Satipatthãna 

Con Đường Thẳng Tới Chứng Ngộ 

& Nghiên cứu Đối Chiếu với các bộ A Hàm 

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 

Bhikkhu Anãlayo 

Nguyễn văn Ngân dịch 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 





Phiên bản cập nhật: 29-01-2019 



PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Satipatthãna 

Con Đường Thẳng Tới Chứng Ngộ 

& 

Nghiên Cứu Đối Chiếu với các bộ A Hàm 

The Direct Path to Realization & 

A Comparative study of the Majjhima Nikãya 


Bhikkhu Analayo 

Nguyễn Văn Ngân dịch 
PL2561 -2017 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 



Đã xuất bản: 


Cùng dịch giả 


Abhidhamma Áp Dụng (2002) 

Giải Thoát Bằng Năm Tập Hợp (2003) 

Phân Tích (2005) 

Đạo Vô Ngại Giải (2006); tái bản (2015) 
Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật (2016) 


© Người dịch giữ bản quyền 
(ISBN) 978-604-89-1109-6 


Acknowledgements 

My gratitude and thanks are offered to: 

Bhikkhu Anãlayo for granting permission to translate 
his vvorks into Vietnamese; Bhikkhunĩ Dhammadinnã 
for having an important role in this matter. 

Carol Belairtor her language eloquence. 

Gord Deyo and Kerry VValsh for their suggestions. 
Ronald Singh for his tech savvy. 


Lời Cảm Tạ 

Con xin chân thành cảm tạ đóng góp ý kiến quý báu 
của Sư Cô Tâm Tâm. Bất cứ sai sót nào trong sách 
này hoàn toàn do hiểu biết không trọn vẹn của riêng 
tôi. Mọi ý kiến đóng góp, xin vui lòng gửi về: 
dhammaruci.nvn@gmail.com 

Xin chân thành cảm ơn Tiến Sĩ Bình Anson đã hoan 
hỷ hỗ trự hoằng pháp bằng cách phổ biến các dịch 
phẩm của tôi trên mạng và kêu gọi hùn phước ấn tống 
cuốn này. 

Xin cảm ơn các bạn hữu ở Sài Gòn đã nhiệt tình giúp 
đỡ. Tôi xin cảm ơn công sức của Phương Yến đã làm 
bìa, sốt sắng và nhẫn nại trình bày, sửa chữa bản in. 
Xin chân thành cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm hỗ trợ 
hùn phước ấn tống quyển này. 


Cover photo: Ngan Van Nguyên 

Book cover design: Ronald Singh & Phương Yến 


Kính gửi: 


Quý Tỳ Khưu.Tỳ Khưu Ni 
Quý đạo hữu, những người học Phật 
chân thành tìm đường giải thoát 
Cậu Mợ 


Nguyện đem công đức dịch kinh này ngưỡng mong 
Phật Pháp Chân Chánh hưng thịnh, tồn tại lâu dài 
khắp nơi trên thế giới. 

Ngưỡng mong những người tìm kiếm giải thoát nhận 
ra được và dẹp bỏ tà kiến cùng với những lối tu tập 
lêch lac. 


MỤC LỤC 

Lời nói đầu.14 

Chú thích cho lời nói đầu.23 

Giới thiệu.27 

Bản dịch Kinh Satipatthãna.30 

I. KHÍA CẠNH TỐNG QUÁT CỦA 

CON ĐƯỜNG THẢNG .48 

1.1. NHÌN KHÁI QUÁT VỀ PHẦM SATIPATTHÂNA.48 

1.2. KHẢO SÁT VỀ SATIPATTHÃNAS .57 

1.3. Sự THÍCH HỢP CỦA MỖI SATIPATTHĂNA 

CHO CHỨNG NGỘ.61 

1.4. ĐẶC TÍNH CỦA MỖI SATIPATTHẢNA.65 

1.5. TẬP NGỮ “CON ĐƯỜNG THẲNG”.71 

1.6. THUẬT NGỮ SATIPATTHÃNA .76 

II. PHẦN “ĐỊNH NGHĨA” CỦA KINH SATIPATTHÀNA . 83 

11.1. QUÁN.84 

11.2. Ý NGHĨA CỦA NHIỆT TÂM (ÃTÃPĨ) .90 

11.3. HIỂU RÕ RÀNG TƯỜNG TẬN 

(SAMPAUÃNA: TỈNH GIÁC).103 

11.4. QUÁN NIỆM VÀ TRÍ HIỂU BIẾT RÕ RÀNG 

TƯỜNG TẬN.108 

















III. SATI 


113 


111.1. KHẢO HƯỚNG PHẬT GIÁO 

THUỞ BAN SO VỀ TRÍ .113 

111.2. SAĨI.118 

111.3. VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA SATI .130 

111.4. HÌNH TƯỢNG SATI .137 

111.5. ĐẶC TÍNH VÀ NHIỆM vụ CỦA SATI .147 

111.6. SATI VÀ ĐỊNH (SAMÃDHI) .156 

IV. Sự THÍCH HỢP CỦA ĐỊNH .168 

IV.1. KHÔNG HAM Hố VÀ 

KHÔNG CÒN BẤT MÃN.168 

IV.2. ĐỊNH, CHÁNH ĐỊNH, VÀ NHẬP ĐỊNH 

(JHÃNA) .180 

IV.3. NHẬP ĐỊNH VÀ CHỨNG NGỘ.198 

IV.4. ĐÓNG GÓP CỦA NHẬP ĐỊNH 

VÀO Sự PHÁT TRIỂN TUỆ QUÁN.213 

IV. 5. TĨNH LẶNG VÀ QUÁN THỰC TÁNH.221 

V. “ĐIỆP KHÚC” TRONG SATIPATTHÂNA .231 

V. 1. QUÁN BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI.236 

V.2. NHỮNG GIẢI THÍCH KHÁC 

VỀ BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI.245 

V.3. VÔ THƯỜNG.255 

V.4. SANH KHỞI DO TÙY THUỘC 

(PATICCASAMUPPÂDA, DUYÊN KHỞI) .268 

V.5. NGUYÊN LÝ SANH KHỞI DO TÙY THUỘC 

VÀ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CỦA NÓ.276 

V.6. THUẦN NHẬN BIẾT VÀ KHÔNG BÁM NÍU 

VÀO CÁI Gì CẢ.285 






















VI. THÂN.296 

VI. 1. QUÁN THÂN.296 

VI.2. MỤC ĐÍCH VÀ LỢI ÍCH CỦA QUÁN THÂN 303 

VI.3. NHẬN BIẾT RÕ RÀNG HƠI THỞ.313 

VI.4. PHẨM ÃNÃPÃNASATI SUTTA.334 

VI.5. CÁC Tư THẾ (OAI NGHI) VÀ ĐỘNG TÁC.342 

VI.6. CÁC Bộ PHẬN CỦA cơ THỂ 

VÀ CÁC YẾU TỐ CHÍNH.363 

VI. 7. TỬ THI TAN RỮA VÀ QUÁN CÁI CHẾT.379 

VII. CẢM GIÁC (THỌ).386 

VII. 1. QUÁN CẢM GIÁC .386 

VII.2. CẢM GIÁC VÀ QUAN ĐIỂM (DITTHI) .397 

VII.3. CẢM GIÁC DẼ CHỊU VÀ 

Sự QUAN TRỌNG CỦA HOAN HỈ.405 

VII.4. CẢM GIÁC KHÓ CHỊU.418 

VII. 5. CẢM GIÁC TRUNG TÍNH .425 

VIII. TÂM.430 

VIII. 1. QUÁN TÂM.430 

VIII.2. NHẬN BIẾT RÕ RỆT NHƯNG KHÔNG PHẢN 

ỨNG LẠI TRẠNG THÁI TÂM CỦA MÌNH.433 

VIII.3. BỐN TRẠNG THÁI TÂM “PHÀM TỤC”.438 

VIII. 4. BỐN TÂM “TĂNG THƯỢNG” .442 

IX. DHAMMAS: CÁC CHƯỚNG NGẠI (TRIỀN CÁI) ... 449 

IX. 1. QUÁN DHAMMAS (CÁC PHÁP) .449 

IX.2. QUÁN NĂM CHƯỚNG NGẠI.459 

IX.3. Sự QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NHẬN RA 

CÁC CHƯỚNG NGẠI ẤY.468 

IX.4. ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHƯỚNG NGẠI có MẶT 

HAY VẮNG MẶT.476 

























X. DHAMMAS: CÁC TẬP HỢP (UẨN).496 

X.1. NĂM TẬP HỢP.496 

X.2. BỐI CẢNH LỊCH sử CỦA LỜI DẠY 

VẺANATTÃ .517 

X.3. Tự NGÃ KINH NGHIỆM VÀ QUÁN 

CÁC TẬP HỢP.520 

X. 4. Sự SANH KHỞI VÀ ĐOẠN DIỆT 

CỦA CÁC TẬP HỢP.529 

XI. DHAMMAS: SÁU GIÁC QUAN VÀ CÁC 

ĐỐI TƯỢNG CỦA CHÚNG (NỘI NGOẠI xứ) .536 

XI. 1. SÁU GIÁC QUAN VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG 

CỦA CHÚNG VÀ CÁC RÀNG BUỘC.536 

XI.2. TIẾN TRÌNH NHẬN THỨC.550 

XI.3. HUÂN TẬP NHẬN THỨC .565 

XI. 4. LỜI CHỈ DẪN CHO BÃHIYA .572 

XII. DHAMMAS: CÁC YÉU Tố TẠO THÀNH 

CHỨNG NGỌ.584 

XII. 1. QUÁN CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH 

CHỨNG NGỘ.584 

XII.2. TIẾN TRÌNH có ĐIỀU KIỆN CỦA 

CÁC YẾU TỒ TẠO THÀNH CHỨNG NGỘ.589 

XII. 3. LỢI ÍCH CỦA TU TẬP CÁC YẾU Tố 

TẠO THÀNH CHỨNG NGỘ.600 

XIII. DHAMMAS: BỐN sự THỰC CAO CẢ.610 

XIII. 1. Ý NGHĨA CỦA DƠKKHA .610 

XIII.2. BỐN Sự THỰC CAO CẢ.615 

XIII.3. QUÁN BỐN Sự THỰC CAO CẢ 

(THÁNH ĐẾ).622 




















XIV. THỰC CHỨNG .628 

XIV.1. CHỨNG NGỘ TỪ TỪ HAY ĐỘT NGỘT.629 

XIV.2. NIBBÃNA VÀ Ý NGHĨA 

GIỚI HẠNH CỦA NÓ.644 

XIV.3. Ý NIỆM NIBBÃNA CỦA ĐẠO PHẬT THỜI 

NGUYÊN THỦY.654 

XIV. 4. NIBBÂNA: KHÔNG PHẢI LÀ TRẠNG THÁI 

HỢP NHẤT THU TÓM HẾT THẢY CŨNG 
KHÔNG PHẢI HOÀN TOÀN DIỆT TẬN .660 

XV. KÉT LUẬN .673 

XV. 1. NHỮNG KHÍA CẠNH QUAN TRỌNG NHẤT 

CỦA SATIPATTHANA .673 

XV2. Sự QUAN TRỌNG CỦA SATIPATTHANA .681 

Phụ đính .701 

Nghiên cứu đối chiếu Majjhima-Nikãya .701 

Chữ viết tắt & sách tham khảo & trích dẫn.751 













UHAYATHA, MA PAMADATTHA, 

MÃ PACCHÂ VIPPATISÂRINO AHUVATTHA! 


HÃY NGỒI THIỀN ĐI, ĐỪNG XAO LÃNG, 
ĐẾ KHỎI HỐI TIÉC VÈ SAU! 


(M I 46) 


LỜI NÓI ĐẦU 


Tỳ khưu Anãlayo sinh năm 1962 ở Đức, xuất gia năm 
1995 ở Sri Lanka (Tích Lan), tốt nghiệp Tiến sĩ với 
luận án về Satipaịịhãna tại đại học Peradeniya năm 
2000. Với sự cẩn thận chu đáo, tỳ khưu Anãlayo đã 
sắp xếp phối hợp các kinh điển trong tạng Pã//với các 
tác phẩm nghiên cứu tỉ mỉ hiện hành cùng với những 
hướng dẫn của các thiền sư đương thời, để đưa ra 
nhiều gợi ý phong phú, vô cùng chính xác với chánh 
bản PãỊi, rõ ràng cho người học Giáo Pháp của Đức 
Phật thời hiện đại.^ 

Khi soạn cuốn Satipaịịhãna The Direct Path To 
Realiiation, ý của tỳ khưu Anãlayo về chữ ekãyano 
có nghĩa là thẳng, vì thế bản dịch cuốn này mới có tên 
là Satipaịịhãna, Con Đường Thẳng Tới Chứng Ngộ. 
Trong Majjhima Nikãya, chữ ekãyano xuất hiện hai 
lần: SatipaịỊhãna Sutta kinh thứ 10, và Mahãsĩhanãda 
Sutta thứ 12 (xin đọc “Index To The Majjhima Nikãya” 
của M. Yamazaki và Y. Ousaka, trang 108). Chỉ có 
tỳ khưu Nãnatiloka và Nãnamoli là người liên tưởng 
đến chữ ekãyano trong kinh thứ 12 này, chọn dịch 
ekãyano là direct, và tỳ khưu Anãlayo trong tác 
phẩm “A Comparative study of the Majjhima Nikãya” 
(Vol. I), trang 75 xuất bản năm 2011, xác nhận nghĩa 
của ekãyano... in the sense otstraight ordirect. Theo 


SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


15 


The New Oxíord Dictionary of English (1998), trang 
522 chữ direct cũng có nghĩa là straight. Như vậy, ở 
đây, dịch direct = straight = thẳng rất phù hợp với ý 
của tác giả, phù hợp với thí dụ trong kinh 12 nói trên: 
đi thẳng đến hố than (xin đọc HT Minh Châu, KTB 1, 
tr. 173) và phù hợp với cách nói của người Việt. 

Trong Satipaịịhãna Sutta có câu ‘atthi kãyo ti vã 
panassa satipaccupaịịhitã hotiyãvadeva nãnamattãya 
patissati-mattãya’, ta thấy có hai chữ sati: 

HT Minh Châu dịch là: ‘ “Có thân đây”, vị ấy an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm’.^ Ngài Soma dịch nãnamattãya patissati- 
mattãya là ‘mindtulness (sati) for just knovvledge and 
rememberance (sati), for the increase of mindtulness 
and clear comprehension is the meaning: quán niệm chỉ 
để cho trí và để ghi nhớ thôi’, nghĩa là ‘để tăng trưởng 
quán niệm và hiểu biết rõ ràng tường tận’. ^ Khi soạn 
luận án Tiến Sĩ xuất bản năm 2000, tỳ khưu Anãlayo 
dùng bản dịch Satipaịthãna Sutta của tỳ khưu Nãnamoli 
là chính. Nhưng trong tác phẩm mới nhất, xuất bản năm 
2017, quyển Early Buddhist Meditation Studies, chương 
Mindtulness, tỳ khưu Anãlayo dịch câu trên là ‘có quán 
niệm chỉ để cho trí và ý thức nhận biết được liên tục’.'^ Vì 
thế, tôi đã cập nhật lời dịch này trong phần “điệp khúc” 
cho phù hợp với ý của tỳ khưu Anãlayo. 

Tôi đã trích dịch tối đa các tác giả được tỳ khưu 
Anãlayo đề nghị chúng ta tham khảo với hy vọng 
cung cấp thêm tài liệu để quý vị nghiên cứu thêm. 
Chỉ những tài liệu nào tôi không có hay vài tham 
khảo nhiều trang quá, nên không thể trích dịch được. 



16 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Những phần trích dịch này đều được in nghiêng để 
độc giả dễ phân biệt. 

PHẦN PHỤ ĐÍNH: NGHIÊN cứu ĐỐI CHIẾU KINH 
SATIPA TTHÃNA trong NIKÃ YA với các kinh trong 
CÁC Bộ ÃGAMA (A HÀM) CỦA TỲ KHƯU ANÃLAYO 

Người đầu tiên nghiên cứu đối chiếu NikãyayàĂgama 
là Anesaki Masaharu năm 1901,^ nhưng người thực 
sự đi tiên phong trong nghiên cứu này là HT Minh 
Châu.® Trong khi quyển của HT Minh Châu sắp 
xếp theo Trung A Hàm tiếng Hán, còn quyển của tỳ 
khưu Anãlayo lại xếp theo Majjhima-nikãya (Bộ Kinh 
Trung). Khác với HT Minh Châu, phạm vi nghiên cứu 
của tỳ khưu Anãlayo đề cập đến tất cả các kinh trong 
Majjhima-nikãya và xét tối đa các loại kinh tương 
đương được biết đến. Các loại kinh tương đương 
này không chỉ là kinh trong các bộ A Hàm tiếng Hán, 
mà còn ở các bản dịch tiếng Hán, tiếng Tây Tạng, 
các đoạn, mảnh rời rạc tiếng Sanskrit, trích toàn thể 
hay từng phần có trong Pãli Tipiịikã (Tam Tạng PãỊi)... 
Như vậy, tuy có cùng đối tượng nghiên cứu rộng rãi 
với HT Minh Châu, nhưng khác biệt đáng kể ở chỗ 
công trình nghiên cứu đối chiếu của tỳ khưu Anãlayo 
đề cập đến toàn thể Nikãya với các chi tiết rút ra từ 
các bản tương đương. 

Ngoài việc nêu ra các điểm giống nhau giữa các ấn 
bản tương đương, tỳ khưu Anãlayo còn làm sáng 
tỏ chi tiết các khác biệt đáng kể. Những khác biệt 
ấy được bàn theo những nguyên nhân có thể xảy ra 
trong lịch sử: quan điểm riêng của tông phái, khác 
biệt trong truyền khẩu, thêm tài liệu của chú giải vào, 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


17 


lỗi lầm khi dịch thuật... Chỗ nào có thể được, tỳ khưu 
Anãlayo đưa ra nhận định bản nào có lẽ lưu tồn chính 
xác ý nghĩa của chi tiết này, chi tiết kia của lời kinh.^ 

Trong phần phụ đính, tôi dịch trọn vẹn đoạn nghiên 
cứu đối chiếu liên quan đến satipaịỊhãna (từ trang 73 
đến trang 97). Trong nghiên cứu của mình, tỳ khưu 
Anãlayo có ghi số trang trong Nikãya, ví dụ [MN I 56], 
nên trong bản dịch kinh SatipatỊhãnasutta, tôi đã thêm 
vào số trang này để quý vị tham khảo khi đọc phần 
đối chiếu. Chỉ thiếu một điều là máy tính của tôi không 
đánh được tiếng Hán! Dưới đây, tôi sẽ trích thêm 
những khác biệt giữa kinh Nikãya và các bộ Ãgama 
ghi trong Early Buddhist Meditation Studies của tỳ 
khưu Anãlayo không có trong phụ đính cuối sách. 

Quán hơi thở 

Có thể tìm thấy trong Ănãpãnasati-sutta lời chỉ dẫn tu 
tập quán hơi thở, bản tương ứng của nó trong Vinaya 
của: SaiỴiyukta-ãgama, Mahãsãhghika (Đại Chúng 
Bộ), Mũla-sarvãstivãda * (xuất phát từ Sarvãstivãda, 
nhưng các học giả không đồng ý với nhau về nguồn 
gốc của phái này) và Sarvãstivãda (Nhất Thiết Hữu 
Bộ). Các bản này miêu tả ý thức nhận biết rõ rệt hơi 
thở được tiến hành như thế nào qua 16 bước... 16 
bước này được chia ra thành từng nhóm 4 bước. Mỗi 
nhóm bốn tương ứng với một satipaịịhãna. Lý lẽ nêu 
trong Samyukta-ãgamavề tương quan giữa bốn nhóm 
quán hơi thở với bốn cách thiết lập quán niệm thật dễ 
hiểu, vì mỗi một nhóm bốn này đối tượng của quán 
tưởng là thân, cảm giác, tâm và dharmas tương ứng. 
Vì thế đây đúng là những trường hợp trau dồi từng 



18 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


satipaịịhãna. Theo cách này, cả bốn satipaịịhãna có 
thể được tu tập bằng một đối tượng hơi thở độc nhất, 
tự nó vốn là hiện tượng thuộc thân. 

Tuy nhiên, khi đưa vào thực hành, đây không phải 
giản dị là phó sản của nhận biết rõ rệt hơi thở. Trái 
lại, thi hành hệ thống 16 bước này dường như đòi 
hỏi nỗ lực có ý thức về nới rộng ý thức nhận biết rõ 
rệt của mình vốn sau khi thiết lập xong quán hơi thở, 
tiếp tục tiến hành nhận biết toàn thân, nhận biết cảm 
giác, nhận biết điều kiện của tâm, và về vô thường... 
Cách thức quán như thế bắt đầu bằng quán hơi thở 
và sự liên hệ của nó đến thân như là một hiện tượng 
thuộc thân. Bắt đầu nhận biết rõ về hỉ và lạc như là 
kết quả của tĩnh lặng do quán hơi thở sanh ra, rồi trở 
thành trường hợp quán cảm giác, rồi lần sẽ dẫn đến 
nhận biết rõ về tâm, hoan hỉ, định, và thoát khỏi nó 
như là một loại quán tâm. Sau đó, quán dharmas đòi 
hỏi chăm chú đến vô thường và những khía cạnh tuệ 
giác thực tánh có liên quan.^ 

Thêm vào đó, Vinaya của Mahãsãhghika và 
Sarvãstivãdã miêu tả chi tiết một đạo sĩ đi vào ẩn 
cư ngồi xuống quán hơi thở qua mười sáu bước.® 
Sự kết hợp với sống ẩn cư còn mạnh mẽ hơn trong 
Mũla-sarvãstivãda Vinaya, vì ở đây, quán hơi thở qua 
mười sáu bước được Đức Phật thực hiện trong thời 
kỳ hai hay ba tháng độc cư.^° Nhu cầu đi vào ẩn cư 
cũng là một phần trong lời chỉ dẫn quán hơi thở trong 
Ắnãpãnasatisutta, cũng như trong kinh Samyukta- 
ãgama và Ekottarika-ãgama.^'' Satipatthãnasutta 
tiếng PãỊi bắt đầu phần miêu tả và giải thích bằng 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


19 


bốn bước đầu tiên của quán hơi thở, nhưng trong 
Madhyama-ãgama phần tương ứng lại không như 
thế và trong phần tương ứng của Ekottarika-ãgama 
lại không có phần quán hơi thở gì cả.^^ 

Vinaya của Mahãsãhghika nói rõ ràng loại tu tập quán 
niệm mà đạo sĩ thõng tay vào chợ (dịch sát: bắt tay 
khi đi vào thị trấn) là “quán thân”.''^ Theo nguyên tắc, 
quán thân có thể ngụ ý đến bất cứ tu tập nào liên 
quan đến thân, ngay cả quán hơi thở. Tuy nhiên, xét 
lời chỉ dẫn quán hơi thở rõ ràng đề cập đến tư thế 
ngồi, hình như công bằng khi kết luận rằng đây không 
phải là loại quán thân mà Vinaya của Mahãsãhghika 
nghĩ đến.^^ 


Quán thân 

Kinh Mahãtanhãsankhaya-sutta và kinh Trung A Hàm 
tương ứng của nó miêu tả người tu hành có thể đương 
đầu với kinh nghiệm giác quan nhưng không phản 
ứng lại bằng thích hay không thích. Tên kinh PãỊi này 
được dịch là “Đại Kinh về Đoạn Diệt Tham Ái”, truyền 
đạt chính xác nội dung của nó là làm thế nào để vượt 
qua tham ái, được phân tích về hiện hữu của Phật 
giáo ban sơ coi đó là thủ phạm chính của đủ loại nô lệ 
tâm thức. Các ấn bản tương ứng của kinh này miêu 
tả người tu hành không phản ứng lại bất cứ cái gì kinh 
nghiệm được ở cửa giác quan bằng tham hay sân và 
người sống trú trong “tâm vô biên”. Ngoài ra, qua khía 
cạnh thực tiễn, đây là biểu hiện đầy ý nghĩa, người 
có tâm vô biên như vậy và không phản ứng lại bằng 
mong ước và từ khước, người ấy đã thiết lập được 
“quán thân”.''^ 



20 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Thân trong thiền quán của Phật giáo ban sơ 

Thái độ về thân của truyền thống Phật giáo ban sơ 
trong quá khứ thường bị coi là tiêu cực. Monier- 
VVilliams (thế kỷ thứ 19) nói: 

“ Trong Đạo Phật, thân không bao giờ có thể là nơi 
cư trú của bất cứ cái gì ngoài sự bất thiện. Như vậy, 
người học Phật tìm kiếm giải thoát cuối cùng khỏi bất 
cứ kiếp sống thân xác nào, hiện tại cũng như tương 
lai, như là điều tốt lành vĩ đại nhất trong tất cả các tốt 
lành, là điều may mắn cao cả nhất trong tất cả các 
may mắn, cao thượng nhất của tất cả các mục đích, 
chí nguyện.” 

Bateson, trích câu trên của Monier-VVilliams rồi kết luận: 

“ Giải thoát từ sắc thân vì thế là summum bonum * 
(cứu cánh tối thượng) của Đạo Phật... nỗ lực không 
ngừng và hy vọng tối hậu của tất cả những người học 
Phật là để thoát khỏi kiếp sống thể xác này.” 

Dựa vào Bateson, Kajiyama một lần nữa xác nhận là: 

Trong truyền thống Phật giáo “thân được coi như là 
cội nguồn của ghê tởm, khổ đau và bất thiện, và giải 
thoát ra khỏi cái thân này là lý tưởng.” 


Khi nghiên cứu thái độ của Phật giáo về tình dục, 
Paure kết luận là: 

“ Người theo đạo Phật không chấp nhận thân... nhằm 
mục đích khơi dậy ý tưởng ham muốn nhục dục là 
đáng sợ.” 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


21 


Tuy nhiên, xem xét kỹ những khảo cứu mới đây về 
thái độ của Phật giáo nguyên thủy về thân cho chúng 
ta thấy là kinh văn không nhìn nhận ấn tượng về đánh 
giá tiêu cực bất di bất dịch về thân. 

Theo nghiên cứu về thân trong thiền viện Phật giáo, 
Collins làm nổi bật lên điều: “ngoài việc hủy diệt và 
khước từ thân trong phân tích thiền quán” còn có “sự 
kiến tạo thân trong tác phong xã hội như là đối tượng 
công chúng được công nhận và được đề cao”.^° 

Nói cách khác, song song với thẩm định tiêu cực 
trong một số loại thiền tập, một thái độ tích cực trở 
nên quan trọng, nổi bật khi sự xuất hiện của tỳ khưu 
trước công chúng được tả đến, sự xuất hiện của các 
vị này thích hợp đến nỗi khơi dậy trong chúng sanh 
lòng ao ước muốn gặp họ. 

Mrozik chỉ cho thấy rằng sự đánh giá tiêu cực về thân 
còn có sự đánh giá tích cực đối ứng với nó về thân 
như là hiện thân của giới hạnh, kết luận là “không chỉ 
có một loại giảng giáo pháp về thân trong văn học 
Phật giáo”.22 

Harris chỉ rõ là riêng trong trường hợp truyền thống 
Theravãda, “quan niệm Đạo Phật Theravãda có thái 
độ tiêu cực về thân là xuyên tạc Đạo Phật Theravãda.” 
Miêu tả về thân trong kinh văn và truyền thống của 
Theravãda không chỉ có một.23 Theo VValther VVủst, ví 
dụ hiển nhiên là hiện thân về giới hạnh thực ra chính 
là tự thân Đức Phật, theo truyền thống ba mươi hai 
tướng tốt Ngài có là ví dụ điển hình cho giới hạnh và 
thành tựu của Đức Phậư'^ 



22 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Tuy nhiên, dưới đây, tôi (tỳ khưu Anãlayo) sẽ lập luận 
rằng có thể tìm thấy nhiều loại thân trong văn học 
Phật giáo nguyên thủy nói chung. 

Mục đích của quán các bộ phận cấu thành cơ thể rõ 
ràng là hủy diệt ý niệm về cái đẹp của thân như là 
cái gì lôi cuốn tình dục.^^ Điều này không có nghĩa là 
quán tưởng như vậy có mục đích dẫn đến thái độ ghê 
tởm và chán ghét thân này. VVilson chỉ cho thấy rằng 
“ta chớ nên giả định là người học Phật có ác cảm, ghê 
sợ tấm thân này” bởi vì “cái nhận định tối hậu những 
người hành thiền tìm kiếm không phải là sự hấp dẫn 
hay ghê tởm, mà chính là sự không quan trọng, bình 
thường”.^® Hamilton giải thích rằng: “thật là khờ dại 
khi cho rằng kinh văn Phật giáo trau dồi ác cảm với 
thân hay bất cứ cái gì khác” thay vào đó, nên hiểu là 
“điều tỳ khưu nhắm đến là sự không quan trọng”.^^ Vì 
thế “thái độ của Phật giáo ban sơ về thân không phải 
tích cực hay tiêu cực, chỉ là phân tích.”^^ 

KÉT LUẬN 

Đây là công trình nghiên cứu rất tỉ mỉ, nội dung rất 
phong phú, không những dành cho người mới học 
SatipaịỊhãna, mà còn là tài liệu cho những học giả 
muốn đi sâu thêm về đề tài này. Quý vị sẽ nhận chân 
được tất cả những giá trị tiềm ẩn chứa đựng trong 
kinh Satipaịịhãna, nhờ bộ óc khôi việt của tỳ khưu 
Anãlayo. 


Dhammaruci Nguyễn Văn Ngân 
Bắt đầu dịch: ngày 7 tháng 5, 2016 
Dịch xong ngày 5 tháng 8, 2017 



CHÚ THÍCH CHO LỜI NÓI ĐẦU 

1. Bhikkhu Bodhi, bìa sau quyển Satipaịịhãna, The 
Direct Path To Realiiation. 

2. HT Minh Châu, BKT 1, tr. 134. 

3. Soma Thera, VVM, tr. 53. 

4. Anãlayo, EBMS, tr. 25. 

5. Anesaki Masaharu 1901: “Correspondence, 
Chinese Âgama and Pãli Nikãyas” (Uournal of the 
Royal Asiatic Society, tr. 895-900). 

6. Minh Châu, The Chinese Madhyama-ãgama 
and the Pãli Majjhima-nikãya (Buddhist Tradition 
series, vol.15), Delhi, Motilal Banarsidass. 

7. Roderick s. Bucknell (University of Queensland) 
2010: Foreword, A Comparative study of the 
Majjhima-nikãya, trang xix-xx. 

8. Anãlayo, EBMS, tr. 34-36: MN 118 ở MN III 82,24 
đến 83,19; SÃ 803 ở T II 206a27 đến 206b11; T 
1425 ở T XXII 254C14 đến 255a4; T 1448 ở T XXIV 
32c7 đến 32C21 (chỉ dẫn trong bản Tây Tạng, D I 
kha 62b6 hay Q 1030 ge được viết tắt), và T 1435 
ở T XXIII 8al7đến 8b2. 

9. Anãlayo, EBMS, tr. 36, ct. 34 ghi: “T 1425 ở T 
XXII 254C12 và T 1435 ở T XXIII 8al9”. 


24 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


10. Analayo, EBMS, tr. 36, ct. 35 ghi: “Theo T 1448 ở 
T XXIV32C7 và SÂ 807 ở T II 207al1, Đức Phật đi 
vào ẩn cư hai tháng; theo SN 54.11 ở SN V 326,1 
và D 1 kha 62b3 hay Q 1030 ge 58a3, Ngài đã ẩn 
cư trong ba tháng”. 

11. Anãlayo, EBMS, tr. 37, ct. 36 ghi: “MN 118 ở MN 
III 82,24; SÂ 803 ở T II 206a22; và EÂ 17.1 ở T II 
582al3; đọc thêm SA 801 ở T II 206a5; theo đó, 
nơi ẩn cư rất hữu ích để quán hơi thở. Ps I 248,3 
ghi chú là không dễ tu tập quán hơi thở nơi ồn ào 
và sao lãng”. 

12. Anãlayo, EBMS, tr. 37, ct. 37 ghi: “Xin đọc thảo 
luận của Bhikkhu Anãlayo, Perspectives on 
Satipaịịhãna, tr. 45-50”. 

13. Anãlayo, EBMS, tr. 39, ct. 42 ghi: “T 1425 ở T 
XXII 254C10”. 

14. Anãlayo, EBMS, tr. 39. 

15. Anãlayo, EBMS, tr. 40. 

16. Monier-VVilliams 1889/1995: Buddhism in Its 
Connexion with Brahmanism and Hinduism, 
and Its Contrast with Christianity Delhi: Motilal 
Banarsidass. 

17. Bateson, H: “Body (Buddhist)”, trong 
Encyclopaedia oíReligion and Ethics, J. Hastings 
(ed.) 2: 758-760, Edingburg: T & T Clark. 

18. Kajiyama Yũichi 1972: “Body, the” trong 
Encyclopaedia of Buddhism, G. p. Malalasekera 
(ed.), 3.2: 255-262, Sri Lanka: Department of 
Buddhist Affairs. 

19. Paure, Bernard 1998: The Red Thread, Buddhist 
Approaches to Sexuality Princeton: Princeton 
University Press. 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


25 


20. Collins, steven: “The Body in Theravãda Buddhist 
Monasticism” 1997 trong Religion and the Body, 
s. Coakley (ed.) 185-204, Cambridge, Cambridge 
University Press (Anãlayo, EBMS, tr. 44, 214). 

21. Anãlayo, EBMS, ct. 47, tr. 44: “John Povvers trong 
quyển A Bull of Man, Images of Masculinity Sex, 
and the Body in Indian Buddhism, Cambridge, 
Cambridge University Press năm 2009 giải thích: 
“Các tỳ khưu Phật giáo được trông mong là tu tập 
cách cư xử trầm lặng, tu tập đi đứng khoan thai, ý 
tứ và với hiểu biết trọn vẹn hành vi của mình, nhìn 
xuống đất phía trước khoảng ba thước. Phong thái 
uy nghiêm này biểu lộ đức hạnh bên trong của họ”. 

22. Mrozik, Susanne 2002: The Value of Human 
Differences: South Asian Buddhist Contributions 
Tovvard an Embodied Virtue Theory”, dournal of 
Buddhist Ethics, 9: tr. 1-33. 

23. Harris, Elizabeth J, 2012: “Sleeping Next to 
My Coffin: Representations of the Body in 
Theravãda Buddhism”, Buddhist Studies Revievv, 
29:1: 105-120. 

24. VVúst, VValther 1928 ở trang 83 trong quyển “Das 
Leibesproblem in der buddhistische Pãlilyrik”, 
Zeitschrift fũr Buddhidmus und vervvandte 
Gebiete 8: 62-85 đã làm nổi bật lên điều ông ta 
cảm thấy là một sự khác biệt hiển nhiên giữa 
đánh giá cái thân bình thường với sự ngưỡng 
mộ tấm thân của Đức Phật {Anãlayo, EBMS, 
chú thích 49, tr. 44). 

25. Điều này được nói rõ trong Kinh Tập, kệ 199, 
sau khi khảo sát thân qua nhiều cách, kết luận là 
“kẻ ngu bị vô minh lấp đầy, coi thân này là đẹp: 
subhato nạm mahnati (C® và E®: mannatĩ), bãlo 



26 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


avijjaya purakkhato). {Analayo, EBMS, chú thích 
60, tr. 50). 

26. VVilson, Liz 2004: “Body, Perspectives on the” 
trong Encyclopaedia of Buddhism, R.E. Busvvell 
(ed.) 1: 63-66, New York: MacMillan. {Anãlayo, 
ÈBMS, tr. 50) 

27. Hamilton, Sue 1995: “From the Buddha to 
Buddhaghosa, Changing Attitudes tovvard the 
Human Body in Theravãda Buddhism”, trong 
Religious Reĩlections on the Human Body J. M. 
Law (ed.), 46-63, Bloomington: Indiana University 
Press. (Anãlayo, EBMS, tr. 50). 

28. Khantipãlo Bhikkhu 1980: Bag of Bones, A 
Miscellany on the Body Kandy: BPS (Online 
version). (Anãlayo, EBMS, chú thích 61, tr. 50). 
Tỳ khưu Khantipãlo giải thích là “Liên quan đến 
cái không hấp dẫn của thân, chất liệu như là thuốc 
chỉ cần uống khi tham muốn nhục dục khơi dậy 
lên, rồi sau đó không uống nữa. Hiểu được điều 
này là quan trọng, và đừng có cảm tưởng lầm lạc 
là Đức Phật bênh vực cái nhìn cho cái đẹp như là 
ghê tởm.” Dựa vào nghiên cứu về Dhammapada, 
Dissaynayake kết luận tương tự: “điều chúng ta 
thấy không phải là... từ chối thẳng thừng tấm thân 
này, tốt hơn, nên coi thân này như là hỗn hợp cao 
cấp sanh từ các phẩm tính tự nhiên cũng như các 
giới hạn của thân. 

Đọc Dissaynayake, VVimal 1993: “Self and Body 
in Theravada Buddhism, A Tropological Analysis 
of the Dhammapada”, trong Seltas Body in Asian 
Theory and Practice, T.p. Kasulis et al. (ed.), 123- 
145, Albany, State University of New York Press. 

- 0 - 



GIỚI THIỆU 


Soạn phẩm hiện có trong tay này là kết quả tổng hợp 
của công trình nghiên cứu lấy bằng Ph. D. (Tiến Sĩ) 
tại đại học Peradeniya ở Sri Lanka và kinh nghiệm 
thiền quán của riêng tôi, một tỳ khưu có hành thiền, 
cố gắng nghiên cứu kỹ lưỡng ý nghĩa và phương 
pháp thiền quán niệm đúng như mô tả và giải thích 
đầy đủ về cách thiền này trong Satipaịịhãna Sutta, 
nằm trong bối cảnh triết học và thuộc về kinh tạng 
Đạo Phật Nguyên Thủy. 

Chánh niệm và phương pháp thích hợp đưa nó vào 
thực hành chắc chắn là những đề tài gần gũi thiết yếu 
nhất cho những ai nhiệt tâm hăng hái bước chân trên 
con đường dẫn đến giải thoát của Đức Phật. Nhưng 
để có hiểu biết đúng đắn và thực hành thiền quán 
niệm, lời chỉ dẫn nguyên thủy ban đầu của Đức Phật 
về satipaịịhãna cần được lưu tâm đến. Vì lý do này, 
sự tìm hiểu của tôi đặc biệt có liên quan đến những 
bài kinh ghi trong bốn bộ Nikãya* (bộ kinh) chính và 
những phần đầu tiên trong kinh sử đã ghi trong bộ 
Nikãya thứ năm như là nguồn tài liệu quan trọng nhất. 

Satipaịịhãna là vấn đề thực hành. Để sự nghiên cứu 
kỹ lưỡng của tôi chắc chắn có được ứng dụng thực 
tiễn, tôi đã tham khảo tuyển tập các cẩm nang hành 


28 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


thiền hiện hành và các ấn phẩm liên quan. Thực chất 
của tuyển tập này phần lớn là do vấn đề thuận tiện, 
sẵn có của tài liệu nhưng tôi hy vọng là đã bao gồm 
khá đầy đủ số lượng thiền sư tiêu biểu. Ngoài những 
nguồn này ra, tôi cũng đã dựa vào các bài khảo cứu 
chuyên sâu và những bài viết có tính cách lý thuyết 
về Đạo Phật thuở ban sơ để làm sáng tỏ giới hạn cơ 
cấu triết học và bối cảnh lịch sử SatipaỊịhãna Sutta 
nằm trong đó cần được hiểu rõ. Các bài viết này cung 
cấp tin tức cần thiết để hiểu được một đoạn văn hay 
lối diễn đạt nào đó trong bài kinh này. 

Để giúp duy trì lời văn trôi chảy và dễ đọc, tôi đã để 
phần chính của kinh văn không còn nhiều câu trích 
dẫn trực tiếp và những nhận định lệch lạc càng nhiều 
càng tốt. Thay vào đó, tôi đã tận dụng chú thích cuối 
trang để cung cấp nguồn tham khảo đến những điều 
cần chú ý và bàn luận về dữ kiện bổ túc. Độc giả nói 
chung có thể tập trung vào việc đọc nội dung sách lần 
đầu, rồi mới chuyển sự chú ý đến chú thích ở cuối 
trang khi đọc lần thứ hai. 

Lời giải thích của tôi theo sát trình tự các đoạn trong 
kinh văn càng khít khao càng tốt. Tuy nhiên, cùng lúc, 
sự nghiên cứu của tôi không bị hạn chế trong những 
lời bình luận giản dị nhưng cho phép những đoạn nhỏ 
đi ra ngoài vấn đề một chút để nghiên cứu kỹ lưỡng 
đến những điểm thích hợp và để cung cấp tin tức cần 
thiết cho sự hiểu biết sâu hơn về phần thảo luận tới. 

Chương thứ nhất bàn tới những khía cạnh tổng quát 
và thuật ngữ liên quan đến satipaỊỊhãna. Ba chương 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


29 


kế tiếp có liên quan đến đoạn thứ hai của Satipaịịhãna 
Sutta, “định nghĩa,” đặc biệt là ý nghĩa của sati và 
vai trò của định. Trong chương thứ năm, tôi bắt đầu 
tiếp tục xem xét đoạn hướng dẫn chung được lập đi 
lập lại suốt bài kinh sau mỗi bài tập thiền quán, “điệp 
khúc”, ở chương sáu, tôi bắt đầu nghiên cứu các bài 
tập hiện hành của “con đường thẳng” của thiền quán 
niệm, liên quan đến quán thân, cảm giác (thọ), tâm 
và dhamma (pháp) Vào cuối phần nghiên cứu các 
bài tập của từng phần, tôi bắt đầu xem xét đoạn cuối 
cùng của bài kinh và xem xét ý nghĩa của Nibbãna. 
Như là một hình thức kết luận, tôi cố gắng làm nổi bật 
những khía cạnh quan trọng của satipaịỊhãna và thử 
thẩm định tầm quan trọng của nó. 

Nói chung, mục đích của tôi trong việc tìm hiểu để 
chứng minh và thiết lập một quan điểm riêng nào đó 
thì ít nhưng đưa ra đề nghị và những suy gẫm với hy 
vọng mở ra những khía cạnh mới về satipaịỊhãna thì 
nhiều, với hy vọng gây cảm hứng trong lòng người 
đọc bắt tay tham dự vào việc hành thiền thực sự. 


- 0 - 



BẢN DỊCH KINH SATIPATTHĂNA^ 


Như vầy tôi nghe. Có dịp, Đức Thế Tôn sống 
tại xứ Kuru ở một thị trấn của người Kuru tên là 
Kammãsadhamma. Tại đây, Ngài nói với các tỳ khưu 
như vầy: “Này các tỳ khưu”, các tỳ khưu trả lời: “Dạ, 
thưa Ngài”. Đức Thế Tôn nói điều này: 

[CON ĐƯỜNG THẲNG (ekãyano)] 

“ Này các tỳ khưu, đây là con đường thẳng để thanh 
lọc chúng sanh, [MN I 56] để vượt qua sầu não, để 
diệt trừ dukkha và bất mãn (ưu), để đạt chánh đạo 
(thành tựu chánh trí), để chứng ngộ Nibbãna, đó là 
bốn satipaịịhãna. 

[ĐỊNH NGHĨA] 

“ Bốn satipaịịhãna đó là gì? Này các tỳ khưu, ở đây, 
về phần thân, một tỳ khưu sống quán thân, nhiệt tâm, 
biết rõ ràng tường tận (tỉnh giác), có chánh niệm, 
không ham hố * * và không còn bất mãn thế gian này. 
về phần cảm giác (thọ), vị tỳ khưu sống quán cảm 
giác, nhiệt tâm, biết rõ ràng tường tận, có chánh niệm, 
không ham hố và không còn bất mãn thế gian này. về 
phần tâm, vị tỳ khưu sống quán tâm, nhiệt tâm, biết 
rõ ràng tường tận, có chánh niệm, không ham hố và 

1 . về bản dịch Satipatthãna Sutta của tôi, tôi sử dụng gần hết bản 
dịch của Nãnamolỉ (MLDB) pp. 145-55. Trong ít trường họp, tôi 
đã mạo muội giới thiệu lời dịch của riêng mình dựa trên hiểu biết 
thu lượm được trong tiến trình nghiên cứu của tôi. Đe dễ tham 
chiếu đến một số đoạn kinh cá biệt nào đó, tôi đã lồng thêm tựa 
đề ngắn trên mỗi phần kinh. 

* abhijjhã (ham hố: tham đến độ của người muốn lấy làm của mình). 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


31 


không còn bất mãn thế gian này. về phần dhamma, 
vị tỳ khưu sống quán dhamma, nhiệt tâm, biết rõ ràng 
tường tận, có chánh niệm, không ham hố và không 
còn bất mãn thế gian này. 

[THỞ] 

“ Và này các tỳ khưu, về phần thân, vị tỳ khưu sống 
quán thân như thế nào? ở đây, sau khi đi vào rừng, 
hay đi đến một gốc cây, hay đến một lều trống, vị ấy 
ngồi xuống; sau khi ngồi xếp chân lại, giữ thẳng thân 
mình và thiết lập quán niệm trước mặt mình, vị ấy thở 
vào có chánh niệm, vị ấy thở ra có chánh niệm. 

“ Thở vào hơi dài, vị ấy biết Tôi thở vào hơi dài’; 
thở ra hơi dài, vị ấy biết Tôi thở ra hơi dài.’ Thở vào 
hơi ngắn, vị ấy biết Tôi thở vào hơi ngắn’; thở ra hơi 
ngắn, vị ấy biết Tôi thở ra hơi ngắn.’ Vị ấy tập như 
vầy: Tôi sẽ thở vào kinh nghiệm toàn thân’, vị ấy tập 
như vầy: Tôi sẽ thở ra kinh nghiệm toàn thân.’ Vị ấy 
tập như vầy: Tôi sẽ thở vào làm lắng dịu hành vi của 
thân (an tịnh toàn thân)’, vị ấy tập như vầy: Tôi sẽ 
thở ra làm lắng dịu hành vi của thân’. 

“ Cũng như người thợ quay lành nghề (thiện xảo) 
hay người học việc của mình, khi quay một vòng dài 
biết Tôi quay một vòng dài’ hay khi quay một vòng 
ngắn biết Tôi quay một vòng ngắn’, cũng vậy, đang 
thở vào hơi dài, vị ấy biết Tôi thở vào hơi dài’... (tiếp 
tục như trên). 

[ĐIỆP KHÚC] 

“ Theo cách này, về phần thân, vị tỳ khưu sống quán 
thân bên trong hay vị tỳ khưu sống quán thân bên 



32 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


ngoài, hay vị tỳ khưu sống quán cả thân bên trong 
lẫn thân bên ngoài. Vị ấy sống quán bản chất sanh 
khởi trong thân, hay vị ấy sống quán bản chất diệt tận 
trong thân hay vị ấy sống quán cả hai bản chất sanh 
khởi lẫn diệt tận trong thân. Quán niệm rằng ‘có thân 
đây’ được thiết lập trong vị ấy tới mức cần thiết cho trí 
đơn thuần và ý thức nhận biết được liên tục (với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm). Và vị ấy 
sống độc lập, không bám níu vào (chấp trước) bất 
cứ cái gì trên đời này. 

“ về phần thân, vị tỳ khưu sống quán thân là như 
thế đấy. 

[CÁCTƯTHÉ, OAI NGHI] 

“ Lại nữa, này các tỳ khưu, khi đi, vị ấy biết ‘Tôi đang 
đi’; khi đứng, vị ấy biết ‘Tôi đang đứng’; khi ngồi, [MN 
I 57] vị ấy biết ‘Tôi đang ngồi’; khi nằm, vị ấy biết ‘Tôi 
đang nằm’; hay thân của vị ấy được đặt (sử dụng) ở 
tư thế nào vị ấy biết đúng như thế ấy. 

[ĐIỆP KHÚC] 

“ Theo cách này, về phần thân, vị tỳ khưu sống quán 
thân bên trong... bên ngoài... cả bên trong lẫn bên 
ngoài. Vị ấy sống quán bản chất sanh khởi..., bản chất 
diệt tận... bản chất sanh khởi lẫn diệt tận trong thân. 
Quán niệm rằng ‘có thân đây’ được thiết lập trong vị 
ấy tới mức cần thiết cho trí đơn thuần và ý thức nhận 
biết được liên tục. Và vị ấy sống độc lập, không bám 
níu vào bất cứ cái gì trên đời này. Cũng vậy, về phần 
thân, vị tỳ khưu sống quán thân là như thế đấy. 
[ĐỘNG TÁC] 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


33 


“ Lại nữa, này các tỳ khưu, khi bước tới bước lui, vị 
ấy làm với sự hiểu biết rõ ràng; khi nhìn tới phía trước 
hay ngoảnh mặt quay đi, vị ấy làm với sự hiểu biết 
rõ ràng; khi co duỗi tứ chi, vị ấy làm với sự hiểu biết 
rõ ràng; khi đắp y và khi khoác y ngoài và mang bình 
bát, vị ấy làm với sự hiểu biết rõ ràng; khi ăn, uống, 
thọ thực và nếm vị ấy làm với sự hiểu biết rõ ràng; khi 
đi đại tiểu tiện, vị ấy làm với sự hiểu biết rõ ràng; khi 
đi, đứng, ngồi, ngủ, thức dậy, nói chuyện và giữ im 
lặng vị ấy làm với sự hiểu biết rõ ràng. 

[ĐIỆP KHÚC] 

“ Theo cách này, về phần thân, vị tỳ khưu sống quán 
thân bên trong... bên ngoài... cả bên trong lẫn bên 
ngoài. Vị ấy sống quán bản chất sanh khởi..., bản chất 
diệt tận... bản chất sanh khởi lẫn diệt tận trong thân. 
Quán niệm rằng ‘có thân đây’ được thiết lập trong vị 
ấy tới mức cần thiết cho trí đơn thuần và ý thức nhận 
biết được liên tục. Và vị ấy sống độc lập, không bám 
níu vào bất cứ cái gì trên đời này. Cũng vậy, về phần 
thân, vị tỳ khưu sống quán thân là như thế đấy. 

[CÁC Bộ PHẬN CỦA Cơ THỂ] 

“ Lại nữa, này các tỳ khưu, vị ấy quan sát chính cái 
thân này từ gót chân trở lên cho tới tóc ở đỉnh đầu, 
được da bao bọc, đầy những thứ bất tịnh như vầy: 
‘trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phổi, ruột, trực tràng, thức ăn chưa tiêu trong bao tử, 
phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, 
mồ hôi dầu (mỡ nước), nước miếng, nước mũi, chất 
nhờn ở khớp xương và nước tiểu.’ 



34 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


“ Như có một túi mở hai đầu có đủ những loại hạt mễ 
cốc như gạo ở triền đồi (sãlĩ), gạo đỏ, đậu xanh, đậu 
hòa lan, hạt kê (mè), và gạo trắng và một người với 
đôi mắt tinh anh mở túi ra và quan sát như vầy: ‘đây là 
gạo ở triền đồi (sãlĩ), đây là gạo đỏ, đây là đậu xanh, 
đây là đậu hòa lan, đây là hạt kê, và đây là gạo trắng’; 
cũng thế, vị tỳ khưu quan sát chính cái thân này... 
(tiếp tục như trên). 

[ĐIỆP KHÚC] 

“ Theo cách này, về phần thân, vị tỳ khưu sống quán 
thân bên trong... bên ngoài... cả bên trong lẫn bên 
ngoài. Vị ấy sống quán bản chất sanh khởi..., bản chất 
diệt tận... bản chất sanh khởi lẫn diệt tận trong thân. 
Quán niệm rằng ‘có thân đây’ được thiết lập trong vị 
ấy tới mức cần thiết cho trí đơn thuần và ý thức nhận 
biết được liên tục. Và vị ấy sống độc lập, không bám 
níu vào bất cứ cái gì trên đời này. Cũng vậy, về phần 
thân, vị tỳ khưu sống quán thân là như thế đấy. 

[CÁC YÉU TỒ CHÍNH (tứ đại), giới] 

“ Lại nữa, này các tỳ khưu, vị ấy quan sát chính cái 
thân này, dù được đặt ở vị trí như thế nào, dù được đặt 
(sử dụng) ở tư thế nào, gồm có các yếu tố như vầy: 
‘trong thân này có yếu tố đất (địa đại), yếu tố nước 
(thủy đại), yếu tố lửa (hỏa đại), yếu tố gió (phong 
đại). [MN I 58] 

“ Như một người đồ tể thiện xảo hay người học việc 
đã giết một con bò và đặt những miếng thịt ở ngã tư 
đường; cũng thế, vị tỳ khưu quan sát chính cái thân 
này... (tiếp tục như trên). 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


35 


[ĐIỆP KHÚC] 

“ Theo cách này, về phần thân, vị tỳ khưu sống quán 
thân bên trong... bên ngoài... cả bên trong lẫn bên 
ngoài. Vị ấy sống quán bản chất sanh khởi..., bản chất 
diệt tận... bản chất sanh khởi lẫn diệt tận trong thân. 
Quán niệm rằng ‘có thân đây’ được thiết lập trong vị 
ấy tới mức cần thiết cho trí đơn thuần và ý thức nhận 
biết được liên tục. Và vị ấy sống độc lập, không bám 
níu vào bất cứ cái gì trên đời này. Cũng vậy, về phần 
thân, vị tỳ khưu sống quán thân là như thế đấy. 

[Tử THI TAN RỮA] 

“ Lại nữa, này các tỳ khưu, như thấy một xác chết 
quăng bỏ trong nghĩa địa - chết đã một, hai hay ba 
ngày, xác phồng lên, xanh đen lại, rữa chảy ra... đang 
bị những con quạ, diều hâu, kên kên, chó, chó sói 
(giả can), hay những loại dòi bọ khác nhau... một bộ 
xương còn thịt và máu dính với nhau nhờ gân... một 
bộ xương không còn thịt và máu dính với nhau nhờ 
gân... các khúc xương rời nằm rải rác khắp hướng... 
các khúc xương bạc trắng, mầu vỏ sò... các khúc 
xương chất đống đã hơn một năm... các khúc xương 
đã mục và mủn ra thành bụi [MN I 59] - vị ấy so sánh 
chính cái thân này với nó như vầy: ‘thân này cũng có 
cùng bản chất đó, thân này sẽ như thế, không miễn 
trừ khỏi số phận đó.” ^ 

[ĐIỆP KHÚC] 

“ Theo cách này, về phần thân, vị tỳ khưu sống quán 
thân bên trong... bên ngoài... cả bên trong lẫn bên 

2. Trong bản kinh hiện hành, mỗi giai đoạn cá biệt của tử thi tan 
rữa được nối tiếp bằng một bài tường thuật đầy đủ của “điệp 
khúc” được tôi tóm gọn ở đây và ở hình 1.1. 




36 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


ngoài. Vị ấy sống quán bản chất sanh khởi..., bản chất 
diệt tận... bản chất sanh khởi lẫn diệt tận trong thân. 
Quán niệm rằng ‘có thân đây’ được thiết lập trong vị 
ấy tới mức cần thiết cho trí đơn thuần và ý thức nhận 
biết được liên tục. Và vị ấy sống độc lập, không bám 
níu vào bất cứ cái gì trên đời này. Cũng vậy, về phần 
thân, vị tỳ khưu sống quán thân là như thế đấy. 

[CẢM GIÁC, thọ] 

“ Và này các tỳ khưu, về phần cảm giác (thọ), vị tỳ 
khưu sống quán cảm giác như thế nào? 

“ ở đây, khi đang cảm giác dễ chịu, vị ấy biết ‘tôi cảm 
giác dễ chịu’; khi đang cảm giác khó chịu, vị ấy biết 
‘tôi cảm giác khó chịu’; khi đang cảm giác trung tính, 
vị ấy biết ‘tôi cảm giác trung tính’. 

“ Khi đang cảm giác thế tục dễ chịu, vị ấy biết ‘tôi cảm 
giác thế tục dễ chịu’; khi đang cảm giác xuất tục dễ 
chịu, vị ấy biết ‘tôi cảm giác xuất tục dễ chịu’; khi đang 
cảm giác thế tục khó chịu, vị ấy biết ‘tôi cảm giác thế 
tục khó chịu’; khi đang cảm giác xuất tục khó chịu, vị 
ấy biết ‘tôi cảm giác xuất tục khó chịu’; khi đang cảm 
giác thế tục trung tính, vị ấy biết ‘tôi cảm giác thế tục 
trung tính’, khi đang cảm giác xuất tục trung tính, vị ấy 
biết ‘tôi cảm giác xuất tục trung tính.’ 

[ĐIỆP KHÚC] 

“ Theo cách này, về phần cảm giác, vị tỳ khưu sống 
quán cảm giác bên trong... bên ngoài... cả bên trong 
lẫn bên ngoài. Vị ấy sống quán bản chất sanh khởi..., 
bản chất diệt tận... bản chất sanh khởi lẫn diệt tận 
trong cảm giác. Quán niệm rằng ‘có cảm giác đây’ 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


37 


được thiết lập trong vị ấy tới mức cần thiết cho trí đơn 
thuần và ý thức nhận biết được liên tục. Và vị ấy sống 
độc lập, không bám níu vào bất cứ cái gì trên đời này. 
“ về phần cảm giác, vị tỳ khưu sống quán cảm giác là 
như thế đấy. 

[TÂM] 

“ Và này các tỳ khưu, về phần tâm, vị tỳ khưu sống 
quán tâm như thế nào? 

“ ở đây vị ấy biết tâm ham muốn dục vọng (tham) là 
‘có ham muốn dục vọng’, và tâm không ham muốn 
dục vọng là ‘không ham muốn dục vọng; vị ấy biết 
tâm sân là ‘sân’, và tâm không sân là ‘không sân’; vị 
ấy biết tâm si là ‘si’, và tâm không si là ‘không si’; vị 
ấy biết tâm được thâu nhiếp là ‘được thâu nhiếp’; vị 
ấy biết tâm bị tán loạn là ‘bị tán loạn’; vị ấy biết tâm 
quảng đại là ‘quảng đại’; vị ấy biết tâm không quảng 
đại là ‘không quảng đại’; vị ấy biết tâm hữu hạn là 
‘hữu hạn’ và vị ấy biết tâm vượt qua được là ‘tâm 
vượt qua được’; vị ấy biết tâm không vượt qua được 
là ‘tâm không vượt qua được’; vị ấy biết tâm định là 
‘định’ và vị ấy biết tâm không định là ‘không định’; vị 
ấy biết tâm giải thoát là ‘được giải thoát’ và vị ấy biết 
tâm không giải thoát là ‘không giải thoát’. 

[ĐIỆP KHÚC] 

“ Theo cách này, về phần tâm, vị tỳ khưu sống quán 
tâm bên trong... bên ngoài... cả bên trong lẫn bên 
ngoài. Vị ấy sống quán bản chất sanh khởi [MN I 
60 ]..., bản chất diệt tận... bản chất sanh khởi lẫn diệt 
tận trong tâm. Quán niệm rằng ‘có tâm đây’ được thiết 




38 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


lập trong vị ấy tới mức cần thiết cho trí đơn thuần và 
ý thức nhận biết được liên tục. Và vị ấy sống độc lập, 
không bám níu vào bất cứ cái gì trên đời này. 

“ về phần tâm, vị tỳ khưu sống quán tâm là như thế đấy. 

[CHƯỚNG NGẠI, triền cái] 

“ Và này các tỳ khưu, về phần dhammas, vị tỳ khưu 
sống quán dhammas như thế nào? ở đây về phần 
dhammas, vị tỳ khưu sống quán dhammas theo năm 
khía cạnh chướng ngại. Và về phần dhammas, vị 
tỳ khưu sống quán dhammas theo năm khía cạnh 
chướng ngại như thế nào? 

“ Nếu có ham muốn tình dục (ái dục) trong vị ấy, 
người tỳ khưu biết ‘có ham muốn tình dục trong tôi’; 
nếu không có ham muốn tình dục trong vị ấy, người tỳ 
khưu biết ‘không có ham muốn tình dục trong tôi’; và 
vị ấy biết ham muốn tình dục chưa sanh khởi có thể 
sanh khởi như thế nào, ham muốn tình dục đã sanh 
khởi có thể bị loại bỏ (đoạn diệt) như thế nào, và sự 
sanh khởi trong tương lai của ham muốn tình dục đã 
bị loại bỏ có thể được ngăn ngừa như thế nào. 

“ Nếu có sân hận trong vị ấy, người tỳ khưu biết ‘có 
sân hận trong tôi’; nếu không có sân hận trong vị ấy, 
người tỳ khưu biết ‘không có sân hận trong tôi’; và vị 
ấy biết sân hận chưa sanh khởi có thể sanh khởi như 
thế nào, sân hận đã sanh khởi có thể bị loại bỏ như 
thế nào, và sự sanh khởi trong tương lai của sân hận 
đã bị loại bỏ có thể được ngăn ngừa như thế nào. 

“ Nếu có lười biếng dã dượi (hôn trầm thụy miên) 
trong vị ấy, người tỳ khưu biết ‘có lười biếng dã dượi 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


39 


trong tôi’; nếu không có lười biếng dã dượi trong vị ấy, 
người tỳ khưu biết ‘không có lười biếng dã dưựi trong 
tôi’; và vị ấy biết lười biếng dã dưựi chưa sanh khởi 
có thể sanh khởi như thế nào, lười biếng dã dượi đã 
sanh khởi có thể bị loại bỏ như thế nào, và sự sanh 
khởi trong tương lai của lười biếng dã dượi đã bị loại 
bỏ có thể được ngăn ngừa như thế nào. 

“ Nếu có dao động không yên và lo âu (trạo hối) trong 
vị ấy, người tỳ khưu biết ‘có dao động không yên và lo 
âu trong tôi’; nếu không có dao động không yên và lo 
âu trong vị ấy, người tỳ khưu biết ‘không có dao động 
không yên và lo âu trong tôi’; và vị ấy biết dao động 
không yên và lo âu chưa sanh khởi có thể sanh khởi 
như thế nào, dao động không yên và lo âu đã sanh 
khởi có thể bị loại bỏ như thế nào, và sự sanh khởi 
trong tương lai của dao động không yên và lo âu đã bị 
loại bỏ có thể được ngăn ngừa như thế nào. 

“ Nếu có nghi hoặc trong vị ấy, người tỳ khưu biết ‘có 
nghi hoặc trong tôi’; nếu không có nghi hoặc trong vị 
ấy, người tỳ khưu biết ‘không có nghi hoặc trong tôi’; 
và vị ấy biết nghi hoặc chưa sanh khởi có thể sanh 
khởi như thế nào, nghi hoặc đã sanh khởi có thể bị 
loại bỏ như thế nào, và sự sanh khởi trong tương lai 
của nghi hoặc đã bị loại bỏ có thể được ngăn ngừa 
như thế nào. 

[ĐIỆP KHÚC] 

“ Theo cách này, về phần dhammas, vị tỳ khưu sống 
quán dhammas bên trong... bên ngoài... cả bên trong 
lẫn bên ngoài. Vị ấy sống quán bản chất sanh khởi..., 
bản chất diệt tận... bản chất sanh khởi lẫn diệt tận 



40 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


trong dhammas. Quán niệm rằng ‘có dhammas đây’ 
được thiết lập trong vị ấy tới mức cần thiết cho trí đơn 
thuần và ý thức nhận biết được liên tục. Và vị ấy sống 
độc lập, không bám níu vào bất cứ cái gì trên đời này. 
“ về phần dhammas, vị tỳ khưu sống quán dhammas 
theo năm khía cạnh chướng ngại là như thế đấy. 

[CÁC TẬP HỢP, uẩn] 

“ Lại nữa, này các tỳ khưu, về phần dhammas, vị tỳ 
khưu sống quán dhammas [MN I 61] theo khía cạnh 
năm tập hợp gây nên bám níu (thủ uẩn). Và về phần 
dhammas, vị tỳ khưu sống quán dhammas theo khía 
cạnh năm tập hợp gây nên bám níu như thế nào? 

ở đây vị ấy biết, ‘sắc thể (sắc) là thế, sanh khởi của 
nó là thế, diệt tận của nó là thế; cảm giác (thọ) là thế, 
sanh khởi của nó là thế, diệt tận của nó là thế; nhận 
biết (tưởng) là thế; sanh khởi của nó là thế, diệt tận 
của nó là thế; tạo lập tâm trạng (hành) là thế, sanh 
khởi của nó là thế, diệt tận của nó là thế; nhận thức 
(thức) là thế, sanh khởi của nó là thế, diệt tận của nó 
là thế. 

[ĐIỆP KHÚC] 

“Theo cách này, về phần dhammas, vị tỳ khưu sống 
quán dhammas bên trong... bên ngoài... cả bên trong 
lẫn bên ngoài. Vị ấy sống quán bản chất sanh khởi..., 
bản chất diệt tận... bản chất sanh khởi lẫn diệt tận 
trong dhammas. Quán niệm rằng ‘có dhammas đây’ 
được thiết lập trong vị ấy tới mức cần thiết cho trí đơn 
thuần và ý thức nhận biết được liên tục. Và vị ấy sống 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


41 


độc lập, không bám níu vào bất cứ cái gì trên đời này. 
“ về phần dhammas, vị tỳ khưu sống quán dhammas 
theo năm khía cạnh tập hợp gây nên bám níu là như 
thế đấy. 

[CÁC GIÁC QUAN VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA CHÚNG, 

nội ngoại xứ] 

“ Lại nữa, này các tỳ khưu, về phần dhammas, vị tỳ 
khưu sống quán dhammas theo sáu các giác quan 
và đối tượng của chúng. Và về phần dhammas, vị tỳ 
khưu sống quán dhammas theo sáu các giác quan và 
đối tượng của chúng như thế nào? 

ở đây vị ấy biết con mắt, vị ấy biết hình ảnh (sắc thể), 
vị ấy biết trói buộc sai sử (kiết sử) sanh khởi dựa trên 
hai yếu tố này, và vị ấy cũng biết trói buộc ấy chưa 
sanh khởi có thể sanh khởi như thế nào, trói buộc đã 
sanh khởi có thể bị loại bỏ như thế nào, sự sanh khởi 
trong tương lai của trói buộc đã bị loại bỏ có thể được 
ngăn ngừa như thế nào. 

ở đây vị ấy biết tai, vị ấy biết âm thanh, vị ấỵ biết 
trói buộc sai sử sanh khởi dựa trên hai yếu tố này, 
và vị ấy cũng biết trói buộc ấy chưa sanh khởi có thể 
sanh khởi như thế nào, trói buộc đã sanh khởi có thể 
bị loại bỏ như thế nào, sự sanh khởi trong tương lai 
của trói buộc đã bị loại bỏ có thể được ngăn ngừa 
như thế nào. 

ở đây vị ấy biết mũi, vị ấy biết mùi hương, vị ấy biết 
trói buộc sai sử sanh khởi dựa trên hai yếu tố này, 
và vị ấy cũng biết trói buộc ấy chưa sanh khởi có thể 



42 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


sanh khởi như thế nào, trói buộc đã sanh khởi có thể 
bị loại bỏ như thế nào, sự sanh khởi trong tương lai 
của trói buộc đã bị loại bỏ có thể được ngăn ngừa 
như thế nào. 

ở đây vị ấy biết lưỡi, vị ấy biết vị, vị ấy biết ràng 
buộc (kiết sử) sanh khởi dựa trên hai yếu tố này, và 
vị ấy cũng biết trói buộc ấy chưa sanh khởi có thể 
sanh khởi như thế nào, trói buộc đã sanh khởi có thể 
bị loại bỏ như thế nào, sự sanh khởi trong tương lai 
của trói buộc đã bị loại bỏ có thể được ngăn ngừa 
như thế nào. 

ở đây vị ấy biết thân thể, vị ấy biết xúc chạm, vị ấỵ 
biết trói buộc sai sử sanh khởi dựa trên hai yếu tố 
này, và vị ấy cũng biết trói buộc ấy chưa sanh khởi có 
thể sanh khởi như thế nào, trói buộc đã sanh khởi có 
thể bị loại bỏ như thế nào, sự sanh khởi trong tương 
lai của trói buộc đã bị loại bỏ có thể được ngăn ngừa 
như thế nào. 

ở đâỵ vị ấy biết tâm, vị ấy biết đối tượng của tâm, vị 
ấy biết trói buộc sai sử sanh khởi dựa trên hai yếu tố 
này, và vị ấy cũng biết trói buộc ấy chưa sanh khởi có 
thể sanh khởi như thế nào, trói buộc đã sanh khởi có 
thể bị loại bỏ như thế nào, sự sanh khởi trong tương 
lai của trói buộc đã bị loại bỏ có thể được ngăn ngừa 
như thế nào. 

[ĐIỆP KHÚC] 

“ Theo cách này, về phần dhammas, vị tỳ khưu sống 
quán dhammas bên trong... bên ngoài... cả bên 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


43 


trong lẫn bên ngoài. Vị ấy sống quán bản chất sanh 
khởi..., bản chất diệt tận... bản chất sanh khởi lẫn 
diệt tận trong dhammas. Quán niệm ‘có dhammas 
đây’ được thiết lập trong vị ấy tới mức cần thiết cho 
trí đơn thuần và ý thức nhận biết được liên tục. Và 
vị ấy sống độc lập, không bám níu vào bất cứ cái gì 
trên đời này. 

“ về phần dhammas, vị tỳ khưu sống quán dhammas 
theo sáu các giác quan và đối tượng của chúng là 
như thế đấy. 

[CÁC YÉU TỐ TẠO THÀNH CHỨNG NGỘ, giác chi] 

“ Lại nữa, này các tỳ khưu, về phần dhammas, vị tỳ 
khưu sống quán dhammas theo các yếu tố tạo thành 
chứng ngộ. Và về phần dhammas, vị tỳ khưu sống 
quán dhammas theo các yếu tố tạo thành chứng ngộ 
như thế nào? 

“ ở đây, nếu yếu tố tạo thành chứng ngộ của niệm 
(niệm giác chi) hiện hữu trong vị ấy, vị ấy biết ‘có yếu 
tố tạo thành chứng ngộ của niệm hiện hữu trong tôi’; 
nếu yếu tố tạo thành chứng ngộ của niệm không hiện 
hữu trong vị ấy, vị ấy biết ‘không có yếu tố tạo thành 
chứng ngộ của niệm hiện hữu trong tôi’; [MN I 62] vị 
ấy biết yếu tố tạo thành chứng ngộ của niệm chưa 
sanh khởi có thể sanh khởi như thế nào, và yếu tố tạo 
thành chứng ngộ của niệm đã sanh khởi có thể được 
toàn thiện nhờ tu tập như thế nào. 

“ Nếu yếu tố tạo thành chứng ngộ của tìm hiểu 
dhammas (trạch pháp giác chi) hiện hữu trong vị 



44 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


ấy, vị ấy biết ‘có yếu tố tạo thành chứng ngộ của tìm 
hiểu dhammas hiện hữu trong tôi’; nếu yếu tố tạo 
thành chứng ngộ của tìm hiểu dhammas không hiện 
hữu trong vị ấy, vị ấy biết ‘không có yếu tố tạo thành 
chứng ngộ của tìm hiểu dhammas hiện hữu trong 
tôi’; vị ấy biết yếu tố tạo thành chứng ngộ của tìm 
hiểu dhammas chưa sanh khởi có thể sanh khởi như 
thế nào, và yếu tố tạo thành chứng ngộ của tìm hiểu 
dhammas đã sanh khởi có thể được toàn thiện nhờ 
tu tập như thế nào. 

“ Nếu yếu tố tạo thành chứng ngộ của nỗ lực (tinh 
tấn giác chi) hiện hữu trong vị ấy, vị ấy biết ‘có yếu 
tố tạo thành chứng ngộ của nỗ lực hiện hữu trong tôi’; 
nếu yếu tố tạo thành chứng ngộ của nỗ lực không 
hiện hữu trong vị ấy, vị ấy biết ‘không có yếu tố tạo 
thành chứng ngộ của nỗ lực hiện hữu trong tôi’; vị 
ấy biết yếu tố tạo thành chứng ngộ của nỗ lực chưa 
sanh khởi có thể sanh khởi như thế nào, và yếu tố 
tạo thành chứng ngộ của nỗ lực đã sanh khởi có thể 
được toàn thiện nhờ tu tập như thế nào. 

“ Nếu yếu tố tạo thành chứng ngộ của hỉ (hỉ giác 
chi) hiện hữu trong vị ấy, vị ấy biết ‘có yếu tố tạo 
thành chứng ngộ của hỉ hiện hữu trong tôi’; nếu yếu 
tố tạo thành chứng ngộ của hỉ không hiện hữu trong 
vị ấy, vị ấy biết ‘không có yếu tố tạo thành chứng ngộ 
của hỉ hiện hữu trong tôi’; vị ấy biết yếu tố tạo thành 
chứng ngộ của hỉ chưa sanh khởi có thể sanh khởi 
như thế nào, và yếu tố tạo thành chứng ngộ của hỉ 
đã sanh khởi có thể được toàn thiện nhờ tu tập như 
thế nào. 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


45 


“ Nếu yếu tố tạo thành chứng ngộ của tĩnh lặng (khinh 
an giác chi) hiện hữu trong vị ấy, vị ấy biết ‘có yếu tố 
tạo thành chứng ngộ của tĩnh lặng hiện hữu trong tôi’; 
nếu yếu tố tạo thành chứng ngộ của tĩnh lặng không 
hiện hữu trong vị ấy, vị ấy biết ‘không có yếu tố tạo 
thành chứng ngộ của tĩnh lặng hiện hữu trong tôi’; vị 
ấy biết yếu tố tạo thành chứng ngộ của tĩnh lặng chưa 
sanh khởi có thể sanh khởi như thế nào, và yếu tố tạo 
thành chứng ngộ của tĩnh lặng đã sanh khởi có thể 
được toàn thiện nhờ tu tập như thế nào. 

“ Nếu yếu tố tạo thành chứng ngộ của định (định giác 
chi) hiện hữu trong vị ấy, vị ấy biết ‘có yếu tố tạo thành 
chứng ngộ của định hiện hữu trong tôi’; nếu yếu tố tạo 
thành chứng ngộ của định không hiện hữu trong vị ấy, 
vị ấy biết ‘không có yếu tố tạo thành chứng ngộ của 
định hiện hữu trong tôi’; vị ấy biết yếu tố tạo thành 
chứng ngộ của định chưa sanh khởi có thể sanh khởi 
như thế nào, và yếu tố tạo thành chứng ngộ của định 
đã sanh khởi có thể được toàn thiện nhờ tu tập như 
thế nào. 

“ Nếu yếu tố tạo thành chứng ngộ của bình thản (xả 
giác chi) hiện hữu trong vị ấy, vị ấy biết ‘có yếu tố tạo 
thành chứng ngộ của bình thản hiện hữu trong tôi’; 
nếu yếu tố tạo thành chứng ngộ của bình thản không 
hiện hữu trong vị ấy, vị ấy biết ‘không có yếu tố tạo 
thành chứng ngộ của bình thản hiện hữu trong tôi’; 
vị ấy biết yếu tố tạo thành chứng ngộ của bình thản 
chưa sanh khởi có thể sanh khởi như thế nào, và yếu 
tố tạo thành chứng ngộ của bình thản đã sanh khởi có 
thể được toàn thiện nhờ tu tập như thế nào. 



46 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


[ĐIỆP KHÚC] 

“ Theo cách này, về phần dhammas, vị tỳ khưu sống 
quán dhammas bên trong... bên ngoài... cả bên trong 
lẫn bên ngoài. Vị ấy sống quán bản chất sanh khởi..., 
bản chất diệt tận... bản chất sanh khởi lẫn diệt tận 
trong dhammas. Quán niệm ‘có dhammas đây’ được 
thiết lập trong vị ấy tới mức cần thiết cho trí đơn thuần 
và ý thức nhận biết được liên tục. Và vị ấy sống độc 
lập, không bám níu vào bất cứ cái gì trên đời này. 

“ về phần dhammas, vị tỳ khưu sống quán bảy yếu tố 
tạo thành chứng ngộ là như thế đấy. 

[BỒN Sự THỰC CAO CẢ, thánh đế] 

“ Lại nữa, này các tỳ khưu, về phần dhammas, vị tỳ 
khưu sống quán dhammas theo bốn sự thực cao cả. 
Và về phần dhammas, vị tỳ khưu sống quán dhammas 
theo bốn sự thực cao cả như thế nào? 

“ ở đây, vị ấy biết đúng như thật ‘đây là dukkha’; vị ấy 
biết đúng như thật ‘đây là sự sanh khởi của dukkha’; 
vị ấy biết đúng như thật ‘đây là sự diệt dukkha’; vị ấy 
biết đúng như thật ‘đây là con đường dẫn đến diệt 
dukkha.’ 

[ĐIỆP KHÚC] 

“ Theo cách này, về phần dhammas, vị tỳ khưu sống 
quán dhammas bên trong... bên ngoài... cả bên trong 
lẫn bên ngoài. Vị ấy sống quán bản chất sanh khởi..., 
bản chất diệt tận... bản chất sanh khởi lẫn diệt tận 
trong dhammas. Quán niệm ‘có dhammas đây’ được 
thiết lập trong vị ấy tới mức cần thiết cho trí đơn thuần 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


47 


và ý thức nhận biết được liên tục. Và vị ấy sống độc 
lập, không bám níu vào bất cứ cái gì trên đời này. 

“ về phần dhammas, vị tỳ khưu sống quán bốn sự 
thực cao cả là như thế đấy. 

[TIÊN ĐOÁN] 

“ Này các tỳ khưu, nếu bất cứ ai tu tập bốn satipaịịhãnas 
theo cách thức như thế trong bảy năm, một trong hai 
quả sẽ đến với người ấy: hoặc là trí cuối cùng ở ngay 
đây và bây giờ (chánh trí), hay, nếu có một chút vết 
tích của bám níu nào còn xót lại (hữu dư y), quả vị 
không trở lại (bất hoàn). Đừng nói gì đến bảy năm 
[MN I 63]... sáu năm... năm năm... bốn năm... ba 
năm... hai năm... một năm... bảy tháng... sáu tháng... 
năm tháng... bốn tháng... ba tháng... hai tháng... một 
tháng... nếu bất cứ ai tu tập bốn satipaịịhãnas này 
theo cách thức như thế trong bảy ngày, một trong hai 
quả sẽ đến với người ấy: hoặc là trí cuối cùng ở ngay 
đây và bây giờ, hay, nếu có một chút vết tích của bám 
níu nào còn xót lại, quả vị không trở lại. Vì liên quan 
đến vấn đề này nên nói: 

[CON ĐƯỜNG THẲNG (ekãyano)] 

“ Này các tỳ khưu, đây là con đường thẳng để thanh lọc 
chúng sanh, để vượt qua sầu não, để diệt trừ dukkha 
và bất mãn, để đạt chánh đạo (thành tựu chánh trí), 
để chứng ngộ Nibbãna, đó là bốn satipaỊịhãna. 

Đó là điều Đức Thế Tôn nói. Các tỳ khưu hài lòng và 
hoan hỉ với lời dạy của Đức Thế Tôn. 


- 0 - 



I. KHÍA CẠNH TỒNG QUÁT CỦA CON 
ĐƯỜNG THẲNG 


Để bắt đầu, tôi sẽ khảo sát cơ cấu nền tảng của kinh 
SatipaịỊhãna Sutta và nghiên cứu các khía cạnh tổng 
quát của bốn satipaịịhãna. Rồi tôi sẽ xem xét các câu 
“con đường thẳng” và “satipaịỊhãna.” 

1.1. NHÌN KHÁI QUÁT VÈ PHẨM SATIPATTHÃNA 

Satipaịịhãna như là “con đường thẳng” đến Nibbãna 
đã có được bàn luận chi tiết trong Satipatthãna Sutta 
của Majjhima Nikãya (Bộ Kinh Trung).^ Bản kinh 
giống hệt như vậy lại xuất hiện trong Dĩgha Nikãya 
(Trường Bộ Kinh) là Mahãsatipaịịhãna Sutta, chỉ khác 
một điều duy nhất là bản sau cung cấp thêm lời bàn 
chi tiết hơn về bốn sự thực cao cả, phần quán tưởng 
satipaịịhãna cuối cùng.'^ Hơn thế nữa, chủ đề về 
satipaịịhãna đã tạo cảm hứng cho nhiều phẩm kinh 

3. M I 55-63, phấm thứ mười trong Majjhima Nikãya. 

M I 55-63 (KTB 1, tr. 131-150. Kỉnh Niệm Xứ; MLDB, p. 145- 
155: The Koundations ofMindfulness). 

4. D II 305-15. Bản Miến Điện (Saủgãyana đọc tụng, kết tập lần 
thứ sáu) cũng đã thêm nhiều chi tiết về bốn sự thực cao cả vào 
Majjhima; tuy nhiên bản Sinhalese (Tích Lan) đồng ý với ấn bản 
PTS chỉ trình bày ngắn gọn về bốn sự thực cao cả này. 

DII 305-15 (TBK 3, tr. 305-15: Kinh Đại Niệm Xứ; LDB, p. 344- 
350: On The Koundations o/Mind/ulness). 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


49 


ngắn trong Saitiyutta Nikaya (Tương ưng Bộ Kinh) và 
Ahguttara Nikãya (Tăng Chi Bộ Kinh).^ Ngoài nguồn 

5. Đây là Satipatthãna Samyutta ở s V 141-92, và Satipatthãna 
Vagga ở AIV 457-62. Thêm vào đó, còn có Satỉ Vagga ở A IV 
336-47; Satỉpatthãna Vibhahga ở Vibh 193-207; và xuất hiện 
hai lần ở Satipatthãna Kathã ở Kv 155-9 và ở Patis II 232-5. 
Các phấm kinh ngắn hơn có cùng đề tựa là ba kinh Satỉpatthãna 
Suttas ở s IV 360, s IV 363, và AIII 142; ba Sati Suttas ở s II 
132, s IV 245, vàAIV336; và ba Sati Suttas ở s V 142, s V 180, 
vàS V 186. 

• s V 141-92 (BKTƯ5, tr. 219-300: Tương ưng Niệm Xứ; CDB 
II, p. 1627-67: Connected Discourses on the Establishments 
ofMind/ulness). 

• A IV 457-62 (BKTC 4, tr. 225: Học Tập; NDB, p. 1226-20: 
The Training). 

• A IV 336-47 (BKTC 2, tr. 91-110: Bổ Thỉ...; NDB, p. 899- 
910: Giving). 

• Vibh 193-207 

• PT, tr. 280-306: Phân Tích Nen Tảng Của Quản Niệm. 

• BPT1, tr. 306-30; Niệm Xứ Phân Tích. 

• BA, pp. 251-70: Analysis of the Poundations of Mindýulness. 

• Paựs II 232-5 (ĐVNG, tr. 436-38: Luận XXVIII về Các Nen 
Tảng Của Quán Niệm; PD, p. 398-400: On the Poundations 
ofMind/ulness). 

• s IV 360 (BKTƯ4, tr. 561, đ. V: Niệm Xứ; CDBII, p. 1272: 
Establỉshments of Mindýulness). 

• s IV 363 (sđd, tr. 568, đ. IX: Bổn Niệm Xứ; CDBII, p. 1275: 
The four establishments of mind/ulness). 

• AIII142 (BKTC 2, tr. 540: Niệm Xứ; NDB, p. 740: Establish- 
ments of Mindýulness). 

• s II132 (BKTƯ2, tr. 224, đ. X: Chảnh Niệm; CDBI, p. 620). 

• s IV 245 ? (BKTƯ 4, tr. 392, đ. 16-24: Con Rùa; CDB II, p. 
1289: The Eỉve Precepts). 

• AIV 336 (BKTC 3, tr. 91: Bổ Thỉ; NDB, p. 899: Giving). 

• s V 142 (BKTƯ 5, tr. 220: Tương ưng Niệm Xứ; CDBII, p. 
1628: Connected Discourses on the Establishments o/Mind- 
ýulness). 





50 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


PãỊi ra, lời giải thích về satipaịịhãna còn được bảo tồn 
bằng tiếng Hán và Sanskrit, thỉnh thoảng có những 
thay đổi gây tò mò hơi khác với lời giải thích bằng 
tiếng PãỊi.^ 

Hầu hết các phẩm kinh trong SaiỴiyutta Nikãya và 
Ahguttara Nikãya chỉ đề cập đại cương căn bản về bốn 
satipaịỊhãnas, chứ không đi vào chi tiết về những ứng 
dụng có thể thực hành được của bốn satipaịịhãnas 
này. Sự phân chia bốn satipatthãnas theo chức năng 
này hình như là kết quả trực tiếp của sự chứng ngộ 
của Đức Phật,^ một khía cạnh quan trọng của việc 


• s V 180 (sđd, tr. 282: Niệm; CDBII, p. 1657: Mỉndful). 

• s V 186 (sđd, tr. 290: Niệm; CDB n, p. 1661: Mỉndýul). 

6. Theo Schmithhausen 1976; p. 244, hiện có năm ấn bản: hai ấn 
bản in trọn vẹn bằng tiếng Hán (trong Madhyama Ẵgama, Trung 
A Hàm): Taishõ 1, số 26, p. 582b; và trong Ekottara Ẵgama’^ 
(Tăng NhấtA Hàm): Taishõ 2, số 125, p. 568a), và ba ấn bản rời 
rạc bằng tiếng Hán và Sanskrit (là bản Pancavimắatisãhasrỉkã 
Prajnã-pãramitã, hằn Sãriputrãbhidharma (Taishõ 28, số 1548, 
p. 525a), và bản Srãvakabhũmi). Bản dịch tóm tắt của một trong 
hai ấn bản in trọn vẹn bằng tiếng Hán, bản Nien-ch ’u-chỉng, là 
sũtra (phẩm) thứ 98 ữong Madhyama Ẫgama tiếng Hán, có thể 
tìm thấy ở Minh Chau 1991: pp. 87-95. Bản dịch trọn vẹn của 
ấn bản này và cũng là bản tiếng Hán khác là sũtra đầu tiên của 
chuông thứ 12 (Yi Ru Dao) trong Ekottara Ẫgama có thể tìm 
thấy ở Nhat Hanh 1990: pp. 151-77. Bản Satipatthãna Samyutta 
đối chiếu với ấn bản tiếng Hán tuơng đuơng có thể tìm thấy ở 
Choong 2000: pp. 215-18, và ở Hurvits 1978: pp. 211-29. 

7. ở s V 178, Đức Phật kể luôn bốn satỉpatthãnas trong số các tuệ 
quán chiếu diệu vào các hiện tượng của Ngài thời ấy chưa được 
ai biết đến. So thêm với s V 167, phẩm kinh này kể Đức Phật khi 
vừa mới chứng ngộ đã thận trọng suy nghĩ, cho rằng bốn satỉ- 
patthãnas là con đường dẫn thẳng tới chứng ngộ, ngay lúc đó 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


51 


tìm thấy lại cách hành trì xưa (con đường thực hành 
cổ xưa).® Nhưng hiển nhiên là chi tiết tìm thấy trong 
Mahãsatipatthãna Sutta và Satipatthãna Sutta thuộc 
về thời kỳ sau, khi giáo pháp củaĐứcPhậtđã lan truyền 
từ thung lũng Ganges đến vùng Kammãsadhamma 
xa xôi trong xứ Kuru, nơi cả hai phẩm kinh này đều 
được thuyết giảng tại đây.^ 

Brahmã Sahampati xuống mặt đất và tán dương suy nghĩ này (so 
thêm s V 185). Cả hai phẩm này chỉ nêu đại cương về bốn satỉ- 
patthãnas và không có thí dụ thực hành chi tiết đã nêu trong Satỉ- 
patthãnas Sutta và Mahasatỉpatthãnas Sutta. 

• s V 178 (BKTƯ 5, tr. 278: Mãnadinna; CDB II, p. 1655: 
Mãnadinna). 

• s V 167 (sđd, tr. 262, đ. 3: Phạm Thiên; CDB II p. 1647: 
Brahmã). 

• s V 185 (sđd, tr. 288: ConĐieờng; CDBII, p. 1661: ThePath). 

8. s II 1 05 đề cập tới sammã satỉ như là tìm ra con đường xưa, được 
chư Phật trong quá khứ đặt chân qua. Tương tự như thế, AII 29 
nói sammã sati là pháp hành cổ. Thực vậy D II 35 tường thuật 
bodhỉsatta Vipassĩ đã bắt tay vào việc quán dhammãnupassanã 
về năm tập hợp (uẩn), điều này xác nhận rằng satỉpatthãnas là 
phép thiền cổ xưa, được các vị Phật trước đó hành trì, một phép 
thiền dù sao đi nữa cũng đã rơi vào quên lãng cho đến khi được 
Đức Phật tìm thấy lại. 

• s II 105 (BKTƯ2, tr. 189, đ.21: Thành Ấp; CDB I p. 603: 
The City). 

• AII 29 (BKTC I, tr. 604, đ. 1: Pháp Cú; NDB, p.416, pa(l): 
Dhamma Pactors). 

• D II 35 (Trường BK 3, tr. 35, đ.l: Kỉnh Đại Bổn; LDB, p.213, 
pa.3.1: The Great Discourse on the Lineage). 

9. Lily de Silva (n.d.); p.3, chỉ rõ rằng phấm Satipatthãnas Sutta 
chỉ được thuyết giảng một lần ""Dhamma (đã) lan truyền từ thủ 
phủ ban đầu của nó là Magadha đến ngoại ô xứ Kuru.” Các 
phấm kinh khác thuyết tại Kammãsadhamma ở xứ Kuru (ví dụ: 
D II 55; M I 501; M II 261; s II 92; s II 107; và A V 29) xấc 




52 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


nhận địa điểm này liên kết với giai đoạn phát triển tăng đoàn 
Phật giáo nguyên thủy đã được tưong đối tiến hóa (thí dụ: M I 
502 nói về nhiều đệ tử của Đức Phật xuất thân từ nhiều tầng lớp 
khác nhau). Theo Ps I 227, trong số các kinh thuyết tại địa điểm 
này, một đặc tính chung nhất là bản chất tưong đối cấp tiến, nhờ 
khả năng tiếp nhận giáo pháp sâu sắc của dân chúng vùng này. 
Địa điếm của xứ Kuru ngày ấy là Delhi bây giờ (theo Law 1979: 
p. 18; Malalakerera 1995: vol. I, p. 642; và T. w. Rhys Davids 
1997: p. 27). Chính phần đất này của Ản cũng liên quan đến các 
biến cố trong Bhagavadgĩtã (Bhg I.l). 

• D II 55 (TBK 3, tr. 55: Kỉnh Đại Duyên; LDB, p. 223: The 
Great Discourse on Origination). 

• M I 501 (KTB 2, tr. 353: Kỉnh Magandiya; MLDB, p. 607: To 
Mãgandiya). 

• M II 261 (KTB 3, tr. 97: Kỉnh Bất Động Lợi ích; MLDB, p. 
869: The Way to the Imperturbable). 

• s II 92 (BKTƯ2, tr. 165: Nhân; CDB Ị p. 593: Causatỉon). 

• s II 107 (sđd, tr. 191: Xúc Chạm, Biết Rõ; CDB L p. 604: 
Exploratỉon). 

• A V 29 (BKTC 4, tr. 275: Thánh Cư (2); NDB, p. 1359: 
Abodes of the Noble Ones). 

•MI 502 (KTB 2, tr. 354: Kỉnh Magandỉya; MLDB, p. 607, pa. 
5: To Mãgandiya). 

• Malalakerera 1995: vol. I, p. 642 

Kuru, một trong mười sáu Mahãjanapadas* (xứ lớn: 
mahã: lớn; janapada: xứ). Vào thời Đức Phật, hình như 
Kuru it có ảnh hưởng chinh trị lớn lao cho dù trong quá 
khứ, Pancãla, Kuru và Kekaka rõ ràng là ba vương quốc cỏ 
quyền lực mạnh. ” 

Lược trích DPPN L tr. 641. 

• T. w. Rhys Davids 1997: p. 27 

“ Người Kuru, sống ở miền đất thủ đô là Indraprastha, gần 
với Delhi bây giờ; phía Đông giáp Pahcãla, phía Nam giáp 
Matsyas. Truyền thống hồi ấy cho vương quốc một chu vi 
rộng hai ngàn dặm (Jãt, 5, 57, 484). Các kinh quan trọng 
được thuyết ở đây như kỉnh Đại Niệm Xứ, Đại Duyên. Và 
Ratthapãla là công tử quỷ tộc của xứ này (KTB 2, tr. 498: 
Kinh Ratthapãla). 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


53 


ở hình 1.1. (dưới đây), tôi đã thử đưa ra cái nhìn 
chung về cơ cấu nền tảng cho việc giải thích chi tiết 
satipaịịhãnas kể trong Satipaịịhãna Sutta, với mỗi 
phần của bài kinh được trình bày trong hộp khung và 
xếp từ dưới lên trên. 

Phần khởi đầu và kết luận của phẩm kinh là đoạn 
nói rằng satipaịịhãna làm thành con đường thẳng 
tới Nibbãna. Phần kế tiếp của phẩm kinh đưa ra một 
định nghĩa ngắn về những khía cạnh cốt yếu của con 
đường thẳng này. “Định nghĩa” này đề cập tới bốn 
satipaịịhãna để quán tưởng: thân, cảm giác (thọ), tâm 
và dhamnias.^^ “Định nghĩa” ấy cũng nêu rõ những 
phẩm hạnh làm phương tiện cho satipaịỊhãna: người 
hành thiền nên nhiệt tâm (ãtãpi), hiểu biết rõ ràng 
tường tận (sampajãna, tỉnh giác), có ý thức nhận biết 
rõ rệt (sati, niệm), và không ham hố và ưu bi (vineyya 
abhijjhãdomanassa). 

Sau “định nghĩa” này, phẩm kinh còn miêu tả chi tiết 
bốn satipaịthãna về thân, cảm giác, tâm và dhammas. 
Phạm vi của satipatíhãna đầu tiên, quán thân, bắt đầu 
từ quán hơi thở, oai nghi, và động tác, bằng cách 
phân tích thân ra thành các bộ phận của cơ thể và 
các yếu tố, cho đến việc quan sát tử thi đang tan 
rữa. Hai satipaịịhãna kế tiếp có liên quan đến quán 
cảm giác và tâm. Satipaịịhãna thứ tư liệt kê năm loại 
dhammas để quán tưởng: các chướng ngại thuộc 
tâm (triền cái), tập hợp (uẩn), các giác quan và các 

Lược trích BI, p. 27. 

10. Ý nghĩa của chữ dhamma, tôi đã để nguyên không dịch ở đây, sẽ 
đươc thảo luân ở tr. 449. 




54 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


đối tượng của chúng (nội ngoại xứ), các yếu tố tạo 
thành chứng ngộ (giác chi), và bốn sự thật cao cả 
(Thánh đế). Sau các phần hành thiền thực sự, bài 
kinh trở lại lời tuyên bố về con đường thẳng bằng lời 
tiên đoán về quãng thời gian bao lâu để chứng ngộ 
có thể xảy ra. 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THÂNG TỚI CHỬNG NGỘ 


55 



N 


> 


dhamma 




tâm 
cảm giác 




V thân 




Hình 1.1 Cơ cấu Kinh Satipatthana 


Suốt phẩm kinh, sau mỗi phần hành thiền là một thể 
thức cá biệt. “Điệp khúc” satipaịịhãna này bổ túc từng 













































































































56 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


phần hướng dẫn bằng cách nhiều lần nhấn mạnh các 
khía cạnh quan trọng của phần thực hành Theo 
“điệp khúc” này, quán tưởng satipaịịhãna bao gồm các 
hiện tượng bên trong và bên ngoài, và có liên quan đến 
sự sanh khởi và diệt tận của các hiện tượng đó. “Điệp 
khúc” ấy cũng chỉ rõ rằng quán niệm cần được thiết lập 
chỉ để phát triển trí đơn thuần và để thành tựu được 
sự liên tục của ý thức nhận biết rõ rệt. Cũng theo “điệp 
khúc” này, quán tưởng satipaịỊhãna đích thực diễn ra 
không có bất cứ lệ thuộc hay bám níu nào. 

Toàn thể bài kinh được trình bày bằng phần giới thiệu, 
nói đến phẩm kinh được thuyết giảng vào dịp nào, và 
phần kết luận tường thuật về sự hoan hỷ của các tỳ 
khưu sau lời giải thích của Đức Phật.^2 

Bằng cách đặt “định nghĩa” và “điệp khúc” ở giữa hình 
vẽ trên, tôi có ý nhấn mạnh vai trò quan trọng của 
chúng trong kinh. Như hình vẽ đã chỉ cho thấy, phẩm 
kinh này sắp xếp một mô hình lập đi lập lại có xen kẽ 
lời hướng dẫn thiền tập với “điệp khúc” theo hệ thống. 
Mỗi lần, nhiệm vụ của “điệp khúc” là hướng dẫn sự 


11. Sự kiện mỗi bài thiền tập không thể thiếu “điệp khúc” này được 
chỉ rõ bằng lời lưu ý kết luận mỗi khi “điệp khúc” diễn ra (đó 
là M I 56): “về phần thân (cảm giác, tâm, dhammas) vị tỳ khưu 
sống quán thân (cảm giác, tâm, dhammas) là như thế đấy.” Lời 
lưu ý này liên kết với lời giải thích tỉ mỉ về câu hỏi được nêu ra 
vào lúc khởi đầu mỗi satỉpatthãnas (đó là M I 56): “Về phần 
thân (...) vị tỳ khưu sống quán thân (...) như thế nào?” 

M I 56 (KTB 1, tr. 132: Kỉnh Niệm Xứ; MLDB, p. 145, pa. 4: 

The Koundations of Mindýulness). 

12. Đây là những phần giới thiệu và kết luận thông thường qua đó 
Manne 1990: p. 33 xếp loại thành “bài kinh” điển hình. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


57 


chú tâm vào những khía cạnh của satipaịịhãna thiết 
yếu cho hành trì đúng đắn. Cũng chính mô hình này 
áp dụng đến phần mở đầu của phẩm kinh, nơi phần 
giới thiệu tổng quát về chủ đề satipaịịhãna bằng câu 
con đường thẳng được theo sau bằng “định nghĩa” 
có vai trò chỉ rõ các đặc tính cốt tủy của nó. Bằng 
cách này, cả hai “định nghĩa” và “điệp khúc” chỉ rõ ra 
cái gì cốt tủy. Như vậy, để hiểu đúng và để áp dụng 
satipaịỊhãna, chi tiết trong “định nghĩa” và “điệp khúc” 
có thuộc tính quan trọng lớn lao. 

1 . 2 . KHẢO SÁT VÈ SATIPATTHÃNAS 

Khi xem xét kỹ hơn, trình tự quán tưởng liệt kê trong 
Satipatthãna Sutta hé lộ ra một khuôn mẫu tiến triển 
tuần tự (so với hình 1.2 dưới đây). Quán tưởng về 
thân tiến từ kinh nghiệm còn phôi thai sơ sài về các 
oai nghi và các động tác của thân cho đến quán 
tưởng các bộ phận trong cơ thể. Sự nhạy cảm được 
gia tăng phát triển theo cách này tạo nên nền tảng để 
quán cảm giác (niệm thọ), một sự chuyển dịch ý thức 
nhận biết rõ rệt từ kinh nghiệm về cơ thể có thể tiếp 
nhận được ngay lập tức sang các cảm giác vì các đối 
tượng của ý thức nhận biết rõ rệt càng trở nên tinh tế 
và khó phân biệt hơn. 



58 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 




sự thặt cao cá 

t yếu tố chứng 
ngộ 

1 giác quan và 
đối tưỢng (xứ) 
f tập hỢp 

1 chướng ngại 



ttâm tăng thượng 
f tâm thế tục 

dhamma 


phấm tính 
t đạo lý 
t tình cảm 

tâm 


ttử thi tan rữa 
tyếu tố chính 
tbộ phận cơ thể 
f động tác 
loai nghi 
tthở 

cảm giác 



thân Hình 1.2 Tiến triển của quán satipatthana 


Quán cảm giác không những chỉ chia cảm giác theo 
phẩm tính cảm tình của chúng thành dễ chịu, khó chịu 
và trung tính mà còn phân biệt những cảm giác này 
theo bản chất thế tục và xuất thế. Như vậy, phần bản 
chất thế tục và xuất thế của quán cảm giác này đưa 
ra khác biệt nổi bật về đức hạnh của cảm giác được 
dùng làm bàn đạp hướng ý thức nhận biết rõ rệt sự 
khác biệt về đức hạnh giữa trạng thái thiện và bất 
thiện của tâm, như đã được đề cập ngay phần mở 
đầu của satipaịịhãna kế tiếp: quán tâm. 

Quán tâm bắt đầu từ sự có mặt hay vắng mặt của bốn 
trạng thái tâm bất thiện (tham, sân, si và tán loạn), 
đến quán sự có mặt hay vắng mặt của bốn trạng 
thái tâm tăng thượng. Sự quan tâm đến các trạng 
thái tâm tăng thượng trong phần sau của quán tâm 













SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


59 


phù hợp tự nhiên với sự tìm hiểu chi tiết các yếu tố 
vốn đặc biệt cản trở mức độ an định sâu hơn. Đây là 
những chướng ngại, là đối tượng đầu tiên của quán 
dhammas (niệm pháp). 

Sau khi bàn tới các chướng ngại của hành thiền, quán 
dhammas bước dần tới hai phân tích về kinh nghiệm 
chủ quan: năm tập hợp (uẩn) và sáu giác quan với 
đối tượng của chúng. Sự phân tích này được theo 
sau bằng việc quán dhammas kế tiếp là các yếu tố 
tạo thành chứng ngộ (giác chi). Tột đỉnh của tu tập 
satipaịỊhãna được thành tựu bằng việc quán bốn sự 
thật cao cả (tứ đế), sự hiểu biết trọn vẹn (liễu tri) bốn 
sự thật này xảy ra đồng thời với chứng ngộ. 

Được xét theo cách này, trình tự của quán satipaỊỊhãna 
tiến dần từ mức độ thô trưực đến vi tế hơn.Sự phát 
triển theo đường thẳng này không thể nào thiếu sự 
phù hợp thực tiễn, vì quán thân đề cử chúng là phép 
hành căn bản để xây dựng nền tảng cho satr (ý thức 
nhận biết rõ rệt, niệm), trong khi quán tưởng cuối 

13. Mahãpmjnãpãmmitãsasãtra* (Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa 
Tâm Kỉnh) đưa ra lời giải thích sau đây về khuôn mẫu này: sau 
khi quán thân, hành giả tìm kiếm nguyên nhân bám níu vào nó, 
nguyên nhân ấy chính là lạc thọ. Khi tìm hiểu cảm thọ, câu hỏi 
“ai kinh nghiệm cảm thọ?” khởi lên, dẫn đến việc quán tâm. 
Việc quán tâm này sau đó tạo thành nền tảng cho việc tìm hiếu 
nguyên nhân và điều kiện của tâm, trở thành tâm điếm của quán 
dhammas (Lamotte 1970: pp. 1158, 1162, 1167). về khuôn 
mẫu tiệm tiến làm nền tảng cho tiến trình quán satỉpatthãna, 
so với Ariyadhamma 1994: p.6; Gethin 1992: p.47; Guenther 
1991: p.210; Khemacari 1985: p.38; King 1992: p.67; vàMeier 
1978: p.16. 




60 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


cùng về bốn sự thực cao cả đề cập tới chứng nghiệm 
Nibbãna (sự thực cao cả thứ ba liên quan đến diệt 
dukkha) và như vậy tương xứng với tột đỉnh của việc 
thi hành thành công satipaịịhãna. 

Mặt khác, tuy nhiên, khuôn mẫu tuần tự tiến triển này 
không ấn định cách thực hành satipaịỊhãna duy nhất 
có thể. Coi sự tiến triển về các bài thiền tập trong 
Satipaịịhãna Sutta là dấu hiệu chỉ định trình tự cần 
thiết sẽ giới hạn nghiêm trọng phạm vi thực hành 
của thiền sinh, vì chỉ có những thể nghiệm hay hiện 
tượng đó phù hợp với khuôn mẫu định trước mới là 
những đối tượng thích hợp của ý thức nhận biết rõ 
rệt. Nhưng, đặc tính trọng yếu của satipaịịhãna là biết 
đúng như thực các hiện tượng, đúng với cái gì đang 
xảy ra. Cho dù ý thức nhận biết rõ rệt như vậy sẽ tự 
nhiên tiến hành tuần tự từ thô trưực đến vi tế, trong tu 
tập thực sự, nó sẽ có thể hoàn toàn khác với trình tự 
đã được miêu tả trong kinh. 

Sự tu tập đầy đủ và linh động về satipatthãna cần 
nhắm vào tất cả các khía cạnh thể nghiệm, theo bất 
cứ trình tự nào các thể nghiệm này diễn ra. Tất cả các 
satipaỊỊhãnas có thể là thuộc tính luôn thích hợp suốt 
giai đoạn tăng tiến trên chặng đường tu tập của hành 
giả. Sự tu tập quán thân, chẳng hạn, không phải là 
cái gì bỏ lại đằng sau và bị vứt đi vào thời điểm hành 
giả tu tiến cao hơn. Trái lại, tu tập quán thân ấy vẫn 
còn là sự hành trì thích hợp với cả bậc Arahant.^'^ Sau 

14. So với s V 326 chẳng hạn, kinh này kể lại chính bản thân Đức 
Phật, sau khi chứng ngộ, vẫn tiếp tục thực hành quán hơi thở. 
s V 326 (BKTƯ5, tr. 486tt, Phẩm Icchãnangala) 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


61 


khi hiểu theo cách này, các bài tập hành thiền liệt kê 
trong Satipaịịhãna Sutta có thể được coi là trợ giúp 
lẫn nhau. Trình tự các bài thực tập có thể thay đổi để 
thỏa mãn nhu cầu của mỗi cá nhân hành giả. 

Bốn satipaỊịhãna này không những trự giúp nhau, 
chúng lại còn được gộp chung chỉ trong một bài tập 
hành thiền. Điều này được ghi lại trong Ănãpãnasati 
Sutta, kinh này mô tả quán niệm về hơi thở có thể 
được tu tập theo phương cách bao hàm đầy đủ bốn 
satipaịịhãna ấy.^^ Lời giải thích này chứng tỏ khả năng 
tổng hợp đầy đủ tất cả bốn satipaịịhãna chỉ trong một 
bài tập hành thiền duy nhất. 

1.3. Sự THÍCH HỢP CỦA MÕI SATỈPATTHÃNA CHO 
CHỨNG NGỌ 

Theo Ănãpãnasati Sutta, việc tu tập nhiều khía cạnh 
khác nhau của quán satipatịhãna bằng một đối tượng 
thiền quán duy nhất và đến lúc thích hợp sẽ bao hàm 
luôn cả bốn satipatthãna là điều có thể được. Điều 
này phát sinh ra câu hỏi: tới mức độ nào có thể coi 
một satipatthãna duy nhất, hay ngay cả một bài tập 
thiền quán duy nhất là cách hành trì trọn vẹn nhờ tự 
tính của riêng nó. 

Nhiều phẩm kinh coi việc hành trì satipaịịhãna óuynhấi 
này có liên quan trực tiếp đến chứng ngộ.''® Tương tự, 

15. M III 83 (BK Trung 3, Phẩm 118, tr. 257tt. Kinh Nhập Tức Xuất 
Tức Niệm). 

16. SV158,SV181,SV182vàSIV363: 

• s V 158 (BKTƯ5, tr. 247: Đại Nhân; CDBII, p. 1640: A 




62 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


các chú giải ấn định mỗi quán niệm satipaịịhãna một 
khả năng duy nhất dẫn đến chứng ngộ trọn vẹn (liễu 
ngộ)J^ Đây có thể là lý do tại sao phần lớn các thiền 
sư ngày nay nhắm vào việc sử dụng một kỹ thuật 
hành thiền duy nhất, trên đó sự toàn thiện kỹ lưỡng 
và nhất tâm của một kỹ thuật hành thiền có thể bao 
trùm mọi khía cạnh của satipaịỊhãna, và như vậy đủ 
để chứng ngộ.''® 

Thực vậy, sự tu tập ý thức nhận biết rõ rệt bằng bất 
cứ kỹ thuật hành thiền nào đó sẽ tự động dẫn đến sự 


Great Man). 

• s V 181 (sđd, tr. 282tt: Chảnh Trí; CDBII, p.l658: Fỉnal 
Knowledge). 

• s V 182 (sđd, tr. 284tt: Liễu Tri; CDBII, p. 1658: Full 
Understanding). 

• s IV 363 (BKTƯ4, tr. 568: Bổn Niệm Xứ). 

17. Ps I 249 thừa nhận sự chứng ngộ trọn vẹn dựa trên quán hơi thở, 
Ps I 252 dựa trên bốn oai nghi, 

Ps I 270 dựa trên nhận biết rõ ràng các động tác của cơ thể, 

Ps I 274 dựa trên quán tuởng ở nghĩa địa, 

Ps I 277 dựa trên quán cảm giác, 

Ps I 280 dựa trên quán tâm. 

18. So với, chẳng hạn: 

• Dhammadaro 1977 p. 54: đã quy tụ bốn satipatthãna vào 
trong một bài thực tập duy nhất. 

• Goenka 1994b p.2: cũng đề nghị nhu thế, giải thích vì “thân” 
nên được kinh nghiệm qua “cảm giác”, các cảm giác này 
cùng lúc có liên hệ đến “tâm” bằng cách trở thành những “đối 
tượng của tâm”, bằng cách quán cảm giác của thân, người ta 
có thế bao gồm cả bốn satỉpatthãna. 

• Sunlun 1993 p. 110: có cùng quan điếm về cảm giác do xúc chạm. 

• Taungpulu 1993 p. 189: cũng bao gồm bốn satipatthãna 
trong quán thân. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


63 


gia tăng rõ ràng mức độ ý thức nhận biết chung trong 
hành giả, bằng cách ấy, gia tăng khả năng ý thức về 
những tình huống không là một phần của đối tượng 
quán niệm lúc ban đầu. Theo cách này, ở chừng mực 
nào đó, ngay đến những khía cạnh của satipaỊỊhãna 
đã cố tình không được chọn làm đối tượng quán 
tưởng vẫn đón nhận được sự chú ý có chánh niệm 
như là phó sản của pháp thiền ban đầu. Nhưng giải 
thích trong Ănãpãnasati Sutta không nhất thiết ngụ 
ý là bằng cách có ý thức nhận biết rõ rệt về hơi thở, 
ta tự động bao gồm luôn tất cả các khía cạnh của 
satipaịịhãna. Điều Đức Phật chỉ rõ ở đây là làm sao 
sự tu tập sati kỹ càng có thể, từ hơi thở đến lãnh vực 
rộng rãi của các đối tượng khác nhau, dẫn đến việc 
nhắm vào nhiều khía cạnh khác nhau của thực tại chủ 
quan. Hiển nhiên, lãnh vực rộng rãi của các đối tượng 
khác nhau như thế là kết quả của việc chủ ý tu tập, 
nếu không, Đức Phật đã không phải thuyết giảng trọn 
vẹn bài kinh làm sao để thành tựu điều này. 

Thật ra, nhiều học giả và thiền sư nhấn mạnh việc 
bao gồm luôn bốn satipaịthãna trong một pháp thiền. 
Theo các vị này, cho dù một pháp tu thiền nào đó 
có thể dùng làm đối tượng chăm chú chính yếu, các 
khía cạnh khác của satipaỊỊhãna cũng nên được quán 
luôn, dù chỉ là cách thứ yếu. Cách thức này có thể 

19. Ví dụ: Nãnaponika 1992: p. 58, đề nghị thực tập thiền với cả bốn 
satipatthãnas. Ngài đề nghị tập trung vào một vài quán tưởng đã 
được chọn lựa trước, và chú ý đến những quán tưởng khác khi có 
cơ hội kh ởi lên đang lúc thực hành. Soma 1981: p. xxii có cùng 
quan điểm như vậy. 

• Nãnaponika 1992: p. 58 The Heart of Buddhỉst Medỉtatỉon. 

* Soma 1981: p. xxii The Way of Mỉndýulness. 




64 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


được phần kết luận của kinh Satipaịịhãna Sutta hỗ 
trự, đoạn “tiên đoán” về chứng quả. Đoạn này quy 
định là sự tu tập cả bốn satipaịỊhãna dẫn đến chứng 
quả vị của hai giai đoạn giác ngộ cao hơn: quả vị 
không trở lại (bất hoàn) và quả vị Arahant.^° Sự kiện 
tất cả bốn satipatỊhãna đều được đề cập tới muốn nói 
là chính sự thực hành đầy đủ bốn satipatỊhãna này 
mới có khả năng đặc biệt dẫn đến trình độ chứng quả 
cao hơn. Một câu nói giống như thế trong SatipaịỊhãna 
Samyutta về sự chứng quả Arahant có liên quan tới 
việc thực hành “trọn vẹn” bốn satipaịỊhãna, trong khi 
đó, nếu chỉ thực hành một satipaịịhãna nào đó thôi, 
sẽ tương xứng với trình độ chứng quả thấp hơn. 

Trong một đoạn Ănãpãna SaiỴiyutta, Đức Phật so 
sánh bốn satipaịịhãna này với các cỗ xe ngựa đến 
từ bốn hướng, mỗi cỗ xe lăn qua đống đất ngay giữa 
ngã tư và bằng cách ấy làm bụi tung tán khắp nơi. 

20. MI 62: “nếu ai tu tập bốn satỉpatthãna này... một trong hai quả vị 
có thế xảy đến cho vị ấy: hoặc là trí giải thoát cuối cùng (chánh 
trí) ở ngay đây và ngay bây giờ, hay, nếu còn lại chút bám níu 
nào, sẽ đạt đuợc quả vị không trở lại.” Pradhan 1986; p. 340, chỉ 
rõ rằng việc thực hành cả bốn satỉpatthãna là cần thiết để có thể 
đạt đuợc thành quả chứng ngộ ở mức độ cao nhu vậy. 

M I 62 (KTB 1, tr. 149: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 155: The 
Poundations of Mindýulness). 

21. s V 175 (BKTƯ5, tr. 274: Thế Giới; CDBII, p. 1653: Pardy). 

22. s V 325 (BKTƯ 5, tr. 481tt: Kỉmbỉla; CDB II, p. 1777, pa. iv: 
Contemplation of phenomena). 

“ Theo chú giải BKTƯ về đoạn kinh này: sáu căn cứ giác quan 
như các ngã đường giao nhau; nhiễm lậu sanh khởi từ các căn 
cứ giác quan này như vồng đất ở đấy. Bốn thiết lập quán niệm 
diễn ra trong tâm tưong ứng với đoi tượng của nó giống như bon 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


65 


Sự so sánh này ngụ ý là mỗi satipatthãna tự nó có 
thể vượt qua các trạng thái bất thiện, như bất kỳ cỗ 
xe ngựa nào cũng có thể làm đống bụi tung lên khắp 
nơi. Đồng thời, so sánh này cũng chỉ rõ hiệu quả 
chung của cả bốn satipatthãna này, vì với các cỗ xe 
đến từ mọi hướng, đống bụi sẽ bị tung tán còn nhiều 
hơn nữa. 

Như vậy, bất cứ bài tập thiền quán nào từ hệ thống 
satipatthãna cũng có thể đưa đến tuệ giác sâu sắc, 
đặc biệt là được tu tập theo sự chỉ dẫn mấu chốt nêu 
ở phần “định nghĩa” và “điệp khúc” của kinh này. Hơn 
bao giờ hết, nỗ lực thực hành cả bốn satipaịỊhãna 
của hành giả còn tỏ lộ trung thực hơn đặc tính khác 
biệt của nhiều cách thiền khác nhau đã được tả trong 
Satipaịịhãna Sutta và bằng cách đó bảo đảm sự tiến 
triển nhanh chóng và sự tu tập được cân bằng và 
trọn vẹn.^^ 

1 . 4 . ĐẶC TÍNH CỦA MÕI SATIPATTHÂNA 

Nhu cầu cho việc tu tập đầy đủ như vậy có liên quan 
đến sự kiện là mỗi satipaịỊhãna có phẩm tính riêng 
và qua đó có thể dùng vào mục đích hơi khác nhau. 
Điều này được ghi lại trong Nettippakarana* (Luận 
về Hướng Dần Giải Thích, hay Hướng Dẩn) và trong 

xe ngựa hay cỗ xe. Sự lép xẹp của các trạng thái bất thiện giống 
như sự dẹp lép của vồng đất vì xe ngựa hay cỗ xe đã lãn qua. ” 

Trích CDBII, ch. 3II, tr. 1953. 

23. Debes 1994: p. 190 tóm tắt thích đáng: “có thế có được thực chứng 
bằng cách vận dụng một bài tập duy nhất, nhưng vị nào thực hành 
tất cả bốn phép quán satipatthãna mà vẫn không chứng ngộ thì 
hình như không thế được.” Bhikkhu ^na/ayo dịch. 




66 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


các chú giải, minh họa phẩm tính riêng biệt của mỗi 
satipaịỊhãna bằng một nhóm các liên hệ tương quan 
(so với hình vẽ 1.3 dưới đây). 


tập hỢp 
tính khí 

tuệ quán 


thân 

cảm giác 

tâm 

dhammas 

sắc 

thọ 

thức 

tưởng+hành 

tham lam, 
đần độn 

tham lam, 
thông minh 

tà kiến, 
chậm chạp 

tà kiến, 
nhanh nhẹn 

không đẹp 

chông thỏa mãn 

vô thường 

vô ngâ 


Hình I.3. Liên hệ hỗ tương giữa bốn satipatthana 

Theo các chú giải, mỗi satipaịỊhãna tương ứng với một 
tập hợp cá biệt: các tập hợp (uẩn): tập hợp vật thể (sắc 
uẩn, rũpa), cảm nghiệm (vedanã, thọ), thức (vinnãna) 
tương ứng với ba satipaịỊhãna đầu, trong khi tập hợp 
nhận thức (sahhã: tưởng uẩn) và cố ý (sahkhãrã, 
hành uẩn) ứng với quán dhammas (pháp).^'^ 

Khi quan sát kỹ hơn, hình như mối liên hệ tương quan 
này hơi miễn cưỡng, vì satipaịỊhãna thứ ba, quán 
tâm, tương ứng với tất cả các tập hợp tâm (danh 
uẩn) chứ không chỉ với thức. Hơn nữa, satipaịịhãna 
thứ tư, quán dhammas, bao gồm toàn thể năm tập 
hợp như là một trong những bài hành thiền, và như 
vậy có một phạm vi lãnh vực rộng lớn hơn là chỉ với 
hai tập hợp nhận thức (sanhã: tưởng uẩn) và tác ý 
(sankhãrã, hành uẩn) thôi. 

Tuy nhiên, điều mà các chú giải có thể muốn nói là 
tất cả các khía cạnh của kinh nghiệm chủ quan của 


24. PsI281. 










SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


67 


người hành thiền (hành giả) nên được tìm hiểu kỹ với 
sự trợ giúp của bốn satipaịịhãna. Sau khi hiểu như 
thế, sự phân chia thành bốn satipatíhãna đại diện cho 
khảo hướng phân tích tương tự như sự phân chia 
kinh nghiệm chủ quan thành năm tập hợp (uẩn). Cả 
hai khảo hướng này cố gắng phá tan ảo tưởng về 
thực thể của người quan sát.^^ Bằng cách chuyển 
hướng ý thức nhận biết đến những khía cạnh khác 
của kinh nghiệm chủ quan, những khía cạnh này sẽ 
được kinh nghiệm chỉ đơn giản là những đối tượng, 
và ý niệm tổng thể, ý niệm về “cái tôi” vững chắc, sẽ 
bắt đầu tan rã. Theo cách này, kinh nghiệm chủ quan 
càng được quan sát “khách quan” nhiều chừng nào, 
thì quan niệm đồng hóa với cái “Tôi” càng suy giảm 
đi chừng ấy.^® Điều này tương ứng sâu sắc với lời chỉ 

25. Cf. với Frýba 1989: p. 258. Frýba* * (nhàphân tâm học Tiệp Khắc, 
hành nghề ở Thụy Sĩ, vốn là tỳ khưu đệ tử của ngài Nyanaponika 
người Đức) đề nghị dùng bốn satipatthãna để đặt tên cho sự phá 
tan kinh nghiệm chủ quan có phân tích như thế bằng cách phân 
loại những kinh nghiệm: 

• ấm, chuyển động, run, ngứa, ép, nhẹ... vào loại “thân”; 

• hài lòng, hân hoan, chán nản, buồn bã... vào loại cảm nghiệm 
“thọ”; 

• tập trung, phân tán, căng thắng, đầy ắp tham, sân... vào loại 
“tâm”; và 

• kinh nghiệm về suy tưởng, ao ước, phác họa kế hoạch, chủ 
ý... vào loại “dhammas.” 

26. Nãnananda 1993: p. 48, đã diễn đạt thích đáng điều này bằng 
cách nói về satỉpatthãna như là “một khảo hướng khách quan 
đế hiếu tính chủ quan trong kinh nghiệm của người hành thiền.” 
Nãnaponỉka 1992: p. 75 nhận xét: “toàn bài kinh về các nền tảng 
của quán niệm có thế được coi là sự chỉ dẫn đầy đủ cho sự thực 
chứng anattã* (vô ngã). 

Schỏnxverth 1968: p. 193 và Story 1975: p. viii có cùng ý kiến 




68 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


dẫn của Đức Phật là hãy tìm hiểu kỹ lưỡng từng tập 
hợp cho tới mức không cái “Tôi” nào có thể tìm ra.^^ 

Thêm vào sự tương ứng tập hợp, các chú giải đề nghị 
mỗi satipaịịhãna một loại đặc tính riêng hay khuynh 
hướng đặc biệt nào đó. Theo các chú giải này, quán 
thân và quán cảm nghiệm (thọ) nên là lãnh vực thực 
tập cho những ai có khuynh hướng thiên về tham 
ái, còn những người hành thiền nào thích suy đoán 
(hí luận) tri thức, nên xem trọng việc quán tâm hay 
quán dhammas hơn. Hiểu như thế, việc thực tập 
hai satipaịịhãna đầu tiên thích hợp với những ai thiên 
về xúc cảm, còn hai satipaịịhãna cuối cùng được đề 
nghị dành cho người thiên về nhận thức nhiều hơn. 
Trong cả hai trường hợp, những ai suy nghĩ nhanh 
nhẹn và phản ứng tức thời có thể tập trung việc hành 
trì của họ vào phần quán tưởng tương đối vi tế hơn là 
quán cảm nghiệm (thọ) hay quán dhamma để được 
lợi ích, trong khi những người tâm căn thận trọng và 
chậm chạp sẽ có kết quả tốt đẹp hơn nếu sự hành trì 
của họ dựa trên những đối tượng của thân hay tâm 
thô trưực hơn. Cho dù các lời đề nghị này được mô tả 
theo loại tính khí, chúng có thể được áp dụng vào tính 
khí ngắn ngủi tạm thời của hành giả: hành giả có thể 
chọn satipaịịhãna nào thích hợp nhất với tâm trạng 
của mình, để khi cảm thấy thí dụ: uể oải, ham muốn, 
nên việc quán tâm có lẽ thích hợp để thực hành hơn. 


như thế. 

27. s IV 197 (BKTƯ4, tr. 320, đ.7: Đờn Tỳ Bà; CDB II, p. 1254: 
The Simile of the Flute). 


28. PsI239. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


69 


Quyển Nettippakarana và Visuddhimagga cũng đặt 
bốn satipatíhãna đối diện với bốn điên đảo (vipallãsa) 
“nhận lầm” cái gì không đẹp, không thỏa mãn, không 
trường tồn và không phải là ngã với cái gì đẹp, thỏa 
mãn, trường tồn và là ngã.”^^ 

29. Nett 83; cũng so với Ps I 239 và Vism 678. Điều đáng chú ý là 
bốn vỉpallãsa chỉ được liệt kê một lần trong bốn Nỉkãyas * *(BỘ 
Kỉnh), ở AII 52. Thuật ngữ này cũng xuất hiện ở Vin III 7 với 
nghĩa “xáo trộn” và ở Sn 299 có nghĩa “thay đối”; và được đề 
cập tới là catubbipallãsã ở Th 1143. Bốn vipallãsa này về sau 
trở nên quan trọng trong văn chuông Pãụ nói chung và trong 
Patỉs nói riêng. Cũng chính bốn ý niệm nhầm lẫn này là một 
phần của định nghĩa về vô minh trong Yoga Sũtra của Pataiyalỉ 
(ở II.5). 

• Nett83 

Ai sống quán thân trong thân, người ấy từ bỏ điên đảo 
cho có cái đẹp trong cái xấu... 

Ai sống quán thọ trong thọ, người ấy từ bỏ điên đảo cho có 
sướng trong cái khô... 

Ai sống quán tâm trong tâm, người ấy từ bỏ điên đảo cho có 
trường tồn trong cái vô thường... 

Ai sống quán ý niệm trong ý niệm, người ấy từ bỏ điên đảo 
cho có ngã trong cái vô ngã... 

Trích Gd., p. 117, pa. 484-87: Abandoning. 

• Vism 678 (CĐTL, ch. XXII, đ. 34: Thanh Lọc Tri Kiến; pp 
ch. XXII, pa. 34: Purification of Knowledge and Vision). 

• A II 52 (BKTC 1, tr. 650: Tưởng Điên Đảo: NDB, p. 438: 
Inversions). 

• Vin III 7: 

"'Moggallãna, hãy cắn thận, xin đừng đảo ngược đất lên, nếu 
không các sinh vật sẽ gặp xáo trộn (vipallãsa = vi + pari + 
as, nđ. ném bừa bãi chung quanh). ” 

Trích BD L p. 14: Defeat. 

• Sn 299 (KTỈB 1, KT, tr. 560: Kỉnh Pháp Bà La Môn; GD, p. 
37: Brahmanical Lore). 

• Th 1143 (TỈBK II, TLTK, tr. 264: Tãlaputta; EV L p. 115: 




70 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Theo hai quyển trên, quán thân có tiềm năng đặc biệt 
tiết lộ sự vắng mặt của cái đẹp thân thể; quán bản 
chất thực sự của cảm giác có thể đương đầu với cuộc 
tìm kiếm không ngừng khoái lạc tạm bự chóng tàn 
của con người; nhận biết rõ rệt về các trạng thái tâm 
kế tục nhau không ngừng nghỉ có thể tiết lộ ra thực 
tánh vô thường của tất cả kinh nghiệm chủ quan; 
và quán dhammas có thể tiết lộ cho thấy ý niệm về 
một bản ngã trường tồn và có thực thể chẳng qua 
chỉ là ảo tưởng. Sự trình bày này làm sáng tỏ chủ 
đề chính làm nền tảng cho mỗi satipaỊịhãna và chỉ 
cho thấy satipaịịhãna nào thích hợp cho việc phá tan 
ảo tưởng về cái đẹp, hạnh phúc, trường tồn hay bản 
ngã.^° Cho dù những tuệ giác tương ứng chắc chắn 
không chỉ giới hạn trong một satipaịỊhãna đơn độc 
nào, tuy nhiên, liên hệ tương quan cá biệt này chỉ rõ 
satipaịỊhãna nào đặc biệt thích hợp để sửa lại cho 
đúng điên đảo (vipallãsa) nào đó. Sự tương ưng này 
cũng có thể áp dụng có kết quả phù hợp với bản tính 
chung của người hành thiền, nếu không, cũng có thể 
được dùng để đối phó với biểu hiện tạm bợ của bất 
cứ điên đảo nào. 

Tuy nhiên, cuối cùng, tất cả bốn satipatthãna có 
chung bản chất. Mỗi mỗi satipaịịhãna đều đưa đến 
chứng ngộ, như các cổng thành khác nhau đều đưa 

TãỊaputa). 

30. Nett 123 cũng liên kết từng satỉpatthãna với loại thực chứng tương 
ứng, nói rằng quán thân và cảm giác liên kết giải thoát không ước 
nguyện, quán tâm với giải thoát trống không, và quán dhammas 
với giải thoát không dấu hiệu. (Tuy nhiên, người ta mong đợi hai 
điều cuối cùng xảy ra ngược lại là đằng khác). 

Nett 123 (Gd, tr. 165, pa. 730). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


71 


đến cùng một thành phố.^^ Như các chú giải đã chỉ rõ, 
sự phân chia bốn phần này chỉ là chức năng và có 
thể được so sánh với người đan tre chẻ ống tre thành 
bốn phần để đan giỏ.^^ 

Nhận định sơ khởi về bốn satipatíhãna như vậy đã 
đủ. Bây giờ, bằng cách cung cấp tin tức cần thiết cho 
tựa sách tôi đã chọn cho tác phẩm này, tôi sẽ chuyển 
qua hai tập ngữ diễn đạt mấu chốt “con đường thẳng” 
và “satipatthãna 

1.5. TẬP NGỮ “CON ĐƯỜNG THẢNG” 

Phần đầu của Satipaịịhãna Sutta giới thiệu thật chính 
xác bốn satipaịịhãnas như là “con đường thẳng” tới 
chứng ngộ. Đoạn ấy viết như sau: 

Này các tỳ khưu, đây là con đường thẳng để 
thanh lọc chúng sanh, để vượt qua sầu não, để 
diệt trừ dukkha và bất mãn, để đạt chánh đạo 
(thành tựu chánh trí), để chứng ngộ Nibbãna, 
đó là bốn satipatthãna.” 

31. Ps I 239 chỉ rõ là tất cả bốn satỉpatthãna có chung một bản chất, 
Ps I 240 còn thêm chỉ vì do các đối tượng khác nhau nên chúng 
được phân biệt khác nhau. Than Daing 1970: p. 59 so sánh sự 
tưong đồng của cả bốn satỉpatthãna dẫn đến chung một mục 
đích với bốn cầu thang đưa đến sân chùa. 

32. Vibh-a 222. Bhikkhu Bodhi 1993: p. 279 (CMA) giải thích: “bốn 
nền tảng của quán niệm có một bản chất duy nhất, bản chất này 
được quán niệm các hiện tượng tạo thành. Các nền tảng chỉ khác 
nhau ở chỗ tới chừng mực nào đó quán niệm này cần được áp 
dụng vào bốn đối tượng.” 

33. MI 55. về đoạn này, xin so với lanakabhivarnsa 1985: pp. 37-44. 




72 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Để là “con đường thẳng”, tính chất của nó xuất hiện 
hầu như riêng cho kinh này như là một đặc tính của 
satipaịỊhãna, như vậy nó diễn đạt tầm quan trọng đáng 
kể.^^^Tầm quan trọng như vậy quả là chính đáng, vì việc 
thực hành “con đường thẳng” của satipaịịhãna là một 
đòi hỏi cần thiết để giải thoát.^^ Như một bài kệ trong 
Satipatthãna Samyutta chỉ cho thấy, satipatthãna là 

M I 55: (KTB 1, tr. 131-2: Kinh Niệm Xứ; MLDB p. 145: The 
Poundations of Mindýulness). 

34. Ekãyano xuất hiện trong tương quan với satỉpatthãna ở D II 
290; M I 55; s V 141; s V 167; và s V 185. Trái với AIII 314, 
ngược lại, đoạn kinh giống như câu “con đường thẳng” không 
chứa đựng đặc tính của ekãyano. Cũng thế, một câu không có 
ekãyano có thể thấy được ở AIII 329 liên quan đến việc tưởng 
niệm Đức Phật. Khantipãlo 1981: p. 29; và Nãnaponika 1973: 
p. 12 nhắc ta hãy lưu tâm tới ngụ ý rõ ràng, dứt khoát của thuật 
ngữ Ẩn Độ thời cổ đại (nhiều ví dụ khác nhau được bàn luận ở 
Gethin 1992: p. 61). 

• D II 290 (TBK 3, tr. 290: Kỉnh Đại Niệm Xứ; LDB, p. 335: 
The Greater Discourse on the Koundations of Mindýulness). 

• MI 55 (xỉn đọc chú thích 33 ở trên). 

• sv 141 (BKTƯ5, tr. 219, đ.3: Ambapãlỉ; CDB II, p. 1627: 
Ambapãli). 

• sv 167 (sđd, tr. 261: Phạm Thiên; CDBII.p. 1647: Brahmã). 

• sv 185 (sđd, tr. 288: Con Đường; CDBII. p. 1661: The Path). 

• A III 314 (BKTC 3, tr. 59: Tùy Niệm Xứ; NDB. p. 884: 
Recollectỉon). 

• AIII329 (sđd, tr. 74: Trên Tất Cả; NDB. p. 894: Unsurpassed 
Things). 

35. Theo A V 195, bất cứ ai đã được giải thoát, đang được giải thoát 
hay sẽ được giải thoát khỏi thế gian này tất cả đều làm như thế 
nhờ tu tập nhuần nhuyễn (khéo an trú trên) bốn satỉpatthãna. 
A V 195 (BKTC 4, tr. 505-6: Uttỉya; NDBp. 1471: Uttiya). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


73 


“con đường thẳng” để vượt qua cơn lũ (bộc lưu) thời 
quá khứ, hiện tại và tương lai.^® 

“Con đường thẳng” là lời dịch tập ngữ Pãịi: ekãyano 
maggo, do eka, “một”, ayana “đi” và magga “con 
đường” tạo thành. Truyền thống chú giải đã bảo tồn 
năm lời giải thích khác nhau để hiểu tập ngữ này. 
Theo đó, một con đường được coi là ekãyano có thể 
được hiểu là: 

1. “thẳng” theo nghĩa dẫn thẳng tới mục đích; 

2. con đường được bước đi “một mình”; 

3. con đường được Đấng “duy nhất” (Đức Phật) 
chỉ dạy; 

4. con đường duy nhất “chỉ” được tìm thấy trong 
Đạo Phật; 

5. hay con đường đưa tới “một” mục đích, đó là 
Nibbãna.^^ 

Tôi chọn dịch ekãyano là “con đường thẳng” theo lời 
giải thích đầu tiên trong chú giải.^® Một cách dịch phổ 

36. SV167vàSV186 

• s V167 (BKTƯ5, tr. 263: Phạm Thiên; CDBII, p. 1648: Brahmã). 

• s V 186 (sđd, tr. 290: Con Đường; CDBII, p. 1661: ThePath). 

37. Ps I 229: ekamaggo na dvedhãpathabhũto... ekena ayitabho... 
ekassa ayano... ekasmim ayano... ekam ayati. Các định nghĩa 
khác nhau này đã được Gethin 1992: p. 60-3 bàn tới. 

38. “Con đường thẳng” là cách được Nãnatỉloka 1910: p 91, n. 7 
(“der direkte Weg”); và được Nãnamoỉi 1995: p. 145 chọn dịch. 
Dịch ekãyano là “con đường thắng” có lợi là tránh được ý nghĩa 
hoi bị áp đặt do cách dịch “con đường duy nhất, độc nhất” đem 
lại như Conze 1962: p. 51 n++ chang hạn, đã lưu ý như vậy. 
Nãnamoli 1995: p. 145 (KTB 1, tr. 131: Kỉnh Niệm Xứ; MLDB, 
p. 145, pa. 2: The Poundations o/Mind/uỉness). 




74 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


biến khác được dùng là “con đường duy nhất” tương 
ứng với nghĩa thứ tư của năm giải thích theo chú giải. 

Để thẩm định ý nghĩa của một thuật ngữ Pãịi, cần 
xem xét chữ ấy xuất hiện ở những nơi khác nhau 
trong kinh. Trong trường hợp này, ngoài việc có mặt ở 
nhiều phẩm kinh liên quan đến satipatíhãna, ekãyano 
còn xuất hiện ở một mạch văn khác. Một thí dụ so 
sánh ở kinh Mahãsĩhanãda Sutta tả một người bước 
dọc theo con đường dẫn đến cái hố, như vậy ta có 
thể tiên đoán là người ấy sẽ rơi xuống hố đó.^^ Con 

39. M175 cùng ý tưởng như vậy được lập lại cho con đường dẫn đến 
một cây, một ngôi biệt thự, và một cái hồ. So thêm với Nãnamolỉ 
1995:p. 1188 n. 135. 

• M175 (KTB 1, tr. 173tt: Đại Kinh Sư Tử Hống; MLDB, p. nOíT) 

• Nãnamoli 1995: p. 1188 n.l35. 

“ Bản Pãli viết: ekãyano ayath bhikkhave maggo, và hầu 
hết các dịch giả đều hiếu đây là câu chủ trương satipatthãna 
như là con đường đặc biệt. Do vậy, Tôn giả Soma dịch là 
“Đây là con đường duy nhất và Tôn giả Nyanaponika dịch 
là “Này các tỳ khim, đây là con đường độc nhất”. Tuy nhiên, 
Tôn giả Nãnamoli chỉ rõ ekãyana magga ở MN 12.37-42 
theo mạch vãn mang ỷ nghĩa rõ ràng là “con đường đi chỉ 
một chiêu ”. Câu được dùng ở đây “con đường thăng ” là một 
nỗ lực muốn duy trì ý nghĩa theo cách thời thượng. Chú giải 
KTB cắt nghĩa ekãyana magga như là con đường đơn độc, 
không phải là con đường bị phân cách; như là con đường 
chỉ một người bước thôi, không có đồng hành; và như là con 
đường đi đến một mục đích, Nibbãna. Cho dù nhận định này 
không căn cứ vào chú giải hay kinh tạng, chủ trương gọi 
satipatthãna là ekãyana magga, con đường thăng, đê phân 
biệt cách chứng đắc thiền bằng jhãnas hay brahmavihãras 
(vô lượng tâm). Tuy quán bằng brahmavihãras có thê dẫn 
đến Nibbãna, nhưng không nhất thiết là như thế vì có thế dẫn 
lạc hướng, còn satipatthãna luôn luôn dẫn đến Nibbãna. ” 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


75 


đường này hội đủ tính chất để trở thành một ekãyano. 
Trong mạch văn này, ekãyano hình như muốn diễn 
đạt chiều hướng thẳng tới hơn là độc quyền, dành 
riêng. Nói con đường này dẫn “thẳng” tới cái hố thích 
hợp hơn là nói con đường “độc nhất” dẫn tới cái hố. 

Cùng ý nghĩa có liên quan, kinh Tevijja Sutta thuật lại 
hai đệ tử Bà la môn tranh cãi nhau về việc sư phụ 
của ai dạy con đường đúng duy nhất hòa nhập với 
Brahmã* (Trời Đế Thích). Tuy trong mạch văn này, sự 
diễn tả độc quyền như “con đường độc nhất” có thể 
xảy ra, tính chất ekãyano rõ ràng vắng mặt.'^° Cũng sự 
vắng mặt này xảy ra ở câu kệ trong Dhammapada trình 
bày tám chánh đạo như là “con đường duy nhất.” Hai 
thí dụ này đề nghị là các Sutta ấy không lạm dụng tính 
chất ekãyano để chuyển tải tính riêng có, độc quyền. 
Như vậy, mang ý nghĩa “thẳng” hơn là độc quyền, 
ekãyano chỉ cho ta thấy satipaịthãna như là khía cạnh 
của tám chánh đạo “thẳng thắn” nhận trách nhiệm 
vén mở cái nhìn các hiện tượng đúng như thực. Nói 
chính xác, satipaỊthãna là con đường thẳng vì nó dẫn 
“thẳng” tới chứng ngộ Nibbãna.'^^ 

Trích chú thích 135 của Bhikkhu Bodhi, MLDB, p. 1188. 

40. D I 235 (Trường BKII, tr. 235tt: Kỉnh Tevỉjja, Tam Minh; LDB 
p. 187: The Way to Brahmã). 

41. Dhp 274 (KTỈB 1 1999: tr. 86, Pháp Củ 274). Nãnavĩra 1987: 
p. 371, chỉ cho ta thấy là nói “con đường duy nhất” sẽ chỉ thích 
hợp với toàn thế tám chánh đạo, chứ không riêng một mình satỉ- 
patthãna thôi, vì nói cho cùng, satipatthãna chỉ là một trong 
tám ngành của chánh đạo. 

42. Gethin 1992: p. 64, khi bình luận về ekãyano, giải thích như sau: 
“điều chính yếu nhất được nói đến ở đây là bốn satipatthãna đại 




76 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Hiểu theo cách này cũng phù hợp với đoạn cuối cùng 
của Satipaịịhãna Sutta. Sau khi nói xong việc hành trì 
satipaịịhãna có thể dẫn đến chứng ngộ hai giai đoạn 
cao hơn trong vòng bảy năm, phẩm kinh chấm dứt 
bằng lời tuyên bố: “vì điều này, nên nói - đây là con 
đường thẳng”. Đoạn này làm nổi bật lên tính thẳng 
suốt của satipaịịhãna, theo nghĩa tiềm năng dẫn đến 
chứng ngộ hai giai đoạn cao nhất của nó trong một 
thời gian hạn định. 

1 . 6 . THUẬT NGỮ SATỈPATTHÃNA 

Thuật ngữ satipatịhãna có thể được giải thích như là 
một chữ kép của sati “quán niệm”, hay “ý thức nhận 
biết rõ rệt” và upatíhãna với mẫu tự u của chữ sau 
bị loại bỏ vì luật hợp âm.'^^ Nghĩa đen của thuật ngữ 

diện cho con đường dẫn thẳng một mạch suốt từ lúc khởi đầu về 
tới đích cuối cùng.” 

43. So thêm với Bodhi 2000: p. 1504 và p. 1512, n.l22; và 
Nãnaponika 1992: p.io. 

• Bodhi 2000: p. 1504 

“ Cattãro satipatthãna thường được dịch là “bốn nền tảng của 
quán niệm, đây là cách dịch lấy danh từ kép này thay mặt cho 
sati + patthãna, và nhấn mạnh đến căn cứ vào đối tượng đê 
tu tập: thân, cảm giác, tâm và các hiện tượng. Tuy nhiên, hình 
như chữ satipatthãna lẽ ra nên được phân tích thành sati + 
upatthãna và như vậy được dịch là thiết lập quán niệm... 
o Kãyãnupassanã, quán thân theo 14 bài tập: quán hơi thở, 
dáng điệu, chánh niệm và hiêu biêt rô ràng tường tận 
trong tât cả các hành vi, xem xét 32 bộ phận của cơ thê, 
phân tích thành 4 yếu tố chinh, 9 quán tưởng ở nghĩa địa. 
o Vedanãnupassanã, quán cảm giác sung sướng, đau khô, 
trung tinh. 

o Cittãnupassanã, quán tâm qua 16 trạng thái của tâm bị 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


77 


ảnh hưởng của các trạng thải tâm đi kèm. 
o Dhammãnupassanã, quán dhammã là phần tu tập nhiều 
loại khác nhau nhất. Dhammã thường được dịch là đối 
tượng của tâm hay đối tượng tâm thức, cho dù nó được đại 
diện cho sáu giác quan bên ngoài, nhưng nghĩa này hình 
như quá hạn hẹp và cá biệt, ơ đây, Dhammã mang ý nghĩa 
tất cả các hiện tượng: 5 chướng ngại, 5 tập hợp, sáu giác 
quan và đối tượng của chúng, 7 yếu tố tạo thành chứng 
ngộ và bốn sự thực cao cả. 

Trong Satipatthãnasaniyutta* (Tương ưng Quán Niệm), sự 
quan trọng của satipatthãna được nhấn mạnh ngay từ đầu 
là ekãyana magga đê vượt qua khô đau và đê thực chứng 
Nibbãna. Dù tiếng PãỊi này thường được dịch là “con đường 
duy nhất ”, hay “con đường độc nhất ”, lời dịch này không 
được kinh điên hay chú giải hô trợ. Rút ra từ cách sử dụng 
trong mạch vãn không theo học thuyêt, ý nghĩa của nó có thê 
là “con đường một chiều ”, được gọi như thế bởi vì nó đi theo 
một chiều: hướng đến thanh lọc chúng sanh, thoát khỏi khô 
đau và thực chứng Nibbãna. 

Trích CDBII, p. 1504-05: Satipatthãnasamyutta. 

• Bodhi 2000: p. 1915, n.l22 (đại khái như trên về thành phần 
cấu tạo chữ Satipatthãna). 

• Nãnaponika 1992: p.io 

“ Satipatthãna = Sati + patthãna: 

Sati có nghĩa là ‘nhớ’, ‘chúý’, ‘ý thức nhận biết rõ rệt’ngay 
ở giãy phút hiện tại; nó thường được hạn chế trong loại chú ý 
tốt, thiện lành (kusala). Chúng ta dành nghĩa “chánh niệm ” 
như là nhánh thứ bảy của Tám Chánh Đạo, dưới cái tên sam- 
mã-sati, như đã được giải thích rõ trong Satipatthãna Sutta. 
Phần thứ hai của danh từ kép này, patthãna, thay cho 
upatthãna, nghĩa đen: đê gân (tâm), đó là gìn giữ sự có mặt, 
duy trì nhận biết, thiết lập... Trong kinh, satim upatthapetvã, 
nghĩa đen “sau khi đã gìn giữ sự có mặt của quán niệm ”. 
Theo giải thích này, nó có thê được dịch là sự “có mặt của 
chánh niệm ”. 


Trích HBM, p. 10. 




78 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


upaịịhãna là “đặt gần”,'^'^ và trong mạch văn hiện thời, 
chữ này đề cập tới cách thức “có mặt” riêng nào đó 
và “chú ý” đến điều gì đó bằng quán niệm. Trong kinh, 
động từ tương ứng là upaỊịhahati thường nói đến 
nhiều nghĩa hơi khác nhau nếu không là “có mặt” 
thì là “chú ý.” Hiểu theo cách này,“satipatthãna” có 

44. Maurice Walshe 1987: p. 589 n.629 

... Rhys Davỉds dịch xuất sắc chữ satỉ là “mindýulness ”... 

LDB, p.589 n. 629. 

45. Ví dụ, những lần chữ upatthahati tương ứng với nghĩa “có mặt” là: 

• D I 166: có mặt con chó ở đấy; 

• Dhp 235 (PC, Phẩm cẩu uế): thần chết (Diêm Sứ) luôn có 
mặt (theo nghĩa sẵn sàng) chờ đón những người già lớn tuổi 
cuối đời; 

• Sn 130 (Kinh Tập, Phẩm Rắn): giờ ăn “đã đến”; 

• Sn 708 (sđd, Đại Phẩm): chỗ ngồi đã có sẵn (theo nghĩa đã 
được sửa soạn) dưới gốc cây. 

So thêm với It 36, phấm này liên kết upatthahatỉ với các thuộc 
tính của tâm (tâm sở) (sự hiện hữu của xấu hổ (tàm) và sợ hãi hậu 
quả của việc làm sái quấy (quý), bằng cách tạo ra một trường họp 
tương tự gần với cách dùng của nó trong tinh thần satipatthãna. 
It 36 (Sukkadhammasutta: The Bright States Sutta hay KTiB 1 
Phật Thuyết Như Vậy, tr. 341-2: Pháp Trang). 

Đọc thêm AI 51 (BKTC1; tr. 100 Hai Pháp Trảng); Ps II313F; 
As 129f; Dhs đoạn 1303; Vism 464,31-465,4; POP 14.142. 

46. Upatthahatỉ theo nghĩa “chú ý tới” có thế tìm thấy ở, ví dụ (D II 
271) nơi chư Thiên phải túc trực săn sóc Sakka; hay ở D III 189 
theo nghĩa phục vụ đạo sư của mình; hay theo nghĩa săn sóc cha 
mẹ mình ở AI 151 và Sn 262; hay chú ý đến nhu cầu của Tăng 
Đoàn ở A1279. Ý nghĩa tương tự cũng là nền tảng cho thuật ngữ 
lập đi lập lại “săn sóc”, upatthãka (ví dụ: ở s III 95). 

• D II 271 (TBK 3, tr. 271, đ.ll: Kỉnh Đe Thích Sở vẩn; LDB, 
p. 325, pa. 11: Sakkapahha Sutta) 

• D III 189 (TBK 4, tr. 190: Kỉnh Giáo Thọ Thỉ Ca La Việt; 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


79 


nghĩa sati “sẵn sàng”, theo nghĩa có mặt; sati là “sẵn 
đấy khi cần”; theo nghĩa chú ý tới hiện trạng. Như 
vậy, có thể dịch “Satipaịịhãna” là “sự có mặt của quán 
niệm” hay là “chú ý bằng quán niệm.”'^^ 

Tuy nhiên, các chú giải lấy chữ satipaỊỊhãna từ chữ 
“nền tảng” hay “nguyên nhân” (paịịhãna)^^ Điều này 
hình như không thể được, vì trong phẩm kinh thuộc 
tạng PãỊi này, động từ tương ứng là paịịhahati không 
bao giờ đi cùng với sati. Hơn thế nữa, không thấy 
danh từ paịỊhãna trong kinh điển nguyên thủy, nhưng 
chỉ được dùng trong Abhidhamma và các bản chú giải 
nói theo thời gian lịch sử về sau."^^ Ngược lại, kinh này 


LDB, p. 468, pa. 31: Advỉce to Lay People). 

• A I 151 (BKTC 1, tr. 270: Bổn Phận; NDB, p. 245, pa. 45: 
The Wise). 

• Sn 262 (KTỈB 1, KT, tr. 550: Kỉnh xẩu Hổ; GD, p. 33: Great 
Good Portune). 

•AI 279 (BKTC1, tr. 510: Hatthaka; NDB, p. 358: Hatthaka). 

• s III95 (BKTƯ3, tr. 174: Pãrileyya; CDBI, p. 921: Pãrileyya). 

47. c. A. F. Rhys Davids 1978: p.256, nói về “bốn sự có mặt của 
quán niệm”. 

48. Ví dụ: Ps I 238 và Vism 678. Tuy nhiên, nếu từ nguồn gốc này, 
phụ âm p sẽ gấp đôi lên là lẽ tất nhiên, kết quả là, chữ này sẽ 
được viết là satippatthãna, thay vì satipatthãna. 

Vism 678 (CĐTL, ch. XXII, pa. 34: Puriýỉcation ofKnowledge & 
Vision). 

49. c. A. F. Rhys Davids 1979: p.xv. Một mặt, bằng cách phân biệt 
giữa (ỉ) kinh điến nguyên thủy, nhưng chỉ được dùng trong 
Abhidhamma (2) và (3) các bản chú giải trên phương diện lịch sử 
sau này, mặt khác tôi làm theo NãnamoH 1991: p. xli, người đã 
phân biệt ba loại này như là ba lớp chính trong truyền thống Pãụ. 




80 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


lại thường liên kết sati với động từ upaịthahati, chỉ 
rõ “sự hiện hữu” (upaịịhãna) là sự chuyển hóa đúng 
theo ngữ nguyên.Thực ra, thuật ngữ Sanskrit tương 


c. A. F. Rhys Davids 1979: p.xv 

“ Sati là hình thức Prakrỉt và Pãli lỏng lẻo của chữ Smrtỉ 
‘truyền thống’, nghĩa đen là nhớ. Sakya phải tách ra từ 
truyền thong này và tạo một Smrti riêng của giỏng họ. Với 
điều này, sati có nghĩa là tự xem xét mình. Động từ cho hành 
động “tự xem xét mình ’’ luôn luôn là upatthãpeti, làm cho 
có mặt, khơi dậy lên, và xuất hiện trong Pitakas với nghĩa 
này. Sati-upatthãna như vậy là hành vi xem xét. Tuy nhiên, 
chú giải tán thành sự bàn luận về chữ này, không bao giờ 
viết là satyupatthãna như trong kỉnh văn Phật giáo tiếng 
Sanskrit, mà luôn luôn là satỉ + patthãna, một chữ không 
hiện hữu độc lập, bởi vì ngoại trừ phụ đinh về sau này trong 
bộ Abhidhamma Pitaka, quyên thứ bảy, và với bộ này, hay 
cỏ liên quan đến, hay vì bộ này, đã phải tim ra một định 
nghĩa với nhiều nỗ lực khó khăn nhưng không thỏa đáng. Thi 
dụ, chúng ta thấy định nghĩa của Ledi Sayadaw về patthãna 
như là nguyên nhân hay nguyên nhân tối hậu (JPTS 1919). 
Quyến Patisambhidã-magga viết upatthãna (li. 232), dù 
Buddhaghosa (chú giải Dĩgha và Majjhima) có đề cập đến 
chữ này, nhưng chỉ nhìn nhận patthãna ”. 

Trích KS v Introduction, tr. XV. 

50. Ví dụ ở M III 23, nơi upatthita sati trái ngược với mutthassati, 
mất quán niệm; hay ở MIII 85, nơi upatthỉta satỉ là kết quả việc 
hành trì satipatthãna; so với s IV 119: upatthitãya satiyã; hay 
ở A II 244: sati sũpatthitã hoti; hay ở hình thức truyền khiến 
satịm upatthãpessanti. Thực ra, kinh Satipatthãna Sutta tự nó 
nói về satịm upatthapetvã, “sau khi thiết lập quán niệm” và sati 
paccupatthitã, “quán niệm đã được thiết lập” (cả hai ví dụ này 
đều ở M I 56). Patis I 177 cũng liên kết sati với upatthãna. 

• M III 23 (KTB 3, tr. 150: Tiểu Kinh Mãn Nguyệt; MLDB, p. 
894: The Shorter Discourse on the Pull-moon Night). 

• MIII 85 (sđd, tr. 259: Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm; MLDB, 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


81 


đương là smrtyupasthãna chỉ cho thấy upasthãna, 
hay chữ PãỊi tương đương upaỊỊhãna, là chọn lựa 
đúng đắn cho chữ kép này.^^ 

Lời giải thích theo chú giải có vấn đề là, thay vì 
hiểu satipaịỊhãna như là thái độ nhận biết nào đó, 
satipaịịhãna lại trở thành “nền tảng” của quán niệm, 
“nguyên nhân” cho sự thiết lập sati. Điều này chuyển 
sự nhấn mạnh từ hành động sang đối tượng. Nhưng 
bốn satipaịỊhãna này không chỉ là nguyên nhân hay 
nền tảng của quán niệm, vì trong Salãyatanavibhanga 
Sutta, Đức Phật nói tới ba satipaịịhãna khác, cả 
ba satipaịỊhãna này đều không tương ứng với bốn 
satipaịỊhãna thường được nói tới.“ Ba satipaịỊhãna 
này được Đức Phật mô tả Ngài là vị Đạo Sư đã duy 
trì quán niệm và bình thản trước ba tình huống khác 
nhau: không có một đệ tử nào chú ý lắng nghe, một 
số chú ý lắng nghe còn một số khác thì không, tất 
cả đều chú ý lắng nghe. Tuy nhiên, thực ra hơn bao 


p. 946, pa. 30: Mỉndfulness ofBreathỉng). 

• s IV 119 (BKTƯ 4, tr. 204, pa. 10-11: Lohỉcca; CDB II, p. 
1203: Lohỉcca). 

• AII244 (BKTC 2, tr. 281, đ.4: Lợi ích Học Tập; NDB, p. 611, 
pa.4: Training). 

• M I 56 (BK Trung 1, tr. 132 Kỉnh Niệm Xứ; MLDB p. 145: 
The Koundations of Mindýulness). 

• Patis I 177 (ĐVNG, tr. 193, đ. 196: Luận về Quản Hơi Thở; 
PD, 178, đ. 196: The Foundatỉon o/Mind/uỉness). 

51. So với Edgerton 1998: p. 614. 

52. M III 221 (Trung BK 3, tr. 507: Kỉnh Phân Biệt Sáu Xứ; MLDB 
p. 1071 Sutta 137). 




82 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


giờ hết, điều Đức Phật xác định ba tình trạng này 
đều là các satipaịịhãna chỉ cho thấy rằng khi nói về 
“satipaịỊhãna” là nói đến sự “chú ý tới” bất cứ tình 
huống nào với tâm thái thăng bằng và với có mặt 
“quán niệm” hơn là nói tới vấn đề bản chất của đối 
tượng được chọn. 



II. PHẦN “ĐỊNH NGHĨA” CỦA KINH 
SẨTIPATTHÃNA 


Chương này và hai chương kế tiếp được dành ra 
để xem xét phần “định nghĩa” của kinh Satipaịịhãna. 
“Định nghĩa” này, cũng xuất hiện ở những kinh khác 
như là cách thông thường để xác định về chánh niệm 
(sammã sati), miêu tả những khía cạnh cốt tủy của 
việc thực hành satipatíhãna và vì thế tạo nên phương 
tiện hiểu các kỹ thuật thiền được liệt kê trong kinh 
SatipaịỊhãna này nên được thực hiện ra sao. Đoạn 
kinh nói về điều này viết như sau: 

Này các tỳ khưu, ở đây, về phần thân, một tỳ 
khưu sống quán thân, nhiệt tâm, biết rõ ràng 
tường tận (tỉnh giác), có chánh niệm, không 
ham hố và không còn bất mãn thế gian này. 
về phần cảm giác (thọ), vị tỳ khưu sống quán 
cảm giác, nhiệt tâm, biết rõ ràng tường tận, 
có chánh niệm, không ham hố và không còn 
bất mãn thế gian này. 

về phần tâm, vị tỳ khưu sống quán tâm, 
nhiệt tâm, biết rõ ràng tường tận, có chánh 
niệm, không ham hố và không còn bất mãn 
thế gian này. 

về phần dhamma, vị tỳ khưu sống quán 
dhamma, nhiệt tâm, biết rõ ràng tường tận, có 


84 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


chánh niệm, không ham hố và không còn bất 
mãn thế gian này.®^ 

Trong chương này, trước hết tôi sẽ xem thuật ngữ 
“quán” (anupassĩ) và xét tại sao các đối tượng của 
quán này được đề cập tới hai lần (ví dụ: về phần thân, 
một tỳ khưu sống quán thân). Rồi tôi sẽ xem xét tỉ mỉ 
ý nghĩa của hai phẩm tính đầu tiên được đề cập tới 
trong phần “định nghĩa”: “nhiệt tâm” (ãtãpi), “biết rõ 
ràng tường tận” (sampajãna). Hai phẩm tính còn lại 
“có chánh niệm”, “không ham hố và không còn bất 
mãn” sẽ là chủ đề của chương III và IV. 

11.1. QUÁN 

Định nghĩa về “chánh niệm” có liên quan đến “quán”. 
Động từ PãỊi tương ứng là anupassaticó thể bắt nguồn 
từ động từ “thấy”, passati, và tiếp đầu ngữ nhấn mạnh 
anu, nên chữ anupassati có nghĩa là “nhìn đi nhìn 
lại”, đó là, “quán” hay quan sát kỹ lưỡng.Phẩm kinh 

53. MI 56 (BKT1, tr. 132 Kinh Niệm Xứ; MLDBp. 145: The Foun- 
dations of Mind/ulness). 

54. T. w. Rhys Davids 1993: p.38. So với Upali Karunaratne 1989: 
p.484 đã dịch anupassati như là “quán hay nhìn thấy đúng”; 
Nãnarãma 1997: p.ll nói về “cách chú ý đặc biệt... đánh giá 
trong tư tưởng”; và Vajỉranãna 1946: p.47 dịch là “quán tưởng 
mang tích phân tích”. Theo Sasaki, 1992: p.l6 “anu” có chức 
năng đặc biệt nhấn mạnh trong Pãịi. Một nghĩa thích họp của 
“anu ” là “cùng với” trong mạch văn hiện tại có thế được dùng 
để chỉ tiến trình đặc tính của tất cả các kinh nghiệm, được phơi 
bày trong lúc quán. Theo Vism 642, “anu ” -passatỉ (tùy quán) 
ngụ ý quan sát kỹ đối tượng vào theo nhiều cách khác nhau, nói 
rõ hon, theo nhiều góc cạnh khác nhau. 

• T. w. Rhys Davids 1993: p.38 (PED, p. 38: anupassati). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


85 


này thường nói về quán để diễn tả cách thiền riêng 
biệt, một lối xem xét đối tượng được quan sát từ một 
quan điểm đặc biệt. Trong trường hợp thân, chẳng 
hạn, quan sát như vậy có thể liên quan đến việc quán 
thân là vô thường (aniccãnupassĩ, vayãnupassĩ), và 
vì thế, nó là cái gì không đem lại thỏa mãn lâu dài 
(dukkhãnupassĩ); hay bất tịnh (asubhãnupassĩ) và 
không phải là ngã (anattãnupassĩ), và vì thế là cái 
cần buông bỏ (paịinissaggãnupassĩ).^^ 


• Sasaki, 1992:p.l6 

Tiền trí từ anu có ỷ nghĩa nhấn mạnh. Chúng ta có rất 
nhiều thí dụ đê chỉ rõ nghĩa nhấn mạnh này. Ví dụ: 
o anamatagga đúng ra là anu-a-mata-agga (không phải 
an-a-mata-agga) và tiền trí từ anu chỉ rõ ỷ nghĩa nhấn 
mạnh, nghĩa là “hoàn toàn” hay “tuyệt đối”. Với tiền tri 
từ anu, chữ anamatagga là ‘tuyệt đối không biết được sự 
khởi đầu ’. 

o anupakkhadati: làm cho hao mòn, phá hủy dần. 
o anupabbajati: từ bỏ hắn thế gian này. 
o anupariyãti: đi loanh quanh. 
o anuparidhãvati: chạy lên chạy xuống, 
o anusahcarati: đi quanh quân. 
o anusahgĩto: cùng thay đôi ”. 

Trích LABT, tr. 15-16. 

• Vism642(PP,p.665,pa. 14, Ch.XXI:PurificationbyKnowledge 
& Vision of the Way). 

55. SothêmvớiSIV211;AIII 142 và AV 359. 

• s IV 211 (BKTƯ 4, tr. 342 Tật Bệnh; CDB II, p. 1266 The 
Sick Ward); KSIV, p. 142: Sickness); 

• A III 142 (BKTC 2, tr. 539tt: Phẩm Bệnh; NDB, p. 740f: 
SICK; GSIII, p. 109f: The Sick); 

• A V 359 (BKTC 4, tr. 709tt: Người Chăn Bò; NDB, p. 1585: 
Contemplation ofImpermanence; GS vp. 228f: The Cowherd). 




86 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Các hình thức quán tưởng khác biệt nhau này nhấn 
mạnh đến việc đối tượng cần được hiểu như thế nào. 
Nghĩa là, như đã được dùng trong phẩm kinh, “quán” 
ngụ ý là những nét đặc trưng của đối tượng ấy cần 
được làm cho nổi bật lên, như tính vô thường, hay 
thực tánh không phải là ngã của nó. Tuy nhiên, trong 
mạch văn này, khía cạnh cần được quán tới hình như 
là một với đối tượng quán tưởng. Dịch theo nghĩa 
đen, người tỳ khưu “quán thân trong thân”, hay “cảm 
giác trong cảm giác”, vân vân.^® Sự diễn đạt hơi lạ 
lùng này đòi hỏi sự xem xét thêm. 

Lấy satipatíhãna đầu tiên làm ví dụ, lời hướng dẫn là: 
“về phần thân, sống quán thân”, ở đây, trường hợp 
đầu tiên về “thân” có thể được hiểu theo tinh thần 
“điệp khúc” của satipaịịhãna. “Điệp khúc” ấy giải thích 
là quán thân áp dụng vào thân bên trong và thân bên 
ngoài.Theo chú giải, “bên trong” và “bên ngoài” 
ở đây đại diện cho thân thể riêng của mình và thân 
thể của người khác.^^ Hiểu như vậy, trường hợp thứ 
nhất của chữ “thân” (ở định sở cách: nơi chốn) có thể 
được dịch là “chỗ thân của mình hay thân của người 
được quan tâm đến”, hay “về phần thân của mình 

56. Hamilton 1996: p. 173, dịch “thân như là thân”; Nãnamoli 1995: 
p.l45: “thân như thân”. 

Nãnamoli 1995: Ỵ).\A5: MLDB: TheFoundatỉons ofMỉndfulness. 

57. M I 56: vị tỳ khưu sống quán dhamma bên trong... bên ngoài, 
bên trong và bên ngoài.” 

M I 56 (BK Trung 1, tr. 132 Kỉnh Niệm Xứ; MLDBp. 145, pa. 3: 
The Koundations of Mind/ulness). 

58. Ps I 249. Phần bàn luận chi tiết hon về lời giải thích của chú giải 
này có thế được tìm thấy ở chương V. 1 sách này. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


87 


hay thân của người”, phác họa chính xác phạm vi của 
satipatíhãna này. 

về trường hợp thứ hai của chữ “thân”, phẩm 
Satipatíhãna Sutta cung cấp những qui định chi tiết 
sau: quán “thân” có thể được thực hành bằng cách 
quán hơi thở, hay các tư thế của thân, hay những 
động tác của thân, hay những bộ phận của thân thể, 
hay bốn yếu tố căn bản của thân (tứ đại), hay sự rữa 
nát của thân sau khi chết. Như vậy, từ phạm vi quán 
tổng quát, sự xuất hiện lần thứ hai của “thân” đại diện 
cho một khía cạnh cá biệt, một “thân nhỏ riêng” trong 
thân chung, nói theo cách này tuy không chính xác 
lắm nhưng đại khái như thế.^^ 

59. Đe nghị này có thế được M III 83 tán thành, đoạn kinh Đức 
Phật nói về tiến trình thở như là “thân trong số các thân”. Một 
quan điếm tưong tự cũng được nhiều thiền sư thời hiện đại chủ 
trưong; so với Buddhadãsa 1976: p. 64; Maha Boowa 1994: p. 
101; và Nãụasarnvara 1974: p. 41. 

• MIII83 (KTB 3, 25 7: Kỉnh Nhập Tức Xuất Tức Niệm; MLDB, 
p. 945, pa. 24: Mind/ulness of Breathing). 

• Buddhadãsa 1976: p.64 

“ Trong giai đoạn ba, mục đích là thê nghiệm tát cả các kãya 
(thân) trong lúc thở vào và thở ra... Ta quán rõ hom sự kiện là 
có hai kãya. Người học thiền phải nhớ lại sự thực hơi thở là 
dưỡng chất duy trì thân xác thịt này. Ta sẽ chỉ rõ ra sự khác 
biệt của chúng, nhimg ta gọi cả hai là kãya (thân). Hơi thở 
là thân vì nó là một nhóm hay tập hợp. Thân xác thịt cũng là 
nhóm hay tập hợp. Có hai nhóm hay hai thân. Một nhóm là 
hcrì thở qui định điều kiện cho thân. Hãy phân tích kinh ng¬ 
hiệm đế thấy bản chất khác biệt là có hai nhóm. Và quán xem 
chúng qui định lẫn nhau như thế nào. Chú trọng nhiều đến 
việc quán tưởng này cho tới khi khác biệt trở nên hiên nhiên. ” 

Lược trích ẪMB, tr. 35-6. 




88 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


“Điệp khúc” của satipaịịhãna cũng có các tin tức bổ 
sung về ý nghĩa của “quán” trong mạch văn này. Cùng 
thuật ngữ được dùng, với đặc điểm “khởi lên” và “diệt 
đi” của các hiện tượng là trọng tâm của quán tưởng. 
Nói chính xác hơn, quán tưởng trong mạch văn này 
đề cập đến ý thức nhận biết rõ rệt (quán niệm) trực 
tiếp về thân và về khía cạnh đặc biệt của nó, đó là 
thực tánh vô thường của nó. 

Rút từ những đoạn khác trong phẩm Satipaịịhãna Sutta 
ra, ta có thể nới rộng câu chỉ dẫn hơi khó hiểu: “trong 
thân sống quán thân” thành: “về phần thân của riêng 
mình hay thân của những người khác, hướng ý thức 
nhận biết rõ rệt đến thực tánh vô thường hiển nhiên 
của cơ thể của thân mình (hay của người khác) qua 
những khía cạnh khác nhau của cơ thể, như tiến trình 
thở, hay các tư thế và động tác của cơ thể, hay những 
bộ phận của cơ thể, hay những phẩm tính căn bản của 
thân (tứ đại), hay sự tan rữa của thân khi chết.” 

Theo chú giải, sự lập lại đối tượng của quán tưởng 
cũng chỉ ra sự nhấn mạnh, ngụ ý là đối tượng của 

60. M I 56: “vị tỳ khưu sống quán bản chất sanh kh ởi... bản chất 
diệt tận... bản chất của cả sanh khởi lẫn diệt tận.” Quán tuởng vô 
thuờng nhu thế có thế dẫn đến trí biết về hai đặc tính khác của 
hiện hữu có điều kiện này: dukkha và anattã. So với Patis II 232 
và Ps I 243. Hơn nữa, Ps I 242 nói đến việc vuợt qua ý niệm sai 
lạc về thực ngã. 

M I 56 (KTB 1, tr: 133; Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 146, pa. 5: 
The Koundation of Mindfulness). 

Patis II 232 (ĐVNG, tr. 436, đ.2: Luận về Các Nen Tảng Của 
Quản Niệm; PD, p. 398, pa. 2-4: Treatise XXVIII: On ThePoun- 
dation of Mindýulness). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


89 


quán tưởng nên được xem xét giản dị như là được 
nhận biết bằng các giác quan, và đặc biệt là không 
coi đối tượng đó là “Tôi” hay “của Tôi”.®^ Qua cách 

61. Ps I 242; cũng thế với Debvedi 1990: p.23; vầNãnamoỉi 1982b: 
p.206, n. 17. ở đây, cần phải chỉ rõ rằng cho dù kinh điển không 
lập đi lập lại đế diễn tả sự nhấn mạnh, điều này thường được làm 
bằng cách lập lại cùng nhóm chữ không cần nhiều thay đổi về 
cách trong văn phạm. Trái lại, trong thí dụ đang được bàn đến 
ở đây, sự lập lại xuất hiện trong một trường hợp khác. Ps I 241 
cũng đưa ra một giải thích khác, ngụ ý rằng sự lập lại ám chỉ mỗi 
lãnh vực quán tưởng nên được giữ riêng biệt với những lãnh vực 
khác (so thêm với Nãnaponỉka 1992: p. 33; và Sĩỉananda 1990: 
p.20). Đe nghị này của chú giải có thể được xét lại, vì trong 
Ẫnãpãnasatỉ Sutta (M III 83), Đức Phật chỉ rõ rằng đối tượng 
của quán thân, hoi thở có thế được dùng đế quán cảm giác, tâm, 
và dhammas, hon là giữ quán hoi thở giới hạn trong quán thân 
không thôi. 

• Nãnamoli 1982b; p.207, n.l7 (ĐVNG, tr. 193, ct. 64: Luận về 
Quán Hơi Thở; pp, p. 207: Treatise on Breathing). 

• Nãnaponika 1992: p. 33 

“ Sự cần thiết của định nghĩa chính xác và minh định giới 
hạn của đối tượng được nhấn mạnh ngay trong Satipatthã- 
na Sutta, bằng cách đề cập đều đặn hai lần đối tượng quán 
niệm tương ứng, ví dụ: ‘Vị ấy sống quán thân trong thân ’chứ 
không phải cảm giác của vị ấy hay những ý niệm liên quan 
đến nó, như Chú giải cắt nghĩa rõ như vậy. Lấy vi dụ một 
người nhìn vết thương trên cánh tay mình. Trong trường hợp 
đó, cái gọi là đối tượng nhìn thấy được sẽ chỉ riêng có phần 
cơ thê tương ứng đó và tình trạng thương tích của nó. Những 
khia cạnh khác như da thịt, máu, mủ... sẽ là các đối tượng 
của quán thân; là bài tu tập ‘Quán Các Phần Của Thân ’ nói 
riêng. Cái đau cảm nhận được từ vết thương tạo thành đối 
tượng của ‘Quán Cảm Giác ’. Ý thức nhận biết nhiều hay ít 
về Bản Ngã, về tự ngã bị thương và khô vì đau, sẽ thuộc về 
‘Quán Trạng Thái Tâm ’ (tâm có sân) hay thuộc về ‘Quán 
Các Đặc Tinh Của Tâm ’ (Chướng Ngại của Sân). ” 

Trích HBM, p. 33. 




90 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


này, sự lập lại - thân trong thân - nhấn mạnh đến tầm 
quan trọng của kinh nghiệm trực tiếp, đối lại với suy 
tưởng thuần túy tri thức.®^ Ta cứ để cho thân tự nó nói 
rõ ra, nghĩa là, để tự nó khai mở thực tánh của nó 
dưới sự xem xét kỹ lưỡng của hành giả. 

11.2. Ý NGHĨA CỦA NHIỆT TÂM (ÃTÃPĨ) 

Theo “định nghĩa”, việc hành thiền satipaịịhãna đòi 
hỏi sự ổn định vững vàng của bốn phẩm tính đặc biệt 
thuộc tâm (xem Hình 2.1), có thể coi như đại diện cho 
các khả năng gây ảnh hưởng (indriya: cănj của tấn, 
tuệ, niệm và định.®^ 


62. Lily de Silva (n.d.): p. 6. 

63. Nett 82 lập quan hệ hỗ tương giữa ãtãpỉ với nỗ lực (vỉrỉya), sam- 
pajãna với tuệ (pannã), và vineyya loke abhijjhãdomanassa với 
định (samãdhỉ). Patis II 15 còn nới rộng thêm mối quan hệ hỗ 
tương với cả năm năng lực gây ảnh hưởng. 

• Nett82: 

“ Như vậy, ‘nhiệt tâm’ có nghĩa là năng lực gây ảnh hưởng 
của tinh tấn ‘biết rõ ràng tường tận ’ là năng lực gây ảnh 
hưởng của tuệ, ‘có chánh niệm ’ là năng lực gây ảnh hưởng 
của niệm, và ‘không ham hố và không còn bất mãn thế gian 
này’là năng lực gây ảnh hưởng của định. ” 

Trích Gd, pa. 482. 

• Patis II 15 (ĐVNG, tr. 238-9, đ. 21: Luận về Năng Lực Gây 
Anh Hưởng; pp, p. 220, pa. 21: Treatise on Paculties). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


91 


nhiệt tâm (ãtãpĩ) 

biết rõ ràng tường tận (sampajãna) 

có quán niệm (sati) 

không ham hố (tham) và 
không còn bất mãn (ưu) 
(vineyya abhijjhãdomanassa) 


Hình 2.1: Đặc tính chính yếu của satipaỊỊhãna. 


Đặc tính đầu tiên của bốn đặc tính chính này là phẩm 
tính nhiệt tâm. Thuật ngữ nhiệt tâm (ãtãpĩ) liên quan 
đến chữ tapas bao hàm pháp tự hành xác và khổ 
hạnh. Việc dùng chữ này gây nhạc nhiên, vì Đức Phật 
đã không xem việc tự hành xác đưa đến thực chứng 
Nibbãna.^'^ Để hiểu rõ hơn lập trường của Đức Phật, 
mạch văn lịch sử này cần được nghiên cứu. 

Một số lượng đáng kể các đạo sĩ du hành ở Ấn thời cổ 
coi việc tự hành xác là con đường mẫu mực đưa đến 
sự thanh lọc. Các đạo sĩ Jain và Ăjĩvika coi cái chết 
do tự tử theo tín ngưỡng truyền thống của họ là cách 
biểu hiện lý tưởng nhất cho thực chứng thành công.®^ 
Các cách tu tập phát triển tâm linh được chấp nhận 
thông dụng là nhịn ăn trong một thời gian dài, phơi 

64. SovớiSI 103 vàS V421. 

• s I 103 (BKTƯ1, tr. 230, đ.4: Khổ Hạnh và Nghiệp; CDBI, 
p. 195, đ. 447: Austere Practice) 

• s V 421 (BKTƯ 5, tr. 611, đ. 3: Như Lai Thuyết; CDB II, 
p.ỉ844: Setting in Motion the Wheel o/Dhamma). 


65. Basham 1951: p.88. 








92 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


thân thể ở nhiệt độ khắc nghiệt, thực hành những tư 
thế đặc biệt gây đau đớn.^® Cho dù Đức Phật không 
bác bỏ thẳng thừng toàn thể các khổ hạnh như vậy,®^ 
nhưng Ngài công khai bình phẩm niềm tin cho rằng tự 
hành xác là cần thiết cho chứng ngộ.®^ 

Trước khi Đức Phật chứng ngộ, chính Ngài đã chịu 
ảnh hưởng của niềm tin cho rằng sự thanh lọc tâm 
linh đòi hỏi tự hành xác.®^ Chính vì niềm tin lầm lạc 
này, Ngài đã đeo đuổi các pháp khổ hạnh tới mức có 
thể được coi là cùng cực, không có khả năng chứng 
ngộ theo cách này/° Cuối cùng, Ngài nhận ra là nếu 

66. Bronkhorst 1993: pp.31-6, và 51. 

67. ở D I 161 và ở s IV 330, Đức Phật bác bỏ lời đồn là Ngài đã 
thẳng thừng chống lại tất cả các kh ổ hạnh, ở A V 191 Đức Phật 
giải thích là Ngài không ưa thích hay chống lại tất cả các kh o 
hạnh, bởi vì việc quan trọng là pháp khố hạnh nào đó có làm cho 
tâm thiện hay tâm bất thiện tăng trưởng hay không. 

• D I 161 (Trường BK 2, tr. 161: Kỉnh Kassapa; LDB p. 151: 

Mahãsĩhanãda Sutta). 

• s IV 330 (BKTƯ4, tr. 517-8: Rãsiya; CDBII, p. 1350: Rãsỉya). 

• A V 191 (BKTC 4, tr. 498: Vajjỉyamãhita; NDB, p. 1468: 

Vajjiyamãhita). 

68. ở A II 200. So thêm với M I 81, đoạn kinh Đức Phật, sau khi 
liệt kê danh sách các phép khổ hạnh Ngài đã thực hành trước khi 
chứng ngộ, đã kết luận rằng các pháp này không đưa Ngài đến 
chứng ngộ vì sự vắng mặt của tuệ. 

• AII200 (BKTC2 tr. 204: Sãịha: Đại Phẩm; NDB p. 575: SãỊha). 

• M I 81 (KTB ỉ tr. 187-8: Đại Kinh Sư Tử Hằng; MLDB p. 

176: The Greater Dỉscourse on the Lỉon ’s Roar). 

69. M II 93 (KTB 2, tr. 569: Kinh Bồ Đe Vương Tử; MLDBp. 705: 
To Prince Bodhi). 

70. Chi tiết các phép khổ hạnh của vị bodhỉsatta (Bồ Tát) này được 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


93 


chỉ phụ thuộc vào khổ hạnh thôi, sẽ không thể chứng 
ngộ được, mà phải tu tập tâm, đặc biệt là tu tập sati. 

Vì thế, hình thức “khổ hạnh” Đức Phật dạy sau này 
thiên về tâm hơn, có đặc điểm cương quyết đối lập 
với tư tưởng và khuynh hướng bất thiện/^ Trong một 
câu hấp dẫn tìm thấy trong kinh, sự trau dồi các yếu 
tố tạo thành chứng ngộ (giác chi) được nói tới như 
là hình thức cao nhất của tinh tấn/^ Những loại “khổ 


nói ở M I 77-81 và M I 242-6. Mil 285 giải thích là chư Phật 
trước kia không có ai thực hành khố hạnh cả, chỉ có Ngài Gota- 
ma là trường hợp duy nhất vì lúc ấy, trí của Ngài chưa phát triến 
đầy đủ. 

• M I 77-81 (KTB 1 tr. 179-88: Đại Kỉnh Sư Tử Hổng; MLDB 
p. 173-6: The Greater Discourse on the Lion ’s Roar) và 

•MI 242-6 (KTB1 tr. 530-9: Đại Kỉnh Saccaka; MLDBp.336- 
40: The Greater Discourse to Saccaka). 

• Mil 285 (MTVĐ, tr. 621: Chư Phật Quả Khứ cỏ Tu Khô Hạnh 
Không?; QKMII, p.l35: Dỉlemma The 72 Penance). 

71. So với SI 103, đoạn kinh nói vị Phật vừa mới chứng ngộ tự chúc 
mừng mình đã bỏ lại pháp khổ hạnh sau lưng và thay vào đó đã 
chứng thành chánh quả nhờ quán niệm. 

s I 103 (BKTƯ ỉ, tr. 230: Khổ Hạnh và Nghiệp; CDB T p. 196: 
Austere Practice). 

72. Điều này có thế biết được từ câu trả lời hóm hỉnh khi bị kết án 
chính ngài là người tapassĩ (tự hành xác) à Vin I 235; Vin III 3; 
AIV 175; vàAIV 18A 

• Vin I 235 (xỉn đọc chủ thích 1041). 

• Vin III 3 (xỉn đọc chủ thích 1041). 

• AIV 175 (Tapassĩbhavam Gotama: BKTC 3; tr. 522, đoạn 8: 
Phâm Lớn; NDB p. 1126, chú thích 1645); và 

• AIV 184 (BKTC 3; tr. 536-7: Phẩm Lớn; NDBp. 1133). 

73. D III 106. Sự liên kết các yếu tố tạo thả nh giác ngộ với “nỗ 
lực” (padhãna) cũng xuất hiện ở D III 226; AII 16 và A II 74. 




94 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hạnh” tinh tế hơn như vậy không dễ dàng được các 
nhà khổ hạnh thời ấy nhận ra, và có nhiều lần Đức 
Phật và các đệ tử đã bị nhạo báng vì tư thái người ta 
biết đến là trầm tĩnh không âu lo của các vị ấy/"^ 


Đoạn kinh s I 54 còn đi xa tới mức liên kết các yếu tố này 
với khố hạnh: “bojjhahgatapasã (hạnh giác chi)” (tuy nhiên, 
thay vào đó, Bhikkhu Bodhi 2000: p. 390 n. 168, đề nghị đọc 
bojjhahgatapasã là bojjhã tapasã: chứng ngộ và khô hạnh). 

• D III 106 (Trường BK 4, tr. 106, Kỉnh Tự Hoan Hỷ; LDB p. 

420.9, Sampasãdanĩya Sutta số 28). 

• D III 226 (Trường BK 4, tr. 226, Kỉnh Phúng Tụng; LDB p. 

490.10, Sangĩti Sutta số 33). 

• AII 16 (BKTC ỉ tr. 577: Chế Ngự; NDB, p. 402: Restraỉnt). 

• AII 74 (BKTC 1 tr. 693: Tỉnh cần; NDB, p. 457f.: Strỉvỉng). 

• s I 54 (BKTƯ 1, tr. 123-4: Subrahmã Phâm cấp Cô Độc; 
CDBI, p. 149, Subrahmã). 

74. D III 130 kể các tu sĩ ngoại đạo kết tội các đệ tử của Đức Phật 
sống đời buông theo dục lạc (đam mê hỷ lạc), ở M I 249 Đức 
Phật bị phê bình là ngủ ngày. Ta cũng gặp chủ đề ấy ở s I 107, 
đoạn Mãra chế nhạo Đức Phật vì ngủ lúc trời đã mọc (sau khi 
Ngài đi kinh hành suốt đêm), so thêm với s I 110. ở Vin IV 91, 
một đạo sĩ phái Ẫjĩvỉka nhạo báng gọi Đức Phật là “cu sĩ trọc 
đầu” vì đoán chừng các tỳ khưu Phật giáo nhận đuợc nhiều vật 
phấm cúng duờng. So thêm Basham 1951: p. 137; Chakravarti 
1996: p 51. 

• D III 130 (Trường BK 4, tr. 130, Kỉnh Thanh Tịnh; LDB p. 
433.33). 

•MI 249 (Trung BK 1, tr. 544: Đại Kỉnh Saccaka; MLDB p. 
342: Mahãsaccaka Sutta). 

• s I 107 (BKTƯl, tr. 238: Thụy Miên; CDBI, p. 200: Sleep, kệ 
459). 

• s 1110 (BKTƯl tr. 246: Miếng Đá Vỡ; CDBI, p. 203: kệ 471 
The Splỉnter). 

• Vin IV 91 (BD 2, p. 348: Expỉatỉon (Pãcittiya) XLI). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


95 


Một điểm nữa đáng được xét tới là ở Ấn Độ thời xưa 
có nhiều thuyết khác nhau về tiền định và định mệnh/^ 
Ngược lại, Đức Phật nhấn mạnh tới sự quyết tâm và 
tinh tấn như là những đòi hỏi cốt yếu cần có để thành 
tựu chứng ngộ. Theo Ngài, chỉ nhờ ý chí (chanda), 
nỗ lực và quyết tâm bản thân mới có thể chứng đạt 
hết ham muốn.^® Nỗ lực, như là một lối diễn đạt mong 

75. So với quan điểm của Makkhalỉ Gosãla chẳng hạn (ở D I 53 
hay ở s III 210) là không có sức nào hay nỗ lực nào (quyết định 
hay có ảnh huởng đến số phận con nguời bằng bất cứ cách nào), 
quan điếm này bị Đức Phật phê bình mạnh mẽ (ví dụ: AI 286); 
hay quan điếm của Pũrana Kassapa (ở D I 52) cho rằng không 
có thiện cũng không có ác (Hình nhu s III 69 lầm lẫn về hai đạo 
su này khi lấy quan điểm của Gosãla cho là của Kassapa). 

• D I 53 (TBK 1 tr. 53 Kỉnh Sa Môn Quả; LDB p. 94f: The 
Fruits of the Homeless Life). 

• s III 210 (BKTƯ 3, tr. 360: Nhân; CDBIp. 995: Cause). 

A III 383,18-84,7 (BKTC 3 tr. 169: Sáu Sanh Loại; NDB p. 
939: Six Classess) cho đây là quan điêm của Pũrana Kassa- 
pa (xin đọc CDBIp. 1096, chú thích 257). 

• A I 286 (BKTC 1, tr. 524tt: Men Bằng Tóc; NDB p. 364: A 
Hair Blanket). 

• D I 52 (TBK 1 tr. 52 Kỉnh Sa Môn Quả; LDB p. 93f: The 
Pruits of the Homeless Life). 

• s III 69 (BKTƯ3, tr. 129tt: Mahãlỉ; CDBIp. 903: Mahãlỉ). 

76. So với M II 174; Dhp 280; It 27 và Th 1165. So thêm với Pande 
1957: p.519; và C.A.R Rhys Davids 1898: p.50. 

• MII174 (BKT2, tr. 732tt: Kỉnh Cankỉ; MLDB p. 782-3: Wỉth 
Cankĩ). 

• Dhp 280 (KTỈB 1: Pháp Cú tr. 87: Phâm Đạo). 

• It 27 (KTỈB1: PTN, tr. 329: (Duk. T 7) (It 27). ỉtp. 28Ẫtãpĩsut- 
ta: The Ardent Sutta). 

• Th 1165 (TỈBKII, Trưởng Lão Tăng Kệ, tr. kệ 1165). 

• Pande 1957: p.519: 

“ Những chữ Vãyãma, Viriya, Padhãna, Parakkama, Utthãna 




96 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


ước thiện lành, có mặt trong suốt con đường giải 
thoát cho đến khi tất cả các dục vọng đều bị từ bỏ với 
sự chứng ngộ trọn vẹn/^ Trong mạch văn này, đôi khi 


đã đi vào ngữ vựng căn bản của Phật giảo Nguyên thủy thời xa 
xưa nhất, tất cả đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ý chí 
trong việc luyện tập phát triên tâm linh. Sự nhân mạnh này trở 
nên có ỷ nghĩa khi Đức Phật bác bỏ chủ thuyết định mệnh của 
các đạo sư như Makkhali Gosãla cho rằng có sự can thiệp của 
một thần toi thượng nào. Sự phát triên tâm linh không phải là 
“mở ra (nibbethana) ” con đường đã an bài, định sẵn từ trước 
nhưẪjĩvakas chủ trưong, cũng chang phải là kết quả của một 
“ân sủng” nào như đã nói trong Kath Up (Kathopanisad hay 
Aitareya Upanisad). Nó là kết quả của no lực riêng của người 
đã hành trì theo phưong cách chân chánh. ” 

Trích OB, tr.519 

77. ớ s V 272, Ẫnanda đã chống lại đề nghị dùng ham muốn để vượt 
qua ham muốn là công việc không bao giờ chấm dứt* bằng lập 
luận ham muốn chứng ngộ sẽ tự động lắng xuống (tịnh chỉ) kh i 
chứng ngộ đã đạt được. Tương tự như thế, theo AII145, chính là 
dựa trên nền tảng của “tham ái” (đế hủy diệt tất cả các nhiễm lậu 
(lậu hoặc) ham muốn (nói chung) sẽ được chinh phục. Cũng so 
thêm với Sn 365 ở đây Đức Phật tuyên bố thừa nhận chính thức 
sự khao khát mãnh liệt chứng đạt Nibbãna của hành giả. Tầm 
quan trọng của “ước muốn” như là một khía cạnh của con đường 
dẫn đến thực chứng cũng được nêu ra làm thí dụ điển hình trong 
lối trình bày về con đường dẫn đến thần lực (iddhipãda, bốn như 
ý túc) trong kinh tạng, “ước muốn, dục” (chanda) là một trong 
các thần lực ấy. So thêm với Burford 1994: p.48; Katz 1979: 
p.58; và Matthexvs 1975: p.l56. ở Collins 1998: pp.186-8 có nói 
về khác biệt giữa các loại ham muốn khác nhau rất hữu ích. 

• s V 272 (BKTƯ5 tr 417tt. Bà La Môn; CDBII, p. 1732f: The 
Brahmin Unnãbha). 

• A II 145 (BKTC 2, tr. 90tt: Tỳ Kheo Ni; NDB p. 522ff: The 
Bhikkhunĩ). 

• Sn 365 (KTiB 1: tr. 581 Kinh Tập: Phâm Nhỏ, kệ 365; GD: p. 
45: The Small Chapter). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


97 


Đức Phật giải thích lại những thuật ngữ thường được 
dùng tới trong nhóm đạo sĩ để bày tỏ lập trường riêng 
của Ngài/® Phẩm tính nhiệt tâm (ãtãpĩ) trong mạch 
văn satipaịịhãna này hình như là một thí dụ điển hình 
cho trường hợp bày tỏ lập trường như vậy. 

Một thí dụ khác về lời nói khá hùng hồn có thể tìm thấy 
trong những đoạn Đức Phật nói về sự quyết tâm của 
mình trước khi chứng ngộ: “thà để cho thịt và máu của 
Ta khô cạn, Ta sẽ không bỏ cuộc”,^® hay “Ta sẽ không 
thay đổi tư thế trừ phi đã đạt được chứng ngộ.”®° về 
việc quyết tâm không thay đổi tư thế, cần ghi nhớ là 
Đức Phật đã có thể hoàn toàn nhập định (định an 
chỉ), nên Ngài có thể ngồi trong thời gian rất dài trong 
cùng một tư thế mà không cảm thấy đau.®^ Như vậy, 


78. Một thí dụ điến hình về sự giải thích lại như vậy ở Dhp 184: câu 
kệ này nói kham nhẫn được nhận ra là hình thức khổ hạnh tối 
thượng. So thêm với Kloppenborg 1990: p.53. 

Dhp 184 (KTiB 1, PC, tr. 68: Phím Phật Đà; DBPW, p. 78: The 
Buddha). 

79. AI 50 (BKTC 1, tr. 98: Hai Loại Tội; NDBp. 141f.: Known). 
Xỉn đọc thêm: 

• AN IV 190 (BKTC 3, tr 545: Con Ngựa Thuần Thục; NDB p. 
1137: Thoroughbed). 

• M1481 (BK Trung 2, tr. 306: Kỉnh Kỉtagỉrỉ, phẩm 70; MLDB 
p. 583: At Kĩtãgiri). 

• SN II 28 (BKTƯ2, tr. 57: Mười Lực; CDB L p. 553: The Ten 
Powers 2). 

80. M I 219 (BK Trung 1, tr. 479: Đại Kỉnh Rừng Sừng Bò; MLDB 
p. 312: Mahãgosinga Sutta 32). 

81. M I 94. Khả năng Đức Phật có thể ngồi suốt bảy ngày không 
thay đổi tư thế này được ghi lại ở Vin I 1; Udl-3; Ud 10 và Ud 
32. Thĩ 44 và Thĩ 174 mỗi bài kệ đều ghi lại khả năng tương tự 




98 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


điều mà các câu này nhắm tới không phải là sự chịu 
đau của tư thế ngồi mà là sự cam kết mạnh mẽ không 
dời đổi.®^ Cũng những câu tương tự như thế được 
nhiều đệ tử của Ngài dùng đến khi sắp chứng ngộ.^^ 


của tỳ khưu ni chứng quả. Điều này cho biết có sự trái ngược với 
kinh nghiệm của Đức Phật hay không khi Ngài có thể ngồi suốt 
bảy ngày không thay đối tư thế chỉ thế nghiệm hạnh phúc với 
lời diễn tả ngồi “với sự quyết tâm” khi trong Maha Boowa 1997: 
p. 256 viết; “ngồi... trong nhiều giờ... những cảm giác đau đớn 
mau chóng lan truyền nhanh chóng đến tất cả các bộ phận của 
cơ thể... ngay đến sống bàn tay, bàn chân cũng cảm thấy như thể 
chúng nằm trên lửa... hình như trong thân như thể... xương... sắp 
sửa gãy... và tách rời ra kh ỏi thân thể... như thể đang cháy trên 
đám lửa bên ngoài... bên trong như bị búa đánh và dao găm nhọn 
bằng thép đâm... toàn thân chịu đau khổ.” 

• M I 94 (KTB 1, tr. 217: Tiểu Kinh Khổ uẩn; MLDB p. 189: 
Cũịadukkkhakkhandha Sutta 14). 

• Vin I 1 (BD 4, p. 1: The Great Dỉvỉsỉon (Mahãvagga) I ). 

• Ud 1-3 (KTỈB 1, Phật Tự Thuyết, tr. 115-7: Phẩm Bồ Đe; Ud 
p.1-2: Enlightenment 1-3). 

• Ud 10 (sđd tr. 131: Phâm Mucalỉnda; Udp.l9: Mucalinda). 

• Ud 32 (sđd tr. 173: Phẩm Nanda; Udp.54: By the World). 

• Thĩ 44 (TiBKI, TLNK, p. 196: Uttamã; PEB, p. 36: Uttamã). 

• Thĩ 174 (sđd, p. 228: Vịịayã; PEB, p. 93: Vijayã). 

82. Thực ra ở M I 481, Đức Phật dùng tập ngữ “thà đế cho máu của 
Ta khô cạn” đế khiến trách tỳ khưu* * không muốn bỏ bữa ăn tối. 
As 146 giải thích câu này bằng “vững chắc và cương quyết”. 

• M I 481 (KTB 2, tr. 306: Kinh Kitagiri, phâm 70; MLDB p. 
583: At Kĩtãgỉrỉ) 

*Hai tỳ khim Assaji và Punabbasuka khuyên các tỳ khưu khác 
cứ ăn bữa toi. 

• As 146 (Ex I,II: p. 194 chương: Risings of Consciousness). 

• Đọc thêm sII28 (BKTƯ2, tr. 57, đ.6: Mười Lực; CDB L p. 
553: The Ten Powers (2). 


83. Ví dụ như ở Th 223 (TrưởngLão Paccaya); Th 313 (TrưởngLão 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


99 


Vì sự thể nhập vào tình trạng thực chứng chỉ có thể 
xảy ra trong trạng thái tâm cân bằng, nên tốt nhất là 
đừng hiểu những câu này theo nghĩa đen. 

Tương tự như thế, thuật ngữ “nhiệt tâm” (ãtãpĩ) có 
thể đã không mang cùng một ý nghĩa chính xác thích 
hợp với Đức Phật như nó đã thích hợp với các vị 
cùng thời với Ngài có khuynh hướng thiên về khổ 
hạnh hơn. Thực vậy, trong Kãyagatãsati Sutta, “nhiệt 
tâm” (ãtãpĩ) xuất hiện có liên quan đến việc thọ hưởng 
hạnh phúc nhập định cõi thiền (an chỉ).^'^ Tương tự 
như thế, một đoạn trong Indriya SaiỴiyutta, phẩm tính 
của nhiệt tâm được kết hợp với cảm giác khoan khoái 
của thân và cảm thọ dễ chịu của tâm (lạc thọ).Trong 
những thí dụ này, “nhiệt tâm” rõ ràng là đã mất đi bất 
cứ liên hệ nào với tự hành xác và những cái đau đớn 
thân thể sanh khởi đồng thời của tự hành xác. 

Bởi vì thiếu nỗ lực và căng thẳng quá sức cả hai đều 
có thể ngăn trở sự tiến triển của người tu tập,®® phẩm 


Mudỉta); và Th 514 (Trưởng Lão Mahapanthaka). 

84. MIII92 (KTB 3, tr. 272: Kinh Thân Hành Niệm; MLDBp. 953ff.). 

85. SN 2X3 (?) đúng hơn là 214-5: (BKTƯ5 tr. 335tt: Phâm Lạc 
Căn; CDB11, P- 1684ff. The Pleasure Paculty). 

86. So với M III 159 chang hạn, nơi cả hai được liệt kê ra là những 
ngăn trở cho sự phát triến tâm định tĩnh. Nhu cầu cho sự duy trì 
khéo léo sự thăng bằng trong khi hành thiền được biếu lộ ra ở M 
II 223, theo đó con đường dẫn đến thoát khổ đôi khi đòi hỏi sự 
áp dụng nỗ lực, trong khi vào những lúc khác, chỉ cần quan sát 
với lòng bình thản (xả) là được. 

• M III 159 (KTB 3, tr. 391: Kinh Tùy Phiền Não; MLDB p. 

1013: Imper/ections). 




100 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


tính của “nhiệt tâm” này được hiểu đúng nhất là sự áp 
dụng tinh tấn được cân bằng nhưng được tồn tại lâu 
dài.®^ Mặt khác, nỗ lực cân bằng như thế tránh khuất 
phục mang tính thụ động như chịu khuất phục “định 
mệnh”, khuất phục ý trời, hay khuất phục những tật 
khiên của riêng mình, mặt khác, tránh nhân danh mục 
đích cao cả hơn nào đó để nỗ lực quá sức, nỗ lực tự 
khẳng định và để tự làm khổ mình. 

Có lần Đức Phật so sánh nỗ lực được giữ cân bằng 
cần thiết sao cho thích hợp để tu tập tiến bộ với việc 
chỉnh âm cây đàn, các sợi dây đàn không căng quá 
cũng không chùng quá.®® Sự so sánh trau dồi tâm với 

• M II 223 (KTB 3, tr. 26tt: Kỉnh Devadaha; Kỉnh Tùy Phiền 
Não; MLDBp. 833: At Devadaha). 

87. Những lời dịch khác về ãtãpĩ phản ảnh nhiều chữ tương tự nhau 
nhưng nghĩa hơi khác nhau chút xíu, nó được dịch là “chăm 
chỉ”, là “tích cực” hay đưa năng lực vào đế làm sống lại tinh 
thần đã suy sụp” (Hamilton 1996: p. 173; Katz 1989: p. 155; and 
Pandey 1988: p.37). Ý nghĩa của liên tục có thể tìm thấy ở AIII 
38 và AIV 266 liên kết ãtãpĩ với tình trạng tích cực kéo dài. Một 
thí dụ cũng thích hợp khác thấy ở M III 187, chữ ãtãpĩ xảy ra 
trong trường hợp gọi là ngồi thiền suốt đêm (dựa vào ngài Nana- 
ponỉka 1911: p. 346 dịch chữ bhaddekaratta). Tương tự như thế 
Dhĩravamsa 1989: p.97, cho ãtã/>r là bền bỉ; YầNãnãrãma 1990: 
p. 3 như là sự “liên tục không dứt”. 

• A III 38 (BKTC 2 tr. 361: Uggaha, Người Gia Chủ; NDB p. 
658: Uggaha). 

• AIV 266 (BKTC 3 tr. 643; NDB p 1184: Anuruddha). 

• M III 187 (KTB 3, tr. 442: Kỉnh Nhứt Dạ Hiền Giả; MLDB p. 
1039: A Sỉngle Excellent Nỉght). 

88. Vin I 182 và AIII 375; (cả Th 638-9 nữa); và ở Ps-pt I 384, phụ 
chú giải của satipatthãna minh họa nhu cầu giữ thăng bằng cho 
tinh tấn (an trú tinh tấn một cách bình đẳng) trong việc quán 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


101 


việc chỉnh âm nhạc cụ này tỏ rõ là nỗ lực được điều 
chỉnh một cách khéo léo và nhạy cảm đòi hỏi cần có 
cho việc tu tập tâm.®® Ý niệm về “trung đạo” cân bằng 
khéo léo, tránh hai cực đoan là nỗ lực thái quá và 
thiếu nỗ lực, đã là một trong những lời dạy quan trọng 
kể từ lúc giảng bài pháp đầu tiên.®° Chính vì khảo 
hướng “trung đạo” cân bằng này, tránh hai cực đoan 
trì trệ và nỗ lực quá sức, đã giúp Ngài chứng ngộ.®^ 


satipatthana. Nhu cầu giữ thăng bằng này đuợc nhấn mạnh ở 
Kor 1985: p.23. 

• Vin I 182 (BD 4. p. 240: The Great Divỉsion (Mahãvagga) V. 

• AIII 375 (BKTC 2 tr. 157-8: Sona, Đại Phầm; NDBp^ 933: 
Sona, The Great Chapter). 

• Th 638-9 (TỈBKII, tr. 195: Sona-Kolỉvỉsa (Thera 65). 

89. Khantỉpãlo 1986; p. 28; và Vimalammsi 1997: cảnh cáo những 
nguy cơ của việc quá sức hay miễn cuỡng hành thiền và những 
xáo trộn tâm lý làm cho tâm cứng đơ có thê xảy ra. Mann 1992: 
p.l20 dựa trên sự so sánh giữa đặc tính chung của Ân Độ thời 
cổ với tâm ý điển hình của “phuơng tây” hiện đại, cảnh tỉnh việc 
dùng những huớng dẫn chính ra là dành cho loại nguời “tham ái” 
đem áp dụng bừa bãi vào nguời hành thiền thuộc loại “sân hận”. 
So thêm với w. s. Karunaratne 1988a; p.70. 

90. s V 421 (BKTƯ5 tr. 611: Như Lai Thuyết - Phâm Chuyển Pháp 
Luân; CDBIIp. 1844: Setting in Motion the Wheel of the Dham- 
ma). 

91. ớ s 1 1, Đức Phật chỉ rõ là bằng cách tránh đình trệ và nỗ lực quá 
sức, Ngài đã có thế vuợt qua “cơn lũ” (bộc lưu). So thêm với Sn 
8-13 cũng đề nghị giống như thế đừng đi quá trớn nhưng cũng 
đừng chậm trễ lề mề để bị bỏ lại phía sau. 

• s 11 (BKTƯ1 tr. 10: Bộc Lưu; CDB Ip. 89: Crossing the Plood). 
Theo chú giải của BKTƯ, cơn lũ (ogha) được dùng làm ân 
dụ ở đây, mang ý nghĩa chuyên môn đê đặt tên cho một bộ 
bốn dòng nước lũ, khiến ta chìm trong luân hồi, không cho 
sanh linh vươn tới những trạng thái cao hơn và chứng đạt 




102 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Ý nghĩa thực tiễn của “nhiệt tâm” có thể được minh 
họa rõ nhất bằng hai câu phương châm trong kinh, 
cả hai đều dùng chữ nhiệt tâm (ãtãpĩ): “ngay bây giờ 
là lúc nhiệt tâm thực hành”, và “chính bản thân mình 
phải nhiệt tâm thực hành.” Những ý nghĩa tương tự 
như thế là nền tảng cho sự hiện hữu của phẩm tính 
“nhiệt tâm” trong những đoạn trên diễn tả sự cam kết 
nghiêm chỉnh của tỳ khưu sống độc cư để chuyên chú 
thực hành sau khi nhận được lời chỉ dẫn ngắn gọn từ 
Đức Phật.^3 

Nibbãna. Bốn dòng nước lũ này là: 
o kãmogha: dòng nước lũ của khoái lạc giác quan. 
o bhavogha: dòng nước lũ của ham muốn được sanh vào 
cõi sắc giới, vô sắc giới và các cõi thiền. 
o ditthogha: dòng nước lũ của 62 quan diêm sai lạc (tà 
kiến) nói ở Trường BK1, Kinh Phạm Võng; DN112-38). 
o avijjogha: dòng nước lũ của vô minh là không hiêu Bôn 
Sự Thực Cao Cả. Đọc CDB T p. 341 n. 1. 

• Sn 8-13 (KTiB 1 tr. 459-61: Phẩm Rắn, kệ 8-13; GD, p. 2, V. 
8-13: The Snake). 

92. MIII 187vàDhp276. 

• M III 187 (KTB 3, tr. 442: Kinh Nhứt Dạ Hiền Giả; MLDB p. 
1039: A Single Excellent Night). 

• Dhp 276 (KTỈB 1 p. 86: Phẩm Đạo, kệ 286; DBPW, p. 106: 
The Path). 

93. Ví dụ ở s II 21; s III 74-9; s IV 37; s IV 64; s IV 76; và AIV 
299. T. w. Rhys Davids 1997: p. 242, và Singh 1967: p.l27 liên 
hệ nghĩa thứ hai của tapas với việc đi vào đời sống độc cư trong 
rừng, tưong đưong với sự sử dụng ãtãpĩ với “sống một mình và 
ấn dật, (biệt trú)” như lời mô tả mẫu mực về một tỳ khưu đi vào 
đời sống ẩn dật đế chuyên chú hành thiền. 

• s II 21 (BKTƯ2, tr. 44: Lõa Thể; CDBIp. 547: The Naked 
Ascetic Kassapa). 

• s III 74-9 (BKTƯ 3, tr. 139-150: Phẩm A La Hán; CDB I p. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


103 


Như vậy, ứng dụng những ý nghĩa này vào 
satipaịịhãna, “nhiệt tâm” tương đương với việc duy trì 
quán tưởng cân bằng nhưng liên tục hết lòng tận tụy 
của hành giả, quay trở lại đề mục thiền ngay sau khi 
nó lạc mất.^'^ 

11 . 3 . HIẾU RÕ RÀNG TƯỜNG TẬN (SAMPAUÃNA: 
tỉnh giác) 

Phẩm tính thứ hai trong bốn phẩm tính đặc biệt thuộc 
tâm được đề cập trong “định nghĩa” là sampajãna, 
một hiện tại phân tự của động từ sampajãnãti. 
Sampajãnãti có thể được chia thành pajãnãti (vị tỳ 
khưu hay tỳ khưu ni biết) và tiếp đầu ngữ sam (đồng 
thời) vốn thường làm chức năng nhấn mạnh trong 
danh từ kép PãỊi.^^ Như vậy sam-pajãnãti đại diện 
cho loại nhận biết được tăng cường, cho sự “nhận 
biết rõ ràng tường tận.”^^ 


906-9: Arahants). 

• s IV 37 (BKTƯ4, tr. 69: Migajãỉaj CDBIIp. 1151: Mỉgajãla). 

• s IV 64 (BKTƯ4, tr. 113: Ai Nhiễm; CDBIIp. 1170: Bahiya). 

• s IV 76 (BKTƯ4, tr. 135: Thổi Đọa; CDBIIp. 1177: Mãluhk- 
yaputta). 

• AIV 299 (BKTC 3, tr. 683: Pháp Lược Thuyết; NDB p. 1205: 
In Brỉef). 

94. lotika 1986: p.29 n.l5. 

95. T. w. Rhys Davids 1993: pp. 655 và 690: PED. 

96. Ps-pt I 354, phụ chú giải của Satipatthãna giải thích sampajãna 
là “biết về mọi phương diện và biết chi tiết”. Guenther 1991: p.85, 
nói là sự hiểu biết trọn vẹn có phân tích hay là tuệ (pannã; Sankrit 
prajnã); Nãnãrãma 1990: p.4 nói là “hiếu biết theo lối tìm hiếu”; 
và van Zeyst 1967a: p.331, nói về “trí phân biệt, thận ữọng”. 




104 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Phạm vi ý nghĩa của “nhận biết rõ ràng tường tận” 
(sampajãna) có thể được minh họa dễ dàng bằng 
cách khảo sát ngắn gọn vài lần thuật ngữ ấy xảy ra. 
Trong một phẩm kinh của Dĩgha Nikãya (Trường Bộ 
Kinh), biết rõ ràng tường tận đại diện cho kinh nghiệm 
có ý thức về quãng đời riêng của mình khi là phôi bào 
trong dạ con người mẹ, kể cả việc được sinh ra.^^ 
Trong Majjhima Nikãya (Trung Bộ Kinh), ta nhận thấy 
rằng biết rõ ràng tường tận đại diện cho sự có mặt của 
cố tình, khi người ta “cố tình” nói dối.Trong một đoạn 
kinh từ Sarhyutta Nikãya* * (Bộ Kinh Tương ưng), biết 
rõ ràng tường tận đề cập tới thực chất vô thường của 
cảm nghiệm và nhận thức (tưởng). Một phẩm kinh 

97. DIII 103 vàDIII231. 

• D III 103 (Trường BK 4 p. 102: Kinh Tự Hoan Hỷ; LDB p. 
419: Sampasãdanĩya Sutta). 

• D III 231 (Trường BK 4 p. 230: Kỉnh Phúng Tụng; LDB p. 
493: Sangĩti Sutta). 

98. M I 286 và M I 414. Hơn nữa, AII 158 còn phân biệt ba bảnh 
động (nghiệp) được thực hiện hoặc là sampajãna* (biết rõ ràng 
tường tận, tự mình tỉnh giác) hay là asampajãna (không biết rõ 
ràng tường tận), một mạch văn cũng đáng được dịch là “cố tình”. 
•MI 286 (KTB 1, tr. 626: Kinh Saleyyaka; MLDB p. 380: Sã- 

leyyaka Sutta); 

• M I 414 (KTB 2, tr. 171: Kỉnh Giảo Giới La-Hầu-La ở Rừng 
Am-bà-la; MLDBp. 523: Advice to Rãhula at Ambalatthikã); 

• An 158 (BKTC2tr. 116: VớiTưTâmSỞ; NDBp. 536-7: Votitional). 

“ He ai làm điều gì với sự hiếu biết rõ ràng tường tận (sam- 
pajãno), người ấy biết việc đó là thiện, là bất thiện, và biết 
hậu quả tưong xứng với thiện, với bất thiện. Neu người 
không rõ điều này, người ấy làm không có sự hiếu biết rõ 
ràng tường tận. ” 

Trích NDB, tr. 1708, chú thích 865. 

99. s V 180 (BKTƯ5 tr. 282: Niệm; CDBIIp. 1657: Mindful). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


105 


trong Ahguttara Nikãya* * (Bộ Kinh Tăng Chi) khuyên 
nên dùng sự hiểu biết rõ ràng tường tận để vượt qua 
bất thiện và thiết lập thiện lành.''°° Cuối cùng, quyển 
Itivuttaka liên kết sự hiểu biết rõ ràng tường tận với 
việc nghe theo lời khuyên của một người bạn tốtJ°^ 

Những thí dụ chọn lọc từ tất cả năm Nikãyas này đã 
đề nghị một mẫu số chung là khả năng hiểu được trọn 
vẹn hay hiểu rõ việc gì đang xảy ra. Với sự hiểu biết 
rõ ràng tường tận như vậy rồi sẽ đưa đến phát triển 
trí tuệ (pahhã). Theo Abhidhamma, thực ra sự hiểu 
biết rõ ràng tường tận đã đại diện cho sự hiện hữu 

Đoạn kinh khuyến bảo các tỳ khưu nên thực hành giáo giới này 
còn được mô tả ở: 

• MNIII 124,10-20 (KTB 3, tr. 327: Kỉnh Hy Hữu Vị Tằng Hữu 
Pháp; MLDB p. 983jf: Wonderful and Marvellous) như là 
phấm hạnh tuyệt vời (hy hữu vị tằng hữu) của Đức Phật. 

• ANII 45,15-20 (BKTC1 tr. 634: Định, phẩm Rohỉtassa; NDBp. 
431: Concentration) và DNIII 223,9-17 như là sự tu tập định. 

• AN IV 32,24 (BKTC 3 tr. 325: Vô Ngại Giải; NDB p. 1023: 
Analytical Knowledges ỉ). 

• AN IV 168,12-15 (BKTC 3 tr. SỊỈtt: Tôn Giả Nanda; NDB p. 
1121-2: Nanda) như là nhân tố đưa đến bốn patisambhidãs 
(vô ngại giải). 

• Patis I 178-80 (ĐVNG 2015, tr. 193-5: Luận III đoạn 196- 
202; POD p. 178ff: The Poundation of Mindýulness) coi việc 
thực hành này trong tương quan với quản hơi thở. 

• Spk (Chú giải của BKTƯ) giải thích cảm nghiệm, hướng tâm 
vào đối tượng (vitakka: tầm) và nhận thức (tưởng) là những 
gì xảy ra có liên quan đến các giác quan và đối tượng được 
biêt tới trong việc tu tập phát triên tuệ quán thực tánh. 

Trích CDBII, tr. 1927: chủ thích 176. 

100. AI 13 (BKTC1 tr. 29: Tinh cần Tinh Tẩn; NDB p. 100: Arousal 
of Energy). 

101. It 10 (KTiB 1, PTTT tr. 305: (It. 9); It.p. 8: The Eirst Sekha Sutta). 




106 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


của tuệ/°2 Xét theo quan điểm nguyên ngữ học, đề 
nghị này có khả năng thuyết phục, vì pahhã và (sam-) 
pajãnãti liên quan mật thiết với nhau. Nhưng nếu xem 
xét các thí dụ trên kỹ lưỡng cho thấy rằng sự hiểu biết 
rõ ràng tường tận (sampajãna) không nhất thiết ngụ ý 
là có sự hiện hữu của tuệ (pannã). Khi ai đó thốt lên 
lời giả dối, ví dụ, người ta có thể biết rõ ràng là câu 
nói của người ấy là dối trá, nhưng kẻ ấy không nói lời 
giả dối bằng “trí tuệ.” Tương tự như vậy, tuy biết rõ 
về sự tăng trưởng của bào thai trong bụng là điều phi 
thường, nhưng biết như thế không đòi hỏi trí tuệ. Như 
vậy, cho dù sự hiểu biết rõ ràng tường tận có thể dẫn 
tới sự phát triển tuệ, sự hiểu biết ấy tự nó chỉ mang 
ý nghĩa “biết rõ ràng tường tận” điều gì đang xảy ra. 

Trong lời hướng dẫn tu tập satipaỊỊhãna, sự hiện hữu 
của hiểu biết rõ ràng tường tận được chữ pajãnãti (vị 
tỳ khưu biết) nhắc tới nhiều lần được tìm thấy trong 
hầu hết những lời hướng dẫn thực tiễn. Giống như 
biết rõ ràng tường tận, câu nói pajãnãti (vị tỳ khưu 

102. Ví dụ: Dhs 16 và Vibh 250. Sampajanna cũng liên quan đến 

tuệ đuợc các vị sau đây đề cập tới: Ayya Kheminda (n.d.): p.30; 

Buddhadãsa 1989: p.98; Debvedi 1990: p.22; Dhammasudhỉ 

1968: p.67; Nãnaponika 1992: p.46; và Swearer 1967: p.l53. 

• Dhs 16 (PTu tr. 35: đoạn (68); BPEp.23: đoạn [53] ). 

• Vỉbh 250 (PT2 tr. 395: Thiền Phân Tích; BA p. 326f: đoạn 
525, chương Analysis ofJhãna). 

• Nãnaponika (PIBMp. 46: 

“ Nên hiêu thuật ngữ ‘hiêu biêt rõ ràng tường tận ’ là muôn 
nói tới sự trong suốt của nhận biết đơn thuần, cộng thêm 
với sự hiếu biết trọn vẹn về mục đích và thực tại, bên trong 
cũng như bên ngoài, hay nói cách khác: Pbiêu Biêt Rõ Ràng 
Tường Tận ’ (sampajãna, tỉnh giác) chính là tri (hãna), hay 
tuệ (pannã) dựa trên chánh niệm (sati) 

Trích HBM, p. 46. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


107 


biết) đôi khi đề cập tới loại hiểu biết khá căn bản, 
trong khi vào những dịp khác, nó còn ngụ ý các loại 
hiểu biết rành rõi hơn. Trong mạch văn satipaỊỊhãna, 
phạm vi của cái gì người hành thiền “biết” bao gồm, 
chẳng hạn, nhận ra hơi thở dài là dài, hay nhận biết 
tư thế của cơ thể mình.''°2 Nhưng dần dà khi quán các 
satipaịỊhãna sau, công việc biết của người hành thiền 
từ từ biến đổi cho đến khi nó bao gồm luôn cả sự 
có mặt của tuệ phân biệt, như khi người hành thiền 
biết được sự sanh khởi của một trói buộc sai sử phụ 
thuộc vào của giác quan và đối tượng tương ứng với 
Sự biến đổi này lên đến cực đỉnh về việc biết 
“đúng như thực” bốn sự thực cao cả, một loại thấu 
hiểu của ‘tuệ thể nhập sâu sắc’ lại được dùng để nói 
tới “vị tỳ khưu biết”.Như vậy, cả hai câu “vị tỳ khưu 
biết” (pajãnati) và phẩm tính “biết rõ ràng tường tận” 
(sampajãna) có thể thay đổi từ các loại căn bản về 
hiểu biết cho đến tuệ phân biệt sâu sắc. 


103. M I 56; “thở vào hơi dài, vị tỳ khưu biết ‘tôi thở vào dài’; M I 
57: “vị tỳ khưu biết thân của mình được đặt (sử dụng) vào tư thế 
nào vị ấy biết đúng như thế ấy.” 

MI 56 (KTB 1, tr. 132: Kỉnh Niệm Xứ; MLDB, p. 145, pa. 4: The 
Poundation ofMindfulness). 

M I 57 (sđd, tr: 134; Kỉnh Niệm Xứ; MLDB, p. 146, đ. 6: The 
Koundation ofMindfulness). 

104. Ví dụ ở M I 61: “vị tỳ khưu biết rõ mắt, vị tỳ khim biết rõ sắc 
thế, và vị tỳ khưu biết rõ trói buộc đã khởi lên vì hai yếu tố này.” 
M I 6\(KTB 1, tr. 146: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 153, pa. 40: 
The Koundation of Mindfulness). 

105. M I 62: “vị tỳ khưu biết đúng như thực: ‘đây là dukkha ‘đây 
là sự sanh khởi của dukkha ‘đây là sự diệt tận của dukkha 
‘đây là con đường dẫn đến sự diệt tận của dukkha 

M I 62(KTB 1, tr. 148: Kỉnh Niệm Xứ; MLDB, p. 154, pa. 44: 
The Koundation of Mindfulness). 




108 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


11 . 4 . QUÁN NIỆM VÀ TRÍ HIỂU BIẾT RÕ RÀNG 
TƯỜNG TẬN 

Ngoài việc được ghi trong phần “định nghĩa” của 
Satipaịịhãna Sutía, “biết rõ ràng tường tận” còn được 
đề cập đến một lần nữa dưới satipaịịhãna thứ nhất về 
nhóm động tác thuộc về cơ thể.^°® Những lời giải thích 
về con đường tu tập tiệm tiến thường thường đề cập 
tới biết rõ ràng tường tận như vậy đối với các động tác 
thuộc thân bằng danh từ kép satisampajanna, “quán 
niệm và hiểu biết rõ ràng tường tận (chánh niệm tự 
giác)”.^°^ Đọc kỹ phẩm kinh hơn, ta thấy là tổng hợp 
quán niệm với hiểu biết rõ ràng tường tận này được sử 
dụng rộng rãi trong nhiều mạch văn khác nhau, tương 
tự như cách dùng uyển chuyển chữ hiểu biết rõ ràng 
tường tận khi đứng một mình đã ghi lại ở phần trên. 

Ví dụ, Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài, đi ngủ, chịu 
đựng bệnh hoạn, từ bỏ mạng sống của mình, và 
chuẩn bị cho cái chết - mỗi lúc như thế đều được 
trang bị bằng quán niệm và hiểu biết rõ ràng tường 
tận.^°® Ngay trong kiếp trước của Ngài, Ngài đã có 

106. M I 57: “ kh i bước tới bước lui, vị ấy làm với sự hiểu biết rõ 
ràng; khi nhìn tới phía trước hay ngoảnh mặt quay đi, vị ấy làm 
với sự hiểu biết rõ ràng...” tôi sẽ xem xét tỉ mỉ bài tập này ở trang 
354 phần VI.5 tư thế và các động tác. 

(KTB 1, tr. 134: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 147, pa. 8: The 
Poundation of MindMness). 

107. Đó là ở DI 70 (TBK1 tr. 70 Kỉnh Sa Môn Quả; LDBp. 100: The 
Fruits of the Homeless Life). 

108. Ngài vẫn giữ bình thản với các đệ tử chú tâm lẳng nghe để học 
hỏi giáo pháp và đệ tử không chú tâm như đã nói ở MIII221; nằm 
xuống ngủ ở M I 249; chịu đựng cơn bệnh và chịu đau ở D II 99; 
DII128; s 127; s 1110; và Ud 82; từ bỏ thọ mạng D II106: s V 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


109 


được quán niệm và hiểu biết rõ ràng tường tận khi 
sanh vào cõi chư thiên, lưu lại (an trú) nơi đó, mệnh 
chung từ cõi đó, và nhập thai vào dạ con của người 

mẹ (nhập mẫu thai).^°^ 

Quán niệm và hiểu biết rõ ràng tường tận cũng góp 
phần vào việc cải thiện giới hạnh và vượt qua ham 
muốn tình dục của hành giả.^^° Trong tinh thần thiền 


262: AIV 311; và Ud 64; nằm xuống để nhập diệt ở D II 137. Sự 
hiện diện của cả hai (quán niệm và hiêu biết rõ ràng tường tận) 
vào lúc lâm chung đuợc nói ra cho các tỳ khưu ở s IV 211. 

• M III 221 (KTB 3 tr. 508: Kỉnh Phân Biệt Sáu Xứ; MLDB p. 
1071: The Expostỉon of the Six/old Base). 

•MI 249 (KTB 1 tr. 544 Đại Kỉnh Saccaka; MLDB p. 342: 
Mahãsaccaka Sutta). 

• D II 99 (TBK 3, tr. 99: Đại Bát Niết Bàn; LDB p. 244). 

• D II 128 (sđd, tr. 128: Đại Bát Niết Bàn; LDBp. 257). 

• s I 27 (BKTƯ1 tr. 65: Miếng Đả Vụn; CDB I p. 116: The 
Stone Splỉnter). 

• s I 110 (sđd, tr. 245: Phiến Đả; CDBIp. 203: The Splỉnter). 

• Ud 82 (KTỈB 1 tr. 270: Phẩm Pãtalỉgãmỉya; Udp. 169: Pãta- 
li Vỉllagers Chapter). 

• D II 106 (TBK 3 tr. 106 Đại Bát Niết Bàn; LDBp. 247). 

• s V 262 (BKTƯ5 tr. 404: Đen Thờ; CDBIIp. 1724: The Shrìne). 

• AIV 311 (BKTC tr. 703 Động Đất; NDB p. 1215: Earthquakes). 

• Ud 64 (KTỈB 1 tr. 234: Phẩm Sanh Ra Đã Mù; Ud p. 124: 
Blind from Birth Chapter) 

• D II 137 (TBK 3 tr. 137 Đại Bát Niết Bàn; LDBp. 262). 

• s IV 211 (BKTƯ 4 tr. 342: Tật Bệnh; CDB II p. 1266: The 
Sick Ward). 

109. M III 119 (đuợc đề cập một phần ở D II 108). 

• M III 119 (KTB 3, tr. 317: Kỉnh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp; 
MLDB p. 979: Wonderful andMarvellous). 

• D II 108 (TBK 3, tr. 108 Đại Bát Niết Bàn; LDB p. 248). 


110. AII 195 và SI 31. 





110 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


quán, quán niệm và hiểu biết rõ ràng tường tận có thể 
ngụ ý đến cảm nghiệm (thọ) và nhận thức (tưởng); 
có thể đánh dấu mức độ bình thản (xả) ở trình độ cao 
trong tinh thần huấn luyện nhận biết đối tượng bằng 
giác quan; hay có thể góp phần vào việc vượt qua 
lười biếng dã dưựi (hôn trầm thụy miên).''^^ Quán 
niệm và hiểu biết rõ ràng tường tận trở nên nổi bật 
đặc biệt ở cõi thiền thứ ba (ịhãna), nơi đòi hỏi sự có 
mặt của cả hai để không rơi vào sự hoan hỉ rất mạnh 
(pĩti) thể nghiệm được trong cõi thiền thứ hai.''^^ 

• A II 195 (BKTC 2, tr. 194tt: Các Vị Sãpũgiyã; NDB p. 571: 
Sãpũga). 

• s I 31 (BKTƯ1, tr. 70: Con Gái của Pajjunna; CDB Ip. 119: 
Pajjunna ’s Daughter). 

111. Quán cảm nghiệm và nhận thức ở AIV 168; (so với AII 45); D 
III 250 và D III 113; vượt qua hôn trầm thụy miên như ở D I 71. 

• AIV 168 (BKTC 3, tr. 511tt: Tôn Giả Nanda; NDBp. 1122: 
Nanda). 

• AII45 (BKTC1, tr. 634: Định; NDB p. 431: Concentratỉon). 

• D III 250 (TBK 4, tr. 250B: Phúng Tụng; LDB p. 501: The 
Chanting Together đoạn 20). 

• D III113 (sđd, tr. 113A: Kỉnh Tự Hoan Hỷ; LDB p. 424: Se- 
rene Paith). 

• D I 71 (TBK ỉ, tr. 71: Kỉnh Sa Môn Quả; LDB p. 100: The 
Pruits of Homeless Life). 

112. Ví dụởD II 313; so thêm với bình luận ở Vism 163; Guenther 
1991: p.l24; và Gunaratana 1996: p.92. 

• D II 313 (TBK 3, tr. 314: Kinh Đại Niệm Xứ; LDB p.349: 
Mahãsatipatthãna Sutta 22). 

• Vism 163 (POPp. 159: chương Kasina Đất, đoạn 177): vị tỳ 
khưu không bị cuốn hút vào hạnh phúc không gì bằng (sukha) 
vì thích nó và vị ẩy có chảnh niệm với quản niệm được thiết 
lập đê ngăn không cho hạnh phúc sanh khởi, và vị ây cảm 
nghiệm bằng thân tâm thức hạnh phúc không bị ô nhiễm được 
các bậc thánh yêu quý và trau dồi. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


111 


Sự khác biệt hiển nhiên về nhiều trường hợp xảy ra 
này chứng tỏ rằng sự tổng hợp quán niệm với hiểu 
biết rõ ràng tường tận thường được dùng theo cách 
chung để chỉ cho ý thức nhận biết rõ ràng và trí (nãna), 
không bị giới hạn trong cách sử dụng cá biệt nào như 
hiểu biết rõ ràng tường tận các động tác của thân 
trong hệ thống tu học tiệm tiến hay trong mạch văn 
satipatíhãna về quán thân. 

Theo “định nghĩa”, sự phối hợp giữa quán niệm với 
hiểu biết rõ ràng tường tận là đòi hỏi cần thiết cho 
tất cả các quán satipaịthãna, chỉ rõ nhu cầu tổng 
hợp quan sát các hiện tượng có chánh niệm bằng 
cách duyệt xét các dữ kiện được quan sát. Như vậy 
động từ “biết rõ ràng tường tận” có thể được coi là 
đại diện cho khía cạnh làm “sáng tỏ” và “chứng ngộ” 
của quán. Hiểu theo cách này, trí hiểu biết rõ ràng 
tường tận có nhiệm vụ xem xét các dữ kiện thu thập 
bằng quan sát có quán niệm, và do đó đưa tới sự 
sanh khởi của tuệ.^^^ 


• Guenther 1991 p.l24 (PPA): Chức năng khác nữa của ‘chảnh 
niệm ’ và ‘hiêu bỉêt rõ ràng tường tận ’ là ngăn không đê cho 
người hành thiền đã lên đến giai đoạn này trở lại xúc cảm 
ngây ngất (pĩti, hỉ; Sanskrit: prĩti) và không chổng đỡ nôi 
trạng thái hạnh phúc không gì bằng (sukha, lạc), nếu lấy đó 
làm cứu cánh, sẽ không những đình chỉ sự tiến xa hơn nữa 
mà còn làm sai lạc mục đích hành thiên, đỏ là, đê chứng ngộ. 

113. Sự tác dụng lẫn nhau giữa sati và tuệ đuợc mô tả ở Ps I 243, theo 
đó, tuệ quán chiếu những gì trở thành đối tuợng của nhận biết. So 
thêm với Vibh-a 311, phân biệt sati với tuệ và không tuệ, đã chỉ 
cho thấy rằng tuệ không phải là kết quả tự động nhờ có mặt satỉ, 
nhung cần đuợc chú ý trau dồi. về sự quan trọng của tổng hợp sati 
với sampajahha so với Chah 1996: p.6 và Mahasi 1981: p.94. 




112 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Như vậy, những phẩm tính của trí biết rõ ràng tường 
tận và quán niệm này nhắc nhở hành giả tu tập “biết” 
và “thấy” thực tại đúng như thật (yathãbhũtanãna- 
dassana). Theo Đức Phật, cả “biết” và “thấy” đều là 
những điều kiện cần thiết để thực chứng Nibbãna.^^'^ 
Có thể không có gì là quá cường điệu khi liên kết sự 
phát triển của trí (nãna) với phẩm tính của hiểu biết rõ 
ràng tường tận (sampajãna), và khía cạnh của “thấy” 
(dassana) với hoạt động quan sát được quán niệm 
(sati) đại diện đi kèm. 

Còn nhiều điều cần để nói về phẩm tính của trí biết 
rõ ràng tường tận.Tuy nhiên, để làm được thế, một 
vài vấn đề bổ sung phải được đề cập tới, chẳng hạn 
như xem xét chi tiết ý nghĩa của sati tôi sẽ bàn trong 
chương III. 


- 0 - 


114. s III 152 và sv 434. 

• s III 152 (BKTƯ3, tr. 272: Cản Bủa hay Chiếc Thuyền; CDB 
I, p. 959f.: The Adze Handle (or The Shỉp). 

Đọc thêm ANIV125-27. (BKTC 3, tr. 454: Sự Tu Tập; NDB 
p. 1088-9: Development). 

• s V 434 (BKTƯ5, tr. 631: Đoạn Tận Các Lậu Hoặc; CDBII 
p. 1855: The Destruction of the Taints). 

So VỚỈBKTƯ2 tr. 58-62: Duyên; CDBII 29,24-25 p. 553-6: 
The Proximate Cause). 

115. Tôi sẽ xét đến sampạịanna một lần nữa khi bàn về niệm thầm 
trong tâm tr. 286 và khi tìm hiếu thêm về hiếu biết rõ ràng tuờng 
tận các động tác của thân nhu là một trong các quán tuởng về 
thân tr. 355. 




III. SATI 

Trong chương này, tôi tiếp tục tìm hiểu phần “định 
nghĩa” của Satipaịịhãna Sutta. Phẩm tính thứ ba được 
đề cập trong phần “định nghĩa” như là phương cách 
cung cấp các tin tức cần thiết về sati, tôi sẽ xét qua 
khảo hướng chung về trí trong Đạo Phật thuở ban sơ. 
Để thẩm định sati như là một phẩm tính thuộc tâm, 
công việc chính của chương này, tôi tiếp tục thăm dò 
các đặc tính điển hình từ nhiều khía cạnh khác nhau 
và so sánh sự tương phản của nó với định (samadhi). 

III.1. KHẢO HƯỚNG PHẬT GIÁO THUỞ BAN sơ 
VÈ TRÍ 

Bối cảnh triết học của Ấn Độ cổ chịu ảnh hưởng của 
ba phương cách chính để tiếp nhận được trí.^^® Người 

116. Dựa theo layatilleke 1980: p.63 

Vào thời hậu Upanisad, có ba phái chính trong truyền thống 
Vệ đà: (1) Có những Bà la môn chính thống tin vào mặc khải 
siêu nhiên của Vệ đà và chủ trưong Vệ đà là nguồn tối thượng 
của tất cả các tri. (2) Có những nhà siêu hình học thời Upan- 
isad ban sơ chủ trương trí cao nhất sẵn có cho những ai muốn 
đạt được bằng cách tranh luận và suy đoán vu vơ (đoán mò, hí 
luận) dựa trên niềm tin hay chấp thuận tiền đề mà họ tin tưởng, 
vì theo truyền thống chúng được chấp thuận mà không thắc mắc 
hay có những nền tảng lý luận hay thực nghiệm đế tin các tiền đề 
này. (3) Cỏ những người trầm tư mặc tưởng tin rằng tri tuệ cao 



114 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Bà la môn (Brahmins) phần lớn dựa vào lời dạy từ 
xưa, truyền bằng miệng là những nguồn có thẩm 
quyền của trí; trong khi ở Upanisads người ta thấy 
lý luận triết học được dùng làm phương tiện quan 
trọng để tu tập trí. Thêm vào hai cách này, một số 
lượng đáng kể các đạo sĩ lang thang và những người 
tu thiền vào thời đó cho rằng khả năng ngoại cảm 
và hiểu biết do trực giác đạt được nhờ kinh nghiệm 
thiền quán là phương tiện quan trọng để tiếp nhận 
trí. Ba phương cách này có thể được tóm tắt như 
sau: truyền khẩu, luận lý, và trí chứng biết trực tiếp 
(abhinnã, thắng trí). 

Khi được hỏi về lập trường nhận thức luận của mình, 
Đức Phật tự đặt mình vào loại thứ ba, đó là trong số 
những người nhấn mạnh đến sự tu tập phát triển trí 
có được nhờ thể nghiệm cá nhân (hiện tại thông trí) 

nhất thuộc về cá nhân, thuộc về trực giác và có thế có được bang 
ngoại cảm, đạt được một phần do thực hành một phương pháp, 
dù nói cho cùng phụ thuộc vào ý của ãtman* (linh hồn, tiếu ngã) 
hay lảvara (đại ngã, thượng đế). Mỗi loại trí này được tin là đưa 
đến cứu rỗi... cứu rỗi được coi là có thế được bằng niềm tin siêu 
hình, dựa vào kinh điên và tri trực giác, ơ Sn 839, Đức Phật nói 
là không có cứu rỗi nhờ niềm tin siêu hình, mặc khải hay trực 
giác (na ditthiyã, na sutiyã, na hãnena... visuddhim ãha). Vì thế, 
khi nói câu này, có lẽ Đức Phật muốn đề cập đến học thuyết của 
ba nhóm trên. So với Sn 1078, Đức Phật nói rằng ‘“Người trí 
vẹn toàn (đại giác) ” không nói mình là bậc tri trong cõi đời này 
nhờ niêm tin vào siêu hình, nhờ học hỏi kinh điên và nhờ tri trực 
giác. Ta gọi bậc trí là người du hành không trú xứ, không dinh 
mắc, không khố đau, không ham muốn (na ditthiyã, na sutiyã, 
na nãnena, muni... kusilã vadanti) ’. 

Trích EBTK, tr. 63. 

Sn 839, Sn 1078: KTiB 1, KT, tr. 718, 795. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


115 


và nhờ chứng biết trực tiếp (cứu cánh bỉ ngạn nhờ 
thông trí).^^^ Tuy Ngài không hoàn toàn bác bỏ khẩu 
truyền hay luận lý là cách thức để tiếp nhận trí, Ngài 
đã biết sâu sắc nhược điểm của những khảo hướng 
này. Nhược điểm của khẩu truyền là điều gì dựa vào 
trí nhớ có thể bị nhớ sai. Hơn nữa, ngay cái điều được 
nhớ kỹ có thể sai và dẫn đến ngộ nhận. Tương tự như 
thế, luận lý nghe rất lôi cuốn thuyết phục có thể sai lạc 
và dẫn đến ngộ nhận nếu dựa trên giả thuyết sai. Mặt 
khác, điều gì không được nhớ kỹ hay cái gì trông có 
vẻ không được lý luận hoàn toàn chặt chẽ có thể hoá 
ra lại đúng.''^^ 

Các dè dặt tương tự về chứng biết trực tiếp đạt được 
do tu thiền vẫn đúng. Thực ra, theo phân tích sâu sắc 
của Đức Phật trong Brahniajãla Sutta (Kinh Phạm 
Võng), chỉ dựa vào trí ngoại cảm trực tiếp không thôi 
đã tạo ra một số lượng đáng kể các quan điểm sai lầm 
trong các hành giả đương thời.^^^ Đức Phật đã có lần 

117. M II 211 (KTB 2, tr. 820: Kinh Sangãrava; MLDB, p. 820: 
Sangãrava Sutta). 

118. MI520 vàMII 171. 

•MI 520 (KTB 2 tr. 390: Kinh Sandaka; MLDBp. 624: Sanda- 
ka Sutta); 

• M II 171 (KTB 2 tr. 727: Kỉnh Cankĩ; MLDBp. 780: Cankĩ 
Sutta). 

119. Kết quả khảo sát về 62 nền tảng tạo ra quan điểm trình bày trong 
kinh Brahmạịãla (D I 12-39) cho thấy rằng kinh nghiệm thiền 
quán “trực tiếp” là nguyên nhân đuợc dùng nhiều nhất đế tạo 
quan điếm, trong khi đó, đoán mò (hí luận) chỉ giữ vai trò thứ 
yếu: 49 quan điếm duờng nhu hoàn toàn hay ít nhất một phần 
nào đó dựa trên kinh nghiệm thiền quán [quan điểm số 1-3, 5-6, 




116 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


dùng tỉ dụ để tỏ rõ tai hại của việc hoàn toàn dựa trên 
kinh nghiệm trực tiếp của riêng mình. Trong tỉ dụ này, 
một ông vua cho nhiều người mù sờ voi ở nhiều chỗ 
khác nhau.■'2° Khi được hỏi về bản chất của con voi 
này, mỗi người mù đưa ra giải thích hoàn toàn khác 
nhau như là lời miêu tả đúng và chính xác duy nhất về 
con voi. Cho dù điều các người mù kinh nghiệm được 

9-11, 17, 19-22, 23-5, 27, 29-41, 43-9, 51-7, 59-62]; so với 13 
quan điểm dựa trên thuần lý luận [quan điểm số 4, 8, 12-16, 18, 
26, 28, 42, 50, 58] (mối liên hệ hỗ tuơng này đuợc tạo nên nhờ 
chú giải hỗ trợ). So thêm với Bodhi, AENV p. 6. 

• D I 12-39 (TBK 1, tr. 12-40: Kinh Phạm Võng; LDB, p. 73- 
87: Brahmajãla Sutta, What The Teaching Is Not). 

• Bodhi, AENV p. 6: 

“ Câu hỏi có thê đặt ra là tại sao Đức Phật quan tâm đên việc 
chấm dứt khuynh hướng đoán mò? Câu trả lời tìm thấy trong 
nhiều kinh cho thấy Đức Phật nói chi tiết những bất hạnh do 
buông mình vào quan diêm dựa trên suy đoán vu vơ đưa tới. 
Các quan diêm phát xuât từ vô minh và mù quáng hơn là từ 
tri, liên quan đến việc giải thích sai kinh nghiệm bắt nguồn 
từ ngộ nhận chủ quan về dữ kiện kinh nghiệm được. Họ tuyên 
bố một phần của sự thực là chân lý trọn vẹn, như người mù 
sờ voi... Quan điếm dẫn đến kiêu mạn, đến tự tán dương mình 
và hạ thấp ai có quan điếm khác. Chúng khiến cho ôm chặt 
giáo điều, coi quan điếm của mình là đúng, của kẻ khác thì 
sai. Khác biệt vê quan diêm là căn nguyên cho cãi cọ và tranh 
biện, không chỉ giữa những nhà tư tưởng mà còn giữa các 
quốc gia. Cuối cùng, bám chặt lấy quan diêm khiến cho chu 
trình luân hồi tiếp tục lãn tới trước bằng cách cản trở không 
chấp nhận chánh kiến dẫn đến chấm dứt luân hồi, bằng cách 
quy định điều kiện thuận tiện tích lũy nghiệp đế tiếp tục hiện 
hữu. Đây là nguy hiêm được đề cập cuối cùng, được đặc biệt 
nhấn mạnh trong Brahmajãla Sutta. ” 

Lược trích AENV, tr. 6. 


120. Ud 68 (KTiB 1, PTT, tr. 241: (Ud 66); Ud, p. 131: Outlooks (1)). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


117 


đúng theo thực nghiệm, nhưng kinh nghiệm riêng của 
họ chỉ hé mở được một phần nào hiểu biết trọn vẹn 
về hiện tượng. Lỗi của mỗi người mù là kết luận rằng 
trí hiểu biết trực tiếp của riêng mình có được nhờ kinh 
nghiệm cá nhân là chân lý duy nhất, nên bất cứ ai 
không đồng ý, người ấy phải sai thôi.''^^ 

Tỉ dụ này cho thấy rằng, ngay đến kinh nghiệm trực 
tiếp cá nhân vén mở chỉ một phần nào hiểu biết trọn 
vẹn về hiện tượng thôi và vì thế không nên bị nắm 
chặt một cách giáo điều như là nền tảng tuyệt đối 
của trí. Nói rõ hơn, giá trị của kinh nghiệm trực tiếp 
không đòi hỏi phải bác bỏ trọn vẹn khẩu truyền và 
luận lý là những nguồn tri thức phụ thuộc. Tuy nhiên, 
kinh nghiệm trực tiếp đã tạo thành dụng cụ cho nhận 
thức luận trong Đạo Phật thuở ban sơ. Theo một 
đoạn trong SaỊãyatana Samyutta, đặc biệt là sự tu 
tập satipaịịhãna có thể đưa đến kinh nghiệm trực tiếp 
về các hiện tượng không bị bóp méo, đúng như thực, 
không lệ thuộc đến khẩu truyền và luận lý.Như vậy, 

121. Ud 67; so thêm với D II 282. Một minh họa khác về kết luận sai 
được tìm thấy ở M III 210, đưa đến một số giả định sai lạc về sự 
vận hành của nghiệp (PãỊi: kamma; Sanskrit: karma). 

• Ud 67 (KTiB ỉ, PTT, tr.239: (Ud 66); Ud, p. 128: óutìooks (ỉ)). 

• D II 282 (TBK 3: tr. 282 Kỉnh Để Thích Sở vẩn; LDBp. 330: 

Sakkapanha Sutta). 

• M III 210 (KTB 3, tr. 488-9: Kỉnh Đại Nghiệp Phân Biệt; 

MLDBp.l060f.: The Greater Exposition of Action). 

122. ở s IV 139, Đức Phật đề nghị quán tâm liên quan với kinh 
nghiệm giác quan là phương pháp đạt được trí cuối cùng (thắng 
trí) không lệ thuộc vào tín, sở thích cá nhân, khấu truyền, lý luận 
và chấp nhận một quan điếm nào. 

s IV 139 (BKTƯ4, tr. 231, đ. 7: Có Pháp Môn Nào?; CDBII, p. 




118 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hiển nhiên satipaịịhãna là dụng cụ thực nghiệm quan 
trọng nhất của học thuyết về trí có kết quả thực tiễn 
trong Đạo Phật thuở ban sơ. 

Áp dụng lập trường nhận thức luận của Đạo Phật 
thuở ban sơ vào việc thực hành thật sự, khẩu truyền 
và luận lý, ở chừng mực nào đó, theo nghĩa trí và 
quán tưởng về Dhamma (Giáo Pháp), tạo nên những 
điều kiện hỗ trự cho kinh nghiệm trực tiếp về thực tại 
do tu tập satipaịịhãna.^^^ 

III.2. SATI 

Danh từ sati có liên quan đến động từ sarati, nhớ.''^'^ 

1215: Is There a Method?). 

123. Điều này gợi nhớ lại sự khác biệt giữa ba tuệ dựa trên quán 
tuởng, dựa trên học hỏi và dựa trên tu tập tâm thức (chỉ có kinh 
D III 219 trình bày ba phần này). 

D III 219 (TBK 4, tr. 220, đ. XLIII: Kinh Phúng Tụng; LDB, p. 
486, pa. 43: The Chanting Together). 

124. So với Bhikkhu Bodhi 1993: p.86; Gethin 1992: p.36; Guenther 
1991: p.67; và Nãụamoli 1995: p.ll88 n.l36. Danh từ Sanskrit 
tuơng đuơng với sati là smrtỉ, cũng hàm ý ký ức và ghi nhớ 
trong lòng, so với Monier-Williams 1995: p.l271; và C.A.P. 
Rhys Davids 1978: p.80. 

• Bhikkhu Bodhi 1993: p.86 

“ Chữ sati rút ra từ chữ gốc có nghĩa là ‘nhớ’, nhưng khi là 
một yếu tố của tâm (tâm sở), sati có nghĩa là sự có mặt của 
tâm, chú ỷ đến giây phút hiện tại hơn là khả năng nhớ về quá 
khứ. Nó có đặc tinh không lắc lư, đó là không trôi đi* * khỏi 
đối tượng. Chức năng của nó là không mơ hồ hay không 
quên. Nó được biêu hiện là bảo vệ, hay là trạng thái giáp mặt 
với lãnh vực đối tượng. Nguyên nhân gần là nhận thức mạnh 
mẽ (thĩrasaũhã) hay bốn nền tảng của quán niệm. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


119 


* “Apilãpana (không nối lên), còn được dịch là không lắc lư, 
không chao động. Các luận sư giải thích là sati giữ cho tâm 
vững vàng như tảng đá, thay vì đế nó lềnh bềnh như trái bí 
đao trôi nổi trên dòng nước.” (Đọc CMA, ct. 18, tr. 371). 

Trích CMA, tr. 86. Đọc thêm ct 209 sách này. 

• Guenther 1991: p.67 

“ Sati có hai ỷ. Một là hồi tưởng, chỉ về quá khứ; hai là xem 
xét kỹ (thấm tra). Dĩ nhiên, xem xét kỹ tự nó không phải là 
tri nhớ, nó chỉ miêu tả đặc tinh hiên bày của đôi tượng. Đặc 
tinh xem xét kỹ này được nói đến trong tất cả các kinh. Vì sati 
không phải là đuôi bãt vô hiệu kỷ ức chớp nhoáng thoáng 
qua và do đó bỏ qua giây phút hiện tại, nhưng với chức năng 
này, ta cố gắng duy trì tình trạng nhận thức càng on định 
càng tốt đê hiêu rõ thêm về đối tượng. Nhờ sati, ta ghi nhớ 
đối tượng hay chỉ là hồi tưởng về đối tượng - đây là quán 
niệm. Bằng cách vượt qua ký ức lẫn lộn, sati là khả năng gây 
ảnh hưởng theo nghĩa im thắng. Nó thi hành chức năng của 
nó bằng đặc tính ‘có mặt’, như vậy, sati là khả năng gây ảnh 
hưởng theo nghĩa kiêm soát, do đó, nó là khả năng gây ảnh 
hưởng của quán niệm. Đặc tinh của nó là không đê trôi đi 
và tiếp nhận. Không đê trôi đi các trạng thái thiện như: bốn 
thiết lập quán niệm, bốn nỗ lực, bốn năng lực thần thông, 
năm khả năng gây ảnh hưởng, năm lực, bay yếu tố tạo thành 
chứng ngộ, tám Thánh đạo, định và tuệ, tri trực chứng, giải 
thoát, những trạng thái siêu thế. Tiếp nhận trạng thái thiện, 
loại trừ trạng thái bất thiện... ”. 

Tổng hợp Ex I, II tr. 159-60 và PPA, tr. 67. 

• Nãnamoli 1995: p.ll88 n.l36. 

Chữ satipatthãna là một danh từ kép. Phần đầu, sati, 
nguyên nghĩa là ‘tri nhớ’, nhưng theo đạo Phật, cách dùng 
chữ PãỊi này thường xuyên mang ý nghĩa chú ý đến giây 
phút hiện tại nhiều lắm - do vậy, tạm thời dịch là ỷ thức 
rõ rệt giây phút hiện tại (quán niệm). Phần sau được giải 
thích theo hai cách: hoặc là hình thức rút gọn của upatthã- 
na, nghĩa là ‘thành lập ’, ‘thiết lập ’- hay là patthãna, ở đây 
nói về quán niệm, nghĩa là ‘lãnh vực’hay ‘nền tảng’. Như 
vậy bốn satipatthãnas có thê được hiếu là bốn cách thiết 




120 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Sati theo nghĩa “nhớ” ta gặp nhiều lần trong kinh,^^^ 
và cũng trong những định nghĩa tiêu chuẩn về sati 
được nêu trong Abhidhamma và trong chú giải.''^® 


lập quán niệm, hay bốn lãnh vực đối tượng của quán niệm. 
Nghĩa đầu có lẽ đúng theo nguyên ngữ (được xác nhận bằng 
tiếng Sanskrit tương đương smrtyupasthãna, tuy các luận sư 
chấp nhận cả hai lối giài thích này, nhưng có vẻ chuộng loi 
giài thích thứ hai hơn. ” 

Trích MLDB, ct. ỉ36, tr. 1188. 

125. Đó là sati pamutthã ở M I 329 có nghĩa là “không nhớ được, 

quên lãng”, hay ở D I 180 là “nhớ”; so với AIV 192 dùng thuật 

ngữ asati đế tả một vị tỳ khưu khi bị khiển trách vì phạm lỗi tự 

miễn thứ cho mình, giả bộ quên. 

•MI 329 (BKT1, tr. 719: Kinh Phạm Thiên cầu Thỉnh; MLDB 
p. 427: The Invitation of a Brahmã). 

• D1180 (TBK1, tr. 180: Kỉnh Potthapãda; LDBp. 160: States 
of Consciousness). 

• A IV 192 (BKTC 3 tr. 549: Ngựa Chưa Điều Phục; NDB p. 
1138: Wild Colts). 

126. So với Dhs 11; Vibh 250; Pp 25; As 121; Mil 77 và Vism 162. 

• Dhs 11 (PTu, tr. 27: Pháp Thiện mục (29); BPE, p. 14, mục 
14: Good States of Consciousness); 

• Vibh 250 (PT, tr. 374: Phân Tích dhãna, đ. 524; BA, p. 326, 
đ. 524: Analysis ofJhãna) 

• Pp 25 

“ Quán niệm là nhớ lại, hồi tưởng, giữ lại, không quên, kỷ 
ức không lộn xộn, quán niệm, khả năng gây ảnh hưởng được 
gọi là quán niệm, lực được gọi là quán niệm, và quán niệm 
hoàn toàn - đây được nói là quán niệm. Người có được quán 
niệm như vậy được gọi là người tỉnh thức. ” 

Trích HT tr. 36, đ. 18. So với CN &NCĐ, tr. 41, đ. (75). 

• As 121 “Sati - nhờ nó họ nhớ đến đối tượng, hay ta nhớ đến 
đối tượng, hay chỉ nhớ đến đối tượng - đó là chánh niệm ”. 
(Ex I,II, p. 159: Of Moral Consciousness Experience in the 
Worlds of Sense). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


121 


Khía cạnh hồi tưởng được đệ tử danh tiếng nhất về 
sati của Đức Phật là Ănanda hóa thân. Ănanda được 
tin tưởng là có kỳ công gần như tuyệt vời nhớ lại tất 
cả các bài kinh đã được Đức Phật thuyết.^2^ 

• Mil 77 (MTVĐ, tr. 214: Trí Nhớ; QKM l p. 120ff: Memory). 

• Vism 162 (PP, p. 158: The Earth Kasina, đ. 172). 

\21. Vin II 287 tường thuật là Ẫnanda nhớ lại và đọc tụng kinh điển 
được Đức Phật nói trong kỳ kết tập lần thứ nhất. Cho dù trường 
hợp kết tập lần thứ nhất này có ăn khớp với sự thực lịch sử hay 
không, sự kiện Vinaya cho việc tụng lại kinh điến là của Ãnanda 
phải phản ảnh sức nhớ phi thường của Ẫnanda (chính bản thân 
Ngài đề cập tới kh ả năng của mình này ở Th 1024). Sự nối danh 
của Ẫnanda về satỉ trở thành mục tiêu để Đức Phật ca ngợi ở AI 
24. Tuy nhiên, theo Vin I 298, Ngài Ẫnanda cũng sai sót nhỏ về 
satỉ, có lần Ngài bắt đầu đi khất thực, so ý không đắp đủ ba y. 

• Vin II 287 Ví dụ: Ngài Kassapa hỏi Ngài Ẫnanda: 

o Thưa tôn giả Ẫnanda, kinh Brahmajãla được thuyết ở 
đâu? 

o Thưa Ngài, trong nhà nghỉ hoàng gia ở Ambalatthikã, 
giữa Rãjagaha và Nãlandã. ” 
o Ngài thuyết cho ai? 

o Cho du sĩSuppiya và thanh niên Bà la môn Brahmadatta. ” 
o Tôn giả Ãnanda, kinh Sãmahnaphala được thuyết ở đâu? 
o Thưa Ngài, ở Rặịagaha, trong vườn xoài của dĩvaka. 
o Ngài thuyết cho ai? 

o Cho Ạịãtasattu, con của mệnh phụ Videha. 

Trích BD 5, tr. 398. 

• Th 1024 (TiBK II, TLTK, tr. 244, kệ 1025: Ẫnanda; EVI, p. 
103, kệ 1024). 

• A I 24 (BKTC 1, tr. 52, đ.2: Các Vị Tỷ Kheo; NDB, p. 110 
(220): Eoremost). 

• Vin I 298 Các tỳ khưu hỏi Ngài Ẫnanda như sau: 

“Không phải Đức Thế Tôn đã ra điều luật tỳ khim không 
được vào làng với thượng và nội y thôi sao? Tôn giả 
Ẫnanda, tại sao tôn giả vào làng chỉ mặc y trên và y trong 
thôi (không khoácy ngoài)? ” 




122 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Nghĩa của sati là trí nhớ trở nên đặc biệt nổi bật 
với tưởng niệm {anussati, tùy niệm). Kinh thường 
liệt kê một bộ sáu tưởng niệm: tưởng niệm về Đức 
Phật, về Dhamma (Giáo Pháp), về Sahgha (Thánh 
Tăng), về giới, về bố thí rộng rãi (cãga), về chư 
Thiên (devas).^^^ Một loại tưởng niệm khác thường 
gặp trong mạch văn nói về các “trí siêu việt hơn” đạt 
được nhờ an trú trong định, là loại tưởng nhớ lại kiếp 
quá khứ (pubbenivãsãnussati). Nói về các điều này, 
chính nhờ sati thi hành chức năng tưởng niệm. 

Đúng vậy, Đức Thể Tôn đã ra điều luật tỳ khưu không được 
vào làng với y trên và y trong, nhưng tôi đã vào làng sơ ý, 
thiếu quản niệm. 

Đức Thế Tôn sau đó nêu ra 5 lý do không khoác y ngoài: 
bịnh, an cư kiết hạ, băng qua sông, chỗ ở có then cài, hay y 
kathịna đã được làm ra. 

Trích BD 4, tr. 426. 

128. Ví dụ ở A III 284. về sáu tưởng niệm so với Vism 197-228; và 
Devendra 1985: pp.25-45. 

• A III 284 (BKTC 2, tr. 15: Tùy Niệm Xứ; NDB p. 862: Sub- 
jects of Recollections). 

• Vism 197-228 (CĐTL, POP, Ch. VII, tr. 191-224: Six Recol- 
lections). 

129. A II 183 chỉ cho thấy rằng tưởng nhớ về kiếp quá khứ được 
thực hiện nhờ^ah. Tưong tự như thế AV 336 nói về việc hướng 
sati đến Đức Phật để tưởng niệm đến các ân đức của Ngài. Nid 
II 262 cho biết tất cả các tưởng niệm đều là những hoạt động 
của sati. Vism 197 kết luận: “chính nhờ sati nên người ta mới 
nhớ được”. 

• A II 183 (BKTC 2, tr. 167-8: Chứng Ngộ; NDB, p. 559: Re- 
alừation). 

• A V 336 (BKTC 4, tr. 674: Nandiya; NDBp. 1569: Nandiya). 

• Vism 197 (Con Đường Thanh Lọc, POP tr. 191: chương VII: 
Six Recollections, đoạn ỉ). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


123 


Chức năng tưởng niệm này của sati còn có thể đưa 
đến giác ngộ, Therigãthã có ghi lại trường hợp một 
tỳ khưu chứng ngộ dựa trên sự tưởng niệm phẩm 
hạnh của Đức Phạt.^^° 


Nghĩa của sati là trí nhớ cũng xuất hiện trong định 
nghĩa chính thức của các kinh, nghĩa này liên kết sati 
với khả năng gợi nhớ lại điều đã làm hay đã nói trước 
đó đã lâu/^^ Tuy nhiên, xem xét kỹ lưỡng hơn định 
nghĩa này cho thấy rằng sati không được thực sự định 
nghĩa là trí nhớ, nhưng như là cái gì làm thuận tiện và 
giúp phương tiện để dễ nhớ. Điều mà định nghĩa này 
về sati chỉ thẳng tới là nếu sati có mặt, trí nhớ sẽ có 
thể vận hành tốt đẹp.^^^ 


130. Th 217-8 (TỈBKII, tr. 113: Sandhita). Th-a II 82 giải thích là dựa 
vào việc tưởng niệm Đức Phật, vị tỳ khưu này phát ữiển an định 
thâm sâu đã cho phép tỳ khưu ấy nhớ lại chư Phật quá khứ, kết quả 
là vị này cũng nhận ra rằng ngay đến chư Phật cũng vô thường. 
Điều này khiến cho vị tỳ khưu được chứng ngộ. 

131. Ví dụ: MI 356 (KTB 2, tr. 44: Kỉnh Hữu Học; MLDB, p. 462-3: 
The Disciple of Higher Training). 

132. Như vậy, đoạn kinh ở M I 356 có thể được dịch là: “vị tỳ khưu 
có quán niệm, được trang bị bằng quán niệm phân biệt cao nhất 
(đế) những điều đã nói hay làm trước đó từ lâu được gợi lên và 
nhớ \ại." Nãnamolỉ 1995: p. 1252 n.560, giải thích: “sự chú ý sâu 
xa đến hiện tại tạo thành nền tảng cho trí nhớ chính xác về quá 
khứ.” Nãnananda 1984: p.28 chỉ rõ: “quán niệm và trí nhớ... sự 
sâu sắc của cái này dẫn đến sự rõ ràng sáng tỏ của cái kia.” 

• MI 356 (BKTÌ tr. 44: Kỉnh Hữu Học; MLDB, p. 463, pa. 16: 
The Disciple in Higher Training). 

* Nãnananda 1984: p.28: 

“ Có thế hiêu được sự nhận biết rõ rệt về mối liên hệ tuyệt 
đối cần thiết giữa quán niệm và trí nhớ này, vì sự sâu sắc 




124 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Hiểu sati theo cách này sẽ dễ liên tưởng nó với mạch 
văn trong satipaịỊhãna, mạch văn ấy không quan tâm 
tới việc nhớ lại các biến cố trong quá khứ nhưng có 
nhiệm vụ biết rõ giây phút hiện tại Trong mạch văn 

của cái này dẫn đến sự rõ ràng sáng tỏ của cái kia... Các 
vị đệ tử thánh thiện có thê phát huy khả năng nhớ của mình 
tới mức các Ngài có thê nhớ đại cương và nhớ chi tiêt, nhớ 
lại các kinh nghiệm trong các kiếp quá khứ (sãkãram sau- 
ddesampubbenivãsam anussarati)* *. Bằng cách nhiệt tâm tu 
tập quán niệm, điều vị tỳ khim nhắm đến chính là làm chủ 
tiến trình của dòng tư tưởng: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
này được gọi là vasĩ vitakkapariyãyapathesu (người làm chủ 
tiến trình tư tưởng, an trú trong đọa tầm pháp môn), và 
bất cứ ý tưởng nào muốn nghĩ tới, vị ấy nghĩ về nó; bất cứ ỷ 
tưởng nào không muốn nghĩ tới, vị ấy không nghĩ về nó. Vị 
ấy đã cắt đứt khao khát (acchechi tanham, đoạn trừ khát ái), 
đã cởi bỏ trói buộc (vivattayi samyojanam, giải thoát kiết 
sử) và nhờ hiêu trọn vẹn ngã mạn (sammã mãnãbhisamayã, 
khéo chinh phục kiêu mạn), vị ẩy đã chấm dứt khô đau 

* D 181: (TBK 1, tr. 80, đ.93: Kinh Sa Môn Quả; LDB, p. 
106, pa. 93: The Pruits of Homeless Life). 

MI 122: (KTB 1, tr. 275: Kinh An Trú Tầm; MLDB, p. 
213-14: The Removal of Dỉstracting Thoughts). ” 

Trích IS, p. 28. 

133. Nãnaponika 1992: p.9; Nãnavĩra 1987: p. 382; và T.w. Rhys 
Davids 1966: vol. II, p.322. Griffith 1992: p.lll giải thích: “ng¬ 
hĩa căn bản của smrti (tiếng Sanskrit; PãỊi tương đương là sati) 
và những chữ rút từ chữ này trong kinh điến Phật giáo có liên 
quan đến quan sát và chú ý, chứ không phải với quán niệm nhận 
biết về những đối tuợng quá khứ.” 

• Nãnaponika 1992: p.9 

Trong danh từ kép satị-patthãna, phần thứ nhất sati có 
nghĩa là nhớ. Theo cách dùng của đạo Phật, đặc biệt là kinh 
điên Pãịi, đôi khi sati được giữ lại ý nghĩa nhớ lại sự kiện 
quá khứ. Trong hầu hết các trường hợp, sati đề cập đến giây 
phút hiện tại, và là thuật ngữ chung đê chỉ cho sự ‘chú ý, 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


125 


(tác ỷ) ’hay ‘ỷ thức rõ rệt (niệm) Nhưng theo học thuyết nhà 
Phật, sati thường giới hạn trong sự chú ý đến cái gì thiện, 
khéo léo hay chân chánh (kusala). Ta nên chú ý rằng, chúng 
tôi đã giữ lại lời dịch ‘quán niệm ’ đê dùng sau này. Theo 
nghĩa này, Sati là nhánh thứ bảy của Tám Thánh Đạo, dưới 
cái tên Sammã-sati (Chánh Niệm) được giải thích là bốn Nen 
Tảng của Quán Niệm. Phần thứ hai của danh từ kép này, 
patthãna, thay mặt cho upatthãna, nghĩa đen ‘đặt gần (tâm 
của mình) ’, đó là duy trì sự hiện diện, tiếp tục ỷ thức rõ rệt, 
thiết lập. Trong nhiều cơ cấu vãn phạm khác nhau, câu này 
được dùng đến có liên quan đến sati, satim upatthapetvã, 
trong kinh này, nghĩa đen là ‘sau khi đã duy trì sự hiện diện 
quán niệm của mình ’. Thêm vào đó, bản Sanskrit cô viêt là 
Smrt-upasthãna-sũtra. Theo giải thích đó, bài kinh này có 
thê dịch là ‘Sự Hiện Hữu của Quán Niệm ’. 

Trong số các cách giải thích khác nhau này, Chú giải đề cập 
bốn đối tượng của quán niệm là bốn nơi chinh (padhãnam 
thãnam) hay bốn khu vực thích hợp (gocãra) cho Quán 
Niệm; điều này ngụ ý ta có thế dịch ‘Bốn Khu Vực Của Quán 
Niệm ’ hay ‘Bốn Nen Tảng Của Quán Niệm. 

Trích HBM, tr. 9. 

• Nãnavĩra 1987: p. 382 

“ Theo nghĩa lỏng lẻo, chắc chắn sati có thê được dịch là ‘trí 
nhớ’; nhưng tri nhớ thường là nhớ về quá khứ, còn trong tám 
chánh đạo, sati lại liên quan đến hiện tại nhiều hơn. ớ chừng 
mực nào đó, ta có thê nói nhớ vê hiện tại, dịch như vậy là 
đủ, nhưng nhớ về hiện tại - đó là khiến cho ta nghĩ đến hiện 
tại - dịch như vậy sẽ ít gây bối rối bằng ‘quán niệm ’. ớ s V 
225 (BKTƯ 5, tr. 351, đ. 4: Tin, Hay Ngôi Chợ), sati là nhớ 
về quả khứ; ở s IV 211 (BKTƯ 4, tr. 341, đ. 3tt: Tật Bệnh), 
sati là ý thức rõ rệt về giây phút hiện tại. ” 

Trích cp tr. 382. 

• T.w. Rhys Davids 1966: vol. II, p.322 

“ Trong Đạo Phật nguyên thủy, kinh Mahã Satipạtthãna có 
lẽ là kinh quan trọng nhất sau kinh nói về Đạo Lộ Bậc Thánh 
(Tám Thánh Đạo). Hai kinh này liên quan chặt chẽ với nhau. 
Giải thích về sati ở đây bao gồm luôn cả Tám Thánh Đạo, 




126 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


satipaịịhãna, chính vì sự có mặt của sati nên hành giả 
có thể nhớ điều nếu không sẽ rất dễ quên: giây phút 
hiện tại. 


và không có giải thích nào về Thánh Đạo được đầy đủ nếu 
không nói tới chánh niệm. Bất cứ ai sao lãng (thối thất) tu 
tập chánh niệm người ấy bỏ Thánh Đạo, bất cứ ai thực hành 
chánh niệm người ấy tìm thấy Đạo Lộ Bậc Thánh ấy. * Ke 
đó, trong một đoạn kinh, sự tu tập này được gọi là Đạo Lộ 
dẫn đến Trạng Thái Không Chịu Điều Kiện [asahkhata, (vô 
vi)]; đó là Quả Vị Arahant, Nirvana (PãỊi: Nibbãna) và là 
mục đích của Đạo Lộ Bậc Thánh. Theo nguyên ngữ, sati 
là tri nhớ. Nhưng khi Đạo Phật xuất hiện, một nghĩa mới đã 
được gán cho chữ này, nếu dịch là ‘tri nhớ’ cho kinh Mahã 
Satipạựhãna này là lối dịch không phù hợp và gây hiếu lầm 
nhiều nhất. Sati được chấp nhận là tri nhớ, hồi tưởng, khơi 
lại trong tâm, biết rõ về những sự kiện đã xảy ra nào đó. 
Trong những nghĩa này, nghĩa quan trọng nhất là vô thường 
(sự có mặt là kết quả của nguyên nhân và lại diệt đi) của tất 
cả hiện tượng thân tâm. Từ quan diêm đạo hạnh, kinh này 
bao gồm sự áp dụng ý thức rõ rệt được lập đi lập lại này vào 
mọi kinh nghiệm trong đời sống. ‘Vị tỳ khưu trau dồi những 
phắm hạnh phải được tu tập, chứ không trau dồi những 
phắm hạnh cần phải bỏ đi. Sự lập lại và duy trì (apilãpana 
và upaganhana, nhắc nhở và cầm nắm) này là dấu hiệu đặc 
biệt của Quán Niệm ’ ” 

Trích DBII, tr. 322. 
sv 179, 180, 294: (BKTƯ5, tr. 280, 282, 441: Thổi Thất, 
Tu Tập, Độc Cư; CDBII, p. 1656-57; 1750: Neglected, De- 
velopment, Alone (1) ). 

s IV 263 (BKTƯ4, tr. 568, đ. IX: Bổn Niệm Xứ; CDB II, 
p. 1375: Thefourestablishmentofmindfulness). 

QKM L p. 59 (MTVĐ, tr. 118: Hành Tướng Của Niệm; 
MQ L p. 50, pa. (xii) ). ơ đây, Horner dùng chữ trôi nôi như 
trong chú giải (xin đọc lại chú thích 124 của sách này). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


127 


Sati là ý thức nhận biết rõ rệt khoảnh khắc hiện tại 
được phản ảnh tương tự như những lời trình bày 
trong PaỊisambhidamagga (Đạo Vô Ngại Giải) và 
Visuddhimagga (Con Đường Thanh Lọc), theo đó 
phẩm tính đặc biệt của sati là “có mặt” (upaịịhãna), cho 
dù đó là một năng lực gây ảnh hưởng (indriya: căn), 
hay là một yếu tố để trở thành chứng ngộ (bojjhahga: 
giác chi), hay là một yếu tố của tám chánh đạo, hay 
đó là khoảnh khắc chứng ngộ.^^'^ 

Như vậy, quán niệm hiện đang có mặt (upaịỊhitasati) 
có thể được hiểu là gợi ý mạnh mẽ đến sự có mặt 
của tâm, tới mức nó trực tiếp đối nghịch với đãng trí 
(mutthassati); có sati, sự có mặt của tâm theo nghĩa 
người ta hoàn toàn tỉnh táo về giây phút hiện tại.''^^ 
Vì sự có mặt của tâm như vậy, bất cứ điều gì người 
ta làm hay nói đều được tâm hiểu biết rõ ràng tường 
tận, và như thế về sau có thể dễ nhớ lại/^® 

134. Patis I 16; Patis I 116; và Vism 510. 

• Patis 116 (ĐVNG, tr. 22: Luận Iđoạn 26; PODp. 18:para. 26) 

• Patis I 116 (sđd, tr. 130: Luận I đoạn 568: Trí về Sự Thực; 
PODp. 121: para. 568: Knowledge of the Actualities). 

• Vism 510 (POPp. 518: Chapter XVIpara. 83). 

135. So với s I 44, ở đoạn kinh này satỉ có liên hệ đến thức tỉnh. Ý 
nghĩa có liên quan ta gặp ở Vism 464, bàn về tưong quan của satỉ 
với nhận biết mạnh mẽ (thirasahhã: thừa mạnh, sahhã tưởng). 

• s 144 (BKTƯ1, tr.l02: Chóp; CDBIp. 137: SourceofLỉght). 

• Vism 464 (POPp. 467: The Aggregates Ch. XIVpara. 141). 

136. Truờng hợp ngược lại được ghi lại ở Vin II261, đoạn này ghi lại 
trường hợp một tỳ khim ni không thuộc được giới luật vì không 
có hay thiếu satỉ. 

Vin II 261 (BD 5, p. 362: Cullavagga X). Vị tỳ khưu ni này là đệ 
tử của ni sư Uppalavannã. 




128 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Sati không chỉ đòi hỏi sự lưu ý trọn vẹn khoảnh khắc 
cần được ghi nhớ mà còn gợi lại được khoảnh khắc 
này trong tâm về sau. Như vậy, “hồi tưởng lại” trở 
thành một thí dụ đặc biệt về trạng thái của tâm là đặc 
tính của “tập trung” và sự vắng mặt của xao lãng.''^^ 
Sau sự chỉ dẫn của Đức Phật, hai đặc tính này của 
sati có thể tìm thấy được trong Sutta Nipãta qua các 
câu kệ hướng dẫn người nghe bắt đầu bằng sati.^^^ 
Trong những thí dụ này, hình như sati phối hợp cả sự 
nhận biết khoảnh khắc hiện tại với việc nhớ lời Đức 
Phạt đã dạy. 

Loại trạng thái tâm thức để trí nhớ hoạt động tốt đẹp 
trong đó có thể có đặc điểm là có mức độ rộng rãi 
nhất định nào đó, trái với tập trung hạn hẹp. Chính 
mức độ rộng rãi này làm cho tâm tạo những liên kết 
cần thiết giữa cái gì xảy ra nhận được ở khoảnh khắc 
hiện tại và cái gì xảy ra cần được ghi nhớ trong quá 
khứ. Phẩm tính này trở nên rõ ràng khi ta cố nhớ lại 
một trường hợp hay sự kiện có thực đặc biệt nào đó, 
nhưng càng hướng tâm vào, càng khó nhớ. Nhưng 
nếu gác vấn đề qua một bên một thời gian và tâm 
thức ở trong trạng thái tiếp nhận thoải mái, điều mình 
cố nhớ lại thình lình xuất hiện trong tâm. 

137. Nãnananda 1993, p. 47: Towards Calm andInsight: SomePrac- 
tical Hints. 

138. Sn 1053; Sn 1066; và Sn 1085. 

• Sn 1053 (KTỈB 1, tr. 785: Câu Hỏi Của Thanh Niên Mettagu; 
GD p. 134). 

• Sn 1066 (sđd, tr. 790: Câu Hỏi Của Thanh Niên Dhotaka; 
GDp.135). 

• Sn 1085 (sđd, tr. 799: Câu Hỏi Của Thanh Niên Hemaka; GD 
p.l38). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


129 


Đề nghị cho rằng trạng thái tâm trong đó sati được 
thiết lập vững vàng (an trú) có đặc điểm là có sự tập 
trung “chiều rộng” thay vì hạn hẹp được nhiều kinh 
tán trự, các kinh này liên kết sự vắng mặt của sai/với 
trạng thái tâm hạn hẹp (parittacetasa), trong khi sự 
có mặt của sati dẫn đến tình trạng rộng rãi và thậm 
chí đến cả trạng thái tâm “vô lượng” (appamãna- 
cetasa).^^^ Dựa trên sắc thái về nghĩa của “tâm vô 
lượng”, saticó thể được hiểu là đại diện cho khả năng 
duy trì cùng một lúc các yếu tố khác nhau trong tâm 
với các khía cạnh của tình trạng đặc biệt nào đấy.'"^° 
Điều này có thể áp dụng cho cả khả năng ghi nhớ và 
cho ý thức nhận biết rõ rệt về khoảnh khắc hiện tại. 


139. s IV 119. Các kinh M1266; s IV 186; s IV 189; và s IV 199 cũng 
nói như vậy trong tương quan với kãyasati. Tương tự, Sn 150-1 
đề cập đến việc rải mettã đến khắp các hướng như là một loại satỉ, 
nên ở đây satỉ cũng đại diện cho trạng thái tâm “vô lượng”. 

• s IV 119 (BKTƯ4, tr. 204: Lohicca; CDBIIp. 1201: Lohỉcca). 
•MI 266 (KTB 1, tr. 582: Đại Kỉnh Đoạn Tận Ải; MLDB p. 

258f: The Round of Existence: Conception toMaturity). 

• s IV 186 (BKTƯ 4, tr. 304: Dục Lậu; CDBII, p. 1246f.: Ex- 
position on the Corrupted). 

• s IV 189 (sđd, tr. 309: Khô Pháp; CDB II, p. 1248f.: States 
That EntaU Suffering). 

• s IV 199 (sđd, tr. 324: Sáu Sanh Vật; CDB II, p. 1256: The 
Similies of the SỉxAnimals). 

• Sn 150-1 (KTĨB1, ừ. 509: Kỉnh Từ Bỉ; GDp. 19: LovỉngKỉndness). 

140. Piatigorski 1984: p.l50. So với Newman 1996: p.28, Newman 
phân biệt hai loại chú tâm suy xét, chính và phụ: “Tôi có thế 
đang nghĩ đến ngày mai và vẫn biết rằng mình hiện đang nghĩ 
đến ngày mai... tầng lớp nhận biết thứ nhất là về ngày mai nhưng 
tầng lớp nhận biết thứ hai là về điều hiện đang xảy ra (đó là hiện 
giờ tôi đang nghĩ đến ngày mai).” 




130 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


III.3. VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA SATI 

Có thể có được hiểu biết về sati nhiều hơn nữa bằng 
cách quan sát vai trò và vị trí của sati trong các nhóm 
quan trọng nhất của Đạo Phật thuở ban sơ (so với 
Hình 3.1. dưới đây). Sati không những tạo nên một 
phần của tám chánh đạo - là chánh niệm (sammã 
sati) - mà còn giữ một vai trò quan trọng trong các 
khả năng gây ảnh hưởng (indriya, căn) và lực (bala), 
và là thành viên đầu tiên của các yếu tố tạo thành 
chứng ngộ (bojjhanga, giác chi). Trong những mạch 
văn này, chức năng của sati bao gồm cả ý thức nhận 
biết rõ rệt ở khoảnh khắc hiện tại và ghi nhớ.^"^^ 

141. Các định nghĩa sati như là một khả năng gây ảnh hưởng đều 
đề cập đến việc thực hành satỉpatthãna (S V 196 và s V 200) 
và trí nhớ (S V 198)* *, trí nhớ cũng là định nghĩa về satỉ như là 
một lực (AIII 11: sức nhở lại). Hơn nữa, là một yếu tố tạo thành 
chứng ngộ, satỉ bao gồm cả hai khía cạnh, vì ở M III 85 sự hiện 
hữu của quán niệm không bị phân tán (niệm không hôn mê) là 
kết quả của việc thực hành satipatthãna làm cho satỉ trở thành 
một yếu tố tạo thành chứng ngộ (cùng định nghĩa như vậy xuất 
hiện nhiều lần ở s V 331-9); trong khi ở s V 67, yếu tố tạo thành 
chứng ngộ của satỉ vận hành như là trí nhớ, vì ở đây yếu tố này 
nói về sự hồi tưởng lại (tùy niệm) và suy xét giáo pháp. 

• s V 196 (BKTƯ 5, tr. 308:’ Phân Biẹt; CDB ĩĩ, p. 1670: To 
Be Seen). 

• s V 200 (sđd, tr. 311: Chứng Được; CDB II, p. 1673: 
Obtainment). 

• s V 198 (sđd, tr. 309: Phân Tích; CDB ỊI, p.l672: Analysis). 

* “ ơ đây, satindriya được giải thích băng sati có nghĩa là trí 
nhớ hơn là ỷ thức nhận biết rõ rệt có quán niệm. Khi nói về 
yếu tố tạo thành chứng ngộ của sati khởi lên do nhớ lại Giáo 
Pháp được các tỳ khim đã thành tựu quả giải thoát, kinh vãn 
soạn ra sự liên kết theo ngữ nguyên học giữa sati (hành vi 
nhớ lại) và động từ anussarati (hồi tưởng, nhớ lại). Dù có bị 
nghĩa thiên về chuyên môn hơn của sati là ‘ý thức nhận biết 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THÂNG TỚI CHỬNG NGỘ 


131 


khả năng gây ảnh hưởng đạo tám ngành yếu tố tạo thành 

+cáclực chứng ngộ 

tín 

chánh kiến 

niệm 

tấn 

chánh tư duy 

tìm hiểu kỹ 

niệm 

chánh ngữ 

tấn 

định 

chánh nghiệp 

hỉ 

tuệ 

chánh mạng 

tĩnh lặng 


chánh tinh tấn 

định 

chánh niệm 

bình thản (xả) 


chánh định 


Hình 3.1 Vị trí của sati trong các phạm trù quan trọng 


Trong số các khả năng gây ảnh hưởng (indriya, căn) 
và lực (bala), sati đứng ở giữa, ở đây sati có chức 
năng giữ cân bằng và giám sát các khả năng gây ảnh 
hưởng và các lực khác, bằng cách trở nên có ý thức 
nhận biết sự thái quá và sự khiếm khuyết. Tương tự 
như vị trí của nó trong các khả năng gây ảnh hưởng 
và các lực, chức năng giám sát có thể tìm thấy trong 

rõ rệt về hiện tại’che khuất, nghĩa ‘nhớ lại’của chữ này vẫn 
được lưu tồn trongPãỊi trong định nghĩa về satindriya ỞS V 
197 (BKTƯ5, tr. 308, đ.5: Phân Biệt). ” 

Trích CDBII, ct. 63 và 193 tr. 1901 và tr. 1930. 

• A III11 (BKTC 2, tr. 320: Các Sức Mạnh Rộng Thuyết; NDB 
p. 637: In Detail). 

• MIII 85 (KTB 3, tr. 259: Kỉnh Nhập Tức Xuất Tức Niệm; 
MLDB p. 946: Mỉndýulness of Breathỉng). 

• 5 V 331-9 (BKTƯ 5, tr. 493-7: Ẫnanda đoạn 21; CDB II, 
p. 1782-6: Pulýdling the Seven Pactors of Enỉightenment). 

• s V 67 (sđd, tr. 107: Giới; CDBII, p.l571: Vỉrtue). 

















































































132 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


đạo tám ngành, ở đây sati giữ vị trí trung tâm của ba 
ngành cuối cùng trực tiếp nói đến việc luyện tâm. Tuy 
vậy, phẩm chất giám sát của sati không chỉ giới hạn 
trong chánh tinh tấn và chánh định, vì theo Mahã- 
cattãrĩsaka Sutta, sự hiện hữu của chánh niệm cũng 
là đòi hỏi cần thiết cho bảy ngành 

về hai ngành kề cạnh của chánh niệm trong đạo tám 
ngành, sati thi hành các chức năng bổ sung. Để hỗ 
trự cho chánh tinh tấn, sati thi hành vai trò bảo vệ 
bằng cách ngăn ngừa sự sanh khởi của các trạng 
thái tâm bất thiện theo nghĩa phòng hộ giác quan, 
điều này thực ra, là một khía cạnh của chánh tinh tấn. 
về liên hệ với chánh định, khi đã được củng cố vững 
vàng (an trú), sati hành động như là một nền tảng 
quan trọng cho sự phát triển của sự an tĩnh tâm thức 
ở các mức độ sâu hơn, là chủ đề tôi sẽ bàn đến sau. 

Vị trí của sai/giữa hai phẩm tính tinh tấn (hay nỗ lực) và 
định cũng xảy ra các khả năng gây ảnh hưởng và các 
lực. Phần “định nghĩa” của Satipatíhãna Sutta cũng kết 
hợp sati với hai phẩm tính này, ở đây được nhiệt tâm 
(ãtãpĩ) và sự vắng mặt của ham hố và ưu bi (abhijjhã- 
domanassa, tham LPU) đại diện. Việc sắp đặt sati giữa 
tinh tấn và định trong tất cả các bối cảnh này phản 

142. M III 73 định nghĩa chánh niệm là sự hiện hữu của ý thức nhận 
biết rõ rệt khi vượt qua được suy nghĩ không chân chánh (tà tư 
duy), lời nói không chân chánh (tà ngữ), hành động không chân 
chánh (tà nghiệp), kiếm sống không chân chánh (tà mạng) và 
khi thiết lập được các yếu tố chân chánh đối nghịch với chúng 
(là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng). 

MIII 73 (KTB 3, tr. 240-1: Đại Kỉnh Bổn Mươi; MLDB p. 935- 
6: The Great Porty). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


133 


chiếu sự phát triển tự nhiên trong tu tập sati, vì trong 
những giai đoạn đầu hành trì, đòi hỏi phải có một mức 
độ nỗ lực đáng kể nào đó để chống lại sao lãng, trong 
khi đó, sau khi sati đã được thiết lập vững vàng rồi, 
tuần tự dẫn đến trạng thái định và vắng lặng gia tăng. 

Trái với vị trí đứng giữa các khả năng gây ảnh hưởng 
và các lực và trong phần cuối cùng của đạo tám 
ngành, trong danh sách của các yếu tố chứng ngộ, 
sati đảm nhận vị trí đứng đầu. ở đây sati là nền tảng 
cho các yếu tố dẫn đến chứng ngộ. 

Vì sự liên hệ với các khả năng gây ảnh hưởng, các 
lực và đạo tám ngành, sati có dấu vết đặc biệt so với 
các yếu tố liên kết khác như tấn, tuệ và định sati phải 
là cái gì khác biệt hẳn với các yếu tố này để xứng 
đáng có một danh sách riêng.Tương tự, vì sati 
được phân biệt với yếu tố tạo thành chứng ngộ của 
tìm hiểu sự thực, nên công việc tìm hiểu sự thực về 
dhammas (trạch pháp) không thể giống hệt như các 
hoạt động ý thức nhận biết rõ rệt, nếu không, đâu cần 
giới thiệu nó như là một thuật ngữ riêng. Tuy nhiên, 
trong trường hợp này, hoạt động của sati có liên hệ 
mật thiết với “tìm hiểu sự thực về dhammas”, vì theo 
Ănãpãnasati Sutta, các yếu tố tạo thành chứng ngộ 

143. Điều này được chọn ra và nhấn mạnh trong Patỉsambhỉdãmag- 
ga (Đạo Vô Ngại Giải), theo quyến này hiếu rõ ràng trọn vẹn sự 
khác biệt tạo nên dhammapatisambhỉdanãna, trí biết khác biệt 
về dhamma. So với Patis 88 và Patis 90. 

• Patis 88 (ĐVNG, tr.95: Bổn Vô Ngại Giải; PD, p. 86: The 
Four Discriminations). 

• Patis 90 (sđd, tr.97: Bổn Vô Ngại Giải; PD, p. 88: The Four 
Discriminations). 




134 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


sanh khởi tuần tự, yếu tố tạo thành chứng ngộ của 
tìm hiểu sự thực khởi lên nhờ sự hiện hữu của saí/.'"^'^ 

Trở lại chánh niệm là một yếu tố của tám chánh đạo, 
điều đáng chú ý là thuật ngữ sati được lập lại trong 
định nghĩa về chánh niệm (sammã sati).^'^^ Sự lập lại 
này không phải chỉ là sự tình cờ, nhưng nói đúng hơn 
là chỉ ra sự khác biệt về phẩm tính giữa “chánh” niệm 
(sammã sati) như là yếu tố của tám chánh đạo với 
niệm như là một yếu tố thuộc về tâm thức nói chung. 
Thực ra, nhiều kinh đề cập đến “tà” niệm (micchã 
sati), đề nghị là nhiều loại sati nào đó có thể hoàn 
toàn khác với chánh niệm.^'^® Theo định nghĩa này, 

144. M III 85; so thêm với s V 68. 

• MIII 85 (KTB 3, tr. 260: Kỉnh Nhập Tức Xuất Tức Niệm; 
MLDBp. 946-7: Mỉndfulness of Breathing), 

• SV68 (BKTƯ5, tr. 107: Giới; CDBII p. 1571: Virtue). 

145. D II 313: “vị tỳ khưu sống quán thân... cảm nghiệm... tâm... 
dhammas, nhiệt tâm, biết rõ ràng tường tận và có chánh niệm, 
không còn ham hố và bất mãn cõi đời này - đó được gọi là 
chánh niệm.” Một định nghĩa khác về chánh niệm còn được tìm 
thấy ở Atthasãlỉnĩ * * (Chủ giải về Bộ Pháp Tụ), giản dị nói về 
việc nhớ lại một cách thích đáng (As 124). Định nghĩa khác về 
chánh niệm trong các bộ Ẫgamas (A hàm) tiếng Hán cũng không 
đề cập tới bốn satipatthãnas này: “vị tỷ kheo có chánh niệm, 
chánh niệm vô lượng, nhớ trong tâm, không quên, đây được 
gọi là chánh niệm,” (do HT Minh Châu dịch 1991: p.97; so với 
Choong 2000:p.210). 

• D II 313 (TBK 3 tr. 314: Kỉnh Đại Niệm Xứ; LDB p. 348-9: 
On The Poundations of Mindfulness) 

• As 124: The Expositor III (Chú giải về Pháp Tụ), p. 163-4: 
nhớ đúng, nhớ đúng về đối tượng, đó là chánh niệm. 

146. "Micchã sati" ở D II 353; D III 254; D III 287; D III 290; D III 
291; M I 42; M I 118; M III 77; M m 140; s II 168; s III 109; 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


135 


s V 1; s V 12; s V 13; s V 16; s V 18-20; s V 23; s V 383; A 
II 220-9; A III 141; A IV 237; và A V 212-48 (A III 328 cũng 
nói đến một hình thức sai lạc của anussatỉ. số lượng tham chiếu 
đáng kế này về những loại satỉ “sai lạc” (tà niệm) ở mức độ nào 
đó không phù hợp với trình bày về satỉ của chú giải như là một 
yếu tố tâm thiện đặc biệt (ví dụ As 250). Thực ra, sự trình bày 
này của chú giải gây khó khăn cho việc thực hành: làm sao hóa 
giải satỉ là yếu tố thiện (tâm sở thiện) với satipatthãna trong 
quan hệ với các chướng ngại, nếu phẩm tính thiện và bất thiện 
không thế cùng hiện hữu trong cùng một trạng thái của tâm? Các 
chú giải cố gắng giải quyết mâu thuẫn này bằng cách trình bày 
satỉpatthãna là một trạng thái tâm bị nhiễm lậu như là một sự 
thay đối nhanh chóng giữa các kh oảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi 
(sát na) liên kết với satỉ và những kh oảnh khắc chịu ảnh hưởng 
của nhiễm lậu (ví dụ ở Ps-pt I 373). Tuy nhiên, lời giải thích này 
không thuyết phục lắm vì hoặc là satỉ hay nhiễm lậu vắng mặt, 
việc quán satipatthãna về sự hiện hữu của nhiễm lậu trở nên 
không thế thực hiện được (so với ví dụ về những lời hướng dẫn 
cách quán các chướng ngại rõ ràng đề cập tới một chướng ngại 
gì đó hiện hữu vào lúc tu tập satipatthãna, M I 60: “vị tỳ khưu 
biết “có... trong tôi”). So với Gethin 1992: p.40-3; \à Nãnapon- 
ika 1985: pp.68-72. Theo phái Sarvãstỉvãda (Nhất Thiết Hữu 
Bộ), satỉ là yếu tố thuộc tâm (tâm sở) bất định tính, so với Stch- 
erbatsky 1994: p 101. 

•DU 353 (TBK 3, tr. 353: Kỉnh Tệ Túc; LDB p. 366: Debate 
Wỉth A Sceptỉc). 

• D III254 (TBK 4, tr. 254: Kỉnh Phúng Tụng; LDB p. 502-3: 
The Chanting Together). 

• D111287, 290-1 (TBK4, tr. 287; 290-1: Kỉnh Thập Thượng; 
LDB p. 518, 520-1: Expanding Decades). 

• Mlh (KTB 1, tr. 102; MLDB, p. 126: Sallekha Sutta). 
•MI 118 (sđd, tr. 102: Kinh Song Tầm; MLDB, p. 210: Two 

Kinds o/Thoughts). 

• MUI 77 (KTB 3, tr. 246: Đại Kỉnh Bốn Mươi; MLDB, p.939: 
The Great Porty). 

• MIII140 (sđd, tr.356: Kỉnh Phù Di; MLDB, p.998: Bhũmỉja). 

• s II 168 (BKTƯ 2, tr. 293: Tám Chi; CDB 1 p. 644: Ten 





136 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


sati đòi hỏi sự giúp đỡ của nhiệt tâm (ãtãpĩ) và biết rõ 
ràng tường tận (sampajãna). Chính sự tổng hợp các 
phẩm tính của tâm này, được một trạng thái của tâm 
không còn ham hố và bất mãn hỗ trự, được hướng 
đến thân, cảm nghiệm, tâm và dhammas, trở thành 
yếu tố chánh niệm của con đường giải thoát. 


Courses of Kamma). 

• SUI 109 (BKTƯ3, tr. 198: Tỉssa; CDB1 p. 930: Tỉssa). 

• SVỈ (BKTƯ 5, tr. 10: Vô Minh; CDB n p. 1523: Ignomnce). 

• s V12-3 (sđd, tr. 25-8: Trú; CDBII, p. 1531-2: DweUing). 

• s V16 (sđd, tr. 33: Vườn Gà; CDB IIp. 1533-5: The Cocks 
Park). 

• sv 18-20 (sđd, tr. 35-9: Đạo Lộ (Phẩm Tà Tánh); CDBII, p. 
1535-7: Wrongness). 

• s V 23 (sđd, tr. 42-3: Phẩm về Hạnh; CDB II, p. 1538-9: 
Practice). 

• s V 383 (sđd, tr. 559: Ác Giới hay Anãthapinậika; CDBII, p. 
1817-8: Anãthapindika (ỉ) ). 

• A II220-9 (BKTC 2, tr. 243-9; Phẩm Bậc Chân Nhân; NDB, 
p. 593-9: Phâm The Good Person). 

• A III141 (sđd, tr. 538: Lời Nói; NDB, p. 739-40: Speech). 

• A IV 237 (BKTC 3, tr. 609: Thửa Ruộng; NDB p. 1167: The 
Pỉeld). 

• A V 212-48 (BKTC 4, tr. 528-73: Các Phẩm XI-XV Sa Môn 
Tưởng... Thánh Đạo; CDB, p. 1484-1506: The ThirdFifty). 

• A III328 (BKTC 3, tr. 74: Trên Tất Cả; NDB p. 894: Unsur- 
passed Things): 

Có những người hồi tưởng đến đạo sĩ hay bà la môn có 
tà kiến, có tà hạnh. Có loại hồi tưởng này, ta không phủ 
nhận. Nhưng loại hồi tưởng này thấp hèn, tầm thường, thế 
tục không cao quý và không ích lợi, nó không đưa đến hết 
mê đắm (yếm ly), hết ham muốn, đoạn diệt, an tịnh, trí trực 
chứng, giác ngộ và nibbãna. ” 

Trích NDB, tr. 894 

• As 250 (The Expositor 1IIp. 333). 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


137 


Trong Manibhadda Sutta, Đức Phật chỉ cho thấy rằng 
sati tự nó, ngoài lợi ích nhiều mặt ra, có thể chưa đủ 
để tận diệt thù hận.^'^^ Đoạn này ngụ ý rằng, các yếu 
tố bổ sung là cần thiết trong việc phối hợp với sati, 
như nhiệt tâm và và biết rõ ràng tường tận chẳng hạn 
khi tu tập satipaịịhãna. 

Như vậy, để thiết lập “chánh niệm,” sati phải hợp tác 
với nhiều phẩm tính khác nhau của tâm. Tuy nhiên, 
với mục đích xác định rõ ràng về sati, là nhiệm vụ 
hiện thời của tôi, tôi sẽ xem xét sati độc lập với các 
phẩm tính khác của tâm để phân biệt rõ những nét 
quan trọng nhất của sati. 

III.4. HÌNH TƯỢNG SATI 

Ý nghĩa và các sắc thái tế nhị khác nhau của thuật 
ngữ sati được số lượng đáng kể các hình ảnh và các 

147. ở s 1208, Manỉbhadda đề nghị: “người có chánh niệm luôn luôn 
may mắn; người có chánh niệm sống hạnh phúc; người có chánh 
niệm sống tốt hơn mỗi ngày; người không có thù hận.” Rồi Đức 
Phật lập lại ba câu đầu, nhưng sửa lại câu thứ tư: “nhưng người 
ấy chưa thoát khỏi thù hận.” Như vậy, trong câu trả lời của Đức 
Phật điều quan trọng là chỉ nhấn mạnh đến satỉ không thôi có 
thể không đủ để tận diệt thù hận. Tuy nhiên, điều này không có 
nghĩa là satỉ không đủ khả năng ngăn chận sự sanh khởi của thù 
hận bởi vì sự hiện hữu của nó ảnh hưởng lớn đến việc giúp người 
ấy giữ bình thản khi đối mặt với cơn thịnh nộ của người khác, 
như đã được ghi lại ở s I 162; s I 221; s I 222 và s I 223. 

• s I 208 (BKTƯ 1, tr. 458: Manỉbhadda; CDB I, p. 308: 
Manibhadda). 

•SI 162 (sđd, tr. 354: Phỉ Bảng; CDBI, p. 256: Dhanaiyanỉ). 

•SI 221-2-3 (sđd, tr. 487-96: Kham Nhẫn... Thẳng Lợi Nhờ 
Thiện Ngữ; CDB L p. 321-3: Vepacitti (or Patience... Victory 
by Well-Spoken Councel). 




138 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


VÍ dụ so sánh minh họa. Nếu được xem xét và rút ra 
được ẩn ý của các hình ảnh và lối so sánh này, ta sẽ 
biết sâu thêm về Đức Phật và các vị đạo sư cùng thời 
với Ngài hiểu như thế nào về thuật ngữ sati này. 

Một tỷ dụ trong Dvedhãvitakka Sutta tả một người 
mục đồng chăn kỹ đàn bò tránh không cho chúng đi 
vào những ruộng lúa chín, nhưng ngay khi lúa đã gặt 
xong, người mục đồng này có thể thảnh thơi, ngồi 
dưới gốc cây, và trông đàn bò từ xa. Để diễn đạt cách 
quan sát thư thả từ xa, chữ sati được dùng đến.'"^^ 
Thí dụ này ngụ ý bản chất tự nhiên của sati là loại 
quan sát trầm tĩnh và độc lập. 

Một ví dụ so sánh khác hỗ trự phẩm tính quan sát độc 
lập có trong câu kệ ở Theragãthã so sánh việc thực 
hành satipaịịhãna với việc leo lên bục hay tháp cao.'"^^ 
Hàm ý lánh xa và cách biệt không liên quan đến (yểm 
ly) được mạch văn này xác nhận, đoạn này trái với 
hình ảnh sơ ý (thất niệm) đang bị dòng nước dục 
vọng cuốn trôi đi. Sự cách biệt này lại xuất hiện trong 

148. M1.117 nói, trong bối cảnh thực hành quán niệm (sati karanĩyam) 
này, mặc dù trước đó mục đồng đã tích cực bảo vệ mùa màng 
bằng cách chăn kỹ lưỡng đàn bò (rakkheyya). Tuy nhiên, điều 
này không ngụ ý là satỉ cũng không thể góp phần vào việc kềm 
giữ con bò đi lang thang sắp dẵm vào lúa chín, chuyện này xảy 
ra ở Th 446, nhưng chỉ muốn nói rằng sự quan sát thảnh thơi hơn 
như đã nói trên làm nối bật khía cạnh đặc biệt của satỉ là chỉ tiếp 
nhận thôi và dễ tiếp nhận. 

• M I. 117 (KTB 1 tr. 265: Kinh Song Tầm; MLDBp. 209: Two 
Kinds o/Thoughts). 

• Th 446 (TỈBKII, tr. 161: Brahmadatta, Thera 46). 

149. Th 765 (sđd, tr. 210: Kelakãnỉ, Thera 298). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


139 


Dantabhũmi Sutta, kinh này so sánh satipaịịhãna với 
điều phục voi rừng. Giống như một con voi vừa mới 
bắt được phải từ từ dứt bỏ những thói quen cũ trong 
rừng, satipaỊỊhãna cũng có thể làm cho tỳ khưu từ từ 
dứt bỏ những ký ức và ý nghĩ liên quan đến đời sống 
cư sĩ.''^° 

Một tỷ dụ khác nữa so sánh sati với dụng cụ dò tìm 
của bác sĩ giải phẫu.^^^ Giống như dụng cụ dò tìm của 
bác sĩ giải phẫu, nhiệm vụ của ông ta là cung cấp đủ 
tin tức cần thiết về vết thương để chuẩn bị chữa trị về 
sau, cũng thế, “dụng cụ dò tìm” saticó thể được dùng 
để cẩn thận thu thập dữ liệu, bằng cách ấy chuẩn bị lý 
do cho việc làm sau đó. Phẩm tính chuẩn bị lý do được 
một tỷ dụ khác mang lại, liên kết sati với lưỡi cày và 
cái roi của người nông phu.^“ Giống như người nông 

150. M III 136 (KTBIII, tr. 350: Kinh Điều Ngự Địa; MLDBp. 995: 
The Grade of the Tamed). 

151. M II 260 (sđd, tr. 93: Kinh Thiện Tinh; MLDB p. 867: To Suna- 
kkhatta). 

152. s I 172 và Sn 77. Thí dụ này tự nó đã gợi ý là nhờ sự hỗ trợ của 
cây roi, người nông phu chắc chắn cày liên tục, giữ cho con bò 
“đi đúng hướng”, trong khi lưỡi cày đâm sâu vào đất, sói lật đất 
lên và bằng cách ấy, chuẩn bị cho hạt giống được gieo trồng và 
tăng trưởng. Tưong tự như thế, sự liên tục của satỉ giữ cho tâm 
“đúng hướng” về đối tượng thiền quán, để satỉ có thế thâm nhập 
vào bề mặt bên ngoài của các hiện tượng, lật tung những khía 
cạnh bị che giấu (ba đặc tính vô thường, kho và không phải là 
ngã), và có thế làm cho hạt giống trí tuệ tăng trưởng. Hon bao 
giờ hết, điều mà lưỡi cày và cái roi đều được đề cập đến trong 
thí dụ nêu trên, chỉ cho thấy nhu cầu phối họp phưong hướng 
rõ ràng và nỗ lực cân bằng trong việc tu tập satỉ, vì người nông 
phu phải làm hai việc cùng một lúc: cái roi trong tay người ấy đế 




140 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


phu trước hết phải cày ruộng để có thể gieo giống, 
cũng thế, sati phải hoàn thành vai trò chuẩn bị quan 
trọng cho sự sanh khởi của tuệ/^^ 

Vai trò của sati trong việc hỗ trự cho sự sanh khởi của 
tuệ này một lần nữa xuất hiện trong một thí dụ khác, 
liên kết các bộ phận của con voi với các phẩm tính 
và yếu tố của tâm. ở đây, sati được so với cổ con 
voi là phần nương dựa tự nhiên cho đầu nó, đại diện 
cho tuệ trong thí dụ này.^^'^ Việc chọn cổ voi mang ý 
nghĩa bổ sung, vì đặc tính của cả hai, voi và chư Phật 
đều nhìn quanh bằng cách quay nguyên cả thân mình 
thay vì chỉ quay đầu.^^^ Như vậy, cổ voi đại diện cho 

chắc chắn luống cày được xới thẳng bằng cách giữ cho con bò 
đi thắng, trong khi tay kia đè sức vừa phải trên lưỡi cày, đế lưỡi 
cày không bị khựng lại vì ấn xuống quá sâu vào lòng đất cũng 
không cào hời hợt trên mặt đất vì thiếu sức ép xuống. 

• s I 172 (BKTƯ1, tr. 379: Cày Ruộng; CDB Ip. 267: Kasi 
Bhãmdvãịa). 

• Sn 77 (KTiB 1, tr. 486: Kinh Bhãmdvãja, Người Cày Ruộng; 
GD, p. 10: Kasibhãradvãja). 

153. Spk I 253 và Pj II 147 giải thích ý nghĩa của thí dụ này là tuệ này 
hiếu rõ được các hiện tượng chỉ khi chúng được biết đến nhờ sati. 

154. AIII 346. Cũng hình tượng này lại xuất hiện ở Th 695; và thậm 
chí ở Th 1090 nó được chuyển từ con voi đến chính bản thân 
Đức Phật. 

• AIII 346 (BKTC 3, tr. 109: Con Voi; NDBp. 909: The Nãga). 

• Th 695 (TỈBKII, tr. 203: Udãyỉn, Thera 69). 

• Th 1090 (sđd, tr. 255: MahaKassapa, Thera 94). 

155. M II 137 miêu tả Đức Phật quay cả thân mình bất cứ khi nào 
Ngài nhìn lại phía sau. “Cái nhìn kiếu con voi” này được ghi lại 
một lần nữa ở D II 122; trong khi ở M I 337 cũng ghi lại như thế 
về Đức Phật Kakusandha. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


141 


phẩm tính chú tâm trọn vẹn đến vấn đề sắp sửa xảy 
ra như là một đặc tính của sati. 

Cho dù “cái nhìn kiểu con voi” là đặc tính riêng của Đức 
Phật, việc chú ý liên tục và trọn vẹn đến vấn đề sắp sửa 
xảy ra là đặc tính chung của tất cả các vị arahants.''^^ 
Điều này đã được minh họa ở một thí dụ khác so sánh 
sati với căm cỗ xeJ^^ Trong thí dụ này, cỗ xe đang lăn 
bánh đại diện cho những hành động của vị arahant, tất 
cả đều được cây căm sati độc nhất hỗ trợ. 

Vai trò hỗ trự của sati trong việc tu tập tuệ xuất hiện 
một lần nữa ở trong câu kệ của Sutta Nipãta, nơi sati 

• M II 137 (KTB 2, tr. 649: Kinh Brahmayu; MLDB p. 746: 
Brahmãyu Sutta). 

• DII122 (TBKII, tr. 122: Kỉnh Đại Bát Niết Bàn; LDBp. 254: 
The Buddha ’s Last Days). Xin đọc thêm NNCCCĐP, tr. 239. 

• M I 337 (KTB 1, tr. 736: Kinh Hàng Ma; MLDB p. 435: 
Mãratajjanĩya Sutta). 

156. Theo Mil 266, các vị arahants không bao giờ đánh mất satỉ 
của mình. 

MU 266 (MTVĐ, tr. 580: Bậc A La Hán Còn Phạm Giới?; 
QKMII, p. 98: The Paults of the Arahat). 

157. s IV 292. Toàn thể thí dụ lần đầu tiên xuất hiện ở Ud 76, phẩm 
này đuợc quyến chú giải duy nhất là (Ud-a 370) liên kết nó với 
satỉ. Cho dù hình ảnh của một cây căm xe duy nhất (aro: một 
bánh xe?) trông có vẻ kỳ lạ, một khi cây căm này đủ cứng mạnh 
(nghĩa là sự có mặt chánh niệm của arahant), nó có thế cung cấp 
sự liên kết cần thiết giữa đùm và niềng đế tạo thành bánh xe. 

• s IV 292 (BKTƯ 4, tr. 457: Kãmabhũ; CDB II, p. 1321: 
Kãmabhũ (1) ). MC tr, 457: một bánh xe (?) 

• Ud 76 (KTiB 1, tr. 258: Ud 76; 'ud, p. 156: The Dwarj). 

• Ud-a 370 (UC ii, p. 960: The Dwarf: Bánh xe một căm (ekãro) 
bởi vì nó chỉ có một căm được coi là chánh niệm). 




142 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


ngăn chặn các dòng nước trên thế gian này, để khả 
năng gây ảnh hưởng của tuệ có thể cắt đứt chúng. 
Câu kệ này chỉ cho thấy vai trò của sati có liên hệ 
đặc biệt tới việc chế ngự các cửa giác quan (indriya 
samvara) như là nền tảng cho phát triển tuệ. 

Các thí dụ về “dụng cụ dò tìm của bác sĩ giải phẫu”, 
“lưỡi cày”, “ngăn chặn các dòng nước” có điểm chung 
nhất là tất cả đều minh họa vai trò chuẩn bị của sati 
cho tuệ quán. Theo những thí dụ này, sati là phẩm 
tính của tâm (tâm sở) đủ sức để tuệ sanh khởi.^^^ 

Một thí dụ khác, tìm thấy trong Samyutta Nikãya* 
(Bộ Kinh Tương ưng), so sánh sati với một người 
thợ đánh xe cẩn thận.^®° Điều này mang đến cho tâm 

158. Sn 1035; đọc thêm Nãnananda 1984: p.29 về câu kệ này. 

Sn 1035 (KTỈB 1, tr.777: Câu Hỏi Của Thanh Niên A-jỉ-ta); GS 
p. 131: Ajita’s Questions. 

159. Sự liên hệ của sati với tuệ cũng đuợc ám chỉ ở Vism 464, theo 
đoạn này, nhiệm vụ đặc trung của satỉ là sự vắng mặt của nhầm 
lẫn (asammoharasa). 

Vism 464 (PP, p. 467: Chương XIV: The Aggregates). 

160. s V 6. Một sự thay đổi hơi khác cũng về hình tuợng này xảy ra ở 
s I 33, ở đây chính Dhamma trở thành nguời đánh xe, kết quả là 
satỉ bị giáng xuống trở thành cái nệm của bác tài. Hình ảnh satỉ 
là miếng nệm minh họa là khi satỉ đã đuợc thiết lập vững chắc 
(an trú) qua đó nguời thực hành quán niệm dùng các “tấm đệm” 
chống lại những dằn xốc của các “ổ gà” trong cuộc đời nhu thế 
nào, vì sự có mặt của chánh niệm đối chọi lại khuynh huớng của 
các phản ứng tâm lý và đoán mò (hí luận) thuờng khởi lên trong 
tuơng quan với những thăng trầm của cuộc đời. 

• SV6 (BKTƯ5, ừ. 15: Bà la môn; CDBIIp. 1526: The Brahmỉn). 

• SI 33 (BKTƯl, tr. 75: Thiên Nữ; CDB T p. 122: Nymphs). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


143 


phẩm tính quan sát và lèo lái của sati trong liên hệ với 
các yếu tố của tâm như các khả năng gây ảnh hưởng 
(căn) và các lực. Những phẩm tính này được thí dụ 
này nhắc lại là quan sát cẩn thận và thăng bằng, sắc 
thái tương tự như thế có thể tìm thấy ở thí dụ khác, 
thí dụ này so sánh quán niệm về thân với việc đội cái 
tô đầy dầu ăn trên đầu, rõ ràng là minh họa phẩm tính 
thăng bằng của sati.^^^ 

Phẩm tính quan sát cẩn thận lại xảy ra ở một so sánh 
khác nữa trong đó sati được nhân cách hóa thành 
người giữ cổng thành phố.^®^ So sánh này mô tả các 
sứ giả đến cổng thành với sứ điệp khẩn cấp cần được 
thông báo đến nhà vua. Nhiệm vụ của người giữ cổng 
là cho các sứ giả này hay con đường ngắn nhất đến 
nhà vua. Hình ảnh người giữ cổng lại xuất hiện một 
lần nữa ở nơi khác có liên quan tới sự phòng thủ 
thành phố. Thành phố này có tinh tấn (viriya) là binh 
lính và tuệ (pannã) là thành lũy, trong khi nhiệm vụ 
của người giữ thành sati là nhận ra người nào thực 
sự là dân của thành phố này và cho phép họ vào 
cổng.^®^ Cả hai thí dụ liên kết sati với cái nhìn giám 
định tổng quát rõ ràng về tình hình.^®'^ 

161. s V 170. Tôi sẽ xem xét chi tiết thí dụ này ở trang 307. 

sv 170 (BKTƯ 5, tr. 266: Quốc Độ; CDBII, p. 1649: The Most 
Beautiýul Girl of the Land). 

162. s IV 194 (BKTƯ4, tr. 315-6: Phải Gọi Là Gì (?); CDB II, p. 
1252: The Kimsuka Tree). 

163. AIV 110 (BKTC 3, tr. 428: Thành Trì; NDB, p. 1078: Sỉmỉle of 
the Portress). 

164. So thêm với Chah 1997: p.lO: cái đưa ra “nhận xét lượng giá” 




144 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Hơn nữa, so sánh thứ hai làm nổi lên nhiệm vụ của 
sati đơn thuần, một nhiệm vụ đặc biệt thích hợp trong 
tương quan với sự chế ngự ở các cửa giác quan 
(indriya samvara). Việc này gợi nhớ lại đoạn văn sati 
ngăn chặn các dòng nước trên thế gian này. Giống 
như sự có mặt của sati ngăn chận những ai không 
được phép vào thành phố, cũng thế sự có mặt của 
sati khi được củng cố vững vàng (an trú) ngăn chận 
sự sanh khởi của những gì liên kết với bất thiện và 
những phản ứng tại các cửa giác quan. Cũng vai trò 
bảo vệ của sati đó làm nền tảng cho những đoạn kinh 
khác giới thiệu sati là yếu tố bảo vệ tâm,^®^ hay là một 
phẩm tính của tâm có thể thi hành ảnh hưởng kiểm 
soát suy nghĩ và tác ý (lấy niệm làm tăng thượng).^®® 

các yếu tố khác nhau khởi lên trong lúc hành thiền là ‘sati 

165. D III 269 và AV 30. 

• D III 269 (TBK 4, tr. 268: Kinh Phúng Tụng; LDB, p. 509: 
The Chanting Together). 

• A V 30 (BKTC4, tr.277: Thảnh Cư (2); NDB,p. 1360: Abodes 
of the Noble Ones (2) ). 

166. AIV 385. So thêm với công thức tuông tự ở AIV 339 và A V 107. 

Th 359 và 446 cũng đề cập đến ảnh huởng kiếm soát đến tâm. 

• AIV 385 (BKTC 4, tr. 114: Tôn Giả Samiddhi; NDBp. 1269: 
Samỉddhỉ). 

• Suy nghĩ và tác ỷ (tư duy tầm); suy nghĩ và tác ỷ là những 
suy nghĩ von là tác ý (sahkappavitakkã ti sahkappabhũtã vi- 
takkã). Nói như thế vì hai chữ sahkappa (cốỷ) và vitakkã (suy 
tưởng) dùng thay thế lẫn nhau. Đọc Bhikkhu Bodhi, NDB p. 
1822, chủ thích 1865. 

• AIV 339 (BKTC 4, ừ. 48: Cội Rề Của Sự Vật; NDBp. 1232: Rooted). 

• A V 107 (BKTC 4, tr. 382: Lẩy Căn Bản Nơi Thế Tôn; NDB 
p. 1410: Roots). 

• Th 359 (ĨĨBKII, ừ. 145: Vĩgitasena Thera 39; EVI,p. 43: Viịitasena). 

• Th 446 (TiBKII, tr. 161: Brahmadatta Thera 46; EVL p. 52: 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


145 


Một phẩm kinh trong Ahguttara Nikãya* * (Bộ Kinh 
Tăng Chi) so sánh việc thực hành satipaịỊhãna với kỹ 
năng của người chăn bò biết đồng cỏ nào thích hợp 
cho đàn bò của mìnhJ®^ Hình ảnh đồng cỏ thích hợp 
lại xuất hiện ở Mahãgopãlaka Sutta, làm nổi bật lên 
sự quan trọng của quán satipaỊthãna cho sự tăng tiến 
trên con đường giải thoátJ®® Một kinh khác sử dụng 
hình ảnh này để miêu tả tình trạng con khỉ tránh đi lạc 
vào vùng có người đi săn lai vãng/®^ Giống như con 
khỉ, muốn được an toàn, phải giữ mình trong khu vực 
thích hợp, người hành giả tu tập trên con đường đạo 
cũng phải giữ mình trong khu vực thích hợp, đó là 
satipaịịhãna. Vì một trong những đoạn trên giải thích 
rằng khoái lạc giác quan là “khu vực” không thích 
hợp, nhóm hình ảnh này miêu tả satipaịịhãna là khu 
vực thích hợp của hành giả chỉ cho thấy vai trò kềm 
chế của sự nhận biết suông về các dữ kiện giác quan 
thu lượm đưựcJ^° 


Brahmadatta). 

167. AV 352 (BKTC 4, tr. 695: Người Chăn Bò; NDB p. 1582: The 
Cowherd). 

168. M I 221 (KTB 1, tr. 485: Đại Kỉnh Người Chăn Bò; MLDB, p. 
314: Mahãgopãlaka Sutta). 

169. s V 148, phẩm kinh Đức Phật kể truyện ngụ ngôn con khỉ bị 
kẻ đi săn bắt được vì đã bỏ cánh rừng (đồng cỏ) của mình và đi 
vào vùng có người qua lại. Nhu cầu sống trong giới hạn đồng cỏ 
(hành xứ) của mình một lần nữa xuất hiện ở s V 146 ữong một 
tỉ dụ tưong tự phác họa con chim cút nhờ sống trong khu vực của 
mình nên tránh không đế cho chim ưng chụp được. 

• s V148 (BKTƯ5, tr. 230: Con Vuựn; CDBIlp. 1633: TheMonkey). 

• s V146 (sđ, ừ. 227: Con Chim ưng; CDBII,p. 1632: TheHawk). 

170. s V 149. Tuy nhiên, chú giải đoạn kinh ở M I 221 và A V 352 
(Ps II 262 và Mp V 95) giải thích là thiếu khôn kh éo tinh xảo 




146 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Nói về xao lãng ở sáu cửa giác quan, nhiệm vụ củng 
cố quán niệm đã được thiết lập vững vàng này được 
minh họa bằng thí dụ một cột trụ vững, có sáu thú 
dữ bị buộc vào cột đó.''^^ Dù cho mỗi con thú dữ này 
vùng vẫy mạnh bất kể bao nhiêu, cái “cột trụ vững” 
sati vẫn vững vàng không lay động. Nhiệm vụ ổn 
định của sati như vậy đặc biệt thích hợp trong giai 
đoạn bắt đầu tu tập satipaỊthãna, nếu ý thức nhận 
biết thăng bằng không có nền tảng vững chắc, người 
ta chỉ ngã qụy quá dễ dàng trước xao lãng vì dục lạc 
giác quan. Nguy hiểm này được minh họa ở Cãtumã 
Sutta, tả chuyện một tỳ khưu đi khất thực không thiết 
lập chánh niệm vững vàng, do đó không phòng hộ 
các cửa giác quan. Bất ngờ gặp phải người đàn bà 
ăn mặc hở hang trên đường, rốt cuộc, tỳ khưu này 
quyết định bỏ tu hành và hoàn tục.^^2 

trong “ kh u vực” ám chỉ việc thiếu hiểu biết về sự khác biệt giữa 
satỉpatthãna thế tục và satỉpatthãna siêu thế. 

• s V 149 (BKTỮ 5, tr. 232: Con Vượn; CDBII, p. 1634: The 
Monkey). 

• M1221 (KTB 1, tr. 485: Đại Kỉnh Người Chăn Bò; MLDB, p. 
314: Mahãgopãlaka Sutta). 

• A V 352 (BKTC 4, tr. 695: Người Chăn Bò; NDB p. 1582: 
The Cowherd). 

171. s IV 198. Vì thí dụ này liên quan đến quán thân nói riêng, tôi sẽ 
nói chi tiết ở trang 308. 

s IV 198 (BKTƯ4, tr. 321tt: Sáu Sanh Vật; CDB n p.l255: The 
Simile of the Sỉx Anỉmals). 

172. M I 462. Thực vậy, ở D II 141, Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh 
đến nhu cầu duy trì satỉ không rời cho tỳ khuu nào tiếp xúc với 
phụ nữ. 

•MI 462 (KTB 2, tr. 264-5: Kỉnh Catuma; MLDB, p. 565: At 
Cãtumã). 

• D II 141 (TBK 3, tr. 141: Kỉnh Đại Bát Niết Bàn; LDB, p. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


147 


III.5. ĐẶC TÍNH VÀ NHIỆM vụ CỦA SATI 

Sự xem xét kỹ lưỡng những lời chỉ dẫn trong 
SatipaịỊhãna Sutta chỉ cho thấy rằng người hành 
thiền không bao giờ được dạy là tích cực can thiệp 
vào cái gì hiện đang xảy ra trong tâm trí. Nếu một 
chướng ngại (triền cái) tâm thức khởi lên, công việc 
của quán satipaỊthãna là biết chướng ngại ấy đang 
có mặt, biết cái gì dẫn đến sự sanh khởi của nó, và 
biết cái gì sẽ khiến cho nó biến mất. Sự can thiệp 
có hiệu quả nhiều hơn không còn ở lãnh vực của 
satipaịỊhãna nữa, nhưng nói chính xác, nằm trong địa 
hạt của chánh tinh tấn (sammã vãyãma). 

Theo Đức Phật, nhu cầu phân biệt rõ ràng giai đoạn 
đầu quan sát với giai đoạn hai ứng phó là nét cốt yếu 
trong cách giảng dạy của Ngài.^^^ Lý do giản dị cho 
phương pháp này là chỉ có bước đầu bình tĩnh nhận 
định tình hình không phản ứng ngay lập tức có thể 
khiến ta làm điều thích hợp. 

Như vậy, dù sati có cung cấp tin tức cần thiết cho 
việc phối trí sáng suốt chánh tinh tấn, và sẽ giám sát 
các đối sách bằng cách chú ý nếu chúng thừa hay 
thiếu, hơn bao giờ hết sati vẫn mãi là phẩm tính xa 

264: Mahãparinibbãna Sutta). Xin đọc thêm NNCCCĐP, tr. 
207-210: Chú Giải về Các Câu Hỏi Của Ẫnanda. 

173. ở It 33, Đức Phật phân biệt hai khía cạnh giảng giáo pháp tuần 
tự nhau, khía cạnh thứ nhất là thừa nhận điều ác là điều ác, còn 
khía cạnh thứ hai là thoát ra kh ỏi điều ác đó. It 33: 

• KTiB 1, PTNV, tr. 228: Phâm Hai, Hai Pháp. 

• It, p. 22: The Teaching Sutta, phâm 29. 

• MAPC, As It Was Saỉd, p.l29: Chapter II, The Two, II. . 




148 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


cách của quan sát không liên quan, tách biệt. Sati có 
thể tác dụng hỗ tương đến các phẩm tính khác, đến 
các yếu tố tích cực hơn hẳn của tâm, nhưng tự nó 
không can thiệp. 

Tính tiếp nhận không liên can, tách biệt là một trong 
những đặc tính cốt yếu của sai/tạo nên một khía cạnh 
quan trọng trong việc giảng dạy của nhiều học giả và 
đạo sư dạy thiền.Các vị này nhấn mạnh mục đích 
của sai/chỉ là làm sáng tỏ hiện tượng, chứ không hủy 
diệt chúng. Sati thầm lặng quan sát, như khán giả 
xem kịch, không can thiệp vào bằng bất cứ cách nào. 
Nhiều người đề cập đến khía cạnh không phản ứng 
của sati như là ý thức nhận biết rõ rệt “không chọn 
lựg” 176 “Không chọn lựa” theo nghĩa với ý thức nhận 
biết rõ rệt như vậy, người ta duy trì nhận biết không 
thiên vị, không phản ứng thích hay không thích. Sự 
quan sát yên lặng và không phản ứng đôi khi có thể 
đủ để chế ngự bất thiện, để ứng dụng của sati có thể 

174. Một thí dụ cho sự hiện hữu của sati đồng thời với nỗ lực mãnh 
liệt được các pháp khố hạnh của Bodhisatta trang bị (ở M I 
242), nơi cho dù trong lúc tận lực cố gắng vẫn duy trì chánh 
niệm của mình. 

M I 242 (KTB 1, tr. 532: Đại Kỉnh Saccaka; MLDB, p. 336: 
Mahãsaccaka Sutta). 

175. Lily de Silva (n.d.): p. 5; Praile 1993: p.99; Naeb 1993: p.158; 
Swearer 1971: p.l07; và van Zeyst 1989: pp.9 và 12. Phẩm tính 
tiếp nhận và không can thiệp này của satỉ cũng được nêu lên ở 
Nid II 262 vốn liên kết sati với an lạc. 

176. Tập ngữ “nhận biết không chọn lựa” được Brown 1986b; p.l67; 
Engler 1983: p.32; Epstein 1984: p.l96; Goldstein 1985: p.l9; 
Kornheld 1977: p.l2; Levine 1989: p.28 và Sujĩva 2000: p.l02 
sử dụng. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


149 


CÓ những kết quả hoàn toàn tích cực. Nhưng hoạt 
động của sai/giới hạn trong quan sát khách quan. Nói 
chính xác, sati không làm thay đổi kinh nghiệm, mà 
làm cho nó sâu đậm thêm. 

Phẩm tính không can thiệp của sati là đòi hỏi cần 
thiết để ta có thể quan sát các phản ứng và những 
động cơ ngủ ngầm đang được tích lũy chất chồng. 
Ngay khi ta bắt đầu liên quan tới phản ứng lại bằng 
bất cứ cách nào, vị trí thuận lợi để quan sát từ xa bị 
mất ngay lập tức. Tính tiếp nhận từ xa của sati cho 
phép từ tình trạng gần gũi ta có thể bước lui lại và nhờ 
thế trở thành quan sát viên không thiên vị về sự can 
dự chủ quan của mình và về toàn thể tình trạng. 
Khoảng cách này cung ứng một bối cảnh khách quan 
hơn, một đặc tính được minh họa trong ví dụ so sánh 
với việc trèo lên cái tháp đã được đề cập ở trên. 

Tư thế tiếp nhận nhưng cách biệt của satipaịịhãna này 
tạo nên “trung đạo”, vì nó tránh hai cực đoan đè nén 
và phản ứng.''^® Với sự vắng mặt của cả hai đè nén 
và phản ứng này, tính tiếp nhận ấy của sati cho phép 
những yếu điểm và những phản ứng vô căn cứ hiển lộ 
ra trước tư thế xem xét kỹ lưỡng của người hành thiền, 
không bị đầu tư tình cảm sẵn có từ hình ảnh tự ngã của 

177. Dhĩramvamsa 1998: p.31. 

178. Trong một chừng mực nào đó, trường họp này tưong tự với AI 
295, đoạn kinh này trình bày satipatthãna như là trung đạo, xa 
lánh cả hai: chìm đắm trong thỏa mãn dục lạc (thâm cố đạo lộ) 
và quá khắc khổ để đầy đọa co thể (kịch khổ đạo lộ). 

AI 295 (BKTC1, tr. 542: Đạo Lộ; NDB, p. 372: Establishments 
of Mindýulness). 




150 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


riêng mình đè nén. Duy trì sự hiện hữu của sati theo 
cách này có liên hệ mật thiết đến khả năng kham nhẫn 
“bất hòa hợp trong nhận thức” ở mức độ cao, vì chứng 
kiến những yếu điểm của riêng mình thường dẫn đến 
những nỗ lực trong vô thức nhằm làm suy giảm cảm 
giác gây khó chịu bằng cách tránh đi, thậm chí sửa đổi 
luôn dữ kiện đã nhận biết đưực.^^^ 

Sự chuyển dịch sang bối cảnh khách quan hơn và 
không liên quan này tạo thành một yếu tố quan trọng 
của điềm đạm vào việc tự quan sát mình. Yếu tố 
“điềm đạm” này sẵn có từ sự hiện hữu của sati khởi 
lên trong lời mô tả trong kinh tạng đáng suy nghĩ về 
cảnh giới chư thiên, các vị ở đấy “say mê” chìm đắm 
trong thỏa mãn dục lạc nhiều đến nỗi họ đánh mất 
tất cả sati. Kết quả là sanh linh nào không có sati, họ 
rơi từ cảnh giới chư thiên và bị tái sanh vào cảnh giới 
thấp hơn.''^° Trường hợp ngược lại cũng được ghi 
nhận trong một kinh khác, trong kinh đó những vị tỳ 
khưu sơ suất (phóng dật), đã bị sanh vào cảnh giới 
chư thiên thấp hơn, ngay khi lấy lại được sati có thể 
sanh lên cảnh giới cao hơn.''®^ Cả hai trường hợp này 
đều chỉ về năng lực khai hóa và những ảnh hưởng tốt 
lành của sati. 


179. So với Pestinger 1957: p.l34. 

180. DI 19 và D III 31. 

• DI 19 (TBK1, tr. 19: Kinh Phạm Võng; LDB, p. 77: What the 
Teaching Is Not). 

• DIII31 (TBK 4, tr. 31: Kỉnh Ba Lê; LDB, p. 381: The Charlatan). 

181. D II 272 (TBK 3, tr. 272: Kinh Đe Thích Sở vấn; LDB, p. 325: 
A God Consults the Buddha). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


151 


Là một phẩm tính thuộc tâm (tâm sở), sati có liên hệ 
mật thiết đến chú ý (manasikãra, tác ý), theo phân 
tích của Abhidhamma, một chức năng căn bản có mặt 
trong bất kể loại trạng thái nào của tâm.''^^ Khả năng 
chú ý thông thường căn bản này miêu tả những nhận 
thức khởi đầu trong chớp nhoáng về đối tượng, trước 
khi người ta bắt đầu nhận biết, nhận ra, và có khái 

182. Abhidh-S 7. Kinh giao phó cho chú ý (manasỉkãra) một vai trò 
quan trọng tưong tự bằng cách bao gồm nó trong định nghĩa về 
“danh” (nãma), ví dụ như ở M I 53: Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý là 
danh, về liên hệ của satỉ với chú ý, xin so với Bullen 1991: p. 17; 
Gunaratana 1992: p.l50; Nãnaponika 1950: p. 3. 

• MI 53: (KTB 1, tr. 124: Kinh Chảnh Tri Kiến; MLDB, p. 141: 
Right View). 

• Gunaratana 1992: p. ì 50 

Thoạt tiên, khi bạn bắt đầu ỷ thức nhận biết về điều gì đó, 
ỷ thức nhận biết thuần khiết xảy ra chớp nhoáng ngay trước 
khi bạn khái niệm hóa nó, trước khi bạn nhận dạng nó. Đó 
là trạng thái của ý thức nhận biết. Thường thường, mệnh của 
trạng thái đó yếu lắm. Chinh khoảnh khắc lóe sáng ngay khi 
bạn tập trung đôi mắt vào điều đó, khi bạn tập trung tâm 
mình vào điều đó, ngay trước khi bạn diễn đạt nó, khống chế 
nó và tách nó ra khỏi những gì còn lại của hiện hữu. Nó xảy 
ra ngay trước khi bạn bắt đầu nghĩ về nó - trước khi tâm 
bạn nói: ồ, đỏ là con chó. ” Khoảnh khắc tập trung mềm mại 
trôi chảy của ý thức nhận biết thuần khiết đó là quán niệm... 
trong tiến trình nhận biết thông thường, bước quán niệm trôi 
qua nhanh đến nỗi không thế quan sát được. Chúng tôi đã 
phát triến thói quen đánh mất đi sự chú ỷ của mình vào tất 
cả những bước còn lại, tập trung vào nhận thức, nhận biết 
được nhận thức ấy, đặt cho nó một cái tên, và hầu hết, bị lôi 
cuốn vào chuỗi dài các ý tưởng biếu tượng về nó. Cái khoảnh 
khắc ban đầu của quán niệm nhanh chóng trôi qua. Chính 
mục đích của quán Vipassana là đê luyện cho chúng tôi kéo 
dài khoảnh khắc ỷ thức nhận biết đó. ” 


Trích MPE, tr. 150. 




152 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


niệm về đối tượng ấy. Sati có thể được hiểu như là sự 
phát triển sâu hơn và kéo dài thời gian của loại chú ý 
này, bằng cách đó tăng thêm sự rõ ràng và độ sâu đến 
một phần rất nhỏ thời gian thường quá ngắn ngủi do 
sự nhận biết suông chiếm trong tiến trình nhận thức.^®^ 
Sự tương tự về nhiệm vụ giữa sativà chú ý được phản 
ánh qua sự kiện là suy xét theo lý duyên khởi (yoniso 
manisikara: như lý tác ý) tương tự với nhiều khía 
cạnh của quán satipatthãna như: hướng sự chú ý đến 
tiêu trừ chướng ngại, bắt đầu nhận biết thực tánh vô 
thường của các tập hợp (uẩn) hay của các giác quan 
và đối tượng của chúng, thiết lập các yếu tố tạo thành 
chứng ngộ, và quán bốn sự thực cao cả.^^ 

183. Nãnaponỉka 1986b: p.2. Phấm tính ‘thuần” của satỉ được ám 
chỉ đến ở Vism 464, đoạn này cho rằng trực tiếp đối diện với đối 
tượng như là sự biểu hiện đặc tính của satỉ. 

• Nãnaponika 1986b: “A^/ỉờ nhận biết suông, chúng ta nhất tâm 
nhận biết rõ ràng cái gì thực sự xảy đến với chúng ta và xảy 
ra trong ta vào những khoảnh khắc nhận biết liên tục. Được 
gọi là “suông” vì nó chú ỷ đến những dữ kiện trơ trụi của 
nhận thức mà không phản ứng lại chúng bằng hành vi, lời 
nói hay phê bình trong tâm. Thông thường, trạng thái thuần 
túy tiếp nhận này của tâm, như đã nói, chỉ là một giai đoạn 
rất ngắn ngủi của tiến trình nhận biết của tâm rất hiếm khi 
ta biết tới. ” 

Trích PM, tr. 2-3 và HBM tr. 30. 

• HBM, tr. 33: Chính Đức Phật nhấn mạnh đến sự quan trọng 
đạt được từ “đối tượng trơ trụi ” khi Ngài dạy Bãhiya: 

“ Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái 
nghe, trong cái cảm nhận qua giác quan (mùi, vị, xúc chạm) 
chỉ là cái nhận biết được qua các giác quan ấy, trong suy 
nghĩ chỉ là suy nghĩ. ” Udãna, I, 10. 

• Vism 464 (PP, ch. XIV: The Aggregates, đoạn 141). 

184. Suy xét theo lý duyên khởi (yoniso manisikara: như lý tác ý): 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


153 


Khía cạnh nhận biết suông này của sati có tiềm năng 
thu hút, vì nó có thể đưa đến sự “loại bỏ tính tự động 
hóa” trong cơ cấu vận hành máy móc của tâmJ^^ Qua 
sati suông này, người ta có thể thấy các hiện tượng 
đúng như thực, không bị phản ứng theo thói quen và 
dự đoán thêm thắt. Bằng cách đưa tiến trình nhận 
thức vào ánh sáng trọn vẹn của ý thức nhận biết rõ 
rệt, ta bắt đầu có ý thức về những phản xạ tự động 
hay theo thói quen để đáp ứng lại các tin tức nhận 
biết được qua giác quan. Ý thức nhận biết rõ rệt trọn 

• được áp dụng đế giải trừ chướng ngại nói ở s V 105, 

• có thế đưa đến thực chứng bằng cách quán thực tánh vô 
thường của các tập họp (uẩn) nói ở s III 52 và của các giác 
quan và các đối tượng của chúng nói ở s IV 142, 

• thiết lập các yếu tố tạo thành chứng ngộ nói ở s V 94, 

• có đặc tính là quán bốn sự thực cao cả nói ở M I 9. 

• So thêm với A V 115, ở đoạn kinh này, suy xét theo lý duyên 
khởi hoạt động như là “dưỡng chất” cho chánh niệm và hiếu 
biết rõ ràng tường tận, đế rồi chúng lần lượt trở thành dưỡng 
chất cho satipatthãna. 

o s V105 (BKTƯ 5, tr. 168: Không Phải Món Ăn Cho Các 
Triền Cải; CDB II, p. 1599: The Denourishment of the 
Hindrances). 

o s III 52 (BKTƯ 2, tr. 99: Hỷ Được Đoạn Tận ; CDBI, p. 

890: Destruction ofDelight (2) ). 
o s IV142 (BKTƯ4, tr. 228: Duyệt Hỷ Tiêu Tận; CDBII, p. 

1218: Destruction o/Delight (2) ). 
o 5 V94 (BKTƯ5, tr. 150: Như Lý; CDBII, p. 1591: Careýul 
Attention). 

o M19 (KTB 1, tr. 24: Kỉnh Tất Cả Lậu Hoặc; MLDB, p. 
92: AU The Taints). 

o A V 115 (BKTC 4, tr. 294: Vô Minh; NDB, p. 1417: 
Ignorance). 

185.Deikman 1966: p.329; Engler 1983: p.59; Goleman 1980: p.27; 
và 1975: p.46; và vanNuys 1971: p.l27. 




154 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


vẹn về những phản xạ tự động này là bước đầu cần 
thiết để thay đổi thói quen tai hại của tâm thức. 

Là nhận biết suông, sati đặc biệt thích hợp với việc 
chế ngự ở các cửa giác quan (indriya saiỴivara).^^^ 
Theo khía cạnh tu đạo tiệm tiến này, người tu tập 
được khuyến khích duy trì sati trần trụi này khi nhận 
biết các tin tức qua giác quan. Nhờ sự có mặt bình dị 
của quán niệm đơn thuần và không bị manh mún, tâm 
được “chế ngự” không phóng đại và suy nghĩ lung 
tung về tin tức thu nhận được bằng nhiều cách. Vai 
trò bảo vệ này của sati trong tương quan với dữ kiện 
thu thập qua giác quan được ám chỉ trong những thí 
dụ xác nhận rằng satipaịịhãna là “đồng cỏ” thích hợp 
cho người tu thiền và so sánh sai/với người giữ cổng 
thành phố. 

Theo kinh, mục đích của chế ngự, phòng hộ các giác 
quan là để tránh không để cho ham hố (abhijjhã) và 
sân hận (domanassa) sanh khởi. Sự giải thoát khỏi 
lòng ham hố và sân hận như vậy cũng là một khía 
cạnh của quán satipaịịhãna đã được đề cập đến 
trong phần “định nghĩa” của kinh này.^®^ Như vậy, 

186. Định nghĩa chính xác về chế ngự giác quan tìm thấy ở M I 273, 
nói về việc tránh không đế cho lời phán đoán của ai hay phản 
ứng lại cái gì nhận biết được qua giác quan cuốn trôi đi. So với 
Debvedi 1998: p.l8; và p. 225 (đoạn XI.2 của sách này). 

M I 273 (KTB 1, tr. 597: Đại Kỉnh Xóm Ngựa; MLDB p. 364: 
The Greater Discourse at Assapura). 

187. MI 56: “không ham hố và không còn bất mãn thế gian này.” 

MI 56 (KTB 1, tr. 132: Kinh Niẹm Xứ; MLDB, p. 145, pa. 3: The 
Koundations of Mindfulness). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


155 


không phản ứng lại lòng ham hố và sân hận là đặc 
tính chung của cả satipaịịhãna và chế ngự giác quan. 
Điều này chỉ cho thấy là hai hoạt động này có sự trùng 
lắp ở mức độ đáng kể. 

Để kết luận, sati tạo ra cảnh giác nhưng có quan 
sát thản nhiên tiếp nhận.^^^ Được nhìn từ mạch văn 
hành trì thực sự, sati có tính tiếp nhận chiếm ưu 
thế sau đó được phẩm tính nhiệt tâm (ãtãpĩ) khuyến 
khích, được nền tảng của định (samãdhi) hỗ trợ. Tôi 
bây giờ sẽ trình bày chi tiết mối quan hệ hỗ tương 
giữa sati và định. 


188. Các học giả và các thiền sư hiện đại đưa ra nhiều tóm lược khác 
nhau về các khía cạnh cốt yếu của sati: 

• Ayya Khema 1991: p. 182, phân biệt hai ứng dụng của sati: ứng 
dụng vào đời sống thế tục, giúp ta biết mình đang làm gì, và 
ứng dụng siêu thế là thế nhập vào thực tánh của các hiện tượng. 

• Dhammasudhi 1969: p.77, miêu tả bốn khía cạnh của sati: 
biết rõ hoàn cảnh xung quanh, biết rõ phản ứng của mình về 
những hoàn cảnh xung quanh ấy, biết rõ quy trình luyện tập 
theo qui định của riêng mình, và biết rõ về vắng lặng (“thuần 
nhận biết”). 

• Hecker 1999: p.ll, đề cập đến thức tỉnh, tự chủ, cách biệt và 
không chao động. 

• Nãnaponika 1986b: p.5, liệt kê bốn nguồn gốc của các lực 
trong satỉ: thu dọn (đỏ là thanh lọc tâm) và nói tên ra (đỏ là 
nhận diện), * * không áp chế, ngừng lại (đó là không đáp ứng) 
và chậm lại, nhìn thắng. 

* Chữ in nghiêng trích từ PM, tr. 10, 26, 31. ơ đây, Ngài 
Nyanaponika trích câu sau đây của Govinda: 

‘ Điều gì có thê đặt tên được, điều đó mất đi quyền lực bí an 
của nó đối với con người, cái hãi hùng của điều không biết. 
Biết được tên gọi của nó giống như kiếm soát được nó. ’ 

Trích PAEBP, tr. 19. 




156 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


III.6. SATI VÀ ĐỊNH (SAMÃDHI) 

Sự có mặt liên tục của satiỡã được thiết lập vững vàng 
là một đòi hỏi cần thiết để chứng đắc thiền (jhãna).^^^ 
Như Visuddhimagga đã chỉ rõ, không có hỗ trự của 
sati, định không thể với tới mức độ đắc thiền Thậm 
chí khi xuất ra khỏi kinh nghiệm nhập định trọn vẹn, 
sai/cũng phải có để duyệt lại các nhân tố tạo nên kinh 
nghiệm của mình.^^^ Như vậy, sati liên kết chặt chẽ 
với chứng đắc, lưu lại trong đó (an trú) và xuất ra khỏi 
kinh nghiệm nhập định trọn vẹn.''^^ 

189. M III 25-8 ghi lại là đòi hỏi này áp dụng vào từng giai đoạn của 
các tầng thiền kế tiếp nhau, vì đoạn kinh này liệt kê sati trong 
số các yếu tố của tâm (tâm sở) của bốn tầng thiền cõi sắc giới 
và của ba chứng đắc đầu tiên vào cõi vô sắc giới. Chứng đắc cõi 
vô sắc thứ tu và chứng đắc đình chỉ thọ tuởng (diệt thọ tưởng 
định), cả hai đều là trạng thái tâm tuy không thế phân tích theo 
yếu tố nhưng vẫn liên quan đến sati khi xuất thiền (MIII28). Sự 
có mặt của sati trong tất cả các cõi thiền cũng được ghi lại trong 
Dhs 55 và Patis I 35. 

• MIII25-8 (KTB 3, tr. 153tt: Kỉnh Bất Đoạn; MLDB, p. 899ff: 
Anupada Sutta, One By One As They Occurred). 

Chú giải KTB cắt nghĩa đây là những tâm sở xuất hiện ở cõi 
sắc giới hay trước khi chứng nhập vào tầng vô sắc giới thứ tư. 
Đọc MLDB ct. 1053; tr. 1316. 

• Dhs 55 ? (BPE): tôi chỉ tìm thấy ở chương II trang 43 trở đi, 
pa. 161-65. 

• Patis I 35 (PD, p. 36-8: Treatỉse on Knowledge; ĐVNG, tr. 
43-4: Luận về Trí, đoạn 217-8). 

190. Vism 514 (pp ch. XVI đ. 96: The Pacultỉes & Truths). 

191. Đã miêu tả ở M III 25 (KTB 3, tr. 153tt: Kỉnh Bẩt Đoạn; MLDB, 
p. 899jf: Anupada Sutta, One By One As They Occurred). 

192. So với D III 279; Patis II 16 và Vism 129. 

• D III 279 (TBK 4, tr. 279: Kỉnh Thập Thượng; LBD, p. 515: 
Expanding Decades). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


157 


Sati trở nên đặc biệt nổi bật khi đạt tới tầng thiền 
(ịhãna) thứ ba Với sự chứng đắc tầng thiền thứ tư, 
khi tâm đã đạt đến mức tinh luyện có thể hướng tới 
sự phát triển năng lực siêu nhiên, sati cũng có thể đạt 
đến sự tinh khiết mức độ cao, bởi vì nó liên kết với sự 
bình thản mạnh 

Nhiều phẩm kinh chứng nhận vai trò quan trọng của 
satipaịỊhãna như là nền tảng cho tu tập chứng nhập 


• Patis II 16 (PP, p. 220: Treatỉse on Pacultỉes; ĐVNG, tr. 229: 
Luận về Năng Lực Gây Anh Hưởng, đoạn 22). 

• Vism 129 (PP ch. IV, p. 127). 

193. Lời miêu tả thông thường về tầng thiền thứ ba (ví dụ ở DII 313) 
đề cập rành mạch đến sự có mặt của satỉ và của hiểu biết rõ ràng 
tường tận. 

DII 313 (TBK 3, tr. 314: Kỉnh Đại Niệm Xứ; LDB p. 349: On the 
Poundations of Minýulness). 

194. Lời miêu tả thông thường về tầng thiền thứ tư (ví dụ ở D II 313) 
nói về “sự tinh khiết của niệm nhờ bình thản lọc sạch” sau đó có 
thể được dùng để phát triển năng lực siêu nhiên (như ở M I 357). 
ớ đây, có thế biết satỉ đó được thanh lọc thực sự vì có mặt bình 
thản từ M III 26 và Vibh 261; so với As 178 và Vism 167. 

• D II 313 (như trên). 

• M I 357 (KTB 2, tr. 46: Kỉnh Hữu Học; MLDB, p. 464: The 
Disciple in Higher Traỉnỉng). 

• M III 26 (KTB 2, tr. 156: Kỉnh Bất Đoạn; MLDB, p. 900: 
Anupada Sutta, One By One As They Occurred). 

• Vibh261 

o PT, tr. 390: Phân Tích dhãna. 

o PT 2, tr. 414, đ. 682: Thiền Phân Tích. Ngài Tịnh Sự viết: 
Niệm này được mở mang thanh tịnh tinh khiết do xả này. 
Do đó được nói rằng ‘ xả niệm thanh tịnh ’. 
o BA, p. 240: Anaỉysis ofJhãna, đoạn 597). 

• As 178 (Ex. I & II, p. 238: The Pourth dhãna). 

• Vism 167 (PP tr. 195: Ch. IV, đoạn 194). 




158 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


cõi thiền và thành tựu năng lực thần thông sau đó.''^^ 
Vai trò của satipaịỊhãna trong việc hỗ trự tu tập định 
cũng được lời giải thích thông thường về đường tu 
tiệm tiến phản ảnh, ở đây những bước khởi đầu dẫn 
đến sự chứng đắc cõi thiền bao gồm cả quán niệm 
và hiểu biết rõ ràng tường tận (satisampajanna) trong 
tương quan với các động tác của cơ thể, và nhiệm 
vụ nhận ra được các chướng ngại và nhiệm vụ giám 
sát việc diệt trừ chướng ngại, một khía cạnh của 
satipaịịhãna thứ tư, đó là quán dhammas. 

Sự tiến triển từ satipaịỊhãna cho đến nhập định được 
miêu tả ở trong phẩm kinh Dantabhũmi bằng một 
bước trung gian. Trong bước trung gian này, quán 
thân, cảm nghiệm, tâm và dhammas tiếp tục bằng 
phẩm tính đặc biệt là người tu thiền nên tránh đừng 
có bất cứ ý tưởng (tầm) nào.^^^ Trong lời hướng dẫn 

195. Thành tựu thuộc về định có thể đạt được nhờ thực hành sati- 
patthãna được ghi lại trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như D 
II216; s V 151; s V299; s V303;AIV300. Theo Ledi 1985: 
p.59, người ta chỉ nên bắt đầu tu tập chứng nhập cõi thiền khi ta 
có thể duy trì quán tưởng satỉpatthãna không gián đoạn từ một 
đến hai giờ mỗi ngày. 

• D II 216 (TBK 3, tr. 216: Kỉnh Janavasabha; LDB, p. 298: 
Brahmã Addresses the Gods). 

• s V 151 (BKTƯ 5, tr. 236; CDB II, p. 1635: The Competent 
Cook (ii) ). 

• s V 299 (sđd, tr. 450: Kantakĩ; CDBII, p. 1755: The Thorn- 
bush Grove (3) ). 

• s V 303 (sđd, tr. 455: Một Ngàn; CDB II, p. 1758: A Thou- 
sand Aeons). 

• AIV 300 (BKTC 3, tr. 685: Pháp Lược Thuyết; NDB, p. 1205: 
In Brỉef). 

196. M III 136. Trong khi bản của PTS nói đến suy tưởng về đối 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


159 


về giai đoạn chuyển tiếp này, điều đáng chú ý là phẩm 
tính nhiệt tâm và hiểu biết rõ ràng tường tận không có 
mặt. Sự vắng mặt này ngụ ý là ngay tại thời điểm này, 
không còn là satipaịịhãna thật sự, chỉ là giai đoạn tạm 
thời. Giai đoạn không có ý tưởng tạm thời này vẫn 
có cùng phẩm tính quan sát tiếp nhận và có cùng đối 
tượng như là satipaịịhãna, nhưng đồng thời nó đánh 
dấu sự thay đổi rõ ràng từ quán thực tánh sang tĩnh 
lặng. Chính sau khi thay đổi sự chuyên chú từ quán 
satipaịỊhãna thật sự sang trạng thái ý thức nhận biết 
rõ rệt trong tĩnh lặng này nên sự tu tập chứng đắc có 
thể xảy ra. 

Bàn về những trường hợp này, rõ ràng là sati có vai 
trò quyết định để hoàn thành trong lãnh vực samatha. 
Điều này có thể giải thích tại sao phẩm CũỊavedalla 
Sutta nói satipaịịhãna là “nguyên nhân” của định 
(samãdhi-nimitta).^^'^ Mối liên hệ giữa satipatỊhãna và 

tượng của satỉpatthãna (kãyũpasamhitam vitakkam V.V.), bản 
của Miến Điện và của Tích Lan thay vào đó lại nói về ý tưởng 
tình dục (kãyũpasamhitam vitakkam V.V.). Xét từ động cơ thuyết 
giảng phấm kinh, điều này có lẽ ít khi được viết như vậy, vì đoạn 
văn này theo sau sự dẹp bỏ các chướng ngại và dẫn đến nhập 
định, và từ đó thắng tới nhị thiền. Tuy nhiên, bản tiếng Hán tương 
đương (T’iao Yủ Ti Ching, Madhyama Ẫgama^ (Trung A Hàm, 
Kỉnh Niệm Xứ) số 98 giống với bản viết của Miến Điện và Tích 
Lan. Thêm vào đó, bản này còn đề cập đến sự chứng nhập vào sơ 
thiền mà tất cả các bản PãỊi đều thiếu. 

M III 136 (KTB 3, tr. 349: Kinh Điều Ngự Địa; MLDB, p. 995: 
The Grade of the Tamed). 

197. M I 302 (nên viết là MI 301). Ps II 363 lấy điều này để ngụ ý 
khoảnh khắc chứng ngộ, tuy vậy, chú giải cũng nhìn nhận là khó 
hòa điệu với sự kiện kinh điến nói về tu tập và làm phong phú 




160 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Sự tu tập nhập định sâu được tỳ khưu Anuruddha giải 
thích, vị đệ tử của Đức Phật đứng đầu về năng lực 
siêu nhiên có khả năng nhìn thấy sanh linh ở các cõi 
khác,^^® một khả năng dựa trên mức độ nhập định 
thuần thục cao. Bất cứ khi nào được hỏi về khả năng 
này của mình, Anuruddha luôn luôn giải thích rằng kỹ 
năng ấy là kết quả của việc thực hành satipatỊhãna 
của Ngài.''^^ 

Tuy nhiên, mặt khác, xem satipaịịhãna chỉ là bài tập 
để định tâm không thôi là vượt quá giới hạn và không 
nhận ra sự khác biệt quan trọng giữa cái gì có thể là 
nền tảng cho tu tập định với cái gì thuộc về lãnh vực 

samãdhinimitta* * (dẩu hiệu của định, định tướng) này. Vai trò hỗ 
trợ của satìpatthãna cho việc tu tập chánh định được nêu lên ở A V 
212, qua đó, chánh niệm làm cho chảnh định sanh khởi. 

• MI 301 (TBK1, tr. 660: Tiểu Kỉnh Phương Quảng; MLDB, p. 
399: The Shorter Series of Questions and Answers). 

• A V 212 (BKTC 4, tr. hO: Tà Tánh; NDB, p. 1484: The 
Wrong Course). 

198. AI 23 (BKTC1, tr. 49: Các Vị Tỷ Kheo; NDB, p. 109: Poremost). 

199. s V 294-306; so thêm với Malaỉasekera 1995: vol. I, p.88. 

• s V 294-306 (BKTƯ5, tr. 441-458: Tương ưng Anuruddha; 
CDBII, p. 1750-61: Connected Discourses with Anuruddha). 

• Malalasekera 1995: vol. I, tr. 88: 

“ Kinh Anuruddha Samyutta tường thuật lại một loạt câu hỏi 
do Moggallanã đặt ra về satipatthãnã (thiết lập quán niệm), 
phạm vi của chúng, V...V... Hiên nhiên, Anuruddha nhân mạnh 
đến việc trau dồi satipatthãnã, vì chúng ta thấy đề cập chúng 
nhiều lần trong bài giảng của Ngài. Ngài cho là tất cả thần 
thông có được nhờ ở sự tu tập phát triên của thiêt lập quán 
niệm, và khuyên người nghe nên thực hành chúng. ” 

Trích DPPN, tr. 88. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


161 


thiền tĩnh lặng thật sự.^°° Thực ra, các chức năng đặc 
biệt của sativà của định hoàn toàn khác nhau. Trong 
khi định đáp ứng cho việc nâng cao chức năng chọn 
lựa của tâm bằng cách giới hạn phạm vi chú ý, thì sati 
tự nó đại diện cho việc nâng cao chức năng hồi tưởng 
bằng cách nới rộng phạm vi chú ý ấy.^°^ Hai cách thức 
vận hành tâm thức này tương ứng với cơ cấu kiểm 
soát chất xám khác nhau trong vỏ não của óc.^°^ Tuy 

200. Chẳng hạn, so với Schmithausen 1973: p.l79, người đề nghị 
satỉpatthãna ban đầu chỉ thuần là bài tập cho định. 

201. So thêm với Bullen 1982; p.44; Delmonte 1991: pp. 48-50; Go- 
leman 1977a: p.298; Shapiro 1980: pp.15-19; và Speeth 1982: 
pp. 146 và 151. Gunaratana 1992 (WAVE, Malaysia xuất bản): 
MPL p.l65 tóm lược thích đáng như sau: “Định là dành riêng. 
Nó chăm chú về một điều gì đó thôi, làm ngơ những điều khác. 
Còn chánh niệm thì bao hàm. Từ điểm tập trung chú ý, nó lùi ra 
sau để có cái nhìn khách quan, không can dự và nhìn vào lãnh 
vực bao quát hơn.” 

Bullen 1982: TL, tr. 44: 

“ Trong nhiều trường hợp, sự nhận biết rõ rệt cần được 
tăng cường chứ không cần phải nới rộng. Neu cần phải sửa 
cái gì mỏng manh như đồng hồ chang hạn, bạn cần tập trung 
và chỉ cần chú ỷ đến khu vực thích hợp hạn hẹp do giác quan 
nhận biết thôi, đủ đê làm công việc ấy và làm ngơ những chỗ 
khác. Nói chinh xác, sự nhận biết rõ rệt cần được tăng cường 
chứ không cần nới rộng. 

Trong nhiều trường hợp khác, nhận thức cần được đưa vào 
vùng nhận biết rộng rãi của giác quan. Lái xe vào chỗ đông 
xe chang hạn, cần nhìn quanh mà không chú ý tập trung vào 
một khu vực giới hạn nào: cần biết chiếc xe đằng trước, biết 
bộ hành băng qua đường, xe đang chạy ngược chiều hướng 
về mình, xe thình lình rẽ sang đường phụ... chú ý đến bất cứ 
cái gì và tát cả những gì có thê gây ra nguy hiêm. ” 

Trích TL, tr. 44. 

202. Brown 1977: p.243: “hai cơ cấu kiểm soát chất xám chính... liên 




162 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


nhiên, sự khác biệt này không ám chỉ là hai cách thức 
này không tương xứng nhau, vì trong lúc chứng nhập 
cõi thiền, cả niệm và định đều hiện hữu. Nhưng trong 
lúc nhập định, sati hiện hữu hầu hết trong tâm, khi ở 
mức độ nào đó, nó mất đi phạm vi lãnh vực tự nhiên 
vì lực tập trung mạnh mẽ của định. 

Theo tự vựng được sử dụng trong SatipatỊhãna 
SaiỴiyutta, sự khác biệt giữa sati và định trở nên rõ 
ràng. Trong đoạn kinh này, Đức Phật đề nghị là, nếu 
ai bị xao lãng hay lười biếng trì trệ trong khi thực hành 
satipaịỊhãna, nên tạm thời thay đổi sự thực hành và 
tu tập đối tượng thiền quán của tĩnh lặng (samatha), 
để trau dồi hỉ và thư thái (tịnh chỉ) trong tâm.^°^ 

Ngài gọi đây là cách thiền “được hướng đến” 
(panidhãya). Tuy nhiên, một khi tâm đã định tĩnh, 
người ta có thể trở về cách thiền không “hướng 
đến” (appanidhãya bhãvana), chính là thực hành 
satipaịịhãna. Rút từ bài kinh này, khác biệt giữa cách 
thiền “hướng đến” và “không hướng đến” ám chỉ hai 
cách thiền này tự chúng khác biệt nhau rõ ràng. Mặt 
khác, tuy toàn thể bài kinh này quan tâm đến sự liên 
kết khéo léo giữa hai cách thiền này, rõ ràng chứng tỏ 

quan đến việc chọn lọc và duyệt xét tin tức... phần não phía truớc 
hên kết với việc duyệt xét có giới hạn và hệ thống não phía sau 
liên kết với việc duyệt xét dữ kiện ở bình diện rộng rãi hon. Bộ óc 
có thế như máy ảnh có thế dùng với các ống kính góc độ rộng và 
ống kính điều chỉnh xa hay gần. Hay, theo thuật ngữ nhận thức, 
chú ý có thể được hướng đến những chi tiết có ưu thế hon ữong 
khu vực có phâm tính đáng chú ý hay trong toàn thê khu vực.” 

203. s V 156 (BKTƯ5, tr. 243: Trú Xứ Tỷ Kheo Nỉ; CDBII, p. 1638: 
The Bhikkhunĩs ’ Quarter). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


163 


là cho dù có khác biệt tới đâu đi nữa, cả hai cách này 
đều có thể có tương quan và hỗ trự nhau.^”'^ 

Phẩm tính đặc biệt của định là “hướng đến” và chú tâm, 
tập trung vào một đối tượng duy nhất, gạt bỏ mọi thứ 
khác ra ngoài. Như vậy, tu tập định khuyến khích một 
sự chuyển dịch từ cơ cấu thông dụng về kinh nghiệm 
lưỡng thể chủ và khách sang kinh nghiệm nhất thể. 
Tuy nhiên, bằng cách ấy, định gạt bỏ ý thức nhận biết 
rộng lớn hơn về hoàn cảnh và về những mối tương 
quan với nó.^°® Dù sao, biết về hoàn cảnh và những 
mối tương quan là cần thiết đễ trở nên có nhận thức 
về các đặc tính đó của kinh nghiệm của người có tuệ 
dẫn đến giác ngộ. Trong tinh thần này, phẩm tính tiếp 
nhận rộng rãi của sati đặc biệt quan trọng. 

Theo chừng mực nào đó, hai phẩm tính khá khác biệt 
của định và niệm được các thiền sư nhấn mạnh về 
“khảo hướng thiền quán thực tánh khô” tổng hợp lại 

204. Vào phần mở đầu bài kinh này, Đức Phật tán thán những ai kh éo 
an trú trong bốn satỉpatthãnas. Như vậy, lý do để Ngài giảng về 
cách thức thiền “hướng đến” và “không hướng đến” hình như là 
Ngài muốn chỉ samatha có thế có tác động hỗ trợ cho việc tu tập 
satỉpatthãna như thể nào. 

205. Kamalashila 1994: p.96; Kyaw Min 1980: p.96; Ruth Walshe 
1971: p.l04. So thêm trang 660. 

206. So với Brown 1986b: p.l80: so sánh các thí nghiệm của Ror- 
schach với những người hành thiền khác nhau, Brown miêu tả 
trong kết luận của mình là “khía cạnh đặc biệt của trạng thái 
samãdhi là không phong phú và số lượng tiến trình kết họp tưong 
đối nhỏ, trong khi đó nhóm quán thực tánh của Rorschachs... phần 
lớn mang sắc thái điến hình của tính phong phú được gia tăng và 
tính dồi dào ý tứ có liên quan được kh ai triển rộng ra”. 




164 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


trong việc diễn tả về thiền thực tánh, bỏ qua nghi thức 
tu tập tâm tĩnh lặng. Có vị đôi khi miêu tả sati như 
là “tấn công” đối tượng của nó như cục đá va vào 
tường.^°^ Những lời mạnh mẽ này có lẽ chỉ cho thấy 
nhu cầu cần có một mức độ nỗ lực đáng kể trong lúc 
quán tưởng, tầm mức nỗ lực gây ấn tượng như vậy 
cần thiết để bù đắp cho định ở mức độ tương đối thấp 
được tăng trưởng khi tu tập theo khảo hướng đi đến 
giác ngộ bằng “thiền quán thực tánh khô”. Thực ra, 
trong số các thiền sư này, nhiều vị coi phẩm tính đơn 
thuần và bình thản của sati như là giai đoạn tu tập đã 
được tiến hóa hơn, giả định là khi giai đoạn “tấn công” 
đối tượng mạnh mẽ đã hoàn thành vai trò của nó và 
đã cung cấp nền tảng cho ổn định tâm thức.2°® 

Cách xem xét sati ở trên có thể liên quan đến định 
nghĩa của chú giải về sati như là “không nổi lên” và 
vì thế là “phóng vào trong đối tượng”.2°^ Sự vắng mặt 

207. Mahasi 1990: p.23: “cái tâm biết... như trong trường họp cục đá 
ném vào bức tường”. 

Sĩlananda 1990: p.21 có cùng nhận biết; “như cục đá ném vào 
bức tường... rồi đánh vào đối tượng là chánh niệm”. 

Pandita (n.d.): p.6 đi xa hơn khi diễn tả satỉpatthãna như ngụ ý 
“không ngần ngại đánh đối tượng... bằng bạo động, nhanh hay rất 
mạnh... với tốc độ cực nhanh hay rất vội vàng”, rồi Ngài so sánh 
những người lính đánh bại quân thù ữong trận đánh bất ngờ. 

208. Những giai đoạn tu tiến như vậy của satỉpatthãna đôi khi được 
đề cập đến như là “vỉpassanã jhãnas ”, một thuật ngữ không tìm 
thấy trong kinh, trong Abhidhamma, hay trong chú giải. So với 
Mahasi 1981: p.98 và với lời giải thích chi tiết của Pandita 1993: 
p.180-205, đặc biệt so với p.199: “không suy nghĩ, chỉ nhận biết 
suông được gọi là vipassanã jhãna thứ hai. 

209. Đây là thuật ngữ apỉlãpanatã, tìm thấy ở Dhs 11 (giải thích chi tiết 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


165 


ở As 147); Pp 25; Nett 54; Mil 37; và Vism 464. về thuật ngữ này, 

so với Guenther 1991: p.68 n.2; Homer 1969: p.50 n.5; Nãụamoli 

1962: p.28 n.83/3; và C.A.E Rhys Davids 1922: p.l4 n.3. 

• Dhs 11 (BPE, đoạn [14], tr. 14). 

• As\41 (Exp.I, II:p. 194). 

• Nett 54 (Guide, p. 81, đoạn 295: The Nine/old Thread in the 
Mode of Conveying Synonyms). 

• Mil 37 (MTVĐ tr. 118; QKMI, p. 58: What ỉs the character- 
istic mark of mindýulness?). 

• Vism 464 (PP, p. 467: Ch. XIV: The Aggregates, đoạn 141). 

• Guenther 1991 (PPA, p.68 n.2): Có sự nối kết lạ lùng giữa 
chữ PãỊi apilãpanatã* và chữ Sanskrit abhilapanatã, thuật 
ngữ được Yaẳomitra dùng trong Abhidharmakoảa II 24 (A 
Tỳ Đàm Câu Xá) và Sthiramati trong quyên Vrtti, p. 25sq. 
Cỏ phải chữ Prakritic apilãpanatã ('^plu) được Sanskrit hóa 
thành abhilapanatã? Cho dù cả hai thuật ngữ này đều miêu 
tả đặc tính ‘xem xét ’, chữ trước “đê tâm đến ” đoi tượng đã 
biêt trước, còn chữ sau không đê cho đôi tượng đã được đê 
tâm đến trôi mất đi. Yaảomitra định nghĩa smrti như sau: 
smrti nghĩa là không lãng quên đối tượng. Nhờ nó, tâm không 
quên đối tượng và coi như là “đế tâm đến nó ”. Sthiramati xác 
nhận ‘smrti là sự chinh xác về đối tượng đã biết trước, nó 
là sự đế tâm đến. Điều đã biết trước là điều đã kinh nghiệm 
được trước kia. Nó là sự chinh xác vì nó không buông bỏ chỗ 
nắm lấy đối tượng. Hồi tưởng được lập đi lập lại về đối tượng 
đã nắm giữ trước đó là đê tâm đến nó. Vì khi một đối tượng 
được đế tâm đến, sẽ không có xao lãng đến một đối tượng 
khác hay đến khia cạnh khác, vậy thì smrti hành xử như là 
không gây ra xao lãng. ” Thi dụ so sánh smrti là người gác 
cửa được Sãntideva dùng trong Bodhicaryãvatãra V 33. 

‘^'apilãpanatã: không lơ đãng (Pháp Tụ, tr. 27); 

• Horner 1969: p.50 n.5: apilãpana, “không cho phép bất cứ 
trôi nôi nào, không quên” như ở Vism. 464, không trôi giạt; 
so với Asl.121, Netti. 15, 54. 

• Nãnamoli 1962: p.28 n.83/3: 'Apilãpana - không trôi đi’. 
Chữ này là một với hình thức tông quát apilãpanatã (đỏ là a 
+ pilãpana + tã: đọc PED) và được NettiA giải thích bằng 




166 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


của “nổi lên”, theo nghĩa xao lãng, chắc chắn là đặc 
tính của sati. Tuy nhiên, “phóng vào trong đối tượng” 
hình như có nhiều đặc tính của định hơn, đặc biệt 
trong lúc tiến vào nhập định. Theo nghiên cứu của 
các học giả hiện đại, hình như khía cạnh hiểu theo 
chú giải này khởi lên là do viết sai hay giải thích sai 
chữ nào đó.^^° Thực ra, “tấn công” một đối tượng hay 
“phóng vào trong” đối tượng không phù hợp với nét 
đặc thù của sati theo tự tánh của nó, nhưng miêu tả 
sai/trong vai trò thứ hai, hành động theo sự phối hợp 
với nỗ lực hay định. 

Như vậy, dù sati có đóng vai trò quan trọng trong việc 
tu tập nhập định, khi đứng một mình, sati được xem 
là một phẩm tính tâm thức khác hẳn với định. Thực 
vậy, ngay đến thành tựu mức độ nhập định cao tự 
nó không đủ để tuệ đưa đến giải thoát vì lý do có thể 
hoàn toàn liên hệ đến cường độ nhập định tập trung 
mạnh mẽ đã ức chế các phẩm tính quan sát thụ động 
của ý thức nhận biết rõ rệt (niệm). Tuy nhiên, điều 


ogãhana* * (lặn, nhảy xuống nước). Ngữ căn là plu (bơi hay 
nôi), chứ không phải lap; đọc PED pilavati, và CPD. Niệm 
được coi là giữ cho tâm neo vào đối tượng của nó và ngăn 
không đê cho tâm ‘trôi mất đi’khỏi đối tượng. 

* C.A.R Rhys Davids 1922: p.l4 n.3: Apỉlãpanatã. Chủ giải 
Pháp Tụ Atthasãlinĩgiải quyết vấn đề do chữ này đưa ra bằng 
cách rút nó ra từ chữpilavati: ‘nôi ’và giải thích: “không nôi 
lên mặt nước như bi đao và lọ bình, ” sati đi vào và phóng 
xuống nhập vào đối tượng của suy tưởng. 

210. Gethin 1992: pp.38-40 đề nghị chú giải đã viết là apilãpeti nên 
sửa thành apilapati (hay abhilapati), thay vì miêu tả sati như là 
“phóng vào”, chữ này có nghĩa là “nhắc nhở ai về điều gì đó”. 
So thêm với Cox 1992: pp.79-82. 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


167 


này không bác bỏ sự kiện tu tập định thỏa mãn vai trò 
quan trọng trong mạch văn thiền quán thực tánh, một 
chủ đề tôi sẽ bàn chi tiết ở Chương IV. 



IV. sự THÍCH HỢP CỦA ĐỊNH 


Chương này dành cho tập ngữ “không ham hố và 
không còn bất mãn thế gian này” và ý nghĩa của nó. 
Bởi vì không ham hố và không còn bất mãn được hình 
dung trong phần cuối cùng của “định nghĩa” chỉ cho 
thấy sự tăng trưởng của tâm thức trầm tĩnh khi thực 
hành satipaịịhãna, trong chương này, tôi sẽ xem xét 
vai trò của định trong bối cảnh thiền quán thực tánh, 
và cố gắng xác định mức độ của định cần thiết để 
chứng ngộ. Sau đó, tôi xem xét sự đóng góp chung 
của định vào việc phát triển tuệ quán và sự liên hệ hỗ 
tương của chúng. 

IV.1. KHÔNG HAM Hố VÀ KHÔNG CÒN BÁT MÃN 

Phần “định nghĩa” của Satipaịịhãna Sutta kết luận 
bằng câu “không ham hố và không còn bất mãn thế 
gian này”.^^^ Theo Nettippakarana, “không ham hố và 

211. M I 56. AIV 430 giải thích “thế gian” như là đề cập đến kh oải 
lạc của năm giác quan (các dục trưởng dưỡng). Giải thích này 
rất phù hợp AIV 458, đoạn kinh nói satipatthãna dẫn đến từ bỏ 
các khoái lạc này. Vibh 195 coi chữ “thế gian” trong tinh thần 
satipatthãna đại diện cho năm tập hợp (uẩn). 

• M I 56 (KTB 1, tr. 131-2: Kỉnh Niệm Xứ: để chế ngự tham 
ưu ở đòi; MLDB, p. 145: The Poundatỉons ofMỉndfulness). 

• AIV 430 (BKTC 4, tr. 184: Các Bà La Môn; NDB, p. 1304: 
The Brahmins). 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


169 


không còn bất mãn thế gian này” đại diện cho khả 
năng gây ảnh hưởng của định (định căn). Đề nghị 
này được nhiều kinh hỗ trự, các kinh này thay đổi 
chút ít phần “định nghĩa”, thay thế “không ham hố và 
không còn bất mãn thế gian này” bằng tâm được định 
hay kinh nghiệm hạnh phúc an vui.2^^ Những đoạn 
kinh này chỉ rõ là không ham hố và không còn bất 
mãn đại diện cho tâm thức tĩnh lặng và biết đủ. 

Các chú giải còn đi xa hơn và coi phần “định nghĩa” 
giống như loại bỏ năm chướng ngại.^^'^ Điều này đôi 
khi được hiểu ngầm là năm chướng ngại phải bị loại 
bỏ trước khi bắt đầu quán tưởng satipatthãna.^^^ Vì 
thế, cần xem xét chi tiết tập ngữ này để coi qui định 
như thế xác đáng ra sao. 

Thuật ngữ PãỊi vineyya được dịch là “không có” bắt 
nguồn từ động từ vineti (loại bỏ). Cho dù chữ vineyya 

• AIV 458 (sđd, tr. 226tt: Phẩm Niệm Xứ; NDB, p. 1327: Es- 
tabỉishments of Mindýulness). 

• Vibh 195 (BPTl, tr. 209: d 440; PT, tr. 286 d 362; BA, p. 
253, pa. 362: Analysis of Mindýulness). 

212. Nett 82 (The Guide, p. 116: pa. 482: Keeping in being). Đọc 
thêm Nett 29, pa. 174p. 52: The Nine/old Thread in the Mode of 
Conveying Characteristics. 

213. s V 144 vàS V 157. 

• s V 144 (BKTƯ5, tr. 224tt: Sãlã; CDBII, p. 1630: Sãlã); 

• s V 157 (sđd, tr. 245: Trú Xứ Tỷ Kheo Ni; CDB II, p. 1639: 
The Bhỉkkhunĩs ’ Quarter). 

214. Ps 1244. 

215. Ví dụ do Kheminda 1990: p.l09 cung cấp. 




170 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


được dịch đúng nhất là “sau khi loại bỏ”, nó không 
nhất thiết ám chỉ là ham hố và bất mãn phải bị loại bỏ 
trước khi bắt đầu thực hành satipaịỊhãna; nó có thể 
có nghĩa là hoạt động này xảy ra đồng thời với việc 
thực hành.^^® 


216. Nói chung, hình thức vỉneyya có thể hoặc là một danh động tự: 
“sau khi loại bỏ” (chú giải đã hiểu chữ này nhu thế, so với Ps I 
244: vinayitvã* (danh động từ của vineti), hay là ở ngôi thứ ba 
số ít: “ta nên loại bỏ” (nhu ở Sn 590; so thêm với Woodward 
1980: Vol. IV, p. 142, n.3). Tuy nhiên, trong mạch văn hiện đang 
bàn tới này không thế coi vỉneyya là hình thức bàng thái cách 
đuợc, vì nhu thế, câu này sẽ có hai động từ giới hạn (liên kết với 
chủ từ) ở hai thế cách khác nhau (vỉharatỉ + vỉneyya). Thuờng 
thì hình thức danh động tự ngụ ý một hành động xảy ra truớc 
hành động của động từ chính, trong truờng hợp này nó có nghĩa 
là sự loại bỏ phải đuợc hoàn thành trước khi tu tập satipatthãna. 
Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, danh động từ có thế đại diện 
cho một hành động xảy ra đồng thời với hành động được động 
từ chính chỉ định. Một thí dụ về một hành động xảy ra đồng thời 
được một danh động từ diễn đạt là lời miêu tả thông thường về 
sự thực hành tâm từ trong các kinh (ví dụ như ở M I 38) ở đoạn 
kinh này sống (vỉharatỉ, an trú) và thấm vào (pharỉtvã) là những 
hoạt động đồng thời, cùng nhau diễn tả hoạt động rải tâm từ. 
Cũng cùng loại cấu trúc này xảy ra liên quan đến chứng nhập 
cõi thiền (ví dụ như ở D I 37), ở đoạn này “sống” (vỉharatỉ) và 
chứng đắc (upasampajja) cũng xảy ra đồng thời. Thực ra, nhiều 
dịch giả đã dịch vineyya theo cách thức qua đó nó tượng trưng 
cho kết quả của việc thực hành satỉpatthãna. So với: 

Dhammiko 1961: p.l82: “um weltliches Begehren und Bekũm- 
merm zu ủberxvinden” đế vượt qua ham muốn và lo âu thế tục. 
Gethin 1992: p.29: “vị tỳ khưu... vượt qua cả hai ham muốn và 
bất mãn với cuộc đời này”. 

Hamilton 1996: p.l73: đến tự loại trừ [bản thân mình] kh ỏi sự 
ham muốn và khố sở trong cõi đời này’. 

Hare 1955: vol.IV, p.212: “vượt qua khao kh át và chán nản 
thường xảy ra trong thế gian này”. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


171 


Cách hiểu này phù hợp với hình ảnh chung do 
kinh điển cung cấp. Thí dụ, trong một đoạn kinh ở 
Ahguttara Nikãya, sự thực hành satipaịỊhãna không 
đòi hỏi, nhưng trái lại, đưa đến việc vượt qua các 


Hurvitz 1978: p.212: “ngưng đố kỵ và ác ý với thế gian này”. 
Jotika 1986: p. 1: “trá nh xa ham muốn và khổ tâm”. 

Lamotte 1970: p.ll22: “au point de controler dans le monde la 
convoitise et la tristesse”: “đến mức kiêm soát lòng tham muốn 
chiếm đoạt và ưu phiền trong thế gian này. ” 

Lin Li Kouang 1949: p.ll9: “qu’il surmonte le déplaisir que 
la convoitise cause dans le monde” vượt qua lòng tham muốn 
chiếm đoạt gây ra điều không vừa lòng trong thế gian này. 
C.A.R Rhys Davids 1978: p.257: “vượt qua cả khao khát và 
chán nản thường xảy ra trong thế gian này”. 

Schmidt 1989: p.38: “alle weltlichen Wủnsche und Sorgen 
vergessend”: quên đi tất cả ham muốn và lo lắng thế tục. 
Sĩlananda 1990: p.l77: “dẹp trừ lòng tham và khố sở trong thế 
giới này”. 

Solé-Leris 1999: p.ll6: “desechando la codiciay la aHicción de 
lo mundano”: từ bỏ tham lam và ưu phiền trong thế giới này. 
Talamo 1998: p.556: “rimovendo bramosia e malcontento 
riguardo al mondo”: bằng cách loại bỏ tham lam và bất mãn thế 
giới này. 

Thãnissaro 1996: p.83: “gạt qua một bên lòng ham hố và đau 
buồn liên quan đến cuộc đời này”. 

Woodward 1979: KS vol. V, p.261: “chế ngự sự chán nản khởi 
lên từ lòng tham”. 

• Sn 590 (KTiB 1, tr. 653: Kinh Mũi Tên; GD, p. 78: The Barb). 

• Woodward KS 1980: Vol. IV, p. 142, n.3: Woodward coi đây 
là danh động từ của vineti. Nhưng nó cũng có thê là bàng thái 
cách. 

• M I 38 (KTB 1, tr. 90-1: Kinh Vi Dụ Tẩm Vải; MLDB, p. 
119f.: The Simile of the Cloth). 

• D I 37 (TBK 1, tr. 31: Kinh Phạm Võng; LDBp. 85f.: What 
the Teachingls Not). 




172 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


chướng ngại.Tương tự như thế, theo phẩm kinh 
trong Sarhyutta Nikãya, nếu thiếu kỹ năng trong việc 
thực hành satipaỊịhãna sẽ ngăn người hành thiền tu 
tập định và vượt qua được ô nhiễm tâm thức.2^^ Câu 
này sẽ vô nghĩa nếu sự tu tập định và sự vắng mặt 
của ô nhiễm tâm thức là đòi hỏi tiên quyết cho việc 
thực hành satipaịịhãna. 

Sự loại bỏ ham hố (abhijjhã) và bất mãn (domanassa, 
ưu), hai phẩm tính của tâm (tâm sở), được qui định 
trong phần “định nghĩa”, lại xuất hiện có liên quan đến 
bốn trong hệ thống mười sáu giai đoạn quán hơi thở 
đã được miêu tả trong Ănãpãnasati Sutta (Kinh Quán 
Hơi Thở; Nhập Tức Xuất Tức Niệm). Theo giải thích 
của Đức Phật, ở giai đoạn tu tập này, không còn ham 
hố và bất mãn đã đạt được.^^^ Giải thích này ngụ ý 
rằng kết quả đó lại không như thế với mười hai giai 
đoạn đầu dù đã được Đức Phật miêu tả là tương ứng 
với ba satipaịịhãnas đầu tiên.^^° Sự bất mãn tự nó 

217. AIV 458 (BKTC tr. 226tt: Phẩm Niệm Xứ; NDB, p. 1327: Es- 
tablỉshments of Mind/ulness- Hindrances). 

218. s V 150 (BKTƯ5, tr. 233: Người Đầu Bếp; CDBII, p. 1634tt: 
The Incompetent Cook). 

219. M III 84 (KTB 3, tr. 259: Kỉnh Nhập Tức Xuất Tức Niệm; 
MLDB, p. 946, pa. 26: Fulfilment of the Four Poundations of 
Mindýulness). 

220. Tuy nhiên điều này chỉ thích hợp với những giai đoạn thực hành 
mở đầu, vì đế đuợc ba satỉpatthãna đầu tiên dẫn đến chứng ngộ, 
đòi hỏi không còn ham hố và bất mãn (tham ưu) như đã được 
chỉ định rõ ở M III 86 bằng cách làm cho sự sanh khởi của yếu 
tố tạo thành chứng ngộ của niệm (niệm giác chi) trong liên quan 
với bốn satỉpatthãna có cùng lời diễn đạt rõ ràng như đã được sử 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


173 


biến mất cũng xảy ra ở trong đoạn “con đường thẳng” 
của Satipaịịhãna Sutta, diệt trừ nó là một mục đích 
tu tập satipaịịhãnas.^^^ Tất cả những đoạn kinh này 
đều rõ ràng chứng tỏ là sự “diệt trừ” hoàn toàn ham 
hố và bất mãn không phải là điều kiện tiên quyết cho 
satipaịỊhãna, nhưng sự tận diệt này xảy ra là kết quả 
của việc tu tập thành công. 

Các phẩm tính của tâm (tâm sở) cần được loại bỏ 
là ham hố (abhijjhã) và bất mãn (domanassa, ưu). 
Chú giải liên kết hai phẩm tính này với toàn bộ năm 
chướng ngại (triền cái).^^^ Thực ra, trong nhiều phẩm 
kinh, ham hố (abhijjhã) thay cho chướng ngại đầu 
tiên trong các chướng ngại thông dụng hơn, đó là 
ham muốn tình dục (kãmacchanda).^'^'^ Tuy nhiên, thật 


dụng ở M III 84 liên quan với bốn giai đoạn cuối cùng của quán 
hơi thở. 

M III 86 (KTB 3, tr. 259tt: Kỉnh Nhập Tức Xuất Tức Niệm; 
MLDB, p. 946f: Fulfilment of the Seven Enlỉghtenment Pactors). 
MIII 84 (KTB 3, tr. 259: Kỉnh Nhập Tức Xuất Tức Niệm; MLDB, p. 
946, pa.27: Fulfilment of the Four Koundations of Mindỷulness). 

221. M I 55: “đây là con đuờng thẳng... để diệt trừ... bất mãn (ưu)... 
đó là bốn satipatthãnas. ” 

M I 55 (KTB 1, tr. 131: Kỉnh Niệm Xứ; MLDB, p. 145: The 
Koundations of Mindýulness). 

222. Ps I 244 nhận ra ý nghĩa của việc diệt trừ thành công ham hố 
và bất mãn là kết quả của việc tu tập này. So với Debvedi 1990: 
p.22; Khemacari 1985: p.l8; Nãụasarnvara 1961: p.8; Nãnuttara 
1990: p.280; và Yubodh 1985: p.9. 

223. PsI244. 

224. ở D I 72; D I 207; D III 49; M I 181; M I 269; M I 274; M II 
162; M II 226; M III 3; M III 35; M III 135; AII 210; AIII 92; 




174 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


AIII 100; AIV 207; và It 118. Trong kinh, theo cách dùng thông 
dụng của chữ này, abhỉjjã đại diện cho một trong mười hành xử 
bất thiện (ví dụ như ở D III 269). Trong mạch văn này, nó có ng¬ 
hĩa là tham lam, theo nghĩa ước muốn làm chủ tài sản của người 
khác (so với ví dụ ở M I 287 chang hạn). So thêm với van Zeyst 
1961b:p.91. 

• D I 72 (TBK 1, tr. 72: Kỉnh Sa Môn Quả; LDB, p. 101: The 
Fruits of Homeless Life). 

• D I 207 (TBK 2, tr. 207: The Hỉgher Moralỉty; LDB, p. 172: 
Subha Sutta). 

• D III 49 (TBK 4, tr. 18B: Kỉnh ưu Đàm Bà La; LDB, p. 391: 
The Great Lion ’s Roar to the Udumbarikans). 

• MI 181 (KTB 1, tr. 402: Tiểu Kỉnh Dụ Dẩu Chân Voi; MLDB, 
p. 275: The Sỉmỉle of the Elephants Pootprỉnt (Shorter) ). 

•MI 269 (sđd, tr. 589: Đại Kỉnh Đoạn Tận Ải; MLDB, p. 259: 

The Greater Discourse on the Destruction of Craving). 

•MI 274 (sđd, tr. 595: Đại Kinh Xóm Ngựa; MLDB, p. 365: 
The Greater Dỉscourse at Assapura). 

• M II 162 (KTB 2, tr. 708-9: Kỉnh Ghotamukha; MLDB, p. 
773: To Ghotamukha). 

• M II 226 (KTB 3, tr. 32: Kỉnh Devadaha; MLDB, p. 835: At 
Devadaha). 

• M III 3 (sđd, tr. 111: Kinh Ganaka Moggallãna; MLDB, p. 
876: To Ganaka Moggallãna). 

• M III 35 (sđd, tr. 169: Kỉnh Sáu Thanh Tịnh; MLDB, p. 907: 
The Sỉx/old Purỉty). 

• MIII135 (sđd, tr. 346-7: Kinh Điều Ngự Địa; MLDB, p. 993: 
The Grade of the Tamed). 

• AII 210 (BKTC 2, tr. 223: Tự Hành Hạ Mình; NDB, p. 583: 
Self-Torment). 

• AIII 92 (BKTC 2: tr. 453tt, đ.ỉ2: Người Chiến Sĩ (1); NDB, 
p.703, pa. 5: Warriors ỉ). 

• AIII 100 (sđd; tr. 469, đ. 12: Người Chiến Sĩ; NDB, p. 708, pa. 
5: Warriors 2). 

• A IV 207 (BKTC 3, tr. 569: Ngày Trai Giới; NDB, p. 1147: 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


175 


khó hiểu được tại sao bất mãn (domanassa) lại có thể 
tương đương với chướng ngại sân (byãpãda). Trong 
kinh, bất mãn (domanassa) ngụ ý bất cứ loại chán 
nản tâm thức nào, chán nản ấy không nhất thiết là 
có thể có liên quan đến sân hận, và chắc chắn không 
phải là chữ đồng nghĩa với nó.22^ Ngoài ra, cho dù 
ta có chấp nhận sự tương đương không chắc đúng 


Uposatha). 

• It 118 (KTỈB 1 (Phật Thuyết Như Vậy), tr. 452: It 118; It, p. 
110: The Possessed of Moralỉty Sutta). 

• van Zeyst 1961b: p.91: “ Abhỉjjhã (tham lam đến độ muốn 
chiêm hữu) ” vượt xa lobha (tham)... Abhỉjjhã là tham cụ thê 
hơn, có cường độ mạnh hơn. Khác biệt giữa abhijjhã và lobha 
được tìm thấy trong Sammãditthi Sutta, ở đây abhijjhã được 
mô tả là bất thiện (abhijjhã akusalam) và lobha là nguồn gốc 
của bất thiện (lobho akusalamũlarn: MI 47). Trong các bộ 
kinh Nikãya, ta thấy abhijjhã thường được đề cập cùng với 
ưu sầu (abhỉjjhãdomanassa) ở M1340 và MIII2. TrongAII 
16, tham muốn chiếm hữu và ưu sầu được coi là kết quả của 
không kiêm soát được giác quan. ..sự vãng mặt của lòng tham 
muốn chiếm hữu (vigatãbhijjhã) là trạng thái an lạc của tâm 
đòi hỏi tỳ khum sau bữa khất thực, tự ngồi xuống dưới gốc cây 
bắt đầu thực hành quản niệm (MIII3). ” 

Trích EBI, trang 91. 

225. D II 306 định nghĩa domanassa là khố tâm và không dễ chịu. 
Và M III 218 cũng phân biệt loại domanassa do không thỏa 
mãn về giác quan với loại bất mãn tinh thần. Theo M I 304, loại 
domanassa sau không có liên hệ tí nào đến khuynh huớng khó 
chịu ngủ ngầm trong tâm. 

• DII 306 (TBK 3, tr. 307: Kinh Đại Niệm Xứ; LDB, p. 344: On 
the Poundations of Mindýulness); 

• M III 218 (KTB 3, tr. 503tt: Kinh Phân Biệt Sáu Xứ; MLDB, 
p. 1068: SãỊayatanavibhanga Sutta); 

•MI 304 (KTB 1, tr. 665: Tiểu Kỉnh Phương Quảng; MLDB, p. 
403: The Shorter Series of Questions and Answers). 




176 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


của bất mãn với chán nản, ta vẫn phải giải thích ba 
chướng ngại còn lại. 

Nếu công việc loại trừ năm chướng ngại quả là cần 
thiết trước khi thực hành satipaịịhãna, nhiều phần 
thực hành thiền được miêu tả trong Satipaịịhãna 
Sutta sẽ trở nên thừa thãi. Đây là phần quán các 
cảm thọ bất thiện và các trạng thái bất thiện của tâm 
(cảm thọ thế tục, tâm bị dục vọng hay sân hận ảnh 
hưởng), và đặc biệt là có ý thức về sự hiện hữu của 
năm chướng ngại này thôi như là quán tưởng đầu 
tiên về dhammas. Những lời chỉ dẫn satipaịỊhãna 
này rõ ràng ngụ ý là các trạng thái bất thiện của 
tâm, dù có là ham hố, bất mãn, hay bất cứ chướng 
ngại nào đi nữa, không nhất thiết ngăn cản ta tu 
tập satipaịịhãna, vì các chướng ngại này có thể trở 
thành đối tượng có ích cho quán niệm. 

Rút kết luận từ những nhận định này, hình như điều 
hoàn toàn có thể là Đức Phật không quan niệm là sự 
loại bỏ năm chướng ngại là điều kiện cần có trước khi 
thực hành satipaịthãna. Thực ra, nếu Ngài cố ý quy 
định việc loại trừ năm chướng ngại này là đòi hỏi cần 
thiết để thực hiện satipaịỊhãna, người ta có thể tự hỏi 
tại sao Ngài không đề cập rõ ràng năm chướng ngại ấy, 
như Ngài đã làm khi diễn tả sự tu tập cõi thiền (jhãna). 


226. Là một phần nỗ lực làm sáng tỏ giáo pháp, khuynh hướng điển 
hình của chú giải là liên kết một thuật ngữ mang ý nghĩa lớn lao 
(trong mạch văn này là abhỉjjhã) với trọn bộ hay theo loại thông 
thường nhưng đôi khi nỗ lực này được thực hiện nhưng không 
xem xét đầy đủ mạch văn. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


177 


Hai phẩm tính ham hố và bất mãn của tâm, đã được 
Đức Phật đề cập đến trong phần “định nghĩa” của 
satipaịịhãna, thường gặp trong các kinh có liên hệ 
đến chế ngự giác quan, một giai đoạn trong cách tu 
theo con đường tiệm tiến trước khi hành thiền theo 
qui định.^^^ ở giai đoạn này, người hành thiền canh 
phòng các cửa giác quan để ngăn ngừa các cảm nhận 
qua giác quan dẫn đến ham hố và bất mãn. Nhận 
định từ những mạch văn này, câu nói “ham hố và bất 
mãn” muốn nói tổng quát đến những gì mình “thích” 
và “không thích” những gì nhận biết được. 

Theo trình bày của Ănãpãnasati Sutta, sự vắng mặt 
như vậy của “ham hố và bất mãn” tạo nên yếu tố quan 
trọng trong việc thực hiện những buổi hành thiền vi tế 
và nhiều am tường đã được liệt kê trong phần quán 
dhammas. Điều này liên kết ham hố và bất mãn với 
giai đoạn cao của satipatíhãna. Như vậy, vineyya 
như là hành động “sau khi loại bỏ” trọn vẹn ham hố 
và bất mãn, đại diện cho những trình độ cao cấp của 
satipaịịhãna. Các phẩm kinh thường đề cập tới quán 
tưởng satipaịỊhãna ở giai đoạn cao cấp như vậy là 
“củng cố vững vàng” (supatiịthita, khéo an trú).ở 

227. Định nghĩa theo mẫu mực như ở M1273 nói về phòng hộ các cửa 
giác quan đế tránh không cho ham hố và bất mãn ữàn vào. 

M I 273 (KTB 1, tr. 597: Đại Kinh Xóm Ngựa; MLDB, p. 364: 
The Greater Dỉscourse at Assapura). 

228. Ví dụ như ở D II 83; D III 101; M I 339; s III 93; s V 154; s V 
184; s V 301; s V 302; AIII155; AIII 386 và A V 195. Quan tâm 
đặc biệt về tinh thần mạch văn này, s III 93 nói rằng trong thời 
gian hành trì satipatthãna được củng cố vững vàng ở trình độ cao 
cấp này, các ý tưởng bất thiện sẽ không thế khởi lên được. 




178 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


những giai đoạn cao cấp hơn này, ý thức nhận biết 
không thiên vị được củng cố vững vàng (supatiịịhita) 
đến nỗi người hành thiền có thể dễ dàng duy trì sự 
quan sát điềm tĩnh, không phản ứng lại ham hố và 
bất mãn. 

Trái lại, như là hành động đồng thời, hành động “loại 
trừ” xảy ra trong hiện tại, vineyya chỉ rõ mục đích 
của những giai đoạn thực hành satipaịỊhãna ban đầu. 
Trong những giai đoạn ban đầu này, việc cần thiết là 
xây dựng bồi đắp mức độ cân bằng nội tâm, trong 
đó, ham hố và bất mãn bị ngăn giữ lại. Những giai 
đoạn ban đầu này của satipaịỊhãna song hành với 
chế ngự giác quan kết hợp ý thức nhận biết trực tiếp 

• D II 83 (TBK 3, tr. 83: Kỉnh Đại Bát Niết Bàn; LDB, p. 235: 
The Buddha ’s Last Days). 

• D III 101 (TBK 4, tr. 101A: Kỉnh Tự Hoan Hỷ; LDB, p. 418: 
Serene Faith). 

• M I 339 (KTB 2, tr. 11: Kỉnh Kandaraka; MLDB, p. 444: To 
Kandaraka). 

• s III 93 (BKTƯ3, tr. 173: Người Khất Thực; CDB T p. 920: 
Alms-Gatherer). 

• s V 154 (BKTƯ 5, tr. 241: Trú Xứ Tỳ Kheo Nỉ; CDB II, p. 
1638: The Bhikkhunĩs ’ Quarter). 

• s V 184 (sđd, tr. 287: Bất Tử; CDB II. p. 1660: The Death- 
less). 

• s V 301 (sđd, tr. 452: Nhà Bằng Cây Sãla; CDBII. p. 1756: 
The SalaỊa-Tree Hut). 

• s V 302 (sđd, tr. 454: Bị Trọng Bệnh Hay Bệnh; CDB II, p. 
1757: Gravely IU). 

• A III 155 (BKTC 2, tr, 561 tt: Mục Đích 2; NDB, p. 750: 
Yearnings (2) ). 

• AIII 386 (BKTC 3, tr. 173: Sáu Sanh Loại, đ. 7; NDBp. 941: 
Sỉx Classes đ. 4). 

• A V 195 (BKTC4, tr. 506: Uttiya; NDB, p. 1471: Uttỉya). 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


179 


tinh nguyên ban đầu với nỗ lực có định trước để tránh 
hay đối kháng lại ham hố và bất mãn. Cho dù chế ngự 
giác quan đi trước sự hành thiền đúng đắn trong cách 
tu theo con đường tiệm tiến, điều này không ngụ ý 
rằng chế ngự giác quan được hoàn tất trước một thời 
điểm ấn định chính xác nào, chỉ sau thời điểm đó, 
hành giả mới tiếp tục chuyển sang phần hành thiền 
theo qui định.22^ Trong buổi thực hành thật sự, cả hai 
điều này trùng lắp nhau tới mức độ đáng kể, nên kết 
quả là chế ngự giác quan có thể được coi như là một 
phần của việc hành trì satipaịịhãna, đặc biệt trong 
những giai đoạn khi ham hố và bất mãn chưa bị hoàn 
toàn loại bỏ. 

Cho dù những giai đoạn khởi đầu tu tập satipatỊhãna 
có thể không đòi hỏi sự thiết lập định ở mức độ cao 
trước đã, hay sự loại bỏ hoàn toàn các trạng thái tâm 
bất thiện, đây là điều cần thiết cho các những giai 
đoạn cao dẫn đến thực chứng. Sự cần thiết này sẽ 
làm cho tôi dành hết tâm trí trong suốt phần còn lại 
của chương này nghiên cứu chi tiết tương quan của 
định với sự tiến triển hướng đến chứng ngộ. Như là 
sự chuẩn bị cho nghiên cứu này, tôi sẽ thử làm sáng tỏ 
ý nghĩa của các thuật ngữ thích hợp: định (samãdhi), 
chánh định (sammã samãdhi) và nhập định (ịhãna). 

229. So với A V 114 chang hạn, ở đoạn kinh này satỉpatựhãna phụ 
thuộc vào chế ngự giác quan, rồi tiếp đó, phụ thuộc vào chánh 
niệm và hiếu biết rõ ràng (một trong các pháp quán thân). Điều 
này muốn nói tới mức độ liên hệ hỗ tưong giữa chế ngự giác 
quan với satipatựhãna trong khi hành thiền thực sự, hon là nói 
đến sự phụ thuộc một phía của cái trước vào cái sau. 

A V 114 (BKTC 4, tr. 393, đ.2: Vô Minh; NDB, p. 1416: 
Ignorance). 




180 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


IV.2. ĐỊNH, CHÁNH ĐỊNH, VÀ NHẬP ĐỊNH (JHÃNA) 

Danh từ samãdhicó liên quan đến động từ samãdahati, 
“để chung với nhau lại”, “thu thập lại” như người ta 
nhặt củi để nhóm lửa chẳng hạn.2^° Samãdhi vì thế 
ngụ ý “tập trung” bản thân lại theo nghĩa điềm tĩnh hay 
hợp nhất của tâm.2^^ 

Kinh điển sử dụng chữ “định” (samãdhi) theo phong 
cách rộng rãi đáng ngạc nhiên, chẳng hạn, liên quan 
đến đi kinh hành, hay liên quan đến việc quan sát 
sự khởi lên và diệt đi của cảm giác và nhận thức, 
hay quan sát sự khởi lên và diệt đi của năm tập 
hợp (uẩn).2^2 Trong một đoạn kinh trích từ Ahguttara 

230. Ví dụ như ở Vin IV 115 sau đây: 

“ lúc đó, mùa đông, các tỳ khim đốt một đống củi rỗng lớn đế 
sưởi ấm. Trong đống củi rỗng ấy, có con ran độc mầu sẫm sém 
bị cháy vì lửa phóng ra đuôi các tỳ khiru chạy tứ tán... ” 

Trich BD 2, tr. 398. 

231. ỞMI301, samãdhi đượcđịnhnghĩalànhấttâm (cittassekaggatã). 
M I 301 (KTB 1, tr. 660: Tiểu Kinh Phương Quảng; MLDB, p. 
399: The Shorter Series of Questions and Answers). 

232. ở AIII 30 nói về samãdhi đạt được nhờ đi kinh hành. Cho dù 
có thế sử dụng đi kinh hành để tu tập tĩnh lặng tâm thức, đi kinh 
hành không phải là tư thế thích hợp cho những trạng thái định 
sâu hơn (định chứng). AII 45 đề cập đến quán sự sanh khởi và 
tan biến của cảm giác (thọ), nhận biết (tưởng) và ý nghĩ (vitak- 
kã, tầm), và đề cập đến quán thực tánh vô thường của năm tập 
hợp, như là những hình thức của samãdhi. Trên một bình diện 
rộng lớn, ý nghĩa của samãdhi được ghi lại ở D III 222 nói về 
bốn cách tu tập samãdhi được phân biệt theo thành quả của các 
cách tu tập này, samãdhi đưa đến: 

o sự sống trú an lạc (các jhãnas), 

o trí (tri) và thấy (kiến) (nhờ sự tu tập nhận biết rõ ràng). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


181 


Nikãya, ngay cả bốn satipaịịhãna được coi là một loại 
định.2^^ Những trường hợp này chứng tỏ rằng, như 
đã được dùng trong kinh, thuật ngữ “định” (samãdhi) 
chẳng những không bị giới hạn trong việc tu tập tĩnh 
lặng (samatha), mà còn có thể ngụ ý tới lãnh vực 
quán thực tánh (vipassanã). 

Quay sang “chánh định” (sammã samãdhi), ở đây 
người ta gặp nhiều trường hợp các phẩm kinh coi 
chánh định ngang bằng bốn cõi thiền (ịhãnas).^^'^ Đ\ều 
này có tầm quan trọng đáng kể, bởi vì “chánh” định là 
điều kiện tiên quyết cho chứng ngộ. Hiểu định nghĩa 

Chú giải BKTC nói trong mạch văn này tri kiến là thiên 
nhãn (dibbacakkhuhãnadassanassa patilãbhãya). ơ nơi 
khác, hai thuật ngữ này thường được dùng đê chỉ tuệ quán 
giải thoát hay thậm chỉ giác ngộ toàn triệt. Đọc ct 718, 
NDB,p.l689. 

o chánh niệm và hiếu biết rõ ràng tường tận (bằng cách 
quán sự sanh khởi và tan biến của cảm giác, nhận biết 
(lưởng^ và ý nghĩ), và 

o sự hủy diệt những nhiễm lậu (bằng cách quán sự sanh khởi 
và tan biến của năm tập hợp). 

• AIII 30 (BKTC 2, tr. 347: Kmh Hành; NDB, p. 651: Walkỉng 

Meditation). 

• AII45 (BKTC1, tr. 635: Định; NDB, p. 432: Concentratỉon). 

• DIII222 (TBK 4, tr. 22ỈB-3: Kinh Phúng Tụng; LDB, p. 48 7: 

The Chanting Together). 

233. A IV 300 (BKTC 3, tr. 685-7: Pháp Lược Thuyết (đoạn 4-7); 
NDB, p. 1205/.: In Brie/. 

234. Ví dụ như ở D II 313: “vị tỳ khưu bắt đầu đi vào và ở trong cõi 
thiền thứ nh ất (chứng và trú thiền thứ nhất)... cõi thiền thứ 
hai... cõi thiền thứ ba... cõi thiền thứ tư... đây được gọi là chánh 
định.” (TBK 3, tr. 314: Kinh Đại Niệm Xứ; LDB, p. 348/ On the 
Poundations o/Mind/ulness). 




182 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


này theo nghĩa đen, sự tu tập “chánh” định đòi hỏi 
khả năng chứng đạt toàn bộ bốn cõi thiền. Tuy nhiên, 
nhiều phẩm kinh quan niệm sự chứng ngộ trọn vẹn 
“chỉ cần” dựa trên khả năng chứng đạt cõi thiền thứ 
nhất.^^^Điều này ngụ ý rằng, hiểu theo khả năng định, 
ngay đến cõi thiền thứ nhất, về khả năng định, có đủ 
khả năng thể nhập vào sự chứng ngộ trọn vẹn. 

Đáng chú ý là trong Mahãcattãrĩsaka Sutta và nhiều 
phẩm kinh khác, có thể tìm thấy một định nghĩa khác 
về chánh định không đề cập gì đến nhập định cả.22^ 

235. AIV 422 nói về chứng nghiệm sự diệt trừ các nhiễm lậu dựa trên 
cõi thiền thứ nhất; so thêm với M I 350; M I 435; và A V 343. 

• AIV 422 (BKTC 4, tr. 173-4: Thiền; NDB, p. 1298: Jhãna). 

• M I 350 (KTB 2, tr. 29tt: Kinh Bát Thành; MLDB, p. 454f.: 
The Man from Atthakanagara. Kỉnh này nói đến 11 cảnh cửa 
dẫn đến Bất Tử). 

•MI 435 (sđd, tr. 210-1: Đại Kỉnh Mãlunkyãputta; MLDB, p. 
539: The Greater Discourse to Mãlunkyãputta). 

• A V 343 (BKTC 4, tr. 685tt: Dasama Gia Chủ; NDB, p. 1574: 
Dasama). 

236. Tất cả bốn jhãnas đều cần cho cách thức chứng ngộ qua ba trí 
tăng thuợng (tevỉjjã, tam minh), so với M I 357. Thực ra, s 1 191 
kế rằng trong số luợng đáng kể các vị arahant, cứ hai trong ba 
vị không có trí tăng thuợng, không có trí trực chứng (abhihhã, 
thắng trí), cũng không chứng vô sắc giới. Neu tất cả các arahant 
có khả năng chứng tứ thiền, nguời ta có thế mong đợi một tỷ lệ 
cao hon các vị đã dùng khả năng này đế tu tập một trong các 
thành tựu này. Tuy nhiên, Perera 1968: p. 210 cho rằng chứng 
nhập tất cả bốn jhãnas là điều kiện cần thiết đế chứng ngộ. 

• M I 357 (KTB 2, tr. 45-7: Kỉnh Hữu Học; MLDB, p. 463: The 
Discipỉe of Higher Training). 

• s I 191 (BKTƯl, tr. 421: Tự Tứ; CDB l p. 287: Pavãmnã). 

237. D II 217; M III 7, và s V 21. So thêm với D III 252 và AIV 40. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


183 


Với phần bình luận hiện thời, tầm quan trọng của 
Mahãcattãrĩsaka Sutta được nhấn mạnh ở phần mở 
đầu của kinh này nói rõ chủ đề là dạy về chánh định. 
Định nghĩa về chánh định được nêu ra ở đây nói về 
sự nhất tâm (cittassekaggatã) trong tương quan với 
bảy phần kia của tám chánh đạo.^^^ Nói chính xác 


Nhiều cách định nghĩa về chánh định khác tìm thấy ở M III 289, 
nơi tuệ thể nhập của sáu giác quan lập nên chánh định; hay ở s 
I 48, nơi chánh định là kết quả của thiết lập sati; hay ở AIII 27 
liệt kê cái gì có thế là một hình thức quán thực tánh là một cách 
khác đế tu tập chánh định. 

• D II 217 (TBK 3, tr. 218: Kỉnh Janavasabha; LDB, p. 299: 
Brahmã Addresses the Gods). 

• MIII 7 (KTB 3, tr. 117: Kỉnh Ganaka Moggallana; MLDB, p. 
879: To Ganaka Moggallãna). 

• s V21 (BKTƯ 5, tr. 39: Định; CDBII, p. 1537: Concentration). 

• D III 252 (TBK 4, tr. 251: Kinh Phung Tụng; LDB, p. 502: 
The Chanting Together). 

• A IV 40 (BKTC 3, tr. 333: Tư Lương Cho Định; NDB, p. 
1027: Accessories). 

• MIII289 (KTB 3, tr. 646t: Đại Kỉnh Sáu Xứ; MLDB, p. 1138: 
The Great Sỉx/old Base). 

• s I 48 (BKTƯ 1, tr. 112: Pancãlacanda; CDB L p. 143: 
Pancãlacanda). 

• A III 27 (BKTC 2, tr. 340t: Năm Chi Phần; NDB, p. 649: 
Five-Factored). 

238. M III 71: “Này các tỳ khuu, Ta sẽ dạy các ông chánh định cao 
thuợng (Thánh chánh định).* * 

M III 71 (KTB 3, tr. 237: Đại Kinh Bổn Mươi; MLDB, p. 934: 
The Great Porty). 

• Ariyam sammã samãdhiìh sa-upanisam saparikkhãrahi. Chú 
giải KTB nói “ariya ” (cao thượng, Thánh) ở đây là đạo lộ 
siêu thế. Đọc MLDB, chủ thích 1099, tr. 1322). 

239. M III 71: “chánh kiến, chánh tu duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, và chánh niệm”. Đuợc bảy chánh 





184 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hơn, để nhất tâm trở thành “chánh” định, nó cần được 
đặt trong bối cảnh của hệ thống tám chánh đạo.^'^° 
Cũng có thể tìm thấy trong Abhidhamma và trong chú 
giải các định nghĩa về chánh định không đề cập tới 
chứng đắc cõi thiền. 


này trang bị, nhất tâm ấy được gọi là chánh định cao thượng.” 
Rút kết luận từ những phẩm kinh khác, nói về “nhất tâm” không 
cần thiết phải ngụ ý chứng đạt cõi thiền, bởi vì AII 14 liên kết 
nhất tâm với đi và đứng, hay ở AIII 174, nhất tâm diễn ra trong 
khi lắng nghe Giáo Pháp. 

• AII 14* * (BKTC 1, tr. 573: Hành; NDB. p 400: Walking). 

• Đọc thêm It 110; 115-18: (KTiB 1, Phật Thuyết Như Vậy, 
tr. 449-53: It 115-It 118; Itp. 107-9: The Moving About Sutta 
-Carasuttarh). 

• A III 174 (BKTC 2, tr. 596: Quyết Định Tánh về Diệu Pháp 
(1); NDB. p. 765: The Pỉxed Course of Rỉghtness). 

240. So với: 

• Ba Kh in 1994: p.69: “chánh định không thể đạt được trừ phi 
có chánh tinh tấn và chánh niệm”. 

• Buddhadãsa 1976: p.36: “ ‘tâm thiện trụ vững vào một đối 
tượng’... thuật ngữ ‘thiện’ còn quan trọng hơn ‘trụ vững’... 
động cơ thúc đấy việc thực hành định phải tinh khiết... phải 
dựa trên tuệ quán và chánh kiến”. 

• Weeraratne 1990: p.45: “chánh định... là nhất tâm đạt được 
nhờ trau dồi bảy giai đoạn trước đó của chánh đạo,” (như lời 
dịch ở M III 71). 

241. Vibh 107 định nghĩa chánh định một cách giản dị là ”sự ốn định 
vững vàng của tâm” (trong phần giải thích theo Abhỉdhamma; 
tuy nhiên, phần giải thích theo Kinh ở Vibh 106 lại liệt ra bốn 
jhãnas). Vism 510 cũng định nghĩa chánh định là “nhất tâm”. 

• Vibhl07: 

• BPTl, tr. 178 đ. 209. 

• PT tr. 164, đ. 206. 

• BA, p. 141, pa. 206. 

• Vibh 106: 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


185 


Như vậy, yếu tố quyết định để định trở nên “chân 
chánh” không chỉ là vấn đề mực độ thâm sâu do định 
đạt được, mà còn liên hệ tới định được sử dụng với 
mục đích nào. Nhất là sự hiện diện của chi ngành 
chánh kiến trong chánh đạo lại đặc biệt cần thiết, 
không có không đưực.^'^^ Trái lại, các vị thầy cũ của 
Đức Phật, Ăịãra Kãlãma và Uddaka Rãmaputta, cho 
dù đã thành tựu được các định tham sâu, họ vẫn 
không có được “chánh” định vì thiếu chánh kiến. 
Điều này chỉ cho thấy rằng khả năng chứng nhập cõi 
thiền tự nó chưa được coi như là đáp ứng cho chánh 
định của thánh đạo. 

Một nghĩa mang sắc thái tương tự làm nền tảng cho 
phẩm tính sammã, “chánh”, có nghĩa đen là “tính cùng 
nhau”, hay “được liên kết thành một”.^'^'^ Như vậy, nói 


• BPTl, tr.l76, đ. 199. 

• PT, tr.161, đ 205. 

• BA, p.l39: pa. 205. 

• Vism 510: (PP, p. 518: Chapter XVI, pa. 83). 

242. AIII 423 chỉ rõ là nếu không thanh lọc (viên mãn) quan điểm, 
không thế nào tu tập chánh định đuợc. 

AIII 423 (BKTC 3, tr. 230: Hội Chủng; NDB, p. 968: Delight in 
Company 68(4) ). 

243. So với MI 164 về sự gặp gỡ của bodhỉsatta với Ẫịãra Kãlãma 
và Uddaka Rãmaputta. 

M I 164 (KTB 1, tr. 367-8: Phẩm Thảnh cầu. MLDBp. 256-7: 
The Noble Search). 

244. So với Monier-Williams 1995: p.ll81 nguời đã dịch danh từ 
Sanskrit tuông đuong samyak là “trọn vẹn”, “toàn thế”, và “hoàn 
toàn”. T.w. Rhys Davids 1993: p.655: dịch là “huớng về một 
điểm”. Gruber 1999: p.l90 phê bình: không phù hợp khi dịch 
sammã là ‘chân chánh’. 




186 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


về bốn cõi thiền hay nhất tâm như là “chánh” định 
không ngụ ý là những cái này là “đúng”, còn tất cả các 
cái khác là “sai”, nhưng chỉ cho thấy nhu cầu kết hợp 
sự tu tập của định vào trong tám chánh đạo. 

Quy định như thế không ngoài ý nghĩa thực tiễn, vì 
cho dù kinh nghiệm chứng nhập thiền là một công cụ 
mạnh mẽ để loại trừ khao khát (tahhã, tham ái) và 
bám níu năm giác quan, bất cứ kinh nghiệm chứng 
nhập thiền nào tự nó thích hợp quá dễ dàng với việc 
kích thích khao khát và bám níu vào những kinh 
nghiệm vô thượng ở “cửa tâm ý” này. Nhưng chỉ có 
định không bị khao khát (tahhã) làm cho ô nhiễm có 
thể thi hành trọn vẹn vai trò của chi ngành trong tám 
chánh đạo dẫn đến sự tận diệt dukkha* * (khổ đau). 
Chính phẩm tính này, chứ không chỉ chiều sâu của 
định đã đạt được, mới chuyển chứng đắc thuộc về 
định sang chánh định được. 

Tóm lại, nói về “chánh” định không chỉ giản dị là vấn 
đề có thể chứng nhập cõi thiền, bởi vì tiêu chuẩn 
quyết định để miêu tả định là “chánh” là có phải nó 
được phát triển chung với các thành phần khác của 
tám chánh đạo. 

Thuật ngữ jhãna (nhập định, cõi thiền) được rút ra từ 
động từ jhãyati “tham thiền” Cho dù jhãna thường 

245. Sự liên hệ giữa hai chữ này xuất hiện trong nhiều truờng hợp, 
ví dụ nhu ở D II 239; D II 265; M I 243; Dhp 372; Sn 1009; và 
Thĩ401. 

• D II 239 (TBK 3, tr. 239A-B: Kinh Đại Diễn Tôn; LDB, p. 
307: A Past Life of Gotama). 

• DII265 (sđd, tr. 265: Kỉnh Đe Thích Sở vẩn; LDB, p. 322: A 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


187 


đề cập tới Sự thành tựu, nhập định sâu, trong một số 
trường hợp đặc biệt, thuật ngữ này vẫn giữ nguyên 
nghĩa hành thiền. Thí dụ, phẩm Gopakamoggallãna 
Sutta đề cập tới một loại jhãna trong đó các chướng 
ngại vẫn ám ảnh tâm thức.^'^® dhãna như vậy không 

God Consuỉts the Buddha). 

•MI 243 (KTB 1, tr. 532tt: Đại Kỉnh Sacca; MLDB, p. 337: 
The Greater Discourse to Sacca). 

• Dhp 372 (KTiB 1, PC, tr. 104). 

• Sn 1009 (KTiB 1, tr. GD, p. 129: Chapter on Going to the Far 
Shore). 

• Thĩ401 (TỈBKl tr.266, TLNK, Isỉdasỉ, Therĩ 162: kệ 401). 

246. ớ M III 14, Đức Phật bác bỏ loại jhãna chịu ảnh hưởng của năm 
chướng ngại (triền cái). Một thí dụ kh ác nữa là lời khuyên “đừng 
thờ ơ với jhãna ” (anỉrãkatajjhãna, không gián đoạn thiền định) 
xảy ra cùng với “hãy hết lòng cho nội tâm tĩnh lặng (kiên trì, 
nội tâm tịch tĩnh)” và “hãy thành tựu cho được tuệ quán, thành 
tựu quán hạnh” trong M I 33 và It 39 có lẽ bao hàm luôn cả hai 
theo nghĩa “hành thiền” nói chung. Tưong tự, thường xuyên nỗ 
lực jhãyatha bhikkhave* * (hãy hành thiền đi) (như ở M I 46) nên 
được dịch là “các tỳ khưu hãy hành thiền” hon “các tỳ khưu hãy 
nhập định”. Một thí dụ kh ác nữa là câu “không thiếu jhãna ” (arỉt- 
tạịhãno) ở AI 39-43 được kết họp với nhiều bài tập thiền, tự các 
bài tập này không tạo nên chứng nhập cõi thiền, như satỉpatthãna 
chắng hạn, quán vô thường, hay sáu hồi tưởng (tùy niệm). Tuy 
nhiên, cách sử dụng thông dụng nhất của chữ jhãna là đề cập đến 
cõi thiền, loại sử dụng này dễ nhận ra được nhờ trạng thái jhãna 
thường được xếp loại như là “thứ nhất”, “thứ hai”, v.v. (ngoại trừ 
ở A V 133 chữ “jhãna” thoạt tiên được dùng không theo nghĩa 
riêng biệt nào, nhưng ở phần kết luận của phấm kinh, chữ này 
được xác nhận là tầng thiền đầu tiên). 

• MIII14 (KTB 3, tr. 130: Kỉnh Gopaka Moggallana; MLDB, 
p. 885, pa. 26: With Gopakamoggallãna Sutta). 

• M133 (KTB 1, tr. 80: Kỉnh ước Nguyện; MLDB, p. 115, pa. 
3: If A Bhỉkkhu Should Wish). 

• It 39 (KTỈB 1, Phật Thuyết Như Vậy, tr. 347: It (39); Itp. 36: 




188 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


đủ điều kiện để là một cõi thiền, bởi vì chính sự vắng 
mặt của các chướng ngại mới diễn tả thực tánh đặc 
biệt của cõi thiền thực sự. 

Để định giá ý nghĩa thực tiễn của thực trạng cõi 
thiền như vậy, đến đây cần phải xét qua cõi thiền 
thứ nhất. Cái khó cho việc hiểu cõi thiền thứ nhất 
là hai trong số các yếu tố của tâm, đó là hướng tâm 
vào đối tượng lần đầu {vitakka, tầm) và suy xét đối 
tượng {vicãra, đã được giải thích khác nhau. 


The Seclusion Sutta số 45). 

• MI 46 (KTB 1, tr. 109: Kỉnh Đoạn Giảm; MLDB, p. 131: 
Effacement): Cunda, hãy hành thiền đi, đừng trì hoãn, nếu 
không sau này sẽ hối tiếc. 

• A I 39-43 (BKTC 1, tr. 25-7: Phẩm Bủng Ngón Tay; NDB, 
p. 125-31: Sutta 395- 535: Pinger Snap). ơ chô này, tuy 
có cùng tựa đề “Búng Ngón Tay”, nội dung của đoạn kinh 
BKTC trang 25-27 của HT Minh Châu lại không tương ứng 
vỏn. NDB, p. 125-31: Sutta 395-535, “Pỉnger Snap”. Tôi tìm 
thấy đoạn tương ứng với NDB, p. 125-31: Sutta 395- 535 ở 
trong BKTC1, Phẩm Thiền Định, đoạn 2-192, trang 81-87. 

• A V133 (BKTC 4, tr. 417: Cây Gai; NDB, p. 1428: Thorns). 

247. Các định nghĩa thông thường, ví dụ D I 73 nói về cõi thiền thứ 
nhất như là “có hướng tâm vào đối tượng và suy xét đối tượng” 
(savitakkam savỉcãram, vói tầm vói tứ). Nhiều phấm kinh cũng 
đề cập tới mức độ nhập định mà không có hướng tâm vào đối 
tượng, chỉ có suy xét đối tượng (DIII219; DIII274; MIII162; 
s IV 360; s IV 363; và A IV 300). Hậu quả từ đó là hình thức 
trình bày bốn cõi jhãna thành năm phần trở nên nổi bật trong 
Abhỉdhamma (được giảng giải chi tiết ở As 179). Stuart Fox 
1989: p.92, chỉ rõ rằng bản tiếng Hán tương đương thiếu nhiều 
trường hợp trích dẫn nêu trên. 

• D I 73 (TBK1, tr. 73 đ. 75: Kinh Sa Môn Quả; LDB, p. 102, 
pa. 75: The Pruits of the Homeless Life). 

• D III 219 (TBK 4, tr. 219: Kỉnh Phung Tụng; LDB, p. 485: 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


189 


Là vitakka, về nguyên ngữ học, sự hướng tâm vào 
đối tượng có liên hệ với takka, vốn nói đến tư tưởng 
và lý luận, nhiều học giả kết luận rằng ý tưởng thuộc 
về khái niệm vẫn tiếp tục trong giai đoạn đầu của 
nhập định.^'^® Ngay từ đầu, nhiều phẩm kinh có vẻ 
tán thành điều này, vì các kinh ấy đề cập tới nhị thiền 
như là sự “diệt tận các chủ ý (tư duy) thiện”, hay 
trạng thái “im lặng thánh thiện”. 


Nhận định này có thuộc tính rất thích hợp với việc 
hiểu thực tánh của cõi thiền. Nói giản dị, vấn đề để 


The Chantỉng Together). 

• D III 274 (sđd, tr. 274: Kỉnh Thập Thượng; LDB, p. 512: 
Expanding Decades). 

• M III 162 (KTB 3, tr. 395: Kỉnh Tùy Phiền Não; MLDB, p. 
1015: Imper/ections). 

• s IV 360 (BKTƯ4, tr. 561: Tầm; CDB II, p. 1372: Serenỉty 
and Insight). 

• s IV 363 (sđd, tr. 567: Sáu Định (2); CDB II, p. 1375: 
Concentration). 

• AIV 300 (BKTC 3, tr. 685: Pháp Lược Thuyết d 4; NDB, p. 
1205 In Brỉef pa. (1) ). 

• As 179 (Ex. III, p. 239: Chapter V: The Fỉvefold System). 

248. Bames 1981: p.257; Bucknell 1993: p.397; Kalupahana 1994: 
p.35; Ott 1912: p.348 và Stuart-Fox 1989: p.94. 

249. M II 28 liên kết cõi thiền thứ hai với tư duy bất thiện, trong khi 
s II 273 nói về cõi thiền thứ hai như là sự “im lặng thánh thiện”; 
câu nói như thế cũng xảy ra ở Th 650 và 999. (Chú giải Th-a II 
274 coi đây là cõi thiền thứ hai, nhưng Th-a III 102 lại còn nói 
đến cõi thiền thứ tư. 

• MII28 (KTB, 2, tr. 445tt: Kỉnh Samanamandỉka; MLDB, p. 652). 

• s II 273 (BKTƯ2, tr. 478: Kolita, Tương ưng Tỷ Kheo; CDB 
L p. 713: Kolita). 

• Th 650 (TiBKII, TLTK, tr. 196: Revata (Thera 67). 

• Th 999 (sđd, tr. 242: Sãripatta (Thera 89). 





190 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


bàn luận là: có phải cõi thiền thứ nhất là một trạng 
thái sâu thẳm của định, chỉ thành tựu được sau một 
thời gian dài hành trì và sống cách ly, hay là giai đoạn 
quán tưởng an lạc thư thái khởi lên nằm trong khả 
năng của bất cứ hành giả nào và không đòi hỏi nhiều 
lão luyện về thiền định. 

Giả thiết sau mâu thuẫn với giải thích của chú giải, 
chú giải diễn tả chi tiết các giai đoạn tu tập trước khi 
nhập thiền.Những nguồn này chỉ rõ là để chứng 
được cõi thiền thứ nhất đòi hỏi phải có mức độ tu 
thiền đáng kể. Cho dù các nguồn tham chiếu về tu 
tập ban đầu có vẻ mơ hồ trong các phẩm kinh, ít ra 
là trong phẩm Upakkilesa Sutta chẳng hạn, Đức Phật 
nói chi tiết về nỗ lực riêng của Ngài để chứng cõi thiền 
thứ nhất.^^^ Đoạn kinh này khiến cho ta tin chắc rằng 

250. Ví dụ ở Vism 125 về tu tập tợ tướng (patibhãga-nimitta); ở 
Vism 285 về tu tập cõi thiền dựa trên dấu hiệu của định thu đạt 
được nhờ thở và và thở ra. 

• Vism 125 (PP, ch. IV, pa. 31: TheEarth Kasỉna: BỉếnXứĐẩt). 

• Vism 285 (sđd, ch. VIII, pa. 214: Other Recollectỉons: Niệm 
về Các Chủ Đe Thiền Quán Khác). 

251. ớ M III 162, chỉ sau khi liên tiếp vượt qua một loạt các chướng 
ngại tâm thức (so thêm chi tiết ở trang 492, chú thích cuối trang 
770), Ngài mới có thế chứng jhãna* * (cõi thiền) thứ nhất. So 
thêm với AIV 439 kế lại sự tranh đấu vượt qua dục lạc của Ngài 
để có thể tu tập jhãna. 

• M III 162 (KTB 3, tr. 395: Kỉnh Tùy Phiền Não; MLDB, p. 
1015: Imper/ections). 

• A IV 439 (BKTC 4, tr. 197-8: Tapussa (4); NDB, p. 1310: 
Tapussa (ỉ). 

“ Trước khi giác ngộ, chỉ là bodhisatta (bồ tát), chưa chứng 
ngộ toàn triệt, tuy thấy đời sống xuất gia (nghĩa đen: từ bỏ, 
xuất ly) và độc cư (viễn ly) của các đạo sĩ trẻ là tốt đẹp, tâm 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


191 


Đức Bồ Tát đã gặp phải khó khăn đáng kể khi Ngài nỗ 
lực chứng cõi thiền thứ nhất, cho dù vào thời thơ ấu, 
Ngài đã có lần chứng được rồi.^“ 

Kinh Upakkilesa Sutta được thuyết cho Anuruddha 
và một nhóm các tỳ khưu trẻ, hiển nhiên là những 
người gặp khó khăn tương tự. Vào một dịp khác, Đức 
Phật cũng phải giúp đỡ Moggallãna chứng cõi thiền 
thứ nhất.2^^ Điều đáng chú ý là tuy Anuruddha và 
Moggallãna cả hai đều xuất chúng sau này, vượt hẳn 
tất cả các đệ tử khác về định lực,^^"^ vẫn cần đến sự 


thức của họ trở nên điềm nhiên, thoải mái, tự tại trong cuộc 
sống xuất gia, độc cư, nhưng Ta không theo đuối đời sống an 
tịnh ấy. Tại sao? Vì chưa nhìn ra nguy hiếm của dục lạc. Một 
thời gian sau, khi thấy được nguy hiếm của dục lạc, Ta vun bồi 
mở mang [hiếu biết sâu xa] ấy, sau khi đạt được lợi ích của 
xuất gia, Ta theo đuối nó. Tâm Ta bắt đầu lao vào đời sống 
xuất gia và trở nên điềm nhiên, thoải mải, tự tại trong cuộc 
sống xuất gia ấy vì Ta đã thấy nó an tịnh... Một thời gian sau, 
ly dục, Ta chứng nhập và an trú trong jhãna thứ nhất. ” 

Trích sơ lược NDB, trang 1310-1. 

252. M I 246. Khả năng chứng nhập cõi thiền thứ nhất dễ dàng trong 
khoảnh khắc thời thơ ấu như thế có thế có liên hệ đến thiền tĩnh 
lặng (samatha) trong tiền kiếp, một khả năng đã bị mất đi trong 
thời niên thiếu và về sau, do thỏa mãn dục lạc giác quan của 
người thanh niên trẻ, nên Ngài phải tập lại từ đầu. 

M1246 (KTB 1, tr. 539: Đại Kinh Sacca; MLDB, p. 340: pa. 31: 
The Greater Dỉscourse to Saccaka). 

253. s IV 263 (BKTƯ4, tr. 421: Tương ưngMoggallãna, Với Tầm; 
CDBII, p. 1303: Moggallãnasamyutta: The First dhãna). 

254. So với AI 23 (BKTC ỉ, tr. 49: Phâm Người Tối Thẳng, Các Vị 
Tỷ Kheo (3) và (5); NDB, p.l09: Koremost, First Subchapter số 
(190), (192). 




192 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


can thiệp riêng của Đức Phật “chỉ” để chứng thiền thứ 
nhất. Các thí dụ này ngụ ý rằng chứng cõi thiền thứ 
nhất đòi hỏi thông thạo thiền quán ở mức độ đáng kể. 
Theo kinh, tỳ khưu nào đã chứng nhập cõi thiền thứ 
nhất không còn khả năng nói nữa.^^^ Điều này sẽ 
không thích hợp nếu cõi thiền thứ nhất chỉ thuần là 
dấu hiệu của tâm thức tĩnh lặng. Không chỉ lời nói, 
ngay cả nghe cũng không xảy ra trong những giai 
đoạn nhập định sâu hơn; thực ra, âm thanh là một 
chướng ngại chính trong việc chứng cõi thiền thứ 
nhất.2^® Kinh nghiệm về chứng cõi thiền thứ nhất là 

255. s IV 217; tương tự như ở s IV 220-3. Kv 200 dùng đoạn kinh 
này đế bác lại quan điếm sai lạc (tà kiến) là hai yếu tố jhãna là 
hướng tâm (tầm) và suy xét đối tượng (tứ) đề cập tới hoạt động 
phát âm. Quan điểm này (của phải Puggalavãdỉn) khởi lên vì 
định nghĩa của chúng như là yếu tố tạo thành lời nói ở M I 301. 

• s IV 217 (BKTƯ 4, tr. 350: sống Một Mình, đ. 5; CDBII, p. 
1271: Alone). 

• s IV 220-3 (sđd, tr.354-9:Thuộc Sở Hữu; CDB H p. 1273-4: 
Ẫnanda). 

• Kv 200 (PoC, p. 122: O/Utterance during Meditative Ecsta- 
cypa.[14]-J22]). 

• M I 301 (KTB 1, tr. 661: Kinh Tiểu Phương Quảng; MLDB, 
p. 399, pa. 15: The Shorter Series of Questions and Answers). 

256. A V 135. Theo Brahmavamso 1999: p.29, “trong khi ở trong 
bất cứ jhãna nào, không thể... nghe bất cứ âm thanh nào từ bên 
ngoài hay phát sanh ra bất cứ ý nghĩ nào”. Kv 572 cũng bác bỏ 
quan điểm là có thể nghe trong lúc chứng đắc cõi thiền, ở Vin 
III 109, vài tỳ khưu lên án Moggallãna đã mạo nhận về thành 
tựu của Ngài vì đã nói rằng trong khi trú trong trạng thái định 
bất động (đó là jhãna thứ tư hay chứng thiền vô sắc), Ngài đã 
nghe âm thanh. Sự kiện tỳ khưu kết án Moggallãna những lời 
mạo nhận cho thấy rằng việc không thể nghe âm thanh trong lúc 
nhập định sâu được các tỳ khưu chấp nhận. Tuy nhiên, Đức Phật 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


193 


kinh nghiệm “phi thế tục”;^^^ nó được xem là một thế 
giới khác theo nghĩa tâm lý và vũ trụ học.^^® Chứng 
đắc cõi thiền thứ nhất là với tới “trạng thái siêu việt 
tuyệt diệu (ưu thắng đặc Cõi thiền thứ nhất 


minh oan cho Moggallãna, giải thích rằng có thế nghe âm thanh 
ngay cả khi nhập định sâu, nếu nhập định ấy không trong sạch 
(aparỉsuddho). Sp II 513 giải thích rằng vì Moggallãna chua 
hoàn toàn vuợt qua chuông ngại để nhập định, sự chứng đắc của 
Moggallãna không vững vàng và vì thế mới xảy ra việc nghe 
trong khoảnh khắc mong manh của định. 

• A V 135 (BKTC 4, tr. 417: Cây Gai, đ. 5; NDB, p. 1428: 
Thorns). 

• Kv 572 (PoC, p. 231: OfHearing in dhãna). 

251. AIV 430 đề cập chuyện một tỳ khuu chứng sơ thiền nhu là đạt 
tới tận cùng thế giới (trong kinh này “thế giới” và năm đối tuợng 
của khoái lạc giác quan (năm dục trưởng dưỡng) được coi như 
là một). Một thí dụ khác về đặc tính riêng biệt của kinh nghiệm 
jhãna là loại nhận thức hoạt động trong cõi sơ thiền mà D I 182 
gọi là nhận biết “tinh tế nhưng có thực” (sukhumasaccasannã, 
tưởng chơn thật vi diệu). Lời diễn đạt này chỉ rõ rằng hình thức 
nhận biết mỏng manh xảy ra trong thời gian nhập định, khác với 
cách thức qua đó thế gian thường tình này nhận biết được. 

• A IV 430 (BKTC 4, tr.l84, đ. 5: Các Bà La Môn; NDB, p. 
1304: The Brahmỉns). 

• D I 182 (Trường BK 2, tr. 182: đ. 10: Kỉnh Pottapãda; LDB, 
p. 161, pa. 9-10: States of Consciousness). 

258. Đây là những yếu tố (giói) vật chất và phi vật chất (D III 215), 
tương ứng với các cõi sắc giới và vô sắc giới (S V 56), khác với 
yếu tố ham thích nhục dục hay cõi dục giới. 

• D III 215 (Trường BK 4, tr. 216: Kỉnh Phúng Tụng đ. xi-xv; 
LDB, p. 483: The Chantỉng Together, pa. 11-15). 

• s V 56 (BKTƯ 5, tr. 89. đ. 2-23: Hữu; CDB II, p. 1561, pa. 
164 (4): Existence). 


259. M I 521 (KTB 2, tr. 393: Kỉnh Sandaka; MLDB, p.626, pa.43: 




194 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


đã “bịt mắt” Mara rồi, vì lúc nhập vào trạng thái này, 
vị tỳ khưu đã vượt khỏi tầm mắt của Mãra.^^° 

Các đoạn kinh này tán thành hiểu biết về cõi thiền thứ 
nhất là trạng thái nhập định sâu xa, vượt qua quán 
tưởng và ý tưởng thuộc về khái niệm. Chính vì thế, 
thật hợp lý khi giả định rằng, là một yếu tố của cõi 
thiền, sự hướng tâm vào đối tượng (vittaka, tầm) và 
suy xét đối tượng (vicãra, tứ) không ám chỉ hoạt động 
suy tưởng hoàn toàn phát triển vững vàng. Thay vào 
đó, hai yếu tố này nói đến việc hướng sự chú ý lúc đầu 
và tiếp tục duy trì nó. Việc áp dụng sự chú ý như vậy 
cũng có thể xảy ra trong lãnh vực tư tưởng hay thông 
tri giao cảm bằng lời khi hướng tâm vào đối tượng 
(tầm) dẫn tâm đến điều cần được nghĩ tới hay nói tới 
trong khi suy xét đối tượng (tứ) duy trì diễn tiến tuần 
tự ý tưởng hay thu xếp ngôn từ cho mạch lạc. Tuy 
nhiên, trong bối cảnh nhập thiền, chính hoạt động này 
không gì khác hơn là sự phối hợp có chủ ý sự chú tâm 
suy xét, được hướng đến đối tượng của định. 

Dịch vittaka là “hướng tâm vào đối tượng” được 
Mahãcattãrĩsaka Sutta tán thành, bao gồm cả “chú 
tâm vào” (cetaso abhiniropanã) trong danh sách các 
chữ đồng nghĩa với “chánh tư duy” cùng với vitakka.^^^ 

To Sandaka). 

260. MI 159 và MI 174. 

• M I 159 (KTB 1, tr. 358-9: Kỉnh Bầy Mồi; MLDB, p. 251, pa. 

12: The Bait). 

•MI 174 (sđd, tr. 289: Phâm Thảnh cầu; MLDB, p. 267, pa. 

24: The Noble Search). 

261. M III 73 (KTB 2, tr. 240: Đại Kinh Bốn Mươi; MLDB, p. 926: 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


195 


Hơn thế nữa, hiểu vitakka là sự hướng tâm vào đối 
tượng còn được Abhidhamma, chú giải, nhiều thiền 
sư và học giả hiện đại tán thành.^^^ 


The Great Forty). 

Xin đọcAAD, đ. 1, tr. 35, cùng dịch giả. 

262. Chú tâm vào (cetaso abhiniropanã, Bhikkhu Bodhi ở CMA, tr. 
371 dịch hai chữ này là “đặt tâm chồng lên trên”)* * được tìm 
thấy ở Vibh 257 và ở Vism 142 trong một định nghĩa về vitakka. 
Có thế tìm thấy cách hiếu vitakka giống như thế trong Ayya Khe- 
ma 1991: p.ll5; Bodhi 2000:p.52, va 1993:p.82; Chah 1992, 
p.53; Cousins 1992: p.l53; Eden 1984:p.89; Goenka 1999:p. 93; 
Ledi 1986a: p.52; Pa Auk 1999: p.l7; C.A.R Rhys Davids 1922: 
p.8 n.l; Shwe 1979: p.238 n.l; Stcherbatsky 1994:p.104; và Su- 
jĩva 1996: p.io. 

• Cetaso abhiniropanã: “đặt tâm chồng lên trên ” cỏn được tìm 
thấy ở BSE tr. 9 ct. 3 (đọc Pháp Tụ, tr. 26, đ. 22: đem tâm 

khan khít cảnh). 

• Bodhi 2000:p.52, 

“ Khi dịch chữ vitakka là tư tưởng, ỷ nghĩ... cần có lời thận 
trọng ở đây. Trong cách dùng thông dụng, vitakka tưong 
xứng với “ỷ tưởng” đến nỗi hình như không thế dịch lời nào 
khác; thi dụ, kãmavitakka, ý nghĩ về nhục dục; hay chữ đối 
nghịch là nekkhammavitakka, ý tưởng xuất gia. Tuy nhiên 
khi vitakka và vicãra xuất hiện như là những yếu tố của cõi 
thiền thứ nhất, chúng không còn thi hành chức năng suy nghĩ 
theo đặc tinh của nhận thức thông thường, ơ đây trái lại, vi- 
takka là yếu tố tâm (tâm sở) có chức năng hướng tâm vào đối 
tượng, và vicãra là yếu tố có chức năng xem xét đối tượng 
không theo suy luận đế neo tâm vào đối tượng ấy”. 

Trích CDBII, p. 52. 

• Bodhi 1993: p.82 

“ Vitakka là hướng tâm vào đối tượng. Đặc tính của nó là 
dẫn tâm trên đối tượng.* Chức năng của nó là đánh vào và 
đập vào đối tượng. Nó được biếu hiện là dẫn tâm đến đối 
tượng. Thông thường, vitakka chỉ ngụ ỷ hướng tâm đến đối 
tượng. Nhưng khi được định trau dồi, nó trở thành một yếu 




196 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


tố của jhãna. Từ đó, nó được gọi là appanã (chú tâm, nhập 
tâm vào đề mục). Vitakka còn được gọi là sankappa, tư duy, 
đê phân biệt với micchãsankappa (suy nghĩ sai lạc, tà tư duy) 
và sammãsankappa (chánh tư duy), là chi phần thứ hai của 
tám thánh đạo. ” 

* hay ãrammane cittassa abhiniropana: đặt tâm trên đối 
tượng. Đọc CMA, tr. 371, ct 9. So với thích nghĩa số 1, TP- 
TYL, tr. 34. 

Trích CMA tr.82. 

• Chah 1992, p.53 

“ Khi thực tập samãdhi, chúng ta tập trung chú ý đến hơi thở 
vào và ra ở đầu mũi hay ở môi trên. Việc ‘nhấc ’ tâm đế chú ý 
được gọi là vitakka, hay ‘nhấc lên ’ ”. 

Trích FH, tr. 53. 

• Goenka 1999: p. 93 

“ Savitakkam savicãrarụ: với sự chú ỷ đến đối tượng thiền 
quán và với ỷ thức liên tục về đối tượng thiền quán ấy ”. 

Trích SSD, tr. 93. 

• Ledi 1986a: p.52 

Vitakka có đặc tinh đánh dấu sự hướng dẫn các đặc tinh 
xảy ra đồng thời (câu sanh) của tâm đến đối tượng, và vì thế 
nó đặt tâm vững vàng trên đối tượng ấy ” 

Trích BPR, tr. 52. 

• C.A.P. Rhys Davids 1922: p.8 n.l 

“ Trong kinh Trung Bộ số 19, 20, vitakko được dịch xác đáng 
là ỷ tưởng, ỷ niệm, ý nghĩ (tầm). Vltakko là phương thức hoạt 
động noi bật của tâm ngay từ lúc bắt đầu dòng suy nghĩ, là 
hoạt động có chủ ỷ về sự chú tâm tự nguyện. Những đặc tinh 
khác của vitakko là “có tác động đến ”, “có ảnh hưởng trọn 
vẹn, paryãhanam ” đoi tượng và mang đến gần. Do vậy, khi 
chọn lựa chữ “ hướng tâm ” thay vì “suy luận ” mà chữ vitakko 
thường được dịch như thế, tôi muốn làm nôi bật hành động 
hiêu thâu, hiêu rõ, với tới đôi tượng của tâm, sự quan tâm đặc 
biệt này về tâm được phân giải rộng ra theo kinh viện Phật 
giáo. Tuy nhiên, giống như hướng tâm vào đối tượng có thê 
bao gồm luôn “lý luận ” hay “suy luận ”, vitakko được miêu tả 
bằng takko, một thuật ngữ được dùng cho phương pháp suy 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


197 


Cách hiểu này cũng có thể được áp dụng vào những 
đoạn đã được đề cập ở trên, thoạt tiên hình như ngụ 
ý là những ý tưởng thuộc về khái niệm vẫn tồn tại 
trong cõi thiền thứ nhất, vì các đoạn này nói về “diệt 
tận các chủ ý (tư duy) thiện” vào lúc thành tựu cõi 
thiền thứ hai, một trạng thái “im lặng thánh thiện”. Cho 
dù hướng tâm vào đối tượng là một yếu tố của cõi 
thiền thứ nhất khác với ý tưởng suy luận, hơn bao giờ 
hết hướng tâm vào đối tượng trong mạch văn này là 
loại “chủ ý” và bằng cách ấy, nó ngụ ý một hoạt động 
tâm thức có chủ ý ở mức độ rất tinh tế. Chỉ khi nhập 
vào cõi thiền thứ hai, khi cái dấu vết mảy may cuối 
cùng của hoạt động tâm thức này bị từ bỏ và định đã 
trở nên hoàn toàn ổn cố,^®^ chính lúc ấy tâm mới đạt 

luận, biện luận hay lý luận (so với D112, 21). ” 

Trích BPE, tr. 8, ct. 1. 

• Shwe 1979: p.238 n.l 

“ Trong một trạng thái hoạt động đã được biết tới của tâm 
thức, vitakka có ỷ nghĩa đặc biệt, hay có sắc thái đặc biệt, 
mang tinh ‘hướng tâm di chuyến đến, lên trên đối tượng’. 
Trong Tâm Lý Học Phật giáo, vitakka là một yếu tố của tâm, 
yếu tố không thường xuyên, riêng biệt cho trường hợp nào 
đó, chứ không phải là một yếu tố thường trực của tâm ”. 

Trích PoC tr. 238, ct. 1. 

• Stcherbatsky 1994: p.l04 

Vitarka (Sanskrit) vả vicãra là chức năng thuộc về tiềm 
thức của tâm (na niẹcaya-dharmau (sic). Vitarka là biêu 
lộ ngấm ngầm không rõ rệt của tâm (mano-jalpa) đó là 
tìm kiếm (parycỊaka) đối tượng của nó. ớ giai đoạn đầu 
(anatyũha-avasthãyãm), nó chỉ là một động tác của ỷ muốn 
(cetanã-viẹesa); khi trồi lên cõi ý thức (atyũha-avasthãyãm), 
nó trở thành một ỷ nghĩ (praịnã-vicesa). ” 

Trích CCB: tr. 14-5. 

263. Như đã được chỉ rõ trong miêu tả thông thường về cõi thiền thứ 




198 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


đến trạng thái hoàn hoàn tĩnh lặng bên trong (“im lặng 
thánh thiện”), ngay cả các “chủ ý thiện” tinh tế này 
cũng bị bỏ lại đằng sau. 

Dựa trên những đoạn kinh đã được xem xét cho tới 
nay, giả định “nhập thiền” (jhãna) đề cập tới những 
kinh nghiệm sâu sắc về định sâu đạt được sau khu 
tu tập thông thạo thiền quán ở mức độ đáng kể hình 
như hợp lý. 

IV.3. NHẬP ĐỊNH VÀ CHỨNG NGỌ 

Vô số phẩm kinh đề cử việc tu tập định như là yếu 
tố thiết yếu để “biết tất cả các hiện tượng đúng như 
thực”.^®'^ Định là một đòi hỏi để được giác ngộ toàn 
triệt,và định này phải lả “chánh” định.2®® Những 

hai (ví dụ như ở D I 74) nhờ hội đủ hỉ và lạc thế nghiệm được 
“do định sanh” (samãdhỉta), và nhờ biếu lộ nhất tâm (cetasa 
ekodibhãva). 

264. Ví dụ như ở s IV 80 (BKTƯ4, tr. 142: Thiền Tịnh; CDBII, p. 
1181: Concentration). 

265. AIII 426 chỉ rõ là không có samãdhỉ, không thê nào chứng ngộ. 
A III 426 (BKTC 3, tr. 234-5: Thần Thông; NDB, p. 970: Con- 
centration). 

266. AIII 19;AIII200;AIII360;AIV99;AIV336;AV4-6vàAV 
314 giải thích là không có chánh định, không thể nào chứng giải 
thoát. AIII 423 lại một lần nữa nhấn mạnh là chánh định là cần 
thiết đế có thế diệt trừ những ràng buộc và chứng ngộ Nỉbbãna. 
Điều gây chú ý cần được ghi lại nơi đây trong hầu hết các trường 
họp này, sự vắng mặt của chánh định là vì thiếu đức hạnh (giói), 
nên trong trường họp ngược lại (so với AIII 20), ta nhận được 
lời dạy chỉ rõ là “tính chân chánh” của định là kết quả của đức 
hạnh (giói), (đó là các chi phần ba, bốn và năm của tám chánh 
đạo: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng). Điều này khiến ta 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


199 


đặc điểm này đề nghị nhập định như là điều kiện cần 
thiết để chứng ngộ toàn triệt. Tuy nhiên, câu hỏi có 
thể được đặt ra là nhập định ấy cũng là đòi hỏi cần 
thiết để nhập giòng? Vì ảnh hưởng mạnh mẽ của thể 
nghiệm Nibbãna ở giai đoạn nhập giòng, dù sự nhất 
tâm (cittassekaggatã) sẽ nhanh chóng đạt tới mức độ 
tương đương với nhập định, mức độ này đòi hỏi có 
sự tu tập nhập định trước bằng đối tượng tĩnh lặng 
ciiia thiến quấn? 


nhớ lại định nghĩa khác đã bàn luận ở trên về chánh định như là 
sự hợp nhất của tâm trong tương quan với những chi phần khác 
của chánh đạo. (Định nghĩa này được sự hỗ trợ của việc dùng 
chữ PãỊi upanỉsã trong những trường hợp hiện đang bàn tới đây, 
nó lập lại tập ngữ sa-upanisã được dùng trong định nghĩa về 
chánh định như là sự hợp nhất của tâm ở M III 71). 

• AIII19 (BKTC2, tr. 332, đ.l: Tc Giới; NDB, p. 643: Immoral). 

• AIII 200 (sđd, tr. 633: Giới (giong kinh Ác Giới vừa nói trên; 
NDB, p. 784: Virtuous Behaviour). 

• A III 360 (BKTC 3, tr. 134, đ. 3: Các Căn; NDB, p. 922-3: 
Sense Paculties). 

• AIV 99 (sđd, tr. 417, đ. 1 và 2: xẩu Hổ; NDB, p. 1074: Moral 
Shame). 

• A IV 336 (BKTC 4, tr. 44-5, d 1 và 2: Niệm; NDB, p. 1229: 
Mỉndỷulness); (là kinh 5:24; 6:50; 7:65 nói rộng thêm: (ct 
1797p. 1812 NDB). 

• A V 4-6 (sđd, tr. 241-2, d 1 và 4: Sở Y; NDB, p. 1341-3: Vỉr- 
tuous Behaviour). 

• A V 314 (sđd, tr. 648: Thiếu Sở Y (giống kinh A V 4-6 trên); 
NDB, p. 1556: Proximate Causes (ỉ) bản tiếng Anh của Bhikkhu 
Bodhi nói rộng đoạn kinh trên. Đọc chủ thích 2201, tr. 1860). 

• A III 423 (BKTC 3, tr. 230, di: Hội Chủng; NDB, p. 968: 
Delight in Company). 

• AIII20 (BKTC 2, tr. 333, đ.2: Ác Giới; NDB, p. 644: Immoral). 

• M III 71 (KTB 3, tr. 238: Đại Kỉnh Bổn Mươi; MLDB, p. 934 
pa.3: The Great Porty). 


261. Sự khác biệt được rút ra ở đây liên quan tới trạng thái mà chú 





200 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Các phẩm tính được liệt kê trong kinh là thiết yếu 
cho chứng đạo nhập giòng nhưng không ấn định khả 
năng ắt phải có để chứng đắc cõi thiền.Những khả 
năng như vậy cũng không được đề cập trong lời miêu 
tả các phẩm hạnh là đặc tính của vị Nhập Giòng xảy 
ra sau khi chứng ngộ. 

giải ngụ ý là định “xuất thế” và “thế tục” (so với định nghĩa của 
Vism 85 (PP, Ch. III, pa. 7, p. 86: Nhận Một Đe Mục Thiền Quản 
như sau: 

“ Định “thế tục ” là sự nhất tâm có ích cho ba cõi. Định 
“xuất thế” là sự nhất tâm liên kết đến thảnh đạo. ” 

268. s V 410 hệt kê nhu cầu giao kết với bậc xứng đáng đuợc cúng 
duờng (Chân nhân), lắng nghe Dhamma chân chính (diệu pháp), 
tu tập suy xét theo lý duyên khởi (yoniso manasỉkãra, như lý tác 
ý), và thực hành theo Dhamma chân chính* * (Pháp và tùy pháp) 
là những đòi hỏi cần thiết đế chứng đạo nhập giòng, (S II 18 giải 
thích thực hành theo Dhamma là nhắm vượt qua vô minh nhờ tu 
tập dứt hắn ham muốn dục tình - virãga). về những đòi hỏi để 
chứng đạo nhập giòng, xin đọc M I 323. 

• s V 410 (BKTƯ5, tr. 598, đ.3: Bốn Quả; CDB II p. 1836: 
The Pruits of Stream Entry). 

* “Dhammãnudhammapatipanno. Chú giải BKTƯviết: Lo- 
kuttarassa nibbãnadhammabhũtam patipadam patipanno: 
“người thực hành con đường phù hợp với Nibbãna-dhamma 
siêu thế. ” Phụ chủ giải BKTƯ cẳt nghĩa Nibbãna-dhamma 
là “thánh đạo mang lại Nibbãna ” và giải thích “(con đường) 
phù hợp với” nó là “ (con đường) mà bản chất của thích 
hợp với thành tựu Nibbãna ” (nibbãnãdhigamassa anuccha- 
vikasabhãva-bhũtam). Câu này chỉ cho sekha, bậc hữu học. ” 

Trích CDBI ct. 34, tr. 737. 

• s II 18 (BKTƯ2, tr. 39, đ.7-9: Thuyết Pháp; CDBI p. 545: 
A Speaker on the Dhamma. 

•MI 323 (KTB 1, tr. 706: Kinh Kosambiya; MLDB, p. 421, pa. 
8: The Kosambians). 

269. Người ta mong đợi khả năng này được đề cập đến trong số bốn 
phấm hạnh đặc biệt của vị Nhập Giòng, tuy nhiên, các phấm 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


201 


Theo các phẩm kinh, điều kiện cần thiết để có thể 
chứng Nhập Giòng là trạng thái tâm hoàn toàn không 
có năm chướng ngại (triền cái).^^° Cho dù tu tập 
chứng đắc cõi thiền là cách thuận tiện để dẹp bỏ các 
chướng ngại, nhưng đấy không chỉ là cách duy nhất. 
Theo một bài kinh trong Itivuttaka, các chướng ngại 
có thể bị loại bỏ và tâm bắt đầu định ngay trong lúc 
đi kinh hành, một tư thế không thích hợp cho thành 
tựu nhập định.^^^ Thực ra, một đoạn kinh khác chỉ cho 
thấy rằng các chướng ngại có thể tạm thời vắng mặt 
ngay cả lúc ở ngoài buổi hành thiền qui củ, như lúc 
lắng nghe Dhamma* * (Giáo Pháp).^^^ 


hạnh đặc biệt này thuộc về lòng tin trọn vẹn (bất động) đến Đức 
Phật, Dhamma Giáo Pháp, và Sangha, cùng với hạnh kiếm đạo 
đức vững chắc dẫn tới định, ở s V 357, Đức Phật nêu bốn điều 
này lả những đặc tính quyết định của vị Nhập Giòng. 
s V 357(BKTƯ 5, tr. 526-7, đ. 6-7: Giảng Đường Bằng Gạch 
(1); CDBII, p. 1800: The Brick Hall (1) ). 

270. Đó là AIII 63. So thêm với M I 323, đoạn kinh này kể ra nhiều 
phấm hạnh cần thiết để Nhập luu, nhung trong số đó, không có 
“không bị chuớng ngại ám ảnh, bị triền phược”. 

• A III 63 (BKTC 2, tr. 407, đ.’3: Ngăn Chận; NDB, p.679: 
Obstmctions). 

•MI 323(KTB ỉ, tr. 706: Kỉnh Kosambỉya; MLDB, p. 421, pa. 
8: The Kosambians). 

271. It 118 (Phẩm 110). 

• KTiB 1 (PTVN), tr. 450: Cat 11 (It 115). Đoạn kinh này nói 
không những chỉ đi, mà còn đứng, ngồi hay nằm. 

• AIWS (MAPC), p. 196: Phẩm The Pours, thứ ll.ĐọcAII 13.* 
* (BKTC 1, tr.572, đ. 2: Hành; NDB, p. 399: Walking (2). 

• It, p. 108: The Moving About Sutta (Carasutta(rn) - tựa kinh 
này dịch theo bản Tích Lan (C ®), Miến Điện (B Thái Lan 
(S ^). Bản của PTS không có tựa này. 

272. s V 95 (BKTƯ5, tr. 153, đ. 11: Chướng Ngại, Triền Cái; CDB 




202 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Cách hoán thế này được khá nhiều trường hợp chứng 
Nhập Giòng ghi trong kinh chứng thực, kinh nói về 
người ngay đến hành thiền cũng không đều đặn trong 
kiếp sống này, huống gì là chứng đắc cõi thiền.Lại 

II, p. 1592: Without Hindrances). 

273. DI 110 và D I 148 đều nêu lên khía cạnh nổi bật về những 
nguời Bà la môn giầu có, lối sống bận rộn của nguời cai quản 
lãnh địa hoàng gia* sẽ không đặc biệt giúp ích cho việc tu 
tập jhãna, nhung tất cả đều chứng nhập giòng trong khi nghe 
Đức Phật thuyết pháp. M I 380 và AIV 186 tuờng thuật về sự 
chứng đạo lộ Nhập Giòng của những tín đồ lains kiên cuờng 
trong khi nghe Đức Phật giảng. (Theo kinh s V 298, ta thử xét 
xem lãnh tụ đạo Jain nghi ngờ đến cả cõi thiền (ịhãna) thứ hai, 
nguời ta có thế chính đáng giả định là trong truờng hợp này, 
các đệ tử của lãnh tụ ấy không thể có đuợc khả năng chứng 
đắc cõi thiền. Cảm tuởng này phát sanh từ một truờng hợp nêu 
trong Tatia 1951: pp.281-93). ở AIV 213, một nguời cu sĩ say 
ruợu, tỉnh lại nhờ ảnh huởng của sự gặp gỡ Đức Phật lần đầu, 
đã chứng đạo lộ Nhập Giòng trong khi nghe giảng tuần tự cao 
dần ^* (thuận thứ thuyết pháp) từ bo thỉ, giới hạnh, cõi chư 
Thiên, nguy hiếm, thấp kém, nhiễm lậu của khoái lạc nhục dục 
và lợi ích của xuất ly) cũng vào buối đầu ấy. Tuơng tự nhu 
thế, Ud 49 kế một nguời cùi nghèo, đáng thuong hại, bất hạnh, 
đã chứng đạo lộ Nhập Giòng trong buối giảng kinh của Đức 
Phật. Nguời cùi này thực sự lầm tuởng là đám đông nghe Đức 
Phật giảng đế có thức ăn miễn phí, và đến gần chỉ với hy vọng 
có đuợc phần com. Cuối cùng, theo Vin II 192, nhiều kẻ giết 
thuê, một nguời trong số đó thậm chí đuợc giao nhiệm vụ sát 
hại Đức Phật, nhung sau khi nghe Ngài giảng tuần tự như đã 
nói trên, tất cả đều trở thành Nhập Giòng thay vì hoàn thành 
nhiệm vụ ám sát Ngài. 

• D I 110 (Trường BK1, tr. 110, đ.22: Kinh A Ma Trú; LDB, p. 
124, pa. 2.21-22: Ambattha Sutta). 

* Rãịadãyam brahmadeyyam: miếng đất của vua ban cho, 
người nhận có toàn quyền sử dụng như thế chinh mình là vua 
(rãịadãyath) và là tặngphâm toi thượng, không thế bị thu hồi 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


203 


nữa, những đoạn kinh tường thuật này luôn đề cập 
đến việc loại bỏ các chướng ngại trước khi tuệ quán 
sanh khởi.^^'^ Trong tất cả các trường hợp này, các 
chướng ngại bị loại bỏ là kết quả của chú ý lắng nghe 
Đức Phật giảng Dhamma tuần tự cao dần. 

lại (brahmadeyyam). Đọc LDB, p. 548, ct 141. Tập ngữ này 
còn xuất hiện ở: 

o D187pa. 1 (sđd, ừ. 87, đ.l: Kinh A Ma Trú), 
o D 1111 (Trường BK 2, tr. 111, đ.l: Kinh Chủng Đức; LDB, p. 
125, pa. 1: Sonadanda Sutta). 

o MI 164 (KTB 2, tr. 715: Kinh Canki; MLDBp.l64, pa. 1: Cankĩ 
Sutta). 

•DI 148 (Trường BK 2, tr. 148A, đ.29; LDB, p. 141, pa. 29: A 
Bloodless Sacriýìce). 

• M I 380 (KTB 2, tr. 96: Kỉnh ưu Ba Ly; MLDB, p. 485, pa. 
18: To Upãli). 

• AIV 186 (BKTC 3, tr, 541, đ.lO: Tướng Quân Sĩha; NDB, p. 
1135; Sĩha). 

• s IV 298 (BKTƯ4, tr. 469, đ.6: Nỉgantha (Nỉ Kiền Tử); CDB 
II, p. 1327, Nigantha Nãtaputta). 

• A IV 213 (BKTC 3, tr. 576, đ. 5: Ugga, Người Hatthỉgãma; 
NDB, p. 1150: Ugga (2) ). 

Cách thuyết pháp này tìm thấy ỞD1110; 148; DII41; M 
1379; A IV186, 209; Ud 49 và Vin II156, 192. 

• Ud 49 (PTT, tr. 206: (Ud 49); Ud, p.90, Ch. v Sona: Leper). 

• Ym\l\92(BD5,p.270): 

Đây là truyện Devadatta xúi Thái Tử Ajãtasattu giết cha 
là vua Seniya Bimbisãra nước Magadha nhưng không thành, 
Bimbisãra nhường ngôi lại cho Ajãtasattu. Sau đó Devadat- 
ta lại xúi Ajãtasattu cho tốp 1 người, tốp 2, 4, 8, 16 người 
đế sát hại Đức Phật. Tất cả đều được Ngài giáo hóa, chứng 
Nhập Giòng. Vì thât bại này nên Devadatta mới lãn đá đê 
hại Đức Phật ”. 

Lược trích BD 5, tr. 267-71. 

274. Tất cả các trường hợp trích dẫn ở trên rõ ràng đề cập tới tâm 
không còn chướng ngại. 




204 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Thực ra, một số đáng kể các thiền sư nổi danh hiện 
đại đặt lời giảng của họ dựa trên nền tảng không 
cần tới khả năng nhập thiền để chứng đạo Nhập 
Giòng.2^^ Theo các vị này, để tâm tạm thời “nhập vào” 
thể nghiệm Nibbãna ở đạo lộ Nhập Giòng, khả năng 
thành tựu nhập định thế tục là đòi hỏi không cần thiết. 

Vấn đề đang bàn ở đây trở nên rõ ràng hơn nữa khi xét 
giai đoạn chứng ngộ kế tiếp là Trở Lại Một Lần. Các vị 
Trở Lại Một Lần (Nhất Hoàn) được gọi như thế vì họ 
sẽ chỉ phải sanh trở lại một lần nữa vào “cõi dục này” 
(đó là kãmaloka).^^^ Mặt khác, những vị nào đã tu tập 
khả năng chứng cõi thiền vào bất cứ khi nào, và không 
đánh mất khả năng này, sẽ không trở lại “cõi dục này” 

275. So với Visuddhacara 1996: “ Vipassanã & Jhãna: What the 
Masters Say ” đưa ra nhận định thuận tiện về lời tuyên bố của 
nhiều thiền sư danh tiếng về vần đề này. 

276. Ví dụ ở M I 226. Sự kiện các vị Trở Lại Một Lần trở lại “thế 
giới” này được ghi lại ở AIII 348 và A V 138 các vị được sanh 
vào cõi trời Tusita, một cảnh giới thấp của chư Thiên cõi dục 
giới, nằm dưới xa lắc xa lư các cảnh giới tương xứng với thả nh 
tựu nhập định. Tương tự như thế, theo AIV 380, các bậc Nhập 
Giòng ở cấp cao sẽ được tái sanh lại làm người, một tầng lớp tái 
sanh còn xa cách hơn những cảnh giới đạt được nhờ khả năng 
nhập định. 

•MI 226 (KTB 1, tr. 497: Tiêu Kinh Người Chăn Bò; MLDB, 
p. 320, pa. 8: The Shorter Dỉscourse on the Cowherd). 

• A III 348 (BKTC 3, tr. 111, đ. 2: Migasala; NDB, p. 911: 
Migasãlã). 

• A V 138 (BKTC 4, tr. 423, đ. 2: Mỉgasãlã; NDB, p. 1431: 
Migasãlã). 

• A IV 380 (BKTC 4, tr. 106, đ. 8: Không Có Dư Y; NDB, p. 
1266, pa. 7: With Residue Remaỉnỉng). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


205 


này trong kiếp Họ sẽ được sanh vào cõi cao hơn, 
đó là rũpaloka* * (sắc giới) hay arũpaloka* (vô sắc giới). 
Điều này chắc chắn không ám chỉ vị Nhập Giòng hay 
Trở Lại Một Lần là không thể có những chứng đắc cõi 
thiền. Nhưng nếu tất cả các vị này là những bậc chứng 
đắc, thì chính ý niệm “trở lại một lần” này trở nên thừa 
thãi, bởi vì chưa từng có vị Trở Lại Một Lần nào trở lại 
“thế giới” này bao giờ cả. 

Theo kinh, sự khác biệt giữa chứng quả vị “Trở Lại 
Một Lần” hay “Không Trở Lại” có liên quan tới sự khác 
biệt về trình độ nhập định. Nhiều đoạn kinh chỉ rõ là 
bậc Trở Lại Một Lần, khác với vị Không Trở Lại, ở 
chỗ chưa thành tựu trọn vẹn (viên mãn) sự tu tập 
định.^^® Rút kết luận từ điều này, chứng đắc cõi thiền 

277. Theo AII126, vị nào đã tu tập cõi thiền (ịhãna) thứ nhất sẽ được 
sanh vào thế giới chư Thiên. Kẻ phàm phu (puthujjana) sau khi 
hết tuối thọ sẽ lại sanh vào cảnh giới thấp hon, trong khi bậc 
thánh (arỉya) sẽ từ thế giới chư Thiên đó tiếp tục đến cùng, nhập 
Nỉbbãna ở đấy. (Đoạn này không chỉ ngụ ý cho người được thế 
nhập thực sự ngay trước khi chết, mà còn cho bất cứ ai có khả 
năng chứng nhập jhãna). Một đoạn kinh tưong tự như thế có thể 
được tìm thấy ở AI 267 liên quan đến thành tựu vô sắc giới và 
tái sanh, và ở AII 129 về vấn đề các tâm vô lượng và tái sanh. 

• AII126 (BKTC 2, tr. 55, đ. 1; Hạng Người Sai Khác; NDB, p. 
505: Dỉfference (1) ); 

• AI 267 (BKTC 1, tr. 486: Không Vô Biên Xứ; NDB, p. 348: 
Imperturbable); 

• A II 129 (BKTC 2, tr. 59, đ.l: Từ (1); NDB, p.505: Loving 
Kindness (1) ). 

278. Theo AIV 380, kh ác với vị Không Trở Lại, bậc Trở Lại Một Lần 
chưa thành tựu trọn vẹn/hoàn tất sự tu tập định (samãdhi). Một 
đoạn kinh tưong tự tìm thấy ở A1232 và 233. So thêm với Dham- 
mavuddho 1994: p.29; Yầ Nãnavĩm 1987: p.372. 




206 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


CÓ thể thích hợp cho chứng nhập quả vị không trở 
lại. Thực ra, nhiều kinh liên kết sự tu tiến đến hai giai 
đoạn cao hơn của đạo lộ, không trở lại và arahant, 
với kinh nghiệm sau khi chứng đắc thiền thứ nhất hay 
cao hơn.Lý do có thể là tuệ quán cõi thiền thỏa 
mãn vai trò quan trọng trong việc vượt qua và hoàn 
toàn đoạn diệt các vết tích cuối cùng của dục vọng, 
và bằng cách ấy dễ dàng cho sự thể nhập vào quả 
vị Không Trở Lại hay thức tỉnh toàn triệt chứng ngộ 
hoàn toàn.^®° 


• AIV 380 (BKTC 4, tr. 106, đ. 1-7: Không cỏ Dư Y; NDB, p. 

1266, pa. 1-7: Wỉth Resỉdue Remaỉnỉng). 

• AI 232 và 233 (BKTC1, tr. 423-6: Bản Tụng Đọc (ỉ) và (2); 

NDB,p. 317-9: The Process o/Training (l)-(2) ). 

279. Ví dụ, M I 350 và A V 343 miêu tả làm thế nào để vị tỳ khưu, 
dựa trên thành tựu cõi thiền (ịhãna) thứ nhất hay cao hon, có 
thể đạt tới sự hủy diệt nhiễm lậu (lậu hoặc) hay Không Trở Lại. 
Rõ ràng hon nữa là M I 434-5 quy định rành mạch chứng đắc 
cõi thiền là điều cần thiết cho hai giai đoạn chứng ngộ cao hon. 
Tuông tự nhu thế, AIV 422 đề cập đến khả năng chứng đắc cõi 
thiền là điều kiện cần thiết đế chứng Không Trở Lại hay giác ngộ 
hoàn toàn. 

•MI 350 (KTB 2, tr. 31: Kỉnh Bát Thành; MLDB, p. 454, pa.4: 

The Man from Aưhakanagara). 

• A V 343 (BKTC 4, tr. 687, đ. 3: Dasama, Người Gia Chủ; 

NDB, p. 1574: Dasama). 

•MI 434-5 (KTB 2, tr. 209-212: Đại Kinh Malunkyaputta; 

MLDB,p. 538-40: The Greater Discourse to Mãlunkyãputta). 

• AIV 422 (BKTC 4, tr. 174: Thiền; NDB, p. 1298: Àãna). 

280. ở AII 128, tuệ quán cõi thiền dẫn đến Không Trở Lại (tái sanh 
vào cõi Suddhãvãsa, Tịnh Cư Thiên). So thêm với M I 91, ở 
đoạn kinh này, Mahãnãma, theo chú giải (Ps II 61) đã là vị Trở 
Lại Một Lần (Nhất Hoàn), được Đức Phật khuyên nên tu tập 
jhãna đế có thế tiến thêm trên con đường giải thoát. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


207 


Đoạn kết luận của phẩm Satipaịịhãna Sutta, phần 
“tiên đoán” thoạt tiên trông có vẻ mâu thuẫn với điều 
này, vì nó tiên đoán sự chứng ngộ hoàn toàn hay quả 
vị không trở lại cho sự tu tập thành công satipaịỊhãna 
không cần quy định thêm điều gì.2®^ Điều này có thể 
có ngụ ý là khả năng chứng đắc cõi thiền có thể không 
cần thiết, thậm chí với cả các giai đoạn giác ngộ cao 
hơn. Tuy nhiên, cần thận trọng cân nhắc giả định như 
thế vì những dẫn chứng khác trong kinh điển có nói 
rõ ràng và rành mạch khả năng thành tựu ít nhất là 
cõi thiền thứ nhất là nhu cầu cần thiết.2S2 Dù Q 3 Q 
năng nhập định không được trực tiếp đề cập đến 
trong Satipaịịhãna Sutta, kinh này cho ta ý niệm tổng 
quát là chứng đắc ít nhất cõi thiền thứ nhất là đòi hỏi 
cần thiết cho hai giai đoạn cao hơn của chứng ngộ. 
Nếu không, sẽ khó hiểu tại sao Đức Phật đề cập đến 
nhập định trong những lời giải thích thông thường về 
tám thánh đạo dẫn đến chứng ngộ hoàn toàn. 


• AII 128 (BKTC 2, tr. 55, đ.l: Các Hạng Người Sai Khác (1); 
NDB, p. 506: Dỉfference (1); 

• MI 91 (KTB 1, tr. 210-1: Tiểu Kỉnh Khổ uẩn; MLDB, p. 187, 
pa. 4: The Shorter Discourse on the Mass of Suffering). 

281. M I 62: “nếu bất cứ ai tu tập bốn satỉpatthãnas... một trong hai 
quả sẽ đến với nguời ấy: hoặc là trí cuối cùng ở ngay đây và 
bây giờ (chánh trí), hay, nếu có một chút vết tích của bám níu 
nào còn xót lại (hữu dư y), quả vị không trở lại (bất hoàn)”. 
M I 62 (KTB 1, tr. 148-9: £nh Niệm Xứ; MLDB, p. 155, pa. 46: 
The Koundations of Mindýulness). 

282. ớ M I 434 nói rằng có cách tu tập cần được thực hiện đế có thế 
vượt qua năm trói buộc bậc thấp (hạ phần kiết sử), và cách tu 
tập này là chứng nhập jhãna. 

M I 434 (KTB 2, tr. 210: Đại Kỉnh Malunkyaputta; MNLB, p. 
539, pa. 7: The Greater Discourse to Mãlunkyãputta). Cách thức 
tu tập cụ thê được nói rõ ỞKTB 2, tr. 212; MLDB, p. 539, pa. 9). 




208 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Khi xét đoạn kết luận của phẩm Satipaịịhãna Sutta, ta 
cần lưu ý là đoạn này quan tâm đến quả vị của việc tu 
tập, chứ không quan tâm đến mức độ định cá biệt nào 
đó như là điều kiện tiên quyết cho chứng ngộ. Đoạn 
kết luận này chỉ đề cập tới hai quả vị chứng ngộ cao, 
sự kiện này nhấn mạnh đến tiềm năng của tu tập đúng 
cách. Ý nghĩa này vẫn đúng với một nhóm hai mươi 
phẩm kinh trong Bojjhahga SaiỴiyutta liên kết nhiều 
loại thực tập thiền hành đến hai quả vị chứng ngộ 
cao cấp này.^^^ Các thí dụ điển hình này cũng không 
có bất cứ liên quan nào đến sự có mặt hay vắng mặt 
của khả năng nhập cõi thiền, nhưng trái lại, kêu gọi 
sự chú ý đến tiềm năng của các cách tu tập tương 
ứng. Hơn nữa, trong khi cắt nghĩa về satipaịỊhãna, 
cả Madhyama Ăgama* (Trung A Hàm) và Ekottara 
Ăgama* (Tăng Nhất A Hàm) có phần chứng đắc cõi 
thiền.Điều này ngụ ý là để cho satipaịịhãna khai 
mở được tất cả các tiềm năng dẫn đến quả vị Không 
Trở Lại hay Chứng Ngộ Toàn Triệt (Chánh Trí) của 
nó, sự tu tập chứng đắc cõi thiền là cần thiết. 

Một thuật ngữ khác thích hợp với chủ đề đang bàn 
tới là sự “thanh lọc tâm” (cittavisuddhi). Tập ngữ này 
xuất hiện ở Rathavinĩta Sutta vốn tuần tự liệt kê một 
loạt bảy giai đoạn thanh lọc.^^^ Phẩm kinh so sánh 

283. s V 129-33 (BKTƯ5, tr. 203-7 (đ.57-72); Phẩm Hơi Thở Vô Hơi 
Thở Ra -Khổ 72 (6); CDBII, p. 1617-20: In and Out Breathỉng 
(pa. 57) - Cessation: Sujferingpa. 72 (6) ). 

284. Trong Madhyama Ẵgama là một phần của quán thân, và trong 
Ekottara Ẫgama là một phần của quán dhammas (Minh Chau 
1991:pp.89 vàNhatHanh 1990: p. 154 và 176). 

285. M1149. Hệ thống “phuong thức” đặc biệt này tạo nên cơ cấu nền 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


209 


tảng cho quyển Vỉsuddhimagga* (Con Đường Thanh Lọc, Thanh 
Tịnh Đạo). Nó được Brown (1986a) so sánh với các tôn giáo 
khác, hên kết nó với lời mô tả về đạo lộ trong các kinh Mãha- 
mudra và Yoga Sũtras, được Cousins (1989) so sánh nó với quyển 
Interior Castle của St Teresa. Bàn về hệ thống “phưong thức” này, 
điều đáng để chỉ rõ ra là, cho dù nó có vai trò thiết lập tiêu chuẩn 
cho các sách chú giải và cho hầu hết các trường dạy quán thực 
tánh vỉpassanã, bộ bảy giai đoạn thanh lọc này chỉ xuất hiện một 
lần trong kinh, đó là D III 288, tạo nên một phần của hệ thống 
chín giai đoạn. Đoạn này không ăn khóp lắm với ữình bày của 
Buddhaghosa về mô hình bảy giai đoạn, vì nó thêm vào hai giai 
đoạn bổ sung ở cuối những giai đoạn phát triển mà theo Buddhag- 
hosa, ở giai đoạn thứ bảy, tột đỉnh của thanh lọc đã đạt được (so 
với Vism 672). Rút kết luận từ M1195 và M1203, thuật ngữ này 
được dùng cho “biết (kiến) và thấy (tri)”, thực ra chỉ là giai đoạn 
dẫn đến, chứ không tưcmg đưong với chứng ngộ. Cảm nghĩ này 
được chính phấm Rathavỉnĩta Sutta nhìn nhận và xác định phẩm 
chất của thanh lọc nhờ “biết và thấy” là “còn bám níu (thủ)” và vì 
thế không đi tới đích cuối cùng (M1148). Như vậy, ở mức độ nào 
đó giải thích của Buddhaghosa về sự thanh lọc ở giai đoạn thứ bảy 
hình như kh ác với ý nghĩa của chữ này trong kinh. 

• M I 149 (KTB 1, tr. 339: Kỉnh Trạm Xe; MLDB, p. 244: pa. 
15: The Relay Chariots). 

• Vism 672 (PP, p. 696: Ch. XXII: Purỉýicatỉon By Knowledge 
And Vision). 

• M I 195 (KTB 1, tr. 429: Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây; MLDB, 
p. 288: pa. 5: The Greater Dỉscourse on the Simũe of the 
Heartwood). 

•MI 203 (sđd, tr. 445: Tiểu Kỉnh Thí Dụ Lõi Cây; MLDB, 
p. 295: pa. 12: The Shorter Discourse on the Simile of the 
Heartwood). 

• M I 148 (KTB 1, tr. 335: Kinh Trạm Xe; MLDB, p. 242: pa. 
11-13: The Relay Chariots). 

“ Chú giải KTB giải thích là sáu giai đoạn thanh lọc đầu tiên 
cỏ ‘bám niu đi kèm 'theo cả hai nghĩa: chịu điều kiện và hiện 
hữu trong người vẫn còn bám niu; còn giai đoạn thứ bảy, vì 
là siêu thế, chỉ với nghĩa chịu điều kiện thôi. ” 




210 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


từng giai đoạn thanh lọc với với từng cỗ xe trong một 
loạt các cỗ xe chuyển tiếp nối kết hai địa điểm. Theo 
trình tự này, sự thanh lọc tâm chiếm vị trí thứ hai giữa 
thanh lọc giới hạnh và kế tiếp là thanh lọc quan điểm. 
Sự kiện thanh lọc tâm đứng trước thanh lọc quan 
điểm đôi khi ngụ ý nhập định là nền tảng cần thiết để 
chứng ngộ. 

Tuy nhiên, trong kinh này, vấn đề dẫn đến ví dụ so sánh 
cỗ xe không nói gì về điều kiện cần thiết để chứng ngộ 
cả. Trái lại, chủ đề được bàn luận ở kinh Rathavinĩta 
Sutta là mục đích sống đời tỳ khưu hay đời tỳ khưu ni 
trong đoàn thể Tăng già thời Phật giáo nguyên thủy. 
Điều muốn nói là, mỗi giai đoạn thanh lọc, dù là bước 
cần thiết trên con đường giải thoát, vẫn không đủ để đi 
tới đích cuối cùng. Để minh họa điều này, ví dụ so sánh 
với cỗ xe được đưa ra. Thực ra, nhu cầu vượt qua mỗi 
giai đoạn thanh lọc để đi tới đích cuối cùng là chủ đề 
xuất hiện nhiều lần trong kinh.^^^ 

Trích MLDB, p. 1214, ct. 290. 

286. Có lẽ dựa vào đoạn kinh AII 195 nói sự thanh lọc tâm có liên 
hệ đến chứng đắc bốn jhãnas. Ví dụ như Kheminda 1980: p.l4 
chủ trưong khả năng chứng đắc cõi thiền là nền tảng cần thiết đế 
chứng ngộ. 

AII 195 (BKTC 2, tr.194, đ.2-2: Các Vị Sãpũgiyã; NDB, p. 571, 
pa. 2: Sãpũga). 

287. So với M I 197 và M I 204. 

• M I 197 (KTB 1, tr. 433: Đại Kỉnh Thỉ Dụ Lõi Cây; MLDB, 
p. 290, pa. 6-7: The Greater Discourse on the Simile of the 
Heartwood). 

•MI 204 (sđd, tr. 446-7: Tiểu Kỉnh Thí Dụ Lõi Cây; MLDB, 
p. 296-7: pa. 16-22: The Shorter Dỉscourse on the Simile of 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


211 


Cho dù ví dụ so sánh với cỗ xe có ngụ ý mối tương 
quan có điều kiện giữa các giai đoạn khác nhau như 
đã đề cập, coi điều này như là đòi hỏi dứt khoát 
là cõi thiền phải được chứng đắc trước khi chuyển 
sang tu tập quán thực tánh thì đã đẩy ví dụ so sánh 
này đi quá xa. Giải thích theo nghĩa đen như vậy cần 
phải coi sự thiết lập giới, định và tuệ là vấn đề theo 
đúng trình tự tiến triển từ giai đoạn này sang giai 
đoạn khác, nhưng ngược lại trong hiện thực, cả ba 
giới, định và tuệ có đặc tính hỗ trợ lợi ích cho nhau, 
nâng cao và hỗ trự lẫn nhau. Điều này được minh 
họa trong Sonadanda Sutta, kinh này so sánh mối 
liên hệ hỗ tương giữa giới và tuệ với hai bàn tay rửa 
cho nhau.^^^ 

Vả lại, theo hai phẩm kinh trong Anguttara Nikãya (Bộ 
Kinh Tăng Chi), không thể thanh lọc định (nghĩa là 

the Heartwood). 

288. D I 124. So với Chah 1998:p.9 và Goleman 1980: p.6. 

• D I 124 (Trường BK 2, tr. 124: Kỉnh Sonadanda; LDB, p. 
131: The Qualities of a True Brahmin). 

• Chah 1998,p.9: 

“Là điều kiện tiên quyết trước khi rèn luyện sĩỉa* * (giới), 
pahíĩã* (tuệ) phải thực sự có mặt ở đó, nhưng chúng ta thường 
nói tu tập bắt đầu từ sĩla. Sĩla là nền tảng. Đúng thế, nhưng 
điếm hệ trọng muốn nói ở đây, paiĩhã lại là yếu tố quyết định 
việc giữ giới thành công và trọn vẹn ra sao. Bạn cần quán lời 
nói, hành động của mình và xem xét tiến trình nhân và quả - 
tất cả đều là nhiệm vụ của pannã. Bạn phải dựa vào pannã 
trước khi sĩla được ôn định vững vàng. ” 

“Theo lý thuyết, chúng ta nói sĩla, samãdhỉ* (định), rồi mới 
tới pahiĩã; nhưng tôi đã quán trình tự này và thấy rằngpaiìhã 
là nền tảng cho tất cả các khía cạnh khác của tu tập. ” 

Trích Ajahn Chah, KL, tr. 9. 




212 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


thanh lọc tâm) nếu trước đó không thanh lọc quan 
điểm chân chánh (nghĩa là thanh lọc quan điểm).^®^ 
Câu này đưa ra đề nghị hoàn toàn ngược lại với tiến 
trình trong Rathavinĩta Sutta nơi mà sự thanh lọc tâm 
đi trước thanh lọc quan điểm. 

Đọc kỹ thêm các phẩm kinh, ta thấy rằng các phẩm 
kinh ấy mô tả nhiều phương pháp khác nhau để chứng 
quả vị cuối cùng. Thí dụ, hai đoạn trong Ahguttara 
Nikãya miêu tả một người hành thiền có thể đạt được 
tuệ giác thâm sâu (tăng thượng tuệ pháp quán) dù 
không thành thạo định (nội tâm tịnh chỉ).2^° Một kinh 
khác trong cùng bộ kinh Nikãya này nói về hai phương 
pháp chọn lựa khác để đưa đến chứng ngộ toàn triệt 
là: hoặc là phương pháp dễ chịu bằng cách nhập cõi 
thiền, hay phương pháp rất kém dễ chịu bằng cách 

289. AIII 15 và AIII 423. 

• A III 15 (BKTC 2, tr.325, đ. 1: Không Có Cung Kinh (ỉ); 
NDB, p. 640: Irreverent (ỉ) ; 

• AIII 423 (BKTC 3, tr. 230: Hội Chủng; NDB, p. 968: Delỉght 
in Company). 

290. AII 92-4 vàAV 99. Trong hai đoạn kinh này, Bhikkhu Anãlayo 
dùng chữ ‘deep wisdom ’ (tuệ giác thâm sâu) thay cho ‘higher 
wisdom of insight’ (tuệ quán tăng thượng) của Bhikkhu Bodhi, 
HT Minh Châu dịch là tăng thượng tuệ pháp quán. Bhỉkkhu 
Anãlayo dùng chữ concentration (định) thay cho ‘internal se- 
renity of mind’ (tĩnh lặng nội tâm) của Bhikkhu Bodhi, HTMinh 
Châu dịch là nội tâm tịnh chỉ. Các chữ này thường được hoán 
chuyên cho nhau. 

• Ấ II 92-4 (BKTC 1, tr. 728-33: Định (l-2)-Thiền Định (đ. 
1-5); NDB, p. 473-6: Concentration (1-4) ). 

• A V 99 (BKTC 4, tr. 368, đ. 3-5: Tịnh Chi; NDB, p 1404, pa. 
(l)-(3): Serenity). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


213 


quán sự ghê tởm, gớm ghiếc của thân.^^^ Thêm vào 
đó, phẩm Yuganaddha Sutta (cũng trong Anguttara 
Nikãya) nói rằng chứng ngộ có thể đạt được hoặc là 
bằng cách tu tập định (tĩnh lặng, chỉ) hay bằng tuệ 
quán trước rồi mới tu tập cái kia sau, hay có thể cùng 
tu tập cả hai.^^^ Phẩm kinh này chỉ rõ là cho dù nhiều 
hành giả vun bồi định trước rồi mới chuyển sang tuệ 
quán, những vị khác có thể thực hành phương thức 
ngược lại. Nếu ai giới hạn phương pháp chứng ngộ 
chỉ một trong các trình tự này thôi thì sẽ ít nhận ra 
được chân giá trị của các đoạn kinh này, giả thiết là 
luôn luôn tu tập định trước khi tu tập tuệ quán. 

IV.4. ĐÓNG GÓP CỦA NHẬP ĐỊNH VÀO sự PHÁT 
TRIỂN TUỆ QUÁN 

Hơn bao giờ hết, trong nhiều phẩm kinh Đức Phật 
chỉ rõ là trau dồi định đặc biệt dẫn đến chứng ngộ. 


291. AII 150 (BKTC 2, tr. 102, đ.2: Phẩm Đạo Hành, Bất Tịnh; 
NDB, p. 529, pa. (1): Modes ofPractice: Unattractỉveness. 

292. AII 157 (sđd, tr. 114-5: Gắn Liền, Cột Chặt; NDB, p. 535, pa. 
(l)-(3): In Conjunction). 

293. Ví dụ D III 131; M I 454 hay s V 308. Tầm quan trọng về nhập 
định trong Phật giáo Nguyên thủy đuợc Griffth 1983:p.57 ghi 
lại; và C.A.P. Rhys Davids 1927a: p696, cả hai đều đua ra vắn 
tắt những chuyện xảy ra về thuật ngữ jhãna trong các bộ kinh 
Nikãyas tiếng PãỊi. 

• D III131 (TrườngBK4, tr.l31, đ.24: Kỉnh Thanh Tịnh; LDB, 
p.434, pa.24: The Delight/ul Discourse). 

• M I 454 (KTB 2, tr. 249: Kỉnh Vỉ Dụ Chim Con Cáy; MLDB, 
p. 557, pa.2ỉ: The Simile of the Quail). 

• s V 308 (BKTƯ5, tr. 460, đ. 9: Thanh Tịnh Thứ Nhất; CBD 
II, p. 1763: dhãnasamyutta). 




214 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Sự tu tập tuệ quán thâm sâu (tăng thipợng tuệ pháp 
quán) này dẫn tới việc làm chủ tâm (điều phục tâm) 
ở mức độ cao.^^'^ Không những chứng đắc cõi thiền 
đưa đến loại bỏ tạm thời chướng ngại, mà còn làm 
cho chúng rất khó có cơ hội thâm nhập vào tâm về 
sau.^®^ Khi trồi lên từ định thâm sâu, tâm trở nên “dễ 
uốn nắn, nhu nhuyến”, “dễ sử dụng” và “ổn định, 
vững chắc”^^® để ta có thể dễ dàng hướng nó đến 
việc nhìn thấy mọi sự “đúng như thật”. Không những 

294. AIV 34 (BKTC 3, tr. 326, đ.2: Điều Phục; NDB, p. 1024: Mas- 
tery(l)). 

295. M I 463 giải thích là tâm của vị nào đã thể nghiệm jhãna sẽ 
không bao giờ bị các chướng ngại áp đảo. Mặt khác, cần chỉ rõ 
rằng, nếu khoái lạc nhục dục hay sân hận vẫn còn tìm cách xâm 
chiếm tâm, chúng có thế biểu hiện mãnh liệt đến sững sờ, bởi vì 
khả năng duy trì sự chú tâm không bị sao lãng vào một đề mục 
được tăng lên, dù đề mục bất thiện. Những ví dụ về điều này 
được tìm thấy ở trong những truyện Jãtaka (đó là truyện số 66 
ở Ja I 305; số 251 ở Ja II 271, và số 431 ở Ja III 496), kể những 
kiếp tiền thân của bodhisatta^ (người đi tìm giác ngộ, bồ tát) là 
đạo sĩ. Mặc dù có thế thành tựu định ở mức độ thâm sâu và có 
thần thông, trong ba trường hợp này, đạo sĩ ấy vẫn bị ham muốn 
tình dục hoàn toàn áp đảo khi tình cờ nhìn thấy một phụ nữ ăn 
mặc hở hang. 

•MI 463 (KTB 2, tr.270: Kỉnh Nalakapana; MLDB, p. 566, 
pa.6: At NaỊakapãna). 

• Ja I 305 (Ja Vol I & II, p. 161-4: Truyện Mudulakkhana-Jã- 
taka số 66). 

• Ja II 271 (sđd, p. 189-193: Truyện Samkappa-dãtaka số 251). 

• Ja III 496 (Ja Vol III & IV, p 295-7: Truyện Hãrỉta-dãtaka số 
431). 

296. Đây là đặc tính tiêu biểu của tâm khi xuất tứ thiền (ví dụ ở D175). 
D I 75 (Trường BK 1, tr. 75, đ.83: Kỉnh Sa Môn Quả; LDB, p. 
104, pa. 83: The Pruits of Homeless Life). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


215 


thế, khi mọi sự được nhìn thấy đúng như thật bằng 
tâm vắng lặng và dễ uốn nắn, cái nhìn này ảnh hưởng 
đến các tầng lớp chìm sâu trong tâm. Cái nhìn chiếu 
rọi như thế còn đi xa hơn nữa, bỏ xa cái hiểu biết tri 
thức hời hợt bề ngoài, vì, do dựa vào tính tiếp nhận 
và dễ uốn nắn của tâm, tuệ quán mới có thể xâm 
nhập vào, chiếu rọi vào lãnh vực sâu thẳm của tâm và 
bằng cách ấy mới đem lại chuyển hóa nội tâm. 

Lợi ích của tu tập định cõi thiền là tu tập này không 
chỉ để cung cấp trạng thái tâm ổn định và dễ tiếp nhận 
cho tu tập thiền quán thực tánh. Thể nghiệm nhập 
định là một trong những hỉ lạc mạnh mẽ, có được 
là nhờ sự trợ giúp hoàn toàn của tâm, do vậy trự 
giúp ấy mới tự động ngăn cản bất cứ hoan hỉ nào 
khởi lên tùy thuộc vào đối tượng vật thể. Như vậy, 
nhập định thi hành chức năng giải độc mạnh mẽ cho 
ham muốn nhục dục bằng cách tước đi sự hấp dẫn 
trước kia của các đối tượng ấy.^^^ Thực ra, theo phẩm 

297. ở M I 504, Đức Phật liên kết việc Ngài không còn khao khát, 
không còn thích thú khoái lạc giác quan với khả năng thế ng¬ 
hiệm các loại lạc phúc* * thượng hạng hon nhiều của Ngài; so 
thêm với AIII 207 vàAIV411.AI61 giải thích mục đích của 
samatha là đế ức chế tình dục. Conze 1960: p.l 10 giải thích đây 
là kết quả không thể tránh được của thói quen tập luyện trạng 
thái nhập định, mọi sự trong thế giới thực tế này của chúng ta 
hiện rõ mồn một là ảo tưởng sai lầm, lừa bịp, xa cách và như 
một giấc mo. 

•MI 504 (KTB 2, tr. 359: Kinh Magandỉya; MLDB, p. 610, pa. 
10: To Mãgandiya). 

* Thiên lạc, chú giải Bộ Kinh Trung (MA Ui 216 nói đây là 
lạc phúc nhờ đạt được quả vị của tầng thiền thứ tư). Đọc 
MLSITp. Ỉ84, n. 3. 

• AIII 207 (BKTC 2, tr. 645, đ.4: Hoan Hỷ; NDB, p. 789: Rap- 




216 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Cũladukkhakkhandha Sutta, chỉ một mình tuệ thôi 
không đủ để vượt qua tình dục, nhưng cần sự hỗ trự 
mạnh mẽ có sẵn của thể nghiệm cõi thiền.Trong 
giai đoạn tìm kiếm giác ngộ, chính bản thân Đức Phật, 
chỉ nhờ vào tu tập chứng đắc cõi thiền, đã vượt qua 
được chướng ngại do ham muốn dục vọng gây ra.2^^ 


ture). 

• A IV 411 (BKTC 4, tr.l55, đ. 2: Thứ Đệ Trú (2); NDB, p. 
1288, pa. (ỉ): Dwellings (2) ). 

• A I 61 (BKTC 1, tr. 117, đ.lO: Phẩm Người Ngu; NDB, p. 
152: Pools 31 (11) ). 

298. ở M I 91 (KTB 1, tr. 210: Tiểu Kinh Khổ uẩn; MLDB, p. 187, 
pa.4: The Shorter Discourse on the Mass of Sufferỉng). 

299. M I 92; so thêm với s IV 97 và A IV 439. A IV 56 nhấn mạnh 
tầm quan trọng của vượt qua khoái lạc tình dục để Ngài có thế 
chứng ngộ. Có thế, sự chứng đắc cõi thiền của Đức Phật đã xảy 
ra nhờ quán hoi thở, theo s V 317, Ngài đã thường hay tập quán 
hoi thở trước khi chứng ngộ. Sự tăng tiến về mức độ chứng đắc 
các cõi thiền khác nhau của Ngài miêu tả ở M III 162 và A V 
440 chỉ cho thấy rõ ràng là hồi ấy Ngài không còn tiếp cận thế 
nghiệm cõi thiền đã chứng được thời tho ấu. Việc gặp gỡ ẪỊãra 
Kãlãma và Uddaka Rãmaputta cần phải được đặt sau sự tăng 
tiến này của Ngài, vì nếu không tu tập bốn jhãnas, Ngài không 
thế đạt được bất cứ thành tựu nào ở cõi vô sắc. (Nhu cầu phải có 
cho thành tựu này được ghi lại trong DIII265, ở đây, bốn jhãnas 
đến trước những thả nh tựu ở cõi vô sắc giới theo một chuỗi các 
giai đoạn tu tập nối tiếp nhau). Tuy nhiên, Ps IV 209 giả thiết 
rằng Đức Phật chỉ tu tập bốn jhãnas trong canh thứ nhất đêm 
giác ngộ của Ngài. Giả thiết này không họp lý lắm khi xét sự 
kiện tu tập samatha trước khi chứng ngộ của Ngài bao gồm cả tu 
tập năng lực siêu nhiên (bốn ỉddhỉpãdas, thần thông, so với AIII 
82) và tu tập khả năng nhập định đế biết về các khía cạnh của các 
cảnh giới devas^ (chư thiên) (A IV 302), thêm vào đấy, chứng 
đắc bốn jhãnas sau khi vượt qua toàn thể chướng ngại trong tâm 
thức (M III 157; so với AIV 440 có chỉ rõ là Ngài đã phải vượt 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


217 


Nhập định sâu hỗ trợ nội tâm bất động và sự hội nhập 
trọn vẹn.^°° Theo cách này, kinh nghiệm nhập định sâu 
thỏa mãn vai trò quan trọng trong việc tăng cường 
khả năng chịu đựng hậu quả của những kinh nghiệm 
gây xáo trộn, bất ổn có thể gặp phải trong những giai 


qua nhiều trở ngại khác nhau đế chứng đắc mỗi jhãna) và cũng 
chứng bốn cõi vô sắc giới (AIV 444). Như vậy, giả thiết quãng 
thời gian chỉ trong một đêm thôi không khớp lắm với phạm vi 
rộng lớn và sự tăng tiến trong tu tập samatha của Đức Phật. 

• M I 92 (KTB 1, tr. 211: Tiểu Kinh Khổ uẩn; MLDB, p. 187, 
pa. 5: The Shorter Discourse on the Mass of Suffering). 

• s IV 97 (BKTƯ4, tr. 171-2, đ. 2-3: Thể Gỉơỉ Dục Công Đức; 
CDBII, p. 1191: Cords o/Sensuaỉ Pleasure (kãmaguna): Sợi 
Dây Khoái Lạc Giác Quan). 

• AIV 439 (BKTC 4, tr. 197-8: Tapussa; NDB, p. 1210, pa. 1: 
Tapussa). 

• AIV 56 (BKTC 2, tr. 251-2: Dâm Dục; NDB, p. 1039, pa. 7: 
Sexual Intercourse). 

• s V 317 (BKTƯ5, tr. 472, đ.l2: Ngọn Đèn; CDBII, p. 1770: 
The Sỉmỉle of the Lamp). 

• M III 162 (KTB 2, tr. 395-6: Kỉnh Tùy Phiền Não; MLDB, p. 
1015, pa.21-32: Imperỷections). 

• A V 440 (BKTC4, tr. 199, đ.5: Tapussa; NDB,p. 1311: Tapussa). 

• D III 265 (Trường BK 4, tr. 266, đ. vi: Chín thứ đệ diệt (Kinh 
Phúng Tụng); LDB, p. 322, pa.6: The Chanting Together). 

• A III 82 (BKTC 2, tr. 438-9: Thần Thông (l)-(2); NDB, p. 
595: Bases for Psychic Potency (1)-(2) ). 

• A IV 302 (BKTC 3, tr. 688-92, đ. (3)-(6): Tagayã; NDB, p. 
1207-9 (pa (3)-(8): Gãya). 

• M III 157 (KTB 3, tr. 388-9: Kỉnh Tùy Phiền Não; MLDB, 
p.ỉOỈ2, pa.l6ff.: Imperỷectỉons). 

• AIV 444 (BKTC 4, tr. 199tt: Tapussa; NDB,p. 1314: Tapussa). 

300. Theo Alexander 1931: p.l39, “tầm mức nhập định tưong ứng 
với phưong cách phân tích được tiến hành kỹ lưỡng theo trình tự 
thời gian.” So thêm với Conze 1956: p.20. 





218 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


đoạn cao của thiền quán thực tánh.^°^ Không có tâm 
tĩnh lặng và hợp nhất, có thể chịu đựng ảnh hưởng 
của những kinh nghiệm như thế, người hành thiền có 
thể mất thế thăng bằng để quan sát và bắt đầu để sự 
hãi, lo âu hay chán nản áp đảo. Việc tu tập tâm tĩnh 
lặng như vậy bồi đắp sự hội nhập trọn vẹn tự thân ở 
mức độ thăng bằng và nhạy cảm như là nền tảng hỗ 
trự cho phát triển tuệ quán.^°^ 

Hiển nhiên, có những lợi ích đáng kể cần được thu 
đạt khi việc tu tập tuệ quán có tu tập samatha hỗ trự 
và giữ cho cân xứng. Chính kinh nghiệm về các loại 
hạnh phúc cao thượng và mức độ hội nhập trọn vẹn 
cá nhân xảy ra đồng thời là những lợi ích chỉ cho thấy 
rằng chính sự tu tập samatha tự nó đóng góp đáng kể 
vào sự tăng tiến trên con đường giải thoát. Sự quan 
trọng này của định được diễn tả sâu sắc trong các 
phẩm kinh bằng câu người nào tôn kính Đức Phật và 
Giáo Pháp của Ngài, người ấy sẽ tự động tôn kính 

301. Ayya BChema 1991: p.140; và Epstein 1986: p. 150-5. 

302. Engler 1986: p.l7, tóm lược một cách thích đáng nhu cầu cần 
phải có một bản thân được kết hợp hài hòa làm nền tảng cho tu 
tập tuệ quán thực tánh: “bạn phải là ai đó trước khi bạn có thế trở 
thành không là ai cả.” Epstein 1995: p. 133, (khi bình luận về tuệ 
quán thực tánh), giải thích: những kinh nghiệm như vậy đòi hỏi 
một bản ngã theo nghĩa phân tâm học có khả năng nắm giữ và sát 
nhập những gì thường gây xáo trộn mạnh mẽ. Người ta bị thách 
thức phải kinh nghiệm khiếp đảm nhưng không sợ hãi, thích thú 
nhưng không quyến luyến.” Vai trò hỗ trợ của hạnh phúc thanh 
thoát nội tâm không khoái lạc giác quan trong hoàn cảnh khó 
khăn được dẫn chứng ở Th 351 và Th 436. 

• Th 351 (TiBKII, tr. 144: Vakkali (Thera 39) ). 

• Th 436 (sđd, tr. 160: NãỊaka-muni, Thera 46). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


219 


định.^°^ Trái lại, ai coi thường việc tu tập định, bằng 
cách đó, người ấy chỉ khen ngợi những ai có tâm dao 
động thôi.^°'^ 

Tuy vậy, cần phải nói rằng Đức Phật cũng đã biết sâu 
sắc khiếm khuyết tiềm ẩn của trạng thái định sâu này. 
Chứng đắc cõi thiền có thể trở thành chướng ngại 
trên con đường dẫn đến chứng ngộ nếu chứng đắc 
như thế trở thành lý do để kiêu hãnh hay thành đối 
tượng để bám lấy. Hỉ và lạc kinh nghiệm được trong 
cõi thiền, cho dù có thúc đẩy từ bỏ khoái lạc thế gian, 
có thể làm cho không hài lòng (arati) và không ham 
muốn (anabhirati) khó khởi lên là những đòi hỏi phải 
có cho sự từ bỏ hoàn toàn đưa đến chứng ngộ.^°^ 

303. A IV 123 (BKTC 3, tr. 452: Vị Tỷ Kheo Phải Kính Trọng Ai; 
NDB,p. l087: Honor). 

304. AII 31 (BKTC 1, tr. 60: Du Sĩ; NDB, p. 419: Wanderers). 

305. AII 165 Đức Phật so sánh bám níu vào vị ngọt và phúc lạc thế 
nghiệm được trong lúc chứng đắc cõi thiền với việc nắm lấy 
cành cây tay dính đầy nhựa, bởi vì chính sự bám níu như vậy sẽ 
làm ta mất đi ước nguyện nhắm vào việc từ bỏ tất cả các khía 
cạnh của bản thân và thế nghiệm. Rồi ở M I 194, Đức Phật minh 
họa kiếu bám níu như thế bằng ví dụ người đang kiếm tìm lõi 
cây, lấy vỏ trong của cây và cho nó là lõi. So thêm với M III 226 
nói tới bám níu đến những kinh nghiệm jhãna như thế là “bị kẹt 
cứng bên trong”.* * Buddhadãsa 1993: p. 121 còn nói hết ý: “trạng 
thái định sâu là trở ngại lớn cho việc thực hành tuệ quán”. 

• A il 165 (BKTC 2, tr.l31, đ.l: Hồ Nước ở Làng; NDB, p. 

543, pa. 1: The Reservoir). 

• MI 194 (KTB 1, tr. 428: Đại Kỉnh Thỉ Dụ Lõi Cây; MLDB, p. 

288: The Greater Dỉscourse on the Sỉmỉle of the Heartwood). 

• M III 226 (KTB 3, tr. 520: Kỉnh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết; 

MLDB, p.l076, pa.l5: The Exposition of a Summary). 




220 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Ngay cả phẩm Mara SaiỴiyutta tường thuật về một 
tai nạn về thiền định: một tỳ khưu tự tử vì nhiều lần 


* Bị kẹt cứng bên trong: HTMinh Châu dịch là trú trước nội 
(trần), tỳ khim Nãnamoli dịch là stucked internally (MLDB, 
p. 1076); I.B. Horner dịch là: slackened in regard to what is 
internal: bị đình trệ về nội tâm (MLSIII, p. 274). 

* Buddhadãsa 1993: p.l21 

“ Sự sanh khởi của hỉ và yên lặng này không mang đến 
thành quả là tâm được gọi là lặng thinh, cứng nhắc và như 
cục đá. Không có gì như thế xảy ra cả. Cái thân này cảm 
thấy bình thường, nhưng còn tâm thì đặc biệt tĩnh lặng, thích 
hợp cho trầm tư và cho quán chiếu nội tâm. Tâm hoàn toàn 
trong suốt, hoàn toàn trầm tĩnh, hoàn toàn tịch mịch và được 
thu thúc. Nói cách khác, tâm thích hợp cho hoạt động tâm 
tri, sẵn sàng nhận biết. Đây là mức độ tập trung cần được 
nhắm đến, chứ không phải cái định thật thâm sâu nơi người 
hành thiền ngồi cứng ngắc như tượng đá, hoàn toàn không 
có ý thức gì cả. Ngồi trong tình trạng tập trung sâu như thế 
người ta không ở vào vị tri xem xét suy đạc được bất cứ cái 
gì. Tâm định sâu không thê thực hành quán chiêu nội tâm gì 
cả. Nó là trạng thái không có ỷ thức và chăng có ích gì cho 
tuệ quán. Trạng thải định sâu là trở ngại lớn cho việc thực 
hành tuệ quán. Đê quan sát suy đạc, trước tiên ta phải trở lại 
những mức độ định thấp hơn; rồi có thế tận dụng năng lực 
mà tâm đã đạt được. Được tu tập ở mức độ cao, định chỉ là 
một dụng cụ. Thay vì định sâu, chúng ta nhắm đến tâm vắng 
lặng, ôn định, tâm rât thích hợp đê hoạt động tới mức khi 
được ứng dụng vào thực hành tuệ quán, tâm đạt được hiêu 
biết chân chánh về toàn thế thế giới này. Tuệ quán được phát 
triên là tuệ quán tự nhiên, cùng loại với tuệ quán của những 
người đạt được trong khi lắng nghe Đức Phật giảng. Nó dẫn 
đến loại suy tưởng và quán chiếu nội tâm đưa tới hiếu biết 
chân chánh. Nó đem lại tuệ tri. Nó chả có liên quan gì đến 
nghi lễ, cũng chang can hệ gì đến phép nhiệm mầu nào cả. ” 

Trích INM, trang 121. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


221 


Cố gắng củng cố thành tựu về định của mình.^°® Vào 
trường hợp khác, khi một tỳ khưu thương tiếc định 
của mình mất đi vì bệnh hoạn, Đức Phật phê bình 
gãy gọn phản ứng như thế là đặc tính của những ai 
coi định là cốt tủy của cuộc sống và hành trì của họ.^°^ 
Rồi thay vào đó, Ngài hướng dẫn tỳ khưu bệnh hoạn 
đó quán thực tánh vô thường của năm tập hợp. 

IV.5. TĨNH LẶNG VÀ QUÁN THỰC TÁNH 

Khi xem xét liên hệ giữa tĩnh lặng (chỉ) và quán thực 
tánh (quán), điều quan trọng nổi lên là nhu cầu cân 

306. Theo s I 120, tỳ khưu Godhika tự tử vì vị này đã sáu lần thành 
tựu nhung không giữ đuợc “giải thoát tạm thời của tâm* *”. Spk I 
182 nói đó là thành tựu “thế tục”, thành tựu thuộc về định. Chú 
giải cắt nghĩa sự mất mát liên tục của vị này là do bịnh hoạn. Sau 
biến cố này, theo lời Đức Phật, Godhika đã tịch diệt nhu là một 
vị arahant. Chú giải ngụ ý rằng sự chứng ngộ của tỳ khuu này 
xảy ra vào lúc chết (so thêm với những giải thích tuơng tự về 
những truờng hợp tự tử của Channa ở M III 266 hay s IV 59, và 
trường hợp của Vakkali ở s III 123). 

• s I 120 (BKTƯl, tr. 267: Godhika; CDBI, 212: Godhika). 

* Giải thoát tạm thời của tâm (lokỉya samãpatti): đó là các 
cõi thiền (ịhãnas) và các cõi vô sắc giới. 

Đọc CDB l p. 420, ct 308. 

• M III 266 (KTB 3, tr. 599: Kỉnh Giảo Giới Channa; MLDB, 
p. 1116: Advice to Channa). 

• s IV 59 (BKTƯ4, tr. 105: Channa; CDBII, p. 1166: Channa). 

• s III 123 (BKTƯ 3, tr. 225: Vakkali; CDB I, p. 940: Vakkaú). 

307. s III 125 (BKTƯ3, tr. 228, đ.l4: Assajỉ; CDBI, p. 941:Assajỉ). 

Chú giải BKTƯ: Samãdhisãrakã samãdhisãmahnã ti 
samãdhim yeva sãrah ca sãmannan ca mannanti. “Trong 
Giáo Pháp của Ta, đó không phải là cốt tủy, cốt tủy chinh là 
ở tuệ giác, đạo lộ và quả vị”. 

Trích CDBI, ct 174, tr. 1082. So với 12:51; 36:7; 36:8 và 54:8. 




222 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


bằng. Vì tâm định giúp tu tập quán thực tánh, và sự 
hiện hữu của tuệ sẽ làm cho tu tập định ở mức độ sâu 
hơn được dễ dàng, tĩnh lặng (samatha) và quán thực 
tánh (vipassanã) ở mức tối hảo khi được tu tập trong 
sự phối hợp khéo léo.^°® 


308. Nett 43 giải thích là cả hai samatha và vỉpassanã cần được tu 
tập, bởi vì samatha chống lại tham ái, trong khi vỉpassanã chống 
lại vô minh. Theo AI 61, đế đạt được vijja (trí thông suốt, minh) 
cần phải tu tập cả samatha lẫn vỉpassanã. AI 100 cũng qui định 
cả hai đều là những đòi hỏi để vượt qua tham, sân, và si. Ý thức 
rõ về ảnh hưởng phối hợp này cũng làm nền tảng cho Th 584, đề 
nghị tu tập đồng thời cả samatha lẫn vipassanã. về nhu cầu cân 
bằng cả hai, hãy so với Cousins 1984: p.65; Gethin 1992: p.345; 
và Maha Boowa 1994: p.86. 

• Nett43 (trích The Guỉde, tr. 67, đ. 235-7): 

Đoạn 235: “Hành giả đoạn tận khuynh hướng ngủ ngầm dẫn 
đến tham ái nhờ thiền tĩnh lặng; hành giả dùng quán thực tánh 
đê cắt đứt vô minh vốn là điều kiện cho khuynh hướng ngủ 
ngầm dẫn đến tham ái. Hai trạng thái này đi đến hoàn mãn 
nhờ hành thiền, đó là thiền tĩnh lặng và quán thực tánh. ” 

Đoạn 236: “ớ đây, quả của thiền tĩnh lặng là tâm giải thoát 
vì không còn tham; quả của quán thực tánh là tuệ giải thoát 
vì không còn vô minh. ” 

Đoạn 237: “Như vậy, có hai sự thực đầu tiên, đó là Khố, 
Nguồn Gốc của khố; thiền tĩnh lặng và quán thực tánh là 
Con Đường thoát khô; và hai loại giải thoát là sự Châm Dứt 
khô đau. Đây là bôn Sự Thực. Đó là lý do tại sao Đức Phật 
nói: ‘Giống như một cây, dù có bị đốn đi, một khi rễ của nó 
còn vững chắc trong lòng đất và còn nguyên vẹn, sẽ sớm đâm 
chồi trở lại. Cũng thế, hễ tham ải còn nguyên vẹn, khố đau 
này sẽ luôn luôn sớm sanh khởi’(Pháp Cú, kệ 338). ” 

Trích The Guide, tr. 67, pa. 235-37. 

• A I 61 (BKTC 1, tr. 117, đ.lO: Phâm Người Ngu; NDB, p. 
152, 31(11): Pools). 

•AI 100 (sđd, tr. 178-9, đ.3-5: Phẩm Thứ Mười Bảy; NDB, p. 
192, pa. 310-320: Lust and So Porth Repetition Series). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


223 


Xét từ khía cạnh này, tranh biện diễn ra về khả năng 
nhập cõi thiền để thành đạt được mức độ thực chứng 
cá biệt nào đó có cần thiết hay không vì phần nào đó 
dựa trên tiền đề gây ngộ nhận. Tranh biện này mặc 
nhiên chấp nhận mục đích trọn vẹn của thiền tĩnh 
lặng là để đạt được khả năng chứng nhập thiền như 
là bàn đạp để tu tập tuệ quán, một loại phận sự mở 
đầu cần hay không cần được thoả mãn. Các kinh 
đưa ra một khía cạnh khác, ở đây, thiền tĩnh lặng 
và quán thực tánh là hai khía cạnh bổ túc nhau cho 
tu tập tâm. Vấn đề chỉ tu tập quán thực tánh thôi sẽ 
không được đặt ra, vì trong tương quan với quán 
thực tánh, thiền tĩnh lặng là một pháp tu độc lập, 
nhiệm vụ quan trọng của nó không bao giờ bị giáng 
xuống vai trò thứ yếu. 

Nhu cầu cần thiết cho cả hai thiền tĩnh lặng và quán 
thực tánh trên con đường dẫn đến chứng ngộ này 
đưa tôi đến vấn đề khác. Nhiều học giả đã coi hai khía 
cạnh thiền này đại diện cho hai đạo lộ khác nhau, 
thậm chí có thể dẫn đến hai mục đích khác nhau. Họ 
giả định rằng con đường samatha tiếp tục diễn tiến 
qua một loạt các tầng thiền cao dần tới cõi diệt thọ 
tưởng định (sannãvedayitanirodha) và từ đó dẫn đến 
chấm dứt khổ đau. Trái lại, con đường quán thực tánh 
đôi khi bị hiểu lầm là tiến trình quán tưởng thuần túy 
tri thức, được coi là dẫn đến mục tiêu khác về phẩm 
tính, đó là chấm dứt vô minh.^°^ 


• Th 584 (TỈBKII(TLTK), tr.l86: Upanesa, Thera 60). 

309. So với de la Vallée Poussin 1936: p.l93; Gombrich 1996: 
p.llO; GriíBth 1981: p.618 và 1986: p.l4; Pande 1957: p.538; 
Schmithausen 1981: pp.214-17; và Vetter 1988: p.xxi. Kv 225 




224 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Chính một đoạn kinh trong Ahguttara Nikaya liên 
kết tu tập samatha với diệt dục và tu tập vipassanã 


bác bỏ loại quan điểm có vẻ tương tự như “quan điểm sai lạc, tà 
kiến” liên quan đến hai loại diệt (nỉrodha). 

Pande 1957: p.538, “Samatha bây giờ đã được giao cho nhiệm 
vụ hoàn toàn tiêu cực là làm vắng lặng (nirodha, tịnh chỉ) hết 
sahkhãra này đến sahkhãra khác. Trình tự làm vắng lặng này 
được miêu tả ở s IV217” (BKTƯ4, tr. 250-1, đ.5-6: sống Một 
Mình; CDBII, p. 1271: Alone). 

Trích OB, tr.538. 

Trình tự ở s IV217 như sau: 

“ Này tỳ khưu, Ta cũng đã dạy sự tuần tự ngimg lại (tịnh chỉ) 
của các sahkhãra (Anupubbasahkhãrãnam nirodho).* Với vị 
đã chứng đắc cõi: 

• thiền thứ nhất: lời nói đã ngưng lại. 

• thiền thứ hai: suy tưởng (tầm) và suy đạc (tứ) đã ngưng lại. 

• thiền thứ ba: hỷ đã ngưng lại. 

• thiền thứ tư: hơi thở vào và hơi thở ra đã ngưng lại. 

• vô biên xứ: ỷ niệm về sắc đã ngưng lại. 

• thức vô biên xứ: ý niệm về không gian vô biên xứ đã 
ngưng lại. 

• không có gì: ỷ niệm về thức vô biên xứ đã ngưng lại. 

• không phải nhận thức cũng không phải không có nhận 
thức: nhận thức về cõi không có gì đã ngưng lại. 

• cõi diệt thọ tưởng định: nhận thức về thọ đã ngưng lại. ” 
Đem đoạn kinh này so với A IV 409 chỉ khác nhau ở tầng 
thiền thứ nhất: ý tưởng về dục lạc ngưng lại. Đọc BKTC 4, 
tr. 152, đ.2: Chín Thứ Đệ Diệt; NDB, p. 1287: Progression 
Cessation. 

• Chú giải BKTƯnói: “Ta không chỉ miêu tả sự ngưng lại 
của cảm thọ, mà còn nói đến sự ngưng lại của các trạng thái 
khác. Đọc CDBII, ct. 242, tr. 1434. 

So thêm với D1182-85, đ. 9-17 nói tới 8 trình tự đầu, ở tầng 
thiền thứ nhất: ỷ tưởng về dục lạc ngưng lại (Potthapãda 
Sutta). Xin đọc TBK 2, tr. 181-84: Kinh Potthapãda; LDB, p. 
161-63. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


225 


với hủy diệt vô minh.^^° Sự khác biệt giữa hai hủy 
diệt này được tuần tự diễn tả bằng câu “giải thoát 
của tâm” {cetovimutti, tâm giải thoát) và “giải thoát 
nhờ trí tuệ” {pannãvimutti, tuệ giải thoát). Tuy nhiên, 
hai thuật ngữ này không hoàn toàn có giá trị tương 
đương với chứng ngộ. Trong khi giải thoát nhờ trí 
tuệ (pannãvimutti) ngụ ý chứng ngộ Nibbãna, còn 
“giải thoát của tâm” {cetovimutti), trừ phi được nói rõ 
hơn là “bất động” (akuppa), không có cùng ý nghĩa 
chứng ngộ ấy. “Giải thoát của tâm” có thể bao hàm 
những thể nghiệm tạm thời của giải thoát tâm thức, 
như chứng đắc thiền thứ tư, hay sự tu tập bốn tâm 
vô lượng (brahmavihãra).^^^ Như vậy đoạn này không 

310. AI 61 (BKTC 1, tr.ll7, đ.lO: Phẩm Người Ngu; NDB, p.l52: 

Pools 31 (11) ). 

311. So với M I 296; đọc thêm Lily de Silva 1978: p.l20. 

•MI 296 (KTB1, tr. 648-51: Kỉnh Đại Phương Quảng; MLDB, 
p. 393: Vital Pormations). 

• Lily de Silva 1978: p.l20: 

“ Trong Đạo Phật, vimutti* (giải thoát) được coi là mục 
đích cao quí nhất của cuộc đời cao thượng (ariyã paramã 
vimutti, giải thoát tôn kính cao thượng nhất (D I 174, 
pa.21). Kinh Sa Môn Quả cho rằng không có phần thưởng 
nào cao hơn hay ngọt ngào hơn giải thoát (uttaritaram vũ 
panitataram vã: vi diệu thù thắng hơnj. “Vỉmuttasmỉm 
vimuttarụ: Ta đã được giải thoát” (D I 84-5). Nó chính là 
tinh hoa của tất cả những nỗ lực này (vimuttisãrã sabbe 
dhammã) (A IV339). Nhưng chinh tâm giải thoát bất động 
là mục đích tối hậu, là lõi cây và là đích cuối cùng của đời 
sống phạm hạnh này: yã ca kho ayaựi bhikkhave akuppã 
cetovimutti, etad attham idarụ bhikkhave brahmacariyam 
etaựi sãranam etam pãriyosãnam (M1197). 

Tuy vậy, đôi khi chữ vimutti được dùng, đặc biệt là trong 
chữ kép, không mang ý nghĩa giải thoát cuối cùng. Trong tiến 




226 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


trình trau dôi tâm có kiêm soát, tâm được tây sạch nhiêm lậu 
và ham muốn của nó, và những thành tựu đạt được đáng chú 
ý là trong khi thực tập pháp hành này được gọi là cetovimut- 
ti. Nói rộng ra, vãn học PãỊi kê hai loại cetovimutti: (a) tạm 
thời và dê chịu (sãmãyikam kantaựi, A I 64, MIII 110), (b) 
bât động hay không thay đôi (akuppã cetovimutti -DIII2 73, 
s III27, AI 259). Khi cetovimutti đi chung với panhãvimutti 
(A 1 108), giải thoát là cuối cùng và bất động và akuppã ce- 
tovimutti cũng được dùng có cùng ỷ nghĩa. Cho dù pahhãvi- 
mutti đi một mình cũng ngụ ỷ đến giải thoát cuối cùng (SII 
121, A IV 452), khỉ chữ cetovỉmutti đi một mình, hầu như 
không có nghĩa đó. Ubhatobhãga-vimutti (giải thoát cả hai 
phần, câu phần giải thoátj là một cách diễn đạt khác mang 
ý nghĩa giải thoát cuối cùng (DII 71, M1 477, A IV 452). 

Phãm tính của chữ vỉmuttỉ xuât hiện trong kinh điên có thê 
được liệt kê như sau: 

o cetovimutti: giải thoát tạm thời (có hạn kỳj. 
o akuppe cetovimutti: giải thoát cuối cùng, 
o pahhãvimutti: giải thoát cuối cùng, 
o pahnãvimutti và cetovimutti: giải thoát cuối cùng. 
o ubhatobhãgavimutti: giải thoát cuối cùng. ” 

Trích Pali Buddhỉst Review 1978, Vol. 3, No. 3. 

• D 1174 (TBK 2, tr. 175: Kỉnh Kassapa; LDB, p.l55, pa.21: 
The Great Lion ’s Roar). 

• D 184-5 (TBK 1, tr. 84-5, đ.98: Kinh Sa Môn Quả; LDB, p. 
107-08, pa.98: The Pruits of Homeless Lỉfe). 

• A IV 339 (BKTC 4, tr. 48, đ. 3: Cội Rễ Của Sự Vật; NDB. p. 
1231: Rooted). 

• MI 197 (KTB, tr. 433: Đại Kỉnh Thi Dụ Lõi Cây; MLDB, p. 
290: Mahãsãropama Sutta). 

• A I 64 (BKTC 1, tr. 123: Tâm Thăng Bằng; NDB, p. 155, 
36(5): Same-Minded). 

• MUI 110 (KTB 3, tr. p. 303: Kinh Đại Kỉnh; MLDB, p. 972, 
pa.4: Mahãsuhhata Sutta). 

• D III 273 (TBK 4, tr. 273, đ. 1.2(10): Kinh Thập Thượng; 
LDB, p. 512, pa. 1.2(10): Expanding Decades). 

• SUI27 (BKTƯ3, tr. 56: Thẳng Tri; CDB1 p. 873: Directly 
Knowing). 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


227 


trình bày hai phương cách chứng ngộ, nhưng nói đến 
hai con đường thiền quán, một trong hai con đường 
này tự nó không đủ để mang lại chứng ngộ.^^^ 


• AI 259 (BKTC1, tr. 470: Trước Khỉ Giác Ngộ; NDB, p. 340, 
pa. 3: Gratification (1) ). 

•AI 108 (sđd, tr. 193-94: Ba Hạng Người; NDB, p. 208 (1-3): 
A Bhikkhu). 

• s II121 (BKTƯ2,tr. 214 (IV): Susĩma; CDB, p. 613 (ii): Susĩ- 
ma). 

• A IV 452 (BKTC 4, tr. 219: Tuệ Giải Thoát; NDB, p. 1321: 
Wisdom). 

• D II 71 (TBK 3, tr. 71, đ.36: Kỉnh Đại Duyên; LDB, p. 230: 
Mahãnidãna Sutta). 

•MI 477 (KTB 2, tr. 300: Kỉnh Kỉtagỉrỉ; MLDB, p. 580, pa. 
15: At Kĩtãgiri). 

• AIV 453 (BKTC 4, tr. 219: Giải Thoát Cả Hai Phần; NDB, p. 
1322: Both Respects). 

312. Thực ra, Vism 702 giải thích là không thể chứng đạt diệt thọ 
tưởng định (sahhãvedayitanirodha) nhờ một mình samatha, 
nhưng đòi hỏi tuệ quán của bậc tối thiểu là Không Trở Lại. Dù 
điều này không được nói thắng ra trong các kinh, ở M III 44, sau 
khi tám thành tựu hên tiếp về định đứng trước đã được phân biệt 
theo người chứng đạt các thành tựu này không đáng được tôn 
kính hay xứng đáng được tôn kính (sappurisa, bậc chân nhân), 
ngay khi chứng đạt diệt thọ tưởng định được đề cập tới, người 
không đáng được tôn kính không còn được nói tới nữa, bằng 
cách ấy, chỉ rõ là chứng đạt này là lãnh thổ duy nhất của bậc đáng 
được tôn kính (ở những dịp khác, thuật ngữ này được dùng có 
cùng phấm tính tưong đương với “bậc thánh” (đó là M I 300). 
Điều này rõ ràng chỉ cho thấy là chứng đạt diệt thọ tưởng dinh 
không chỉ là kết quả của làm chủ định, nhưng cũng đòi hỏi tu tập 
quán thực tánh, một sự kiện được ám chỉ trong định nghĩa thông 
thường bằng câu “sau khi nhìn thấy bằng tuệ giác, các nhiễm lậu 
(lậu hoặc) bị hủy diệt” (ví dụ: M I 160). So với AIII 194, đoạn 
này hình như liên kết chứng đạt diệt thọ tưởng định với quả vị 
Arahant và nhất là BChông Trở Lại. 





228 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Một kinh thích hợp khác là kinh Susĩma Sutta tường 
thuật là có nhiều tỳ khưu tuyên bố chứng ngộ.^^^ Vì 
các tỳ khưu này cùng một lúc không nhìn nhận là đã 
thành tựu năng lực siêu nhiên, đoạn kinh này đôi khi 
được hiểu có ngụ ý là giác ngộ trọn vẹn có thể đạt 
được chỉ nhờ vào quán tưởng tri thức.^^'^ Tuy nhiên, 
trong thực tế, lời tuyên bố của các tỳ khưu là họ chỉ 
được “giải thoát nhờ tuệ” cho thấy rằng họ không 
sở hữu được những thành tựu vô sắc giới. Điều này 
không có nghĩa là họ đạt được chứng ngộ mà không 
cần phải tham thiền gì cả, chỉ nhờ vào khảo hướng 
thuần túy tri thức thôi.^^^ 

Đôi khi gặp phải vấn đề tương tự như vậy ở kinh 
Kosambi Sutta, một tỳ khưu tuyên bố là đã tự mình 
thực chứng được phát sanh do tùy thuộc (paịicca 

• Vism 102 (CĐTL (PP), ch. XXIU: The Attainment of Cessation. 

• M III 44 (KTB 3, tr. 188: Kỉnh Chân Nhân; MLDB, p. 912: 
Sappurisa Sutta). 

•MI 300 (KTB 1, tr. 557-58: Kỉnh Tiểu Phương Quảng; 
MLDB, p. 397, pa.7-8: The Shorter Series of Questions and 
Answers). 

•MI 160 (sđd, tr. 360: Kinh Bay Mồi; MLDB, p.25ỉ, pa.20: 
The Baỉt). 

• A III 194 (BKTC 2, tr. 625: Diệt Thọ Tưởng Định; NDB, p. 
779: Cessatỉon). 

313. s II121 (BKTƯ2, tr. 214 (IV): Susĩma; CDB,p. 613 (II): Susĩma). 

314. Gombrich 1996: p.l26. 

315. Theo mạch văn này, AIV 452 liệt kê các loại Arahant “được giải 
thoát bằng tuệ” khác nhau, tuy nhiên, tất cả các vị ấy đều chứng 
đắc jhãna. 

A IV 452 (BKTC 4, tr.219: Tuệ Giải Thoát; NDB, p.l321: 
Wisdom). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


229 


samuppãda), cho dù vị ấy không phải là Arahant.^'^^ 
Đoạn kinh này có thể hiểu được nếu ta để ý đến giải 
thích của chú giải, qua đó, vị tỳ khưu đó “chỉ” là vị Trở 
Lại Một Lần.Điều muốn nói ở đây là chứng ngộ cá 
nhân về lý phát sanh do tùy thuộc không chỉ là đặc 
tính của giác ngộ trọn vẹn, mà còn là một đặc tính của 
đạo lộ Nhập Giòng. 

Thay vì cho rằng những đoạn kinh này diễn đạt sự 
“căng thẳng ngủ ngầm” giữa hai đạo lộ dẫn đến 
chứng ngộ khác nhau, các đoạn này chỉ diễn tả các 
khía cạnh khác nhau về phương pháp chẳng qua là 
một.^^® Thực ra, sự chứng ngộ toàn triệt đòi hỏi thanh 
lọc cả hai khía cạnh nhận thức và tình cảm. Dù xét 
về lý thuyết hai khía cạnh này của đạo lộ trông có vẻ 
khác nhau, nhưng trong thực hành thật, cả hai đều có 
khuynh hướng hợp nhất và bổ túc lẫn nhau. 

Điều này được tóm tắt trong PaỊisambhidãmagga, 
quyển này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu 
rõ giá trị của sự tương đồng về bản chất của thiền 

316. s II 115. So với de la Poussin 1936: p.218; và Gombrich 1996: 
p.l28. 

s II 115 (BKTƯ 2, tr. 209, đ. 61: Kosambỉ; CDB I, p. 611: 
Kosambĩ). 

317. SpKII 122. 

318. Bình luận về “thuyết hai đạo lộ” có thể tìm thấy ở Gethin 1997b: 
p.221; Swearer 1972: pp.369-71; và Keown 1992: p.77-9 đã kết 
luận (ở trang 82): “hai loại kỹ thuật thiền... hiện hữu chính vì sự 
toàn thiện cuối cùng có thế đạt đuợc khi cả hai khía cạnh vận 
hành của tâm, cảm xúc và tri thức, đều đuợc thanh lọc.” 




230 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


tĩnh lặng và quán thực tánh theo chức năng.^^^ Một 
hành giả có thể tu tập khía cạnh này hay khía cạnh 
khác đến một mức độ cao hơn vào những lúc khác 
nhau, nhưng vào giai đoạn cuối cùng của tu tập thiền 
tĩnh lặng và quán thực tánh cần được tổng hợp để đạt 
tới đích cuối cùng - chứng ngộ toàn triệt - đoạn diệt 
cả ái dục và vô minh. 


- 0 - 


319. Patis I 21. về tương quan của cả hai trong tông phái Sarvastiva- 
da Ợ^hẩt Thiết Hữu Bộ), xin đọc Cox 1994: p.83. 

Patis 121 (ĐVNG, tr. 29, đ. 42: Luận về Trí; PD, p. 23, pa. 42: 
Treatise on Knowledge). 




V. “ĐIỆP KHÚC” TRONG SATIPATTHÂNA 


Sau khi xem xét khá chi tiết “định nghĩa” của 
Satipatíhãna Sutta, bây giờ tôi sẽ nghiên cứu về 
phần có thể được gọi là “phương thức vận hành” của 
satipaịịhãna.^^^ Phần này, tôi đề cập tới như là phần 
“điệp khúc”, xuất hiện sau mỗi bài thực tập thiền đã 
được miêu tả trong kinh và trình bày bốn khía cạnh 
của satipaịịhãna (so với hình.5.1 dưới đây).^^^ Phận 
sự của “điệp khúc” này là hướng sự chú ý vào những 
khía cạnh thiết yếu để thực hành đúng từng bài tập 
thiền. Như vậy, hiểu biết về những ý nghĩa của “điệp 
khúc” sẽ tạo thành nền tảng cần thiết cho kỹ thuật 
thiền miêu tả trong Satipatíhãna Sutta sẽ được xem 
xét ở chương VI. Trong trường hợp satipatíhãna thứ 
nhất, “điệp khúc” ấy viết: 

320. Cách diễn đạt này được w. s. Karunaratne 1979: p.ll7 đề nghị. 

321. Thãnissaro 1996: p.79 thay vào đó, nói đến khuôn mẫu căn bản 
của ba giai đoạn tiềm ẩn trong “điệp khúc”. Ba giai đoạn đỏ là: 

• tập trung sự chú ý vào những gì xảy ra bên trong chúng và 
của riêng chúng ngay giây phút hiện tại. 

• hiêu được tương quan nhân quả giữa những gì đã xảy ra này 
với những chuyện khác băng cách học cách kiêm soát chúng 
một cách khéo léo, và rồi 

• đi đến tình trạng cân bằng đã được phát triến trọn vẹn, vượt 
qua cả thê nghiệm của mình, thoát khỏi bât cứ ý niệm manh 
mún nào đưa ta vào trong mạng lưới duyên khởi. 

Trích WA, trang 79. 



232 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


“ Theo cách này, về phần thân, vị tỳ khưu sống 
quán thân bên trong, hay vị tỳ khưu sống quán 
thân bên ngoài, hay vị tỳ khưu sống quán cả 
thân bên trong lẫn thân bên ngoài. Vị ấy sống 
quán bản chất sanh khởi trong thân, hay vị ấy 
sống quán bản chất diệt tận trong thân, hay vị 
ấy sống quán cả hai bản chất sanh khởi lẫn diệt 
tận trong thân. Quán niệm rằng ‘có thân đây’ 
được thiết lập trong vị ấy tới mức cần thiết cho 
trí đơn thuần và ý thức nhận biết được liên tục. 
Và vị ấy sống độc lập, không bám níu vào (chấp 
trước) bất cứ cái gì trên đời này. 
về phần thân, vị tỳ khưu sống quán thân là như 
thế đấy 


bên trong / bên ngoài 
(ajjhatta / bahiddhã) 

sanh khởi / diệt tận 
(samudaya ỉ vaya) 

trí đơn thuần / chánh niệm liên tục 
(nãnamattãya patissatimattãya) 

sống độc lập, không bám níu 
(anissito ca viharati, na ca kinci loke upãdiyati) 

Hình 5.1: Các khía cạnh mấu chốt của điệp khúc satipatthãna 


322. M I 56. về các satipatthãna khác, mỗi trường hợp về “thân” 
trong lời chỉ dẫn trên nên được thay bằng “cảm giác, thọ”, “tâm” 
và '"dhammas, pháp”. 

M I 56 (KTB 1, tr. 133: Kỉnh Niệm Xứ; MLDB, p. 146: The 
Koundations of Mindfulness). 








SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


233 


“Điệp khúc” này chỉ rõ phạm vi thực hành của 
satipaịỊhãna bao gồm các hiện tượng bên trong và 
bên ngoài, và đặc biệt chính là bản chất sanh khởi và 
diệt tận của các hiện tượng ấy cần được chú ý đến. 
“Điệp khúc” này nới rộng bối cảnh quán tưởng bằng 
cách bao gồm cả các hiện tượng bên trong và bên 
ngoài. Hơn bao giờ hết, “điệp khúc” này hướng dẫn 
ý thức nhận biết trực tiếp đến trục thời gian của kinh 
nghiệm, đó là chú ý đến sự trôi qua của thời gian, bằng 
cách đề cập đến quán thực tánh vô thường của các 
hiện tượng. Như vậy, với chỉ dẫn này, “điệp khúc” ấy 
nới rộng phạm vi từng bài thiền tập satipaịịhãna cùng 
với các trục không gian và thời gian. Như các phẩm 
kinh đã chỉ rõ, hai khía cạnh này là những đòi hỏi cần 
có để thực hiện đúng đắn satipaịịhãna.^^^ “Điệp khúc” 
ấy cũng diễn tả thái độ đúng đắn cần được theo trong 
lúc quán: quan sát nên được thực hiện chỉ với mục 
đích thiết lập chánh niệm và trí hiểu biết, và nên tiếp 
tục tình trạng không còn bám níu. 

Với “điệp khúc” này, việc tu tập satipatíhãna chuyển 
đến đặc tính chung của các hiện tượng được quán 
tưởng.Tại giai đoạn tu tập này, ý thức nhận biết 
trực tiếp về một kinh nghiệm riêng nào đó nhường 
chỗ cho hiểu biết về bản chất và đặc tánh chung của 
satipaịịhãna dưới sự quán tưởng. 

323. So với s V 294, theo đoạn kinh này quán cả bên trong lẫn bên 
ngoài là cách đúng đắn đế thực hiện satipatthãna . 

s V 294 (BKTƯ5, tr. 442: Độc Cư; CDBII, p. 1750-51: Alone). 

324. Tới một chừng mực nào đó, điều này có thể suy luận từ cách 
diễn tả chữ “điệp khúc”, vì bây giờ, sự chú ý chuyển từ trường 
hợp cụ thể nào đó (như: “cảm giác dễ chịu thế tục”) đến trường 
hợp chung (như “cảm giác” ). 




234 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Sự thay đổi ý thức trực tiếp từ mỗi nội dung của một 
kinh nghiệm cá biệt nào đó sang những đặc tính 
chung của nó tự bản chất mang thuộc tính rất quan 
trọng cho việc tu tập quán thực tánh.^2^ ở đây, phận 
sự của sati là thâm nhập vào, vượt qua sự xuất hiện 
bề ngoài của đối tượng dưới sự quan sát và phơi bày 
các đặc tính nó có chung với tất cả các hiện tượng do 
điều kiện tạo thành. Sự thay đổi này của sati hướng 
về các đặc tính chung của kinh nghiệm đem lại tuệ 
quán chiếu sâu vào bản tánh vô thường, không thỏa 
mãn và vô ngã của thực tại. Loại ý thức nhận biết trực 
tiếp rộng rãi bao quát hơn cả như vậy nổi lên ở giai 

325. về sự quan trọng của chuyển từ nội dung sang tiến trình chung, 
hãy so với Brown 1986a: p.233; Goldstein 1994: p.50; và Korn- 
field 1977; p.l9. Theo Engler 1986; p. 28, một trong những lý 
do các hành giả phuong Tây có khuynh huớng tiến chậm hon 
các hành giả phuong Đông là “khuynh huớng miệt mài chăm 
chú vào nội dung của ý thức trực tiếp thay vì tiếp tục chú ý vào 
tiến trình của nó... bận tâm bận trí về những suy tuởng, hình 
ảnh, ký ức, cảm giác... riêng, thay vì duy trì sự chú ý của họ 
tập trung vào những đặc tính của tất cả các sự kiện tâm-sinh 
lý, bất kế nội dung nào... khuynh huớng lẫn lộn thiền định với 
tâm lý trị liệu và khuynh huớng phân tích tâm trạng thay vì chỉ 
giản dị là quan sát nó thôi.” So thêm với Walsh 1981: p.76 về 
vấn đề này. Khi trau dồi luyện tập satỉpatthãna, nhu cầu quán 
các thực tánh chung là anỉcca, dukkha và anattã cũng đuợc ghi 
chú trong Abhỉdharmakoẩa-bhãsyam* * (trong quyển của Pruden 
1998:p.925). 

* Bhãsya có nghĩa là chú giải viêt theo thê văn xuôi cho 
quyến Abhidharma-koảa-kãrikã của Vasubhandu (Thế Thân, 
sinh vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau công nguyên ở Bắc Ân Độ). 
Kãrikã có nghĩa là (luận giải viết theo thế vãn vần). Hợp 
hai phân Kãrikã và Bhãsya lại, tạo thành quyên Abhidhar- 
ma-koảa (Câu Xả Luận). 


Lược trích EB, Vol. 1, tr. 57-61. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


235 


đoạn cao của satipaịịhãna, một khi người hành thiền 
có thể duy trì ý thức trực tiếp ấy dễ dàng, ở giai đoạn 
này, khi sati đã được củng cố vững vàng, bất cứ điều 
gì xảy ra ở bất cứ cửa giác quan nào đều tự động trở 
thành một phần của quán tưởng. 

Điều đáng chú ý là hai trường dạy vipassanã nổi tiếng 
nhất của truyền thống Theravãda đều thừa nhận tầm 
quan trọng của việc tu tập ý thức nhận biết suông bất 
cứ cái gì khởi lên ở bất cứ cửa giác quan nào như vậy 
là giai đoạn cao của quán thực tánh. Rút kết luận từ 
các tác phẩm của Mahasi Sayadavv và u Ba Khin, các 
kỹ thuật thiền riêng của hai vị này rõ là những phương 
tiện thích hợp chính yếu, phần lớn dành cho người 
mới tập thiền, chưa thể thực hành ý thức nhận biết 
suông như vậy ở tất cả cửa giác quan.^^^ 

326. lumnien 1993: p.279 diễn tả thích đáng giai đoạn hành trì này: 

“ ớ thời điếm nào đó, tâm trở nên trong suốt và cân bằng đến mức 
bất cứ cái gì khởi lên đều đuợc thấy rõ và ra đi nguyên vẹn, không 
có sự can thiệp nào. Nguời ta không còn tập trung vào bất cứ tâm 
trạng cá biệt nào, tất cả cái gì đuợc nhìn thấy chỉ giản dị là tâm 
(danh) và vật thể (sắc), một tiến trình trống rỗng, tự nó khởi lên 
và diệt đi... một trạng thái cân bằng toàn hảo của tâm không có 
chút phản ứng nào... không còn bất cứ hành động tạo tác nữa...” 

327. So với Mahasi 1990: p. 17 và 21; 

“ phuong pháp thực hành trong thiền quán vỉpassanã thật 
sự là ... quan sát... cái thấy, cái nghe, và V... V..., xảy ra liên 
tiếp ở sáu cửa giác quan. Tuy nhiên, nguời so cơ không thể 
theo dõi những gì xảy ra khi chúng diễn ra, bởi vì quán niệm, 
dinh tĩnh, và tuệ của nguời này còn rất non yếu. Một hình 
thức tu tập đơn giản hơn, dễ hơn cho nguời sơ cơ là: Với từng 
hơi thở ở bụng diễn ra chuyến động phồng xẹp. Người mới 
học nên bắt đầu bằng bài tập chú ý đến chuyến động này.” 
Mahasi 1992: p.75: 

“ ... chúng tôi thường chỉ dẫn người hành thiền lão luyện có 




236 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


V.1. QUÁN BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI 

Hai chữ dùng trong phần đầu tiên của “điệp khúc” là 
“bên trong” (ajjhatta) và phần đối lập bổ túc của nó 
là “bên ngoài” (bahiddhã). Trong Satipaịịhãna Sutta, 
ý nghĩa của hai thuật ngữ này không được giải thích 
thêm gì nữa. Abhidhamma và các sách chú giải liên 
kết bên trong với bản thân, và bên ngoài tương ứng 
với các hiện tượng trong những người khác.^^^ Các 
thiền sư hiện đại đã đề nghị các giải thích khác. Để 
thăm dò đầy đủ hàm ý về satipaịỊhãna bên trong và 
bên ngoài, trước hết, tôi sẽ xem xét đến lời giải thích 
của Abhidhamma và các chú giải. Rồi tôi sẽ khảo sát 
vài lời giải thích khác. 


định lực vững hãy kéo dài phương pháp thiền này để chú ý 
đến tất cả những gì xảy ra ở sáu cửa giác quan của người ấy.” 
Ba BChin 1985: p.94: 

“ thực ra, ta có thể phát huy hiếu biết về anỉcca qua bất kỳ 
một trong sáu cửa giác quan. Tuy nhiên, về phần thực hành, 
chúng tôi thấy rằng... cảm giác do xúc chạm... rõ rệt hơn các 
loại cảm giác khác và vì thế người mới học quán vỉpassanã 
có thể đến để hiểu anỉcca dễ dàng hơn nhờ cảm giác qua thân 
thế... Đây là lý do chính để chúng tôi chọn cảm giác thuộc 
thân làm phương tiện để hiểu nhanh về anỉcca. Được hiến 
tặng miễn phí, với phương pháp quán này, ai muốn thử các 
phương tiện khác cũng được, nhưng tôi đề nghị mỗi người 
nên tự thân mình hiếu anỉcca bằng cảm giác qua thân vững 
vàng đã, trước khi thử qua các loại cảm giác khác.” 

328. Dhs 187; cũng thế ở Vibh 2-10 cho mỗi tập họp (uẩn). So thêm 
với Vism 473. 

• Dhs 187 (BPT, tr. 217, đ. 552; BPE, p. 189, pa. 673; p. 202, 
pa. 742). 

• Vibh 2-10 (BPTl, tr. 10-24, đ. 4-28: uẩn Phân Tích; BA, p. 
2-14, pa. 4-29: Analysis of the Aggregates). 

• Vism 473 (pp p. 478, pa. 192: Ch. XIV: The Aggregates. Xỉn 
tham khảo thêm đoạn 73 cùng chương). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


237 


Theo giải thích của Abhidhamma và chú giải, 
satipaịịhãna “bên trong” và “bên ngoài” bao gồm các 
hiện tượng khởi lên bên trong bản thân và bên trong 
người khác. Theo cách hiểu này, cách thực hành 
satipaịỊhãna đúng đắn sẽ bao hàm luôn ý thức nhận 
biết về kinh nghiệm chủ quan của người khác. Cho 
dù lối giải thích này hoàn toàn có thể thực hiện được 
trong trường hợp quan sát thân người khác, nhưng 
để trực tiếp kinh nghiệm cảm giác hay tâm trạng của 
người khác, hình như đòi hỏi năng lực siêu nhiên 
trước Dĩ nhiên, điều này sẽ hạn chế đáng kể 
tiềm năng thực hành satipaịịhãna “bên ngoài”. 


329. Thực ra, trình bày ở D II 216 có ngụ ý tới điều này: quán sati- 
patthãna bên trong dẫn đến định, rồi từ đó thêm phuơng tiện cho 
hành giả thực hiện việc quán bên ngoài. So thêm đoạn kinh s II 
127, ở đây việc quán tâm trạng của nguời khác tạo nên một phần 
trong danh sách chứng đắc các định sâu, ngụ ý ở đây là quán 
tuởng nhu vậy đuợc hiếu là luyện tập về năng lực siêu nhiên. So 
thêm với Thãnỉssaro 1996: p.76. 

• D II 216 (Trường BK 3, tr. 217, đ.26: Kinh Janavasabha; 
LDB, p.298, pa.26: Janavasabha Sutta). 

• s II 127 (BKTƯ 2, tr. 222-24, đ.52-57: Susĩma; CDB I, p. 
617, (III): Susĩma). 

• Thãnissaro 1996: p.76: 

“ Một khi định được thiết lập trên thân mình theo cách này, 
nó có thê làm cho sanh khởi cái “biết (tri) và thấy (kiến) 
tương tự về thân người khác. “Biết và thấy ở đây hình như có 
nghĩa là tri trực giác bằng năng lực siêu nhiên nhiều người 
phát triên nhờ định. Nêu được sử dụng đúng, trí này có thê 
giúp phát triên ý thức nhàm chán tiên trình hiện hữu, khi 
người ta nhận ra rằng dù có quyến rũ nhất, tất cả những thân 
này đều bị những thiếu sót chung của thay đối (vô thường), 
căng thăng (khô) và không phải là ngã chi phôi ”. 

Trích WA, tr. 76. 




238 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Thêm vào đó, trong Satipaịịhãna SaiỴiyutta (Tương 
ưng Niệm Xứ), Đức Phật giới thiệu ba cách chú tâm 
riêng biệt như là “cách tu tập satipaịịhãna ba phần”: 
bên trong, bên ngoài, và cả hai.^^° Đoạn này xác nhận 
là mỗi cách này lập nên khía cạnh thích hợp để thực 
hành satipaịịhãna. Nhận định giống như thế có thể 
được suy luận từ sự kiện quyển Vibhahga, là phần 
tương đối sớm của bộ PãỊi Abhidhamma, chuyển 
sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài của phần 
“điệp khúc” sang phần “định nghĩa” của SatipatỊhãna 
Sutta,^^^ bằng cách hợp nhất quán tưởng bên trong và 


330. s V 143. s V 294; s V 297 và AIII 450 cũng xem ba cách này 
là những cách quán tưởng riêng biệt. Nhiều phấm kinh áp dụng 
sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài vào cảm giác (thọ), vào 
các chướng ngại (triền cái), vào các yếu tố tạo thành chứng ngộ 
(giác chi) và vào các tập hợp (uẩn), so với MIII16; s IV 205 và 
s V 110 chang hạn. Những đoạn kinh này ngụ ý rằng sự áp dụng 
“bên trong” và “bên ngoài” vào tất cả các satipatthãna trong 
“điệp khúc” không chỉ là sự lập lại vô nghĩa, nhưng có mang ý 
nghĩa đáng kể. So với Gethin 1992: p.54. 

• s V 143 (BKTƯ5, tr. 222, đ. 5: Tỷ Kheo; CDBII, p. 1629: A 
Bhikkhu). 

• s V 294 (sđd, tr. 442: Độc Cư; CDB n, p. 1750: Alone). 

• s V 297 (sđd, tr. 445: Độc Cư (2); CDB n, p.I753: Alone (2)). 

• AIII 450 (BKTC 2, tr. 271: Quản (2); NDB, p. 988: Contem- 
plating the Body Internally, Etc.). 

• M III 16 (KTB 3, tr. 136: Đại Kỉnh Mãn Nguyệt; MLDB, p. 
887: The Greater Dỉscourse on the Full Moon Night). 

• s IV 205 (BKTƯ 4, tr. 332: Đoạn Tận; CDB 11 p. 1261: 
Abandonment). 

• s V 110 (BKTƯ 5, tr. 176: Năm Trở Thành Mười; CDB n p. 
1603: Thefive become ten). 

331. Vibh 193 (phần này xuất hiện trong sự giải nghĩa theo Suttanta 
(kinh), về thời điếm cuốn Vỉbhahga có mặt, so với Frauwallner 
1971: vol.15, p.l06; và Warder 1982: p.xxx. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


239 


bên ngoài vào cái tạo thành “chánh” niệm. Sự chuyển 
đổi này trong Abhidhamma và đoạn kinh trích dẫn nêu 
trên đều chỉ rõ sự quan trọng của việc áp dụng sati 
bên trong và bên ngoài. Thật ra, quyển Vibhahga nêu 
ra một quan điểm đặc biệt khi nói rằng việc áp dụng ở 
bên ngoài của sati, nhiều bằng áp dụng ở bên trong, 
có thể dẫn đến chứng ngộ.Tương tự như thế, một 
phẩm kinh trong Bojjhahga SaiỴiyutta chỉ rõ rằng cả 
hai sati bên trong và bên ngoài có thể hành động như 
là một yếu tố tạo thành chứng ngộ.^^^ 


Warder 1982: p.xxx. 

“ Hình như là sau lần chia rẽ tông phải đầu tiên (với nhóm 
Mahãsarụghikas (Đại Chúng Bộ), có lẽ vào khoảng năm 349 
trước công nguyên, hồi ẩy Theravãda đã có bộ Abhidhamma 
với 4 phân, cụ thê là: 
o Phần Có Câu Hỏi, 
o Phần Không Có Câu Hỏi, 
o Phần Ket Hợp và Hợp Nhất (sahganhana), 
o Nen Tảng (điều kiện (duyên), căn nguyên (nidãna) ). 

Hai phần đầu tương ứng với bộ Vibhahga (Phân Tích) hiện 
có, phần thứ ba tương ứng với Dhãtukathã (Luận về Chất 
Ngữ) và phần thứ tư, bộ Patthãna (Duyên Hệ). ” 

Trích Introduction to The Path of Discrỉmỉnatỉon (ĐVNG) 

332. Vibh 228. Thực ra, chú giải satipatthãna rõ ràng áp dụng “bên 
ngoài” đến mỗi kỹ thuật satipatthãna, đến mỗi hơi thở (ở Ps I 
249), đến các oai nghi (ở Ps 1252), đến các động tác (ở Ps 1270), 
đến các phần của thân thể (ở Ps I 271), đến các yếu tố chính (ở 
Ps I 272), đến các quán tuởng ngoài nghĩa địa (ở Ps I 273), đến 
các cảm giác (ở Ps I 279), đến tâm (ở Ps I 280), đến các chuông 
ngại (ở Ps I 286), đến các tập hợp (ở Ps I 287), đến nội ngoại xứ 
(ở Ps I 289), đến các yếu tố tạo thành giác ngộ (ở Ps I 300), và 
đến bốn sự thực cao cả (Ps I 301). 

333. s V 110 (BKTƯ 5, tr. 177, đ. 21: Bảy Trở Thành Mười Bốn; 
CDBII, p.l604: The seven become/ourteen). 




240 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Để thừa nhận chân giá trị của sự quan trọng hiển nhiên 
này, giải pháp thực tiễn là có thể tu tập ý thức nhận biết 
cảm giác và tâm trạng của người khác bằng cách quan 
sát cẩn thận biểu hiện bên ngoài của chúng. Cảm giác 
và tâm trạng thực sự ảnh hưởng đến diện mạo bên 
ngoài con người bằng cách tác động vào biểu lộ ở sắc 
mặt, giọng nói, dáng điệu cơ thể.^^'^ 

Nhiều phẩm kinh hỗ trợ đề nghị này, các phẩm ấy liệt 
kê bốn cách biết tâm trạng người khác: dựa trên điều 
mình thấy, dựa trên điều mình nghe, bằng cách xem 
xét và hồi tưởng thêm về điều mình nghe, và cách cuối 
cùng, với sự trự giúp của khả năng đọc được tâm ý 
người khác (ký tâm, thần thông ký thuyết). Ngoài 
việc đọc được tâm ý người khác ra, những phương 
tiện này không đòi hỏi đến năng lực thần thông, chỉ 
cần ý thức nhận biết và nhận định sáng suốt, khả 
năng phán đoán hợp lý ở chừng mực nào đó. Hiểu 

334. BChemacari 1985: p.26. 

335. D III 103 và AI 171. So với M I 318, đoạn này đề nghị tìm hiểu 
thêm bằng cách thấy và nghe các tỳ khưu nào không có năng lực 
thần thông đế có thế nhận định về sự tinh khiết trong tâm Đức 
Phật; hay ở M II 172, noi việc quan sát hành động biếu hiện qua 
thân, qua lời nói của một tỳ khưu tạo thành nền tảng cho nhận 
xét về tâm vị ấy có bị ảnh huởng của tham, sân si hay không. 

• D III 103 (TBK 3, tr. 103, đ. 6: Kinh Tự Hoan Hỷ; LDB, p. 419. 
pa.6: Sampasãdanĩya Sutta). So với TBK 2, tr. 212, đ. 3: Kinh 
Kevaddha; D111.3 (LDB, p. 212, pa.3: Kevaddha Sutta). 

•AI 171 (BKTC 1, tr. 305, đ.5: Sangãvara; NDB, p. 263: 
Sahgãvara). 

• M I 318 (KTB 1, tr. 694-95: Kỉnh Tư Sát; MLDB, p. 415: 
Vĩmamsaka). 

• M II 172 (KTB 2, tr. 729-31: Kỉnh Canki; MLDB, p. 781, 
pa.17-19: Wỉth Cankĩ). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


241 


theo cách này, việc áp dụng ý thức nhận biết ra “bên 
ngoài” trong tương quan với nhiều cách thực hành 
khác nhau được nêu chi tiết trong SatipaịỊhãna Sutta 
trở thành khả năng có thể thực hiện được. 

Như vậy, satipatịhãna bên ngoài có thể được thực 
hiện bằng cách hướng ý thức nhận biết đến dáng 
điệu, sắc mặt và giọng nói của người khác như là 
những biểu thị về cảm giác hay tâm trạng, ở phạm 
vi nào đó, thực hiện ý thức nhận biết về bên ngoài 
theo cách này giống như nhà phân tâm học quan sát 
bệnh nhân, xem xét cẩn thận cử chỉ và những triệu 
chứng liên quan để thẩm định tâm trạng người bệnh. 
Như vậy, việc áp dụng ý thức nhận biết ra bên ngoài 
sẽ thành một ứng dụng đặc biệt thích hợp trong đời 
sống hàng ngày, vì đa số các hiện tượng cần được 
quan sát sẽ có thể không xảy ra trong lúc ta ngồi thiền 
đúng qui cách. 

Phần quán tưởng về cử chỉ “bên ngoài” và phản ứng 
trong tâm của người khác có thể nhận chân được 
càng lúc càng nhiều giá trị sâu xa hơn phẩm tính đặc 
biệt của người được quan sát. Tin tức hữu ích cho 
sự nhận chân giá trị ấy có thể tìm thấy trong chú giải 
vốn đưa ra lời miêu tả về những loại cá tính khác 
biệt về con người và những khuôn mẫu cư xử tương 
ứng.Theo những miêu tả này, bản chất tự nhiên 
của sân hận hay tham lam có thể được suy ra bằng 
quan sát, thí dụ, thói quen ăn uống, hay cách đắp y 

336. Ehara 1995: p.58-31; và Vism 101-10. So thêm với Mann 1992: 

p. 19-51. 

Vism 101-10: (PP, p. 100-110, pa. 67-102: Chương IIP Takỉnga 

Meditation Subject). 




242 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


của một tỳ khưu. Khác biệt về đặc tính biểu hiện lên 
qua nhiều cách khác nhau ngay cả công việc giản dị 
như quét dọn. 

Theo chỉ dẫn của “điệp khúc”, quán “bên trong” xảy 
ra trước khi quán cùng đối tượng tương ứng ở “bên 
ngoài”. Điều này chỉ cho thấy là bước đầu trong việc 
quán bên trong được dùng làm nền tảng hiểu biết 
được hiện tượng tương tự ở người khác trong bước 
thứ hai, quán “bên ngoài”. Thực thế, ý thức rõ rệt về 
cảm giác và phản ứng của riêng mình có thể giúp ta 
hiểu được cảm giác và phản ứng của người khác dễ 
dàng hơn.^^^ 

337. Mann 1992: p.ll2, nói về chứng ngộ “các lực vận hành trong 
người khác cũng giống như các lực thúc đẩy cách cư xử của riêng 
ta”. Tương tự, tuệ quán đạt được trong khi quán “bên ngoài” rồi 
sẽ trợ giúp việc quán “bên trong”. Thí dụ, việc phơi bày động 
cơ tiềm ẩn của những phản ứng riêng biệt nào ở người khác là 
điều tương đối dễ dàng, trong khi nếu chính ta là diễn viên, cũng 
những động cơ ấy qua đi nhưng lại không hay biết gì. So thêm 
với Bullen 1982: p.32; BChemacari 1985: p. 23; và Nãnaponika 
1992: p.58 giải thích là “nhiều điều cho phép hiểu biết rõ hơn 
khi được quan sát ở người khác, hay ở đối tượng bên ngoài hơn 
là ở tự thân”. 

Bullen 1982: p.32 

“ Thêm vào đó, bạn có thê thấy rằng, nguyên tắc quán niệm 
tự nó có giá trị với bạn theo nhiêu cách khác nhau; nó có thê 
giúp bạn tránh được cái bẫy giăng ra cho bạn bằng chính 
khoái cảm và khô đau của riêng mình, và nó có thê giúp bạn 
thâm định sự tiên triên của mình trong việc phân tích các yêu 
tổ trì trệ trong tâm và trong việc phát triến các yếu tố tu tiến. 

Trong khi tu tập dựa theo các phương hướng như vậy phần 
lớn chỉ là vấn đề tự quan sát, và trong lúc đây là vấn đề tối 
quan trọng, nó có thê được bô túc băng cách hướng sự quan 
sát ra ngoài. Nói chinh xác hơn, việc quan sát người khác, 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


243 


Để tu tập cân bằng ý thức nhận biết trực tiếp, sự chuyển 
dịch từ bên trong sang bên ngoài tự bản chất của nó 
có ý nghĩa quan trọng đáng kể. Ý thức nhận biết trực 
tiếp chỉ được áp dụng ở bên trong không thôi có thể 
dẫn đến bận rộn tâm trí chỉ biết qui hướng vào trong. 
Ta có thể trở nên quan tâm quá mức đến cái gì xảy 
đến và xảy ra trong tự thân, trong khi đó, chẳng biết 
gì đến hành động và tác phong của mình ảnh hưởng 
đến người khác ra sao. Tập thực hành satipatịthãna cả 
bên trong lẫn bên ngoài có thể ngăn ngừa được khập 
khiễng như thế và hoàn thành được sự cân bằng khéo 
léo giữa hướng nội và hướng ngoại. 

Bước thứ ba của khía cạnh này trong “điệp khúc” 
hướng dẫn người hành thiền quan sát “cả bên trong 
lẫn bên ngoài”. Chú giải cắt nghĩa là, vì không ai có thể 
cùng một lúc quán đối tượng vừa ở bên trong lẫn bên 

cùng với hiêu biêt đên từ quan sát này, có thê tự nó có giá trị 
lớn lao với bạn trong việc quan sát bản thân. 

Thực ra, điều này có tác dụng hai chiều; khi bạn quan sát 
cư xử của chinh mình và học cách biết rõ hom động cơ thúc 
đây của riêng mình, bạn thây cư xử này phản ảnh ở trong 
người khác, và với bạn, động cơ thúc đây của họ trở nên 
rõ ràng hơn. Cũng thế, khi bạn học cách giải thích cư xử 
của người khác theo khia cạnh động cơ thúc đây (đôi khi họ 
không thấy vì bị che khuất), nên động cơ thúc đay của riêng 
bạn trở nên rõ ràng hơn. 

Nên bạn thay rằng khảo hướng tự biết mình của Phật giáo là 
bằng quán niệm, chinh yếu là hướng vào bên trong, thứ yếu là 
bên ngoài; hay nói cách khác là nghiêm chỉnh quan sát tự thân 
và thê nhập nhẹ nhàng vào việc quan sát người khác. ” 

Trích TL, tr. 32. 


338. So với Nanaponika 1951: p.35. 




244 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


ngoài, lời hướng dẫn ấy ngụ ý rằng người hành thiền 
nên luân phiên thay đổi hai cách thức này.^^^ Trình 
bày này trong chú giải thực sự không thêm gì mới mẻ 
vào hai giai đoạn thực hành trước, bởi vì việc quán 
bên trong hay bên ngoài đã sẵn hàm súc sự đổi phiên 
giữa hai cách này. Quyển Vibhahga đưa ra một khía 
cạnh thuyết phục hơn, bởi vì sự trình bày của cuốn 
này về quán cả bên trong lẫn bên ngoài chỉ thẳng 
vào nhận biết về đối tượng được quán tới là như vậy, 
không coi đó như là một phần của kinh nghiệm chủ 
quan, hay kinh nghiệm của người khác.^'^° Được thực 
hành theo cách này, quán satipaịịthãna chuyển đến 
lập trường càng lúc càng nhiều “khách quan” và tách 
biệt, từ lập trường này, các hiện tượng được quan sát 
đều được kinh nghiệm “khách quan” và tách biệt như 

339. Ps I 249. 

340. Điều này muốn nói đến cách thức quán tuần tự đuợc tạo nên ở 
Vibh 195, qua đó xét theo thâm tâm, ta biết “Tôi cảm nghiệm 
cảm giác dễ chịu”, hay xét theo bề ngoài ta biết “ông ấy hay bà 
ấy cảm nghiệm cảm giác dễ chịu”. Cũng nhu thế với tâm ở Vibh 
197, với dhammas ở Vibh 199-201. 

• Vibhl95: 

o BPTl, tr. 310-11, đ.421-22: Xiển Minh Quán Thọ. 
o PT, tr. 289-90: Giải Thích về Quán Cảm Giác; BA, p. 254, 
pa.253-53: Exposition of Contemplation on Peeling. 

• Vibhl97: 

o BPTl, tr. 313-6, đ.445-47: Xiển Minh Quán Tâm. 
o PT, tr. 291: Giải Thích về Quản Tâm; BA, p. 256, pa.365: 
Exposition of Contemplation on Consciousness). 

• Vibh 199-201: 

o BPTl, tr. 317-20, đ.449-51: Xiển Minh Quán PhápTâm. 
o PT, tr. 293-97: Giải Thích về Quán Đổi Tượng Của Tâm 
Ý; BA, p. 258-61, pa.367: Exposition of Contemplation on 
Mental States). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


245 


thế, không lệ thuộc vào việc các hiện tượng xảy ra 
trong tự thân hay trong người khác. 


Giải thích theo Abhidhamma và theo chú giải về “bên 
trong” và về “bên ngoài” như là đề cập đến bản thân 
và người khác tương ứng với nhiều đoạn khác trong 
các kinh thuở ban sơ. Thí dụ, trong Sãmagãma Sutta, 
cũng hai thuật ngữ này được dùng khi đáp ứng lại các 
phẩm hạnh bất thiện và các hình thức cư xử vụng 
về, cho dù nó có xảy ra bên trong (ajjhatta) hay trong 
người khác (bahiddhã).^'^'' Và trong danavasabha 
Sutta, trong một mạch văn trực tiếp liên quan đến 
satipatíthãna, “bên ngoài” rõ ràng đề cập tới thân, 
cảm giác... của người khác.^'^^ Đoạn kinh này có tầm 
quan trọng đáng kể có liên quan đến thảo luận này, 
bởi vì chỉ có duy nhất kinh này cung cấp tin tức bổ túc 
về bản chất của satipaịịthãna “bên ngoài”. 

V.2. NHỮNG GIẢI THÍCH KHÁC VÈ BÊN TRONG 
VÀ BÊN NGOÀI. 

Các thiền sư hiện đại đã đề xuất những lời giải thích 
khác nhau về satipaỊịthãna bên trong và bên ngoài. 
Nhiều người hiểu “bên trong” và “bên ngoài” hoàn 
toàn theo nghĩa đen là thuộc về bên trong và bên 
ngoài theo không gian. Thí dụ, họ đề nghị rằng các 
cảm giác thuộc thân bên ngoài là những cảm giác 
quan sát được ở lớp da (bahiddhã), trong khi các cảm 

341. M II 246 (KTB 3, tr. 68-70: Kỉnh Làng Sama; MLDB, p. 854- 
55, pa. 6-7: Sãmagãta Sutta). 

342. D II 216 (TBK 3, tr. 216: Kỉnh danavasabha; LDB, p. 298, pa. 
26: danavasabha Sutta). 




246 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


giác thuộc thân bên trong là những cảm giác xảy ra 
trong thân (ajjhatta).^'^^ 


343. Goenka 1999: p.54; Solé-Leris 1992: p.82; và Thate 1996: p.44. 
Lối hiểu “bên trong” và “bên ngoài” này có thể được Th 172 hỗ 
trợ, noi cả hai “bên trong” và “bên ngoài” đều được dùng liên 
quan đến thân của người nói, đế ở đây, cả hai đều hình như muốn 
đề cập tới những phần bên trong và bên ngoài của cùng một thân. 

• Goenka 1999: p.54 

“ Truyền thống khác giải thích ajjhattam là cảm giác trên 
thân thê của riêng mình, bahiddhã là cảm giác trên thân 
thê của người khác, và ajjhatta-bahiddhã là thay qua đôi 
lại giữa hai cảm giác này. Như đã nói, truyền thống của 
chúng ta không tán thành giải thích này. Dù ở trong rừng, 
dưới gốc cây, hay trong thất, người hành thiền tu tập một 
mình. Có lý lẽ biện luận rằng khi đi khất thực, tỳ khim gặp 
gỡ người khác và có cơ hội cảm nhận được hơi thở hay 
cảm giác của người khác. Tuy nhiên, đôi mắt của người tỳ 
khưu chân thành nghiêm chỉnh luôn nhìn xuống (okkhitta- 
cakkhu) và nhiều lắm thì có thế thấy chân người khác khi 
họ bước, nên giải thích này hình như không hợp lý. Dĩ 
nhiên, ở giai đoạn quan sát rất cao, người hành thiền trở 
nên rất bén nhạy về cảm xúc của người khác, với những 
rung động của môi trường chung quanh của các đối tượng 
có sinh khi hay không có sinh khí. Có thê hiêu được bên 
trong hay bên ngoài theo cách này. Neu không, việc thực 
tập trên hơi thở và cảm giác của ngưởi khác là không thê 
được. Vì thế, tốt hơn nên hiếu ajjhattam là bên trong và 
bahiddhã là “trên bề mặt của riêng thân mình. ” 

Trích SSD, tr. 54. 

• Solé-Leris 1992: p.82 

“ Mặt khác, tuân theo truyền thống cũ, chủ trương ‘bên 
trong ’ đề cập tới quán hơi thở của riêng mình, và ‘bên 
ngoài ’ đề cập tới quán hơi thở của người khác: ‘Theo phần 
“ Chỉ Dan ” đầu tiên, mỗi bài thực tập phải được áp dụng 
trước nhất đến bản thân, rồi sau đó mới tới người khác (nói 
chung hay tới người được xác định rõ) và cuối cùng là cả 
hai (HBM, p.58). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


247 


“Bên trong” (ajjhatta) xuất hiện trong Satipaịịthãna 
Sutta tự nó rõ ràng mang ý nghĩa không gian, đề cập 
tới sáu giác quan bên trong so với sáu đối tượng bên 
ngoài. Tuy nhiên, thuật ngữ Pã// được dùng trong 
mạch văn này cho những đối tượng giác quan ở bên 
ngoài không phải là bahiddhã nhưng lại là bãhira.^'^'^ 
Ngược lại, “bên trong” (ajjhatta) và “bên ngoài” 
(bahiddhã) như là những phẩm tính được đề cập 


Trong thực tế, hai quan điếm này không nhất thiết phải coi 
là mâu thuẫn nhau, nhưng thay vào đó bô túc nhau theo 
nghĩa cả hai đêu có thê thực hiện được và hữu ích cho việc 
tu tập phát triên tuệ quán... Một giải thích bô sung khác 
được giáo sư Ramỉro A Calle bày tỏ: “Theo quan đỉêm 
này, 'bên trong ’ và 'bên ngoài ’ có thê được dùng đê chỉ 
cho trình độ thê nghiệm của người hành thiền. Khi quán 
‘bên trong ’, người hành thiền vẫn còn gần gũi với thái độ 
chủ quan điến hình của kinh nghiệm hàng ngày. Người ấy 
cảm thấy rằng ‘Tôi đang quán thân ’ (hay sau đó cảm giác, 
tâm...). Khỉ tiến trình thoát khỏi ỷ niệm ảo tưởng ‘Tôi’tăng 
trưởng lên, sự quán tưởng khách quan đã được hoàn thành. 
Nói chinh xác hơn, động tác thuộc về khái niệm không còn 
được đồng hóa với cái ‘Tôi ’ biết nhận thức này, nhưng 
được kinh nghiệm ‘bên ngoài’như là tiến trình nhận thức 
dùng một diễn trình được nhận biết đến (như thân, cảm 
nghiệm...) làm đối tượng của nó. Cuối cùng, ngay đến động 
tác thuộc về khái niệm/nhận thức nhị nguyên biến mất: ‘cả 
bên trong lẫn bên ngoài’lúc ấy chỉ là dấu hiệu của những 
khia cạnh xảy ra đông thời của một thê nghiệm quán tưởng 
duy nhất, thế nghiệm này không còn liên quan gì đến phân 
biệt chủ thê/khảch thê nữa. 

Trích T & I, tr. 82. 

• Th 172 TLTK (TiBK II), tr. 96, kệ 172: Punnamãsa (Thera 23). 

344. M I 61: ajjhattikabãhiresu ãyatanesu* (nội ngoại xứ). 

• KTB I, tr. 145: Kinh Niệm Xứ. 

• MLDB. p. 152, pa. 40: The Six Bases. 




248 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


trong “điệp khúc” hình như không có sự phân biệt 
về không gian như vậy. Trong trường hợp quán các 
giác quan và đối tượng của chúng (nội ngoại xứ), 
thí dụ, hiểu bên trong và bên ngoài theo nghĩa không 
gian như vậy không phát sanh ra được phương pháp 
thực tập có ý nghĩa, bởi vì theo “điệp khúc”, toàn 
thể nền tảng của giác quan, gồm có giác quan bên 
trong và đối tượng bên ngoài, phải được quán “bên 
trong” rồi mới đến “bên ngoài”. Cái khó liên quan đến 
việc đem “bên trong” và “bên ngoài” đại diện cho sự 
khác biệt về không gian bao gồm hầu hết các phần 
quán satipatịhãna. Không có trạng thái tâm nào, 
cũng chẳng có dhammas nào như các chướng ngại 
hay các yếu tố tạo thành chứng ngộ dễ dàng hợp 
tình hợp lý với khác biệt giữa không gian bên trong 
và những chuyện xảy ra bên ngoài, trừ phi ta chấp 
nhận lời giải thích của chú giải và coi “bên ngoài” ám 
chỉ tới các trạng thái tâm, các chướng ngại hay các 
yếu tố tạo thành chứng ngộ đang xảy ra bên trong 
người khác. 

Các thiền sư khác đề nghị là khác biệt giữa quán 
bên trong và bên ngoài ám chỉ đến khác biệt giữa sự 
thật hiển nhiên và sự thật tối hậu.^^^ Khi sự huân tập 
tiến triển, ta thấy hiện tượng càng lúc càng đúng với 
thực tánh của nó là điều chắc chắn là đúng. Nhưng 
khác biệt giữa sự thật hiển nhiên và sự thật tối hậu 
tương ứng với nghĩa ban đầu về “bên trong” và “bên 
ngoài” trong Satipatthãna Sutta rất khó xảy ra, bởi 
vì trước hết, cả hai thuật ngữ này không bao giờ có 
ngụ ý này trong kinh, kế đến, khác biệt giữa hai mức 

345. Dhammadharo 1993: pp.263-6; Nãnasamvara 1961: p.27. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


249 


độ về Sự thực này là khái niệm mới, thuộc về thời kỳ 
hậu kinh tạng.^'^® 

346. So với layatilleke 1980: pp.361-8; Kalupahana 1992: p.107; 
Karunadasa 1996: p.35; và w. s. Karunaratne 1988a: p.90. Thuật 
ngữ paramattha xuất hiện ỞSn68;Sn219;Th748. Các thuật ngữ 
khác có liên quan nhu pammaỉĩãna* (trí tối thượng) xuất hiện ở 
AIII 354; paramapanhã* (tuệ tối thượng) vàparamãriyasacca* 
(sự thật cao cả tối thượng) ở M III 245, paramasacca* (sự thật 
tối thượng) ở M I 480, M II 173 và A II 115, và uttamattha* 
(mục đích toi thượng) ở Dhp 403. Tất cả các thí dụ này chỉ đề 
cập đến Nỉbbãna thôi. Còn giả định 121 loại tâm, 52 loại tâm 
sở, 28 loại sắc thế liệt kê trong Abhỉdhamma có thế đuợc coi là 
paramattha, theo nghĩa thực tại tối hậu, là ý niệm mới sau này 
không tìm thấy trong những bài kinh nguyên thủy, về phần giải 
thích ý niệm mới mẻ này, chữ paramattha, hãy so với Bodhi 
1993: pp.6 và 25; và Ledi 1999b: P-99. 

• Sn 68 (KTỈB 1, KT, tr. 482: Phâm Rắn; GD, p. 8, kệ 68: The 
Rh ỉnoceros-horn). 

• Sn 219 (sđd, KT, tr. 532: Phẩm Rắn; GD, p. 27, kệ 219: The 
Sage). 

• Th 748 (TỈBKII, TLTK, tr. 208: Teỉakãni*, Thera 298; EVT 
p. 81: Telakãni; PEB, p. 298). 

• * Viết là Kelakãni, tôi đã sửa lại cho khớp với đoạn vãn xuôi 
trước kệ 747, ghi là Telakãni ở trang 208, và đúng với hai 
bản tiếng Anh. 

• AIII 354 (BKTC 2, tr. 124: Nghèo Khổ; NDB, p. 917: Debt). 

• M III 245 (KTB 3, tr. 554: hnh Giới Phân Biệt; MLDB, p. 
1093, pa. 26: The Expositions of the Elements). 

•MI 480 (KTB 2, tr. 304: Kinh Kitagiri; MLDB, p. 583, pa.23: 
At Kĩtãgiri). 

• M II 173 (sđd, tr. 731: Kinh Canki; MLDB, p 782, pa.20: 
With Cankĩ). 

• AII 115 (BKTC 2, tr. 33, đ.5: Gậy Thúc Ngựa; NDB, p. 495: 
Goad). 

• Dhp 403 (KTiB 1, PC, tr. 110: kệ 403, Phâm Bà La Môn). 

• Bodhi 1993: pp.6 và 25: 

o Trong Kinh, Đức Phật thường dùng chữ theo công ước 





250 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Một giải thích khác đề nghị phân biệt giữa đối tượng 
tâm thức bên trong và các vật thể bên ngoài, để trong 
trường hợp cảm nghiệm chẳng hạn, ta phân biệt cảm 
nghiệm thuộc tâm (cảm thọ, ajjhatta) với cảm nghiệm 
thuộc thân (cảm giác, bahiddhã), và trong trường 
hợp tâm, ta phân biệt thể nghiệm thuần túy tâm thức 
(ajjhatta) với các trạng thái của tâm có liên hệ đến 
những kinh nghiệm thuộc về giác quan (bahiddhã).^'^^ 

(vohãravacana) và chấp nhận sự thật theo công ước 
(sammutisacca)... Tuy nhiên, phương pháp giải thích theo 
Abhidhamma tự nó giới hạn tuyệt đối trong thuật ngữ có 
giá trị theo quan điêm sự thật tôi hậu (paramatthasacca, 

chân đế). 

o Dù các thực tại tối hậu hiện hữu như là yếu tính cụ thê 
của mọi sự, chúng vi tế và sâu sắc đến nỗi một người bình 
thường không tu tập không thê nhận ra được. Người như 
thế không thế nhìn thấy thực tại tối hậu vì tâm trí người 
ấy bị khái niệm che mờ, uốn thực tại vào diện mạo phong 
thái bên ngoài đã được công ước ấn định. Chỉ có cách xem 
xét kỹ lưỡng theo lý duyên khởi (yosino manasikãra, như 
lý tác ý), ta mới có thê nhìn vượt qua bên kia khái niệm và 
lấy thực tại tối hậu làm đối tượng cho tri của mình. Như 
vậy, paramattha được diễn tả như là paramassa uttamassa 
ĩỉãnassa attho gocaro: “cái gì thuộc về lãnh vực của tri tối 
hậu hay tối thượng”. 

Trích CMA, tr. 6; 26 và ct. 1 tr. 370. 

347. Dhammadharo 1987: pp.20 và 25, và Ma/ỉa 5oơ>va 1994: p. 101 
tuần tự liên kết sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài với cảm 
thọ và cảm giác, và riêng đến tâm thôi (bên trong) và tâm với đối 
tượng bên ngoài trong trường họp của tâm. 

Pessel 1999: p.l05 cho rằng “bên trong” muốn đề cập đến kinh 
nghiệm tâm thức bên trong và hướng nội, trong khi “bên ngoài” 
đại diện cho những ảnh hưởng bên ngoài và những hoạt động do 
đối tượng hướng đến. 

Tiwari 1992: p.82 cũng liên kết “bên trong” với cảm thọ và “bên 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


251 


Hiểu “bên trong” và “bên ngoài” theo cách này có thể 
được kinh Iddhipãda Sutta chấp nhận, kinh này liên 
kết sự co rút bên trong với dã dượi buồn ngủ (hôn 
trầm thụy miên), trong khi phần tương ứng của nó 
bị sao lãng bên ngoài làm cho dao động là sao lãng 
vì dục lạc qua năm giác quan.^'^® Một đoạn kinh thích 
hợp khác tìm thấy trong Bojjhanga SaiỴiyutta phân 
biệt các chướng ngại tham dục, sân hận và nghi hoặc 
thành những chuyện xảy ra bên trong và bên ngoài. 
Đoạn kinh này có thể đề cập đến các chướng ngại vì 
các sự việc xảy ra ở cửa tâm ý (ajjhatta), hay vì ghi 
nhận nào đó đi vào cửa giác quan (bahiddhã). 


ngoài” với cảm giác. 

Lamotte 1970: pp 1173-5: tương tự, Mahãprajnãpãramỉt- 
tã-ẩãstra* (Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kỉnh) coi cảm 
thọ và những trạng thái của tâm là những gì có liên hệ đến việc 
xảy ra ở cửa giác quan, trong khi các trạng thái tương ứng bên 
ngoài là những gì liên quan đến năm giác quan kia. 
Nãnasamvara 1974: pp.28-71 áp dụng cách hiểu này đến quán 
hơi thở theo nghĩa hơi thở là “bên ngoài” trong khi ý thức nhận 
biết rõ hơi thở là “bên trong”. Tuy nhiên điều này không phát 
sanh ra được các cách thực tập thay thế nào khác có ý nghĩa đáng 
kể, bởi vì sự hiện hữu của cả hai hơi thở và ý thức nhận biết rõ là 
đòi hỏi cần thiết cho quán tưởng “bên trong” và cho “bên ngoài”. 

348. s V 279 (BKTƯ5, tr. 426, đ.6-7: Phân Tích; CDB 11, p. 1738: 
Analysis of energy as a basis). 

349. s V 110. Tuy nhiên, nên chú ý là cùng phấm kinh này không 
ứng dụng phân biệt này đến dã dượi buồn ngủ hay đến tình trạng 
dao động không yên (uddhacca, trạo cử) và lo âu (kukkucca). 
Bhikkhu Bodhi dịch kukkucca là remorse (hoi hận). Xin đọc 
CDBII, p. 2043. 

s V 110 (sđd, tr. 176-7: Năm Trở Thành Mười; CDBII, p.l603: 
Thefive become ten). 




252 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Mặt khác, tính chất “bên trong” có mặt trong 
SatipaịỊhãna Sutta cũng là một phần trong lời chỉ dẫn 
quan trọng để quán các chướng ngại và các yếu tố 
tạo thành chứng ngộ. Cách dùng này hình như không 
liên hệ gì đến khác biệt giữa những kinh nghiệm qua 
cửa tâm ý hay kinh nghiệm qua năm cửa giác quan, 
nhưng có vẻ để nhấn mạnh ý nghĩa có một chướng 
ngại hay một yếu tố tạo thành chứng ngộ hiện hữu 
“trong tôi”, tương tự với hiểu theo chú giải về “bên 
trong” muốn đề cập tới bản thân.^^° 

ở những đoạn kinh khác, thực ra, ajjhatta tự nó biểu 
thị cái gì bên trong, là loại kinh nghiệm phần lớn thuộc 
tâm. Một thí dụ điển hình về cách dùng như thế là cõi 
thiền thứ hai được miêu tả đúng theo tiêu chuẩn là 
hội đủ tính chất là trạng thái tĩnh lặng, tịnh chỉ “bên 
trong”.Bên trong theo nghĩa “thuộc về tâm” cũng 

350. M I 60: “vị ấy biết ‘có sân hận trong tôi’ ” (atthỉ me ajjhattam 
byãpãdo); hay MI 61: “vị ấy biết ‘có yếu tố tạo thành chứng ngộ 
của niệm (niệm giác chi) trong tôi’ ” (atthỉ me ajjhattarn satỉ- 
sambojjhahgo). Lời chỉ dẫn này hình như không chỉ ứng dụng 
vào các chướng ngại (triền cái) hay các yếu tố tạo thành chứng 
ngộ khởi lên liên quan đến những gì xảy ra ở cửa tâm ý. 

• M I 60 (KTB 1, tr. 143: Kinh Niẹm Xứ; MLDB, p. 151, pa.36: 
The Koundations of Min/ulness). 

• M I 61 (sđd, tr. 146: Kỉnh Niệm Xứ; MLDB, p. 153, pa.42: 
The Koundations of Min/ulness). 

351. Thí dụ ở D I 74. Những ví dụ khác là sự vắng lặng của tâm ở M I 
213, hay lạc “bên trong” (muốn nói tới jhãna) ở M III 233. 

• D I 74 (nội tỉnh): Trường BK 1, tr. 73, đ. 77: Sa Môn Quả; 
LDB, p. 103, pa. 77: The Pruits of the Homeless Life. 

• M I 213 (KTB 1, tr. 466: Đại Kỉnh Rừng Sừng Bò; MLDB, p. 
308, pa.5: The Greater Discourse in Gosinga.) 

• M III 233 (KTB 3, tr. 534: Kỉnh Vô Tránh Phân Biệt; MLDB, 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


253 


xuất hiện ở Uddesavibhahga Sutta vốn khác hẳn tình 
trạng tâm bị “kẹt cứng bên trong” với thức bị “sao lãng 
phía bên ngoài”. Theo giải thích trên, “bên ngoài” chỉ 
đại diện cho năm giác quan, nhưng trong kinh này 
đề cập đến cả sáu giác quan.^“ Tương tự như thế, ở 
những phẩm kinh khác, “bên trong” không chỉ đại diện 
cho các sự kiện chỉ xảy ra ở cửa tâm ý, nhưng đôi khi 
có liên hệ đến tất cả sáu giác quan.^^^ 

Các đoạn kinh này ngụ ý hiểu “bên trong” và “bên 
ngoài” như muốn đề cập tới những sự kiện tuần tự 
xảy ra cửa tâm ý và các giác quan không phải luôn 
luôn thích hợp. Tương tự như thế với nhiều quán 
tưởng satipatthãna. Ví dụ, trong sáu giác quan và 

p.l083, pa.9: The Exposition ofNon-Conflict). 

352. M III 225: “nhìn thấy đối tượng hữu hình... nhận biết một đối 
tượng tâm thức... thức bị bên ngoài làm cho sao lãng”. Tuy nhiên, 
tập ngữ “tình trạng tâm bị kẹt cứng bên trong” thực sự ám chỉ đến 
kinh nghiệm nội tâm, nghĩa là bám vào lạc của jhãna. 

M III 225 (KTB 3, tr. 518-19: Kỉnh Tông Thuyết và Biệt Thuyết; 
MLDB, p.l075, pa.lO: The Exposition of a Summary). Chú giải 
KTB chỉ cho thây đoạn kinh trên tự nó chuyên thức (vihhãna) 
sang tâm (citta). Đọc MLDB, chú thích 1252, tr. 1344. 

353. Ví dụ M I 346 liên kết hạnh phúc nội tâm với tất cả sáu giác 
quan; hay ở s IV 139 liên kết nội tâm có tham, sân và si với tất 
cả sáu giác quan; hay ở s V 74 nói về tưong quan của tâm bất 
động bên trong với tất cả sáu giác quan. 

•MI 346 (KTB 2, tr.23-4: Kỉnh Kandaraka; MLDB, p. 450, 
pa.15-16: To Kandaraka). 

• s IV 139 (BKTƯ4, tr. 231, đ. 7: Có Pháp Môn Nào?; CDBII, 
p. 1215: Is There a Method?). 

• s V 74 (BKTƯ 5, tr. 116-18, đ. 8-14: Kundalỉya; CDB II, p. 
1576: Kunậaliya). 




254 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


các đối tượng của chúng, có thể dễ dàng nhận ra 
sự khác biệt nổi bật giữa cửa tâm ý và các cửa giác 
quan. Nhưng, khó hình dung được quán tưởng nào 
chú tâm đến toàn thể sáu giác quan bên trong trước, 
theo quan điểm tâm thức thuần túy, rồi mới đến bên 
ngoài, theo bối cảnh năm cửa giác quan. 

Tóm lại, dù có cách hiểu satipaịịhãna “bên trong” và 
“bên ngoài” có giá trị thực tiễn của chúng, nhưng cách 
hiểu “bên trong” như là liên quan đến bản thân và 
“bên ngoài” liên quan đến người khác cung cấp loại 
quán có thể thực hành được, vốn khả dĩ được kinh 
điển, Abhidhamma, chú giải chấp thuận. 

Cuối cùng, dù chấp nhận bất cứ cách giải thích nào, 
một khi quán tưởng được thực hành cả bên trong lẫn 
bên ngoài, nó đòi phải đổi sang loại thực hành bao 
hàm toàn diện.^^'^ ở giai đoạn này ngay cả ranh giới 
giữa “Tôi” và “người khác” hay “bên trong” và “bên 

354. Nhiều câu kệ trong Sutta Nipãta* * (Kinh Tập), nơi “bên trong” 
và “bên ngoài” cùng xảy ra theo nghĩa “có bất cứ cái gì” miêu tả 
ý nghĩa hàm xúc, so với Sn 516, Sn 521, Sn527; và Sn 738. Nhu 
cầu cần thiết cho ý nghĩa hàm xúc không chỉ là đặc tính của tu 
tập satipatthãna, nhung cũng miêu tả quán tuởng về tánh không 
diễn tả ở M III 112 tiến hành tuơng tự từ “bên trong” đến “bên 
ngoài” và trau dồi quán tuởng chú ý đến “bên trong” và “bên 
ngoài”. 

• Sn 516 (KT, tr. 637: kệ 516: Sabhiya; GD, p. 65: Sabhỉya). 

• Sn 521 (sđd, tr. 639: kệ 521; GD, p.65: Sabhiya). 

• Sn 527 (sđd, tr. 641: kệ 527; GD, p. 66: Sabhiya). 

• Sn 738 (sđd, tr. 685: Kỉnh Hai Pháp Tùy Quản; GD, p. 97: 
Consideration of the Pairs). 

• M III 112 (KTB 3, tr. 305: Kỉnh Đại Không; MLDB, p. 973, 
pa.ỉO: The Greater Discourse on Voidness). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


255 


ngoài” bị bỏ lại, đưa đến cái nhìn trọn vẹn về các hiện 
tượng đúng theo nghĩa của danh từ, độc lập với bất cứ 
ý nghĩa làm chủ nào. Quan điểm trên bình diện rộng 
rãi như thế có liên quan đến, hoặc là quán tưởng bản 
thân hay người khác, hay đến quán tưởng bất cứ hiện 
tượng “bên trong” nào cùng với đối tượng tương ứng 
“bên ngoài” của nó. Như vậy, mỗi cách hiểu về “bên 
trong” và “bên ngoài” được bàn ở trên cuối cùng dẫn 
đến việc nhận ra trọn vẹn giá trị của các hiện tượng 
dưới sự quán sát.^^^ Dựa trên quan điểm toàn diện 
về các hiện tượng như thế, việc tu tập satipaịịhãna 
tiến đến khía cạnh kế tiếp đã được đề cập trong “điệp 
khúc”: nhận biết rõ về thực tánh vô thường. 

V.3. VÔ THƯỜNG 

“Điệp khúc” chỉ dẫn hành giả hãy quán “bản tánh khởi 
lên”, “bản tánh diệt đi”, và “bản tánh của cả khởi lên 
lẫn diệt Đi đôi với chỉ dẫn về quán bên trong 

355. Một sự chuyến hướng đến sự bao quát trình bày trong lời miêu 
tả thông thường về cách tu tập tuệ quán về năm tập họp như thế 
nào, sau khi xem xét chi tiết mỗi tập hợp, tuệ quán chứng đắc 
được có thế đem áp dụng vào tất cả các trường hợp có thể (ví dụ: 
so với M I 138). 

M I 138 (KTB 1, tr. 313: Kỉnh Vỉ Dụ Con Rắn; MLDB, p. 232, 
pa. 25: The Similie of the Snake). 

356. Cách dịch danh từ kép này được hỗ trợ bằng cách dùng nó ở s III 
171, đoạn này rõ ràng đề cập tới “bản chất khởi lên và diệt đi”. 
So thêm với Nãnatiloka 1910: p.95.n.l dịch samudayadhamma 
là “luật sanh khởi” (das Enstehungsgesetz); và Nãnamolỉ 1994: 
p.53 dịch chữ vayadhamma là “có bản chất mất đi”. 

• s lil 171 (BKTƯ3, tr. 305, đ.4: Tập Pháp; CDB I, p. 972: 
Sụịect to Arising (1) ). 

• Nãnamoli 1994: p.53 (PEGBTT, tr. 53: dhamma có nghĩa là: 




256 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


và bên ngoài, ba phần của chỉ dẫn này diễn tả sự 
tiến triển theo thời gian dẫn từ khía cạnh sanh khởi 
của hiện tượng đến tập trung vào sự biến mất của 
chúng, và đạt đến tột đỉnh trong cái nhìn toàn diện về 
vô thường là như vậy. 

Theo kinh, không nhìn thấy sự sanh khởi và diệt tận 
của các hiện tượng chỉ giản dị là vô minh, trong khi 
nhận thức về tất cả các hiện tượng là vô thường 
dẫn đến trí và tuệ.^^^ Tuệ quán chiếu vào vô thường 
của năm tập hợp hay chiếu vào sáu giác quan và 
các đối tượng của chúng là “chánh kiến”, và nhờ đó 
dẫn thẳng đến thực chứng.Như vậy, trực tiếp kinh 
nghiệm vô thường thực sự tượng trưng cho khía cạnh 
“sức mạnh” của tuệ do nhập định.^^^ Những đoạn kinh 

không thê tách rời khỏi ỷ niệm..., chịu ảnh hưởng của..., có 
bản chất...). 

357. SIII 171 và s IV 50. 

• s III 171: như ct trên. 

• s IV 50 (BKTƯ4, tr. 90, đ. 6: Vô Minh (ỉ); CDBII, p.1160: 
Abandoning Ignorance (1) )■ Bhỉkkhu Ẫnalayo dịch chữ vijjã 
là knowledge and understandỉng (trí và tuệ, minh). 

358. s III 51 và s IV 142. 

• s III 51 (BKTƯ3, tr. 98, đ.5: Sona; CDBI p. 889: Sona (2)). 

• s IV 142 (BKTƯ4, tr. 227, đ. 2: Duyệt Hỷ Tiêu Tận; CDB n, 
p. 1217: The Destructỉon ofDelỉght (1) ). 

359. A III 2. Vô thường là khía cạnh mấu chốt của tuệ quán được 
Pleichman 1986: p.ll; Ledi 1999a: p. 151', Nãnaponika 1992: p.60; 
Solé-Leris: 1992; p.82; và Than Daing 1970: p.61 nhấn mạnh. 

• A III 2 (BKTC 2, tr. 206, đ.6: Rọng Rãi; NDB, p. 620, pa.5: 
In Detail). 

Chú giải BKTC cắt nghĩa Udayatthagãminĩ pannã “tuệ 
hiêu rõ sự sanh khởi và diệt tận ” là tuệ có thê thâm nhập vào 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


257 


này chỉ rõ việc tu tập thực chứng bản tánh vô thường 
của tất cả các hiện tượng là quan trọng nhất, như 
đã được hình dung trong phần này của “điệp khúc” 
satipaịỊhãna. Trong hệ thống chú giải về tuệ quán 
thực tánh cũng có cùng nhận định như thế, mô tả chi 
tiết các kinh nghiệm chính yếu cần được trải qua trên 
con đường dẫn đến chứng ngộ, nơi giai đoạn hiểu rõ 
sự sanh diệt của các hiện tượng tự bản chất mang 
thuộc tính quan trọng nhất.^®° 


sự sanh diệt của năm tập hợp: “pahcannam khandhãnam 
udayavaya-gãminiyã udayahca vayahca pativijjhỉtum samat- 
thãya Đây là “vipassanãpahhãya c ’eva maggapahhãya 
tuệ của đạo lộ cùng với tuệ của quán thực tánh. Đọc NDB, 
ct 977, p. 1722. 

• Nãnaponika 1992: ỹ.69 HBM, p. 60: 

“ Chú ý đến (1) sự sanh khởi, (2) sự diệt tận và (3) cả hai 
sự sanh khởi và sự diệt tận của đối tượng tương ứng. Như 
đã chỉ rõ từ trước, kinh nghiệm trực tiếp sự thực này và kinh 
nghiệm bản chất của Vô Thường là điếm mấu chốt của pháp 
hành, và là ảnh hưởng quyết định sự thành công của pháp 
hành ấy. 

Trích HBM, tr. 60: The Instructions for Practice. 

• Solé-Leris: 1992: p.82. 

“ Sau khi cho chúng ta biết cách quán tưởng “như thế 
nào ”, lời chỉ dẫn của kinh nói rõ “cái gì ” thực sự được 
quán tưởng đến, và điều này thực sự quan trọng. Cải gì đó 
chinh là sự “sanh khởi” và “diệt tận ” của các hiện tượng. 
Nói rõ hơn, mục đích là đê phát triên nhận thức vê sự biên 
đôi không ngừng của các hiện tượng được quán tưởng, 
nhận thức tới mức toàn vẹn nhất, sắc bén nhất có thế, đế 
phơi bày ra thực tánh không ôn định và không bên: 'Vô 
thường là tất cả bản chất cốt yếu của sanh linh ’. ” 

Trích T & I, tr. 82-3. 

Những chữ trong ngoặc kép là những chữ được in nghiêng 
trong bản tiếng Anh của Solé-Leris. 

360. Theo Ledi (n.d.): p.233: tuệ quán chiếu sâu vào sự sanh khởi và 




258 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Hai đặc tính khác của hiện hữu có điều kiện này - 
dukkha (không thỏa mãn) và anattã (vắng mặt của 
ngã) - trở nên hiển nhiên như là kết quả của một kinh 
nghiệm trực tiếp và bằng kinh nghiệm này, nhận chân 
được giá trị thực tiễn của sự thực về vô thường. Kinh 
điển thường chỉ thẳng vào mối liên hệ giữa ba đặc 
tính này bằng cách trình bày khuôn mẫu tiệm tiến dẫn 
từ nhận thức trực tiếp về vô thường (aniccasannã) 
nhờ nhìn nhận bản tánh không thỏa mãn của cái gì 
vô thường (anicce dukkhasannã) cho đến nhận chân 
bản chất vô ngã của cái gì không thỏa mãn (dukkhe 
anattasannã).^^^ Chính khuôn mẫu ấy là đặc tính nổi 

diệt tận là khía cạnh mấu chốt của tuệ quán thực tánh và thích 
hợp với sự tiến triển của bốn giai đoạn chứng ngộ. Ta có thế tìm 
thấy giải thích tuyệt hảo về tuệ quán thực tánh trong quyến của 
Mahasi 1994: pp.8-36; vàNãụarãma 1993: pp.19-62. 

361. ở D III 243; D III 251; D III 290; D III 291; s V 132; s V 345; 
A I 41; AIII 85; AIII 277; AIII 334; AIII 452; AIV 46; AIV 
52; AIV 148; AIV 387; AIV 465; AV 105 và AV 309. (Dịch 
theo nghĩa đen, khuôn mẫu này có nội dung ghi rõ nhu sau; 
“nhận biết về vô thuờng, nhận biết về không thỏa mãn trong vô 
thuờng, nhận biết về không phải là ngã trong không thỏa mãn”). 
Khuôn mẫu này đuợc phản ảnh trong câu: “cái gì vô thuờng, cái 
ấy không thỏa mãn, cái gì không thỏa mãn, cái ấy không phải 
la ngã” nhu ở s III 22; s III 45; s III 82; s IV 1; s IV 143 So 
thêm với Bodhi 2000: p.844. Nãnananda 1986: p.l03 giải thích: 
“trong ‘sukha’ và ‘attã’, chúng ta có những phản ứng xúc cảm và 
bám vào ảo tuởng trường tồn.” 

• D III 243 (Trường BK 4, tr. 242B, đ. xxvỉ: Kỉnh Phúng Tụng; 
LDB, p. 498, pa. 26; The Chantỉng Together). 

• D III 251 (sđd, tr. 251, đ. xxii: Kỉnh Phúng Tụng; LDB, p. 
501, pa. 22; The Chanting Together). 

• D III 290 (sđd, tr. 290, đ. vỉỉỉ: Kỉnh Thập Thượng; LDB, 
p.520, pa. 8: Expanding Decades). 

• D III 291: (sđd, tr. 292, đ. viii: Kỉnh Thập Thượng; LDB, p. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


259 


521, pa. 8; Expandỉng Decades). 

• s V 132 (BKTƯ 5, tr. 207-08, đ. 71-72: Phẩm Đoạn Diệt; 
CDBII, p. 1620, pa. (71-73): Cessation). 

• s V 345 (sđd, tr. 506, đ.8: Dĩghãvu; CDB II, p. 1791: 
Dĩghãvu). 

• A I 41 (BKTC 1, tr. 85 (đ.73-82): Thật Sự Là Vậy; NDB, p. 
128, pa.465: Pỉnger Snap). 

• A III 85 (BKTC 2, tr. 444, đ. 2: Tâm Giải Thoát Quả (2); 
NDB, p. 698, pa. 72 (2): Liberation ofMỉnd (2). 

• AIII 277 (sđd, tr. 756: Tham (2); NDB, 849, pa. 304 (2): Lust 
and So Porth Repetition Series). 

• A III 334 (BKTC 3, tr.88, đ.(35): Minh Phần; NDB, tr.898, 
pa. 35(5): Pertaỉn to True Knowledge). 

• A III 452 (sđd, tr. 274, đ.2: Tham (3); NDB, tr. 990, pa. 
142(3): Lust and So Porth Repetition Series). 

• AIV 46 (sđd, tr. 342, đ.2: Tưởng (1); NDB, tr.1031, pa.48(5): 
Perceptions (1) ). 

• AIV 52 (sđd, tr. 346-8, đ.11-6: Tưởng (2); NDB, tr.1035-36, 
pa. 5-6: Perceptions (2) ). 

• A IV 148 (sđd, tr.486: Thẳng Tri Tham (2); NDB, tr. 1105, 
pa.6ỉ6 (2): Lust and So Porth Repetition Series). 

• A IV 387 (BKTC 4, tr. 117, đ.(16): Tưởng; NDB, tr.l270, 
pa.ỉ6(6): Perceptions). 

• A IV 465 (sđd, tr. 234, đ.2: Thẳng Tri Tham (1); NDB, tr. 
1331, pa.93(l): Lust and So Porth Repetition Series). 

• AV 105 (sđd, tr. 380, đ.2: Tưởng (1); NDB, tr. 1409, pa.56(6): 
Perceptions (1) ). 

• A V 309 (sđd, tr. 643, đ.2: Tham Ải (1); NDB, tr. 1547, pa.237 
(ỉ): Lust and So Porth Repetition Series). 

• s III 22 (BKTƯ 3, tr. 47-8: Cái Gì Khổ, Vô Thường, Vô Ngã; 
CDB L p. 869-70: What is Impermanent, Sufferỉng, NonSelQ). 

• s III 45 (sđd, tr. 89-90: Vô Thường; CDB L p.884-85: Imper- 
manent (l)-(2) ). 

• s III 82 (sđd, tr. 155: Các Vị A La Hán; CDB L p. 911: Ara- 
hants (1) ). 

• s IV 1 (BKTƯ4, tr. 9-10: Vô Thường (Nội); CDBII, p.ll33, 
pa.l: The Internal as Impermanent). 





260 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


bật trong Anattalakkhana Sutta, trong kinh này Đức 
Phật chỉ dẫn các đệ tử đầu tiên của Ngài bắt đầu có 
nhận thức rõ ràng về bản tánh vô thường của mỗi 
khía cạnh kinh nghiệm chủ quan, giải thích theo năm 
tập hợp. Dựa trên chỉ dẫn này, sau đó Ngài dẫn các 
đệ tử đến kết luận là bất cứ cái gì vô thường không 
thể sanh ra sự thỏa mãn lâu dài và vì thế, không hội 
đủ phẩm tính để được coi là “Tôi”, “của tôi” hay “bản 
ngã của tôi”.^®^ Sau khi được áp dụng vào tất cả các 

• s IV 143 (sđd, tr.238-9: Duyệt Hỷ Tiêu Tận; CDBII, p.l218: 
The Destruction o/Delight (3). 

• Bodhi 2000: p.844. 

“ Như công thức phát sanh do tùy thuộc chỉ rõ, bám níu lấy 
năm tập hợp cốt yếu là được vô minh (avijjã) nuôi dưỡng. 
Trong tương quan với năm tập hợp, vô minh dệt một mạng 
lưới ba ảo tưởng nuôi dưỡng ham muốn và dục vọng. Các ảo 
tưởng này ngấm vào nhận thức ở nhiều mức độ khác nhau, 
là những ý niệm cho rằng năm tập hợp tồn tại lâu dài, là cội 
nguồn thực sự của hạnh phúc, và là bản ngã hay là những 
phụ tùng trang bị cho bản ngã. Thuốc đối trị cần thiết đế 
giải toả mê hoặc của ảo tưởng này là tuệ (pannã) hay tri 
sáng suốt (vijjã, minh), có nghĩa là biết (tri) và thấy (kiến) 
đúng như thực năm tập hợp: là vô thường (anicca), là khô 
(dukkha) và không phải là ngã (anattã). Đây là ba đặc tính 
(tilakkhana) được biết đến trong Đạo Phật. Các đặc tinh này 
được lập đi lập lại nhiều lần trong Tương ưng Tập Hợp 
(TƯTH) với mục đích tuyệt đối quan trọng: tước đi ảo tưởng 
trường tồn, khoái lạc và thực ngã gói bọc năm tập hợp và 
giữ ta bị kẹt bẫy trong chuỗi phát sanh do tùy thuộc... Phần 
Năm Mươi Kinh Sau trong TƯTH được phác họa không phải 
đê thu thập kiên thức thuân túy, nhưng đê phát triên tuệ quán 
thực tánh (vipassanãbhãvanã). 

Trích Bhikkhu Bodhi, CDBI Introduction, p. 844. 

362. s III 67 (BKTƯ3, tr. 125-26: Năm Vị (Vô Ngã Tưởng); CDB I 
p. 901: The Characteristic ofNonself). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


261 


trường hợp có thể của từng tập hợp, tuệ quán này 
mạnh đến nỗi đủ để phát sanh ra chứng ngộ trọn vẹn 
trong năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật. 

Khuôn mẫu làm căn bản cho lời chỉ dẫn của Đức Phật 
trong kinh này chỉ cho thấy rằng tuệ quán chiếu sâu 
vào vô thường được đặc biệt sử dụng như là nền 
tảng quan trọng cho chứng nghiệm dukkha và anattã. 
Lực kích thích thay đổi bên trong khuôn mẫu này tiến 
hành từ ý thức nhận biết rõ ràng về vô thường đến 
mức độ tăng trưởng của hết ham muốn (điều này 
tương đương với dukkhasannã),^^^ rồi sẽ giảm dần 
đi cái tạo ra “Tôi” và “của tôi” (ngã sở) đã ăn sâu 
vào tâm khảm con người (điều này tương đương với 
anatta-sannã).^^'^ 

363. AIII 443 và AIII 447 liên kết nhận biết rõ về vô thường đến hết 
ham muốn nói chung, trong khi ở A IV 51 đặc biệt liên kết nó 
đến việc không còn quan tâm thích thú gì đến lợi lộc thế gian. 

• A lil 443 (BKTC 3, tr. 260: Không Có Hạn Chế (ỉ); NDB, 
p.983-84: Unỉasting). 

• AIII447 (sđd, tr. 266: Thỏa Mãn; NDB, p. 987: Gratịỷicatỉon). 

• A IV 51 (sđd, tr.346, đ.l2: Tưởng (2); NDB, p. 1035, pa. 5: 
Perception (2) ). 

364. Theo A IV 53, nhận biết về bản chất trống không của cái gì 
không thỏa mãn đưa đến việc vượt qua tất cả ý niệm Tôi và của 
tôi. So thêm với AIV 353; AIV 358; và Ud 37 vì dựa trên nhận 
thức về vô thường, tuệ quán chiếu vào vô ngã dẫn đến sự hủy 
diệt tất cả ngã mạn và sau đó đưa đến chứng ngộ. 

• A IV 53 (BKTC 3, tr. 348, dl6: Tưởng (2); NDB, p. 1037, 
pa.7: Perception (2)). 

• A IV 353 (BKTC 4, tr. 67, đ.8: Chảnh Giác; NDB, p. 1247, 
(9): Enlightenment). 

• A IV 358 (sđd, tr. 75: Tôn giả Meghỉya; NDB, p. 1250, (9): 
Meghiya). 




262 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Sự quan trọng của tu tập tuệ quán chiếu vào sự sanh 
khởi và đoạn diệt của các hiện tượng được nhấn 
mạnh trong Vibhahga Sutta của SaiỴiyutta Nikãya, 
theo phẩm này, tuệ quán chiếu đánh dấu sự khác 
biệt giữa sự thiết lập satipaịỊhãna đơn thuần với sự 
“phát triển” (bhãvanã) hoàn toàn và trọn vẹn của 
nó.Đoạn này nhấn mạnh tầm quan trọng của “điệp 

• Ud 37 (KTỈB (PTT), tr. 182: Phẩm Meghiya; Ud, p.65, pa.9: 
Meghỉya). 

365. s V 183 giải thích sự chuyển đổi từ satipatthãna thuần túy 
đến sự “phát triển” (bhãvanã) của satipatthãna có đặc tính quán 
tuởng tánh sanh và diệt. Tuy nhiên, bản Ẫgamas* (A Hàm) tiếng 
Hán lại không có phấm này, so với Akanuma 1990: p.247. 
s V 183 (BKTƯ 5, tr. 286, đ.3: Phân Biệt; CDB II, p.l659: 
Analysis). 

“ Cách tu này được gọi là satipatthãnabhãvanã bởi vì nó đưa 
sự tu tập quán tưởng đến mức độ sâu hơn bài tập căn bản. 
Trong bài tập căn bản, công việc đặt ra cho người hành thiền 
là quán sự thiết lập cá biệt nào đó đã được chọn lựa theo 
khuôn mẫu đã được tả sẵn. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, ta đạt 
được tuệ quán chiếu vào sự sanh khởi và đoạn diệt của đối 
tượng, dọn đường cho tuệ quán thực tánh sâu hom hiên lộ lên. 
Tập ngữ samudayadhammãnupassĩ kãyasmirụ viharati 
thường được dịch là “vị tỳ khưu sống quán trong thân các 
yếu tố sanh khởi của nó” (như ở MLDB, p. 149) với giả 
định rằng danh từ kép này có một danh từ số nhiều, đó là 
samudayadhammã. Tuy nhiên, nghĩa số nhiều không có tinh 
cách bắt buộc, và nó càng phù hợp với cách dùng tiếp vĩ 
ngữ - dhamma ở những nơi khác coi nó cũng có nghĩa là 
“chịu ảnh hưởng của ” hay “có bản tánh của ” như ở đoạn 
này. ơ (S III ỉ71-72)* trong Khandhasarụyutta, Phâm Vô 
Minh, phần chịu ảnh hưởng sanh khởi (chịu sự tập khởi), 
samudayadhamma, vayadhamma, và samudayavaya- 
dhamma sử dụng như bahubbĩhi, danh từ kép (làm vai trò 
tĩnh từ) dùng đồng cách, được đặt liền ngay sau mỗi tập hợp, 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


263 


khúc” cho sự tu tập đúng đắn satipaịịhãna. Chỉ nhận 
biết trực tiếp về những đối tượng liệt kê dưới bốn 
satipaịỊhãna thôi có thể không đủ cho việc phát triển 
tuệ thể nhập. Cái cần được đòi hỏi thêm là chuyển 
đến cái nhìn trọn vẹn và bình thản về vô thường. 

Kinh nghiệm trực tiếp về sự kiện tất cả đều thay 
đổi, nếu nó được áp dụng vào mọi khía cạnh của 
bản ngã (tự thân), có thể thay đổi mạnh mẽ khuôn 
mẫu suy nghĩ theo thói quen trong tâm chúng ta.^®^ 
Đây có thể là lý do tại sao nhận biết trực tiếp về vô 
thường đảm nhận vai trò đặc biệt nổi bật trong việc 
quán năm tập hợp, ngoài việc được đề cập trong 

và hình như cũng trong đoạn kỉnh này, thuật ngữ này cũng 
được hiếu cùng một nghĩa, như là những chữ ở so ít có nghĩa 
là “chịu ảnh hưởng sanh khởi, ” v.v... 

* s III171-72 (BKTƯ3, tr. 305-7: Phẩm Vô Minh, CDB n 
p. 972-73: Ignorance). 

Trích CDBII, chủ thích 178, tr. 1927-28. 

366. Thực ra, M I 62 nói về nhu cầu “tu tập” satipatthãna để đua 
tới chứng ngộ cao nhất: “nếu bất cứ ai tu tập bốn satipatthãnas 
này... một trong hai quả sẽ đến với nguời ấy”; câu này gợi ta 
nhớ lại tham chiếu về “ tu tập” (bhãvanã) ở s V 183. Điều đáng 
chú ý là kinh văn Pãụ nhấn mạnh về quán tuởng vô thuờng, 
trái lại, bản Madhyama Ẫgama'^ (Trung A Hàm) về “điệp khúc” 
satipatthãnas không nói gì về điều này cả. Tuy nhiên, bản 
Ekottara Ẫgama* * (Tăng Nhất A Hàm) giữ lại ít nhất phần liên 
quan đến quán cảm nghiệm, tâm và dhammas (so với Minh Chau 
1991: p.88; và Nhat Hanh 1990: pp.l73, 176, 177). Việc quán 
“sanh khởi” và “đoạn diệt” liên quan đến bốn satipatthãnas 
cũng xuất hiện ở Samyukta Ẫgama* (Tạp A Hàm) tuông đuong 
với Samudaya Sutta* (Tập Khởi, Phâm Bất Tử, s V 184), so với 
bản dịch của Hurvitz 1978: p. 215. 


367. Goenka 1994a: p.ll2. 




264 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


“điệp khúc”, nó đã trở thành một phần của lời chỉ 
dẫn chính yếu.^^® 

Tính liên tục trong việc phát triển nhận biết trực tiếp 
về vô thường là tuyệt đối cần thiết nếu nó thực sự tác 
động đến tình trạng tâm thức con người.Khi được 
kéo dài, quán vô thường đưa đến thay đổi trong cách 
kinh nghiệm thực tại bình thường của ta, cho đến thời 
điểm được kéo dài ấy, đã khéo kiểm soát được tính 
ổn định theo thời gian của người nhận biết và đối 
tượng được nhận biết đến. Một khi cả hai đều được 
kinh nghiệm như là các tiến trình dẫn đến thay đổi, tất 
cả ý niệm về hiện hữu bền vững lâu dài và về thực thể 
tan biến đi, bằng cách đó, uốn nắn lại tận gốc quan 
điểm về kinh nghiệm của mình. 

Quán vô thường phải trọn vẹn, vì nếu bất cứ khía 
cạnh nào của kinh nghiệm được coi như là trường 
tồn, không thể nào chứng ngộ.^^° Thực chứng trọn 

368. M I 61: “sắc thế là như vậy, cảm nghiệm, nhận thức, tác ý... 
thức là như vậy, sự sanh khởi của nó, sự diệt tận của nó là như 
vậy.” So thêm với chưoưg X, đoạn 4 sách này. 

M I 61 (KTB 1, tr. 144-45: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 152, pa. 
38: The Five Aggregates). 

369. Tính liên tục trong việc phát triển nhận biết rõ về vô thường được 
đề cập đến ở AIV 13 và AIV 145; so thêm với Th 111. 

• AIV 13 (BKTC 3, tr. 292, đ.2: Không Thường Xuyên; NDB, 
p. 1006, pa (ỉ): Impermance). 

• AIV 145 (sđd, ừ. 484, đ.l: Người Xứng Đảng Thtợc Cung Kinh; 
NDB,p. 1102, pa. (ỉ): ContemplatìnglmpermanceintheEye). 

• Th 111 (TLTK, TỈBKII, tr. 73: Jenta (Thera 16). 

370. A III 441 (BKTC 3, tr. 259, đ.l: Vô Thường; NDB, p. 982, 
pa.98(3): Impermanent). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


265 


vẹn về vô thường là một đặc tính nổi bật của đạo lộ 
Nhập Giòng. Trường hợp này đúng tới mức bậc Nhập 
Giòng không thể nào tin được bất cứ cái gì trường tồn 
cả.^^^ Hiểu biết về vô thường lên đến mức hoàn hảo 
cùng với chứng ngộ toàn triệt.^^2 Với các vị Arahants, 
nhận thức trực tiếp về thực tánh vô thường của tất cả 
những gì giác quan ghi nhận là đặc tính tự nhiên của 
kinh nghiệm các Ngài.^^^ 

Theo quan điểm của chú giải, ngoài việc khuyến khích 
nhận thức trực tiếp về vô thường, phần này của “điệp 
khúc” có thể hiểu là muốn nói tới các yếu tố (dhammas) 
quy định điều kiện cho sự sanh khởi và đoạn diệt của 
các hiện tượng được quan sát đến.^^'^ Những yếu tố 
này được bàn tới ở Samudaya Sutta, kinh này liên kết 
sự “sanh khởi” và “không còn hiện hữu nữa” của mỗi 

371. A III 439 (BKTC 3, tr. 255, đ.2: Hành; NDB, p. 980, pa.93: 
Cases (2) ). 

372. AIV224 vàAV 174. 

• A IV 224 (BKTC 3, tr. 588, đ 3: Sức Mạnh; NDB, p. 1156, 
pa.(l): Powers (2) ). 

• A V 174 (BKTC 4, tr. 474, đ. 2: Những Sức Mạnh; NDB, p. 
1455, pa.(l): Powers). 

373. So với AIII 377; AIV 404; AIII 379; và Th 643. 

• AIII 377 (BKTC 3, tr. 161, đ.lO: Sona; NDB, p. 935, pa. (6): 
Sona). 

• A IV 404 (BKTC 4, tr. 146-47, đ.5: Trụ Đá; NDB, p. 1283: 
The Stone Pỉllar). 

• AIII 379 (BKTC 3, tr. 162-63: 10 câu kệ cuối cùng; NDB, p. 
936, pa. (6): Sona, các câu kệ cuối). 

• Th 643 (TLTK, TỈBKII, tr. 195: Sona-Koỉivisa (Thera 65). 


374. So Ps 1249. 




266 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


satipạịthãna với các điều kiện tương ứng của chúng, 
những yếu tố này là dưỡng tố cho thân, là xúc chạm 
cho cảm giác, là tâm thức và sắc thể cho tâm và là 
chú tâm suy xét cho dhammas.^^^ 

Nằm trong cơ cấu triết thuyết nhà Phật thời nguyên 
thủy, cả vô thường và duyên hệ (paccaya) tự bản 
chất mang thuộc tính quan trọng nổi bật. Trong diễn 
trình tiến đến chứng ngộ của Đức Phật, việc nhớ lại 
kiếp quá khứ của mình và hình ảnh các sanh linh 
khác chết đi và tái sanh rõ ràng làm cho Ngài nhận ra 
ý nghĩa trọn vẹn chân lý về vô thường và duyên hệ ở 
bình diện cá nhân và cả vũ trụ.^^® Cũng hai khía cạnh 

375. s V 184. (Tuy nhiên, đoạn này không hoàn toàn thích hợp 
với “điệp khúc” vì thuật ngữ đuợc dùng ở đây là “biến mất” 
atthagama (hay atthangama), chứ không phải là “đoạn tận”, 
vaya nhu trong kinh Satipatựhãna. 

s V 184 (BKTƯ 5, tr. 288: Tập Khởi; CDB II, p. 1660, pa. 42 
(2): Origination). 

376. M I 22; M I 248; và A IV 176. s II 10 và s II 104 ghi lại sự 
thực chứng của Ngài về luật sanh khởi do tùy thuộc. Sự quan 
trọng của hai trí tăng thuợng đầu tiên nhu là những thí dụ về vô 
thuờng và nguyên nhân đuợc Demieville 1954: p.294 và Wemer 
1991: p.l3 chú ý tới; so thêni với Lopez 1992:p.35. Thêm vào 
những đoạn kinh trên, kinh điến còn ghi lại sự tăng truởng trí tuệ 
của Đức Phật từ nhiều góc độ khác nhau bao hàm việc quán về 
khoái lạc (vị ngọt), về nguy hiếm tiềm ấn bên trong và về việc 
giải thoát ra kh ỏi (xuất ly) các nguyên tố chính (giói) (S II 170), 
các tập họp (S III 27; s III 29); và s III 59), các giác quan và 
đối tuợng của chúng (S IV 7-10 và s V 206), cảm nghiệm (S IV 
233), các khả năng gây ảnh huởng (S V 204), “thế gian (đòi)” 
này (AI 258), và bốn sự thực cao cả (S V 423). Mỗi phẩm kinh 
trực tiếp hên kết tuệ quán tuông ứng của Đức Phật đến chứng 
ngộ toàn triệt, điều này chỉ cho thấy rằng mỗi tuệ quán có thế 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


267 


ấy đóng góp vào sự chứng ngộ của vị Phật trước, 
là Đức Phật Vipassĩ, sau khi xem xét chi tiết về luật 
sanh khởi do tùy thuộc (paịicca samuppãda), quán 
satipaịỊhãna về thực tánh vô thường của năm tập 


được coi như là một khía cạnh đặc trưng của sự chứng ngộ hoàn 
toàn của Ngài. 

• M I 22 (KTB 1, tr. 54-55: Sợ Hãi và Khiếp Đảm; MLDB, p. 
105, pa.27: Bear andDread). 

•MI 248 (sđd, tr. 541: Đại Kinh Saccaka; MLDB, p.34ỉ, 
pa.38-40: The Greater Discourse to Saccaka). 

• A IV 177* * (BKTC 3, tr. 525, đ.l2: Veranjã; NDB p. 1128: 
Veraiyã). 

* Nguyên vãn: A IV176. Đoạn thích hợp với trích dẫn này 
được tìm thấy ở A IV177. 

• s II 10 (BKTƯ 2, tr. 24-25: Mahã Sakyamuni Gotama; CDB 
I, p. 537: Origination). 

• s II 104 (sđd, tr. 185, đ.2: Thành Ấp; CDB I, p. 601: The 
City). 

• s II 170 (sđd, tr. 295: Trước; CDB I, p. 645: Before My En- 
lightenmnent). 

• s ni 27 (BKTƯ3, tr. 57: Vị Ngọt; CDBI, p. 873: Gratiýìcations (1)). 

• s III29 (sđd, tr. 59: Vị Ngọt; CDBI, p. 874: Gratỉficatỉons (2). 

• s III 59 (sđd, tr. 111: Thủ Chuyển; CDBI, p. 895: Phases of 
the Clinging Aggregates). 

• s IV 7-10 (BKTƯ4, tr. 21-25: Chảnh Giác; CDBII, p. 1136- 
38: Before My Enlightenmnent...). 

• s V 206 (BKTƯ 5, tr. 321-4: A Ea Hán hay Phật; CDB II 
p.l678: Buddha). 

• s IV 233 (BKTƯ4, tr. 374tt. Vị Tỷ Kheo; CDBII p. 1281ff: 
A Certain Bhikkhu). 

• s V 204 (BKTƯ5, tr. 318-19: Không Có Tải Sanh; CDB II 
p.l676: RenevvedExistence). 

• AI 258 (BKTC1, tr. 470-1: Vị Ngọt; NDB, p. 340: Gratỉfica- 
tions (1) ). 

• s V 423 (BKTƯ5, tr. 613: Như lai Thuyết; CDBII p. 1846: 
Saccasamyutta). 





268 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hợp đã dẫn đến sự chứng ngộ của Ngài.^^^ Vì thế, 
tôi sẽ xem xét khía cạnh bổ sung vào phần này của 
“điệp khúc” satipatthãna bằng cách khảo sát lời dạy 
của Đức Phật về duyên hệ (paccaya) trong phạm vi 
bối cảnh lịch sử và triết học. 

V.4. SANH KHỞI DO TÙY THUỘC (PATICCA 
SAMUPPÃDA, duyên khởi) 

Vào thời Đức Phật, nhiều quan điểm triết học khác 
nhau về nguyên nhân thịnh hànhởẤn ĐỘ.^^^Tuy không 
đưa ra được một bằng chứng nào, nhưng nhiều thuyết 
khẳng định là vũ trụ này do một tha lực kiểm soát, tha 
lực ấy hoặc là một thượng đế toàn năng hay một luật 
vốn có trong thiên nhiên. Nhiều quan điểm cho rằng 
con người là tác nhân độc lập và là người hưởng chịu 
hành động của mình. Nhiều quan điểm khác thiên về 
thuyết định mệnh, còn các thuyết khác hoàn toàn bác 

377. ỞD II 31-5, việc tìm hiểu chi tiết về liên kết theo điều kiện dẫn 
từ dukkha đến mối liên hệ hỗ tuơng giữa thức và tâm-thức-và- 
sắc-thế tạo thành một giai đoạn thực hành quán satỉpatthãna về 
năm tập họp, mang đến kết quả chứng ngộ. Một ví dụ thực tiễn 
về vô thuờng và nguyên nhân có liên quan đến tinh thần quán 
tuởng nhu thế nào có thế đuợc tìm thấy ở s IV 211, kinh này liên 
kết sự sanh khởi có điều kiện của ba loại cảm nghiệm với bản 
tánh vô thuờng của thân; (ở s IV 215 với xúc cũng nhu vậy). 

• D II 31-5 (Trường BK 3, tr. 31-5, đ.18-33: Kỉnh Đại Bổn; 
LDB, p. 211-13, pa.2.18-2.22: The Greater Discourse on the 
Lineage). 

• s IV 211 (BKTƯ4, tr.342, đ.(6): Tật Bệnh; CDBII, p. 1266: 
The Sỉck Ward). 

• s IV 215 (sđd, tr. 347-48: Căn Bản Của Xúc; CDB II, p. 
1270: Rooted in Contact). 

378. So với Kalupahana 1975: p.125. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


269 


bỏ bất cứ nguyên nhân nào.^^^ Dù có khác biệt, tất cả 
các quan điểm này đồng ý với nhau về việc nhận ra 
một luật tuyệt đối, quan điểm của họ được diễn giải 
qua khía cạnh có sự hiện hữu (hay không hiện hữu) 
của nguyên nhân độc nhất hay đầu tiên. 

Mặt khác, Đức Phật đưa ra thuyết sanh khởi do tùy 
thuộc (paịicca samuppãda) như là “trung đạo” để giải 
thích về nguyên nhân. So với các chủ trương đương 
thời, ý niệm về thuyết sanh khởi do tùy thuộc của 
Ngài hoàn toàn mới mẻ có ảnh hưởng đến mức Ngài 
bác bỏ tất cả bốn chủ thuyết thịnh hành thời ấy về 
diễn giải nguyên nhân.^^° 


379. Xin đọc D152 đặc biệt về Pũrana Kassapa và Makkhali Gosãla. 
So thêm với Bodhi 1989: p.7. 

• D I 52 (Trường BK1, tr. 52-54, đ. 16-21: Sa Môn Quả; LDB, 
p. 93, pa.16-21: The Fruits of Homeless Life). 

• Bodhi 1989: p.7 vỉểt như sau: 

“ Kinh điến của đạo Jain (Kỳ Na Giáo) cung cấp tin tức về 
quan điêm của Makkhali Gosãla và vê Nigantha Nãtaputta, 
sáng lập đạo Jain, và nguồn tin này xác nhận là lời trình bày 
vê quan điêm của Makkhali Gosãla trong kinh Sãmahhaph- 
ala là chinh xác một cách đáng kê. ” 

Trích DFR, tr. 7. 

380. Một thí dụ điển hình có thể tìm thấy ở s II19, Đức Phật được hỏi 
có phải dukkha do mình, do người khác, hay do cả hai hay chang 
do ai cả gây ra (đó là khởi lên do ngẫu nhiên, may rủi). Sau khi 
Đức Phật bác tất cả bốn khả năng có thế xảy ra, người đối thoại 
tỏ ra ngơ ngác vì bốn cách bày tỏ nguyên nhân gây ra dukkha đã 
bị bác bỏ, đã tự hỏi là phải chăng Đức Phật chỉ giản dị là không 
thế thấy hay không thừa nhận dukkha. Một đối thoại tương tự 
liên quan đến sukha dukkha xuất hiện ở s II 22. Lập trường 
hoàn toàn mới mẻ này của Đức Phật có thế được nhìn thấy qua 
sự kiện là thuật ngữ paticca samuppãda hiến nhiên là do Ngài 




270 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Các kinh thường diễn tả thuyết sanh khởi do tùy 
thuộc (paticca samuppãda) theo kiểu mẫu của 
chuỗi mười hai khoen tuần tự nối tiếp nhau. Trình tự 
tiếp diễn này truy nguyên sự sanh khởi của dukkha 
đến tận nguồn gốc của nó là vô minh (avijjã). Theo 
Patisambhidãmagga* * (Đạo Vô Ngại Giải), mười hai 
khoen này kéo dài ba kiếp đời riêng kế tục nhau.^®^ 


tạo ra để diễn đạt trí hiểu biết của Ngài về nguyên nhân, so với 
Kalupahana 1999: p.283. Tuy nhiên, một trong những giải thích 
theo tuởng tuợng về tạng Pãịi của C.A.R Rhys Davids (1927b: 
p.202) cho rằng thuyết này không phải của Đức Phật, nhung của 
Assạịi, nguời đầu tiên đề xuớng chủ thuyết nhân duyên của nhà 
Phật thời nguyên thủy. 

• s II 19 (BKTƯ2, tr. 41: Lõa Thể; CDB L p. 546: The Naked 
Ascetic Kassapa). 

• s II 22 (sđd, tr. 46: Tỉmbaruka; CDB1. p. 548: Tỉmbaruka). 

381. Patis I 52. Bodhi 2000: p.741, n.50 chỉ rõ rằng hệ thống bốn cách 
vận hành theo thải gian (nguyên nhân quá khứ, kết quả hiện tại, 
nguyên nhân hiện tại, kết quả tuông lai) làm nền tảng cho sự trì nh 
bày ba thời có một hệ thống vận hành xảy ra truớc đó ở s II 24. 

• Patis I 52 (PD, tr. 52: Dependent Orỉgỉnatỉon; ĐVNG, Luận 
L tr. 59-60, đ. 274-276: Sanh Khởi Do Tùy Thuộc). 

• Bodhi 2000: p.741, n.50: 

“ Trong đoạn kinh ngắn này,* chúng ta thấy hệ thống giải 
thích ngắn gọn về “bốn nhóm” (catusahkhepa, tứ lược) và 
“hai mươi hình thái” (visatãkãra, hành tướng) sau được giải 
thích ở Patỉs I 51-52; Vism 579-81 (PP chương 17, tr.288- 
98) và CMA 8:7. Những nguyên nhân quá khứ là vô minh 
và tham ái đã đưa cả kẻ ngu lẫn bậc trí vào kiếp đời hiện tại 
này; những quả hiện tại là thân người có ý thức, tâm thức 
và sãc thê, sáu giác quan, xúc và cảm giác; những nguyên 
nhân hiện tại: vô minh và tham ái kẻ ngu không muốn từ bỏ; 
những quả tương lai là sanh, già, chết mà kẻ ngu sẽ phải 
trải qua trong kiếp đời kế tiếp. Giải thích này củng cố lý lẽ 
vững chắc của giải thích “ba thời ” vềpaticca samuppãda và 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


271 


Mười hai khoen áp dụng vào ba thời này có lẽ bắt 
đầu tiếp nhận vai trò ngày càng quan trọng trong sự 
phát triển lịch sử tư tưởng Phật giáo, như là cách 
giải thích tái sanh mà không cần đến một linh hồn 
sống vĩnh viễn đời đời nào.^®^ Dù sự nối tiếp mười 

chứng tỏ răng lời giải thích như vậy không phải là một đôi 
mới của chú giải. ” 

Trích CDBI, ct 50, tr. 741. 
* BKTƯ 2, tr. 49-51: Bậc Hiền So Sảnh với Kẻ Ngu; CDBI, 
p. 549-50: The Wise Man and The Fool). 

CMA8:7: 

Khi vô minh vẫn chưa bị từ bỏ, tham ái và bám niu chắc 
chắn sẽ khởi lên; và bất cứ khi nào tham ái và bám niu xảy 
ra, cả hai đều bắt nguồn từ vô minh và được vô minh đi kèm. 
Hơn nữa, cả hai thuật ngữ “hành vi tạo nghiệp ” và “hiện 
hữu ” đều nói đến cùng một thực tại: tác ý có hiệu lực tạo ra 
nghiệp. Vì thế, khi bộ điều kiện này được đề cập đến, bộ khác 
được ngụ ý tới; và khi bộ khác được đề cập đến, bộ trước 
được ngụ ỷ tới. Sanh và già-và-chết không được liệt kê riêng 
rẽ trong số hai mươi hình thái vì chúng là đặc tinh của tâm 
thức và sắc thế, chứ không phải thực tại tối hậu. Những cái 
cuôi cùng được chúng bô sung là năm khoen kê từ thức cho 
đến cảm nghiệm trong chuỗi Sanh Khởi Do Tùy Thuộc. ” 

Trích CMA, tr. 300: Guide to § 7. 

• s II 24. BKTƯ 2, tr. 49-51: Bậc Hiền So Sảnh với Kẻ Ngu; 
CDBI, p. 549-50: The Wise Man and The Fool). 

382. layatillẹke 1980: p.450. 

“ Hầu hết các học giả* * đều nói rằng mục đích của Chuỗi 
Sanh Khởi Do Tùy Thuộc là đê giải thích khô đau. Điêu này 
chì đúng một phần. Dựa theo bằng chứng trong kinh vãn, 
dường như chuôi này đã được dùng chinh là đê giải thích tái 
sanh và nghiệp mà không cần đến giả thuyết có một ãtman** 
(linh hồn) siêu hình của phái chủ trương Trường Cửu, cũng 
không rơi vào chủ trương cực đoan khác là Duy Vật. Phải 
Trường Cửu của Upanisads giải thích tái sanh và nghiệp 
bằng cách giả định có một linh hồn không thay đoi đi từ kiếp 




272 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hai khoen thường gặp trong kinh điển, có thể tìm 
thấy sự khác biệt đáng kể. Một số khác biệt này bắt 
đầu từ khoen thứ ba, thức, thêm vào đó còn ở trong 
mối liên hệ hỗ tương với khoen kế tiếp, tâm thức và 
sắc thể.^^^ Các cách trình bày khác biệt này và các 

đời này sang một kiếp đời khác như là một tác nhân tạo ng¬ 
hiệp và lãnh chịu hậu quả của những nghiệp ấy. 

* như Thomas, History o/Buddhist Thoughts, p. 50 viết: 

“ Công thức sanh khởi này chủ trương giải thích hai sự thực 
về nguồn gốc của khố đau và sự chấm dứt khố đau. ” 

Trích EBTK, tr. 450. 

383. ở D II 57, thiếu: 

• hai khoen đầu tiên, vô minh và hành vi tạo quả (hành) 

• cũng nhu khoen sáu giác quan (lục nhập), và 

• thức xảy ra trong liên hệ hỗ tuơng với tâm thức và sắc thế 

(danh sắc). 

Cùng mối liên hệ hỗ tuông giữa thức với tâm thức và sắc thế 
này tìm thấy ở D II 32; s II 104 và s II 113. Sn 724-65 liên 
kết từng khoen riêng rẽ và độc lập nhau với dukkha. (So với 
Bucknell 1999:p. 314-41 về sự biến đối công thức muời hai 
khoen theo tiêu chuấn) s II 31 bắt đầu từ vô minh đến sanh 
nhung rồi đến hỉ, định, và chứng ngộ. Một tiến trình khác từ 
tham ái trở đi cũng diễn ra ở s II 108. Hon nữa, ở D II 63 thức 
đuợc chỉ cho thấy là quy định điều kiện cho tâm thức và sắc 
thế vào lúc thọ thai trong thời kỳ còn phôi thai, và cũng trong 
kiếp sống này, sự trình bày này hình nhu không bị giới hạn vào 
tái sanh áp dụng trong phạm vi ba thời thôi. Hay ở s III 96, 
các hành vi tạo quả là kết quả của vô minh, không phải là kinh 
nghiệm trong quá khứ nhung khởi lên trong giây phút hiện tại. 
So thêm với w.s. Karunaratne 1988b: p.30. 

• D II 57 (TBK 3, tr. 57, đ.4: Kinh Đại Duyên; LDB, p. 224: 
The Great Discourse on Origination). 

• D II 32 (sđd, tr. 31B, đ.l9: Kinh Đại Bổn; LDB, p. 211, 
pa.2.19: The Great Discourse on Lineage). 

• s II 104 (BKTƯ 2, tr. 186, đ. 6: Thành Ấp; CDB I, p. 602: 
The City) 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


273 


thay đổi khác ngụ ý rằng hình thức giải thích dựa 
trên ba thời không chỉ là cách hiểu duy nhất có thể 
về sanh khởi do tùy thuộc. 

Thực ra, mười hai khoen không là gì ngoài sự áp 
dụng thường xuyên hơn nguyên lý cấu tạo tổng quát 
về sanh khởi do tùy thuộc.Trong phẩm Paccaya 
Sutta của Samyutta Nikãya, Đức Phật đã giới thiệu 
sự khác biệt quan trọng này giữa nguyên lý tổng quát 
và ứng dụng của nó. Phẩm kinh này nói về mười hai 
khoen như là hiện tượng được sanh khởi phụ thuộc 
nhau, còn paịicca samuppãda đề cập đến sự liên hệ 
giữa các khoen với nhau, đó là, liên hệ đến nguyên lý 
chung này.^^^ 

• s II 113 (sđd, tr. 202, đ 20: Bó Lau; CDB L p.608: The 
Sheaves of Reeds). 

• Sn 724-65 (KT, tr.679-94: Kỉnh Hai Pháp Tùy Quản; GD, p. 
94-101: Consideration of the Pairs). 

• s II 31 (BKTƯ2, tr. 60-61, d 16-26: Duyên; CDB I, p. 555: 
Proximate Cause). 

• s II 108 (sđd, tr. 192-94, đ.9-11: Xúc Chạm, Biết Rõ; CDB L 
p. 604-05: Exploration). 

• D II 63 (TBK 3, tr. 63-4, đ.21-22: Kỉnh Đại Duyên; LDB, p. 
226: The Great Discourse on Orỉgination 

• s III96 (BKTƯ3,tr. 176-77: Pãrìleyya; CDBI,p.922: Pãrìleyya). 

384. Collins 1982: p.l06 chỉ rõ là “phân biệt ý niệm tổng quát về 
điều kiện với chuỗi duyên khởi muời hai khoen là điều thiết 
yếu quan trọng”. So thêm với w.s. Karunaratne: 1988b: p.33; 
và Nãnavĩra 1987: p.31. Reat 1987: p.21 giải thích: “thuật ngữ 
paticca samuppãda này có thế đuợc áp dụng thích hợp đến bất 
cứ kết quả nào xảy ra phụ thuộc vào những điều kiện cần và 
đủ.” 

385. s II 66. Có thể suy luận ra khác biệt này từ cách thông thuờng 





274 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Khác biệt giữa định luật và mười hai khoen này khi 
một trong những ứng dụng của nó tự bản chất mang 
thuộc tính thích hợp thực tiễn đáng kể, bởi vì hiểu 
biết trọn vẹn về nguyên nhân cần được thành tựu 
bằng đạo lộ Nhập Giòng.^^® Sự khác biệt giữa nguyên 
lý và ứng dụng ngụ ý rằng hiểu biết về nguyên nhân 
không nhất thiết đòi hỏi phải có thể nghiệm cá nhân 
về mười hai khoen ấy. Đó là, cho dù không tu tập khả 
năng nhớ lại các kiếp quá khứ và bằng cách đó kinh 
nghiệm trực tiếp các yếu tố của mười hai khoen vốn 
được giả định là thuộc về kiếp quá khứ, ta vẫn có thể 
thực chứng nguyên lý sanh khởi do tùy thuộc. 

Đem so với toàn thể mười hai khoen, nguyên lý căn 
bản về sanh khởi do tùy thuộc dễ được thực hiện 
bằng quán trực tiếp. Thí dụ, một phẩm trong Nidãna 
Samyutta áp dụng “sanh khởi do tùy thuộc” vào liên 

là áp dụng “mười hai khoen” của sanh khởi do tùy thuộc thường 
được giới thiệu trong kinh, ở đây sau khi lập nên nguyên lý (“khi 
cái này có, thì cái kia có...” ) “mười hai khoen” ấy được giới 
thiệu bằng thuật ngữ PãỊi “nghĩa là” (yadidam) chỉ cho thấy 
rằng mười hai khoen là một thí dụ về nguyên lý vừa mới nêu ra 
(so với ví dụ ở s II 28). 

• s II 66 (BKTƯ2, tr. 120-22: Tư Tâm Sở; CDB l p. 576: Vo- 
lition (1-2) ). 

• s II 2S(BKTƯ2, tr. 55-56: Mười Lực; CDB L p. 552: The Ten 
Powers (1-2) ). 

386. A III 441* * giải thích rằng hiểu rõ nguyên nhân và nguồn 
gốc sanh khởi của các hiện tượng là phẩm tính của bậc 
Nhập Giòng. 

A III 441 (BKTC 3, tr. 259: Các Lợi ích; CDB, p. 981-2, 
Benefits). 

* Nguyên vãn viết là A III429. Tìm thấy phâm tính này của 
bậc Nhập Giòng ỞA III441 như đã ghi trên. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


275 


hệ có điều kiện giữa xúc chạm và cảm giác.^®^ ứng 
dụng trực tiếp nguyên lý này vào kinh nghiệm chủ 
quan cũng xuất hiện ở Vibhahga, liên kết sanh khởi 
do tùy thuộc với từng khoảnh khắc sát na tâm.^®^ 


387. s II 96, một quán tưởng dẫn đến chứng ngộ. Tương tự như 
thế, ở s II 92, Đức Phật dùng năm khoen cuối cùng (từ tham 
ái trở đi) đế minh họa chiều sâu và tầm quan trọng của sanh 
khởi do tùy thuộc, một sự trình bày dễ được thực hiện bằng 
kinh nghiệm trực tiếp hơn là với trọn bộ mười hai khoen, s II 
81 ngụ ý là toàn thế mười hai khoen không nhất thiết có ngụ ý 
đế quán tưởng, đoạn kinh này được Đức Phật đã đề nghị nên 
“suy nghĩ kỹ lưỡng” (parỉvĩmaĩnsatỉ) mười hai khoen này bằng 
thuật ngữ chỉ một loại quan sát tri thức. Điều này ngụ ý rằng 
trực tiếp kinh nghiệm nguyên lý này, đạt được nhờ thiền quán, 
có thế được áp dụng vào mười hai khoen bằng suy tưởng tri 
thức, quan sát nguyên lý này đã vận hành trong quá khứ và sẽ 
vận hành trong tương lai, không cần phải trực tiếp kinh nghiệm 
những vận hành quá khứ và tương lai. 

• s II 96 (BKTƯ2, tr.l73, đ.9-16: Hạng Người ỉt Nghe; CDB 
I, p. 596: Uninstructed (2) ) 

• s II 92 (sđd, tr. 166, đ.5: Nhân; CDBI, p. 594: Causation). 

• s II 81 (sđd, tr. 148, đ.5: Tư Lường; CDB L p. 586: Thorough 
Investigation). 

388. Vibh 164-92. về đoạn này, so với Bodhi 1998: p. 46, n.4; và 
Gethin 1997a: p.l95. Theo Ngài Buddhadãsa 1992: p.98, 
“toàn thế chuỗi Sanh Khởi Do Tùy Thuộc vận hành trong chớp 
nhoáng... Mười hai điều kiện ấy... có thế kh ỏi lên, thi hành chức 
năng của nó xong, rồi diệt đi nhanh đến nỗi chúng ta hoàn toàn 
không hay biết gì cả.” Vibh 164-92: 

• PT, tr. 241-79, đ. 279-354: Phân Tích Thuyết Sanh Khởi Do 
Tùy Thuộc. 

• BPT 1, tr. 259-305, đ.346-430: Duyên Khởi Phân Tích. 

• BA, p. 214-250, pa. 279-354: Analysis of Dependent 
Origination. 




276 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Một thí dụ khác về trực tiếp ứng dụng nguyên lý duyên 
hệ có thể tìm thấy trong Indriyabhãvanã Sutta, kinh 
này mô tả khoái lạc hay khổ đau khởi lên tại bất cứ một 
trong sáu cửa giác quan nào vì sanh khởi do tùy thuộc 
(paịicca samuppanna), một cách dùng chữ không liên 
quan gì đến kiếp đời quá khứ hay vị lai.^^^ Sự phân tích 
chi tiết tiến trình nhận thức trong phẩm Madhupindika 
Sutta cũng có giá trị như thế.^®° Phẩm này diễn tả 
sự “sanh khởi” (uppãda) của thức “phụ thuộc vào” 
(paịicca) giác quan và đối tượng của giác quan ấy, 
với xúc là cả ba “cùng đến với nhau” (sam). Đoạn kinh 
này tiết lộ ý nghĩa sâu đậm của từng phần trong thuật 
ngữ paticca sam-uppãda, “tùy thuộc vào” “cùng” “sanh 
khởi”, không cần đến các thời khác nhau hay trọn bộ 
mười hai khoen. Như vậy, thực chứng cùng sanh khởi 
do tùy thuộc có thể xảy ra chỉ giản dị là chứng kiến sự 
vận hành của duyên hệ trong khoảnh khắc hiện tại, 
trong kinh nghiệm chủ quan của riêng mình. 

V.5. NGUYÊN LÝ SANH KHỞI DO TÙY THUỘC VÀ 
ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CỦA NÓ 

Nói về sanh khởi do tùy thuộc là nói về những điều 
kiện cụ thể có liên hệ đến những biến cố cụ thể. 
“Duyên hệ cụ thể” như vậy (idappaccayatã, y duyên 
tánh) có thể được minh họa theo cách thức sau đây: 
Khi A có ^ B có. Với sự sanh khởi của A ^ B 
sanh khởi. 


389. M III 299 (KTB 3, tr. 665: Kỉnh Căn Tu Tập; MLDB, p. 1148, 
pa. 4: The Development ofFaculties). 

390. MI 111 (KTBl, tr. 254: Kỉnh Mật Hoàn; MLDB, p.203, pa.16: 
The Honeyball). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


277 


Khi A không có ^ B không có. Với sự ngừng chỉ 
củaA ^ B ngừng chỉ.^^^ 

391. Ví dụ như ở M III 63: “khi cái này hiện hữu, cái kia sẽ hiện 
hữu; với sự sanh khởi của cái này, cái kia sanh khởi. Khi cái này 
không hiện hữu, cái kia sẽ không hiện hữu; khi cái này không 
còn, cái kia cũng không còn”, về duyên hệ cụ thể, so thêm với 
Bodhi 1995: p.2 và 9; và Nãnamoỉi 1980: p.l61. 

• M III 63 (KTB, 3, tr. 222: Kỉnh Đa Giới; MLDB, p. 927, 
pa.ll: The Many Kinds of Elements). 

• Bodhi 1995: 

“ Sanh khởi do tùy thuộc dạy đầy đủ, tỉ mỉ, không phải là 
lời khắng định đơn giản về duyên hệ chung chung. Điều mà 
thuyết này dạy chinh là idappaccayatã “duyên hệ cụ thế” 
(y duyên tánh), sự sanh khởi của hiện tượng tùy thuộc vào 
những điều kiện cụ thế. Đây là điếm quan trọng thường hay 
bị bỏ qua khi giải thích về thuyết này. Duyên hệ cụ thê ấy 
liên kết các hiện tượng lại với nhau theo loại. Nó chủ trương 
rằng hiện tượng thuộc về loại nào đó chỉ phát sanh nhờ các 
điều kiện thích hợp với nó, không bao giờ xảy ra khi không 
có các điều kiện ấy, không bao giờ xảy ra nhờ các điều kiện 
thích hợp với loại khác. Dạy về duyên hệ cụ thế, sanh khởi 
do tùy thuộc như vậy chính yếu là bàn đến vấn đề cơ cấu. Nó 
bàn đến hiện tượng không theo liên kết cục bộ, nhưng theo 
khuôn mẫu tái diễn nhiều lần, hiến bày ra định luật không 
bao giờ thay đôi: 

Này các tỳ khưu, sanh khởi do tùy thuộc là gì? “Với sanh là 
điều kiện, già và chết sẽ đến ” - cho dù Như Lai có xuất hiện 
hay không, nguyên lý đó (tự tánh của các điều kiện đó) vẫn 
tồn tại, tính cơ cấu vận hành của các hiện tượng (Dhamma 
vẫn còn đấy), tánh quyết định bất di dịch về hiện tượng (tinh 
chắc chắn chân chính của Dhamma), duyên hệ cụ thế. Như 
Lai chứng ngộ và hiêu rõ điêu này. Sau khi chứng ngộ nó và 
hiêu rõ nó, Như Lai giải thích nó, dạy nó, công bô nó, chứng 
minh nó, phơi bày nó, phân tích nó, làm sáng tỏ nó, nói: 
Này các tỳ khim, hãy quan sát đi, “với sanh là điều kiện, già 
và chết sẽ đến ”. Sự thực như thế trong nguyên lý này, tinh 
không ảo tưởng sai lầm, không thế khác được, duyên hệ cụ 




278 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Sự vận hành của sanh khởi do tùy thuộc không bị 
gò bó vào trong một loạt các việc xảy ra theo trình tự 
thời gian tuyệt đối thẳng. Nói đúng hơn, sanh khởi do 
tùy thuộc thay mặt cho mối liên hệ hỗ tương có điều 
kiện của các hiện tượng, lập nên mạng lưới chằng 
chịt các việc xảy ra, ở đấy mỗi việc có liên hệ đến các 
việc khác bằng nhân và quả.Mỗi yếu tố qui định 


thê - này các tỳ khiru, đây được gọi là sanh khởi do tùy thuộc 
(S. 1125-26). 

Trích GDC, tr. 2. 

Những chữ trong (), dịch theo CDBI, p. 551. 
Duyên hệ cụ thê là môi quan hệ không thê thiêu và mang 
tinh phụ thuộc. (Vi dụ, sanh) là điều kiện không thê thiếu cho 
trạng thái buộc phải xảy ra (già và chết), trạng thái buộc 
phải xảy ra phụ thuộc vào điều kiện của nó. 

Trích GDC, tr. 9. 

Đọc thêm s li 25-6 (BKTƯ 2, tr. 51, đ. 2: Duyên; 

CDBI, p. 550-51: Conditions). 

392. Từ nhiều góc cạnh khác nhau, sự phức tạp của mối liên hệ hỗ 
tuơng có điều kiện của các hiện tuợng với toàn thế hai muơi 
bốn loại duyên hệ đuợc minh họa trong Patthãna (Duyên Hệ) 
của tạng Abhidhamma tiếng PãỊi. Nhu vậy, thí dụ, yếu tố ảnh 
huởng mang tính quyết định do A áp dụng vào B (A —► B), theo 
bối cảnh thời gian, có thế xảy ra không những với sự sanh khởi 
của A xảy ra truớc B (purejãta-paccaya, tiền sanh duyên), mà 
còn có thế khi cả hai xảy ra đồng thời (sahajãtapaccaya, câu 
sanh duyên), thậm chí A xảy ra sau B (pacchãịãtapaccaya, hậu 
sanh duyên). Cũng có thế sự hiện hữu của A(atthipaccaya, hữu 
duyên), nhung cũng có thế sự vắng mặt của A (natthipaccaya, 
vô hữu duyên), qui định điều kiện cho B. Hon nữa, A có thể là 
nguyên nhân tích cực (kammapaccaya, nghiệp duyên), hay nó 
có thế sử dụng ảnh huởng mang tính quyết định của nó trong 
khi tự nó là quả của một điều kiện khác (vipãkapaccaya, dị thục 
duyên), nếu không, A có thế là cả nhân lẫn quả, khi A và B có liên 
hệ với nhau bằng mối liên hệ hỗ tuông (anũamanũapaccaya, 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


279 


điều kiện đồng thời tự nó cũng là một yếu tố chịu điều 
kiện, bằng cách này, loại bỏ khả năng hiện hữu của 
một nguyên nhân siêu việt, độc lập.^^^ 

Trong các loạt diễn tiến xảy ra chằng chịt này, điều 
kiện cụ thể quan trọng nhất là tác ý. Nó là ý chí thuộc 
về tâm thức của khoảnh khắc hiện tại tạo ảnh hưởng 
quyết định đến các hoạt động và sự việc xảy ra trong 
tương lai.^^'^ Tác ý tự nó chịu ảnh hưởng của các yếu 
tố khác như thói quen, cá tính và kinh nghiệm trải qua 
trong quá khứ... các yếu tố này ảnh hưởng đến cách 
kinh nghiệm tình huống cá biệt nào đó. Hơn bao giờ 
hết, vì mỗi tác ý liên quan đến quyết định chọn lựa, 
quyết định có chủ ý trong khoảnh khắc hiện tại của ta 
có thể thực hiện dưới sự can thiệp và kiểm soát cá 
nhân ở mức độ đáng kể. Mỗi quyết định tuần tự uốn 

hỗ tương duyên). 

393. Tilakaratne 1993: p.41. 

394. AIII 415 giải thích là tác ý là yếu tố chịu trách nhiệm cho việc 
thực hiện các hành vi qua thân, miệng ý. 

A III 415 (BKTC, tr. 218, đ.ll: Một Pháp Môn Quyết Trạch; 
NDB, p. 963: Penetratỉve). 

Bhikkhu Bodhi giải thích: 

“ Cetanã ’ham bhikkhave kammạm vadãmi. Câu này nên 
được hiếu là chủ ỷ là yếu tố cần thiết đê tạo nghiệp, nói thế 
không có nghĩa là tác ỷ tự nó luôn luôn và trong mọi trường 
hợp đêu tạo nghiệp. Nó có thê được coi như là chứng tích 
còn lại đê so với lập trường của đạo Jain là bât cứ hành 
động nào, dù không cố tình, đều tạo nghiệp. Bản Trung A 
Hàm tiếng Hán tương đương, (MÃ 111, T1600a 23-24 viết: 
“Ta hiêu kamma như thê nào? Có hai loại kamma: tác ý và 
nghiệp [được tạo ra] khi ta đã cố ý. ” 

Trích NDB, chủ thích 1417, tr. 1768. 




280 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


nắn thói quen, cá tính, kinh nghiệm, và tiến trình nhận 
thức tạo thành ý tưởng cho những quyết định về sau. 
Chính vì lý do này nên sự huân tập có hệ thống của 
tâm là điều bắt buộc. 

Trong Satipaịịhãna Sutta, ứng dụng rất cụ thể về 
duyên hệ vào việc thực hành thiền quán trở nên hiển 
nhiên trong hầu hết các phép quán dhammas. ở đây 
người ta thấy rằng nhiệm vụ của người tu thiền liên 
quan đến năm chướng ngại là quan sát điều kiện để 
chúng khởi lên và bị diệt về phần sáu giác quan 
và các đối tượng của chúng, sự quán tưởng sẽ phơi 
bày ra được tiến trình nhận thức có thể khiến cho 
những trói buộc tâm thức (kiết sử) khởi lên ở các cửa 
giác quan.^^® Trong trường hợp các yếu tố tạo thành 
chứng ngộ, nhiệm vụ là nhận ra các điều kiện cho sự 
sanh khởi và phát triển hơn thêm.^^^ Đến phần bốn sự 


395. M I 60: “vị tỳ khưu biết rõ ham muốn tình dục (ái dục) chưa 
sanh có thể khởi lên ra sao, ham muốn tình dục đã khởi lên có 
thế bị loại bỏ ra sao, và ham muốn tình dục đã bị loại đi có thể 
khởi lên trong tưong lai có thể bị ngăn chận ra sao.” 

M I 60 (KTB 1, tr. 142: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 151, pa. 36: 
The Five Hỉndrances). 

396. MI 61: “vị tỳ khưu biết rõ con mắt, vị ấy biết rõ sắc thể, và vị ấy 
biết rõ trói buộc khởi lên phụ thuộc vào cả hai, và vị ấy cũng biết 
rõ các trói buộc chưa sanh có thể khởi lên ra sao, các trói buộc đã 
khởi lên có thế bị loại bỏ ra sao, và các trói buộc đã bị loại đi có 
thế khởi lên trong tưong lai có thế bị ngăn chận ra sao.” 

MI 61 (KTB1, tr. 144-6: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 153, pa. 40: 
The Sỉx Bases). 

391. M I 62: “vị tỳ khưu biết rõ yếu tố tạo thả nh chứng ngộ chưa 
khởi lên có thế khởi lên ra sao, và yếu tố tạo thành chứng ngộ 
đã khởi lên có thế hoàn thiện bằng tu tập ra sao.” 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


281 


thực cao cả, quán tưởng cuối cùng về dhammas tự 
nó là câu nói về duyên hệ, đó là điều kiện cho dukkha 
và sự hủy diệt của nó. Bằng cách này, nguyên lý sanh 
khởi do tùy thuộc là nền tảng cho nhiều loại áp dụng 
trong satipaịịhãna thứ tư.^^® 

Sự tu tập thực chứng thiền quán về sanh khởi do 
tùy thuộc có thể được ám chỉ trong đoạn “con đường 
thẳng” của Satipaịịhãna Sutta, vì nó liệt kê sự thành 
tựu “phương pháp” (nãya, thánh lý) như là một trong 
những mục đích của satipaịịhãna. Cùng thuật ngữ 
ấy, “phương pháp”, xuất hiện nhiều lần trong kinh như 
là phẩm tính của vị đã chứng đạo lộ Nhập Giòng, hay 
các tầng giác ngộ cao hơn.'^°° Nhiều trường hợp nói 
về “phương pháp cao thượng” như là kết quả của 
chứng đạo lộ Nhập Giòng.'^°^ Trong những mạch văn 

M I 62 (KTB 1, tr. 147: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 153, pa. 42: 
The Seven Enlightenment Pactors). 

398. Theo Mahãprqịhãpãmmitãẩãstra* (Ma Ha Bát Nhã Ba La 
Mật Đa Tâm Kỉnh), duyên hệ thực sự là đặc tính cá biệt của 
quán dhammas, so với Lamotte 1970: p.ll69. 

399. M I 55: “đây là con đuờng thẳng... để thành tựu đuợc phuong 
pháp chân chánh... đó là bốn satipatthãna.” 

M I 55 (KTB 1, tr. 132: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 145: The 
Loundations of Mindýulness). 

400. Câu quán tuởng thông thuờng về đoàn thế Thảnh Tăng (đó là A 
II 56) nói về các vị ấy đã có đuợc phuong pháp thực hành đúng 
chân chánh (hãyapatipanno). 

A II 56 (BKTC 1, tr. 659: Nguồn Sanh Phước (Với Cư Sĩ) (2); 
NDB, p. 442, pa. 3: Streams o/Merỉt (2) ). 

401. s II 68; s II 71; s V 389; và A V 184 đề cập đến “phuong pháp 
cao thuợng” nhu là phấm tính của đạo lộ Nhập Giòng. 




282 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


này, “phương pháp cao thượng” ngụ ý thực chứng 
“sanh khởi do tùy thuộc”.'^°^ Sự thích hợp của sanh 


• s II 68 (BKTƯ 2, tr. 125: Năm Hận Thù Sợ Hãi; CDB l p. 
578: Five Fearful Animosities (1) ). 

• s II 71 (sđd, tr. 130, đ. 3: Năm Hận Thù Sợ Hãi; CDB T p. 
580: Five Fearful Animosities (2) ). 

• s V 389 (BKTƯ5, tr. 564, đ. 3: Hận Thù hay Anãthapỉnnỉka; 
CDBII, p. 1820FiveFearfulAnimosities (1) or Anãthapinnika 

(3))- 

• A V 184 (BKTC 3, tr. 536-37: Tướng Quân Siha; NDB, p. : 
1133: Sĩha). 

402. s V 388; so thêm với A V 184. “Phương pháp cao thượng, 
arìyaĩíãya, thánh lý” cũng xuất hiện ở AII36, ở đây, nó được giải 
thích thêm là tự bản chất có tánh thiện lành (kusaỉadhammatã, 
thiện pháp tánh), ám chỉ này cũng có thế ngụ ý tới sanh khởi 
do tùy thuộc, vì chú giải BKTC Mp III 74 hên kết ám chỉ này 
đến đạo lộ tuệ quán. T. w. Rhys Davids 1993: p.394 xác nhận là 
sanh khởi do tùy thuộc được ngụ ý tới như là phương pháp cao 
thượng. Tuy nhiên, ở những đoạn kinh khác, thuật ngữ “phương 
pháp” có thê mang những ý nghĩa khác, vì ở MI 522 nó bao hàm 
luôn sự chứng đắc bốn cõi thiền và ba trí tăng thượng (ba minh), 
trong khi ở M II 182, nó có liên quan đến việc vượt qua mười 
con đường bất thiện của hà nh vi tạo quả (so thêm với M II 197, 
ở đoạn kinh này tuy thuật ngữ này không được chỉ định rõ nhưng 
được phân biệt là nó được cư sĩ hay được tỳ khưu tu tập). 

• s V 388 (BKTƯ5, tr. 564, đ. 3: Hận Thù hay Anãthapỉnnỉka; 
CDBII, p. 1820FiveFearfulAnimosities (1) or Anãthapinnika 

(3))- 

• A V 184 (BKTC 3, tr. 536-37: Tướng Quân Siha; NDB, p. : 
1133: Sĩha). 

• A II 36 (BKTC 1, tr. 617: Vassakãra; NDB, p. 424: Vas- 
sakãra). Chú giải BKTC nói là phương pháp cao thượng là 
đạo lộ đi cùng với tuệ quán, và kalyãnadhammata (tánh tốt 
đẹp, hiền thiện pháp tánh) và kusaladhammatã (tánh thiện 
lành) là tên gọi của phương pháp cao thượng ấy. 

• Đọc Bhikkhu Bodhi, NDB, ct. 693, tr. 1686. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


283 


khởi do tùy thuộc cho sự tiến triển của chứng ngộ 
được nhiều đoạn kinh khác xác nhận, theo những 
đoạn này, ai biết rõ sanh khởi do tùy thuộc, người ấy 
đứng ngay ngưỡng cửa bất tử (gõ cửa bất 

• T. w. Rhys Davids 1993: p. 394: 

“ Paticca-samuppãda (sanh khởi do tùy thuộc) còn được gọi 
là học thuyếtNidãna (“căn bản, “nền tảng”, đó là nhân) hay 
là Paccay’ ãkãra (điều kiện có liên quan với nhau, duyên 
hệ), và trong kinh, nó được gọi là Ariya-naya, phưong pháp 
hay hệ thong cao thượng, thánh lý). ” 

Trích PED, tr. 394. 

•MI 522 (KTB 2, tr. 393: Kinh Sandaka; MLDB, p. 626, pa.43: 
To Sandaka). 

• M II 182 (sđd, tr. 747-48: Kinh Esukãrĩ; MLDB, p. 789, pa. 
13-14: To Esukãrĩ). 

• M II \91(sđd, tr. 794K Kinh Subha; MLDB, p. 808-09: To 
Subha). 

403. s II 43; s II 45; s II 59; s II 79; và s II 80, mỗi đoạn kinh liên 
kết việc hiếu rõ sanh khởi do tùy thuộc với “đứng ngay nguõng 
cửa bất tử”. Sự kế tục theo thời gian với hiếu rõ sanh khởi do tùy 
thuộc đứng truớc chứng ngộ Nỉbbãna hình nhu đuợc Đức Phật 
ngụ ý tới trong câu nói ở s II124, ở đoạn kinh này Ngài giải thích 
là ‘trí biết về sự vững chắc của Dhamma” (dhammatthitihãna, 
trí về pháp trú) đứng trước chứng ngộ, vì ở s II 60 “trí biết 
về sự vững chắc của Dhamma” liên quan đến sanh khởi do tùy 
thuộc. Điều này được s II 25 hỗ trợ thêm, đoạn kinh này chỉ rõ 
duyên hệ cụ thế* (y duyên tánh ấy) như là “tính vững chắc của 
Dhamma” (dhammatthỉtitãta). So thêm với Choong 1999: p.50. 

• s II 43 (BKTƯ 2, tr. 80: Duyên; CDBI, p. 564: Condỉtions). 

• s II 45 (sđd, tr. 83: Vị Tỷ Kheo; CDBI, p. 564: Bhikkhu). 

• s II 59 (sđd, tr. 109: Những Căn Bản Của Trí; CDBI, p. 572: 
Case of Knowledge (1) )■ 

• s II 79 (sđd, tr. 144: Thảnh Đệ Tử; CDBI, p. 586: The Noble 
Disciple (ỉ)). 

• s II 80 (sđd, tr. 146: Thảnh Đệ Tử; CDBI, p. 586: The Noble 
Disciple (2)). 




284 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


• s II 124 (sđd, tr. 219, đ.30: Susĩma; CBDI, p. 615: Susĩma). 

“ Pubbe kho Susĩma dhammatthitihãnam, pacchã nibbãne 
hãnam”. Câu này được lập lại ở đoạn 32, BKTƯ2, tr. 219 
với mục đích chỉ cho thấy tri sanh khởi dù không có định. 
Đây là điều muốn nói: 

“ Susĩma, đạo lộ và quả vị không phải là vấn đề của định 
(samãdhinissanda), không phải là lợi ích do định mang lại 
(samãdhi-ãnisamsã), không phải là kết quả do định mang lại 
(samãdhinipphatti). Đây là vấn đề của tuệ quán thực tánh 
(vipassanã), là lợi ích, là kết quả do tuệ quán thực tánh mang 
lại. Vì thế, dù Susĩma có hiêu hay không, tri biết về sự vững chắc 
của Dhamma ” xảy ra trước, tri biết về Nibbãna xảy ra sau. 

Đọc CDBI, ct. 212, tr. 785-86. 
Theo chú giải BKTƯ: Tri về tuệ quán thực tánh là “tri biết 
sự vững chắc của Dhamma ” xảy ra trước, ớ phần cuối của 
tuệ quán này, đạo lộ trí sanh khởi; hay nói rõ hom “tri về 
Nibbãna ” khởi sanh sau. 

Phụ chú giải BKTƯ: “Trí biết sự vững chắc của Dhamma ” 
là tri biết về tinh vững chắc của các hiện tượng, bản tánh 
nội tại của chúng (dhammãnarụ thitatã tamsabhãvatã): vô 
thường, khô và không phải là ngã. Tri biết về các tự tánh đó 
là “Tri biết sự vững chắc của Dhamma ”. 

Một chương nói về dhammatthitihãna ở Patis 50-52, ở đây 
nó được giải thích là trí về liên hệ giữa từng cặp yếu tố trong 
paticca-samuppãda. 

Patis 50-52 (PD, tr. 50-52, pa.271-73: Dependent Orỉgina- 
tion, Treatise on Knovvledge; ĐVNG, Luận L tr. 57tt: Sanh 
Khởi Do Tùy Thuộc, Luận về Tri, đ. 271-73). 

Trích CDB L ct. 211, tr. 785. 

• s II 60 (BKTƯ 2, tr. 111, đ. 13: Những Căn Bản Của Trí; 
CDB L p. 573: Cases of Knowledge (2). 

Theo chú giải BKTƯ: “ Tri biết sự vững chắc của Dhamma 
là tri biết về nguyên lý duyên hệ. Sở dĩ nguyên lý duyên hệ 
được gọi là “tinh vững chắc của Dhamma ” vì nó là nguyên 
nhân cho sự xảy ra liên tục của các hiện tượng (pavattithi- 
tikãranattã); tri biết về nó là “trí biết sự vững chắc của 
Dhamma ”. Đây là danh hiệu chỉ dành cho sáu loại tri này”. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


285 


Cho dù lời diễn đạt “phương pháp” không được ghi 
rõ hơn như là “cao thượng” trong Satipaịịhãna Sutta, 
hình như không có gì quá khó tin khi giả định là sự 
hiện hữu của nó chỉ cho thấy rằng thực chứng định 
lý hay “phương pháp” sanh khởi do tùy thuộc là một 
trong những mục đích của thực hành satipaịịhãna. 

V.6. THUẦN NHẠN BIẾT VÀ KHÔNG BÁM NÍU 
VÀO CÁI Gì CẢ 

Như “điệp khúc” qui định, nhận thức rõ về thân, cảm 
giác, tâm và dhammas nên xảy ra chỉ với mục đích 
cho trí và chánh niệm được liên tục.'^°'^ Lời hướng dẫn 
này chỉ cho thấy nhu cầu cần thiết của quan sát khách 
quan, không bị thất lạc trong liên tưởng và phản ứng. 
Theo chú giải, điều này đặc biệt ngụ ý nên tránh bất cứ 
loại đồng hóa nào.'^°^ Không có ảnh hưởng của đồng 

Trích CDBI, ct. 105, tr. 755. 
• s II 25 (sđd, tr. 52, đ. 4: Duyên; CDBI, p. 551: Condỉtỉons). 

* Tập ngữ ‘ duyên hệ cụ thê ’ được dùng đê đê cập tới từng 
điều kiện cụ thế cho già và chết... hay đế đề cập tới những 
điều kiện được coi như là một nhóm (paccayasamũhato). 

Trích CDBI, ct. 54, tr. 742. 

404. M I 56: “Chánh niệm ‘có thân đây’ được thiết lập trong vị ấy tới 
mức cần thiết cho trí đon thuần và cho chánh niệm được liên tục.” 
Tôi coi tiếp đầu ngữ patỉ thêm vào trước chữ satỉ * * trong mạch 
văn này mang ý nghĩa thời gian “một lần nữa” hay “lập lại”, theo 
nghĩa cho thấy rõ ràng là không còn thất niệm nữa khi có hiện diện 
của satỉ, nói cách khác, tính liên tục của nó. 

MI 56 (KTB 1, tr. 133: Kỉnh Niệm Xứ; MLDB, p. 146, pa.5: The 
Koundations of Mindfulness). 

* đó là patissatimattãya 

405. Ps I 250; so thêm với Ariyadhamma 1995: p.5; Debes 1994: p. 
130; Dhammiko 1961: p.l89; và Thãnissaro 1993: p.ioi. 




286 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hóa sau đó cho phép ta coi bất cứ khía cạnh nào của 
kinh nghiệm chủ quan chỉ là hiện tượng, không có bất 
cứ loại hình ảnh tự kỷ hay bám níu nào. 

Cách thức diễn đạt lời chỉ dẫn này ngụ ý sử dụng việc 
gọi thầm tên (niệm) trong tâm. Chánh niệm được thiết 
lập là “có thân đây” (cảm giác, tâm và dhammas). ở 
đây, trong mạch văn này giới tự iti tiếng Pã//đưực dùng 
để chỉ lời nói trực tiếp ngụ ý một loại lưu ý trong tâm. 
Thực ra đây không phải là một trường hợp duy nhất 
thuộc loại khuyên bảo này trong Satipatthãna Sutta. 


Thãnissaro 1993: p.ioi: 

“ Tuy nhiên, việc nhăm đên các tiêu đỉêm đê thực hành chảnh 
niệm, không nhằm vào sự hiện diện hỗn loạn vô to chức của 
các phâm tính của tâm, nhưng nhăm vào việc loại trừ các 
Chướng Ngại - những phâm tinh không mong mỏi, kỳ vọng, 
làm nghẽn lối jhãna, và nham vào sự phát trỉến các phâm 
tinh đáng kỳ vọng - các Yeu Tố Tạo Thành Chứng Ngộ - 
được jhãna nuôi dưỡng. Khi được củng cố vững chắc nhờ 
liên tục thực hành jhãna, những yếu tố này làm cho ỷ thức rõ 
rệt hơn về các diễn trình thuộc về giác quan khi chúng xuất 
hiện có thê thực hiện được. Các yếu tố hỉ, tĩnh lặng, bình 
thản, hiện hữu độc lập với dữ kiện năm giác quan ghi nhận 
được, làm cho tâm bớt dinh liu đến khoái lạc giác quan, bớt 
nghiêng về tìm kiếm thoả mãn xúc cảm từ các giác quan ấy; 
các yếu tố tạo thành chứng ngộ của chánh niệm, của tìm hiếu 
sự thực, của tinh tấn (nđ. kéo dài) và của định có thế cho 
phép tuệ quán thực tánh rõ ràng chiếu vào các sự việc xảy ra 
tạo thành nhận thức giác quan. 

Nhìn các sự việc xảy ra trong thân và tâm đơn giản như thế 
- các sự việc gì xảy ra, chịu điều kiện, khởi lên và biến mất 
đi - tạo ỷ nghĩa sâu xa thêm về xa cách, hết ham muốn và 
không còn đồng hóa nữa. ” 


Trích MLFU, tr. 100-01. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


287 


Hầu hết các lời chỉ dẫn trong phẩm kinh này dùng lời 
nói trực tiếp để bày tỏ điều cần được biết tới.'^°® 

Cách trình bày này chỉ cho thấy ý niệm, đặc biệt khi 
dùng như là dụng cụ đặt tên với mục đích lưu ý trong 
tâm, có thể được sử dụng khéo léo trong tinh thần 
satipaịỊhãna^^^ Như vậy, sự thực hành satipaịỊhãna 

406. Ví dụ ở M156: “vị tỳ khưu biết ‘Tôi thở vào dài’; MI 56: “vị tỳ 
khưu biết ‘Tôi đang bước đi’; M I 59: “vị tỳ khưu biết ‘Tôi cảm 
giác một cảm giác dễ chịu’; M I 59: “vị tỳ khưu biết tâm ham 
muốn nhục dục là ‘ham muốn nhục dục’; M I 60: “vị tỳ khưu 
biết ‘có khao kh át tình dục’ trong tôi; M I 61: “vị tỳ khưu biết 
‘có yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm trong tôi’; M I 62: “vị tỳ 
khưu biết đúng như thực: ‘đây là dukkha 

• M I 56 (KTB 1, tr. 133: Kỉnh Niệm Xứ; MLDB, p. 146, pa.5: 
The Koundations of Mindýulness). 

• M I 59 (sđd, tr. 140; MLDB, p. 149, pa.32: The Poundatỉons 
ofMind/ulness). 

• M I 60 (sđd, tr. 142; MLDB, p. 151, pa.36: The Poundations 
ofMind/ulness). 

• M I 61 (sđd, tr. 146; MLDB, p. 153, pa.42: The Poundations 
ofMind/ulness). 

•MI 62(sđd, tr. 148; MLDB, p. 154, pa.44: The Poundatỉons 
ofMind/ulness). 

407. về việc đặt tên, so thêm với Prýba 1989: pp. 130-2; Mangalo 
1988: p.34; Nãnaponika 1986b: p.l3. 

• Prýba 1989: pp. 130-2 

“ Kỉnh nghiệm đặt tên là một dụng cụ quan trọng của quán 
niệm. Nó là tri thức cô xưa - đã được các thực nghiệm tâm 
lý mới nhât xác nhận là chúng ta chỉ có thê phân biệt được 
các vật việc trong tâm tưởng nêu ta có thê đặt tên chúng khác 
nhau... Hành động đặt tên mang thực tại và kinh nghiệm lại 
gần với nhau bằng cách vun bồi sức mạnh đặc biệt của ngôn 
ngữ đối với vật việc. ” 


Trích AH, tr. 131. 




288 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


không đòi hỏi phải từ bỏ hoàn toàn tất cả các loại tri 
thức truyền khẩu.'^°® Thực ra, về bản chất, ý niệm có 


• Nãnaponika 1986b: p.l3 

“ Đê kết luận phần này, chúng tôi nói rõ ràng vắn tắt là dọn 
dẹp sạch sẽ* và đặt tên các tiên trình tâm thức là chuân bị 
cần thiết không có không được cho việc hiếu trọn vẹn thực 
tánh của các tiến trình ấy, nhiệm vụ của quán thực tánh 
(vipassanã). Những chức năng này, do chú ý đom thuần hành 
sử, sẽ giúp đay lui ảo tưởng cho rằng các tiến trình tâm thức 
là đặc chắc. Các chức năng này còn giúp ta nhận ra bản 
tánh cá biệt hay đặc tinh của các tiến trình tâm thức, và lưu 
ý đến khoảnh khắc khởi lên và diệt đi của chúng. ” 

Trích PM, tr. 13. 

* Dọn dẹp sạch sẽ là đê “thanh lọc chúng sanh ” đã được 
Đức Phật đề cập tới trong kinh Satipatthãna Sutta. Dĩ nhiên, 
tập ngữ này muốn nói sự thanh lọc tâm của chúng sanh, và 
ở đây, bước thứ nhất là đem lại quy củ ban đầu cho sự vận 
hành của các tiến trình tâm thức. Chúng ta đã thấy sự thanh 
lọc này được chú ỷ đơn thuần hành sử ra sao. Theo ý nghĩa 
ây, chú giải kinh “Satipatthãna Sutta” giải thích câu “đê 
thanh lọc chúng sanh ” như sau: 

‘Sự dơ bân tâm thức làm ô nhiêm chúng sanh, sự rõ ràng 
của tâm thanh lọc chúng sanh. ’ Sự rõ ràng của tâm có được 
là nhờ con đường quán niệm này (satipatthãna magga) ”. 

Trích PM, tr. 10. 


408. Earle 1984: p.398 và Tilakaratne 1993: p.l03. 

Epstein 1995: p.94, khuyến cáo đề phòng việc hoàn toàn “quăng 
bỏ... hoạt động tâm thức và suy nghĩ” bởi vì “những ai có ý niệm 
lầm lạc này từ bỏ những kỹ năng thuộc về bản ngã cần thiết đế 
hành thiền thả nh công”, ông giải thích (tr.99) là với những ai 
ngộ nhận nhu vậy... thuờng có khuynh huớng đánh giá quá cao 
ý niệm “tâm rỗng lặng”, không còn một ý tuởng nào (vô niệm). 
Trong truờng hợp này, ý tuởng tự nó là đuợc coi nhu là bản ngã, 
và với những nguời nhu vậy, hình nhu họ đang trau dồi loại 
không cần trí óc, vô tâm, không trí tuệ, trong đó sự vắng mặt của 
ý tuởng phê phán nhận định đuợc coi nhu là thành tựu tối hậu.” 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


289 


liên hệ với nhận thức (sannã), vì khả năng trực nhận 
và hiểu biết dựa trên mức độ vi tế của nói ra ý nghĩ 
bằng lời trong tâm và bằng cách ấy dựa trên sử dụng 
ý niệm. Sự sử dụng khéo léo việc đặt tên trong quán 
tưởng satipaịỊhãna có thể giúp tăng cường sự trực 
nhận và hiểu biết rõ ràng. Đồng thời, việc đặt tên khởi 
đầu cho một mức độ rất đáng kể về ly cách nội tâm, 
bởi vì hành vi hô khởi lên tâm trạng và cảm xúc của 


Nãnạnanda 1985, p. 60 viết: 

“ Trong việc gom các khái niệm lại với mục đích tu tập tuệ 
tăng thượng dựa vào những khái niệm tự chúng siêu việt, 
Đức Phật đã chọn một via media* (trung đạo, tránh các cực 
đoan) thuộc loại hi hữu. Các khái niệm tạo nên trạng thái 
điên đảo của Sahisãra được sử dụng đê phát triên các khả 
năng gây ảnh hưởng - nhưng luôn luôn có sự bảo vệ thích 
hợp. Satipatthãna Sutta minh họa rõ sự kiện này ở những 
đoạn kinh giới thiệu một loại quán tưởng cá biệt, theo sau 
bằng một đoạn - có chủ đề mang cùng cơ cấu ngôn ngữ - đê 
vô hiệu hóa bất cứ nhận định sai lầm nào có thế khởi lên dễ 
dàng vì hiêu theo nghĩa đen. Ví dụ đoạn kinh quán bốn tư thế 
được diễn đạt như sau: 

“ Này các tỳ khưu, khi vị ấy đi (đứng, nằm, ngồi), vị ấy biết 
rõ là mình đang đi (đứng, nằm, ngồi). 

“ Theo cách này, vị ẩy quán thân trong thân... quán sự sanh 
khởi, đoạn diệt,... có thân đây... không bám niu vào bất cứ 
cái gì trên đời này. ” 

Cả hai kẻ giáo điều và kẻ chủ trương vị kỷ đều có thế đi lạc 
đường bằng cách giải thích theo nghĩa đen câu “Tôi đang 
đi, đứng, nằm, ngồi”... Bất cứ nhấn mạnh quá mức nào về 
“Tôi là ” có thê sẽ làm cho ám ảnh với ỷ tưởng về cái tôi 
hay bản ngã khởi lên, còn kẻ chủ trương vị kỷ, quá hấp tấp 
nhanh nhâu lưu ỷ ở đây là có mâu thuẫn với lời dạy về anat- 
tã (khôngphải là ngã). Nhưng quán niệm về thân không có 
nghĩa là ám ảnh về thân... 


Lược trích MM, tr. 60. 




290 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


mình làm giảm đi sự đồng hóa mình với tâm trạng và 
cảm xúc ấy. 

Theo khảo sát của Đức Phật về các quan điểm sai 
lạc (tà kiến) trong Brahmajãla Sutta, giải thích sai 
thực tại có thể thường dựa trên kinh nghiệm thiền 
quán, chứ không chỉ dựa trên phỏng đoán lý thuyết 
(hí luận) thôi đâu.'^°^ Để tránh giải thích lầrn lạc 
như vậy, kiến thức hay kinh nghiệm vững chắc về 
Dhamma là yếu tố quan trọng cho sự tiến triển đúng 
đắn theo con đường thiền quán. Có trường hợp, 
Đức Phật đã so sánh kiến thức vững chắc như thế 
về Dhamma với kho gươm giáo được dùng để bảo 
vệ thành lũy.'^^^ Rõ ràng là, theo Đức Phật chỉ với sự 
vắng mặt của ý niệm không được xem là mục đích 
cuối cùng của thực hành thiền quán.'^^^ Ý niệm không 


409. D112-39, so thêm chi tiết ở trang 115, chú thích cuối trang 119 

và trang 448, chú thích cuối trang 694). 

D I 12-39 (TBK1, tr. 12-39: Kinh Phạm Võng; LDB, p. 73 - 86: 

What the Teachỉng Is Not). 

410. ớ AIV 110, vì có đuợc kiến thức về Dhamma, nguời đệ tử có 
thể chế ngự đuợc điều bất thiện và phát triển điều thiện. Th 1027 
đề nghị hiếu biết về kinh điến nhu là nền tảng của đời sống phạm 
hạnh. Tuơng tự, M I 294 liệt kê kiến thức về kinh điển và những 
đàm luận có liên quan là hai trong số năm yếu tố đòi hỏi phải có 
đế chánh kiến dẫn đến chứng ngộ. (Các yếu tố khác là hạnh kiểm 
và thực hành thiền samatha * * (tĩnh lặng) và vipassanã * (quán 
thực tánh). 

• A IV 110 (BKTC 3, tr. 432, đ.l6: Thành Trì; NDB, p. 1077, 
pa.4: Simile of the Portress). 

• Th 1027 (TỈBKII, TLTK, tr. 247: Ẫnanda). 

•MI 294 (KTB 1, tr. 644: Đại Kinh Phương Quảng; MLDB, p. 
390, pa.13-4: Rỉght Vỉew). 

411. Thực ra, ngay cả chứng đắc tứ thiền (nevasaũnãnã- 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


291 


phải là vấn đề, vấn đề là ở chỗ ý niệm được sử 
dụng như thế nào. Arahant vẫn còn sử dụng ý niệm, 
nhưng không bị chúng trói buộc.'^^^ 

Mặt khác, satipaịịhãna cần được phân biệt rõ ràng 
với quán tưởng thuần tri thức. Cái mà phần “điệp 
khúc” này chỉ cho thấy là trong tinh thần quán thực 
tánh, ý niệm và những tên gọi thích hợp tới mức 
nào. Mức độ ấy nên được hạn chế ở mức độ tuyệt 
đối tối thiểu, chỉ “tới mức cần thiết cho trí đơn thuần 
và cho chánh niệm được liên tục” thôi.'^^^ Hành động 
gọi tên tự nó không là mục đích, chỉ là phương tiện 
đưa đến mục đích. Một khi trí và ý thức nhận biết 
trực tiếp đã được thiết lập vững vàng, việc gọi tên 
có thể bị bỏ đi. 


saũũãyatana), một kinh nghiệm thiền định sâu đến mức xóa bỏ 
ý niệm càng nhiều càng tốt trong lãnh vực kinh nghiệm thế tục, 
vẫn chua đủ để chứng ngộ. So với Hamilton 1996: p.60. 

412. Theo It 53, các vị Arahants, vì tuệ thể nhập vào ý niệm và diễn 
đạt ngôn ngữ của mình, có thể sử dụng chúng một cách thong 
dong tự tại, không bị chúng săn đuối hãm hại bằng bất cứ cách 
nào. So thêm với Nãnananda 1986: CR, p.l03: “ Nghĩ rằng chỉ 
cần triệt hạ ý niệm hay học thuyết thôi là nguời ta có thế vuợt 
lên trên chúng đuợc là dừng lại ngay tại chỗ còn xa trọng tâm 
của vấn đề lắm”. 

It53 (KTỈB1, PTNV, tr. 370: (It. 53); It.p. 53: The Perỉods Sutta). 

413. M I 56. Kalupahana 1992: p.74 giải thích là các ý niệm đuợc 
dùng cho satipatthãna cần đuợc đeo đuổi tới mức chúng tạo ra 
trí đơn thuần (ũãna-matta), và không đi quá, vì... khi các ý niệm 
bị đua đi quá giới hạn của chúng, có thế dẫn đến chủ truong siêu 
hình học bản thê. 

MI 56 (KTB 1, tr. 133: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 146, pa.5: The 
Poundations of Mindfulness). 




292 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Sự bất lực của khảo hướng thuần túy lý thuyết đem 
đến chứng ngộ là chủ đề lập đi lập lại trong các kinh.'^^'^ 
Dành hết cuộc đời của mình suy gẫm Dhamma trên lý 
thuyết và từ đó lơ là việc thực hành rõ ràng là bị Đức 
Phật bác bỏ. Theo Ngài, ai hành xử như vậy không 
thể được coi là người thực hành Giáo Pháp, nhưng 
chỉ là người bị vướng kẹt trong tư duy."^^^ 

Sati như thế chỉ là ý thức nhận biết đơn thuần các 
hiện tượng, không để cho tâm lạc mất trong tư tưởng 
và trong liên tưởng.'^^^ Theo phần “định nghĩa” trong 
satipaịịhãna, sati vận hành liên hợp với hiểu biết rõ 

414. ở s I 136, Đức Phật miêu tả sự chứng ngộ của Ngài là ngoài 
tầm với của sự truy tìm thuần túy lý thuyết. So thêm với Dhp 19; 
Dhp 20; Dhp 258 và Dhp 259; các câu kệ này nhấn mạnh điều 
thật sự quan trọng là thực hành Dhamma. ớ A V 162, nhấn mạnh 
quá đáng về việc hiểu Dhamma trên lý thuyết có thể khiến cho 
tỳ khưu tuyên bố sai, tuởng mình đã chứng ngộ. So với w. s. 
Karunaratne 1988a: p. 83. 

• s I 136 (BKTƯ 1, tr. 301, đ.3: Thinh cầu; CDB I, p. 231: 
Brahmã ’s Request). 

• Dhp 19; Dhp 20 (KTỈB1, PC, tr. 37-8: Phẩm Không Phỏng Dật). 

• Dhp 258 và Dhp 259 (KTiB 1, PC, tr. 83-4: Phẩm Pháp Trụ). 

• A V 162 (BKTC 4, tr. 455-56: Câu Hỏi về Chánh Trí; NDB, 
p. 1446-47: Pỉnal Knowledge). 

415. AIII 87. Tuy nhiên, cùng diễn tả ấy xuất hiện ở AIII 178 trong 
đề nghị quán tuởng về Dhamma, chứng tỏ rằng Đức Phật đã 
không tuyệt đối bác bỏ loại tìm hiếu lý thuyết nhu thế, nhung chỉ 
trích của Ngài trực tiếp nhắm vào sự lơ là thực hành. 

• A III 87 (BKTƯ1, tr. 447: sổng Theo Pháp; NDB, p. 698: 
One who Dwells in the Dhamma). 

• A III 178 (sđd, tr. 603, đ.5: Diệu Pháp Hỗn Loạn; NDB, p. 
768, pa.4: Decline of the Good Dhamma). 


416. So với Chuơng III. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


293 


ràng tường tận (sampajãna). Trong mỗi quán tưởng 
satipaịịhãna, cũng cũng sự có mặt ấy của trí làm 
nền tảng cho câu “vị ấy biết” thường diễn ra. Do đó, 
“biết”, hay quán “hiểu biết rõ ràng tường tận”, có thể 
coi là đại diện cho dữ kiện ghi nhận về khái niệm cần 
phải có để nhận được sự nhận biết rõ ràng về các 
hiện tượng được quan sát tới, dựa trên quan sát có 
quán niệm.'^^^ 

Khía cạnh (tái) nhận biết này sẵn có trong phẩm tính 
của hiểu biết rõ ràng tường tận hay trong câu “vị ấy 
biết” có thể phát triển thêm và tăng cường bằng cách 
ghi chú trong tâm. Chính phẩm tính “biết” của tâm này 
đem lại tuệ. Như vậy, trong lúc thiền satipaịịhãna diễn 
ra trong trạng thái quan sát thầm lặng, vắng bặt tiến 
trình trí thức hóa, hơn bao giờ hết, nó có thể tận dụng 
thích hợp ý niệm tới mức cần thiết để tăng thêm trí và 
ý thức nhận biết trực tiếp. 

Sự kiện quán tưởng được thực hiện theo cách này có 
mục đích duy nhất là gia tăng chánh niệm và tuệ chỉ 
cho thấy sự chuyển hướng quan trọng tách ra khỏi 
tu tập nhắm đến mục tiêu, ở giai đoạn tương đối cao 
này, satipaịịhãna được hành trì chỉ để cho chính nó. 
Với sự chuyển hướng cách suy nghĩ này, mục tiêu và 
hành vi thiền quán bắt đầu sát nhập thành một, bởi vì 
ý thức nhận biết trực tiếp và tuệ được trau dồi vì mục 
đích phát triển thêm nữa ý thức nhận biết trực tiếp và 

417. ớ chừng mực nào đó, ngụ ý này được chú giải KTB hỗ trợ, Ps 
I 250 liên kết phần này của “định nghĩa” đến quán niệm và hiếu 
biết rõ ràng tường tận. 




294 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


tuệ. Việc thực hành satipatthãna trở thành “nỗ lực dễ 
dàng”, nói cách khác, xua tan định hướng nhắm vào 
mục tiêu và mong đợi. 

Chính cách quán này rồi sẽ cho phép ta có thể độc 
lập tiến tới, thể nghiệm “không bám níu vào bất cứ cái 
gì trên cõi đời này” như đã được qui định trong phần 
cuối của “điệp khúc”.'^^® Trong nhiều phẩm kinh, qui 
định “sống độc lập” xuất hiện ngay trước khi chứng 
ngộ xảy ra.'^^^ Điều này ngụ ý là với phần này của 


418. M I 56 “vị ấy sống độc lập, không bám níu vào bất cứ cái gì 

trên đời này” 

M I 56 (KTB 1, tr. 133: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 146, pa.5: 

The Koundatỉons of Mindýulness). 

419. D II 68; M I 251; M III 244; s II 82; s IV 23; s IV 24; s IV 
65; s IV 67; s IV 168 và AIV 88. Tương tự, M III 266 liên kết 
sự vắng mặt các yếu tố phụ thuộc đế vượt qua dukkha. So thêm 
với A V 325 chỉ cho thấy người hành thiền cấp cao có thế ngồi 
thiền không “phụ thuộc, y chỉ” vào các nguyên tố vật thế và phi 
vật thế, hay vào bất cứ khía cạnh nào của kinh nghiệm nhận biết 
được qua các giác quan, lời diễn tả mà Spk V 79 liên kết với thế 
nghiệm Nỉbbãna. 

• D II 68 (TBK 3, tr. 68, đ.32: Kỉnh Đại Duyên; LDB, p. 227, 
pa.32: The Greater Discourse on Orỉgỉnatỉon). 

• M I 251 (KTB 1, tr. 550: Tiểu Kỉnh Đoạn Tận Ải; MLDB, 
p. 344, pa. 3: The Shorter Discourse on the Destruction of 
Craving). 

• M III 244 (BKT 3, tr. 552: Kỉnh Giới Phân Biệt; MLDB, p. 
1093: pa.22: The Exposition of the Elements). 

• s II 82 (BKTƯ 2, tr. 150, đ. 14: Tư Lường; CDB L p. 588: 
Thorough Investigation). 

• s IV23 (BKTƯ4, tr. 46, đ.ỉO: Thích Hợp (2); CDBII, p.ll45: 
Appropriate for Uprootỉng). 

• s IV 24 (sđd, tr. 49, đ.lO: Thích Hợp (3); CDB II, p.ll45: 
Appropriate for Uprootỉng (1) ). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


295 


“điệp khúc”, quán satipaịịhãna tăng trưởng dần dần 
nhóm các phẩm tính của tâm cùng loại kết hợp với 
nhau, cần thiết để chứng ngộ xảy ra. Theo chú giải, 
“sống độc lập”đề cập tới sự vắng mặt của các yếu tố 
phụ thuộc vào tham ái và của các quan điểm dựa trên 
suy đoán không căn cứ (hí luận), trong khi đó tránh 
“không bám níu vào bất cứ cái gì trên cõi đời này” 
thay mặt cho việc không tự đồng hóa mình với bất kỳ 
một trong năm tập hợp nào.'^^^ 

Bằng cách buông bỏ tất cả các yếu tố phụ thuộc và 
tham ái trong lúc đang ở trình độ cao này của hành 
thiền, sự thực chứng sâu sắc về thực tánh trống 
không của tất cả các hiện tượng bắt đầu hiển lộ rõ 
ràng trong tâm trí hành giả. Với trạng thái độc lập và 
cân bằng này có đặc điểm của sự vắng bặt bất cứ ý 
thức “Tôi” hay “của tôi” nào, con đường thẳng của 
satipaịịhãna từ từ tiến gần đến tột đỉnh của nó. Chính 
trong trạng thái cân bằng này của tâm, không còn tạo 
ra cái “Tôi” hay tạo ra cái “của tôi”, sự thực chứng 
Nibbãna có thể xảy ra. 


- 0 - 


• s IV 65 (sđd, tr.ll5, đ.ll: Ải Nhiễm; CDB II, p.1170: Beỉng 
Stỉrred (1) ). 

• s IV 67 (sđd, tr. 117: Ải Nhiễm; CDBII, p. 1171: Beỉng Stirred 
( 2 )). 

• s IV 168 (sđd, tr. 276, đ.ll: Udayi; CDBII, p.ỉ233: Udayi). 

• AIV 88 (BKTC 3, tr. 401: Ngủ Gục; NDB, p. 1062: Dozỉng). 

• M III 266 (BKT 3, tr. 598: Kỉnh Giáo Giới Channa; MLDB, 
p.lll6: Advice to Channa). 

• A V 325 (BKTC 4, tr. 658: Sandha; NDB, p. 1561: Sandha). 


420. Ps I 250 (Chủ giải KTB). 




VI. THÂN 


VI.1. QUÁN THÂN 

Để bắt đầu chương này, tôi sẽ xét đến phần bài tập 
thiền thực sự được miêu tả trong SatipaịỊhãna Sutta. 
Các bài thực tập liệt kê dưới satipaịịhãna thứ nhất, 
quán thân, gồm có: trực tiếp nhận biết rõ rệt về hơi 
thở, trực tiếp nhận biết rõ rệt về các tư thế của thân, 
trí biết rõ ràng các hoạt động của thân, phân tích thân 
thành các bộ phận của cơ thể, phân tích thân thành 
các phẩm chất căn bản nhất, và quán tử thi tan rữa 
qua chín giai đoạn ngoài nghĩa địa. Tôi sẽ lần lượt 
xem xét từng bài tập này, sau phần nhận định dẫn 
nhập về quán thân nói chung. 

Các bài quán thân tiếp nối nhau theo trình tự tăng tiến 
dần, bắt đầu từ những khía cạnh hiển nhiên và căn 
bản của thân và tiếp tục cho đến hiểu biết chi tiết hơn 
và mang tính cách phân tích bản chất của thân. Khuôn 
mẫu này trở nên rõ rệt hơn khi người hành thiền hoán 
đổi quán niệm về hơi thở từ vị trí thứ nhất sang vị trí 
thứ ba, sau phần trực tiếp nhận biết rõ rệt các tư thế 
của thân, trí biết rõ ràng các hoạt động của thân, đảm 
nhiệm vị trí trong bản tiếng Hán Madhyama Ãgama* 
(Trung A Hàm) và trong hai bản khác về satipaỊịhãna 


SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


297 


(so với hình vẽ 6.1 dưới đây).'^^^ Theo sự chuyển đổi 
vị trí này, phần trực tiếp nhận biết rõ rệt các tư thế của 
thân, trí biết rõ ràng các hoạt động của thân sẽ đứng 
trước quán niệm về hơi thở, thay vì theo trình tự trong 
các bản PãỊi. 

Ấn bản PãỊi Ấn bản thay thế khác 




Hình 6.1. Quán thân. 


Trực tiếp nhận biết rõ rệt các tư thế của thân và trí biết 
rõ ràng các hoạt động của thân có thể có đặc điểm là 
những loại quán giản dị hơn và phôi thai hơn các loại 

421. về ấn bản MadhyamaẪgama, hãy so với Minh Chau 1991: p. 8 8 
vàNhatHanh 1990: p.l38. (Theo Schmithausen 1976: p.250), 
các ấn bản khác là Pancavimẩatisãhasrikã Prajnãparamitã 
và Sãriputrãbhi-dharma. Trái lại, hai bản kinh Satipatthãna 
Suttas (D II 291 và M I 56) và Kãyagatãsati Sutta (M III 89) 
đặt quán niệm về hơi thở ngay lúc bắt đầu quán thân. 














298 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


quán thân khác. Hình như hợp lý khi cân nhắc đặc 
tính rất sơ đẳng của chúng ở giai đoạn đầu trau dồi 
satipaịỊhãna, như là cách thuận tiện để bồi đắp nền 
tảng cho sati. Tuy nhiên, điều này không ngụ ý là việc 
thực tập thật sự về nhận biết rõ rệt hơi thở luôn luôn 
cần có nhận biết rõ rệt các tư thế của thân và trí biết rõ 
ràng các hoạt động của thân đi trước, bởi vì nhận biết 
rõ rệt hơi thở có thể được nhận biết rõ rệt các tư thế 
của thân và các hoạt động của thân mình theo sau. 

Trực tiếp nhận biết rõ rệt các tư thế của thân và trí 
biết rõ ràng các hoạt động của thân liên quan mạnh 
mẽ với thân đang di chuyển. Khi so sánh, các bài tập 
còn lại xem xét thân theo cách cứng nhắc hơn, và 
phân tích nó thành những thành phần cấu tạo qua 
khía cạnh cơ thể, vật thể, và theo thời gian (bằng 
cách nhắm vào sự tan rữa sau khi chết). Trong tinh 
thần này, nhận biết rõ rệt hơi thở có vai trò tạm thời, 
bởi vì cho dù nó được thực hiện theo truyền thống 
trong tư thế ngồi vững chãi, nó vẫn liên quan đến khía 
cạnh hoạt động của thân, nghĩa là tiến trình thở. Khi 
nó được di chuyển tới vị trí thứ ba, nhận biết rõ rệt hơi 
thở trở thành bài tập đầu tiên trong chuỗi các bài tập 
được thực hiện cốt yếu trong tư thế ngồi. Thực ra, tư 
thế ngồi thích hợp được diễn tả chi tiết chỉ trong phần 
chỉ dẫn nhận biết rõ rệt hơi thở. Bởi vì trực tiếp nhận 
biết rõ rệt các tư thế của thân và trí biết rõ ràng các 
hoạt động của thân là những loại quán tưởng xảy ra 
trong những tư thế khác nhau, giới thiệu cách ngồi 
chỉ có ý nghĩa khi tư thế này trở nên thích hợp. Đây là 
trường hợp cho nhận biết rõ rệt hơi thở và các bài tập 
còn lại, tính vi tế tỷ giảo của các bài tập này đòi hỏi tư 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


299 


thế khá vững chắc, nhờ đó, thúc đẩy phát triển mức 
độ tập trung sâu hơn. Bằng cách chuyển phần nhận 
biết rõ rệt hơi thở đến vị trí thứ ba, sự miêu tả về tư 
thế ngồi cũng chuyển tới vị trí thuận tiện nhất trong 
các phần quán thân. 

Các phần quán thân bắt đầu bằng cách nhấn mạnh 
về “biết rõ” (pãjãnãti, sampajãnakãri) trong hai bài 
tập liên quan đến tư thế và hoạt động của thân và 
trong hai bước đầu của nhận biết rõ rệt hơi thở. Các 
bài tập kế tiếp sau đó giới thiệu các phương pháp 
hơi khác nhau về quán tưởng. Các bước thứ ba và 
tư của nhận biết rõ rệt hơi thở liên quan đến “huân 
tập” (sikkhati), hai phân tích thuộc thân liên quan đến 
“quan sát” (paccavekkhati )và quán tử thi tan rữa 
liên quan đến “so sánh” (upasamharati). Sự thay đổi 
này về chọn lựa các động từ nhấn mạnh vào sự tiến 
triển từ những hành động quan sát tương đối đơn 
giản cho đến các loại phân tích phức tạp hơn. ở đây, 
một lần nữa nhận biết rõ rệt hơi thở đảm nhiệm vai 
trò truyền thống, với những bước đầu của nó mang 
đặc tính của hai phép quán tư thế và hoạt động của 
thân, trong khi bước thứ ba và thứ tư có thể được gộp 
chung lại với ba quán tưởng kia. 

Ngoại trừ trực tiếp nhận biết rõ rệt các tư thế của thân 
và trí biết rõ ràng các hoạt động của thân, mỗi bài quán 
thân khác được minh họa rõ bằng một ví dụ so sánh. 
Các ví dụ so sánh này đã ví nhận biết rõ rệt hơi thở 
với người thự quay máy tiện của mình, quán các bộ 


422. Ps-pt I 365 giải thích “quan sát” đế đề cập tới sự quan sát có 
tính cách phân tích được lập lại nhiều lần. 




300 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


phận của cơ thể so với cái bao chứa đầy ngũ cốc, và 
quán bốn nguyên tố chính (tứ đại) so với việc mổ bò. 
Bài tập cuối cùng sử dụng những hình ảnh trong tâm 
trí về thân ở những giai đoạn tan rữa khác nhau. Cho 
dù những giai đoạn tan rữa này không thể được coi 
như là những ví dụ so sánh, việc sử dụng những hình 
ảnh trong tâm thức ở đây tương ứng với những ví dụ 
so sánh nêu trong ba bài tập kia. Các ví dụ so sánh 
và những hình ảnh trong tâm trí này chỉ cho thấy mức 
độ tương đồng giữa nhận biết rõ rệt hơi thở và ba bài 
quán thân cuối cùng, qua cách đó, hỗ trự thêm ý niệm 
trình bầy chung về chúng bằng cách chuyển nhận biết 
rõ rệt hơi thở đến vị trí thứ ba trong trình tự quán thân. 

Lời chỉ dẫn về quán các bộ phận của cơ thể có dùng 
chữ “bất tịnh” (asuci), chữ này tỏ lộ mức độ nhất định 
về thẩm định sẵn có trong loại thực tập này.'^^^ Một 
đoạn kinh trong Ahguttara Nikãya, quán các bộ phận 
của cơ thể và tử thi tan rữa xuất hiện dưới nhóm 
“hồi tưởng lại” (anussati, tùy niệm)ý^'^ Điều này gợi 
lại nghĩa trí nhớ của sati và chỉ cho thấy rằng ở một 
chừng mực nào đó, hai loại quán tưởng này ngụ ý 
một hình thức thực hành không bị hạn hẹp trong trực 
tiếp nhận biết rõ rệt đơn thuần thôi. 

Phạm vi “quán thân” như là một satipaịịhãna càng 
trở nên lớn rộng ra ở bản tiếng Hán tìm thấy trong 


423. M I 57: “vị ấy quan sát chính cái thân này... đầy những thứ bất 
tịnh” (KTB 1, tr. 135: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 147, pa. 10: 
The Koundations of Mindýulness). 

424. A III 323 (BKTC 3, tr. 71, đ.4: Udãyĩ; NDB, p. 890, pa.3: 
Udãyĩ). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


301 


Madhyama Ăgama, bản này, ngoài những phần quán 
đã tả trong bản PãỊi, còn thêm nhiều bài quán nữa. 
Ngạc nhiên thay, ít ra là từ cái nhìn đầu tiên, Madhyama 
Ãgama gộp luôn sự tu tập bốn cõi thiền vào quán 
thân.'^^^ Tuy nhiên, vị trí của bốn chứng đắc cõi thiền 
dưới phần quán thân có đoạn tương tự như vậy trong 
Kãyagatãsati Sutta của tạng Pãịi, kinh này cũng hướng 
nhận biết trực tiếp rõ rệt đến những ảnh hưởng của 
các cõi thiền trên thân thể Như vậy không có gì 
khó hiểu khi lấy sự khỏe khoắn thân xác kinh nghiệm 
được trong cõi thiền làm đối tượng để quán thân. Tuy 
nhiên, nhiều phần quán do Madhyama Ắgama bổ sung 
thêm không được phù hợp lắm với “quán thân”, nhưng 
hình như là kết quả của việc hội nhập tuần tự các phần 
thực tập khác dưới chủ đề này.'^^^ 

425. Minh Chau 1991: p.89; Nhat Hanh 1990: p.l54. Đây là quán 
tuởng thứ sáu, thứ bảy, thứ tám và thứ chín về thân trong ấn bản 
này mô tả về ảnh huởng đến thân của từng jhãna một với sự 
trợ giúp của cùng nhóm ví dụ so sánh tìm thấy trong kinh điển 
Pãụ (nhồi bột tắm thành viên, ao sâu được dòng suối ngầm đổ 
đầy, hoa sen chìm ữong nước, người mặc áo trắng). Xỉn đọc D 
I 74, p. 102-04, pa. 76-82: The Fruits of Homeless Life; TBK1, 
tr. 73-75, đ. 76-82: Kỉnh Sa Môn Quả) về bốn vỉ dụ so sảnh này. 

426. M III 92 (KTB 3, tr. 272-75: Kinh Thân Hành Niệm; MLDB, p. 
952-54, pa. 18-21: Mind/ulness of the Body). 

427. Ví dụ, nhiều cách khác nhau đế đương đầu với những ý tưởng 
bất thiện được liệt kê như là phần quán thứ ba, thứ tư trong ấn 
bản tiếng Hán này. (Bản Pãụ tương đương với những bài tập 
này là phương pháp đầu tiên và cuối cùng đối trị lại các ý tưởng 
bất thiện được đề cập ở M I 120). Neu không, phần quán thứ 
mười hay thứ mười một của quán thân trong ấn bản này hên 
quan đến việc phát triển “nhận thức ánh sáng” và đến “nhớ kỹ 
hình tướng được quán chiếu tới”. Điều này có thể tương ứng 




302 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Mặt khác, ấn bản tiếng Hán Ekottara Ãgama * * (Tăng 
NhấtA Hàm) tổng cộng chỉ có bốn phần quán thân: 
trực tiếp nhận biết rõ rệt các bộ phận của cơ thể, bốn 
yếu tô chính (tứ đại), một tử thi tan rữa, và quán tất 
cả các nơi chất bất tịnh thải raý^^ Một ấn bản còn tóm 
lược hơn có thể tìm thấy trong bản Vibhanga tiếng 
PãỊi chỉ liệt kê phần quán các bộ phận của cơ thể 
dưới satipaịỊhãna này.'^^^ Lý do cho những “lược bỏ” 
này hiện đang bỏ ngỏ cho dự đoán, nhưng điều còn 
lại là: cốt tủy của quán thân đều được toàn thể các ấn 
bản khác nhau tán thành là tìm hiểu kỹ lưỡng sự cấu 
thành của các bộ phận cơ thể. Điều này đưa ra mức 


với sự rõ ràng của nhận thức (ãloka-sannã) và với dấu hiệu của 
định (samãdhỉ-nỉmỉtta) tìm thấy ở những nơi khác trong kinh 
điển Pãịi. So thêm với Minh Chau 1991: p.88-90; Nhat Hanh 
1990:p.l53-6. 

428. NhatHanh 1990: p. 169. 

Không chỉ Tăng Nhất A Hàm, BKTC cũng đề cập đến 9 lỗ bài 
tiết (abhedanamukhãni) này. Đó là hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, 
miệng, lỗ tiểu, hậu môn. Đọc BKTC 4, tr. 116, đ. 1-2*: Một 
Ung Nhọt; NDB p. 1270, pa' 15(5): Boil. 

* bản của HT Minh Châu theo hệ thống đánh số khác, nên 
ghi là số 5. 

429. Vibh 193. Chú giải Vibh-a 252 nới rộng điều này tới một 
chừng mực nào đó bằng cách liên kết các bộ phận của cơ 
thế với bốn nguyên tố chính (tứ đại). Căn cứ trên đoạn này 
trong Vỉbhahga, Bronkhorst 1985: p.311 đề nghị là có lẽ 
sự phân tích thành các bộ phận của cơ thê đuợc xem nhu 
là khảo huớng quán thân cố xua nhất và nguyên thủy nhất. 
So thêm với Lin Li-Kouang 1949: p. 122-7 coi toàn thể phẩm 
Satipatthãna Sutta là sự soạn thảo tỉ mỉ của phấm còn lâu đời 
hơn là Kãyagatãsatỉ Sutta. Một đề nghị tuơng tự nhu thế đuợc 
tìm thấy ở Schmidt 1989: p.41, n.3. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


303 


độ nhấn mạnh đáng kể đến bài tập này,'^^° dù ở chừng 
mực nào đó, nó có liên quan đến thẩm định và vì thế 
hình như khác với khảo hướng satipatỊhãna điển hình 
về quán tưởng. 

VI.2. MỤC ĐÍCH VÀ LỢI ÍCH CỦA QUÁN THÂN 

Cho dù quán thực chất của thân làm nổi bật ra những 
khía cạnh kém hấp dẫn của nó, mục đích của bài tập 
này không phải là để phơi bày sự tệ hại và xấu xa gì 
cả về tấm thân này. Chắc chắn là đôi khi kinh điển 
miêu tả về thân bằng những thuật ngữ hơi tiêu cực,'^^^ 

430. Sự nhấn mạnh này có thế tìm thấy ở sự kiện là cách dùng chữ 
kãyagatãsati (nhận biết rõ ràng về bản thân, thân niệm) trong 
sutta đồng nghĩa với kãyanupassanã (quán thân), đã dẫn đến 
ngụ ý trong chú giải, là chỉ quán các bộ phận của cơ thế thôi; 
so thêm với Bodhi 2000: p.l453 n.366 và Upali Karunaratne 
1999a: p.l68. Sự chuyến đổi nghĩa này nhấn mạnh tầm quan 
trọng của quán các bộ phận của cơ thê nhu là ‘cách’ quán thân. 
Bodhi 2000: p.l453 n.366: 

“ Kãyagatã sati. Trong kinh, cách dùng chữ này bao trùm 
tất cả các bài tập dưới tựa đề “quán thân ” (kãyãnupassanã) 
trong Satỉpatthãna Sutta (DN 22; MN10). Các bài tập này 
được bàn riêng ở Kãyagatãsati Sutta (MN 119). Chú giải 
giới hạn thuật ngữ này trong thiền về ba mươi hai khía cạnh 
của thân, như ở Vism 240 (Ppn 8:44). ” 

Vỉsm 240 (Ppn 8:44): Con Đường Thanh Lọc, Ch. 8, đ.44. 

Trích Bodhỉ, CDBII: p.l453 n.366. 

431. Ví dụ M I 500; M I 510; s I 131; AIV 377; AIV 386; Sn 197-9; 
Sn 205; Th 279; Th 453; Th 567-9; Th 1150-3; Thĩ 19; Thĩ 82-3; 
Thĩ 140; Thĩ 466-71. Những đoạn kinh này chỉ rõ rằng thái độ hơi 
tiêu cực về thân của chú giải không chỉ là sản phấm của các bản 
chú giải (nhu Hamilton 1995b: p.61 đề nghị). Tuy nhiên, nguợc 
lại, Heiler 1922: p.l8 đã đi quá xa khi nói “sự gớm ghiếc mãnh 
liệt về thân” (do Bhikkhu Ẫnalayo dịch từ câu “ungestủmer Ekel 




304 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


dù vậy, nhiều trường hợp xuất hiện trong mạch văn cá 
biệt những người xướng lên nhận định trên đã vượt 
qua tất cả bám níu vào tấm thân này.'^^^ Trái lại, kinh 


an allem Leiblichen” ) là mục đích của quán thân. 

• M I 500 (KTB 2, tr. 350: Kinh Trường Thảo; MLDB, p. 605, 
pa. 9: To Dĩghanakha). 

• M1510 (sđd, tr. 370: Kỉnh Magandỉya; MLDB, p. 615, pa.21: 
To Mãgandiya). 

• SI 131 (BKTƯ 1, tr. 289: Vụayã; CDB I, p.224, kệ 530: 
Vijayã). 

• A IV 377 (BKTC 4, tr. 101: Sau Khi An Cư; NDB, p. 1263: 
Lion ’s Roar). 

• AIV 386 (sđd, tr. 116, d 1-2: Một Ung Nhọt; NDBp. 1270, 
pa. 15(5): Boil). Xin đọc lại chú thích 426. 

• Sn 197-9 (KTỈB1, KT, tr. 526-27, kệ 197-9: Kỉnh Thẳng Trận; 
GD, p. 25, V. 197-9: Victory). 

• Sn 205 (sđd, tr. 528 kệ 205; GD, p. 25). 

• Th 279 (TỈBKII, TLTK, tr. 128, kệ ho: Nandaka (Thera 33) ). 

• Th 453 (sđd, tr. 163, kệ 453: Sabbhakãma (Thera 47) ). 

• Th 567-9 (sđd, tr. 184, kệ 567-9: Kappa (Thera 59) ). 

• Th 1150-3 (sđd, tr. 265, kệ 1150-3: MahãMoggallãna (Thera 
104)). 

• Thi 19 (TiBKI, TLNK tr. 189, kệ 19: Abhirupa Nanda (Then 
125)). 

• Thi 82-3 (sđd, tr. 206, kệ 82-3: Sundari Nanda (Then 132)). 

• Thĩ 140 (sđd, tr. 223, kệ 140: Khemã (Therĩ 137) ). 

• Thĩ 466-71 (sđd, tr.274, kệ 466-71: Sumedhã (Therĩ 167) ). 

432. Ví dụ Vijayã ở s 1131; Sãriputta ở A IV377; và Khemã ở Thĩ 
140; mỗi trường họp nói là các vị này xấu hổ và đâm ra ghê 
tởm vì thân thế của họ. Tuy nhiên, câu này được nói lên tùy 
từng hoàn cảnh, vì Sãriputta tự bào chữa cho mình khi bị kết 
tội là không tỏ ra kính trọng tỳ khưu khác thể hiện qua thân khi 
vạt y của Ngài đụng vào vị ấy mà không xin lỗi (so với Mp IV 
171), ữong khi các tỳ khưu ni Vijayã và Khemã cố gắng làm 
nản lòng ai cố gắng quyến rũ họ. Thực ra, cũng cách diễn đạt 
này lại xuất hiện ở Vin III 68 và s V 320, nơi các tỳ khưu tham 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


305 


Kãyagatãsati Sutta lấy thành tựu của hỷ lạc về thân 
do định sanh như là đối tượng để quán thân. Đoạn 
kinh này chỉ rõ là quán thân không nhất thiết là có liên 
kết đến ác cảm và ghê tởm. 


dự vào việc quán bản chất không hấp dẫn gì của thân với cảm 
giác tha thiết và nhiệt tình đến nỗi tự tử,* * chắc chắn đây không 
phải là cách thích hợp đế thực hiện phương pháp này. 

•SI 131 (BKTƯ 1, tr. 289: Vỉịayã; CDB 1 p. 224, kệ 530: 
Vijayã). 

• AIV377 (BKTC 4, tr. 101: Sau Khỉ An Cư; NDB, p. 1263, pa. 
9: Lỉon ’s Roar; và ct. 1852 tr. p. 1820). 

• Thĩ 140 (TỈBKI, tr. 223: Khemã (Therĩ 137). 

• Vin III68 (BD1 p. 118-23: Defeat (Pãrãjika) III). 

• s V320 (BKTƯ5,tr. 479, đ. 4-5: Vesãlỉ; CDB n p. 1773:^ Vesãli). 

* Theo chú giải BKTƯ, đây là nhóm 500 vị có tiền kiếp là thợ 
săn chung sống với nhau, họ đã bị đọa vào địa ngục, nhưng 
vê sau, nhờ nghiệp thiện trô quả, được tái sanh làm người và 
xuất gia dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Tuy nhiên, một 
phần của nghiệp bất thiện tạo tác lúc đầu đã đến lúc chín 
mùi, đưa đến cái chết bằng tự tử và bằng sát hại. Đức Thế 
Tôn đã nhìn thấy điều này nhưng không làm gì được. Trong 
số các vị này, một số vẫn còn là phàm phu, một số đã là Nhập 
Giòng, một số đã là Trở Lại Một Lần, một số đã là Không 
Trở Lại và một số đã là Arahant. Các vị Arahant không còn 
tái sanh nữa, các vị chứng quả Thánh khác sẽ sanh vào các 
cảnh giới may mắn hiền thiện, còn những kẻ phàm phu, cảnh 
giới tải sanh tới là bất định. Đức Phật thuyết về bẩt tịnh đê 
loại bỏ bám níu vào thân xác đê họ không sợ chêt nữa, và 
nhờ thế được sanh vào cõi chư Thiên. Ngài nói đến bất tịnh 
đê giúp họ, không có mục đích ca tụng cái chêt. Nhưng ý 
niệm tự tử do nghiệp báo quyết định trước hình như khó hóa 
giải được tâm niệm tự tử như là hành vi tự nguyện thúc dục. 
Chú giải nói thêm là bậc thánh không sát hại ai, không ra 
lịnh ai đi sát hại, không tản thành sát hại, chỉ cỏ kẻ phàm 
phu mới làm thế. Có người nhờ “đạo sĩ giả ” Migalanậika 
kết liễu cuộc đời của mình. 

Trích Bhikkhu Bodhi, CDBII, ct. 301, 302 tr. 1951-52. 




306 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Mục đích của quán bản chất của thân là đem những 
khía cạnh không hấp dẫn của nó đến vị trí hàng đầu 
cho sự chú ý của ta, bằng cách này, đặt lại khía cạnh 
hấp dẫn của nó đã được nhấn mạnh trước đó vào bối 
cảnh thăng bằng hơn. Mục đích chính là thái độ cách 
ly và thăng bằng về thân. Với thái độ thăng bằng về 
thân như thế, ta thấy thân chỉ là sản phẩm của các 
điều kiện (duyên), một sản phẩm chúng ta không cần 
thiết phải đồng hóa với.'^^^ 

433. ở s II 64, Đức Phật chỉ cho thấy rằng chính tấm thân này không 
của riêng ai cũng như không thuộc về người khác, nhưng nó chỉ 
giản dị là sản phấm của các điều kiện (duyên), 
s II 64 (BKTƯ2, tr. 118: Không Phải Của ông; CDBI, p. 575: 
Not Yours): 

“ Này các tỳ khưu, thân này không phải của các ông, cũng 
không thuộc về ai khác.* * Nó là nghiệp cũ,^* cần được coi là 
do tác ỷ phát sanh ra, do tác ý tạo thành, là cái gì cần được 
cảm nhận. ” 

Trích CDBI, p. 575. 

* Vì thực sự không có ngã, nên không có gì thuộc về ngã cả, 
nên Ngài nói: “khôngphải của các ông” (na tumhãkarn), và 
vì người khác cũng không có ngã nền Ngài nói “cũng không 
thuộc về ai khác” (napi ahhesam). 

Trích CDBI, ct. 110, tr. 757. 
^* Nó là nghiệp cũ: purãnam idaựi kammam. Thân này thực 
sự không phải là nghiệp cũ, nhưng nói theo điều kiện của 
nó vì nó do nghiệp cũ tạo thành. Nó cần được coi là ab- 
hisahkhata (được phát sanh từ) vì nó được các điều kiện tạo 
thành; là abhisahcetayita (được tạo thành từ tác ý) vì nó dựa 
trên tác ý, bắt nguồn từ tác ỷ; và là vedaniya (cái gì cần được 
cảm nhận), vì nó là nền tảng cho cái gì cần phải cảm nhận. 
Phụ chú giải nói thêm, bởi vì nó là nền tảng và là đối tượng 
của cảm nhận. ” 


Trích CDB1 ct. 111, tr. 757. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


307 


Kinh điển minh họa cách thực hành và lợi ích của 
quán thân đưa lại bằng nhiều ví von khác nhau. Một 
trong những ví von này miêu tả một người đàn ông 
đầu đội cái tô dầu đầy tới miệng tô đi ngang qua đám 
đông nhìn cô gái xinh đẹp đang hát nhảy.'^^'^ Người 
này có một người khác theo sau tay cầm kiếm đã rút 
ra khỏi vỏ, sẵn sàng cắt đứt đầu hắn nếu một giọt dầu 
đổ xuống. Để giữ mạng sống của mình, người đàn 
ông đầu đội tô dầu phải sử dụng trọn vẹn sự chú tâm 
của mình vào từng bước chân và cử động, không cho 
phép tình trạng huyên náo chung quanh cô gái quấy 
rầy, làm mình sao lãng. 

Tác phong thận trọng của người đàn ông đầu đội 
tô dầu là điển hình cho sự hành xử thận trọng của 
người hành thiền được thiết lập vững vàng trong ý 
thức nhận biết trực tiếp về thân ngay giây phút hiện 
tại. Hình ảnh mang một vật nhất là để trên đầu chỉ 
sự cân bằng và tính quan trọng thiết yếu nhất đi kèm 
với hoạt động của thân được thực hiện bằng sati. 
Một khía cạnh quan trọng khác của ví von này là nó 
liên kết ý thức nhận biết trực tiếp các hoạt động của 
thân được kéo dài với chế ngự giác quan. Qua cách 
này, nó minh họa sống động sự quan trọng của việc 
phát triển ý thức nhận biết trực tiếp có thân là nền 
tảng thực tiễn, bởi vì ví von này phác họa trường 
hợp chế ngự giác quan bằng cách có thân là nền 
tảng thực tiễn tạo nên phương tiện bảo vệ mạng 
sống của mình giữa sự hỗn độn và hiểm nguy. 


434. s V 170 (BKTƯ5, tr. 266: Quốc Độ; CDB II, p. 1649: The 
Most Beauti/ul Gỉrl of the Land). 




308 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Sự chế ngự giác quan lại xuất hiện trong một ví von 
khác, nó so sánh quán thân với một cột trụ vững 
chắc có buộc sáu con thú Vì các con thú này 
bị buộc chặt vào cột, cho dù cố vùng vẫy trốn thoát 
nhiều đến đâu đi nữa, chẳng chóng thì chầy chúng 
cũng sẽ ngồi hay nằm xuống cạnh cái cột ấy. Tương 
tự như thế, quán thân có thể trở thành cái cột vững 
để trói sáu giác quan. 

Ví von này đem sự dao động tâm thức tìm kiếm thỏa 
mãn giác quan ra so sánh với thú dữ đang vùng vẫy 
đi về nhiều hướng khác. Tuy nhiên, một khi cái cột 
quán thân được củng cố vững vàng, các giác quan 
sẽ luôn luôn phải dịu xuống, như các con thú dữ sẽ 
nằm xuống cạnh cái cột buộc chúng vào. Ví von này 
chỉ cho thấy lợi ích của việc bị buộc chặt vào hay có 
nền tảng thực tiễn là kinh nghiệm về giây phút hiện 
tại nhờ hiểu biết rõ ràng về thân.Thiếu hiểu biết 

435. s IV 198 (BKTƯ4, tr. 321tt: Sáu Sanh Vật; CDB II, p.l255:^ 
The Simiỉe of the Sỉx Animals). Xin xem lại chú thích 171 có đề 
cập đến trang này. 

436. Frýba 1989: p.lll nói thật chính đáng về “phương sách bám 
chặt vào thực tại”. Tart 1994: p.44, giải thích: “thay vì để mỗi ý 
tưởng lôi kéo bạn đi, bạn có cái neo ở ngay đây và ngay bây giờ 
bằng cái thân của bạn”. So thêm với Nett 13 chỉ rõ là quán niệm 
về thân chống lại sao lãng giác quan. 

• Frýba 1989: p.lll 

“Bám chặt vào nhận biết thực tại đúng như thật (yathã-bhũ- 
ta) có đặc điếm là liên hệ trực tiếp (yathã) đến ỷ thức nhận 
biêt các việc cụ thê (bhũta) thực sự xảy ra. Thực tại được các 
tiến trình và điều kiện tạo thành hiến hiện như là những gì có 
thật (sabhãva-dhammã). Việc bám chặt ấy không do ý niệm 
quyết định, mà do cái gi kinh nghiệm được, đó là ỷ thức nhận 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


309 


rõ ràng dựa trên nền tảng quán thân như thế, tình 
cảm gắn bó (upadhì) và bám níu (upãdãna) có thể 
dễ dàng khởi 

Ý nghĩa tương tự như vậy làm nền tảng cho một 
nhóm các ví von trong Kãyagatãsati Sutta trình bày 
quán thân là nhân tố quyết định để chống chọi với 
Mãra, ấy là nhân cách hóa biểu tượng của nhiễm 
lậu trong tâm/^^ Giống như một cục đá nặng có thể 
đi xuyên qua mô đất sét ướt, hay giống như ngọn 
lửa có thể phát ra từ củi khô, giống như cái bình 
rỗng có thể được nước rót đầy, Mãra cũng thế, có 
thể tìm cơ hội áp đảo những ai không củng cố vững 

biết trực tiếp trong suốt và chính xác. ” 

Trích Mirko Frỷba, AH, tr. 111. 

• Nett 13; 

“ Khi quán niệm lấp đầy tâm tưởng về thân được tiếp tục 
duy trì và được phát huy, mắt không bị các hình sắc khả ái 
lôi cuốn, và không đề khảng lại các hình sẳc bất khả ái. Tai 
...mũi... lưỡi... thân... Tâm không bị các ý tưởng khả ải lôi 
cuốn, và không đề kháng lại các ỷ tưởng bất khả ái (so thêm 
với s IV 200)*. Tại sao vậy? Tại vì các giác quan được chế 
ngự và ngưng hoạt động. Do cái gì chế ngự và làm cho ngưng 
hoạt động? Do duy trì chánh niệm. Đó là lý do tại sao Đức 
Thế Tôn nói: “Chánh niệm làm chúng ngimg hoạt động. ” 

Trích Gd, đ. 75, tr. 25. 
* (BKTƯ4, tr. 321, đ.4: Sáu Sanh Vật; CDBII, p.l256: The 
SỉmUe of the Six Animals). 

437. Theo M I 266, lơ là việc quán thân dẫn đến vui thích cảm giác 
và từ đó đưa đến bám níu. 

M1266 (KTB 1, tr. 583: Đại Kinh Đoạn Tận Ải; MLDB, p. 359, 
pa. 30: The Greater Discourse on the Destruction of Craving). 

438. M III 95 (KTB 3, tr. 276: Kinh Thân Hành Niệm; MLDB, p. 
955, pa. 24: Kãyagatãsati Sutta). 




310 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


vàng trong quán thân. Nhưng, giống như quả banh 
nhẹ bằng nhựa không thể xuyên qua cánh cửa bằng 
lõi cây, hay ngọn lửa không thể phát ra từ củi ướt, 
hay bình nước đã đầy không thể chứa thêm, cũng 
thế Mãra không thể áp đảo những ai tu tập và trau 
dồi quán thân. 

Kinh Kãyagatãsati Sutta có cùng trình tự quán 
thân như trong SatipaịỊhãna Sutta. Tuy nhiên trong 
Kãyagatãsati Sutta, có sự khác biệt đáng chú ý ở 
phần “điệp khúc” liên kết quán thân với việc vượt 
qua ý tưởng thế tục và sự phát triển định.'^^^ Điều 
này chỉ cho thấy một lợi ích quan trọng khác của 
quán thân: vượt qua ham thích nhục dục bằng thẩm 
định đúng đắn bản chất của thân. Suy giảm ham 
thích nhục dục như thế làm cho việc tu định dễ dàng 
không bị ngăn trở vì tâm dao động do nhục dục. Kinh 
Kãyagatãsati Sutta minh họa rõ điều này bằng một 
nhóm ví von khác: nước uống sẽ chảy ra nếu nó 
bình bị lật úp, hay giống như nước trong hồ sẽ tràn 
ra nếu bờ bị vỡ, hay giống như người đánh xe thành 
thạo có thể đánh cỗ xe ngựa đi đến bất cứ nơi nào 
như ý muốn, cũng thế quán niệm về thân sẽ dễ dàng 
đưa đến phát triển định sâu.'^'^° 

Như vậy, quán thân có thể trở thành nền tảng cho tu 
tập samatha* (định), hay nó có thể đưa đến ứng dụng 
sati vào cảm giác và vào các hiện tượng tâm thức, 


439. M III 89 (KTB 3, tr. 267: Kỉnh Thân Hành Niệm; MLDB, p. 
950, pa. 4: Kãyagatãsati Sutta). 

440. M III 96 (sđd, tr. 279: Kỉnh Thân Hành Niệm; MLDB, p. 956, 
pa. 29: Kãyagatãsati Sutta). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


311 


như đã được miêu tả trong Satipaịịhãna Suttaý'^'' Sự 
kiện ý thức nhận biết trực tiếp vững chắc dựa trên nền 
tảng thực tiễn là thân cung cấp nền tảng quan trọng 
cho việc tu tập cả định lẫn tuệ có thể là lý do tại sao 
trong bốn satipaịịhãna, quán thân nhận được nhiều 
bàn luận rộng rãi và chi tiết trong kinh và trong chú 
Sự nhấn mạnh về quán thân vẫn còn tiếp tục 
cho đến ngày nay trong các trường dạy vipassanã* 
(quán thực tánh) theo truyền thống Theravãda, nơi 
quán thân chiếm một vị trí quan trọng nhất như là nền 
tảng cho việc tu tập satipatíhãna căn bản. 

Các kinh nhiều lần nhấn mạnh giá trị lớn lao của quán 
thân.'^'^^ Theo các kinh này, ai không thực hành quán 

441. Sự quan trọng của nền tảng trong quán thân cho thực hành 
samatha hay vỉpassanã đuợc Ledi 1983: p.38 nhấn mạnh, Ngài 
so sánh nỗ lực thực hành không dựa trên nền tảng ý thức nhận 
biết trực tiếp về thân truớc đó với việc đánh chiếc xe bò buộc 
vào con bò đực, bị thiến, không đuợc thuần hóa lại chua sỏ 
mũi. Sự quan trọng của quán thân cho sự phát triến samatha 
cũng đuợc nói đến ở Ps I 301 chỉ rõ rằng nhận biết rõ ràng về 
hơi thở, về các bộ phận của cơ thế, và về tử thi tan rữa sau khi 
chết là các bài quán satỉpatthãna đặc biệt thích hợp cho việc tu 
tập định. 

442. Ví dụ nhu trong Majjhỉma Nỉkãya* (KTB), các khía cạnh của 
quán thân đuợc trình bày và giải thích riêng thành các phấm 
kinh biệt lập (Ẫnãpãnasati Sutta, M III 78; Kãyagatãsati Sutta, 
M III 88). Tuơng tự, chú giải về satipatthãna đã dành chỗ 
giải thích cho phần quán thân nhiều bằng phần dành cho ba 
satỉpatthãnas còn lại: Ps I 247-74 với lại Ps I 274-301 (mỗi 
phần 27 trang). 

443. Ví dụ M III 94-9; AI 43; và Dhp 293. 

• MIII94-9 (KTB 3, tr. 273-82: Kỉnh Thân Hành Niệm; MLDB, 
p. 954-58, pa. 20-43: Kãyagatãsati Sutta). 




312 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


thân, người ấy không “thọ hưởng được bất 
Quán thân là nguồn gốc của và có thể được coi 
bạn trân quý nhất của con người.'^'^® Ngay đến một 
câu kệ ở Theragãthã tường thuật một tỳ khưu suy 
nghĩ là nếu được ban cho chỉ một điều ước thôi, vị ấy 
ước là toàn thể thế gian này có thể thọ hưởng được 
quán thân không gián đoạn.'^'^^ 

Dù các bài tập thiền về quán thân trông có vẻ có 
nguồn gốc lâu đời và đã được biết đến trong giới đạo 

• AI 43 (BKTC1, 88 - 91: Phẩm Thiền Định; NDB, p. 129-32: 
Mindýulness Directed to the Body). 

• Dhp 293 (KTỈB 1, PC, tr. 89: kẹ 293). 

444. AI 45 (BKTC 1, 91-2, đ. 47-50: Phẩm Thiền Định; NDB, p. 
132: Mindýulness Dỉrected to the Body). 

445. A I 43. So thêm với D III 272 và s II 220. 

• AI 43 (BKTC 1, 88, đ. 2-8: Phẩm Thiền Định; NDB, p. 129, 
pa 576-582: Mindýulness Directed to the Body). 

• D III 272 (TBK 4, tr. 273, đ.ii: Kỉnh Thập Thượng; LDB, p. 
511, 1.2.(2): Expanding Decades). 

• s II220 (BKTƯ2, tr. 379, đ.21: YẢo; CDBI, p. 678: TheRobe). 

446. Th 1035 (Ngài Ẫnanda nói lên câu này sau khi Đức Phật* * nhập 
diệt). Th 1035 (TỈBKII, TLTK, tr. 248: Ẫnanda, Thera 91). 

“ Người cùng chí hướng đã nhập diệt, 
và bậc Đạo Sư từ đây cũng đã ra đi, 

Chỉ còn lại chảnh niệm là bạn chi thân chi thiết. ” 

Trích PEB, 356 và EVI, tr. 95. 

* Tuy nhiên, quyên DPPNI, tr. 258, ct.56 và quyên TLTK của 
HT Minh Châu đều viết câu kệ 1035 này của Ẫnanda nổi ra 
trước Đức Phật khi nghe tin Ngài Sãriputta nhập diệt. Câu 
kệ 1036 của HT Minh Châu có chữ Đạo Sư, sai biệt do ghi 
số kệ. 

447. Th468 (lỉBKII, TLTK, tr.l65: Lankuntaka-Bhaddiya, Thera 49). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


313 


SĨ và giới tu thiền cùng thời với Đức Phật,'^'^^ chú giải 
chỉ cho thấy là khảo hướng phân tích và bao hàm đầy 
đủ của Ngài đã là một đặc tính mới nổi 

VI.3. NHẬN BIÉT RÕ RÀNG HƠI THỞ 

Thời cổ xưa, và cho tới ngày nay, nhận biết rõ ràng 
(niệm) hơi thở có thể đã là phương pháp quán thân 
được sử dụng rộng rãi nhất. Bản thân Đức Phật 
thường chuyên tâm niệm hơi thở,"^^” Ngài gọi đó là 
cách thực hành “cao cả” và “thuộc về bậc thánh”.'^^^ 
Theo Ngài bày tỏ, ngay đến sự chứng ngộ của Ngài 
xảy ra dựa trên nhận biết rõ ràng hơi thở.'^^^ 

Các kinh trình bày nhận biết rõ ràng hơi thở theo 
nhiều cách khác nhau. Kinh Satipaịịhãna Sutta miêu 
tả bốn giai đoạn thực hành, kinh Ănãpãnasati Sutta 

448. Lin Li-Kouang 1949: p.l24; và Schmithausen 1976: p.254. ở 
chừng mức nào đó, Àn Độ thời cổ đã biết quán thân, ý nghĩa ấy 
được phần giới thiệu kinh Kãyagatãsatỉ Sutta, M III 88 hỗ trợ, 
ở đoạn này các tỳ khim tán thán cách trình bày về quán thân có 
nhiều lợi ích của Đức Phật. Neu hành vi quán thân tự nó là một 
phưong thức mới, nó có thế rất xứng đáng được các tỳ khưu 
công khai tán thán. 

M III 88 (KTB 3, tr. 265: Kinh Thân Hành Niệm; MLDB, p. 
949, pa. 2: Kãyagatãsati Sutta). 

449. Ps I 247 và Ps-pt I 348 chủ trưong là các giáo phái khác không 
dạy quán thân đầy đủ như Đức Phật. 

450. s V 326 (BKTƯ5, tr. 487: Icchãnahgala; CDB H p.l778: At 
Icchãnahgala). 

451. SN 326 (sđd). 

452. s V 317 (BKTƯ5, tr. 473, đ. 12: Ngọn Đèn; CDB II, p.I770: 
The Simile of the Lamp). 




314 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


thêm mười hai giai đoạn nữa tạo thành hệ thống cả 
thảy là mười sáu giai đoạn, ở những kinh khác nói về 
nhận biết rõ ràng hơi thở như là nhận thức (sahhã, 
tưởng), và như là cách tu tập định.'^^^ Những trình 
bày khác nhau này chứng minh đặc tính có nhiều 
chức năng của diễn trình hơi thở như là một đối 
tượng thiền quán. Sự phong phú này được ghi lại 
trong nhiều loại lợi ích có thể đem lại được, kể luôn 
cả tuệ quán thể nhập và định sâu.'^^'^ 

453. Là bốn giai đoạn satipatthãna trong (Mahã-)Satipatthãna 
Sutta ở D II 291 và M I 59; là mười sáu giai đoạn trong 
Ẫnãpãnasatỉ Sutta ở M III 79; là saiĩnã như ví dụ ở A V 111; 
là ãnãpãnasatisamãdhi trong Ẫnãpãna Sarụyutta (ví dụ ở s V 
317); so thêm với Vajỉranãna 1975: p.227. 

• D II 291 (TBK 3, tr. 291: Kỉnh Đại Niệm Xứ; LDB, p. 335, 
pa. 2: The Greater Dỉscourse on the Koundations of Mind- 
ýulness). 

• M I 59 (KTB 1, tr. 139: Kỉnh Niệm Xứ; MLDB, p. 149: The 
Koundations of Mindýulness). 

• M III 79 (KTB 3, tr. 249tt: Kỉnh Nhập Tức Xuất Tức Niệm; 
MLDB, p. 941ff: Mỉndfulness ofBreathỉng). 

• A V 111 (BKTC 4, tr. 388-90, đ. 10-13: Gỉrỉmãnanda; NDB, 
p. 1413-14, pa. 9-10: Girimãnanda). 

• s V 3\1(BKTƯ5, tr. 472, đ. 3: Ngọn Đèn; CDB II, p.l770: 
The Simile of the Lamp). Ẫnãpãnasatisamãdhi: định nhờ 
nhận biết rõ rệt hơi thở (định niệm hoi thở). 

* Từ ãnãpãnasati chuyên sang ãnãpãnasatisamãdhi bãt 
nguồn từ s V 315 (BKTƯ5, tr. 471, đ. 7: Kappina; CDB II, 
p. 1769: Mahãkappỉna). Đọc ct 295, CDBII, p.295. 

454. s V 317-19 liệt kê việc vượt qua các toan tính, đeo đuổi thế tục, 
vượt qua sân hận và quyến rũ, chứng đắc bốn jhãnas và chứng 
đắc vô sắc giới, và chứng ngộ như là những lợi ích tiềm ẩn có 
thế đạt được nhờ nhận biết rõ rệt hơi thở. 

(BKTƯ 5, tr. 472-78: Ngọn Đèn; CDB II, p. 1770-73: The 
Simile of the Lamp). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


315 


Là một pháp hành thiền, nhận biết rõ ràng hơi thở có 
đặc tính an vui, đưa đến ổn định cả tư thế của thân 
lẫn tâm/^^ Sự ổn định của tâm đem lại nhờ nhận biết 
rõ ràng hơi thở thi hành chức năng đặc biệt là đối 
trị tâm tán loạn (dao động) và ý nghĩ dựa theo suy 
luận (tầm Ý thức trực tiếp về hơi thở có thể 

trở thành yếu tố tạo ổn định vào lúc chết, bảo đảm 
chắc chắn là ngay đến hơi thở cuối cùng (tối hậu) 
cũng sẽ là hơi thở có quán niệm (được giác tri).'^^^ 

Theo Satipaịịhãna Sutta, sự tu tập nhận biết rõ ràng 
hơi thở nên được thực hiện theo cách sau đây: 


455. s V321 vàS V316. 

• s V321 (BKTƯ5, tr. 480, đ. 10: Vesãlỉ; CDBII, p. 1774: Vesãlỉ). 

• s V 316 (BKTƯ5, tr. 472, đ. 16: Kappỉna; CDBII, p. 1770: 
Mahãkappina). 

456. AIII449; Ud 37; và It 80. QuyềnAbhidharmakoẩabhãsyam giải 
thích là nhận biết rõ rệt hơi thở đặc biệt thích họp với ý nghĩ dựa 
theo suy luận bởi vì hơi thở là một đối tuợng thiền quán tẻ nhạt, 
không mầu sắc hay hình thể bên ngoài và vì thế tự nó không kích 
động đuợc khuynh huớng tuởng tuợng của tâm (Pruden 1988: 
p.917). 

• A III 449 (BKTC 2, tr. 268, đ. 3: Ác Ngôn; NDB, p. 988, 
115(9): Dỉfficult to Correct). 

• Ud 37 (KTiB I (PTT), tr: 182: Phẩm Meghỉya; Ud, p. 65: 
Meghiya Chapter). 

• It 80 (KTỈBI (PTNV), tr: 407: Tỉk.IV, 6 (Ti,80); It, p. 72: The 
Contemplating the Foul Sutta). 

457. M I 426 (KTB, 2, tr. 192: Đại Kỉnh Giảo Giới La Hầu La; 
MLDB, p. 532, pa.30: Mahãrãhulovãda Sutta ). 

Đó là, người hành thiền chết yên bình, có chánh niệm và 
có ỷ thức, tỉnh táo nhận biết rõ rệt. ” 

Trích ct. 647, MLDB, tr. 1264. 




316 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


ở đây, sau khi đi vào rừng, hay đi đến một gốc 
cây, hay đến một lều trống, vị ấy ngồi xuống; 
sau khi ngồi xếp chân lại, giữ thẳng thân mình 
và thiết lập quán niệm trước mặt mình, vị ấy thở 
vào có chánh niệm, vị ấy thở ra có chánh niệm. 
Thở vào ho’i dài, vị ấy biết Tôi thở vào ho’i dài’; 
thở ra ho’i dài, vị ấy biết Tôi thở ra ho’i dài.’ Thở 
vào ho’i ngắn, vị ấy biết Tôi thở vào hơi ngắn’; 
thở ra hơi ngắn, vị ấy biết Tôi thở ra hơi ngắn.’ 
Vị ấy tập như vầy: Tôi sẽ thở vào kinh nghiệm 
toàn thân’, vị ấy tập như vầy: Tôi sẽ thở ra kinh 
nghiệm toàn thân.’ Vị ấy tập như vầy: Tôi sẽ 
thở vào làm lắng dịu hành vi của thân (an tịnh 
toàn thân)’, vị ấy tập như vầy: Tôi sẽ thở ra làm 
lắng dịu hành vi của thân’. 

Lời chỉ dẫn về nhận biết rõ ràng hơi thở bao gồm luôn 
môi trường thích hợp bên ngoài và tư thế phù hợp với 
cơ thể. Ba nơi được đề nghị cho việc hành thiền là một 
khu rừng, gốc cây, và cái lều trống. Trong kinh, ba nơi 
này thường chỉ cho thấy điều kiện thích hợp cho việc 
hành thiền đúng như đã mô đại diện cho mức 

458. M I 56 (KTB 1, tr. 132: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 145: The 
Koundations of Mindfulness). 

459. Từ ba nơi này, gốc cây đặc biệt đại diện cho liên hệ gần gũi với 
pháp hành thiền; gần gũi nhiều tới mức ở M II 118, chỉ trông 
thấy hình ảnh cây cối vắng vẻ không thôi đã khiến vua Pasenadỉ 
liên kết chúng với sự hành thiền và nhờ đó, khiến vua này nghĩ 
đến Đức Phật. Tuơng tự nhu thế, khoảng không gian gốc cây 
choán có thế xem là tiêu chuấn mẫu mực đế đo luờng khu vực 
nguời hành thiền có thế lan tỏa ra (biến mãn) hay tràn ngập sự 
hành thiền của mình (so với M III 146). Cái gốc cây nhu là nơi 
trú ngụ cũng tạo nên một trong bốn điều kiện cần thiết căn bản 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


317 


của đời sống tu hành của tỳ khưu hay tỳ khưu ni Phật giáo (cùng 
với thực phấm khất thực, lấy vải vứt bỏ làm y, nước tiếu bò làm 
thuốc) và như vậy mang đủ ý nghĩa hài lòng với những nhu cầu 
tối thiểu nhất của đời sống. Chữ “rừng” và “gốc cây” tạo thành 
cách diễn đạt thông thường để giới thiệu cách hành thiền đúng 
như đã mô tả (ví dụ ở D I 71). Cái “gốc cây” và “lều trống” xuất 
hiện trong lời Đức Phật mạnh mẽ khuyến khích hành thiền (ví dụ 
ở M I 46). Ngoài việc tạo thành phần giới thiệu về nhận biết rõ 
ràng hơi thở, cũng ba loại đại diện cho nơi hành thiền này xuất 
hiện trong tương quan với những cách hành thiền khác: ở M I 
297 liên quan tới quán tánh không; ở M I 323 liên quan tới việc 
vượt qua các chướng ngại (nội triền); ở M I 333 liên quan tới 
thành tựu diệt thọ tưởng định, ở MI 335 liên quan tới các tâm vô 
lượng, ở M I 336 liên quan tới thân bất tịnh, nhận thức rõ rệt về 
nhàm chán thức ăn, không còn mơ mộng gì nữa về toàn thế thế 
gian này, và quán vô thường; và ở A V 109 liên quan tới các tập 
hợp, tới sáu giác quan và đối tượng của chúng (nội ngoại xứ), 
tới các bệnh thuộc thân, tới quán tưởng Nỉbbãna. 

• M II 118 (KTB 2, tr. 614: Kỉnh Pháp Trang Nghiêm; MLDB, 
p. 728: Monuments to the Dhamma). 

• M III 146 (KTB 3, tr. 367: Kỉnh A Na Luật; MLDB, p. 1003, 
pa. 7: Anuruddha). 

• D I 71 (TBK 1: tr. 71, đ.66: Kỉnh Sa Môn Quả; LDB, p.ioi, 
pa.66: The Pruits of the Homeless Life). 

• M I 46 (KTB 1, tr. 109: Kỉnh Đoạn Giảm; MLDB, p. 131, pa. 
18: Ejfacement). 

•MI 297 (sđd, tr. 650-52: Đại Kỉnh Phương Quảng: MLDB, p. 

393-94: The Greater Series of Questỉons and Answers). 
•MI 323 (sđd, tr. 706: Kỉnh Kosambỉya; MLDB, p. 421: The 
Kosambians). 

•MI 333 (sđd, tr. 732: Kỉnh Hàng Ma; MLDB, p. 432, pa.lO: 
The Rebuke to Mãra). 

• M I 335 (sđd, tr. 733-34: Kỉnh Hàng Ma; MLDB, p. 433-34, 
pa.l4: The Rebuke to Mãra). 

• M I 336 (sđd, tr. 735: Kỉnh Hàng Ma; MLDB, p. 435, pa.l9: 
The Rebuke to Mãra). 

• A V 109 (BKTC 4, tr. 385: Girimãnanda; NDB, p. 1411: 
Girimãnanda). 





318 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


độ ẩn cư thích hợp cần thiết cho nhận biết rõ ràng hơi 
thở (hay những cách thiền khác).^®° Tuy nhiên, theo 
các thiền sư hiện đại, nhận biết rõ ràng hơi thở có thể 
được tu tập ở bất cứ tình trạng nào, ngay cả lúc đứng 
xếp hàng hay ngồi trong phòng 

Thêm vào việc diễn tả môi trường bên ngoài, 
SatipaịỊhãna Sutta cũng nêu rõ tư thế ngồi thiền thích 
hợp: lưng nên được giữ thẳng và chân khoanh 
Trong kinh, sự miêu tả về tư thế ngồi thích hợp xuất 
hiện không chỉ liên quan đến nhận biết rõ ràng hơi 
thở, mà còn trong mạch văn của nhiều cách thiền 
khác.'^®^ Cho dù điều này không ngụ ý là thiền nên 

460. So với Ps I 247. Ps I 248 nhấn mạnh là không dễ gì tu tập nhận 
biết rõ ràng hơi thở ở nơi ồn ào huyên náo và nhiều dao động. 
Tuơng tự nhu thế ở Vibh 244 nói về cánh rừng và gốc cây nhu là 
những nơi hoang vu tịch mịch và vắng lặng và vì thế thích hợp 
cho việc lui vào đời ấn dật trầm mặc. 

Vibh 244: 

• PT, tr. 364, đ. 508: Phân Tích Các Ihãnas. 

• BPT 2, tr. 385, đ 599: Thiền Phân Tích. 

• BA, p. 319, pa.508: Analysis of Jhãna. 

461. Gunaratana 1981: p. 10; vàKhantipãlo 1986: p.ll. 

462. Câu “sau khi đã khoanh chân lại” không đuợc giải thích thêm 
trong kinh. Chú giải coi đấy đại diện cho tu thế hoa sen (kiết 
già) ( nhu ở s I 209), nhung theo quan điếm kinh nghiệm thực 
tiễn hiện đại, bao hàm bất cứ tu thế ngồi kh oanh chân giữ lung 
thắng, có thể ngồi đuợc lâu không gây đau đớn, hình nhu cũng 
đều hợp lý cả. 

463. Câu diễn tả cách ngồi thích hợp xuất hiện có liên quan đến việc 
vuợt qua các chuông ngại và phát triến định sâu nhu là một phần 
giải thích thông thuờng về đạo lộ tiệm tiến, ví dụ ở D I 71; trong 
văn mạch thực hành các tâm vô luợng (brahmavỉhãras) ở D III 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


319 


hạn chế chỉ trong thế ngồi, hơn bao giờ hết, những 
chuyện này hẳn nhiên là nhấn mạnh tầm quan trọng 
của cách ngồi đúng theo quy cách để trau dồi tâm. 

Ngay khi thế ngồi đã được sắp đặt đâu vào đó rồi, 
quán niệm nên được thiết lập “ở phía trước”. Lời 
khuyến cáo “ở phía trước” (parimukham) có thể hiểu 
theo nghĩa đen hay nghĩa bóng.'^®'^ Hiểu theo nghĩa 
đen, “ở phía trước” biểu thị cho khu vực thích hợp 
nhất để chú ý hơi thở vào và hơi thở ra là cánh mũi. 
Nếu không, hiểu theo nghĩa bóng, “ở phía trước” ngụ 
ý củng cố vững vàng sati, sati có mặt ở phía trước 


49 và ở AI 183; trong liên quan tới quán năm tập hợp ở M 1421; 
trong văn mạch hồi tưởng lại sự chứng ngộ hay mức độ tuệ quán 
đã chứng đắc được ở AI 184; Ud 46; Ud 60; vàUd 77; trong hên 
quan tới nhận biết rõ rệt về thân ở Ud 27 và Ud 77; và trong văn 
mạch về thiền nói chung ở Ud 43. 

• D I 71 (TBK 1: tr. 71, đ.68: Kinh Sa Môn Quả; LDB, p.ioi, 
pa.68: The Pruits of the Homeless Life). 

• D III 49 (TBK 4, tr. 49, đ.l7 :; LDB, p. 390, pa.l7: The Great 
Lion ’s Roar to the Udumbarikans). 

• AI 183 (BKTC1, tr. 328, đ.6: Venãga; NDB,p. 275 (2): Venãga). 

• M I 421 (KTB 2, tr. 184: Đại Kỉnh Giáo Giới La Hầu La; 
MLDB,p. 527,pa.3: The GreaterDiscourse o/Advice toRãhula). 

• AI 184 (BKTC1, tr. 330, đ. 7: Venãga; NDB,p. 276 (3): Venãga) 

• Ud 46 (KTỈB 1, PTT tr. 199: (Ud 46); Ud, p.78: Sãriputta). 

• Ud 60 (sđd, tr. 225: (Ud 58); Ud, p.l05: Revata). 

• Ud 77 (sđd, tr. 258: (Ud 77); Ud, p.l56: The Destructỉon of 
Craving). 

• Ud27 (sđd, tr. 163: (Ud27); Ud, p.47: Sãriputta). 

• Ud 43 (sđd, tr. 192: (Ud 43); Ud, p. 73: Sãrỉputta). 

464. Sự mơ hồ này khởi lên vì mukha có thế có nhiều nghĩa khác 

nhau, trong số đó có “miệng” và “khuôn mặt”, cũng như “ở phía 

trước” và “phía trên”, so với T.W.Rhys Davis 1993: pp.533-4. 





320 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


theo nghĩa yên tịnh trầm tư và chú ý trong tâm trí."^®^ 


465. Patis I 176 giải thích satỉ có đủ phấm chất đế được coi là 
parimukham theo nghĩa nó “cung cấp” “lối thoát” (cho tính hay 
quên). Pessel 1999: p.79, đề nghị hiểu thuật ngữ này trái ngược với 
bahir mukha (quay mặt đi) tiếng Sanskrit, như vậy, parimukham 
ngụ ý là sự có mặt của tâm được nhắm vào hoàn cảnh xảy ra ngay 
trong thời điểm hiện tại. T.W.Rhys Davis (1993) viết “tự bao bọc 
chung quanh bằng sự chú ý của tâm” (p. 162), và “tự tạo cho 
mình tâm quán niệm mẫn tiệp” (p. 431). Đoạn tưong ứng trong 
Ẵgamas* (A Hàm) tiếng Hán viết: “với ý nghĩ được kiếm soát 
kỹ, không để lệch hướng” (trong quyển Minh Châu 1991: p. 99). 
Thực ra, trong nhiều kinh, câu “quán niệm được thiết lập ở phía 
trước” được nhiều người hoàn toàn xa lạ với hành thiền dùng đến 
đế miêu tả Đức Phật ngồi tọa thiền (một bà la môn đi tìm bò ở s I 
170, một người đốn cây trong rừng ở s 1 179, và nhiều thanh niên 
đệ tử của bà la môn ở s I 180). Thật khó mà tưởng tượng được 
là chỉ nhìn Đức Phật ngồi thiền thôi, những người này đã có thế 
biết là Ngài đang hướng ý thức nhận biết rõ rệt đến cánh mũi của 
Ngài. Lời giải thích có lẽ đúng về những trường hợp này là “quán 
niệm được thiết lập ở phía trước” được họ dùng tới chỉ để diễn 
đạt sự kiện nhìn thấy được là Đức Phật đang trong trạng thái yên 
tịnh trầm tư. 

• Paựs 1176 (ĐVNG, Ch. III, đ. 192, tr. 191: Luận về Hơi Thở). 

'Cung cấp '* theo nghĩa giữ vững. Cái gì được giữ vững? 
Lối thoát. Định, khi dựa trên niệm hơi thở, tự nó là lối thoát, 
dẫn thắng tới đạo lộ Arahant. Như vậy mới nói ‘có nghĩa lối 
thoát ’. Nghĩa của ‘lối thoát của sanh tử luân hồi ’ được diễn 
tả bằng nghĩa của mukha (miệng) ở phía trước. ” 

Trích ĐVNG, ct. 61, tr. 191. 
* ớ đây, Bhikkhu Ẫnalaya dùng chữ ‘cung cấp 'thay cho ‘duy 
trì’như đã dịch ở ĐVNG. 

• s I 170 (BKTƯ 1, tr. 272, đ.2: Bahudhiti; CDB L p. 264: 
Many Daughters). 

• s I 179 (sđd, tr. 394, đ.2-3: Navakammika; CDB L p. 275: 
Navakammika). Theo chú giải BKTƯ, người bà la môn này 
được gọi là Navakammika (Việc Mới) vì ông ta sống bằng 
nghề đốn cây, phơi khô cây đế dùng vào xây cất rồi đem bán 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


321 


Cả hai Abhidhamma và chú giải đều lấy “ở phía 
trước” để chỉ vị trí chính xác trên cơ thể.'^®® Tuy nhiên, 
trong kinh, việc chỉ định rõ “ở phía trước” xuất hiện 
trong nhiều mạch văn khác nhau, chẳng hạn như liên 
quan tới việc vượt qua chướng ngại hay tu tập tâm vô 
lượng (brahniavihãra)^^^ 

cho thành phố. Đọc ct. 4 73, CDBI, tr. 452. 

• s I 180 (sđd, tr.396, đ.2: Katthahãra; CDB, p.275: The Wood 
Gatherers). 

466. Vibh 252 giải thích nó ngụ ý đỉnh mũi hay môi trên; Patis 171 
cũng thế; và ở Ehara 1995: p.l57. Vism 283 giải thích thêm là 
đỉnh mũi là điếm thích hợp với người mũi dài để quan sát, trong 
khi môi trên thỏa mãn chức năng tương tự cho ai có mũi ngắn hơn. 

• Vibh 252: 

o PT, tr.377, đ.537: Phân Tích Các dhãnas. 
o BPT2, tr. 397, đ 624: Thiền Phân Tích. 
o BA, p. 328, pa.537: Analysis ofJhãna. 

• Patis 171 (ĐVNG, tr. 184; đ. 170: Luận về Quản Hơi Thở; 
PD, p. 172; pa. 170: Treatise on Breathing). 

• Ehara 1995: p.l57 (PF, p. 157: Procedure). 

• Vism 283 (pp p. 276, pa. 210: Other Recollectỉons). 

461. D III 49; M I 274 và AIV 437 liên kết quán niệm được thiết lập 
“ở phía trước” đế vượt qua chướng ngại; A I 183 với các tâm 
vô lượng, ớ những nơi khác, “quán niệm được thiết lập ở phía 
trước” xuất hiện trong mạch văn về rèn luyện ý chí nhất định 
không đổi tư thế cho đến khi chứng ngộ (M I 219), trong liên 
quan tới tu tập tâm dựa trên lợi ích cho cả mình lẫn người (M 
II 139), khi hướng tâm mình đến tuệ quán nhiễm lậu đã bị hoàn 
toàn hủy diệt trong tâm trí (AI 184) hay là phần miêu tả một tỳ 
khưu thông thạo việc hành thiền (AIII 320). Cũng đáng để nêu 
rõ ra đây phấm chất “ở phía trước” hình như không chỉ giản dị là 
một phần của công thức đúc theo khuôn mẫu, vì ngoài lời miêu 
tả giống nhau về hành giả ngồi kiết già ra, nhiều đoạn trong 
Udãna không có phẩm chất này (Ud 21; Ud 42, Ud 43; Ud 46; 
Ud 60; Ud 71 và Ud 77). 




322 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Cho dù việc vượt qua chướng ngại có thể xảy ra với 
sự hỗ trợ của nhận biết rõ ràng hơi thở, điều này 
không nhất thiết là thế. Thực vậy, lời hướng dẫn thông 
thường để vượt qua chướng ngại không đề cập đến 
hơi thở."^®^ Tương tự như thế, kinh cũng không liên 

• D III 49 (TBK 4, p. 49, đ. 16: Kỉnh ưu Đàm Bà La; LDB, p. 
390, pa.l6: The GreatLion ’s Roar to the Udumbarikans). 

• M1274 (KTB 1, tr. 601: Đại Kỉnh Xóm Ngựa; MLDB, p. 366, 
pa. 13: The Greater Discourse at Assapura). 

• AIV 437 (BKTC4, tr. 193, đ.3: Con Voi Lớn; NDB, tr. 1308: 
A Bull Elephant). 

• AI 183 (BKTC1, tr. 327, đ.5: Venãga; NDB,p. 275: Venãga). 

• M I 219 (sđd, tr.479: Đại Kỉnh Rừng Sừng Bò; MLDB, p. 
312: The Greater Dỉscourse in Gosinga). 

• M II 139 (KTB 2, tr. 652: Brahmayu; MLDB p. 748, pa.20: 
Brahmãyu). 

• AI 184 (BKTC1, tr. 328, đ.6: Venãga; NDB,p. 276: Venãga). 

• A III 320 (BKTC 3, tr. 67; Các Thời Gian (2); NDB, p.888: 
Occasion (2) ). 

• Ud 21 (KTiB 1, PTT tr. 151: Ud (21); Phẩm Nanda; Ud, 
p.39: Kamma). 

• Ud 42 (sđd, tr. 192: Ud (42); Phâm Meghỉya; Ud, p. 72: 
Pinậola). 

• Ud 43 (sđd, tr. 193: Ud (43); Ud, p. 73: Sãrỉputta). 

• Ud 46 (sđd, tr. 199: Ud (46); Ud, p. 78: Sãrỉputta). 

• Ud 60 (sđd, tr. 225: Ud (58): Phâm Trưởng Lão Sona; Ud, 
p.l06: Revata). 

• Ud 71 (sđd, tr. 247, Ud (71): Phâm Sanh Ra Đã Mù; Ud, p. 
142: Subhũtỉ). 

• Ud ll(sđd, tr. 260, Ud (77): Phẩm Nhỏ; Ud, p. 156: The De- 
struction of Cravỉng). 

468. Theo giải thích thông thường (ví dụ D III 49; M I 274; M III 
3; hay s V 105), cách đối trị từng chướng ngại tuần tự là: chú ý 
đến sự không hấp dẫn của thân, lòng từ, nhận thức về ánh sáng, 
tâm an tịnh, và không nghi hoặc gì về các trạng thái thiện. Theo 
tinh thần mạch văn này, đoạn M I 421 đặc biệt gây chú ý, ở đoạn 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


323 


kinh này, tôn giả Rãhula ngồi xuống thiết lập quán niệm “ở phía 
trước” đế quán năm tập hợp nhưng đến chiều hôm ấy Đức Phật 
mới chỉ dẫn cách nhận biết rõ ràng hơi thở. Điều này ngụ ý là 
trước đó tôn giả Rãhula chưa nhận được lời chỉ dẫn nào về nhận 
biết rõ ràng hơi thở, nên tôn giả Rãhula hướng nhận biết trực 
tiếp đến cánh mũi trong lúc quán các tập họp đã được Đức Phật 
chỉ dạy trước đỏ không lâu là điều hình như không thế xảy ra.* 

• D III 49 (TBK 4, p. 49, đ. 16: Kinh ưu Đàm Bà La; LDB, p. 
390, pa.l6: The GreatLion ’s Roar to the Udumbarikans). 

• M1274 (KTB 1, tr. 601: Đại Kỉnh Xóm Ngựa; MLDB, p. 366, 
pa. 13: The Greater Discourse at Assapura). 

• M III 3 (KTB 3, 111: Kỉnh Ganaka Moggallana; MLDB, tr. 
876, pa. 9: To Ganaka Moggallãna). 

• s V 105 (BKTƯ 5, tr. 168: Không Phải Món Ăn Cho Các 
Triền Cái; CDB II, p. 1599: The Denourishment of the Hin- 
drances). 

• M I 421 (KTB 1, tr. 183: Đại Kỉnh Giảo Giới La Hầu La; 
MLDB, p. 527, pa. 3: The Greater Discourse of Advice to 
Rãhula). 

* “ Sáng hôm ấy, tôn giả Rãhula đi sau Đức Phật, đê ỷ đến 
cái thân toàn hảo của Đức Bôn Sư với lòng ngưỡng mộ, 
ngẫm nghĩ mình có diện mạo tương tự như thế, cho rằng: 
“Ta đây cũng đẹp trai như cha của mình, Đức Thế Tôn. sắc 
thân của Đức Phật đẹp đẽ, sắc thân của ta cũng đẹp tương 
tự như vậy Biết được ý tưởng của Rãhula, Đức Phật quyết 
định khuyến cáo ngay, trước khi những ỷ tưởng vô vọng đó 
đưa Rãhula vào tình trạng khó khăn hơn về sau. Do vậy, Đức 
Phật trình bày lời khuyên của mình bằng cách quán thân 
không phải là ngã cũng không phải là có một bản ngã. Sau 
đó, Rãhula ngồi xuống quán về lời Đức Phật vừa chỉ dạy về 
năm tập hợp. ” 

“Thầy của Rãhula, ngài Sãriputta, thấy Rãhula ngồi xuống 
như vậy, không biết Đức Phật vừa mới huấn thị Rãhula về 
cách quán năm tập hợp nên nói với Rãhula là nhận biết rõ 
ràng về hơi thở ra vào có lợi ích lớn. Ngộ nhận vì cách ngồi 
của Rãhula, Sãriputta tưởng là Rãhula đang tập nhận biết 
rõ ràng hơi thở. ” 




324 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


kết việc tu tập bốn tâm vô lượng với ý thức nhận biết 
rõ rệt hơi thở bằng bất cứ cách nào.'^®® Tuy nhiên, 
ngoài nhận biết rõ rệt hơi thở ra, hướng nhận thức 
rõ rệt đến khu vực cánh mũi ít hợp lý, dù nó có liên 
quan đến việc vượt qua chướng ngại hay tu tập tâm 
vô lượng. Như vậy, ít ra là trong những mạch văn 
này, nghĩa bóng của “ở phía trước” như là sự thiết lập 
vững chắc của sati* (nhận biết rõ rệt, niệm) là cách 
hiểu mang nhiều ý nghĩa hơn. 

Vì thế, cho dù việc hiểu “ở phía trước” biểu thị khu 
vực mũi có liên quan đến nhận biết rõ rệt hơi thở là 
hợp lý, các cách thực hành khác dựa trên việc hiểu 
trừu tượng hơn thuật ngữ này, không thể bị loại ra một 
cách phân minh được. Thực ra, nhiều thiền sư hiện 
đại đã khai triển thành công phương pháp nhận biết 
rõ rệt hơi thở không liên quan tới khu vực cánh mũi. 
Ví dụ, nhiều thiền sư khuyên đệ tử hãy kinh nghiệm 
hơi thở ở vùng ngực, những vị khác đề nghị quan sát 
nguyên tố gió ở vùng bụng dưới, trong khi những vị 
khác vẫn đề nghị hướng ý thức nhận biết trực tiếp 
đến ngay hành động hít thở mà không tập trung vào 
bất cứ địa điểm riêng biệt nào.'^^° 

“ Đức Phật còn giải thích thêm cho Rãhula về bốn nguyên 
to chính (tứ đại) đế xua đi lòng gắn bó và bám níu vào thân 
của Rãhula vốn vẫn chưa bị loại bỏ vì lời chỉ dẫn ngắn gọn 
về tinh vô ngã của thân. ” 

Đọc MLDB, tr. 1264, ct. 641, 642 và 643. 

469. Lời chỉ dẫn miêu tả về hình thức ban rải (biến mãn) (ví dụ M II 
207) hình như chang liên quan gì đến nhận biết rõ rệt về hơi thở. 
M II 207 (KTB 2, tr. 812; Kinh Subha; MLDB, p. 816, pa.24: To 
Subha). 

470. Dhammadaro 1987: p.l6 và Maha Boowa 1983: p. 14-16 hướng 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


325 


Sau khi miêu tả về môi trường và tư thế thích hợp, 
phẩm Satipatíhãna Sutta hướng dẫn người hành 
thiền thở vào và ra có quán niệm.'^^^ Kế tiếp, người 
hành thiền nên ý thức rõ rệt chiều dài của mỗi hơi thở 
là “dài” hay “ngắn”. Điều muốn nói ở đây là ý thức rõ 
rệt về hơi thở dài ngắn, không chủ ý kiểm soát chiều 
dài hơi thở. Tuy nhiên, sự tiến triển từ việc biết những 
hơi thở dài hơn cho đến những hơi thở ngắn hơn 
phản ảnh sự kiện là hơi thở tự nhiên ngắn đi và mịn 
hơn nhờ quán tưởng liên tục, vì sự gia tăng tĩnh lặng 
tâm thân.'^^^ 


dẫn người hành thiền thoạt tiên chú tâm đến mũi trước rồi sau 
đó chuyến sang vùng ngực hay khu thần kinh ở miệng bao tử. 
Kamalashila 1994: p.l68 đề nghị chống lại tình trạng thiếu sinh 
lực bằng cách quan sát hoi thở ở phần trên của cơ thế (đó là mũi), 
trong khi đó, nếu thừa sinh lực người hành thiền có thế làm dịu 
xuống bằng cách dùng chỗ thấp hơn (đó là vùng bụng dưới). 
Brahmavarnso 1999; p. 17 đề nghị không ấn định vị trí cho hơi thở 
ở bất cứ chỗ nào. Mặt khác, Kassapa 1966: p. 242 nghiêm khắc 
phê bình cách quan sát chuyển động bụng dưới của tmyền thống 
Mahasi. Tuy nhiên đế tránh mâu thuẫn với giải thích của chú giải, 
truyền thống Mahasi cho đến bây giờ đã luôn quan tâm đến cách 
trình bày pháp hành chính yếu của họ là quán yếu tố gió (là một 
trong các yếu tố được đề cập trong chỉ dẫn hành thiền về bốn yếu 
tố chính), chứ không là một hình thức nhận biết rõ rệt hơi thở. 

471. Theo Chit Tin 1989: p. 44, lời chỉ dẫn này đặc biệt đề cập đến 
sự phân biệt rõ rệt hơi thở vào hơi thở ra. 

472. Sự liên hệ của hơi thở ngắn đến sự phát triển tới một mức độ nào đó 
của định được Dhammadaro 1996: p.l9; Dtũravarnsa 1989: p.46 và 
Goenka 1999: p.29 vàKhantipãlo 1981: p.30 chúý tới. 

Goenka 1999: p.29: 

“ Thở vào hơi dài, vị tỳ khưu biết rõ tôi đang thở vào hơi 
dài. Thở ra hơi dài, vị tỳ khim biết rõ tôi đang thở ra hơi dài. 
Thở vào hơi dài, thở ra hơi dài được biết và hiêu rõ như thế 




326 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Kinh này so sánh tiến bộ này đến người thự quay lành 
nghề chú ý đến máy tiện của mình với ý thức nhận 
biết trọn vẹn khi quay một vòng dài hay quay một vòng 
ngắn."^^^ Lối ví von về người thợ quay này ngụ ý gia 
tăng mức độ mịn màng và tinh tế trong lúc thực hành 
nhận biết rõ rệt hơi thở.'^^'^ Giống như người thự quay 
tạo những vết cắt càng tinh tế và càng sắc sảo thêm 
bằng máy tiện, sự quán tưởng tiến hành từ hơi thở 
dài và tương đối thô so với hơi thở ngắn hơn và mịn 
hơn. Quyển Paịisambhidãmagga so sánh sự tinh tế 
về nhận biết rõ rệt hơi thở tăng dần với âm thanh yếu 
dần đi của cái chiêng sau khi đánh vào 

Bước thứ ba và thứ tư giới thiệu một động từ khác 
để diễn tả tiến trình quán tưởng: thay vì “vị ấy biết” 

vì nó được cảm nhận và kinh nghiệm. Thở vào hơi ngắn... 
cũng biết theo cùng cách thức như thế. Bạn sẽ thấy mỗi câu 
biêu hiện một chặng đường trên đạo lộ giải thoát, một kinh 
nghiệm mới. Khi tâm lắng xuống, dao động giảm đi, và hơi 
thở trở nên ngắn. Nó không được kiếm soát như trong bài tập 
thở, nhưng chỉ nhờ quan sát. ” 

Trích SSD, tr. 29. 


473. D II 291 và MI 56. 

• D II 291 (TBK 3, tr. 291: Kinh Đại Niệm Xứ; LDB, p. 336, 
p.2: On the Koundations of Mindýulness). 

• M I 56 (KTB 1, tr. 132: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 146, pa.4: 
The Koundations of Mindýulness). 

474. Ariyadhamma 1995: p.3 còn giải thích thêm là thí dụ so sánh 
về người thợ quay biểu thị cho sự chăm chú. 

475. Patis 185 khi bình giải về giai đoạn thứ ba của nhận biết rõ rệt 
hơi thở. 

Patis 185 (ĐVNG, tr. đ. 266, tr.202: Luận về Quản Hơi Thở; 
PD, p. 186, pa. 266: Treatise on Breathing). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


327 


(pajãnãti), kinh văn bây giờ dùng câu “vị ấy tập” 
(sikkhati).'^^^ Trong Ănãpãnasati Sutta, sự “tập luyện” 
này bao hàm cả thảy mười bốn bước, không kể hai 
bước đầu nói về “biết”. Việc dùng chữ “tập luyện” 
biểu hiện mức độ gia tăng nỗ lực về phần người hành 
thiền, vì mức độ khó khăn gia tăng trong những bước 
này.'^^^ Sự tập luyện như vậy hình như để chuyền 
sang phạm vi nhận biết rõ rệt rộng rãi hơn, bao gồm 
luôn cả các hiện tượng khác hơn ngoài hơi thở. 

Theo miêu tả trong Ănãpãnasati Sutta, hệ thống 
nhận biết rõ rệt tiến hành qua mười sáu bước, từ 
hiện tượng thuộc về thân là hơi thở cho đến cảm 
giác, các sự kiện xảy ra trong tâm thức và sự phát 

476. Theo Buddhadãsa 1976: p.63, hai bước đầu là để chuẩn bị, và 
phần thực hành thật sự bắt đầu bằng công việc “tập” này. 

477. Thực ra ở s V 326 ghi lại sự thực hành của Đức Phật về nhận 
biết rõ rệt hơi thở, tất cả những lần “vị ấy tập” được thay bằng 
“vị ấy biết”. Điều này chỉ rõ rằng, không như các người tập thiền 
bình thường phải nỗ lực đế tiếp tục theo đuổi mười sáu bước, 
Đức Phật nhờ thông thạo thiền quán, Ngài có thế làm như thế 
không cần một nỗ lực nào cả. 

s V 326 (BKTƯ 5, tr. 487, đ. 5-10: Icchãnahgala; CDB II, p. 
1778: At Icchãnahgala). 

Chú giải BKTƯnói về đoạn 5-10 nói trên như sau: 

“ Trong phần Đức Phật miêu tả về cách thực hành thiền hơi 
thở của riêng Ngài, sato va ( “chỉ” có chánh niệm ) được 
thay bằng chữ sato (có chánh niệm) giản dị, và động từ sak- 
khati ( “vị ấy tập”) bị bỏ hắn. Chú giải BKTƯcắt nghĩa là 
chữ “va ” bị bỏ đi đê chi thấy sự an tịnh hiếm có trong cách 
hành thiền của Đức Phật, bởi vì hơi thở vào và hơi thở ra 
luôn luôn rõ ràng với Ngài, và chữ sakkhati bị bỏ đi vì Ngài 
không cần phải huân tập nữa. ” 

Trích CDBII, p. 1953, ct. 312. 




328 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


triển tuệ quán. Việc quan sát nhóm mười sáu bước 
này trở nên hiển nhiên: nhận biết rõ rệt hơi thở không 
chỉ giới hạn trong những thay đổi trong tiến trình thở, 
mà còn bao hàm luôn những khía cạnh kinh nghiệm 
chủ quan. Thực hiện theo cách này, nhận biết rõ rệt 
hơi thở trở thành phương tiện tinh xảo để tự quan 
sát bản thân.'^^® 


Giống như cả hai kinh Ãnãpãnasati Sutta và 
Satipatíhãna Sutta, bước thứ ba và thứ tư của nhận 
biết rõ rệt hơi thở liên quan đến kinh nghiệm “toàn 
thân” (sabbakãya) và liên quan đến việc làm lắng dịu 
“hành vi của thân, an tịnh toàn thân” (kãyasankhãra). 
Trong mạch văn hiện đang bàn, câu “toàn thân” có 
thể được hiểu theo nghĩa đen, muốn nói tới toàn bộ 
thân thể. Hiểu theo cách này, lời dạy này chỉ cho thấy 
sự nới rộng về nhận biết, chuyển đổi từ nhận biết hơi 
thở không thôi sang nhận biết ảnh hưởng của nó đến 
toàn thân.^^^ Tuy nhiên, theo chú giải, chữ “toàn thân” 

478. So thêm với Kor 1993: p.35; van Zeyst 1981: p.94; và Vimalo 
1987: p.l58. Shapiro 1984: p.588, đề nghị là từ bối cảnh tâm 
lý, nhận biết trực tiếp hơi thở dạy cho ta tự ý thức. Quan sát 
hơi thở thực sự là phương tiện thích hợp cho quan sát bản thân 
như thế, bởi vì thay đổi về cảm xúc được biểu hiện qua hơi thở, 
chang hạn khi ta ngáp vì buồn tẻ, thở dài khi đau khổ, hay thở 
mạnh khi tức giận. Hơn nữa, vì thở là một tiến trình có thế xảy 
ra không chủ tâm hay có chủ ý, nói về thân và tâm, nó đứng ở 
vị trí nối bật có điều kiện và vì thế cung cấp cơ hội thuận tiện 
đế quán tưởng mối tương quan có điều kiện giữa các hiện tượng 
vật lý và tâm thức. So thêm với Govinda 1991: pp.27 và 110. 

479. Buddhadãsa 1989: p.38; Debes 1994: p.l05; Goenka 1999: 
p.29; Kor 1993: p.38 và Solé-Leris 1992: p.80. 

• Buddhadãsa 1989: p.38 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


329 


“ ơ bước thứ ba - “kinh nghiệm toàn thân ”, kinh nghiệm 
cả hoi thở lẫn thân xác thịt này - mỗi nghĩa trong ba nghĩa 
của nó cần được thực hành. Trước hết, chúng ta quán thân 
xác thịt này như là cái gì bị hơi thở qui định. Rồi, chúng ta 
thấy hơi thở như là cái duy trì thân xác thịt này. Cuối cùng, 
chúng ta quan sát hoạt động duy trì luôn luôn hiện hữu đồng 
thời giữa hơi thở và thân xác thịt này. Như vậy, trong việc 
thực hành bước thứ ba, chúng ta thấy cái duy trì, điều kiện, 
và hành động duy trì. Sự duy trì thân này chinh là muốn nói 
đên khia cạnh thân thê của sahkhãra. ” 

Trích ẪMB, tr.38. 

• Goenka 1999: p.29 

“Sabbakãyapatisamvedĩ assaissãmĩ’ ti sikkhati; sab- 
bakãya-patisamvedĩpassaissãmĩ’ ti sikkhati. 

Bây giờ vị tỳ khim tập luyện: Cảm nghiệm toàn thân (sab- 
bakãyapatisamvedĩ), tôi sẽ thở vào, cảm nghiệm toàn thân, 
tôi sẽ thở ra. Thay vì pajãnãti, biết rõ, thuật ngữ sikkhati 
(học, tập luyện) bây giờ được dùng tới. Là người tập thiền, 
sau một hay hai ngày tu tập thiền hơi thở, bạn đã kinh ng¬ 
hiệm được cảm giác trong lãnh vực này. Sau đó, tu tập cả 
hai, bạn đạt tới giai đoạn kinh nghiệm được cảm giác toàn 
thân - sabba-kãya. Thoạt tiên, cảm giác này thô trược, ứ 
nghẹn, căng thắng, nhưng nếu bạn tiếp tục nhẫn nại, bền bỉ 
thực tập, giữ bình thản với từng kinh nghiệm, toàn thân này 
sẽ tan thành những rung động vi tế li ti, bạn sẽ đạt tới tình 
trạng bhahga, tình trạng tan rã trọn vẹn. Sau khi bắt đầu 
bằng hơi thở tự nhiên, bạn học cách đạt tới giai đoạn quan 
trọng về kinh nghiệm các cảm giác khắp cơ thế trong một hơi 
thở: từ đỉnh đầu cho đến gót chân khi bạn thở ra, từ gót chân 
cho đến đỉnh đầu khi bạn thở vào. ” 

Trích SSD, tr. 29-30. 

• Solé-Leris 1992: p.80 

“Theo truyền thống thực nghiệm, đặc biệt được bảo tồn ở 
Miến Điện (một xứ sở cùng với Tích Lan và Thái Lan là nơi 
lưu trữ các truyền thống lâu đời nhất của lời Phật dạy), yêu 
cầu tập luyện ‘kinh nghiệm toàn thân ’ nên được hiếu theo 
nghĩa đen, thực thế, muốn nói tới một giai đoạn xa hơn trong 





330 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


nên được hiểu trừu tượng hơn, đó là muốn đề cập tới 
“thân” của hơi thở. Bằng cách hiểu “toàn thân” như 
là “toàn thân hơi thở”, lời chỉ dẫn cho thấy là ý thức 
nhận biết trọn vẹn các chặng đầu, giữa và cuối của 
từng hơi thở.'^®° Lời giải thích này có thể được kinh 
Ắnãpãnasati Sutta chấp nhận, bởi vì ở đây Đức Phật 
đã nhận diện hơi thở là “thân” (kãya) trong số các 
thân.'^®^ Tuy nhiên, có luận điệu bác lại giải thích này, 
có thể là sự trau dồi nhận biết rõ rệt trọn vẹn về độ dài 
hơi thở đã là công việc của hai bước trước đó, biết rõ 
hơi thở dài hay ngắn, đòi hỏi người tập thiền có ý thức 

việc thực hành, ơ đây, quán niệm được phát triên băng cách 
hết sức chú ý tập trung vào hcrí thở vào và hơi thở ra bây giờ 
được ứng dụng vào việc quán những tiến trình và những hiện 
tượng khác không ngừng xảy ra trong thân thê, hay nói đúng 
hơn, đặt nỏ chỉnh xác hơn nữa vào việc quản ảnh hưởng hô 
tương giữa nhiều hiện tượng tạo thành cái được gọi là ‘thân ’ 
theo cách nói thông thường qua khía cạnh vật thê của chúng 
ta. Đây là bài tập vipassanã’^ (quán thực tánh) điên hình, 
phép thực hành cụ thê đê phát triên tuệ quán. ” 

Trích T & I, tr. 80. 

480. Vism 273 (Con Đường Thanh Lọc, Ch. VIII, đ. 266: Những 
Hồi Tưởng Khác (Tùy Niệm); pp, p. 266: Ch VIII. pa. 171: 
Other Recollections). 

481. ở M III 83 (KTB 2, tr. 257: Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm; 
MLDB, p. 945, pa. 24: Mind/ulness of Breathing). 

Theo chú giải KTB, hơi thở vào và ra được kê như là 
yếu tổ gió trong số bốn yếu tố (tứ đại) tạo thành cơ thê 
con người. Trong số các hiện tượng thuộc thân, nó cũng 
được bao hàm trong các căn xứ đụng chạm được (bởi vì đối 
tượng của chú ý là cảm giác xúc chạm của hơi thở đi vào và 
đi ra hai cánh mũi). ” 


Trích MLDB, p. 1325: ct. 1122. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


331 


về từng hơi thở từ đầu cho đến cuối.'^®^ Vì thế, người 
ta mong đợi bước kế tiếp này khi tu tập tấn tới để đặc 
biệt giới thiệu một khía cạnh mới về quán tưởng, thí 
dụ, như việc chuyển ý thức nhận biết rõ rệt sang bao 
hàm luôn toàn thể thân xác này. 

Bước thực tập kế tiếp là làm lắng dịu “thân hành” 
(kãyasahkhãra). Những kinh khác định nghĩa “thân 
hành” như là hơi thở vào và hơi thở raý^^ Định nghĩa 
này chắp nối với định nghĩa thứ hai nói trên, qua đó, 
“toàn thân” muốn nói tới toàn thể chiều dài hơi thở.'^®'^ 


482. Nhat Hanh 1990: p.42. 

483. ở M I 301 và s IV 293 (so thêm YỚi Nãnamoỉi 1982a: p.ó.n.l). 

• M I 301 (KTB 1, tr. 660: Tiêu Kinh Phương Quảng; MLDB, 
p. 399, pa. 14: The Shorter Series of Questions andAnswers). 

• s IV 293 (BKTƯ 4, tr. 460: Kãmabhũ; CDB II, p. 1322: 
Kãmabhũ). 

484. Sự lắng dịu hành vi của thân (an tịnh thân hành) theo nghĩa 
hơi thở vào và ra, đạt đến tột tỉnh của nó bằng sự chứng đắc cõi 
thiền thứ tư (so với D III 270 và A V 31), bởi vì trong lúc chứng 
đắc, hơi thở hoàn toàn ngưng lại (đoạn diệt), (so với s IV 217). 
Pa Auk 1995: p.l5 giải thích: “Với sự chứng đắc cõi thiền thứ 
tư, hơi thở hoàn toàn dừng lại. Điều này hoàn tất giai đoạn thứ 
tư trong việc tu tập ãnãpãnasati, làm lắng dịu hơi thở của thân.” 
Tuy nhiên, sự hoàn toàn lắng dịu như vậy không tạo thành một 
phần của mười sáu bước, bởi vì rất khó phù họp với sự tăng tiến 
sau này nhằm chứng nghiệm hoan hỉ (pĩtỉ) và lạc (sukha); là 
những phấm chất của tâm đã bị bỏ lại sau lưng khi đắc cõi thiền 
thứ tư. Thực ra, một khi hơi thở đã hoàn toàn ngưng lại, không 
thể tiếp tục thực hiện lời chỉ dẫn cách thở vào (và ra) trong lúc 
làm lắng dịu hành vi của thân. 

• D III 270 (TBK 4, tr. 270: Kỉnh Phúng Tụng; LDB, p. 509, 
pa.(5): The Chanting Together). 

• A V 31 (BKTC 4, tr. 278, đ.ỉỉ: Thánh Cư (2); NDB, p. 1361, 
pa. 8: Abodes of the Noble Ones (2) ). 




332 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Quyển Paịisambhidã-magga và Vimuttimagga chỉ ra 
rằng bước thứ tư trong việc nhận biết rõ rệt hơi thở 
cũng đề cập đến gìn giữ tâm an tịnh và tư thế ổn định, 
theo nghĩa làm lắng đọng bất cứ khuynh hướng muốn 
nhúc nhích thâný^^ Như vậy, lời hướng dẫn làm lắng 
dịu thân hành cũng ngụ ý đến gia tăng sự lắng dịu 
của thân nói chung, hiểu biết này thích hợp với lời giải 
thích đầu tiên đã được đề cập ở trên, coi thân là thân 
cơ thể. Sau cùng, cả hai lời giải thích chồng lấn nhau, 
vì sự an tịnh của hơi thở tự nhiên đưa đến sự lắng dịu 
được tăng gia của thân và ngược 


• s IV 217 (BKTƯ 4, tr. 350, đ. 5: sổng Một Mình; CDB II, 
p.l271: Alone). 

485. Patis I 184; Ehara 1995: p. 161. 

• Patis I 184 (ĐVNG, tr. 201, đ.266: Luận về Quán Hơi Thở; 
PD, p. 185, pa.266: Treatise on Breathing). 

• Ehara 1995: p. 161 

‘Lại nữa, vị tỳ khưu làm lắng dịu hành vi thô trược của 
thân và thực hành cõi thiền thứ nhat,jhãna, nhờ các hành vi 
tinh tế của thân. Từ đó, vị ấy tiến tới cõi thiền thứ hai, jhãna, 
nhờ các hành vi tinh tế hơn nữa của thân. Từ đó, vị ấy tiến tới 
cõi thiền thứ ba, jhãna, nhờ các hành vi còn tinh tế hom nữa 
của thân. Từ đó, vị ấy tiến tới cõi thiền thứ tư, jhãna, sau khi 
chấm dứt (các hành vi của thân) không có gì còn xót lại. Neu 
vị ấy khiến cho hơi thở ngưng lại, làm sao vị ấy có thê thực 
hành quán hơi thở? Vì vị ấy đã nắm kỹ các đặc tinh chung, 
biêu tượng (nimitta, tướng) khởi lên ngay cả khi hơi thở đên 
hồi kết thúc. Và chính vì các đặc tinh này, vị ấy có thế phát 
triên biêu tượng và nhập vào cõi thiên, jhãna. ” 

Trích PF, p. 161 (pa.4): The Three Trainings. 

486. Theo Vism 274, an tịnh thân và tâm lần lượt dẫn đến an tịnh hơi 
thở. So thêm với layatilleke 1948: p.217, người đề nghị là hơi thở 
có thế được coi như là một ví dụ cụ thể của hành vi của thân theo 
nghĩa thông thường về sự vận động của cơ thế. Thực ra, hành vi 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


333 


Sự an tịnh của hơi thở và thân như thế rồi có thể hoặc 
là trở thành nền tảng cho phát triển nhận thức rõ rệt 
về sự cấu tạo bên trong cơ thể như trong các bài tập 
satipaỊỊhãna kế tiếp, hay có thể dẫn đến nhận thức 
rõ rệt về cảm giác và hiện tượng tâm thức như trong 
mười sáu bước.'^®^ Trong cả hai trường hợp, điều này 
tạo nên sự tiến triển tự nhiên trong đó việc thiết lập 
một nền tảng vững vàng trong sự lắng dịu của thân 
cho phép ý thức nhận biết trực tiếp rõ rệt tiến đến 
những khía cạnh tinh tế hơn của quán tưởng. Bây 
giờ, tôi sẽ xét đến những khía cạnh tinh tế hơn này 

của thân đôi khi xuất hiện như là hành động của thân nói chung 
(ví dụ như ở A1122; hay ở AII 231 -6), cách dùng chữ này không 
bị hạn chế trong hơi thở. So thêm với Schumann 1957: p.29. 

• Vism 274: 

“ ơ đây, cả hai trạng thái thô trược và tinh tê và cũng là sự 
lãng dịu được [tiên triên] cân được hiêu rõ. Vì trước đó, vào 
lúc vị tỳ khưu vẫn chưa phân biệt rõ [đề mục thiền], thân và 
tâm bị giao động nên cả hai vẫn còn thô. Khi sự thô trược 
của thân và tâm vẫn chưa lắng xuống, hơi thở vào và hơi thở 
ra vẫn thô trược. Hơi thở trở nên mạnh hơn, hai cánh mũi 
không còn thích hợp, vị ấy phải thở vào và ra bằng miệng. 
Nhưng khi thân và tâm đã được nhận rõ, hơi thở trở nên 
vắng lặng và yên tĩnh. Khi thân và tâm an tịnh, thì hơi thở 
vào và hơi thở ra xuất hiện tinh tế đến noi vị ấy phải tìm hiếu 
xem hơi thở có còn hiện hữu hay không. ” 

Trích pp, ch. VIII, p. 267-8, đ. 176. 

• AI 122 (BKTC1, tr. 217: Chat Chứa; NDB, p. 218: Volition- 
al Activities). 

• AII 231-6 (BKTC 2, tr. 259-62: Phẩm Nghiệp; NDB, p.601- 
5: Kamma). 

487. M III 82. So thêm với Kor 1993: p.38. 

MIII 82 (KTB 3, tr. 255: Kỉnh Nhập Tức Xuất Tức Niệm; MLDB, 
p. 943, pa.l5: Mindýulness of Breathing). 




334 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


bằng cách tạm thời đi ra ngoài Satipaịịhãna Sutta và 
xem xét thêm về hệ thống mười sáu bước đã được 
miêu tả trong Ănãpãnasati Sutta. 

VI.4. PHẨM ÃNÃPÃNASATISUĨĨA 

Theo sau bốn bước đầu tiên về nhận biết rõ rệt hơi 
thở, hệ thống quán tưởng của phẩm Ănãpãnasati 
Sutta hướng nhận thức rõ rệt đến kinh nghiệm hỉ (pĩti) 
và lạc (sukha). Bởi vì đây là hai yếu tố của cõi thiền, 
sự xuất hiện của hai yếu tố này trong phần mười sáu 
bước này đã khiến cho Visuddhi-magga giả định là 
sự tiến triển này chỉ ngụ ý tới đến thể nghiệm nhập 
định cõi thiền thôi.'^®® Có lẽ vì giả định này, ngay đến 

488. Theo Vism 277, và 287-90, nhóm bốn thứ hai và thứ ba chỉ cho 
người chứng đắc cõi thiền có thế thực hành được thôi. (So thêm 
với Ehara, 1995: p.161; và Ledi 1999c: pp.27 và 29). Vism đề 
nghị hai chọn lựa, hoặc là thực sự phát triển jhãna, hay quán 
thực tánh sau khi xuât khởi từ các jhãna ây. Tuy nhiên, cả 
hai chọn lựa này coỉ có thê thực hành được với người chứng 
đắc cõi thiền thôi. Ket quả cuối cùng là, với người không the 
chứng đăc cõi thiên, một phân giải thích đáng kê của Đức Phật 
vê nhận thức rõ rệt vê hơi thở đi ra ngoài tâm với. Có thê 
hoàn toàn vì lý do này, các phương pháp bổ sung xuất hiện cho 
những người kém thuần thục trong định, như cách đếm hơi thở 
(so với Vism 278-83 để có hướng dẫn chi tiết). Những chỉ dẫn 
thuộc loại này không tìm thấy trong bất cứ kinh nào của Đức 
Phật cả. Cho dù cách đếm hơi thở (sổ tức quán) có thể giúp 
người sơ cơ mới tập nhận thức rõ rệt vê hơi thở, trong chừng 
mực nào đó, nó thay đôi trạng thái của cách quán này, bởi vì 
cứ đêm hơi thở mãi sẽ làm tâm trí trì độn (vôn là lý do căn bản 
cho lời khuyên cố truyền là dùng cách đếm hơi thở này để trị 
mât ngủ) và cũng có khuynh hướng kích thích hoạt động nhận 
thức của tâm, thay vì làm cho nó yên tịnh. 

• Vism 277 (PP, Ch. VIII, p. 270, pa. 186: MethodofDevelopment) 

• Vism 287-90 (sđd, Ch. vin, pp. 279-83: Other Recollectỉons). 

• Ehara, 1995: p.161 (xin đọc lại chú thích 482 sách này). 

• Vism 278-83 (pp Ch. víu, pp. 271-76: Other Recollections). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


335 


bốn bước đầu tiên về nhận biết rõ rệt hơi thở trong 
Satipatthãna Sutta đôi khi được coi không gì khác 
hơn là cách thực tập định.'^^^ 

ở đây, cần chú ý là sự xuất hiện của hỉ (pĩti) và lạc 
(sukha) như là bước năm và sáu trong hệ thống 
Ắnãpãnasati Sutta không nhất thiết đòi hỏi kinh 
nghiệm chứng đắc thiền, bởi vì cả hai có thể xảy ra 
ngoại trừ chứng đắc như thế.'^^° Thí dụ, theo một câu 

489. Kheminda 1992: p.5: “bốn nền tảng của quán niệm bắt đầu 
bằng chủ đề tĩnh lặng (samatha) của thiền quán, đó là, nhận 
biết rõ rệt hơi thở vào và hơi thở ra.” 

Soma 1995: p.360: “việc đặt bộ bốn đầu tiên của Ẫnãpãnasatỉ 
Sutta vào ngay phần mở đầu của hai phẩm kinh Satipatthãna 
Sutta chính là dấu hiệu rõ ràng về sự cần thiết tối thiếu là cõi 
thiền đầu tiên... sự phát triển của tuệ quán là không thế đuợc nếu 
hành giả không đua vào hiện hữu ít nhất là cõi thiền đầu tiên.” 
Tuy nhiên, Ps I 249 chỉ đề nghị là jhãna có thể đắc đuợc dựa 
trên hơi thở, chứ không suy đoán là nhận biết rõ rệt hơi thở 
trong Satipatthãna Sutta là đối tuợng samatha duy nhất của 
thiền quán. Ý kiến này đuợc phụ chú giải của Satipatthãna Ps- 
pt 1349 hỗ trợ thêm qua sự kiện chú giải nêu rõ quan điếm bằng 
cách nói rằng sự phát triến bên ngoài về nhận biết rõ rệt hơi thở 
không thế phát sanh ra chứng đắc cõi thiền. Điều này chỉ cho 
thấy rằng theo quan niệm của chú giải, nhận biết rõ rệt hơi thở 
trong mạch văn satỉpatthãna có thế đuợc thực hiện độc lập với 
chứng đắc cõi thiền. 

490. Thực ra trong mạch văn này ở Patis 1187, định nghĩa về hỉ (pĩtỉ) 
dùng đến một bộ các thuật ngữ không bị giới hạn trong chứng 
đắc cõi thiền. Tuơng tự nhu thế, ở MII203, hỉ của hai chứng đắc 
đầu trái nguợc với hỉ sanh từ huởng thụ khoái lạc giác quan, ghi 
lại một loại hỉ (pĩtỉ) đặc biệt khác hắn với hỉ kinh nghuiệm đuợc 
trong lúc chứng đắc cõi thiền. So thêm với Buddhadãsa 1989: 
p.51. 

• Patis I 187 (ĐVNG, tr. 204, đ.291: Luận về Quản Hơi Thở; 




336 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


kệ trong Dhammapada, hỉ (piti) có thể khởi lên do 
quán thực tánh.'^^^ Như vậy, nhận biết rõ rệt hơi thở 


PD, p. 187, pa.291: Treatỉse on Breathỉng). 

• M II 203 (KTB 2, p. 806: Kỉnh Subha; MLDB, p. 813, pa.l7: 
To Subha). 

* Buddhadãsa 1989: p.51 viết như sau: 

“ Trong bài giảng này, chúng ta hãy nói về bộ bốn thứ hai 
của Anapanasati. Bốn bước này có liên quan tới cảm giác 
và được gọi là “vedanãnupassanã” (quán cảm giác, niệm 
thọ). ” Hai bước đầu của bộ bốn này lấy pĩti và sukha làm 
đối tượng cho sự nghiên cứu và xem xét chi tiết của chúng ta. 

Phần thực hành hai bước này có được là nhờ thực hành 
bước trước đó. Ngay khi hoạt động của thân hay hơi thở 
được lắng xuống, cảm giác pĩti và sukha xuất hiện. Như vậy, 
ta lấy hai pĩtỉ và sukha này làm đối tượng hay chất liệu cho 
việc thực hành kế tiếp. 

Neu chúng ta an tịnh kãya-sankhãra (hoạt động của thân) 
tới phạm vi của jhãna (cõi thiền đầu tiên và cứ thế), thì pĩti 
và sukha sẽ đầy đủ và trọn vẹn như là những yếu tố của jhã- 
na. Tuy nhiên, nêu chúng ta không thê với tới jhãna và có thê 
chỉ an tịnh phần nào hoạt động của thân, ở đó có lẽ sẽ có một 
mức độ pĩti và sukha tương xứng với phạm vi an tịnh thân. 
Như vậy, với ai không thê làm cho jhãna xảy ra, các vị ây 
vân có thê có đủ pĩti và sukha đê thực hành những bước này. 

ơ đây chúng ta nghiên cứu đặc tinh và ý nghĩa của pĩti và 
sukha. Pĩti (hỉ, hài lòng) khởi lên vì làm samãdhi thành công 
trong những bước đó, nghĩa là chúng ta có thê làm an tịnh 
hoạt động của thân hay hơi thở. Sự hài lòng hay thỏa mãn 
khởi lên nhờ thành tựu này. Một khi có được sự hài lòng bạn 
không cần phải nghi ngờ lạc (sukha) sẽ theo sau. Nhờ có 
thỏa mãn, hỉ khởi lên. Đây là cách chúng ta có thê có đủ pĩti 
và sukha cho sự thực hành bước năm và sáu. ” 

Trích ẪMB, tr.51, đ. 92-95. 

491. Dhp 374, phẩm Tỳ Khưu: 

“ Bất cứ khi nào vị tỳ khim thấy bằng tuệ quán* sự sanh diệt 
của năm tập hợp, vị ấy tràn đầy hỉ lạc. Với bậc đã hiếu rõ, 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


337 


trong khi kinh nghiệm hỉ và lạc không nhất thiết là bị 
hạn hẹp trong phân tích về quá khứ sau khi trồi lên 
từ chứng đắc cõi thiền, cũng không bị hạn hẹp trong 
những giai đoạn thiền tĩnh lặng ngay trước lúc bắt 
đầu chứng đắc như thế. 

Cho dù hơi thở chắc chắn có thể được dùng để phát 
triển định, lời chỉ dẫn xuyên suốt mười sáu bước luôn 
luôn dựa trên sự nhận biết rõ mồn một, không nhầm 
lẫn được, từng hơi thở vào và ra. Mục đích rất quan 
trọng của sự khác biệt này là để trau dồi nhận thức 
rõ rệt và bản chất vô thường của hơi thở. Bất cứ hiện 
tượng thân tâm nào xuất hiện trong trung tâm của 
nhận biết kinh nghiệm được trong mười sáu bước này 
liên kết với nhịp tiết thay đổi mãi mãi của hơi thở vào 
ra làm nền tảng, nhịp tiết ấy cung ứng sự nhắc nhở 
không ngừng về vô thường (so với hình vẽ 6.2).'^^^ 


điều này muốn nói lên Bất tử. ” 

Trích DBPW, p. 135, kệ 374. 

* Thấy bằng tuệ quán: sammasati = sees with insight. 

492. Việc sử dụng hơi thở như là một phương tiện tu tập tuệ quán 
chiếu vào vô thường như thế tương tự với trường hợp ở A III 
306 và AIV 319, ở đây quán tưởng tính không thể tránh được 
và tính không thể đoán trước được về cái chết được liên kết với 
tính không thể đoán trước được về hơi thở kế tiếp. So thêm với 
s V 319, ở đây sự thực hành mười sáu bước nhận biết rõ rệt hơi 
thở dẫn đến thực chứng bản chất vô thường của cảm giác. 

• AIII 306 (BKTC 3, tr. 50, đ.3: Niệm Chết (2); NDB, p. 878: 
Mindýulness o/Death (2) ). 

• A IV 319 (BKTC 4, tr. 17: Niệm Chết (1); NDB, p. 1221: 
Mindýulness o/Death (1) ). 

• s V 319 (BKTƯ 5, tr. 476: Ngọn Đèn; CDB II, p. 1772: The 
Simile of the Lamp). 




338 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


CÓ quan sát kỹ lưỡng mười sáu bước như vậy mới 
cho ta thấy mô hình tăng tiến tiềm ẩn tiến hành theo 
những khía cạnh tinh tế càng gia tăng thêm của kinh 
nghiệm chủ quan liên kết với nền tảng dai dẳng triền 
miên của vô thường.'^^^ 


493. So thêm với Th 548, ví dụ này đề nghị thực hành nhận biết rõ 
rệt hơi thở theo ‘đúng thứ tự’, chứng tỏ sự nhận biết rõ rệt về 
đặc tính tăng tiến vốn sẵn có bên trong. Một giải thích chi tiết 
về mười sáu bước như là một cách thực hành duy nhất bao hàm 
tất cả các bước có thế được tìm thấy trong Buddhadãsa 1989: 
pp.53-89. So thêm với Gethin 1992: p.59; Levine 1989: pp.32-6; 
Ịhãnissaro 1993: p.67; và Vimalo 1987: p.l58. 

• Th 548 (TỈBKII, TLTK, tr. 180, kệ 548: Mahã Kappỉna, Thera 
58). 

• Thãnissaro 1993: p.67 

Có thế dùng một số đối tượng làm nền tảng cho jhãna. Hơi 
thở là một, và phân tích lời miêu tả về những giai đoạn đầu 
của thiền hơi thở trong Tạng cho ta ỷ niệm khái quát về jhã- 
na liên quan tới cái gì: 

“ Bước đầu tiên giản dị là có chánh niệm về hơi thở trong 
giây phút hiện tại: 

“ớ đây, sau khi đi vào rừng, hay đi đến một gốc cây, hay đến 
một lều trống, vị ấy ngồi xuống; sau khi ngồi xếp chân lại, 
giữ thắng thân mình và thiết lập quán niệm trước mặt mình, 
vị ấy thở vào có chánh niệm, vị ấy thở ra có chánh niệm. ” 
Ke tiếp là thắm định: 

“Thở vào hơi dài, vị ấy biết ‘Tôi thở vào hơi dài thở ra hơi 
dài, vị ấy biết ‘Tôi thở ra hơi dài. ’ Thở vào hơi ngắn, vị ấy 
biết ‘Tôi thở vào hơi ngắn thở ra hơi ngắn, vị ấy biết ‘Tôi 
thở ra hơi ngắn. ’ 

Các bước kế là với nhiệt tâm hay quả quyết: Vị ấy ‘tập’, 
trước tiên bằng cách vận dụng khả năng nhận biết có ý thức, 
làm nó nhạy cảm với toàn thân. (Điều này giải thích thuật 
ngữ ‘mahaggatam ’ - làm rộng ra hay nới rộng ra - được 
dùng đê miêu tả tâm trong trạng thái jhãna. 

‘Tôi sẽ thở vào kinh nghiệm toàn thân ’, vị ấy tập như vầy: 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


339 


Trái lại, trong lúc tiến gần tới sự chứng đắc cõi thiền, 
kinh nghiệm càng lúc càng trở nên hợp nhất, để người 
hành thiền không còn nhận biết rõ rệt sự khác biệt 
giữa hơi thở vào và ra, hay các hiện tượng có liên 
quan nữa. 

Khác biệt căn bản giữa nhận biết rõ rệt hơi thở như là 
cách thực tập samatha hay như là thực tập vipassanã 
tùy vào việc quan sát hơi thở ở góc độ nào, bởi vì chỉ 
nhấn mạnh vào nhận biết thuộc về tâm thức thôi có 
thể dẫn đến mức độ định sâu, trong khi nhấn mạnh về 
các hiện tượng khác nhau liên quan đến tiến trình hơi 
thở không đưa đến loại kinh nghiệm đồng nhất nhưng 
vẫn lưu lại trong lãnh vực kinh nghiệm cảm giác nhiều 
loại khác nhau và như vậy, phù hợp với sự tu tập tuệ 
quán. Nhận xét này ngụ ý là mười sáu bước không 
những là cách thực hành định, mà còn giới thiệu khía 
cạnh tuệ quán của nhận biết rõ ràng hơi thở. 


‘Tôi sẽ thở ra kỉnh nghiệm toàn thân. ’ 

Bây giờ, vị tỳ khưu có ỷ thức về toàn thân, vị ấy có thế bắt 
đầu kiếm soát cảm giác của cơ thế mình mà vị ấy biết rõ 
chúng, làm chúng an tịnh, đó là an tịnh hơi thở - với mục 
đích tạo ra cảm giác hoan hỉ và thư thái. 

Vị ấy tập như vầy: ‘Tôi thở vào làm lắng dịu tiến trình của 
thân ’, vị ấy tập như vầy: ‘Tôi thở ra làm lắng dịu tiến trình 
của thân. Tôi thở vào nhạy cảm với hoan hỉ và Tôi thở ra 
nhạy cảm với hoan hỉ. Tôi thở vào nhạy cảm với thư thái và 
Tôi thở ra nhạy cảm với thư thái. ’ 


Trích MLFU, tr. 67. 




340 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


tập 


biết 

rõ 


í 


quán buông bỏ (patinissagganupassĩ) ■ 


quán đoạn diệt (nirodhanupassĩ) ■ 


quán hết ham muốn (viraganuppassĩ) ■ 


quán vô thường (aniccanuppassĩ) ■ 


giải thoát tâm (vimocayam cittam) ■ 


định tâm (samadaham cittam) ■ 


làm tâm hân hoan (abhippamodayam cittam) ■ 


kinh nghiệm tâm (cittapatisamvedĩ) ~ 


-an tịnh tâm hành (passambhayarp cittasahkharam) ■ 


kinh nghiệm tâm hành (cittasahkharapatisamveđ) ■ 


kinh nghiệm lạc (sukhaipatisamvedĩ )' 


kinh nghiệm hi (pĩtipatisarnvedĩ) - 


an tịnh thân hành (passambhayarn kayasarikharam) ■ 


kinh nghiệm toàn thân (sabbakayapatisarpvedĩ)' 


hơi thờ ngắn (rassarp) ■ 


hơi thở dài (dĩgharp) • 


dhammas 


tâm 


cảm 

giác 


thân 


Ký hiệu ~ để chỉ sự nhận biết rõ rệt hơi thở vào và ra tạo thành nền 
tảng cho mỗi bước. 

Hình 6.2 Khảo sát ãnãpãnasati qua mười sáu bước. 


Sự xem xét kỹ lưỡng mạch văn dạy mười sáu bước 
trong Ănãpãnasati Sutta tán thành ngụ ý này. Theo 
phần dẫn nhập kinh, lý do Đức Phật giảng kinh này là 
để chỉ cho các tỳ khưu đã dùng hơi thở làm đối tượng 
thiền quán (có lẽ đây là bài thực tập định) thấy cách tu 
tập nó như là một satipaịỊhãnaý^'^ Nói chính xác hơn, 

494. M III 78. So thêm với s V 315, ở đây Đức Phật giới thiệu mười 
sách bước cho một tỳ khưu đã tập vài hình thức thiền hơi thở đế 
có thế tăng tiến thêm (viên mãn) sự hành trì của mình. 

• M III 78 (KTB 3, tr.249: Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm; 
MLDB, p. 941: Mỉnd/ulness o/Breathỉng). 




















































SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


341 


Đức Phật lấy hơi thở làm đối tượng thiền để chứng 
minh là từ nhận biết rõ rệt hơi thở, sati có thể dẫn 
tới nhận thức trọn vẹn cảm giác, tâm và dhammas 
một cách tự nhiên, và như vậy, đưa đến tu tập tất 
cả các satipatthãna và tới sự sanh khởi của các yếu 
tố tạo thành chứng ngộ.'^^^ Như vậy, lời giải thích 
của Đức Phật có mục đích chính là nới rộng phạm 
vi nhận biết rõ rệt hơi thở từ ý thức rõ hơi thở, hiện 
tượng thuộc thân cho đến ý thức rõ cảm giác, tâm và 
dhammas, và theo cách này, dùng nó làm phương 
tiện để thành tựu tuệ quán/^® Vì lý do này, hình như 

MIII 78 chỉ là trang đầu tiên của kinh này. Thực ra, tới trang 
MUI 82 (KTB 2, tr. 255-56; MLDBp. 942; MLS m p. 124) 
chúng ta mới thấy Đức Phật chỉ cho các tỳ khưu thấy cách 
dùng hơi thở làm đối tượng thiền quán đế tu tập nó như là 
một satipatthãna. 

• s V 315 (BKTƯ5, tr. 470: đ. 5-6: Arittha; CDB n p. 1768: 
Arittha). 

495. ở M III 83 Đức Phật liên kết mỗi bộ bốn từ hệ thống mười sáu 
bước đến từng satipatthãna riêng, trong khi ở M III 87, Ngài 
đưa ra mối liên hệ với các yếu tố tạo thành chứng ngộ. Cũng mối 
tưong quan này xuất hiện ở s V 323-26. Hon nữa, s V 312 còn 
liên kết nhận biết rõ rệt hơi thở đến từng yếu tố tạo thành chứng 
ngộ một. 

• M III 83 (KTB 2, tr.256: Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm; 
MLDB, p. 944: Mindfulness of Breathing). 

• M III 87 (sđd, tr. 264; MLDB, p. 948, pa. 42: Mind/ulness of 
Breathing). 

• s V 323-26 (BKTƯ5, tr. 482-88: Kimbỉla; CDB n p. 1775- 
77: Kimbila). 

• s V312 (sđd, tr.465, đ. 4: Giác Chỉ; CDBII,p. 1766: Pactors 
of enlightenment). 

496. Tiềm năng về tuệ quán của bất kỳ bước nào trong mười sáu 
bước được miêu tả ở Patis I 95 chỉ cho thấy từng bước có thể 




342 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hợp lý khi kết luận là mục đích của mười sáu bước 
nhận biết rõ rệt hơi thở miêu tả trong Ănãpãnasati 
Sutta, và qua gợi ý mục đích của bốn bước nhận biết 
rõ rệt hơi thở trong Satipaịịhãna Sutta không chỉ giới 
hạn trong tu tập định, mà còn bao hàm luôn cả tĩnh 
lặng và tuệ quán. 

VI.5. CÁC Tư THÉ (OAI NGHI) VÀ ĐỘNG TÁC 

Trở về với quán satipaỊỊhãna, hai bài tập kế tiếp được 
miêu tả trong kinh, nhận biết rõ rệt bốn tư thế và trí 
biết rõ ràng các động tác của thân, cả hai đều liên 
quan đến hướng sự nhận biết rõ rệt về thân qua các 
hoạt động của cơ thể. Lời chỉ dẫn quán bốn tư thế là: 

Khi đi, vị ấy biết ‘Tôi đang đi’; khi đứng, vị ấy 
biết ‘Tôi đang đứng’; khi ngồi, vị ấy biết ‘Tôi 
đang ngồi’; khi nằm, vị ấy biết ‘Tôi đang nằm’; 
hay thân của vị ấy được đặt (sử dụng) ở tư thế 
nào vị ấy biết đúng như thế ấy/®^ 


dẫn đến chứng ngộ. Patis I 178-82 minh họa tiềm năng này bằng 
cách liên kết bước đầu tiên của nhận biết rõ ràng hơi thở (hơi 
thở dài) đến kinh nghiệm về sanh khởi và diệt tận của cảm giác, 
nhận thức (tưởng), ý tưởng (tầm) cho đến các yếu tố tạo thành 
chứng ngộ, đến thể nghiệm Nibbãna. So thêm với Nãnamolỉ 
1982b: pTl63. 

• PaỊis I 95 (ĐVNG, Ch. ILuận về Trí, tr. 101, đ. 442,: Định Có 
Ket Quả Tức Thời; PD, p. 92: Concentratỉon With Immediate 
Result). 

• Patis I 178-82 (sđd, Ch. III Luận về Quán Hơi Thở, tr. 193- 
98, đđ. 197-218: Nen Tảng Của Quán Niệm; PD, p. 178-182: 
The Poundations ofMindfulness). 

• Nãnamolỉ 1982b: p.l63 (sđd, tr. 174-75: Luận về Quán Hơi 
Thở - Chỉ Chủ Dân Nhập; PD, p. 163: Introductory Note). 

497. M I 56 (KTB 1, tr. 133: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 146, pa.6: 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


343 


Sự liệt kê bốn tư thế trong lời chỉ dẫn trên bắt nguồn 
từ việc đi càng chủ động chừng nào đến các động 
tác tương đối càng vi tế và thụ động chừng nấy/^® 
Lời chỉ dẫn ở đây là “biết” từng tư thế, có lẽ muốn 
nói đến một thứ nhận biết cảm ứng giác quan muốn 
thay đổi tư thế (nói theo sinh lý học, cảm ứng giác 
quan muốn thay đổi tư thế ấy là kích thích tố do cơ 
thể sản xuất ra có liên quan đến tư thế và di chuyển 
của thân thể). Trong những kinh khác, bốn tư thế 
này thường mang nghĩa làm điều gì đó “ở bất cứ lúc 
nào”.^°° Đem áp dụng vào mạch văn satipaịịhãna, 
cách dùng này ngụ ý nhận biết liên tục về thân thể 
trong tất cả các hoạt động. Thực thế, theo chỉ dẫn 
trên, quán tưởng này không chỉ giới hạn trong bốn 
tư thế, mà còn bao hàm cả việc cơ thể được sử 
dụng bằng bất cứ cách nào. Như vậy, nói thực tế, 
điều mà quán tưởng cá biệt này ngụ ý là nhận biết 
rõ rệt về thân thể theo cách chung, có mặt “với” thân 
trong khi cơ thể hoạt động tự nhiên, thay vì bị các ý 
tưởng và các ý niệm cuốn trôi đi, và do đó, neo tâm 
lại trong tấm thân này. 


The Poundatỉons of Mỉndfulness). 

498. So thêm với M I 120, ở đây, sự gia tăng từ đi nhanh đến đi 
chậm, đến đứng, đến ngồi, và cuối cùng, đến nằm mỗi lần được 
giải thích là theo cách này, tư thế thô tháo được thay bằng tư thế 
khác vi tế hon. So với Pessel 1999: p.lll. 

499. Cảm ứng giác quan muốn thay đổi tư thế là khả năng nhận biết 
vị thế, nơi chốn và sự di động của cơ thể và các bộ phận của nó. 

500. Ví dụ như ở AIV 301. 

AIV 301 (BKTC 3, tr. 686, đ.6-8: Pháp Lược Thuyết; NDB, p. 
1206, pa.6-8: In Brỉef). 




344 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Bài tập cá biệt này là quán tưởng satipaịthãna, đáp 
ứng nổi bật nhất vai trò cung cấp nền tảng vững chắc 
cho nhận biết rõ rệt trong thân này. Vì vai trò nền tảng 
này, hình như hợp lý là lấy phần satipatịhãna trong 
ấn bản Madhyama Ăgama và đặt nó ở đoạn mở đầu 
của quán thân. Với người sơ cơ về satipaịịhãna, bài 
tập đơn giản này về nhận biết rõ rệt về thân thể, ở bất 
cứ tư thế nào, giúp vun bồi liên tục sati * (nhận biết rõ 
rệt, niệm). Bằng cách thực hiện ngay cả chuyển động 
ít quan trọng nhất của cơ thể theo cách có ý thức và 
có chủ ý, có thể biến các hoạt động phàm tục nhất 
thành cơ hội tu tập tâm thức. Được huấn luyện theo 
cách này, nhận biết rõ rệt tạo nên nền tảng quan trọng 
cho sự hành thiền có quy củ hơn, bởi vì sự thực tập 
chăm chỉ quán tưởng này sẽ chế ngự đáng kể khuynh 
hướng thất niệm của tâm. 

Nhận biết rõ rệt tư thế thân thể không chỉ là cách 
vun bồi ý thức liên tục; bốn tư thế của thân thể có 
thể được dùng làm đối tượng cho việc tìm tòi thâm 
sâu hơn. Ví dụ, một câu kệ trong Theragãthã liên kết 
khả năng tiếp nhận bất kỳ một trong bốn tư thế với 
ảnh hưởng hỗ tương giữa xương và gân trong cơ 
thể là nguyên nhân cho hoạt động đó.^°'' Nhờ miêu tả 
cách thức vận hành đằng sau các hoạt động của thân 
theo lối này, câu kệ ấy chỉ rõ khía cạnh quán thân đã 
thu hút được nhiều chú ý của vị dạy thiền hiện đại.^°^ 

501. Th 570 (TỈBKII, TLTK, tr. 184: Kappa (Thera 59). 

502. Chi tiết về chỉ dẫn thực tiễn có thể tìm thấy trong Mahasi 1991: 

pp.9-16. So thêm với Debes 1994: p. 113; và Lily de Silva (n.d.): 

p'l3. 

Mahasi 1991: pp.9-16. Phần này dài trên 6 trang, Ngài Mahasi 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


345 


Cách thức vận hành liên quan đến việc tiếp nhận cử 
chỉ của thân hay đến việc thực hành sự chuyển động 
thường vì quá bận tâm đến kết quả của hành động 
nên vô tình để thoát khỏi sự chú ý. Trong một trường 
hợp cá biệt, có thể tìm thấy trong chú giải một thí dụ 
thực tiễn để tìm hiểu hành động đi kinh hành, chú giải 
đề nghị trong một bước duy nhất thôi, chia tiến trình 
đi kinh hành thành nhiều giai đoạn kế tiếp nhau rồi đặt 
bước ấy trong quan hệ hỗ tương với bốn yếu tố chính 
(tư đại).^°^ 

Như đã đề cập ở trên, trong kinh thường dùng bốn 
tư thế như là cách để chỉ ra điều cần làm “vào bất 
cứ lúc nào”. Theo cách này, đôi khi các tư thế ấy liên 
kết đến những biến cố mạnh mẽ trong tâm thức như 
sự hãi, ý tưởng bất thiện, hay vượt qua năm chướng 
ngại.^°'^ Những đoạn kinh này liên kết từng cử chỉ với 

dạy ta là phải chú ý đến quán tưởng chi tiết trong từng hành động 
một. Chỉ việc ăn thôi, ta quản cả thảy 14 hành vỉ nhỏ liên quan 
đến hành động ăn ấy. Neu cỏ ỷ định làm việc khác, trước khỉ làm 
hành động đó, ta cũng quán tới ‘ý định 'muôn thay đôi... 

Trích rất khải lược PIM, tr. 9-16. 

503. Vism 622: khi đặt chân xuống, yếu tố đất và nuớc chiếm ưu 
thế; khi nhấc chân lên, yếu tố lửa và khí chiếm ưu thế. So thêm 
với Sĩlananda 1995: p.7. 

Vism 622 (PP, p. 644, Ch. XX, pa. 64: What Is & What Is Not 
The Path) 

504. M1 21 liên kết bốn tư thế với chế ngự sợ hãi; MIII 112 với tránh 
ham hố và không hài lòng (ưu); A II 13 và It 116 với việc không 
khoan thứ cho ý tưởng bất thiện; và A II 14 và It 118 với việc 
vượt qua năm chướng ngại. 

• MI 21 (KTB 1, tr. 52: Kỉnh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm; MLDB, p. 
104, pa. 20: Fear and Dread). 




346 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


nhận thức rõ rệt về trạng thái của tâm xảy ra đồng 
thời. Điều này chỉ cho thấy rằng, ví dụ, việc loại trừ 
trạng thái bất thiện của tâm không bị giới hạn trong 
lúc ngồi thiền theo qui cách, nhưng có thể và nên 
được thực hiện trong bất cứ tình trạng hay tư thế nào. 
Vimuttimagga và Visuddhimagga đều nhìn nhận hành 
thiền không cứ phải liên kết riêng với tư thế ngồi mới 
được, điều này chỉ cho thấy là tùy vào tâm tánh của 
cá nhân hành giả, các tư thế khác cũng được chấp 
nhận để tu tập thiền. 

• M III 112 (KTB 3, tr. 306: Kinh Đại Không; MLDB, p.973, 
pa.ll: The Greater Discourse On Voidness). 

• A II 13 (BKTC 1, tr. 573: Hành; NDB, p. 399: pa. (1-2): 
Walking). 

• It 116 (KTỈBI, PTNV, tr. 449: (IT115); It, p. 108: The Mov- 
ing About Sutta - Carasutta). 

• AII 14 (BKTC 1, tr. 574: Chế Ngự; NDB, p. 400: pa. (1-2): 
Virtuous Behaviour). 

• It 118 (KTỈB T PTNV, tr. 451: (IT 118); It, p. 110:The Pos- 
sessed o/Morality Sutta - Sampannasĩlasutta). 

505. Theo Ehara 1995: p.61, tư thế đứng hay đi đặc biệt thích họp với 
người có bản tính ham dục (rãgacarỉta), trong khi tư thế ngồi và 
nằm thích hợp cho người nóng tánh (dosacarỉta). 

Vism 128 còn thêm là bất cứ tư thế nào hữu hiệu cho việc tu tập 
định là tư thế cần được chấp nhận sử dụng. 

Ps I 264, chú giải satỉpatthãna, biết rõ ràng về ưỡn người, cong 
lưng, một khía cạnh của phần quán thân kế tiếp, ngụ ý rằng biết 
đúng lúc đế làm hành động như vậy, bởi vì cảm giác khởi lên từ 
việc duy trì tư thế không thoải mái trong một thời gian quá lâu 
có thế ngăn trở sự phát triến của thiền định. 

Chah 1993: p.40 chỉ rõ là “nhiều người cho rằng càng ngồi lâu 
chừng nào, càng thông thái chừng nấy... Ta đã nhìn thay con gà 
ngôi trong tô, trên cái phao câu của nó ngày này qua ngày khác. 
Tuệ phát sanh từ ý thức nhận biết rõ tất cả các tư thế của mình.” 
Vimalaramsi 1997: p. 47 đề nghị tương tự là quán những gì xảy 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


347 


Kinh điển liên kết bốn tư thế với các trạng thái của 
tâm, sự kiện này ngụ ý có thể quán tương quan giữa 
các trạng thái của tâm với cách ta thực hiện các hành 
vi như đi, ngồi... . Nhờ quán như vậy, ta có thể bắt 
đầu có ý thức hơn về một trạng thái cá biệt nào đó 
của tâm tự nó biểu hiện ra sao qua tư thế của thân, 
hay có ý thức hơn về điều kiện, vị thế và chuyển động 
của thân ảnh hưởng như thế nào đến tâm.^°® Tư thế 
của thân và trạng thái của tâm về bản chất có liên 

ra trong tâm còn quan trọng hơn nhiều so với ngồi với cảm giác 
khó chịu, đau đớn... ngồi ở trên sàn không có gì mầu nhiệm cả. 
Sự mầu nhiệm đến từ tâm trong suốt và tĩnh lặng. 

• Ehara 1995: p.61 (PF, p. 61: On Robing, Beggỉng, Sỉttỉng, 
Sỉeepỉng and Resort). 

• Có thế so sánh đoạn này với Con Đuờng Thanh Lọc, ch. III, 
đ. 97-103: Chọn Một Đe Mục Thiền Quán; pp, p. 108-09, pa. 
97-103: Taking a Meditation Subject). 

• Vism 128 (Con Đường Thanh Lọc, ch. IV, BỉếnXứ Đẩt; pp, p. 
127, pa. 41: Postures trong The Earth Kasina). 

• Chah 1993: p.40 (Trích Q&A, Achaan Chah, tr. 40). 

506. Dhammiko 1961: p.l88; Lrýba 1989: p.l25; Van Zeyst 1989: 
p.31 

• Lrýba 1989: p.l25 còn đề nghị là hãy chủ tâm tiếp nhận dáng 
diệu của người cảm thấy bất ổn và lo âu, rồi sau đó chuyển 
sang diễn đạt lòng tự tin bằng tư thế khác, và theo cách này 
thử thí nghiệm một số tư thế khác nhau và mối tương quan 
của các tư thế ấy với các cảm xúc khác biệt nhau đó. Xỉn thử 
bài tập Surỉya-namaskar trích trong AH, tr. 125 trang sau. 

• Van Zeyst 1989: p.31 chỉ dẫn: “người ta quan sát và biết rõ các 
cử động là sự diễn đạt thái độ tâm thức của con người như thế 
nào: xông xáo khi bước đi, hay có thế trốn thoát, nằm xuống 
khi bị thất bại... đứng trong hoang mang hay mong ngóng điều 
gì; ngồi trong thỏa mãn hay sợ hãi... di chuyển gọn gàng trong 
ao ước muốn chiều lòng... thô bạo trong tức giận hay thua 
cuộc... không nhúc nhích khi nghi ngờ hay sợ hãi.” 




348 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hệ hỗ tương nhau, nên ý thức rõ ràng về cái này sẽ 
tự nhiên gia tăng ý thức rõ ràng về cái kia. Qua cách 
này, quán tưởng về bốn tư thế có thể dẫn tới sự tìm 
hiểu về tương quan có điều kiện giữa thân và tâm. 


Suriya-namaskar 

'Chào đón mặt trời', hay, 'xua tan đấm mây' 


\ 


đúhg thẳng 
thở ra hơi rr 


2 » 11 3 




9 

thở vào 


8 

thở ra 


thở vào thở ra 



(tập lại 12 lần 
bài tập này) 


thở vào 



thở ra 



7 

thở vào 


Trích Mirko Frýba 
AH, p. 125. 









SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


349 


Quán tưởng cá biệt này cũng có thể khiến ta đặt vấn 
đề ý nghĩa của bản ngã nằm dưới bất kỳ một trong 
bốn tư thế nào.^°^ Chú giải đưa ra lời diễn đạt thực 
tiễn rõ ràng về ngụ ý này, vì theo chú giải, khác biệt 
quan trọng giữa bước đi bình thường và bước đi 
trong quán niệm (kinh hành) như một satipatíhãna là 
người tập thiền giữ trong tâm câu hỏi: “Ai đi? Bước đi 
này của ai?” 

Một khía cạnh khác về tu tập tuệ quán có thể đạt được 
bằng cách chuyển nhận thức rõ rệt sang những điều 
chỉnh nho nhỏ tư thế của mình. Lý do chính của việc 
điều chỉnh tư thế là để tránh cái đau phát sanh thêm 
khi giữ mãi một tư thế trong thời gian dài. Quan sát kĩ 
cho thấy rõ ràng là hầu hết các điều chỉnh về tư thế 
với ý thức tỉnh táo một phần nào được tạo nên trong 
bất cứ tư thế nào chính là nỗ lực không ngừng để 
giảm bớt cái đau cố hữu khi có thân.^°^ 


507. Chẳng hạn, so với s III 151 miêu tả những người thế tục ngộ 
nhận ý niệm về ngã có liên hệ mật thiết với sự tiếp nhận bất cứ tư 
thế nào. Theo Nãnaponỉka 1992; p.64, “Fe mục đích tối hậu của 
Satỉpatthãna, nhận biết rõ rệt tư thế sẽ đem lại ý thức tiên khởi về 
tính chất vô ngã của co thế, và sẽ dân tới tâm trạng xa lạ với nỏ." 

• s III 151 (BKTƯ3, tr. 270, đ.5: Dây Thằng; CDB I, p. 958: 
The Leash). 

* Nãnaponika 1992: p.64 (HBM, p. 64: Mỉndỷulness ofBodỉly 
Postures). 

508. Ps 1251, vì theo cách này, có thể vượt qua ý niệm cho là có một 
bản ngã đang hành xử điều gì đó. Ps I 252 còn thêm là điều này 
có thế được áp dụng vào bất cứ tư thế nào. 

509. Vism 640 giải thích là đặc tính của dukkha bị bốn tư thế che lấp. 
Naeb 1993: p.l43 giải thích: “chính cái đau khiến phải thay đổi 
tư thế luôn luôn... chúng ta thay đổi đế trị cái đau... như thế nuôi 
dưỡng cái bệnh triền miên... cái đau nằm sẵn trong mọi tư thế...* * 




350 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


về bốn tư thế này, kinh điển liên kết riêng bước đi 
và nằm xuống với sự phát triển nhận thức rõ rệt. Đi 
thiền hành thường xuất hiện với đầy đủ chi tiết trong 
kinh, khi một vị khách đến gần nơi cư trú của các 
tăng thấy các vị này đang đi kinh hành ngoài trời.^^° 
Nhiều đoạn kinh tường thuật Đức Phật và nhiều vị 
đại đệ tử tham dự vào việc đi kinh hành.^^^ Điều này 

Những ngụ ý tương tự như thế tìm thấy trong Mahãprajnã- 
pãramitãảãstra (Lamotte 1970: p.ll57); và trong Nãnarãma 
1997: p.29. 

• Vism 640 (PP, ch. XXI, pa.3, p. 662: Purỉficatỉon by Knowl- 
edge and Vision of the Way). 

• Naeb 1993: p.l43 còn viết thêm: 

“ *...Nếu lúc nào cũng nhận ra nguyên nhân của nó theo 
cách này, nếu ý thức rõ đối tượng hiện tại, chúng ta sẽ nhận 
ra các thực tánh cốt tủy của kiếp sống này 

Trích DI, p. 142 

510. VídụnhưởDI89;MI229;MI332;MII 119; M II 158; AV 
65vàUd7. 

• D I 89 (TBK 1, tr. 89, đ. 7: Kỉnh A Ma Trú; LDB, p. 112, pa. 
1.7.: Ambattha Sutta, Prỉde Humbled). 

•MI 229 (KTB 1, tr. 502: Tiểu Kinh Saccaka; MLDB, p. 323, 
pa. 7: The Shorter Discourse to Saccaka). 

•MI 332 (sđd, tr. 727: Kỉnh Hàng Ma; MLDB, p. 431, pa.2: 
The Rebuke to Mãra). 

• M II 119 (KTB 2, tr. 616: Kỉnh Pháp Trang Nghiêm; MLDB, 
p. 729, pa. 7: Monuments to the Dhamma). 

• M II 158 (sđd, tr. 703: Kinh Ghotamukha; MLDB, p. 771, pa. 
2: To Ghotamukha). 

• A V 65 (BKTC 4, tr. 327: Kosalã (2); NDB, p. 1384: Kosala 

( 2 )). 

• Ud 7 (KTiB, PTT tr. 127: Ud (6); Ud. p. 9: With Bãhỉya). 

511. Các kinh DI 105; D III 39; D III 80; s I 107; SI 179; SI 212; 
Th 480; Th 1044* tường thuật Đức Phật đi kinh hà nh . Kinh 
hành của Ngài diễn ra vào ban đêm (S I 107) hay lúc ban ngày 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


351 


chứng tỏ rằng ngay đến các hành giả đã chứng quả 
vị vẫn coi việc đi kinh hành là điều đáng làm. Theo 
kinh, đi kinh hành có ích cho sức khỏe của thân và 
tiêu hóa, và cho tu tập định được kéo dài.^^^ Chú 
giải ghi lại tiềm năng tuệ quán của đi kinh hành với 
những trường hợp áp dụng nó đưa đến giác ngộ 
toàn triệt.^^^ 


(S I 179 và s I 212). s II 155 tường thuật tất cả các đại đệ tử 
tham dự vào việc đi kinh hành, mỗi vị cùng đi với một nhỏm 
các tỳ khưu khác. 

• D I 105 (TBK 1, tr. 105, đ.ll: Kỉnh A Ma Trú; LDB, p. 122, 
pa.2.11: Ambattha Sutta). 

• D III 39 (TBK 4, tr. 39A: Kỉnh ưu Đàm Bà La; LDB, p. 386, 
pa. 6: The Great Lion ’s Roar to the Udumbarikans). 

• D III 80 sđd, tr. 80, đ.l: Kỉnh Khởi Thế Nhân Bôn; LDB, p. 
407, pa.l: On Knowỉedge of Beginnings). 

• s I 107 (BKTƯl, tr. 238: Thụy Miên; CDB L p. 199: Sleep). 

• s I 179 (sđd, tr. 393; đ.4: Paccanĩka; CDB L p. 274: Pac- 
canĩka). 

•SI 2\2(sđd, tr.467, đ.l4: Sudatta; CDB L p. 312: Sudatta). 

• Th 480 (TỈBKII, tr.l69, kệ 480: Sopýka (Thera 50). EVl, p. 49. 

• Th 1044* * (sđd, tr. 248, kệ 1045: Anạnda (Thera 91). EVL p. 
96. * Bản của HTMinh Châu ghi số kệ 1045. 

• s II 155 (BKTƯ2, tr. 269: Nghiệp; CDB L p. 638-9: Walk- 
ing Back and Eorth). Các vị ấy là Sãriputta, Mahãmoggallã- 
na, MahãKassapa, Anuruddha, Punna Mantãnỉputta, Upãlỉ, 
Ẫnanda. cỏ cả Devadatta. 

512. AIII 29. Sự tiến bộ khả quan về sức khỏe và tiêu hóa cũng được 
ghi lạiởvinll 119. So YỞi Khantipãlo 19Ĩ>1: ỹ.9 5; Kundaỉãbhi- 
vamsa 1993: pp.75-8; và Thỉtavanno 1988: pp.120-2. 

• Vin II 119 (BD 5, p. 164: CuUavagga V). 

• A III 29 (BKTC 2, tr. 346, đ.2: Kỉnh Hành; NDB, p. 651, 
29(9): Walkỉng Medỉtatỉon). 

513. Ps I 257 kế câu chuyện một tỳ khưu chứng Arahant sau hai 

mươi năm miệt mài kinh hành. Ps I 258 ghi lại trường hợp 




352 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Không như cách đi kinh hành được thực hành ngày 
nay, lời chỉ dẫn thông thường về kinh hành tìm thấy 
trong kinh lấy sự kiện tâm thức làm đối tượng chính 
để quan sát. Những lời chỉ dẫn trong tinh thần mạch 
văn này không đề cập tới nhận biết rõ rệt tư thế của 
thân mình hay sự vận động của bước đi, nhưng nói 
về thanh lọc tâm khỏi các trạng thái chướng ngại.^^'^ 
Vì cũng cùng lời diễn đạt như thế được dùng cho ngồi 
thiền, nó chỉ ngụ ý tiếp nối cách hành thiền đã được 
thực hành trước đó trong khi ngồi, dù bây giờ ở một 
tư thế khác. 

Một phẩm trong Ahguttara Nikãya * * (Bộ Kinh Tăng 
Chi) đề nghị đi kinh hành như là cách đối trị buồn ngủ. 
Tuy nhiên, trong trường hợp này, lời chỉ dẫn có khác 
với chỉ dẫn thông thường: người hành thiền tập trung 
vào đoạn đường để đi kinh hành, giữ các giác quan 
khép kín, và ngăn ngừa tâm bị ngoại cảnh làm cho 
sao lãng.^^^ 


chứng ngộ tương tự của một tỳ khưu khác sau mười sáu năm 
kinh hành. 

514. MI 273: “trong khi đi hay ngồi, chúng ta sẽ thanh lọc tâm 
khỏi những trạng thái chướng ngại.” Câu nói “những trạng thái 
chướng ngại” đồng nghĩa với năm chướng ngại (triền cái, so với 
s V 94). 

•MI 273 (KTB 1, tr. 599: Đại Kỉnh Xóm Ngựa; MLDB, p. 365, 
pa.lO: Wakefulness trong The Greater Discourse at Assapura). 

• s V 94 (BKTƯ 5, tr. 151: Chướng Ngại, Triền Cải; CDB II, 
p. 1591: Obstructỉons). 

515. AIV 87 (BKTC 3, tr. 398, đ.8: Ngủ Gục; NDB, p. 1060, pa. (7): 
Dozỉng). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


353 


về tư thế nằm, để trau dồi ý thức rõ rệt, người hành 
thiền nên nằm xuống có chánh niệm phía bên phải 
để nghỉ ngơi trong lúc giữa khuya, ghi nhớ trong tâm 
nhắc nhở sáng mai định thức dậy vào giờ nào.^^® Lời 
chỉ dẫn đi vào giấc ngủ trong chánh niệm hình như 
chỉ liên quan đến việc thức dậy vào giờ đã ấn định 
trước.^^^ Theo các đoạn kinh khác, đi vào giấc ngủ 
trong chánh niệm cải thiện phẩm chất của giấc ngủ, 
ngăn ngừa ác mộng và xuất tinh vào ban đêm.^^^ 

Như lời kết luận, điều nên nhấn mạnh là cho dù nhiều 
khía cạnh khác nhau về phát triển tuệ quán có liên 
quan đến bốn tư thế, điều mà những lời chỉ dẫn xét 
theo các yếu tính của SatipatỊhãna Sutta không thôi 
ngụ ý là chỉ nhận biết suông về toàn thân thể nói 
chung, và về sự sắp đặt của nó trong không gian. 

516. Ví dụ ở M 1273. Đe nghị ngủ phía bên phải (trong “thế nằm sư 
tử”) có thế vì sự kiện hoạt động êm thắm dễ dàng của quả tim 
trong lúc ngủ với tư thế này không bị sức nặng của co thế cản 
trở như ngủ nghiêng về phía trái (có thể tạo ác mộng). 

M I 273 (KTB 1, tr. 599: Đại Kinh Xóm Ngựa; MLDB, p. 365, 
pa.lO: Wakefulness trong The Greater Discourse at Assapura). 

517. Nãnavĩra 1987: p. 158. 

“ Đi vào giấc ngủ bằng chánh niệm, nhớ trong tâm sảng mai 
thức dậy giờ nào, không có nghĩa là chúng ta nên thực hành 
chánh niệm trong lúc thực sự buồn ngủ. ” 

Trích CP, tr. 158. 


518. Vin 1295 vàAIII 251. 

• Vin I 295; ” cỏ năm lợi ích cho người có chảnh niệm trước 
khi đi vào giấc ngủ: ngủ ngon, thức dậy khỏe khoắn, không 
gặp ác mộng, chư thiên bảo vệ, không xuất tinh. ” 

Trích BD 4, p. 420-1. 

• A III 251 (BKTC 2, tr. 714, đ.3-4: Thất Niệm; NDB, p. 822: 
Wỉth a Muddled Mỉnd). 




354 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Ngay khi nhận thức rõ rệt về bốn tư thế đã đưa đến nền 
tảng căn bản của ý thức nhận biết rõ về cơ thể, người 
thực tập thiền có thể bắt đầu chuyển sang phần quán 
tưởng kế tiếp đã được giới thiệu trong SatipaỊỊhãna 
Sutta: biết rõ ràng tường tận (sampajãna, tỉnh giác) 
các loại hoạt động của cơ thể.^^® Lời chỉ dẫn về hiểu 
biết rõ ràng như sau: 

“ Lại nữa, này các tỳ khưu, khi bước tới bước 
lui, vị ấy làm với sự hiểu biết rõ ràng; khi nhìn 
tới phía trước hay ngoảnh mặt quay đi, vị ấy 
làm với sự hiểu biết rõ ràng; khi co duỗi tứ chi, 
vị ấy làm với sự hiểu biết rõ ràng; khi đắp y và 
khi khoác y ngoài và mang bình bát, vị ấy làm 
với sự hiểu biết rõ ràng; khi ăn, uống, thọ thực 
và nếm vị ấy làm với sự hiểu biết rõ ràng; khi đi 
đại tiểu tiện, vị ấy làm với sự hiểu biết rõ ràng; 
khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức dậy, nói chuyện và 
giữ im lặng vị ấy làm với sự hiểu biết rõ ràng. 

519. So với AIII 325, theo kinh này, nhận biết rõ rệt về bốn tư thế tạo 
nên nền tảng cho chánh niệm và hiểu biết rõ ràng tường tận. 

A III 325 (BKTC 3, tr. 74, đ.6: Udãyĩ; NDB, p. 891, pa.6: 
Udãyĩ). 

520. M I 57. Điều đáng chú ý là hầu hết các động từ PãỊi trong lời 
chỉ dẫn này ở hình thức quá khứ phân tự, các động tác dưới sự 
quan sát mang nghĩa thụ động. Theo Kalupahana 1000: p.283, 
Đức Phật dùng hình thức thụ động như là phưong tiện giảng dạy 
đế làm nối bật lên đặc tính vô ngã. Một điếm khác đáng được 
xét đến là các tư thế được đề cập trong bài tập trước được lập lại 
trong mạch văn này. Chú giải Ps I 269 cắt nghĩa là sự khác biệt 
giữa đi, đứng, và ngồi dưới phần quán các tư thế và trong bài 
tập này là ở đây các tư thế này diễn ra trong thời gian tưong đối 
ngắn. Chú giải cố gắng đưa ra quan điếm là: hiểu biết rõ ràng 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


355 


Ngoài việc là một trong những phần quán thân trong 
Satipaịịhãna Sutta, bài tập này cũng tạo nên một 
bước đặc biệt trong cách thức huấn luyện dần dần, 
được nói đến như là “có chánh niệm và hiểu biết rõ 
ràng tường tận” (sati-sampajannã, chánh niệm tự 
giác).“^ Trong tiến trình huấn luyện dần dần này, có 
chánh niệm và hiểu biết rõ ràng tường tận các động 
tác của thân tạm thời nằm giữa tu tập sơ đẳng và 
việc ngồi hành thiền thực Nói chính xác hơn, 

tường tận đặc biệt phù hợp với kh oảnh khắc người tập thiền bắt 
đầu tiếp nhận một tư thế cá biệt nào đó (tùy vào mục đích và sự 
thích họp...) còn ý thức nhận biết rõ rệt về tư thế được áp dụng 
hữu ích hơn vào sống trú trong tư thế nào đó. 

521. Ví dụ ở D I 70 (TBK1, đ.65: Kỉnh Sa Môn Quả; LDB, p. 100, 
pa.65: The Fruits of Homeless Life). 

522. Trên nền tảng các đặc tính chung của cách thức huấn luyện dần 
dần này như đã được miêu tả ở nhiều kinh khác nhau (ví dụ ở D 
I 63-84; M I 271-80; và M I 354-7), khuôn mẫu này có thể được 
xếp theo năm giai đoạn chính: (1) Niềm tin chắc ban đầu và xuất 
gia; (2) Huấn luyện căn bản về đức hạnh và biết đủ; (3) Chế ngự 
giác quan, có chánh niệm và hiếu biết rõ ràng tường tận về các 
hoạt động của thân; (4) Loại bỏ chướng ngại và tu tập chứng đắc 
cõi thiền; (5) Chứng ngộ. ở chừng mực nào đó, năm giai đoạn 
này đại diện cho năm khả năng gây ảnh hưởng, năm lực: tín, tấn, 
niệm, định, tuệ. So với Crangle 1994, p.l63. Tuy nhiên, cần nói 
thêm là năm khả năng và năm lực không chỉ được tu tập tuần tự 
mả còn được xuất hiện đồng thời. Barnes 1981: p.237 đề nghị 
thay thế một hệ thống khác gồm sáu giai đoạn bằng cách một 
mặt phân biệt chế ngự giác quan, mặt kia chánh niệm và hiếu 
biết rõ ràng tường tận, là hai giai đoạn riêng biệt nhau. 

• D I 63-84 (TBK1, tr. 63-84: Kinh Sa Môn Quả; LDB, p. 99- 
108: The Kruits of Homeless Life). 

• M1271 -80 (KTB1, tr. 593-611: Đại Kỉnh Xóm Ngựa; MLDB, 
p. 362-71: The Greater Discourse at Assapura). 




356 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


chánh niệm và hiểu biết rõ ràng tường tận hoàn tất 
những giai đoạn khởi đầu liên quan đến đức hạnh, 
chế ngự giác quan, biết đủ, và tạo điểm khởi đầu cho 
việc hành thiền theo qui định khi người thực tập thiền 
đi đến nơi thanh vắng để vượt qua chướng ngại, để 
tu tiến qua các tầng thiền, và để chứng ngộ.^^^ Như 
vậy, trong mạch văn đang xét đây, sự tu tập chánh 
niệm và hiểu biết rõ ràng tường tận còn là nền tảng 
cho các phần hành thiền theo qui định, chẳng hạn, 
như các quán tưởng còn lại đã được miêu tả trong 
Satipaịịhãna Sưíía.^^^ 

• M I 354-7 (KTB 2, tr. 39-47: Kinh Hữu Học; MLDB, p.460- 
64: The Disciple in Higher Trainỉng). 

523. Nhiều kinh (như M I 181; M I 269; M I 346) đề cập rành mạch 
đến hiếu biết rõ ràng các động tác như là điều kiện tiên quyết 
cho việc ngồi thiền chính thức. Vai trò căn bản này được nhắc 
lại ở Ps I 290 và Ps-pt I 380, hai chú giải và phụ chú giải này đề 
nghị hiếu biết rõ ràng các động tác như là nền tảng đế tu tập satỉ 
như là một yếu tố tạo thành chứng ngộ. So thêm với Bronkhorst 
1985: p.311; và Bucknell 1984: p.29. 

• M1181 (KTB1, tr. 399: Tiểu Kỉnh Dụ Dấu Chân Voi; MLDB, p. 
273, pa. 13: The Sỉmỉle of the Elephants Kootprint (Shorter)). 

•MI 269 (sđd, tr. 588: Đại Kỉnh Đoạn Tận Ải; MLDB, p. 
359, pa. 31-38: The Greater Discourse on the Destruction of 
Craving). 

•MI 346 (KTB 2, tr. 21tt: Kỉnh Kandaraka; MLDB, p. 449: To 
Kandaraka). 

524. Sự khác biệt về đặc tính giữa hiểu biết rõ ràng các động tác và 
về quán thân sau này đã khiến cho Schmithausen 1976: pp.253- 
5 kết luận rằng phần quán các bộ phận của cơ thể, các nguyên 
tố chính, hay quán tử thi có thế là những gì thêm vào sau này, 
bởi vì đặc tính của các đề mục sau hơi khác với loại nhận biết 
rõ rệt về các hoạt động đã được thực hành trong lúc quán các 
tư thế của thân và hiểu biết rõ ràng các động tác của thân. Tuy 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


357 


Câu tổng hợp “chánh niệm và hiểu biết rõ ràng tường 
tận” chỉ ra là, ngoài việc có chánh niệm về các hoạt 
động đã được đề cập, sự hiện hữu của “hiểu biết rõ 
ràng tường tận” đóng một vai trò quan trọng. Vì khi 
“hiểu biết rõ ràng tường tận” đứng riêng, và cũng đi 
chung với sati, xuất hiện trong các kinh ở nhiều mạch 
văn khác nhau, có thể đảm nhiệm nhiều ý nghĩa rộng 
rãi,^^^ vấn đề khởi lên là ý nghĩa của “hiểu biết rõ ràng 
tường tận” về nhiều hoạt động khác nhau của cơ thể 
đã được đề cập tới. 

Cả Satipaịịhãna Sutta và lời giải thích về cách huấn 
luyện dần dần đều không cung cấp thêm chi tiết nào. 
Các chú giải bù đắp điều này bằng cách trình bày bản 
phân tích chi tiết hiểu biết rõ ràng tường tận theo bốn 
khía cạnh (hình 6.3 dưới đây). 


nhiên, nhiều kinh (ví dụ như ở D II 94; A V 116; và A V 119) đề 
cập phần hiểu biết rõ ràng các động tác của thân riêng ra khỏi 
bốn satỉpatthãnas, chỉ cho thấy rằng cả hai hiện hữu độc lập với 
nhau. Điều này ngụ ý là, nếu sau này có thêm vào điều gì, điều 
đó chính là hiếu biết rõ ràng các động tác của thân được thêm 
vào hệ thống satipatthãna. 

• D II 94 (TBK 3, tr. 95, đ.l2: Kỉnh Đại Bát Niết Bàn; LDB, p. 
242, pa.2.12-13: The Buddha ’s Last Days). 

• AV 116 (BKTC4, tr. 397: Vô Minh; NDB,p. 1416: Ignorance). 
Trang A V116 là trang A V113 (NDB, p. 1416) và A V115 
(NDB, p. 1417) lập lại. Chi tiết này bắt đầu ỞBKTC 4, tr. 392. 

• A V 119 (sđd, tr. 397: HữuẢỈ; NDB,p. 1418: Craving). Đoạn 
này lập lại như ở A V113, 115. 


525. So với trang 108. 




358 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


mục đích 

(sãtthakasampajanna) 


sự thích hỢp 
(sappãyasampajanna) 


khu vực 

(gocarasampaianna) 


không ảo tưởng 
fasmmohasampaJanna) 


Hình 6.3 Bốn khía cạnh “hiểu biết rõ ràng tường tận” theo chú giải. 


Theo các chú giải này, nên hướng hiểu biết rõ ràng 
tường tận tới mục đích của động tác và sự thích hợp 
của nó. Hơn nữa, ta nên hiểu rõ là làm thế nào để liên 
kết hoạt động này với phép hành thiền của mình (“khu 
vực” của mình) và ta nên tu tập “không ảo tưởng” 
bằng cách hiểu biết rõ ràng tường tận bản chất thật 
sự của thực tại.^^® Xét kỹ kinh điển hơn cho biết nhiều 
đoạn kinh tán thành và làm sáng tỏ trình bày này của 
chú giải. 

Theo Mahãsunnata Sutta, biết rõ ràng tường tận có 
thể được tiến hành qua nói chuyện bằng cách tránh 
những đề tài không thích hợp với người xuất gia.^^^ 


526. ở Ps 1253-61. 

527. M III 113. Điều này trùng hợp với giải thích trong phụ chú giải 
kinh Satipatthãna Sutta, Ps-pt I 364, phụ chú giải này liên kết 
sự tu tập hiểu biết rõ ràng tường tận về lời nói với việc tránh các 
đề tài không thích họp đế trò chuyện. 











SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


359 


ở đây, “biết rõ ràng tường tận” ngụ ý nói chuyện liên 
quan đến biết đủ, cách ly, định và tuệ, v.v. vì theo cách 
này, cuộc nói chuyện trở nên “có mục đích” tu tiến trên 
con đường giải thoát. Trường hợp này tương ứng với 
khía cạnh thứ nhất của hiểu biết rõ ràng tường tận 
được đề cập trong chú giải, khía cạnh này liên quan 
đến mục đích của động tác. 

Nhiều động tác liệt kê trong phần này của SatipaịỊhãna 
Sutta như “đi tới đi lui”, “khi nhìn tới phía trước hay 
ngoảnh mặt quay đi”, “khi co duỗi tứ chi” và “khi đắp 
y và khi khoác y ngoài và mang bình bát” xuất hiện 
như là một bộ ở những nơi khác trong kinh.Những 
trường hợp này không nói thẳng ra hiểu biết rõ ràng 
tường tận, nhưng đây là những lời chỉ dẫn các tỳ 
khưu về tác phong thích hợp. ở đây, điều kinh điển 
nhấn mạnh về các động tác là chúng nên được làm 
với thể thức thanh lịch và gây thiện cảm (pãsãdika).^^^ 

M III 113 (KTB 3, tr.307: Kinh Đại Không; MLDB, p. 974, pa. 
12: The Greater Dỉscourse on Voidness). 

528. ở M I 460 và AII 123 như là lời chỉ dẫn một tỳ khưu thực hiện 
những động tác này của cơ thế như thế nào cho thích hợp. ớ AIV 
169 toàn bộ các động tác này lại xuất hiện như muốn nói đến cách 
cư xử đúng, ở đây một tỳ khưu phạm lỗi cố gắng che đậy đằng 
sau tác phong đứng đắn bề ngoải (Theo chú giải, người này không 
phải là đệ tử thực sự của Đức Phật. Đọc NDB, Ct.l634 tr. 1792). 

•MI 460 (KTB 2, tr. 260: Kỉnh Catuma; MLDB, p. 563, pa. 

16: At Cãtumã). 

• AII123 (BKTC 2, tr. 49, đ.3: Sóng Biển; NDB,p. 503: Waves). 

• AIV 169 (BKTC 3, tr. 513, đ.2: Các Đồ Rác; NDB, p. 1122: 

Trash). 

529. Ví dụ ở A II 104 và ở A V 201; so thêm với Th 927 và Pp 
44. Th 591 có những phấm cách tương tự về bốn oai nghi này. 




360 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Tương tự, bản tiếng Hán Madhyama Ãgama* * (Trung 
A Hàm) nói về “tác phong oai nghi và trầm lặng” của 
tỳ khưu khi hành trì hiểu biết rõ ràng tường tận hành 
vi của thân.^^° Rút kết luận từ những đoạn này, bộ các 
hành vi của thân đặc biệt này đại diện cho cách cư xử 
thận trọng và oai nghiêm, thích hợp cho người sống 
như một tỳ khưu hay tỳ khưu ni. 

Nhu cầu duy trì mẫu mực cư xử thiện lành như vậy 
được diễn tả trong nhiều học giới của đoàn thể Tăng 
già. Những điều học này là qui định rất chi li nhiều 
khía cạnh trong lối cư xử hàng ngày.^^^ Sự quan trọng 
của xử sự bề ngoài được thừa nhận ở Ấn Độ thời xưa 
cũng ghi rõ trong kinh Brahmãyu Sutta, ở đây, sự tìm 
hiểu kỹ lưỡng cách cư xử hàng ngày của Đức Phật 
tạo nên phần nào nỗ lực thẩm định thành tựu tâm 

Law 1922; p.81 trong mạch văn này, dịch sampajanna là “thận 
trọng”. 

• AII 104 (BKTC 2, tr.l4: Cải Ghè; NDB, p. 484: Pots). 

• A V 201 (BKTC 4, tr. 515: Vị Trưởng Lão; NDB, p. 1475: An 
Elder). 

• Th 927 (TỈBKIL TLTK, tr. 233: Pãrãparỉya (Thera 84) ). 

530. Minh Chau 1991: p.83. 

531. Đây là bảy mươi lăm điều học đặc biệt dành cho các vị còn 
phải tu tập (sekhiya), Vin IV 184-206. Collins 1997: p.l98 chú 
ý đến sự quan trọng của cư xử bên ngoài. Holt 1999: p.l02 chỉ 
rõ là “những điều học sekhỉya này... không chỉ là phép giao tế 
suông, còn nhiều hơn thế nữa, chúng là tâm trạng thầm kín bên 
trong của vị tỳ khưu hiến bày ra ngoài.” Có thế tìm thấy dễ 
dàng lời giải thích về những điều học sekhỉya này ở Thãnissaro 
1994: pp 489-510. 

Vin IV 184-206 (BD 3, p. 120-52: Traỉnỉng). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


361 


linh của Ngài.^^^ Điều này cần thiết cho tỳ khưu hay 
tỳ khưu ni cư xử theo cách thức thận trọng oai nghi 
tương ứng với khía cạnh thứ hai của hiểu biết rõ ràng 
tường tận được đề cập trong chú giải, có liên kết nó 
với tính thích hợp của hành động. 

Một đoạn trong Ahguttãra Nikãya* * (Bộ Kinh Tăng 
Chi) liên kết hiểu biết rõ ràng tường tận với hoạt động 
nhìn. Đoạn này tường thuật tỳ khưu Nanda, nhân vật 
đặc biệt thích ái dục, khi nhìn về bất cứ hướng nào, 
sắp đặt tất cả nỗ lực của mình để tránh ham muốn và 
bất mãn sanh khởi.^^^ Thuật ngữ dùng trong trường 
hợp này chỉ cho thấy loại hiểu biết rõ ràng tường tận 
này liên kết với chế ngự giác quan. Có thể tìm thấy 
một sắc thái tương tự như thế trong Mahãsunnata 
Sutta, kinh này liên kết hiểu biết rõ ràng tường tận 
về bốn tư thế với chế ngự giác quan.^^"^ Cả hai đoạn 
kinh này phù hợp với khía cạnh thứ ba của hiểu biết 
rõ ràng tường tận đề cập trong chú giải nói về “khu 
vực”. Cùng cách diễn đạt như thế xuất hiện trước 

532. MII137 đưa ra bản tường thuật chi tiết cách Đức Phật thực hành 
các hoạt động khác nhau như bước đi, nhìn, ngồi xuống v.v. 

M II 137 (KTB 2, tr. 649: Brãhmãyu; MLDB, p. 746, pa. 10: 
Brãhmãyu). 

533. AIV 167 (BKTC 3, tr. 510, đ.2: Tôn Giả Nanda; NDB, p. 1121: 
Nanda). Nanda, em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, trẻ hom 
Đức Phật vài ngày tuôi* Quyên Udãna 3:2,21-24 có kê câu 
chuyện vê vị này (KTiB I, PTT, tr. 151-57: Phâm Nanda; Ud, p. 
39-43: Nanda). 

* Đọc DPPNII, tr. 10, ct.l: Nanda Thera. 

534. M III 113 (KTB 3, tr. 306: Kinh Đại Không; MLDB, p. 973, p. 
11: The Greater Discourse on Voidness). 




362 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


đó trong tương quan với hình ảnh sati, phác họa 
satipaịỊhãna như là khu vực thích hợp cho tỳ khưu, 
trong khi khu vực không thích hợp đại diện cho sự 
phân tâm vì khoái lạc giác quan.^2^ Điều này ngụ ý là 
hiểu biết rõ ràng tường tận về “khu vực” đề cập đặc 
biệt đến chế ngự giác quan. 

Khía cạnh thứ tư đề cập trong chú giải liên kết hiểu 
biết rõ ràng tường tận với sự vắng mặt của ảo tưởng 
(asammoha), vượt ra ngoài bối cảnh quán thân. 
Theo chú giải, để có được sự hiểu biết rõ ràng về 
bản chất thật sự của thực tại là công việc của hiểu 
biết rõ ràng tường tận (sampajãna) nói chung, một 
phẩm tính cần được tu tập với tất cả các quán tưởng 
satipaịịhãna. 

Sự trình bày của chú giải về bốn khía cạnh cố hữu 
trong hiểu biết rõ ràng tường tận có thể được nhìn 
thấy theo trình tự tiệm tiến, với hiểu biết rõ ràng tường 
tận về mục đích (đây là tiến bộ về thực chứng) tạo 
nên nền tảng cho cư xử “thích hợp” tương xứng, tiếp 
đến là cư xử này làm cho việc chế ngự giác quan và 
tu tập thiền quán của thiền giả được dễ dàng, sẽ cho 
phép tuệ quán chiếu rọi vào bản chất thật sự của thực 
tại khởi lên. Theo cách này, việc tu tập phát triển hiểu 
biết rõ ràng tường tận các động tác của thân theo 

535. A V 352 và s V 149; so với trang 115. 

• A V 352 (BKTC 4, tr. 700, đ.28: Người Chăn Bò; NDB, p. 
1582: (9): The Cowherd). Giống kinh Mahãgopãlaka Sutta 
(KTB 1, sổ 33). Đọc ct 2230, NDB, p. 1863. 

• s V 149 (BKTƯ5, tr. 232, đ.8: Con Vượn; CDB II, p. 1633: 
The Monkey). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


363 


satipaịịhãna kết hợp tác phong có mục đích và oai 
nghiêm với chế ngự giác quan để tạo thành nền tảng 
cho sự sanh khởi của tuệ quán. Thực ra, ở mức độ 
nào đó, cả tác phong thích hợp và chế ngự giác quan 
chồng dẵm lên nhau, vì nhiều khía cạnh của bộ luật tỳ 
khưu và tỳ khưu ni có chủ định làm cho việc chế ngự 
giác quan trở nên dễ dàng, trong khi ở mặt khác, các 
động tác của thân sẽ trở nên tao nhã và oai nghiêm 
hơn nếu ở chừng mực nào đó sự thăng bằng tâm 
thức đã được thiết lập nhờ vắng mặt tâm tán loạn vì 
khoái lạc giác quan. 

Đem so với quán bốn tư thế, hiểu biết rõ ràng tường 
tận các động tác giới thiệu một yếu tố bổ sung, vì 
quán tư thế chỉ có đặc tính nhận biết suông về bất cứ 
tư thế hay chuyển động xảy ra tự nhiên, còn hiểu biết 
rõ ràng tường tận bao hàm luôn việc kiên quyết tiếp 
nối theo tác phong được chế ngự và oai nghiêm. 

VI.6. CÁC Bộ PHẬN CỦA cơ THẺ VÀ CÁC YÉU 
TỐ CHỈNH 

Hai bài thực tập tới liệt kê trong Satipaịịhãna Sutta, 
quán thành phần cấu tạo thân thể và quán thân theo 
bốn yếu tố chính, cả hai đều hướng quán niệm tới sự 
phân tích thành phần của thân. Bài thiền quán phân 
tích đầu tiên trong hai phần khảo sát thành phần thân 
thể con người bằng cách liệt kê nhiều bộ phận cơ 
thể khác nhau, các giác quan và các chất lỏng (dung 
dịch).^^® Đoạn kinh này viết như sau: 

536. Sự miêu tả chi tiết về từng bộ phận có thế tìm thấy trong Ehara 
1995: pp.171-7 và Vism 248-65. Bộ Madhyama Ãgama* (Trung 
A Hàm) liệt kê các bộ phận cơ thế tương ứng sát với bản Pãịi 




364 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


“ Vị ấy quan sát chính cái thân này từ gót chân 
trở lên cho tới tóc ở đỉnh đầu, được da bao bọc, 
đầy những thứ bất tịnh như vầy: ‘trong thân này 
có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, 
tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, 
ruột, trực tràng, thức ăn chưa tiêu trong bao tử, 
phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước 
mắt, mồ hôi dầu, nước miếng, nước mũi, chất 
nhờn ở khớp xương và nước tiểu.’ 

Trong những kinh khác, danh sách các bộ phận cơ thể 
có câu “và bất cứ bộ phận khác có thể có ở đó” theo 

(Minh Chau 1991: p.90; Nhat Hanh 1990: p.l57), trong khi bản 
Ekottara Ẫgama* * (Tăng Nhất A Hàm) chỉ có hai mươi bốn bộ 
phần (Nhat Hanh 1990: p.l70). Theo Hayashima 1967: p.272, 
bản Sanskrit về quán satipatthãna này đề cập tới tất cả ba mươi 
sáu bộ phận. (Thực vậy, trong quyến Ratnamegha do Bendall 
1990: p.202 ữích dẫn, liệt kê ba mươi sáu bộ phận cơ thể để quán 
thân). Satipatthãna Sutta liệt kê ba mươi mốt bộ phận, điều này 
có thể có ý nghĩa bố sung, vì trong vũ trụ quan Phật giáo các cảnh 
giới hiện hữu có cùng con số ba mươi mốt. Như vậy sự miêu tả 
về sự hiện hữu của vật chất trên phương diện vũ trụ vi tiểu hay 
vũ trụ đại tượng được uốn nắn theo khuôn mẫu tương tự nhau. 
Một số các bộ phận cơ thế liệt kê trong Satipatthãna Sutta có thế 
được tìm thấy trong Maitrĩ Upanisad 1.3. Cho dù đoạn này có thế 
hoàn toàn hẳn là được viết ra sau bản kinh PãỊi, nhưng hơn bao 
giờ hết chỉ cho thấy là loại quán thân không chỉ là lãnh vực riêng 
của Đạo Phật không thôi. 

• Ehara 1995: pp. 171-7 (PF, tr. 171-7: Thirty-Two Parts of the 
Body). 

• Vism 248-65 (pp ch. VIII, p. 243, pa. 81-141: Other Recol- 
lections). 

537. M I 57 (KTB 1, tr. 135: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 147, p.lO: 
Poulness- The Bodily Parts). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


365 


ggu 538 0jậjj g|-ịQ 1^ danh sách ở satipaịịhãna 
không liệt kê hết và những bộ phận được đề cập tới 
chỉ là ví dụ về loại bộ phận có thể quán được. Thực 
vậy, những đoạn kinh khác liệt kê nhiều phần hay 
dung dịch không có trong danh sách ấy như là óc, bộ 
phận sinh dục nam, hay ráy tai ướt, chứng tỏ là danh 
sách ở satipaịỊhãna không sử dụng hết kiến thức cơ 
thể học của Ấn thời xưa.^^^ 

538. MI 421 và M III 240. 

• M1421 (KTB 2, ừ. 185: Đại Kỉnh Giáo Giới La Hầu La; MLDB, 
p. 528ff, pa.8: The Greater Discourse o/Advice toRãhula). 

• M III 240 (KTB 2, tr. 545: Kỉnh Gỉm Phân Biệt; MLDB, p. 
1089, pa.l4: The Exposỉtỉon of the Elements). 

539. Sn 199 đề cập đến óc. Thực ra, óc được Patis I 7 thêm vào danh 
sách satipatthãna và cũng được đề cập đến trong bản tiếng Hán 
tưong đưong trong Madhyama Ẵgama (Minh Chau 1991: p.90). 
Vism 240 giải thích óc không được liệt kê trong satỉpatthãna vì 
óc được bao hàm luôn trong “tủy”. Bộ phận sinh dục nam được 
đề cập ở D 1 106 (âm mã tàng) và Sn 1022 (âm tàng). Việc loại 
bỏ bộ phận sinh dục nam không gây ngạc nhiên gì vì lời chỉ dẫn 
thiền phải được thiền sinh nam lẫn nữ thực tập được; tuy nhiên, 
van Zeyst 1982: p.80 cho rằng với thái độ thận ữọng vì người 
quá đạo mạo dễ bị sốc khi nghe chuyện khỏa thân hay tình dục, 
ý tưởng về tình dục đã bị loại trừ hay tránh né”. Ráy tai xuất hiện 
ơSnl97. 

• Sn 199 (KTiB L KT tr. 527: Kỉnh Thẳng Trận (Sn 34); GD, p. 
25, kệ 199: Victory). 

• Paựs I 7 (ĐVNG, tr. 11, đ. 82-112: 201 Ỷ Niệm, Chương I 
Luận về Trí; PD, p. 11, pa.82-112: 201 Ideas). 

• D I 106 (TBK1, tr. 106, đ.2.12: Kỉnh A Ma Trú: LDB, p. 122, 
pa.2.12: Ambattha Sutta- Pride Humbled). 

• Sn 1022 (KTỈB L KT, tr. 772: Phâm Con Đường Đen Bờ Bên 
Kia; GD, p.l30: The Chapter on Going to the Ear Shore). 

• Sn \91(KTỈB L KT, tr.526: Kỉnh Thẳng Trận (Sn 24); GD, p. 
25, kệ 197: Victory). 




366 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Nhóm các bộ phận cơ thể nêu ra trong Satipaịịhãna 
Sutta theo trình tự tự nhiên từ những bộ phận đặc và 
ở bên ngoài, qua các bộ phận bên trong và đến các 
chất lỏng hữu cơ. Trình tự này đại diện cho sự thể 
nhập tiệm tiến của ý thức nhận biết rõ rệt. Bộ phận 
nào dễ nhận biết nhất được đề cập trước, trong khi 
các khía cạnh khác của thân liệt kê sau đòi hỏi mức 
độ nhận biết và tính nhạy cảm sâu đậm hơn. Nói 
khác đi, có thể coi trình tự này tương ứng với bài tập 
hình dung tưởng tượng, trong đó lần lượt tước bỏ 
từng bộ phận cơ thể của ta.^'^'^ 

Quyển Visuddhimagga chỉ rõ rằng việc thực hành 
bài tập này tiến từ chú ý đến từng bộ phận cơ thể 
cho đến khi nhận biết toàn thể bộ phận cùng một 
lúc.^'^^ Điều này ngụ ý là ở các giai đoạn quán tưởng 
cao hơn, từng bộ phận riêng lẻ này bớt quan trọng, 
và ý thức nhận biết rõ rệt bây giờ hướng về phần 
hỗn hợp và bản chất bất tịnh trong toàn cơ thể. 
Theo Sampasãdanĩya Sutta, quán tưởng có thể bắt 
đầu từ các bộ phận cơ thể cho đến nhận biết bộ 
xương thôi. 

540. Debes 1994; p.l24. 

541. Vism265 (PP, p. 258, pa.139-40: Other RecoUections). 

542. Đây là hai thành tựu định nhờ thấy (attainment of Vision, 
dassana-samãpatti, kiến định) nói ở D III 104. So thêm với s V 
129 chỉ cho thấy là quán xuong có nhiều lợi ích. 

• D III 104 (TBK 4, tr. 104, đ ĩ: Kinh Tự Hoan Hỷ; LDB, p. 
420, pa.7: Sampasãdanĩya Sutta). Đọc thêm Vism Ch. 6 đ.l- 
11 .. 

• s V 129 (BKTƯ 5, tr. 203-4, 57.1.: Bộ Xương; CDB II, p. 
1617-18: The Skeleton). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


367 


Có thể tìm thấy khuôn mẫu tăng dần giống với lời chỉ 
dẫn satipaịịthãna trong Vijaya Sutta của Sutta Nipãta* 
(Kinh Tập), ở đây sự tìm hiểu kĩ lưỡng về thân đi từ 
các bộ phận bên ngoài cơ thể cho đến các cơ quan 
bên trong và các chất lỏng.^"^^ Trong Vijaya Sutta, tìm 
hiểu về cơ thể kết luận bằng câu hỏi hùng hồn: “Ngoại 
trừ việc thiếu tuệ giác ra, còn có cách nào nữa để tự 
đề cao mình và hạ thấp kẻ khác chỉ vì cái thân như 
vậy? ” Kết luận này chỉ cho thấy là mục đích của 
quán thân được nói ra là để bớt bám níu vào cái thân 
này, ngụ ý đó cũng đúng với Satipaịthãna Sutta. 

Bản Ekottara Ăgama* (Tăng Nhất A Hàm) tiếng Hán 
liệt kê một quán tưởng có liên quan là phần quán thân 
trong ấn bản này. Bài tập này liên quan đến các lỗ bài 
tiết ờ thân, hướng ý thức nhận biết rõ rệt về bản chất 
bất tịnh của các chất bài tiết từ từng lỗ bài tiết này.^'^^ 
Bài tập tương tự như thế xuất hiện trong các bộ kinh 
Nikãyas tiếng PãỊi.^'^^ Mục đích chính của bài tập này 

543. Sn 193-201. Sự tiến ữiển cấp độ quán thân trong phẩm này cũng 
tương ứng với tiến triển của quán thân ghi trong Satỉpatthãna 
Sutta, bởi vì nó bắt đầu bằng cách hướng ý thức nhận biết rõ rệt 
đến bốn tư thế, đến duỗi ra và uốn người, và kết luận bằng lời 
miêu tả xác chết bị thú dữ và côn trùng ăn. 

Sn 193-201 (KTiB I, KT, tr. 526-7: Kinh Thẳng Trận (Sn 24); 
GD, p. 24-5: Victory). 

544. Sn 206 (KTiB l KT tr. 528: Kinh Thẳng Trận (Sn 34); GD, p. 
25: Vỉctory). 

545. NhatHanh 1970: p.l70. 

546. Sn 197 và AIV 386. 

• Sn 197 (KTỈB T KT tr. 526: Kỉnh Thẳng Trận (Sn 34); GD, 
p. 25: Victory). 




368 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


và của quán các bộ phận cơ thể là để nhận thức rõ 
ràng trọn vẹn tấm thân này và thân của người khác từ 
bản chất vốn không hấp dẫn (ô trLPỢc).^'^^ Có thể tìm 
thấy ý nghĩa tương tự có liên quan ở một kinh khác có 
đề cập đến quán các thành phần cấu tạo của thân với 
tựa đề là “dưới sao, trên vậy, trên sao, dưới vậy”.^'^^ 
Điều này ngụ ý rằng sự quan sát biệt lập các bộ phận 
khác nhau của cơ thể dẫn đến nhận thức là chúng 
đều có chung một bản chất như nhau. Một khi hiểu 
rõ bản chất thực sự của chúng, bản chất không có gì 
hấp dẫn ở bất cứ phương diện riêng biệt nào của cơ 
thể (chẳng hạn mắt, tóc, và môi) trở nên hiển nhiên. 
Trong Therĩgãthã, một tỳ khưu ni minh họa rõ ràng 
hiểu biết sâu sắc bằng cách chỉ cho thấy rằng nếu ta 
lộn trái người từ trong ra ngoài, ngay đến người mẹ 
cũng thấy ghê tởm và không chịu đựng nổi mùi hôi 
của nó. 


• A IV 386 (BKTC 4, tr. 116: Một Ung Nhọt; NDB, p. 1270: 
Boil). 

547. Theo A V 109, quán các bộ phận của cơ thể nói về “sự bất tịnh” 
(asubha) được It 80 giải thích là có mục đích chống lại ham 
muốn nhục dục. 

• A V 109 (BKTC 4, tr. 386, đ.6: Gỉrỉmãnanda; NDB, p. 1412: 
Girimãnanda). 

• It 80 (KTỈB 1, PTNV, tr. 407: Tỉk. IV, 6) (It 80); It. p. 71: The 
Contemplatỉng the Foul Sutta). 

548. s V 278. Xem xét đoạn kinh này cần xét luôn truyền thống Ẩn 
Độ coi trọng phần trên của cơ thế hơn là phần dưới. 

s V278 (BKTƯ5, tr. 42 7: Phân Tích; CDBII, p. 1737: Analysỉs 
of desire as a basis). 

549. Thĩ471 (TiBKI, TLNK, tr. 274: TỳKhimNi Sumedhã (Therĩ 167). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


369 


Tiếp theo chỉ dẫn trong Satipaịịhãna Sutta, quán thực 
chất không có gì hấp dẫn của thân đề cập trước hết 
đến tấm thân của mình.^^° Nhận ra được sự vắng mặt 
của cái đẹp trong cơ thể của riêng mình, hệ quả từ 
đó là sử dụng nó như là phương tiện để chống lại 
ngã mạn.^^^ Kế tiếp, như đã được chỉ rõ trong điệp 
khúc satipatthãna, cùng quán tưởng đó được áp 
dụng “phía bên ngoài”, đến thân của người khác. Sự 
áp dụng vào bên ngoài như thế có thể trở nên thuốc 
đối trị ham muốn nhục dục mạnh mẽ.^“ Tiềm năng 

550. So với Vibh 193, đoạn này chỉ rõ là quán các bộ phận của co thể 
phải được tu tập từ cái thân mình đã, trước khi áp dụng nó vào 
thân của người kh ác. 

Vibh 193: 

• PT, tr. 284, đ. 356: Giải Thích về Quản Thân, Phân Tích 
Theo Kỉnh Tạng; 

• PT1, tr. 307, đ. 432: Xỉển Minh Quán Thân, Phân Theo Kỉnh. 

• BA, p. 252, pa. 356: Exposition of Contemplation on the 
Body, Analysỉs According to the Discourses. 

551. Điều này được ghi lại ở M I 336, ở đây Đức Phật thời quá khứ 
Kakusandha đề nghị các tỳ khưu đệ tử của mình quán sự bất tịnh 
(của các bộ phận của cơ thể) đế vô hiệu hóa ngã mạn vì nh ận 
được vinh dự hay tôn kính quá đáng từ các cư sĩ thí chủ. 

M Ì 336 (KTB 1, tr. 735: Kỉnh Hàng Ma; MLDB, p. 435, pa. 18: 
Mãratajjanĩya Sutta). 

552. ở AIII 323 liên kết quán tưởng các bộ phận của cơ thể để loại 
bỏ nhục dục; ở AIV 47 đế gia tăng sự kinh tởm tình dục. Bodhi 
1984: p.92, giải thích “thiền nhằm mục đích làm suy yếu đi ham 
muốn nhục dục bằng cách lấy đi cột trụ nhận thức củng cố khao 
khát nó, đó là quan niệm cho thân thế là phương tiện quyến rũ 
tình dục.” So thêm với BChantipãlo 1981: p.98 và Mendis 1985: 
p.44 Một phần ứng dụng từ bên ngoài được miêu tả ở Vism 306 
liệt kê danh sách các bộ phận của cơ thế được dùng đế chống 
lại sân hận bằng cách nghĩ sâu sắc có phải người ta giận dữ với 




370 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


của quán tưởng này như là biện pháp chống lại nhục 
dục đã đưa đến việc bao hàm nó trong nghi lễ xuất 
gia Phật giáo, một phần của nghi lễ gồm có hướng 
dẫn một tỳ khưu hay tỳ khưu ni mới xuất gia quán 
năm bộ phận đầu tiên của cơ thể liệt kê trong chỉ dẫn 
satipatíhãna. 

Dù có nhiều ích lợi, bài tập có những nguy hại có thể 
xảy ra. Quán về “bất tịnh” nhiều quá có thể dẫn đến 
ghê tởm và ác cảm. Tuy nhiên, ghê tởm thân thể của 
riêng mình hay của người khác chỉ là sự diễn bày dục 
vọng không được thỏa mãn và không tương xứng với 
việc làm lắng dịu ham muốn nhục dục được bài tập 
nhắm tới. Nhiều kinh tả một trường hợp khá nghiêm 
trọng khi áp dụng thái quá và không sáng suốt lối 
hành thiền đặc biệt này. Sau khi Đức Phật hướng dẫn 
các tỳ khưu cách thực hành xong và đi vào ẩn cư, các 
tỳ khưu nhiệt tình chuyên chú vào quán thành phần 
cấu tạo cơ thể của mình đến nỗi các vị này cảm thấy 
xấu hổ và kinh tởm ghê gớm vì nó. Cuối cùng, một số 
đáng kể các vị đã tự tử.^^^ 

người khác vì tóc, da, xương... của người khác. 

• AIII 323 (BKTC 3, tr. 72, đ.4: Udãyĩ; NDB, p. 891. pa. (3): 
Udãyĩ). 

• AIV 47 (sđd, tr. 344, đ. 4: Tưởng (2); NDB, p. 1032, pa (ỉ): 
Perceptions (2) ). 

• Mendis 1985, p. 44: Xỉn đọc AAD, tr. 56. 

• Vism 306 (PP, ch. IX, pa. 38: The Dỉvỉne Abỉdỉngs). 

553. ở Vin III68 và s V 320. So với Mills 1992: p.74 về đoạn này. 

• Vin III 68 (BDI, p. 118-23: Defeat (Pãrãjỉka) III). 

• s V 320 (BKTƯ 5, tr. 479, đ. 4-5: Vesãlỉ; CDB II, p. 1773: 
Vesãli). Thực ra đây là lúc nghiệp sát của các vị này trô quả 
nên khiến phải tự tử như vậy. Xin đọc chi tiết này ở chú thích 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


371 


Nhu cầu cần thiết cho thái độ thăng bằng được một 
thí dụ trong phần này của SatipaịỊhãna Sutta minh 
họa, thí dụ này so sánh việc quán bộ phận cơ thể với 
việc xem xét một bao đựng đầy các loại ngũ cốc.^^'^ 
Giống như xem xét các hạt ngũ cốc và các loại đậu 
này sẽ hoàn toàn không thể kích động bất cứ phản 
ứng xúc cảm nào, nên việc quán thành phần cấu tạo 
cơ thể bằng tư thái thăng bằng và biệt lập, để kết quả 
của nó là làm nguội lạnh dục vọng, chứ không phải để 
kích động sân hận. 

Nếu các dự phòng được chuẩn bị đầy đủ để tạo thái 
độ thích hợp, việc quán tưởng cân bằng và sáng suốt 
về sự bất tịnh của cơ thể có tiềm năng dẫn đến chứng 
ngộ. Nhận định này được ghi lại trong Therĩgãthã* 
(Trưởng Lão Ni Kệ) tường thuật hai tỳ khưu ni chứng 
ngộ trọn vẹn nhờ quán tưởng thành phần cấu tạo cơ 
thể riêng của mình.^^^ 

Trong mạch văn giải thích chung về bốn yếu tố chính, 
nhiều kinh phân loại toàn thể ba mươi hai bộ phận 
của cơ thể theo đề mục yếu tố đất (địa đại) và nước 

430 do tôi cung ứng. 

554. Theo Schlingloff 1964: p.33 n.io, cái bao hai miệng 
(ubhatomukhã mutoịĩ) là miếng vải dùng để gieo hạt, miệng trên 
để đổ hạt vào, còn miệng dưới cho hạt rơi ra để gieo. Thí dụ so 
sánh này có thế tự nó ngụ ý vì bản chất “hai miệng” của cơ thể 
con người hơi giống như thế: “miệng trên” đế cho thức ăn vào, 
còn “miệng dưới” là cửa đế phân đi ra. 

555. Thĩ33 và Thĩ 82-6. 

• Thĩ 33 (TiBKI, TLNK, tr.l93: Mẹ của Abhayã (Therĩ 127)). 

• Thĩ 82-6 (sđd, tr. 205: SundarĩNandã (Therĩ 132) ). 




372 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


(thủy đại).^^® Điều này chỉ rằng bài tập kế tiếp trong 
SatipaịỊhãna Sutta, kinh này phân tích thân thể thành 
bốn phẩm chất căn bản, tạo thành một quán tưởng 
có liên quan. Lời chỉ dẫn cho bài quán tưởng này là: 

“ Vị ấy quan sát chính cái thân này, dù được đặt 
để như thế nào, dù được đặt để ở tư thế nào, 
gồm có các yếu tố như vầy: ‘trong thân này có 
yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố lửa, yếu tố gió.” 

Hệ thống cổ của Ấn Độ về bốn yếu tố được đề cập ở 
đây đại diện cho bốn phẩm tính căn bản của vật chất: 
tính đặc, tính lỏng (hay dính kết), nhiệt độ và chuyển 
động.^^^ Vì quán ba mươi mốt bộ phận cơ thể đã đề 

556. M1185; M1421 và MIII240. Theo Vism 348, giải thích chi tiết 
về bốn yếu tố chính trong kinh điển nhắm đến thiền sinh trì trệ, 
trong khi so với những lời chỉ dẫn ngắn gọn trong Satỉpatthãna 
Sutta là cho những người lanh lẹ mau hiểu. 

• M I 185 (KTB 1, tr. 410: Đại Kinh Dụ Dẩu Chân Voi; MLDB, 
p. 279: The Simile of the Elephants Kootprint (Greater)). 

• M I 421 (KTB 2, tr. 185: Đại Kỉnh Giảo Giới La Hầu La; 
MLDB 528: The Greater Dỉscourse of Advỉce to Rãhula). 

• M III 240 (KTB 3, tr. 545: Kinh Giơi Phân Biệt: MLDB, p. 
1089: The Expositions of the Elements). 

• Vism 348 (pp p. 343: Ch. XI, pa. 28: Nutrỉment & The Ele- 
ments). 

557. M I 57 (KTB 1, tr. 136: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 148, pa. 12: 
The Eoundations of Mindýulness). 

558. So với AIII 340 chang hạn, theo đoạn kinh này, thân cây được 
coi như là biếu hiện của từng yếu tố, vì mỗi yếu tố của chúng 
chỉ là phấm tính của cùng cây ấy thôi. 

AIII 340 (BKTC 3, tr. 99, đ. 2: Đổng Gỗ; NDB, p. 904, pa. (ỉ): 
A Block ofWood). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


373 


cập phần lớn đến hai phẩm tính đầu, tính đặc và tính 
lỏng, còn việc phân tích bốn yếu tố dẫn đến một khảo 
hướng đầy đủ hơn, nới rộng nhận thức rõ rệt về các 
khía cạnh của thân biểu hiện thành phẩm tính nhiệt độ 
và chuyển động. Như vậy, bài tập này khai triển thêm 
sự phân tích thân ở mức độ đầy đủ và tinh tế hơn.^^^ 

Quán phẩm tính đất và nước của thân có thể được 
thực hiện bằng cách quan sát các cảm giác cứng và 
mềm của các bộ phận của cơ thể. Nhận biết phẩm 
tính nóng của thân có thể phát huy được bằng cách 
chú ý đến sự thay đổi của nhiệt độ thân thể, và ở 
chừng mực nào đó, bằng cách chuyển nhận biết đến 
tiến trình tiêu hóa và già cỗi. Gió, đại diện cho phẩm 
tính chuyển động, có thể được biết tới bằng cách 
hướng nhận biết đến những chuyển động khác nhau 
diễn ra trong cơ thể, chẳng hạn như sự tuần hoàn của 
máu hay chu trình hơi thở.^®° Các phẩm tính căn bản 

559. Theo Vism 351, sự phân tích bốn yếu tố này là sự tinh tế của 
phần quán tuởng trước. 

Vism351 (PP, Ch. XI, p. 346, pa.39: Nutrỉment & The Elements). 

560. MI188;MI 422 và M III 241 giải thích sự biểu hiện qua thân 
về yếu tố nhiệt và gió. Bài tập thực tiễn có thế tìm thấy ở Prýba 
1989: p.l23; hay Pa Auk 1996: p.l7; so thêm với Ehara 1995: 
pp. 197-205 và Vism 351. ở nhiều đoạn kinh, hệ thống bốn yếu 
tố được nới rộng ra để đề cập năm hay thậm chí sáu yếu tố, ví dụ 
như MIII240, bằng cách thêm vào yếu tố khoảng không và thức. 
Sáu yếu tố này tạo nên một phần của lời chỉ dẫn satipatthãna 
trong ấn bản Madhyama Ẵgama, trong khi bản Ekottara Ẫgama 
có cùng bốn yếu tố xuất hiện trong Satipatthãna Sutta (so với 
Nhat Hanh 1990: pp.l40, 158, 170). Theo M III 242, yếu tố 
khoảng không (hư không giói) đề cập tới khía cạnh trống rỗng 
và lỗ hổng của cơ thể. 




374 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


• M 1188 (KTB 1, tr. 415: Đại Kỉnh Dụ Dẩu Chân Voi; MLDB, 
p. 281: The Simile of the Eỉephants Kootprint (Greater) ). 

•MI 422 (KTB 2, tr. 186: Đại Kỉnh Giảo Giới La Hầu La; 
MLDB, p. 528: The Greater Discourse of Advice to Rãhula). 

• M III 241 (KTB 2, tr. 547: Kỉnh Giới Phân Biệt; MLDB, p. 
1090, pa.16-7: The Exposition of the Elements). 

• Frýba 1989: p.l23. Đây là bài tập 15 bước đê nhận biêt rõ 
ràng tường tận các nguyên tố (dhãtu-manasikãra) như sau: 

1. Ngồi thắng lưng, thoải mái trong tư thế tu tập quen thuộc 
của mình. 

2. Cảm nhận được sự xúc chạm với sàn nhà, với chỗ ngồi, 
với cho lưng dựa vào (nếu bạn tựa lưng vào phía sau), 
cũng như sự xúc chạm giữa đôi môi khép nhẹ, và sự xúc 
chạm giữa đôi tay đặt trên đùi. 

3. Neu chưa thoải mái, điều cần thiết là hãy điều chỉnh tư 
thê đê không có xảo trộn nào do thay đôi tư thê gây ra 
trong lúc tu tập. 

4. Thở ra hơi thật dài và với nhiều khi lực, rồi đế hơi thở 
theo nhịp điệu tự nhiên của nó. 

5. Cảm nhận được cảm giác ở sống mũi của hơi gió đi vào 
và ghi chú trong tâm: “Thở vào, thở vào ”. 

6. Cảm nhận được cảm giác ở sống mũi của hơi gió đi ra và 
ghi chú trong tâm: “Thở ra, thở ra ”. 

7. Bây giờ, trong thời gian 30 phút, tôi sẽ chỉ quán hơi thở 
và nhận biết tất cả các xao lãng như là dhãtu ”. 

8. Không cố tình khích động xao lãng, nhưng cứ chờ “như 
người thợ săn ” cho đến khi dhãtu xuất hiện. 

9. Xao lãng nào xuất hiện, xác định nó là “nguyên tố thức 
hay nguyên tố thân? ” 

10. Neu bạn xác định nó là nguyên tố thức (suy nghĩ, tác ỷ, 
tưởng tượng...), hãy quay trở lại ngay đối tượng ban đầu 
của quán niệm, đó là hơi thở. 

11. Nêu bạn đê ý thây “căng thăng”, “xúc chạm”, “nặng 
nề” hay “cứng”, thì hãy chú tâm trọn vẹn đến sự xuất 
hiện đó. Hãy nhận ra: “Đây là nguyên tố đất”, và tiếp 
tục theo dõi nó một khi nó còn tồn tại. 

12. Neu bạn đê ý thấy “trôi chảy”, “rít”, “mềm”, “sền sệt”, 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


375 


CÓ thể được gom lại trong bài quán tưởng đơn độc, 
bằng cách nhận biết rõ rệt bốn phẩm tính này như là 
những đặc tính căn bản của từng bộ phận hay từng 
tế bào cốt tủy của cơ thể. 


“dính ”, thì nhận ra “Đây là nguyên tố nước 

13. Nêu bạn đê ý thây “chuyên động”, “bay bông”, "rung 
động”, “trải ra ”, “căng trướng ra ”, thì “Đây là nguyên 
tố gió Neu bạn nhận ra “ấm ”, “lạnh ”, “sáng chói ”, 
“rực rỡ”, “bốc cháy”, “đông đặc lại” thì “Đây là 
nguyên tố lửa 

14. Ghi sâu trong trí kinh nghiệm trực tiếp trong tâm về các 
nguyên tố tương ứng ấy vào kỷ ức ngay khoảnh khắc 
nhận thức rõ rệt nhất, và đi qua lại giữa tri được ghi nhớ 
và tri biết do thực nghiệm trong thời gian kinh nghiệm ấy 
còn tồn tại. 

15. Neu thế nghiệm về nguyên tố ấy trở nên mạnh mẽ không 
chịu nôi, hãy quay trở lại ngay lãnh vực an toàn của đôi 
tượng ban đầu của quán niệm, đó là hơi thở, “Thở vào ”, 
“thở ra ”. 

16. Sau khi thực tập nhận biết về các dhãtu, nghỉ ngơi trong 
quán hơi thở luôn luôn tươi mát, an tịnh. 

17. Chấm dứt bài tập này bằng cách đếm xuống 10 hơi thở 
với chánh niệm và không bị xao lãng như sau: “Cảm 
nhận hơi thở ra, ghi chú “Thở ra, thở ra... 10”, “Cảm 
nhận hơi thở vào, ghi chú “Thở vào, thở vào... 9”, “Cảm 
nhận hơi thở ra, ghi chú “Thở ra, thở ra... 2”, “Cảm 
nhận hơi thở vào, ghi chú “Thở vào, thở vào... 1 ”. Neu 
bạn chọn phồng xẹp làm đối tượng ban đầu của quán 
niệm, ghi chú là “Xẹp, xẹp... 10, V.V.). 

• Vism 351 (PP, Ch. XI, p. 246, pa.37: Nutriment & The 
Elements). 

• M III 240 (KTB 3, tr. 545: Kinh Giới Phân Biệt; MLDB, p. 
1089, pa.l3: The Exposition of the Elements). 

• M III 242(sđd, tr. 548: Kinh Giới Phân Biệt; MLDB, p. 1091, 
pa.l8: The Exposition of the Elements). 




376 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Lối ví von tương ứng minh họa ảnh hưởng của 
phương pháp cá biệt về quán tưởng này với người 
hàng thịt đã làm thịt con bò và cắt thành miếng để 
bán. Theo chú giải, thí dụ người hàng thịt chỉ rõ sự 
thay đổi về nhận thức (sahhã), vì sau khi làm thịt, 
người này không còn nghĩ về “con bò” nữa, nhưng chỉ 
nghĩ đến “thịt” thôi.^®^ Một sự chuyển đổi về nhận thức 
tương tự như vậy xảy ra khi hành giả chia chẻ thân 
này thành những phẩm tính nhỏ nhất của nó: bây giờ 
thân này không còn được biết đến như là “Tôi” hay 
“của tôi”, chẳng qua chỉ giản dị là tổng hợp bốn phẩm 
tính này. 

Kinh nghiệm bản thân như là tổng hợp các phẩm tính 
vật chất phơi bày cho thấy sự giống nhau về phẩm 
tính của thân mình với môi trường bên ngoài.Bằng 
cách này, trạng thái dửng dưng ở mức độ lành mạnh 
được phát triển, chống lại việc bám níu vào cái, nói 

561. Ps 1272 và Vism 348. Người hàng thịt cũng xuất hiện ở MI 364, 
ở đây chính kỹ năng lóc xương đế không bỏ sót mấu thịt nào cho 
con chó thỏa cơn đói là điếm chính của ví dụ này. 

• Vism 348 (PP, Ch. XI, p. 344, pa. 30: Nutriment & The Ele- 
ments). 

•MI 364 (KTB 2, tr. 61: Kỉnh Potaliya; MLDB, p. 469, pa. 15: 
To Potaliya). 

562. Ví dụ M I 186 đưa ra ứng dụng rộng rãi về quán bốn yếu tố 
đến bản thân mình và đến môi trường bên ngoài; so thêm với 
Debes 1994: p.l39; King 1992: p.39. Nãnananda 1993: p.io 
sáng suốt làm nổi bật lên kết quả của loại quán tưởng này bằng 
cách nói đến ngã mạn như là sự “chiếm đoạt trái phép tài sản 
công (đó là đất, nước, lửa, gió)”. 

M I 186 (KTB 1, tr. 410: Đại Kỉnh Dụ Dấu Chân Voi; MLDB, 
p. 279: The Simile of the Eỉephants Pootprint (Greater) ). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


377 


cho cùng, chỉ là tổng hợp của các phẩm tính vật chất. 
Với quán tưởng được duy trì lâu dài, người hành thiền 
có thể nhận ra là cái thân cứng cỏi và được gói bọc 
như thế trông rõ ràng như vầy, và với nó, toàn thể thế 
gian này hoàn toàn không có thực thể.^®^ Có những 
mức độ khác biệt giản dị như cứng hay mềm, ướt hay 
khô, nóng hay lạnh và ở mức độ chuyển động nào đó 
(ít ra là ở bực nhỏ hơn nguyên tử). Quán về bốn yếu 
tố như vậy có tiềm năng đưa đến chứng ngộ mang 
tính thể nhập vào thể tánh không thực và vô ngã của 
thực tại vật chất.^®'^ 

Các kinh liên kết hệ thống bốn yếu tố không chỉ với 
thân người, mà còn với sự hiện hữu vật chất nói 

563. Sn 937 chỉ ra rằng thế giới này hoàn toàn không có thực thể. So 
thêm với M III 31, theo kinh này, chứng ngộ thực tánh vô ngã 
của bốn yếu tố là đặc tính quyết định của chứng ngộ trọn vẹn. 

• Sn 937 (KTỈB 1, tr. 751: Kỉnh Chấp Trượng (Sn 182); GD, p. 
122: Embraced Violence). 

• M III 31 (KTB 3, tr. 165: Kỉnh Sáu Thanh Tịnh; MLDB, p. 
905, pa.8: The Six/old Purity). 

564. MI 185 và MI 421 liên kết quán tuởng bốn yếu tố với tuệ quán 
chiếu vào vô ngã. Tiếp đó, các kinh này ứng dụng hiểu biết về 
vô ngã vào truờng họp bị nguời khác chửi mắng hay quấy rầy. A 
II 164 cũng liên kết quán tuởng về bốn yếu tố với tuệ quán chiếu 
vào vô ngã nhu thế bằng cách đó, đua tới chứng ngộ trọn vẹn. So 
thêm với Vism 640. 

• M I 185 (KTB 1, tr. 411: Đại Kỉnh Dụ Dấu Chân Voi; MLDB, 
p. 279: The SimUe of the Eỉephants Kootprint (Greater)). 

• M I 421 (KTB 2, tr. 183: Đại Kỉnh Giáo Giới La Hầu La; 
MLDB, p. 527: The Greater Discourse of Advice to Rãhula). 

• AII 164 (BKTC2, tr. 129, đ.l: Rãhuỉa; NDB, p. 542: Rãhula). 

• Vism 640 (PP, p. 662, Ch. XXI: Puriýỉcation By Knowledge 
and Vision of the Way). 




378 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


chung. Kinh Mahãhatthipadopama Sutta lấy sự tương 
đồng giữa bốn yếu tố “bên trong” của riêng ai đó với 
các yếu tố giống như thế “bên ngoài” để đưa ra ý 
nghĩa trọn vẹn về sự thật vô thường. Điều tranh luận 
ở đây là vì (theo vũ trụ học Ấn Độ cổ ) vào lúc nào đó, 
toàn thể hành tinh này sẽ đến lúc hủy diệt hoàn toàn, 
có thể có cái trường tồn trong mớ các yếu tố vô nghĩa 
tích tụ này được gọi là “thân” ? Nhận biết giá trị trọn 
vẹn bản chất vô thường của tất cả các hiện tượng 
vật chất theo cách này dùng để chống lại sự tìm kiếm 
khoái lạc vật chất. Từ bỏ ham muốn bằng chán ngán 
các hiện tượng vật chất sau đó sẽ đưa đến giải thoát 
khỏi những trói buộc do bốn yếu tố chính tạo nên.^®^ 
Một quan điểm bổ sung về bốn yếu tố chính có thể 
được tìm thấy trong Mahãrãhulovãda Sutta, quan 
điểm ấy sử dụng bốn yếu tố chính như là cảm hứng 
tu tập các phẩm tính tâm thức của tâm từ ái (mettã) 

565. MI 185. So thêm với Ledi 1986b: p. 72, người đề nghị quán 
thực tánh bằng bài tập cá biệt này như là nền tảng tu tập vì nó 
sẽ giúp phát triển nhanh chóng tuệ về vô thường. 

566. s II 170 nói rõ rằng khoải lạc và thoả mãn kh ởi lên do phụ thuộc 
vào bốn yếu tố chính phải chịu thay đối nên cách duy nhất đế thoát 
khỏi sự không xứng ý toại lòng này là tập dửng dưng với chúng, 
s II 170 (BKTƯ 2, tr. 296: Trươc; CDB I, p. 646: Before My 
Enlightenment). Theo chú giải BKTƯ: 

Trong đoạn kinh này, bốn Sự Thực Cao Cả đã được bàn tới: 

• Thỏa mãn (assãda, vị ngọt) bon yếu tố chính là sự thực về 
nguồn gốc của kho đau; 

• Nguy hại (ãdĩnava, nguy hiếm) là sự thực về kho đau; 

• Thoát ly (nissarana, xuất ly) là sự thực về chấm dứt khố đau; 

• Thấu hiêu được cách thoát ly là sự thực về con đường dẫn 
đến chấm dứt khô đau. ” 


Trích ct. 249, CDB1 tr. 794-5. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


379 


và bi mẫn (karuna). Giống như đất không có tí sân 
hận nào khi nhiều loại phế thải vứt trên mặt đất, cũng 
thế, người hành giả nên tu tập tâm không sân hận.^®^ 
Giữ cho tâm không sân hận như vậy theo cách này, 
ta có thể phản ứng bằng tấm lòng từ và bi mẫn ngay 
cả trong nghịch cảnh.^^^ 

Các đoạn kinh này chỉ cho thấy là quán bốn yếu tố 
chính có thể được dùng theo nhiều cách khác nhau, 
liên kết bản chất của thân người với hỗn hợp tất cả 
vật thể chung quanh, hay sử dụng đặc tính vật thể để 
tu tập tâm thái thiện. 

VI.7. Tử THI TAN RỮA VÀ QUÁN CÁI CHÉT 

Trong số các quán tưởng về thân, bài tập thiền cuối 
cùng ở mức độ nào đó có liên quan đến việc nhìn 
thấy, hay ít ra là hồi tưởng, bởi vì người hành thiền 
phải so sánh thân mình với cái gì trông thấy ở nghĩa 
địa. So sánh như vậy, lời chỉ dẫn như sau: 

567. M I 423 (KTB 2, tr. 188: Đại Kỉnh Giáo Giới La Hầu La; 
MLDB, p. 529, pa. 13: The Greater Discourse of Advice to 
Rãhula). 

568. Điều này được lấy làm ví dụ ở AIV 374 khi Sãrỉputta bị kết tội 
sai, Ngài đã phản ứng lại bằng cách nói là tâm Ngài không có 
sân hận, giống như đất không cay đắng chối từ việc xả rác trên 
mặt đất. 

A IV 374 (BKTC 4, tr. 98: Sau Khi An Cư; NDB, p. 1262, pa. 
(ỉ): Lion ’s Roar). 

569. Nãnamolỉ 1995: p.ll91 n.l50: ''seyyathãpỉ ngụ ý rằng bài 
thiền quán này... không nhất thiết là phải dựa trên việc thực 
sự nhìn thấy tận mắt tử thi, nhưng có thế được thực hiện theo 
tưởng tượng. Vism 180 miêu tả chi tiết người hành thiền có thể 
có được cái nhìn đầu tiên về tử thi tan rữa trong nghĩa địa và sau 




380 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


“ Như thấy một xác chết quăng bỏ trong nghĩa 
địa - chết đã một, hai hay ba ngày, xác phồng 
lên, xanh đen lại, rữa chảy ra... đang bị những 
con quạ, diều hâu, kên kên, chó, chó sói (giả 
can), hay những loại dòi bọ khác nhau... một bộ 
xưo’ng còn thịt và máu dính với nhau nhờ gân... 
một bộ xưo’ng không còn thịt và máu dính với 
nhau nhờ gân... các khúc xương rời nằm rải rác 
khắp hướng... các khúc xương bạc trắng, mầu 
vỏ sò... các khúc xương chất đống đã hơn một 
năm... các khúc xương đã mục và mủn ra thành 
bụi - vị ấy so sánh chính cái thân này với nó 
như vầy: ‘thân này cũng có cùng bản chất đó, 
thân này sẽ như thế, không miễn trừ khỏi số 
phận đó.”^^° 

ở Ấn Độ ngày xưa, xác chết thực sự bị bỏ ra ngoài 
trời trong những nghĩa địa như vậy, để cho tan rữa 
hay để thú dữ xé ra ăn thịt.^^^ Đoạn kinh trên trích từ 
Satipatíhãna Sutta miêu tả rõ sự tan rữa diễn ra qua 
chín giai đoạn.^^^ Theo tài liệu Tây Tạng, chính Đức 

đó phát in lại hình ảnh này trong khi ngồi thiền trong thất riêng 
của mình. Theo Ledỉ (n.d): p.58, cũng thế, quán tưởng này có 
thế được tu tập dựa trên những người bệnh hay bị thương tích 
(kể cả chính mình), hay lấy xác chết của súc vật làm đối tượng. 
So thêm với Thate 1997: p.ll. 

570. M I 58 (KTB 1, tr. 137; Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 148, pa. 18- 
24: The Koundations of Mindýulness). 

571. T.w. Rhys Davids 1997: p.80. 

572. M III 91 và AIII 323 có chung một miêu tả qua bốn giai đoạn 
chính: phồng lên, bị thú ăn, bộ xưong, xưong. Ản hẳnMadhyama 
Ẫgama miêu tả việc quán cùng tiến trình qua năm giai đoạn, 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


381 


Phật đã quán các tử thi tan rữa trong nghĩa địa khi 
Ngài vẫn còn là bodhisatta^^ 

Bài tập này làm nổi bật lên hai điều: bản chất ghê tởm 
của thân thể được phơi bày ra trong những giai đoạn 
tan rữa, và sự kiện chết là số phận không thể thoát 
khỏi của tất cả sanh linh. Điều đầu tiên liên kết bài tập 
này đến quán sự cấu tạo các bộ phận cơ thể của thân, 
dùng như phương tiện bổ sung chống lại ham muốn 
nhục dục.^^'^ Ngụ ý này được Mahãdukkhakkhandha 
Sutta hỗ trự, kinh này sử dụng cùng nhóm chữ như là 
cách quán “nguy hại” (ãdĩnava, dịch sát: bất lợi) sẵn 
có trong thân xác.^^^ Cho dù người ta có thể thu mình 
lại chỉ nghĩ đến “thoả mãn” (assãda, vị ngọt, dịch sát: 
lợi ích) các khía cạnh đẹp đẽ về thân thể của người 
trẻ khác phái không thôi, sự “nguy hại” trở nên quá 
rõ ràng khi chính cái cơ thể đó bất lực trước cái già, 
bệnh hoạn và cuối cùng là cái chết, lúc đó, chính cái 
thân này trước kia trông đẹp đẽ và hấp dẫn làm sao, 

trong khi ấn bản Ekottara Ẵgama nêu ra tám giai đoạn (Nhat 
Hanh 1990: pp.l58 và 170). 

• M III 91 (KTB 3, tr. 270: Kinh Thân Hành Niệm; MLDB, p. 
952, pa. 9: Mind/ulness of the Body). 

• AIII 323 (BKTC 2, tr. 72, đ. 5: Udãyĩ; NDB, p. 891, pa. (4): 
Udãyĩ). 

573. Rockhill 1907: p.23. 

574. Ví dụ, Dhp-a III 108 tường thuật là Đức Phật đã hướng dẫn đệ 
tử của Ngài quan sát tử thi đang thối rữa của cô gái điếm xinh 
đẹp Sỉrỉmã như là biện pháp chống lại đòi hỏi tình dục. As 197 
đề nghị quán tử thi đang thối rữa đặc biệt dành cho người có 
bản tá nh chịu ảnh hưởng mạnh của ham muốn nhục dục. 

575. MI 88 (KTB 1, tr. 203: Đại Kinh Khổ uẩn; MLDB, p. 183: The 
Greater Dỉscourse on the Mass of Sufferỉng). 




382 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


bây giờ đang trải qua giai đoạn tan rữa như đã miêu 
tả ở trên. Đoạn kinh này xác nhận mục đích quan 
trọng nhất của quán tử thi đang tan rữa là để chống 
lại ham muốn nhục dục. 

Tiếp theo lời chỉ dẫn trong Satipatíhãna Sutta, hình 
ảnh hay ký ức về cái xác tan rữa được áp dụng vào 
ngay tấm thân riêng của mình, suy nghĩ sâu xa và cẩn 
thận là trong tương lai chính cái thân riêng của mình 
cũng sẽ phải trải qua diễn trình tan rữa như thế. Loại 
quán tưởng này rồi sẽ là phương tiện để chống lại 
ngã mạn.^^® Tiếp đến, như đã được chỉ ra trong “điệp 
khúc”, cùng tuệ giác đó được áp dụng vào thân thể 
còn sống của người khác, ở đây, sự thận trọng đã 
được đề cập ở trên liên quan đến quán thành phần 
cấu tạo cơ thể vẫn còn thích hợp, nghĩa là bài quán 
tưởng này không để sân hận hay trầm cảm xảy ra.^^^ 

576. Theo AIII 325* *, quán tử thi là để chống lại ngã mạn. 

AIII 325 (BKTC 3, tr. 73: Udãyĩ; NDB,p. 891: Udãyĩ). 

* Nguyên vãn viết là AIII323. Thực ra là ỞAIII325 như đã 
nêu trên, tôi đã sửa lại cho đúng. 

577. Ịhãnissaro 1993: p.55. 

Nhưng đây không phải lả không có cách đối trị. Nhiều 
nơi trong Tạng Kinh, Đức Phật khi thây các tỳ khưu đã đê 
cho việc quán bất tịnh có ảnh hưởng ngược lại tâm thức 
các vị này, nên Ngài đề nghị các tỳ khưu hãy làm dịu sân 
hận xuống bằng cách tập trung vào hơi thở vào và ra như 
là cách thiền quán đồng hành. 

Cuối cùng, một nhận thức được cân bằng hơn về tấm thân 
này bắt đầu xuất hiện, ta có thế dùng mũi chỉa thứ hai của 
phương cách đoi phó này: chuyến sự chú ỷ từ đoi tượng ham 
muốn nhục dục sang chinh hành vỉ ham muốn nhục dục, thấy 
rõ hành vỉ đỏ chỉ là hành vi bịa đặt của tâm - ngu dại, thay 
đối luôn, và đầy căng thắng - và như vậy, loại bỏ bất cứ khả 
năng đồng hóa với nó. Điều này sẽ làm tâm thức lắng dịu ở 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


383 


Quyển Theragãthã tường thuật sự thực hành thật 
sự của bài tập satipatịhãna này trong nghĩa địa. Hai 
tỳ khưu quán sát một tử thi nữ nhưng đem lại kết quả 
khác nhau. Trong khi một tỳ khưu có thể chứng tuệ 
quán, còn tỳ khưu kia không thể tu tập quán tưởng 
vì cảnh tượng đó khơi lên lòng ham muốn trong vị 
này.^^^ Nguy hại này cũng được xem xét tới trong chú 
giải lưu ý tránh không dùng tử thi của người khác 
phái.^^^ Cho dù quán tử thi của người khác phái có 
thể không thích hợp với người thiền sinh sơ cơ, hơn 
bao giờ hết, nếu được thực hiện thành công, ta có 
thể trông đợi quán tưởng như thế tạo lập được cách 
đối trị mãnh liệt chống lại nhục dục.^^° Thực ra, quyển 
Theragãthã cũng tả trường hợp một tỳ khưu quán 
thân phụ nữ khi vẫn còn sống, đó là một cô gái đang 

một mức độ sâu hom và đưa đến trạng thái Không Còn Trói 
Buộc* * của nó. ” 

Trích MLFU, tr. 55-56. 
* Không Còn Trói Buộc: nir (không còn) + vãna (trói buộc). 

Trích MLFU, tr. 2. 

578. Th 393-5 và Th 315-16. Một trường họp khác về một tỳ khưu 
quán tưởng trong nghĩa địa có thể tìm thấy ở Th 151-52. 

• Th 393-5 (TiBKII, tr. 152: Kulla (Thera. 43). 

• Th 315-16 (sđd, tr. 137: Rậịadatta (Thera. 37). 

• Th 151-52 (sđd, tr. 89: MahãKãla (Thera 21). 

579. PsI254. 

580. Thực thế, Ledi (n.d.): p.59 đề nghị dùng tử thi của người khác 
phái vào mục đích tu tập vỉpassanã* (tuệ quản), theo Ngài, 
dùng tử thi của người cùng phái tính thích họp cho việc tu tập 
samatha* (định). So với Vism 178-96 về quán tưởng xác chết 
như là các tu tập samatha. 

Vism 178-96 (PP, toàn thê chương VI: Quản Bất Tịnh, 
Pouldness As A Medỉtatỉon Subject). 




384 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hát và khiêu Vị ấy đã có thể tận dụng hình ảnh 
khiêu vũ này, vì nhờ vào suy xét theo duyên khởi hình 
ảnh ấy, Ngài trở thành Arahant. 

Một tuệ quán khác có thể đạt được nhờ cách thực hành 
thiền quán này là tính tất nhiên không thể tránh được 
của cái chết. Các giai đoạn rữa nát của xác chết phác 
họa rõ ràng chân lý là bất cứ cái gì người ta bám níu 
đến cái biểu hiện là “Tôi”, hay “của tôi” sẽ chỉ kéo dài 
được trong một thời gian có hạn thôi. Tuy vậy, điều này 
xuất hiện như là kết quả hiển nhiên của quán tưởng 
này, các kinh thường miêu tả quán tưởng về cái chết 
không đề cập đến các giai đoạn tan rữa. Các phương 
pháp quán tưởng cái chết đặc biệt được Đức Phật đề 
nghị có liên quan đến ăn và thở: gợi nhớ lại sự kiện là 
ngay đến miếng kế tiếp cho vào miệng để ăn và hơi 
thở kế tiếp để thở vào cũng chưa chắc xảy ra.^®^ Thực 
thế, sự hiện diện hay vắng mặt của hơi thở báo hiệu 
sống hay chết, nên quán niệm hơi thở cũng có tiềm 
năng được dùng để quán cái chết. Dù ta có quyết định 
dùng bất cứ phương pháp nào, quán cái chết giúp khơi 
lên nỗ lực tránh và đoạn tận bất thiện, và cuối cùng, có 
thể đạt tới thực chứng “bất tử 


581. Th 267-70 (TỈBKII, tr.l26: Nagasamala (Thera. 33); EVI, p. 35). 

582. AIII 306 và AIV 319. 

• A III 306 (BKTC 3, tr. 49, đ.9: Niệm Chết; NDB, p. 878: 
Mindýulness o/Death (1) )■ 

• A IV 319 (BKTC 4, tr. 16 đ.lO: Niệm Chết; NDB, p.l221: 
Mindýulness o/Death (1) ). 

583. A III 308 và A IV 320 liên kết quán tưởng cái chết với việc 
khuấy dậy nỗ lực chống lại bất thiện; AIII 304 và AIV 317 liên 
kết cùng loại quán tưởng với việc thực chứng bất tử. 

• A III 308 (BKTC 3, tr. 49, đ.9: Niệm Chết; NDB, p. 878: 
Mind/ulness o/Death (1) ). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


385 


Quán cái chết cũng được dùng để chuẩn bị hữu ích 
cho lúc thực sự phải đối diện với cái chết. Là bài tập 
kết thúc trong số các bài quán thân, quán cái chết 
thường xuyên có thể dẫn đến việc nhận ra là cái chết 
chỉ thực sự sợ hãi khi ta đồng hóa mình với cái thân 
này.^^'^ Với sự trự giúp của quán thân, ta có thể nhận 
ra bản chất thực sự của tấm thân này và bằng cách 
đó có thể vượt qua sự bám níu vào nó. Khi không còn 
bám níu vào tấm thân này nữa, ta sẽ thoát khỏi bất cứ 
sợ hãi nào về cái chết thể xác.^^^ 

- 0 - 


• A IV 320 (BKTC 4, tr. 16, đ.lO: Niệm Chết; NDB, p.l221: 
Mind/ulness o/Death (1) ). 

• A III 304 (BKTC 3, tr. 45, đ.2: Niệm Chết; NDB, p. 876: 
Mindýulness o/Death (1) )■ 

• A IV 317 (BKTC 4, tr. 12, đ.2: Niệm Chết; NDB, p.l219: 
Mindýulness o/Death (1) )■ 

584. Debes 1994: p.l51; và Kors 1993: p. 18. Trong lời chỉ dẫn cho 
ba phần quán tưởng cuối (các bộ phận co thế, các yếu tố chính, 
tử thi), ở mức độ nhất định nào đó, thực ra đã ngụ ý tới việc 
không còn đồng hóa với tấm thân này trong lúc quán tưởng 
thực sự, ở đây, tấm thân riêng được đề cập tới như là “chính cái 
thân này” (MI 57-8), một sự diễn đạt hình như cố tì nh được nói 
ra theo cách thức khách quan. 

M I 57-8 (KTB 1, tr. 133-40: Kỉnh Niệm Xứ; MLDB, p. 146-9, 
pa. 6-30: The Koundations ofMỉndfulness). 

585. So vói Th 20 chang hạn, đoạn kệ này một vị arahant nói ngài 
không còn sợ chết, sẵn sàng buông bỏ tấm thân này với chánh 
niệm. So thêm với AIV 48 liên kết sự vắng mặt của bám níu vào 
mạng sống sau nhiều lần quán tưởng đến cái chết. 

• Th 20 (TỈBKII, tr. 21: Ajỉta (Thera. 4). 

• A IV 48 (BKTC 3, tr. 344, đ.5-6: Tưởng (2); NDB, p. 1033: 
Perception (2) 




VII. CẢM GIÁC (THỌ) 

VII.1. QUÁN CẢM GIÁC 

“Cảm giác”, thuật ngữ PãỊi là vedanã, rút ra từ động từ 
vedeti, có cả hai nghĩa: “cảm nhận được” và “biết”.^^® 
Theo cách sử dụng của nó trong kinh này, gồm cả hai 
cảm nhận thuộc thân và thuộc tâm.^®^ Vedanã không 
bao hàm nghĩa “cảm xúc” trong phạm vi ý nghĩa của 
nó.^^® Cho dù cảm xúc khởi lên tùy thuộc vào ghi nhận 


586. Hamilton 1996; p.45; và C.A.R Rhys Davids 1978: p.299. 

587. So với M I 302 hay s IV 231; so thêm với C.A.P. Rhys Davids 

1978: p.300. 

•MI 302 (KTB 1, tr.663: Tiểu Kỉnh Phương Quảng: MLDB, p. 
401: The Shorter Series of Questions and Answers). 

• s IV 231 (BKTƯ4, tr. 371, đ.ll: Sĩvaka; CDB II, p. 1279: 
Sĩvaka). 

588. Bodhi 1993: p. 80; Padmasiri de Silva 1992b: 9.33; Dhĩravamsa 

1989: p.l09; vàNãnaponika 1983: p.7. 

• Bodhi 1993: p. 80 

Vedanã là yếu tố thuộc tâm (hay: tâm sở, sở hữu tâm) 
cảm nhận đối tượng: nó là trạng thái tình cảm trong đó đối 
tượng được kinh nghiệm tới. Chữ PãỊi vedanã không mang ỷ 
nghĩa xúc động (hình như xúc động là hiện tượng tông hợp 
liên quan đến nhiều loại yếu tố thuộc tâm khác nhau sanh 
khởi đồng thời), nhưng chỉ là phắm tinh tình cảm đơn thuần 
về một kinh nghiệm có thế dễ chịu, khó chịu hay trung tinh. 
Cảm giác còn được cho là có đặc tinh được trải qua (veday- 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


387 


ỉta). Chức năng của nỏ là kỉnh nghiệm, hay chức năng của 
nó là thụ hưởng khia cạnh đáng khao khát của đối tượng. 
Biêu hiện của nó là nếm trải các yếu tố tâm (tâm sở) liên 
kết nhau. Nguyên nhân gần của nó là sự trầm lặng (passad- 
dhi). * Trong khi các yếu tố tâm khác chỉ kinh nghiệm đối 
tượng qua trung gian nguồn khác, còn cảm giác kinh nghiệm 
trực tiếp và trọn vẹn đối tượng, về khía cạnh này, các yếu tố 
tâm khác được vi như người đầu bếp nấu ăn cho vua và chỉ 
nếm thử thức ăn trong khi nấu thôi, còn cảm giác được so 
sánh với nhà vua, người thọ hưởng các món ăn tùy thích. ” 

Trích CMA, tr. 80 

* Chú giải nói như thế, nhưng trầm lặng là nguyên nhân gần 
hình như chỉ áp dụng đến cảm giác dễ chịu thôi. Một nguyên 
nhân còn gần hom nữa là xúc, theo định lý “với xúc làm điều 
kiện, nên mới có cảm giác ” (phassapaccayã vedanã). 

Trích CMA, ct. 6 tr. 371. 

• Nãnaponika 1983: p.7. 

“ Trước hết, cần phải xác định rõ là trong tâm lý học Phật 
giáo, ‘cảm giác’(PãỊi: vedãna) là cảm giác đom thuần được 
biết đến như là dễ chịu, khó chịu (đau đớn) và trung tinh 
(không có gì đặc biệt). Vậy thì, không nên lẫn lộn nó với ‘xúc 
động’tuy sanh khởi từ cảm giác căn bản, xúc động này thêm 
mắm thêm muối, ‘thích’ hay ‘không thích’ ở nhiều cường độ 
khác nhau, cũng như thêm thắt các tiến trình tâm lý khác vào 
cảm giác đơn thuần ấy. 

Theo nghĩa đó, cảm giác là một trong năm tập hợp (uấn, 
khandha), tạo nên cái gọi là ‘con người ’. ‘Xúc động ’do các yếu 
tổ cá biệt trong tập hợp tạo lập tâm trạng (sankhãra-kkhand- 
ha, hành uấn) vận hành. Cảm giác là một trong bốn tập hợp 
thuộc về tâm khởi lên, không thế tách biệt được, trong tất cả 
các trạng thái của tâm; còn ba tập hợp kia là nhận thức, tạo 
lập tâm trạng, và thức. 

Cảm giác khởi lên bất cứ khi nào có sự gặp gỡ của ba yếu 
tố: giác quan, đối tượng của giác quan ấy, và thức. Chính 
sự gặp gỡ này, trong tâm lý học Phật giáo, nó được gọi là 
dấu ấn giác quan (xúc, va chạm, phassa) thuộc về tâm chứ 
không phải là tiến trình thuộc thân. Nó có sáu phần chịu sự 




388 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


ban đầu do cảm giác cung cấp, các xúc cảm ấy là 
những hiện tượng tâm thức phức tạp hơn cảm giác 
tự nó đơn thuần và vì thế tốt hơn nên thuộc về lãnh 
vực kế tiếp của satipaịịhãna, đó là quán các trạng thái 
của tâm. 

Lời chỉ dẫn satipaịịhãna về quán cảm giác như sau: 

“ Khi đang cảm giác dễ chịu, vị ấy biết ‘tôi cảm 
giác dễ chịu’; khi đang cảm giác khó chịu, vị ấy 
biết ‘tôi cảm giác khó chịu’; khi đang cảm giác 
trung tính, vị ấy biết ‘tôi cảm giác trung tính’. Khi 
đang cảm giác thế tục dễ chịu, vị ấy biết ‘tôi cảm 
giác thế tục dễ chịu’; khi đang cảm giác xuất tục 
dễ chịu, vị ấy biết ‘tôi cảm giác xuất tục dễ chịu’; 
khi đang cảm giác thế tục khó chịu, vị ấy biết ‘tôi 
cảm giác thế tục khó chịu’; khi đang cảm giác 
xuất tục khó chịu, vị ấy biết ‘tôi cảm giác xuất 
tục khó chịu’; khi đang cảm giác thế tục trung 
tính, vị ấy biết ‘tôi cảm giác thế tục trung tính’, 
khi đang cảm giác xuất tục trung tính, vị ấy biết 
‘tôi cảm giác xuất tục trung tính. 

qui định của năm giác quan hay của tâm. Chính vì dấu ấn 
giác quan sáu phần này quyết định các cảm giác tương ứng. 
Trong công thức Sanh Khởi Do Tùy Thuộc (paticca-samup- 
pãda), điều này được diễn đạt bằng cái khoen: “dấu ấn giác 
quan quyết định cảm giác ” (xúc duyên thọ: phassa-paccayã 
vedanã). Khi các xúc động theo sau, chúng tiếp diễn tương 
ứng với khoen kế tiếp trong Sanh Khởi Do Tùy Thuộc: “Cảm 
giác quyết định thèm khát” (thọ duyên ái). 

Trích CF, tr. 7-8. 

589. M I 59 (KTB 1, tr. 140: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 149: The 
Koundations of Mindfulness). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


389 


Phần thứ nhất của lời chỉ dẫn nêu trên phân biệt ba 
loại cảm giác căn bản: dễ chịu, khó chịu và trung 
tính. Theo kinh này, việc tu tập tuệ và xuất ly khỏi ba 
cảm giác này có tiềm năng đưa đến việc thoát khỏi 
dukkha.^^^ Vì tuệ như vậy có thể đạt được nhờ tu tập 
satipaịịhãna,^^'' quán cảm giác là cách hành thiền có 
tiềm năng đáng kể. Tiềm năng này dựa trên phương 
pháp đơn giản nhưng sáng suốt là hướng ý thức nhận 
biết rõ rệt đến những giai đoạn mới bắt đầu sanh khởi 
thích và không thích, bằng cách ghi nhận rõ ràng có 
phải kinh nghiệm ngay giây phút hiện tại là “dễ chịu”, 
“khó chịu” hay “cả hai đều không”. 

Như vậy, hiểu hoàn toàn theo nghĩa đen, quán cảm 
giác là biết ta đang cảm giác ra sao, và với ý thức 
nhận biết rõ rệt trực tiếp và ngay tức khắc như vậy có 
mặt trước khi khởi sự phản ứng, phóng đại suy diễn, 
hay bào chữa việc ta cảm giác như thế nào. Được 
thực hiện theo cách này, quán cảm giác sẽ hé mở 
mức độ gây kinh ngạc về thái độ và phản ứng của ta 
dựa trên ghi nhận về cảm xúc ban đầu do cảm giác 
cung cấp. 

590. AV51. So với s II 99. 

• A V 51 (BKTC 4, tr. 309, đ. 8: Câu Hỏi Lớn (1); NDB, p. 

1373, pa. 3: Great Questions (1) ). 

• s II 99 (BKTƯ2, tr, 178, đ.l4: Thịt Đứa Con; CDBI, p. 598: 

Son ’s Flesh). 

591. Theo s V 189, vì tuệ thể nhập vào ba loại cảm giác này nên 
bốn satipatthãna cần được tu tập. Điều đáng chú ý là theo đoạn 
kinh này, cả bốn satipatthãnas đều cần thiết cho việc hiểu biết 
trọn vẹn cảm giác. 

s V 189 (BKTƯ 5, tr. 295: Các Cảm Thọ; CDB II, p. 1664: 
Peelings). 




390 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Sự tu tập có hệ thống về nhận biết rõ rệt ngay lập tức 
như vậy cũng sẽ tăng cường những cách nhận biết 
thiên về trực giác nhiều hơn, theo nghĩa khả năng 
cảm nhận được tình trạng hay về người khác. Khả 
năng này cung cấp nguồn bổ sung hữu ích về tin tức 
trong cuộc sống hàng ngày, bổ túc cho tin tức thu đạt 
được bằng cách quan sát và xem xét hợp lý hơn. 

Trong lời chỉ dẫn satipaịịhãna, theo sau chánh niệm 
về ba loại cảm giác là hướng nhận biết rõ rệt đến việc 
phân chia cảm giác thêm nữa thành “thế tục” (sãmisa) 
* và “xuất thế” (nirãmisa). Theo đoạn kinh trong 

592. Àn bản tiếng Hán về quán tưởng này trong Madhyama Ẫgama 
liệt kê thêm danh sách các cảm giác liên kết đến ham muốn 
dục vọng và những cảm giác (không có liên kết đến), và những 
cảm giác liên quan đến thực phấm, trong khi đó ấn bản Ekottara 
Ẵgama hướng nhận biết rõ rệt đến sự kiện là sự hiện hữu của loại 
cảm giác này sẽ khai trừ sự có mặt của loại cảm giác kia (Minh 
Chau 1991: p.93; Nhat Hanh 1990: pplól và 173). Ý kiến sau 
tưong tự với bản PãỊi ở DII66. Các loại bổ sung có thế tìm thấy 
ở Patịs II 233, bao gồm các cảm giác được phân biệt theo sáu 
giác quan dưới phần quán cảm giác. Thực ra, theo M I 398, sự 
phân loại sáu phần theo chỉ dẫn trong satỉpatthãna ở trên có thể 
được nới rộng thêm, không chỉ gộp luôn sáu giác quan mà còn 
phân biệt các trường họp xảy ra trong quá khứ, hiện tại và tưong 
lai, và bằng cách đó tống cộng lên đến 108 loại cảm giác. Một hệ 
thống ba phần về quán cảm giác đã được Mogok Sayadaxv tạo ra 
(trong Than Daing 1970: p.90) bằng cách phân biệt cảm giác ở 
năm cửa giác quan là “khách bên ngoài”, cảm giác thuộc tâm là 
“khách bên trong”, và cảm giác liên quan đến hơi thở vào và ra 
là những “khách ở vai chủ nhân”. 

• D II 66 (TBK 3, tr. 66, đ. 28: Kỉnh Đại Duyên; LDB, p. 227, 
pa. 28: The Great Discourse on Origination). 

• Patịs II 233 (ĐVNG, tr. 427, đ. 42-9: Luận về Các Nen Tảng 
Của Quán Niệm; PD, ch. XXVIII, pa. 42-9: On the Pounda- 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THÂNG TỚI CHỬNG NGỘ 


391 


Ahguttara Nikãya, sự phân loại sáu phần này đại diện 
cho một loạt các loại cảm giác khác nhau.^^^ Như vậy 
với hệ thống sáu loại này, quán cảm giác khảo sát đầy 
đủ toàn thể quy mô các loại hiện tượng “cảm giác” 
khác nhau (so với hình 7.1 dưới đây). 


thế tuc 

xuất tuc 

thế tuc 

xuất tuc 

thế tuc 

xuất tuc 

(sãmisa) 

(nirãmisa) 

(sãmisa) 

(nirãmisa) 

(sãmisa) 

(nirãmisaì 


t t t t t t 


dễ chiu 

khó chịu 

trung tính 

(sukha) 

(dukktia) 

(adukkhamasukha) 


Hình 7.1. Ba và sáu loại cảm giác. 


Khác biệt giữa cảm giác thế tục (sãmisa) và xuất tục 
(nirãmisa) là khác biệt giữa cảm giác liên quan với 
xác thịt (ãmisa) và cảm giác liên quan đến từ bỏ (xuất 
lyj 594 bô sung này liên quan đến thẩm định 


tỉons ofMỉndfulness). 

• M I 398 (KTB 2, tr.l40: Kỉnh Nhiều Cảm Thọ; MLDB, p. 
502; đ.5: The Many Kinds ofFeeling). 

* Cảm giác thế tục (sãsimã). Theo chú giải, sãsimã có liên 
kết với mồi của nhiễm lậu (kilesãmisasampayuttã). Đọc 
NDB, ct. 1415, tr. 1768. 

593. AIII 412 (BKTC 3, tr. 210: Một Pháp Môn Quyết Trạch; NDB, 
p. 961: Penetrative). 

594. Ps 1279 giải thích là cảm giác thế tục là những cảm giác liên quan 
đến năm khoái lạc giác quan, trong khi các cảm giác đối xứng 
xuất tục lại liên quan đến từ bỏ. So thêm với s IV 235, đoạn kinh 
này phân biệt giữa hoan hỉ và hạnh phúc thế tục (khoái lạc), xuất 
tục (nhập định), và hoàn toàn xuất thế (chứng ngộ). Phẩm tính 
ãmisa thuờng đuợc dùng trong kinh điến theo nghĩa “vật chất” đối 
nghịch với “dhamma ”, ví dụ, các tỳ khuu coi trọng “tài vật” hon 
lầDhamma ỎM I 12 và AI 73 (so thêm với AI 91-4) hay một vật 





















392 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


cúng dường ở It 98. Theo Goenka 1999: p.53 và Soni 1980: p.6, 
cũng hai thuật ngữ này hiện đang được dùng ở Ản Độ ngày nay 
đế phân biệt món chay và món mặn. Nhat Hanh 1990: p.71 hiểu 
hai thuật ngữ này đại diện cho sự khác biệt giữa nguyên nhân sinh 
và tâm lý (như cảm thấy tệ hại vì đi ngủ trễ đêm qua là cảm giác 
“thế tục”). Maurice Walshe 1987: p.591, n.658 và n.659 đề nghị 
nên dịch là “xác thịt, thế tục” và “tinh thần”. 

• s IV 235 (BKTƯ4, tr. 378: Thanh Tịnh, Không Liên Hệ Đen 
Vật Chat; CDBII, p. 1283: Spiritual). 

• M I 12 (KTB 1, tr. 31: Kỉnh Thừa Tự Pháp; MLDB, p. 97: 
Heỉrs ỉn Dhamma). 

• AI 73 (BKTC1, tr. 140, đ. 7: Phẩm Hội Chủng; NDB, p. 164: 
Assemblỉes 48 (7) ). 

Loại hội chúng coi trọng tài vật (ãmỉsagaru) là loại coi 
trọng tứ vật dụng và coi Giáo Pháp Siêu Thế thấp kém; loại 
hội chúng coi trọng Giáo Pháp Chân Chinh (saddhammaga- 
ru) là loại coi trọng Giáo Pháp Siêu Thế (bốn Đạo, bốn Quả 
và Nibbãna) và coi tài vật là thấp kém. ” 

Đọc NDB, ct. 286, p. 1631. 
•AI 91-4 (sđd, tr. 169: Phâm Đón Chào; NDB, p. 183-5: Mu- 
nicificence). 

• It 98 (KTiB 1 PTNV tr. 430 (It. 98); It p. 84: The Gỉýts Sutta 
(Dãnasutta). 

• Goenka 1999: p.53: 

“ Cảm giác dê chịu được hiêu như là đi kèm với khao khát và 
bám niu (sãmisa) hay không có khao khát và bám niu (nirãmisa) 
đi kèm. ớ Ân Độ ngày nay, nirãmisa có nghĩa là thức ăn chay và 
sãmisa không phải là món chay. Ý muốn nói ở đây là tinh khiết 
hay không tinh khiết. Một cảm giác dễ chịu khởi lên là kết quả 
của quán thực tánh vipassanã đúng cách nếu nó được gìn giữ 
không có khao khát và bám níu, sẽ đưa đến tinh khiết. Cũng cùng 
loại cảm giác dễ chịu, thường gặp có liên quan đến khoái lạc 
giác quan, nấi được phản ứng lại bằng khao khát và bám níu, với 
nỗ lực gia tăng nó, cảm giác ấy bất thiện và dẫn đến không tinh 
khiết. Nó dẫn đến luân chuyến trong kho đau. Theo nghĩa này, 
cảm giác dễ chịu có thế tinh khiết hay không tinh khiết. ” 

Trích SSD, tr.53. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


393 


giá trị cảm giác không phải dựa trên bản chất xúc 
cảm, mà trên bối cảnh đức hạnh của sự sanh khởi 
của nó. Điểm cốt yếu được đề ra ở đây là có phải sự 
nhận biết về cảm giác cá biệt nào đó liên quan đến tu 
tiến hay hủ bại trên đường giải thoát. 

Không như các đạo sĩ cùng thời với Ngài, Đức Phật 
không thẳng thừng từ khước tất cả các cảm giác dễ 
chịu, cũng không thẳng thừng tiến cử tất cả các kinh 
nghiệm khổ hạnh với kết quả vốn được tin là làm cho 
trong sạch. Thay vào đó, Ngài coi trọng hậu quả tâm 
thức và đạo đức của tất cả các loại cảm giác. Với sự 
trợ giúp của sự phân loại sáu phần, khía cạnh đạo đức 
này trở nên rõ ràng, đặc biệt phơi bày sự liên hệ của 
cảm giác với sự khơi động các khuynh hướng tâm thức 
ngủ ngầm (anusaya) thiên về tham, sân và si.^®^ Như 

• Maurice Walshe 1987: p.591, n.658 và n.659. 

Ct. 658: Sâmisam sukham vedanam: Sâmisa = sa-ãmisa: 
nđ. với xác thịt, như vậy gần với nghĩa ‘thế tục 

Ct 659: Nirãmisam sukham vedanam: ‘không thế tục’ 
hay ‘tinh thần Đây là chữ người theo đạo Phật có khuynh 
hướng tránh dùng vì ỷ nghĩa của nó có thế dẫn đến ngộ nhận. 
Trong KTB Phân Biệt Sáu Xứ so 137, sâmisa và nirãmisa 
tuần tự được dùng đê chỉ cho đời sống ‘cư sĩ’và ‘xuất gia ’. 

Trích LDB, p. 591. 

595. So với M I 303; M III 285 và s IV 205. Sự liên hệ của ba loại 
cảm giác với ba khuynh hướng ngủ ngầm trong tâm đã gợi lên 
sự thay đối của quán cảm giác trong Ratnacũda Sũtra (trích dẫn 
trong Rendall 1990: p.219), ở đây lời chỉ dẫn là nếu ta kinh 
nghiệm một cảm giác dễ chịu, người ấy nên tu tập từ bi đến 
người đắm chìm trong dục lạc, trong trường hợp cảm giác khó 
chịu, tâm bi mẫn nên được hướng tới sanh linh đắm chìm trong 
sân hận, với cảm giác trung tính với những người chịu ảnh 
hưởng của si mê. 




394 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


kinh Cũlavedalla Sutta chỉ rõ, sự sanh khởi của những 
khuynh hướng ngủ ngầm này phần lớn có liên quan 
đến ba loại cảm giác thế tục, còn cảm giác dễ chịu xuất 
tục hay trung tính khởi lên trong lúc nhập định sâu, hay 
cảm giác khó chịu xuất tục khởi lên vì không hài lòng vì 
sự bất toàn về tiến bộ tâm linh của riêng mình, không 
khơi dậy các khuynh hướng ngủ ngầm.^^® 

Sự liên hệ có điều kiện giữa cảm giác và những 
khuynh hướng tâm thức như vậy ngay tự bản chất 
mang thuộc tính quan trọng nhất, bởi vì bằng cách 
khơi dậy các khuynh hướng ngủ ngầm này, các cảm 
giác có thể dẫn đến sự sanh khởi của những phản 
ứng tâm thức bất thiện. Cùng nguyên tắc này làm nền 
tảng cho phần mười hai khoen sanh khởi do tùy thuộc 
(paịicca samuppãda), ở đây cảm giác tạo điều kiện 
có thể dẫn đến sự sanh khởi của tham ái (tahhã).^^^ 
Sự tùy thuộc có điều kiện rất hệ trọng mang tính quyết 
định vào tham ái này và những phản ứng tâm thức về 
cảm giác có lẽ là lý do quan trọng nhất tại sao cảm 
giác đã trở thành một trong bốn satipatíhãna. Thêm 

• MI 303 (KTB 1, tr. 664: Tiểu Kỉnh Phương Quảng; MLDB, p. 
401: The Shorter Series of Questions and Answers). 

• M III 285 (KTB 3, tr. 638: Kỉnh Sáu Sáu; MLDB, p. 1134, 
pa.28: The Six Sets of Sỉx). 

• s IV 205 (BKTƯ 4, tr. 332: Đoạn Tận; CDB II, p. 1261: 
Abandonment). 

596. M I 303 (KTB 1, tr. 664: Tiểu Kinh Phương Quảng; MLDB, p. 

401: The Shorter Series of Questions and Answers). 

597. Đã được miêu tả ở D II 58. 

D II 58 (TBK 3, tr. 58, đ. 8: Kỉnh Đại Duyên; LDB, p. 224, pa.8: 

Mahãnidãna Sutta). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


395 


vào đó, sự sanh khởi của cảm giác dễ chịu hay khó 
chịu dễ dàng nhận ra, làm cảm giác thành đối tượng 
tiện lợi cho thiền quán.^^® 

Một đặc tính nổi bật của cảm giác là bản chất phù du 
của chúng. Quán tưởng được duy trì lâu dài về bản 
chất phù du và vô thường này của cảm giác có thể 
trở thành dụng cụ mạnh mẽ để phát triển sự nhàm 
chán, hết ham muốn chúng.Vì nhận biết rõ rệt 
được bản chất vô thường của chúng, đặc tính của 
những kinh nghiệm của vị Arahant là thái độ tách 
biệt khỏi cảm giác.®°° 

Một khía cạnh quán tưởng đầy hứa hẹn khác là sự 
kiện đặc tính xúc cảm của bất cứ cảm giác nào tùy 
thuộc vào loại xúc chạm đã khiến nó sanh khởi.®°^ Một 
khi bản chất chịu điều kiện này của cảm giác đã được 

598. Theo Ps 1277, cảm giác là đối tượng cho satỉpatựhãna rõ ràng 
hon thức hay xúc, bởi vì sự sanh khởi của cảm giác dễ chịu hay 
khó chịu dễ nhận biết. 

599. Điều này được minh họa bằng ví dụ ở AIV 88, ở đây Đức Phật 
giảng chi tiết lời khuyến cáo “không có gì đáng để bám chặt 
lấy” bằng cách dạy quán bản chất vô thường của cảm giác, một 
quán tưởng Ngài đã chỉ cho thấy có khả năng dẫn đến chứng 
ngộ. 

AIV 88 (BKTC3, tr. 400, đ.ll: Ngủ Gục; NDB,p. 1061: Doiỉng). 

600. MIII244 miêu tả thái độ tách biệt kh ỏi cảm giác của vị arahant 
vì hiếu biết rõ rệt được bản chất vô thường của chúng. 

MIII244 (KTB 3, tr. 552: Kỉnh Giới Phân Biệt; MLDB p. 1093, 
pa.23-4: The Expositions o/Elements). 

601. M III 242 (sđd, tr.549: Kỉnh Giới Phân Biệt; MLDB p. 1091, 
pa.ỉ9: The Expositions of Elements). 




396 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hiểu biết trọn vẹn, sự tách biệt tự nhiên khởi lên và 
sự đồng hóa bản ngã với cảm giác của ta bắt đầu bị 
tan biến đi. 

Một đoạn thơ trong Vedanã Sarhyutta so sánh bản chất 
của cảm giác với gió trong bầu trời đến từ nhiều hướng 
khác nhau.®°^ Gió đôi khi ấm, đôi khi lạnh, đôi khi ẩm 
và đôi khi mang bụi. Tương tự như thế, trong thân này 
nhiều loại cảm giác khởi lên. Đôi khi chúng dễ chịu, 
đôi khi trung tính và đôi khi khó chịu. Quả là khờ dại 
khi chống lại sự thay đổi của thời tiết, giống như thế, 
ta không cần thiết phải chống lại sự thay đổi của cảm 
giác. Quán theo cách này, ta có thể thiết lập nội tâm 
ung dung với cảm giác ở mức độ gia tăng dần. Chính 
vì sự kiện quán tưởng này, người quan sát có chánh 
niệm về cảm giác sẽ không bao giờ đồng hóa hoàn 
toàn với cảm giác nữa và bằng cách đó bắt đầu vượt 
qua quyền lực chi phối và khống chế của khác biệt 
giữa cảm giác dễ chịu-khó chịu.®°^ Làm cho sự đồng 
hóa với cảm giác suy yếu đi được phản ảnh trong các 
sách chú giải chỉ cho thấy rằng tìm hiểu “ai cảm giác?” 
là cái dẫn từ việc chỉ đơn thuần kinh nghiệm cảm giác 
đến quán tưởng chúng như là một satipaịthãna.^°'^ 

602. SIV218 (BKTƯ4, tr. 352:HưKhông; CDBII,p. 1272: TheSky). 

603. Debes 1994: p.227. 

604. Ps I 275. Chú giải cắt nghĩa rằng mục đích của cách tìm hiếu 
này là đế vượt qua ý niệm có một ngã cảm nhận được cảm giác. 
So với D II 68 chỉ cho thấy hai khuôn mẫu đồng hóa với cảm 
giác nối bật: “cảm giác này là bản ngã của tôi” và “bản ngã của 
tôi biết cảm nhận”. Cùng với quan điểm “ bản ngã của tôi không 
có cảm giác”, đây là ba cách giải thích nghĩa của bản ngã theo 
cảm giác. Sự loại bỏ các quan điếm này sẽ dẫn đến chứng ngộ. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


397 


về đoạn văn này, so với Bodhi 1995: pp.34-6. Tầm quan trọng 

của việc không liên kết cảm giác với bất cứ ý niệm nào về 

“Tôi”, “của tôi” được Nãna-ponika 1983; p.4 nhấn mạnh. 

DII68 (TBK 3, tr, 67: đ.I9: Kỉnh Đại Duyên; LDB, p. 227, 
pa.29L The Great Discourse on Origination). 

• Bodhi 1995: pp.34-6 The Great Discourse on Causation. 

• Nãnaponika 1983: p.4 

“ Trong phần quán tưởng này, điều đặc biệt quan trọng là 
không liên kết cảm giác với ý tưởng mập mờ nhất về “Tôi ” 
và “của tôi Không nên có đề cập nào đến ngã cả, như: 
“Tôi cảm nhận cảm giác, vì thế, Tôi hiện hữu ” cũng không 
nên có bất cứ ý tưởng nào về người làm chủ cảm giác: “Tôi 
có cảm giác dễ chịu. Tôi hạnh phúc làm sao! ” Với ỷ tưởng 
‘Tôi muốn cỏ thêm nhiều cảm giác như vậy ’, khao khát khởi 
lên. Hay, “Tôi đang đau. Tôi kho biết bao!” và muốn làm 
cho hết đau, sân hận khởi lên. 

Tránh những quan diêm sai lạc và không thực tiên này, ta 
nên ý thức rõ cảm giác như là tiến trình chịu điều kiện và 
không bền. Nên giữ cho chánh niệm được mẫn tiệp và nên 
nhắm nó vào sự kiện đơn thuần là chỉ có chức năng tâm 
thức của cảm giác như thế như thế; và ỷ thức nhận biết rõ 
rệt này chỉ dùng vào mục đích không gì khác hơn ngoài 
tri và chảnh niệm như đã nói trong Satipatthãna Sutta. 
Một khi ta còn thói quen liên kết cảm giác với người “có ” 
những cảm giác này, ngay trong lúc tập thiền, sẽ không có 
tiến bộ gì trong Quán Cảm Giác cả. 

Ý thức nhận biết rõ rệt cảm giác mà không có đề cập nào 
đến ngã cũng sẽ giúp phân biệt chúng rõ ràng với những 
kích thích vật thê khiên chúng khởi lên, cũng như với những 
phản ứng lại của tâm tiếp sau đó. Bằng cách này, thiền sinh 
cỏ thê giữ sự chủ ỷ của mình nhăm vào cảm giác không thôi, 
mà không đi lạc vào khu vực khác. Đây là ỷ nghĩa của câu 
“vị tỳ khưu quán cảm giác trong cảm giác ” như đã nói trong 
Satipatthãna Sutta. ớ giai đoạn hành thiền này, thiền sinh sẽ 
trở nên quen thuộc hơn với nãma-rũpa-pariccheda (tuệphân 
biệt tâm và vật thế (danh sắc). 


Trích CF, tr. 4-5. 




398 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Với mục đích cung cấp thêm tin tức bổ sung về sự 
quan trọng và sự thích hợp của quán cảm giác, tôi 
bây giờ sẽ xem xét ngắn gọn sự liên hệ của cảm giác 
đến việc tạo lập quan điểm (ditỊhi) và niềm tin, và 
nghiên cứu tỉ mỉ hơn ba loại cảm giác đã được trình 
bày trong chỉ dẫn satipaịỊhãna. 

VII.2. CẢM GIÁC VÀ QUAN ĐIỂM (DITTHI) 

Trau dồi thái độ cách ly cảm giác là chủ đề dẫn nhập 
của kinh Brahmajãla Sutta. ở phần mở đầu kinh này, 
Đức Phật đã chỉ dẫn các tỳ khưu đừng hân hoan vì 
lời khen cũng như không khó chịu vì bị mắng chửi, 
vì nếu phản ứng lại trường hợp nào cũng sẽ chỉ xáo 
trộn bình thản tâm trí. Kế đến, Ngài khảo sát đầy đủ 
các nền tảng nhận thức luận nằm sâu dưới các quan 
điểm khác nhau thịnh hành trong các triết gia và đạo 
sĩ Ấn Độ thời ấy. Qua cách kết luận khảo sát này, 
Ngài chỉ cho thấy rằng, sau khi hiểu biết trọn vẹn cảm 
giác, Ngài đã vượt ra khỏi tất cả các quan điểm đó.®°^ 
Khía cạnh gây chú ý của cách Đức Phật đặt vấn đề là 
phân tích của Ngài phần lớn nhắm vào nền tảng tâm 
lý của các quan điểm này hơn là vào nội dung của 
chúng.Vì khảo hướng này, Ngài đã có thể truy tìm 


605. D I 16 (TBK 1, tr. 29, đ.36: Kỉnh Phạm Võng; LDB, p. 75, 
pa.1.26: What The Teaching Is Not). 

606. Thực ra, kinh Brahmạịãỉa Sutta bàn đến sáu mươi hai “nền 
tảng” tạo nên quan điếm (D I 39: dvãsatthỉyã vatthuhĩ), chứ 
không phải sáu mươi hai “quan điếm”. Con số quan điếm thực 
sự kém xa con số 62, ví dụ như bốn “nền tảng” đầu tiên tạo thành 
một “quan điếm” trường cửu, được giải thích tường tận trong 
mỗi trường hợp bằng cùng thuật ngữ. Điều này chỉ cho thấy là 
sự phân tích của Đức Phật phần lớn quan tâm đến nền tảng nhận 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


399 


nguồn gốc sanh khởi của các quan điểm đến khao 
khát (tanhã, tham ái) để sau đó khao khát khởi lên 
phụ thuộc vào cảm giác.®°^ Trái lại, bằng cách hiểu 
biết trọn vẹn vai trò làm khoen nối giữa xúc và khao 
khát của cảm giác, tiến trình tạo lập quan điểm tự nó 
có thể bị vượt qua.^°® Kinh Pãsãdika Sutta trình bày 
rõ vượt qua quan điểm như thế là mục đích của quán 


thức luận để thành lập quan điếm, huống chi là đến nội dung 
riêng của từng quan điểm. Khi s IV 287 nói về sáu muơi hai 
“quan điếm” (dvãsatthi ditthigatãni Brahmạịãle bhanitãni) hay 
Sn 538 về “dị giáo” (osaranãnỉ), điều này không thực sự tuơng 
xứng với thuật ngữ đuợc sử dụng trong kinh Brahmajãla Sutta. 

• D I 39 (TBK 1, tr. 39, đ.29: Kỉnh Phạm Võng; LDB, p. 87, 
pa.3.29: What The Teaching Is Not). 

• s IV 287 (BKTƯ4, tr. 448: Isidattã; CDBII, p. 1317: Isidatta). 

• Sn 538 (KTiB I KT, tr. 646: Kinh Sabhiya (Sn 91); GD, p. 68: 
Sabhiya). 

607. ớ D I 39, Đức Phật chỉ rõ rằng tất cả các quan điếm khác biệt 
nhau khởi lên vì nguời đề xuớng ra chúng không biết và không 
thấy, họ chỉ chịu ảnh huởng của cảm giác và khao khát thôi. 
Chú giải phụ Sv-pt I 180 giải thích là nguồn gốc của những 
quan điếm nhu vậy chắng qua là kết quả của việc không hiểu rõ 
sự sanh khởi của cảm giác và vì thế phản ứng lại cảm giác bằng 
khao khát. Katz 1989: p. 150 thật thích đáng khi nói đến “phân 
tâm học về các quả quyết siêu hình”. 

D I 39 (TBK 1, tr. 41, đ.32: Kỉnh Phạm Võng; LDB, p. 87, 
pa.3.32: What The TeachingIs Not). 

608. ớ D I 45, Đức Phật giải thích rằng ai đã hiểu rõ sự sanh khởi 
và diệt tận của xúc (xúc là điều kiện cần thiết đế cảm giác sanh 
khởi và thêm vào đó, khao khát), nhờ thế, thực chứng đuợc 
nhận thức vuợt ra ngoài tất cả các quan điếm này. 

D Ì 45 (TBK 1, tr. 45, đ.71: Kinh Phạm Võng; LDB, p. 89, 
pa.3.71: What The TeachỉngIs Not). 




400 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


satipaịtthãna.^^^ Như vậy, satipaịịthãna thứ hai, quán 
cảm giác, có tiềm năng kích thích sự phát sanh ra tuệ 
quán chiếu vào nguồn gốc của quan điểm và niềm tin. 
Khi được duy trì lâu dài, quán tưởng sẽ cho thấy sự 
kiện cảm giác có ảnh hưởng quyết định và xuyên tạc 
ý nghĩ và phản ứng theo sau.®^° Vì vai trò chi phối 
này của cảm giác, cái ngỡ là tối thượng của suy nghĩ 
có lý trí đối với cảm giác và xúc cảm hóa ra chỉ là ảo 
tưởng.®^^ Lý luận và suy nghĩ thường chỉ được dùng 
để hợp lý hóa ưa thích hay không ưa thích đã sẵn có 
rồi từ đó lần lượt để cảm giác dễ chịu hay khó chịu 
khởi lên chi phối.®^^ Khi dấu vết đầu tiên của thích hay 
không thích xuất hiện, những giai đoạn đầu của tiến 
trình nhận thức thường không hoàn toàn có ý thức, 
và ảnh hưởng quyết định của chúng vào những thẩm 
định tiếp sau thường trôi qua không hay biết gì.®^^ 

Xét từ khía cạnh tâm lý, cảm giác cung cấp phản 
hồi nhanh chóng khi đang duyệt xét tin tức ghi nhận 
được, như là nền tảng cho sự thúc đẩy và hành 

609. D III 141 (TBK 4; tr. 141A, đ. 40: Kinh Thanh Tịnh; LDB, p, 
438, pa, 40: The Delightýul Discourse). 

610. So với M I 111 chang hạn, đoạn kinh này miêu tả ý nghĩ và 
phản ứng con người phụ thuộc vào tin tức đầu tiên nhận được 
do cảm giác và nhận thức cung cấp. 

M I 111 (KTB 1, tr. 254: Kỉnh Mật Hoàn; MLDB, p. 203, pa. 
15: The Honey Ball). 

611. Khantipãlo 1981: p.35. 

612. Premasiri 1972: p.20. 

613. Bums 1994: p.33. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


401 


động.Trong lịch sử tiến hóa sơ khai của loài người, 
phản hồi nhanh chóng như vậy liên quan đến động 
cơ sống còn trong những hoàn cảnh nguy hiểm, khi 
phải quyết định chớp nhoáng là chạy hay chống cự. 
Những quyết định như thế dựa trên ảnh hưởng phán 
đoán của vài khoảnh khắc đầu tiên lượng giá nhạy 
bén, trong thời gian đó cảm giác đóng vai trò nổi bật. 
Tuy nhiên, ngoài tình trạng nguy hiểm ra, trong tình 
trạng sống trung bình tương đối an toàn trong thế giới 
hiện đại này, chức năng sinh tồn này của cảm giác có 
thể đôi lúc tạo ra những phản ứng không thích đáng 
và không phù hợp. 

Quán cảm giác hứa hẹn cơ hội đưa những chức năng 
đánh giá và qui định điều kiện này trở lại với nhận biết 
rõ rệt có ý thức. Nhận biết rõ ràng về tác động qui 
định điều kiện của cảm giác có thể dẫn đến việc sắp 
xếp lại khuôn mẫu phản ứng theo thói quen đã bắt 
đầu vô nghĩa và thậm chí tai hại. Theo cách này, cảm 
xúc có thể bị vô hiệu hóa ngay tại điểm xuất phát.®^^ 
Không có sự vô hiệu hóa như vậy xảy ra, là kết quả 
của thẩm định ban đầu do cảm giác khơi dậy, bất cứ 
khuynh hướng nào chịu ảnh hưởng của cảm xúc có 
thể tìm thấy cách diễn đạt của nó bằng những niềm 
tin và quan điểm “khách quan” hiển nhiên được biện 
luận rất khôn khéo. Trái lại, sự đánh giá thực tế về 
sự lệ thuộc có điều kiện vào quan điểm và ý kiến do 
cảm giác cung cấp cho thấy bám níu liên quan đến 
cảm giác phát sanh từ quan điểm và ý kiến cá nhân. 

614. Brown 1986a: p.271. 

615. Padmasiri de Silva 1981: p.22; và Dwivedi 1977: p.255. 




402 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Khi thẩm định sơ khởi ảnh hưởng của cảm giác, sự 
lệ thuộc của quan điểm và ý kiến này vào cảm giác là 
nguyên nhân nổi bật của việc khăng khăng giữ lấy và 
bám chặt giáo điều xảy ra sau.®^® 

ở Ấn Độ thời xưa, khảo hướng phân tích quan điểm 
của Đức Phật đã tạo nên một tương phản thu hút sự 
chú ý, tương phản ấy khác hẳn với những suy đoán 
triết học vô căn cứ (hí luận) đang thịnh hành. Ngài 
bàn tới quan điểm bằng cách xem xét nền tảng cảm 
xúc của chúng. Với Đức Phật, vấn đề cốt tủy là phơi 
bày cho thấy thái độ tâm lý nằm dưới sự bám giữ bất 
cứ quan điểm nào,®^^ vì Ngài đã thấy rõ ràng bám giữ 

616. Đây là chủ đề tái diễn nhiều lần trong Atthakavagga; đặc biệt 
ở Sn 781; Sn 785; Sn 824; Sn 878 và Sn 910 về bám lấy giáo 
điều phát sanh qua quan điểm; và Sn 832; Sn 883; Sn 888-9; 
Sn 894 và Sn 904 sự bám lấy giáo điều này đua đến việc chống 
đối nguời khác và đua đến gây gỗ không nguôi. So thêm với 
Premasiri 1989: p.655 thật thích đáng khi liên kết “quan điểm” 
với ý niệm giáo điều. 

• Sn 781 & Sn 785 (KTỈB 1, KT, tr.699, 701: Kinh Sân Hận 
Tám Kệ (Sn 153). 

• Sn 824 (sđd, tr.713: Kỉnh Pãrusa (Sn 161). 

• Sn 878 (sđd, tr. 731: Những vẩn Đe Nhỏ Bé (Sn 171). 

• Sn 910 sđd, tr. 742: Những vẩn Đe To Lớn (Sn 174). 

• Sn 832 (sđd, tr.715: Kinh Pãrusa (Sn 161). 

• Sn 883, Sn 888-9, Sn 894 (sđd, tr.733, 735, 737: Những vẩn 
Đề Nhỏ Bé (Sn 171). 

• Sn 904 (sđd, tr. 740: Những vẩn Đe To Lớn (Sn 174). 

617. So với Bodhi 1992a: p.9; Buríord 1994: p.47; Collins 1982: 
p.ll9; Gethin 1997b: p.222 và Gomes 1976: p. 141. 

Bodhi 1992a: p.9: 

“ Điều Đức Phật quan tâm là vấn đề khố đau hiện hữu ngay 
trước mắt, và cách giải quyết của Ngài là thắng thắn đưomg 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


403 


quan điểm cá biệt nào đó thường là biểu hiện của dục 
vọng và bám níu. 

Vì thế, một khía cạnh quan trọng của ý niệm Phật giáo 
thời nguyên thủy về chánh kiến là có được thái độ 
“chân chánh” về ý kiến và quan điểm của con người. 
Câu hỏi hệ trọng ở đây là có phải loài người đã phát 
triển sự gắn bó và bám níu vào quan điểm của riêng 
mình,®^^ thường biểu hiện qua biện luận sôi nổi và 

đầu với nó, không né tránh và không đi lòng vòng. Tuy nhiên, 
không nên coi nhận xét này ám chỉ Đức Phật bác bỏ xu hướng 
tự nhiên chủ trương học thuyết như là đối tượng nhận thức 
hoàn toàn tách biệt với vấn đề khô đau; trái lại, Ngài thấy 
chinh hành động nói ra thành lời của các học thuyết siêu 
hình này như là yếu tố mấu chốt của căn bệnh Ngài muốn 
chữa trị. Tán thành bât kỳ một trong những quan điêm suy 
đoán vô căn cứ (hí luận) này là rơi vào “bụi rậm của quan 
điêm, vùng đât hoang vu của quan điêm, tranh châp quan 
điêm, dao động của quan diêm, trói buộc sai sử của quan 
điếm (MN 72.14). Tất cả các quan điếm này đều đi kèm với 
khô đau, lo âu, tuyệt vọng và kích động (nhiệt não) ”, và khi 
“bị chúng trói buộc sai sử, kẻ phàm phu vô học không thoát 
khỏi sanh, già, chêt, không thoát khỏi im, bi, khô, não, tuyệt 
vọng, kẻ ấy không thoát khỏi kho đau ” (MN 2.8). ” 

Trích AENV, tr. 9. 

618. Sự bày tỏ quan điểm thông thường về chánh kiến trong kinh có 
liên quan trực tiếp đến gắn bó và bám níu được phát biểu theo 
thế thức bốn sự thực cao cả (so với D II 312 chang hạn). Hệ 
thống bốn sự thực cao cả này sau đó được áp dụng ngay vào các 
quan điểm ở AIV 68. 

• D II 312 (TBK 3, tr. 312, đ. 21: Kinh Đại Niệm Xứ; LDB, p. 
348, pa. 21: Mahãsatipatthãna Sutta) 

• A IV 68 (BKTC 3, tr. 369, đ. 2: Không Tuyên Bổ; NDB, p. 
1046 (1): Undeclared). 




404 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


tranh cãi.^^^ Càng giữ cho chánh kiến không có gắn 
bó và bám níu được chừng nào, nó càng khai mở 
được tiềm năng trọn vẹn của nó như là công cụ thực 
dụng để tiến trên đạo lộ giải thoát chừng ấy.®^° Nói 
chính xác hơn, chánh kiến như thế không bao giờ cần 
phải từ bỏ, thực ra, nó là tột đỉnh của đạo lộ giải thoát. 
Điều cần phải từ bỏ là bất cứ cái gì gắn bó và bám níu 
liên quan đến nó. 

Trong bối cảnh thực tập thiền quán thật sự, sự hiện 
hữu của chánh kiến được diễn bày theo mức độ tăng 
dần của cách ly và hết ham muốn các hiện tượng do 
điều kiện tạo thành, nhờ chứng ngộ sâu sắc sự thật 


619. ớ M I 108, khi buộc phải nói ra quan điếm của mình, Đức Phật 
đã trả lời rằng quan điếm của Ngài không đua đến tranh luận với 
bất cứ ai. So với MI 500, đoạn kinh này liên kết hiểu biết về bản 
chất vô thuờng của ba loại cảm giác với việc thoát khỏi tranh 
luận, ở s III 138, Đức Phật tóm luợc thái độ không tranh luận 
của mình bằng câu: “Ta không tranh cãi với đời, chính đời tranh 
cãi với Ta.” 

• M I 108 (KTB 1, tr. 248: Kinh Mật Hoàn; MLDB, p. 201, pa. 
4: The Honeyball). 

• M I 500 (KTB 2, tr. 251: Kỉnh Trường Thảo; MLDB, p. 606, 
pa.ỉ3: To Dĩghanakha). 

• s III 138 (BKTƯ 2, tr. 249, đ.2: Bông Hoa; CDB I, p. 949: 
Flowers). 

620. Cách suy nghĩ thiết thực về quan điếm của chính mình đuợc đề 
cử ở M I 323 và ở AIII 290, cả hai truờng hợp này đều qui định 
cụ thế là mục đích của quan điếm của con nguời là nên mang lại 
tĩnh lặng nội tâm và dẫn đến giải thoát khỏi dukkha. 

• M I 323 (KTB 1, tr.707: Kinh Kosambiya; MLDB, p. 422: 
Kosambiya Sutta). 

• A III 290 (BKTC 2, tr. 25, đ. 6: cần Phải Nhớ (2); NDB, 
p.867, pa. (6): Cordiality (2) ). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


405 


về dukkha, nguyên nhân của nó, sự chấm dứt của nó, 
và con đường dẫn đến chấm dứt dukkha. Sự cách 
ly như thế cũng được phản ảnh bằng sự vắng mặt 
của “ham hố và bất mãn”, như đã được nêu rõ trong 
phần “định nghĩa” của satipaịịhãna và trong lời chỉ 
dẫn tránh “không bám níu vào bất cứ cái gì trên đời 
này” đã được đề cập trong “điệp khúc” satipatíhãna. 

VII.3. CẢM GIÁC DỄ CHỊU VÀ sự QUAN TRỌNG 
CỦA HOAN Hỉ 

Vai trò qui định điều kiện của cảm giác dễ chịu trong 
việc dẫn đến ưa thích và cuối cùng dẫn đến việc ôm 
chặt lấy nó đem lại nhiều hậu quả có ảnh hưởng lớn 
lao. Nhưng điều này không có nghĩa phải hoàn toàn 
tránh né tất cả các cảm giác dễ chịu. Thật ra, việc 
nhận ra các cảm giác dễ chịu không hẳn là cần phải 
tránh, nó là kết quả trực tiếp của hành trình tìm kiếm 
giải thoát của riêng Đức Phật. 

Ngay trước khi giác ngộ, Ngài đã tận dụng hết thảy các 
phương thức cổ truyền để thực chứng, nhưng không 
đạt được chứng ngộ.®^^ Trong lúc hồi tưởng lại những 

621. Chắng phải mức độ tinh tế cao độ của định, cũng không phải 
đeo đuối hành trì khố hạnh đã có thế đưa Ngài đến giác ngộ hoàn 
toàn, nên (ở M I 246), Ngài đã tự hỏi: “Có thế có cách nào khác 
đưa đến chứng ngộ?” Thậm chí sau khi đã thử hết cách đã nghe 
nói đến đế chứng ngộ, với nỗ lực không ngừng, Ngài vẫn tiếp tục 
đeo đuối kiếm tìm đã có thế là nền tảng cho MI219vàAI50, 
cả hai trường hợp này trình bày sự chứng ngộ của Ngài như là 
kết quả của nỗ lực không sờn. Việc Ngài từ bỏ tất cả các phưong 
thức đã được biết đến đế đưa tới chứng ngộ cho tới nay được chỉ 
cho thấy bằng câu “những điều trước đó chưa từng nghe” (ví dụ 
M II 211 vàS V422). 




406 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


kinh nghiệm quá khứ và xem xét phương thức nào 
có thể thay thế, Ngài nhớ lại đã có lần thuở còn trẻ, 
khi Ngài đã kinh nghiệm nhập định sâu và cảm giác 
khoan khoái, sau khi đã chứng tầng thiền thứ nhất 
(ịhãna).^^^ Hồi tưởng thêm nữa về câu chuyện này, 
Ngài kết luận rằng loại cảm giác dễ chịu kinh nghiệm 
được hồi ấy không có gì bất thiện, và vì thế không 
phải là trở ngại cho tu tiến.^2^ Việc nhận ra được cảm 

•MI 246 (KTB 1, tr. 539: Đại Kỉnh Saccaka; MLDB, p. 340, 
pa.30: The Greater Discourse to Saccaka). 

• M I 219 (sđd, tr. 479: Đại Kỉnh Rimg Sừng Bò; MLDB, p. 
312, pa.l7: The Greater Discourse of Gosihga). 

• A I 50 (BKTC 1, tr. 98-9, đ.5: Hai Loại Tội: NDB, p. 142: 
Known). 

• M II 211 (KTB 2, tr. 821: Kinh Sangãrava; MLDB, p. 820, 
pa.8: To Sangãrava). 

• s V 422 (BKTƯ5, tr. 613, đ.l2: Như Lai Thuyết; CDBII, p. 
1845: Settingln Motỉon The Wheel of the Dhamma). 

622. M I 246. So với Horsch 1964: p.107 về đoạn này. Kinh này 
không đưa ra chính xác tuổi Ngài lúc ấy, từ mạch văn rút ra, 
Ngài ở vào khoảng ấu thơ. Mil 289 đưa ra đề nghị hình như 
không chắc thật là lúc ấy Ngài mới chỉ một tháng tuổi và chứng 
không chỉ một mà luôn cả bốn jhãnas* * (tầng thiền). Theo nguồn 
tin Tây Tạng (Rockhill 1907: p.23) đặt đoạn này ngay trước khi 
Ngài xuất gia, như thế hình như cũng không chắc thật. 

•MI 246 (KTB 1, tr. 539: Đại Kinh Saccaka; MLDB, p. 340, 
pa.3ỉ: The Greater Discourse to Saccaka). 

• Mil 289 (MTVĐ, tr. 632; MQII, p.116; QKMII, p. 143). 
MTVĐ tr. 632 viết: “thuở còn ấu thơ, lúc bảy tuoi ”. 

623. M I 246 tường thuật về Ngài quán tưởng: “Tại sao Ta lại sợ cái 
hạnh phúc không có liên quan gì đến dục lạc và điều bất thiện? 
Ta không sợ hạnh phúc như thế !” Dựa trên trí nhìn sâu diệu này, 
Ngài đã chứng ngộ. Tuệ hiếu về sự quan trọng của vấn đề lượng 
giá đạo đức các sự cố tâm thức như thế cũng được đề cập ở M 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


407 


giác dễ chịu của nhập thiền tạo nên một sự thiện lành 
và loại cảm giác dễ chịu đáng được hành theo đánh 
dấu bước ngoặt quyết định trong hành trình tìm kiếm 
giải thoát của Ngài. Dựa trên hiểu biết rất hệ trọng 
này, Đức Phật nhanh chóng thể nhập vào chứng ngộ 
mà trước đó, dù với bao nhiêu chứng định đáng kể 
và nhiều loại tu khác nhau, Ngài đã không thể thành 
tựu được. 

Sau khi chứng ngộ, Đức Phật tự tuyên bố Ngài là 
người sống trong hạnh phúc.®^^ Lời tuyên bố này rõ 
ràng chỉ cho thấy rằng, không như các đạo sĩ đương 
thời với Ngài, Đức Phật không còn sự những cảm 
giác dễ chịu. Như Ngài đã chỉ cho thấy, chính sự đoạn 
tận thành công tất cả những bất thiện tâm thức đã 
khiến cho khoan khoái và hân hoan khởi lên.^2^ Với 

1114 với việc phân chia tư tưởng ra thiện và bất thiện trước khi 
chứng ngộ. 

•MI 246 (KTB 1, tr. 539: Đại Kinh Saccaka; MLDB, p. 340, 
pa.32: The Greater Discourse to Saccaka). 

• M I 114 (sđd, tr. 261: Kỉnh Song Tầm; MLDB, p. 207, pa.2: 
Two Kinds o/Thoughts). 

624. AI 136; so với Dhp 200. 

• AI 136 (BKTC 1, tr. 244: về Ẫlavĩ; NDB, p. 232: Hatthaka). 
Hoàng tử Hatthaka hỏi Đức Phật: Thưa Thế Tôn, Ngài ngủ 
có ngon không? Ngài trả lời, nguyên vãn: 

“ I slept well. I am one of those in the world who sleep well ” 
Như Lai ngủ ngon. Như Lai là một trong những người trên 
thế gian này ngủ ngon. ” 

Trích Bhikkhu Bodhi, NDB, tr. 232. 
HT Minh Châu dịch là “sổng an lạc ”. BKTC 1, tr. 244. 

• Dhp 200 (KTiB 1, PC, tr. 71: Phẩm An Lạc). 

625. D 1196; so với D II215. Theo Ps I 297 cùng với chứng ngộ trọn 




408 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


cùng phẩm tính, các câu kệ được các tỳ khưu và tỳ 
khưu ni đã chứng ngộ thường nhiệt tình ca ngợi hạnh 
phúc giải thoát đạt được nhờ tu tập thành công đạo lộ 
giải thoát.®^® Trong các đệ tử đã được giải thoát của 
Đức Phật, có thể tìm thấy sự hiện hữu của hân hoan 
và những hỉ lạc không liên can gì đến thèm muốn 
khoái lạc giác quan qua lời diễn tả thi vị về cái đẹp 
thiên nhiên.Quả thế, các tỳ khưu Phật giáo thuở 

vẹn, hoan hỉ (như là một yếu tố tạo thành chứng ngộ) cũng đạt 
tới toàn thiện. 

• D I 196 (TBK 1, tr. 167, đ. 41: Kỉnh Potthapãda; LDB, p. 
167, pa. 40: States of Consciousness). 

• D II 215 (TBK 3, tr. 216, đ.25: Kỉnh Janavasabha; LDB, 
p.298, pa. 25: danavasabha Sutta). 

626. Th 35, Th 526; Th 545; Th 888; và Thĩ 24. 

• Th 35 (TỈBKII, TLTK, tr.20: Sãmannakãnỉ (Thera. 6)). 

• Th 526 (sđd, tr. 176: Bhũta (Thera.54) ). 

• Th 545 (sđd, tr. 180: Ekavihãriya (Tissa Kumãra, Thera. 57) ). 

• Th 888 (sđd, tr. 227: Angulimãla (Thera 80) ). 

• Thĩ 24 (TỈBK I, TLNK tr. 190: Mẹ của Sumangala (Therĩ 
126)). 

621. Ví dụ ở MI 212, cái đẹp của rừng Gosỉhga dưới ánh trăng chiếu 
rọi đã trở thành cơ hội cho nhiều đại đệ tử nhiệt tình ca ngợi các 
phấm hạnh khác nhau của một tỳ khưu, hay miêu tả cái đẹp tự 
nhiên trong các câu kệ của các tỳ khưu chứng ngộ ở Th 13; Th 
22; Th 113; Th 307-10; Th 523; Th 527-8; Th 601; Th 1062; Th 
1064; Th 1065; Th 1068-70; và Th 1136. ở D II 267; Đức Phật 
còn tỏ lời khen* * khúc nhạc gợi cảm nhẹ nhàng do gandhabba 
Pahcasikha trình diễn, bài hát so sánh sắc đẹp của cô gái tên là 
Suriya-vaccase (ánh nắng mặt trời) mà người nghệ sĩ này yêu 
mến với cái đẹp của cuộc đời các vị arahants; so đoạn này với 
Gnanarama 1998: pp. 119-21; về sự cảm kích vẻ đẹp thiên nhiên 
của Đức Phật và các đệ tử của Ngài so với Gokhale 1976: 
p.l06; Kariyawasam 1984: p.359 vàNhat Hanh 1990: p.62. 

• M I 212 (KTB 1, tr. 465: Đại Kỉnh Rừng Sừng Bò; MLDB, 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


409 


xưa hoan hỉ với cách sống của họ, được vua đến 
thăm viếng xác nhận là các tỳ khưu ấy “tươi cười vui 
vẻ, thực sự hoan hỉ, dễ mến một cách tự nhiên, sống 
thoải mái và không xao động”.®^^ Miêu tả này được 
vua so sánh giữa các tỳ khưu đệ tử của Đức Phật với 
các đạo sĩ khác, cách cư xử của họ tương đối buồn 
chán. Với nhà vua này, mức độ hoan hỉ của các tỳ 
khưu đệ tử của Đức Phật hiển bày chứng tỏ sự thích 
hợp trong lời dạy của Ngài. Những đoạn kinh này ghi 
lại vai trò có ý nghĩa đáng kể của hoan hỉ không liên 
can gì đến khoái lạc giác quan trong đời sống Tăng 
Đoàn Phật giáo thời nguyên thủy. 


p.307, pa.4: The Greater Dỉscourse In Gosỉnga). 

• Th 13;Th22;Th 113; Th 307-10; Th 523; Th 527-8; Th 601; 
Th 1062; Th 1064; Th 1065; Th 1068-70; và Th 1136. 

• D II 267 (TBK 3, tr. 267: Kỉnh Đe Thích Sở vẩn; LDB, p. 
323: A God Consults the Buddha). 

* Tình ca (dịch theo LDB, ct.579, tr. 585). Đức Phật tự ngăn 
mình không nghiêm khắc chỉ trích Pancasikha về bài hát 
không mấy thích hợp, chỉ tỏ lời khen âm thanh và giọng hát 
phù họp với nhau, phớt bỏ chi tiết bài hát này (đọc LDB, 
ct.590, tr. 586). 

Tôi chỉ tìm thấy Đức Phật khen cảnh đẹp thiên nhiên, núi 
rừng... với ý nghĩa cảm kích môi trường thuận tiện đê tu tập 
chứng quả trong Pháp Củ, kệ 99 chứ không đê thưởng thức. 
Ngoài kệ 99 ra, tôi không tìm thấy cho nào khác trong tạng 
PãỊi lời Đức Phật trực tiếp khen ngợi cảnh đẹp thiên nhiên 
và khuyên đệ tử của Ngài tìm đên đê thưởng thức cả. 

628. MII 121; so với Rahula 1997: p.52. Thật ra, theo AV 122, người 
hoan hỉ với lời dạy của Đức Phật sẽ thế nghiệm được hạnh phúc 
an lạc, cho dù có đang đi, đang đứng, đang ngồi hay đang nằm. 

• M II 121 (KTB 2, tr. 619: Kinh Pháp Trang Nghiêm; MLDB, 
p. 730, pa.l2: Monuments to the Dhamma). 

• A V 122 (BKTC 4, tr.401, đ.3: Lạc và Khổ; NDB, p.l420: 
Happiness (2) ). 




410 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Việc khéo tu tập hoan hỉ và lạc phúc không liên can 
đến khoái lạc giác quan là kết quả của thực chứng 
trực tiếp của Đức Phật, vốn đã chỉ cho Ngài thấy nhu 
cầu cần phải phân biệt các loại cảm giác khoan khoái 
thiện với bất thiện.Lời chỉ dẫn satipatịhãna về quán 
cảm giác phản ảnh trí tuệ này bằng cách phân biệt 
các loại cảm giác khoan khoái thế tục và xuất thế. 

Sự độc đáo trong phương cách của Đức Phật không 
chỉ ở khả năng phân biệt các loại hạnh phúc và khoái 
lạc, loại nào cần theo đuổi, loại nào cần tránh, mà 
còn ở sự khai thác khéo léo của Ngài về loại hoan hỉ 
không liên can đến khoái lạc giác quan này để tăng 
tiến trên con đường đưa đến chứng ngộ. Nhiều kinh 
còn miêu tả sự phụ thuộc có điều kiện của tuệ và thực 
chứng vào sự hiện hữu của hoan hỉ và hạnh phúc 
không liên can đến khoái lạc giác quan. Theo miêu tả 
này, dựa vào sự có mặt của cảm khoái (pãmojã), hỉ 
(pĩti) và lạc (sukha) khởi lên và trong diễn trình nhân 
duyên, dẫn đến định và chứng ngộ. Một phẩm kinh so 
sánh lực dẫn động của diễn trình nhân duyên này với 
tiến trình tự nhiên của nước mưa rơi xuống từ trên 
đồi núi, dần dần lấp đầy suối và sông, và cuối cùng 

629. M I 476 và M I 454. ở Th. 742 cũng phản ảnh nhận định như 
thế, câu kệ này đề nghị loại cảm giác khoan khoái dễ chịu nói 
trên là loại có liên quan đến Dhamma; và trong lời diễn đạt “hoan 
hỉ tốt lành” (kalyãnapĩtỉ) ở Sn 969. So với Premasiri 1981: p.69. 

• M I 476 (KTB 2, tr. 297: Kỉnh Kỉtagỉrỉ; MLDB, p. 579: At 
Kĩtãgiri). 

•MI 454 (sđd, tr. 249: Kỉnh Vỉ Dụ Con Chim Cảy; MLDB, 
p.557, pa.20-4: The Simile of the Quail). 

• Th. 742 (TỈBKII, TLTK tr. 208: Pãrãparỉya (Thera.72). 

• Sn 969 (KTiB I KT, tr. 759: Kinh Sãriputta - Sn 185). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


411 


chảy ra biển cả.“° Ngay khi hoan hỉ và hạnh phúc 


630. s II 30. Cùng chuỗi tiếp nối ấy ở Vin I 294, D I 73; D I 182; D I 
207; D1214; D1232: D1250; DIII241; D III279; DIII288; M 
I 37; M1283; s IV 78; s IV 351-8; s V 156; s V 398; A1243; A 
III 21; AIII 285; AV 1-6; A V 312; A V 315; A V 317; A V 329; 
vả A V 333 (so với Patis I 85 và Vism 144). Vai trò hỗ trợ của 
cảm khoái cho chứng ngộ được ghi lại ở Dhp 376; Dhp 381 và 
Th 11. Theo Ayya Khema 1991: p. 105: “hoan hỉ nội tâm là tuyệt 
đối cần thiết cho sự thành công của thiền quán”. Buddhadãsa 
1956: p.l09 nói về nhu cầu phát huy “hoan hỉ tinh thần xảy ra 
liên tục”. Vai trò của hỉ cũng được Cousins 1973; p.l20; Debes 
1997: p.497; Gruber 1999; p. 231; Nãnaponỉka 1988; p.20 n.9; 
và Sekhera 1995: p.l04. 

• s II 30 (BKTƯ 2, tr. 59-60, đ.9tt: Duyên; CDB l p. 554: 
Proximate Cause. 

• Vin 1294, 

Có lần, nhiều tỳ khum vì ăn nhiều món, nên buồn ngủ, vô ý, 
bất cân, ngủ mơ nên xuất tỉnh ra. Ẫnanda, tỳ khum nào trước 
khi ngủ khơi dậy chánh niệm, thận trọng, nên (1) ngủ ngon, 
(2) thức dậy khoan khoái, (3) không mộng mị, (4) chư thiên 
phù hộ, (5) không xuất tinh ra. Đấy là năm lợi ích cho người 
trước khỉ ngủ khơi dậy chảnh niệm, thận trọng. ” 

Trích BD 4, tr. 420-1: Mahãvagga III. 

• D I 73 (TBK1, tr. 73: Kinh Sa Môn Quả; LDB, p. 102, pa. 75: 
The Pruits of Homeless Life). 

• D I 182 (TBK 2, tr. 181, đ.9: Kinh Potthapada; LDB, p.l61, 
pa. 9-10: The States of Consciousness). 

•DI 207 (sđd, tr. 207: Kỉnh Subha; LDB, p.l72: Moralỉty, 
Concentration, Wisdom). 

• D I 214 (sđd, tr. 214: Kỉnh Kevaddha; LDB, p. 176, pa.9-66: 
What Brahma Didn ì Know). 

•DI 232 (sđd, tr.232, đ.54: Kinh Lohicca; LDB, p. 184, đ.54: 
Good and Bad Teachers). 

•DI 250 (sđd, tr.250, đ. 79: Kỉnh Tevijja; LDB, p.l94, pa. 79: 
The Way to Brahmã). 

• D III 241 (TBK 4, tr. 242, đ.xxv: Kinh Phúng Tụng; LDB, p. 
498, pa.25: The Chanting Together). 

• D III 279 (sđd, tr. 279, đ. viii: Kinh Thập Thượng; LDB, p. 





412 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


515, pa.8: Expandỉng Decades). 

• D III 288 (sđd, tr. 288, đ. 2.Ỉ: Kỉnh Thập Thượng; LDB, p. 
519, pa.ỉ: Expanding Decades). 

• M I 37 (KTB 1, tr. 90: Kỉnh Vỉ Dụ Tẩm Vải; MLDB, tr. 119, 
pa. 8: The SimUe of the Cloth). 

•MI 283 (sđd, tr. 620: Tiểu Kỉnh Xóm Ngựa; MLDB, tr. 374, 
pa.8: The Shorter Discourse at Assapura). 

• s IV 78 (BKTƯ 4, tr. 139, đl2-14: Không Phóng Dật; CDB 
II, p. 1179: Dwellỉng Neglỉgently). 

• s IV 351-8 (sđd, tr. 553-58: Tương ưng Thôn Trưởng; CDB 
II, p. 1367-71: Pãtalỉya). 

• s V 156 (BKTƯ 5, tr. 243, đ. 7: Trú Xứ Tỳ Khưu Nỉ; CDB II, 
p. 1638: The Bhikkhunĩs ’ Quarter). 

• s V 398 (sđd, tr. 580, đ.6: Nandỉyã; CDB II, p.l827: Nandỉ- 
ya). 

• AI 243 (BKTC 1, tr. 442, đ.5: Hội Chủng; NDB, p. 328: As- 
semblies). 

• AIII 21 (BKTC 2, tr. 335: Giải Thoát Xứ; NDB, p. 645: Lib¬ 
eration). 

• AIII285 (BKTC 3, tr. 16: Mahãnãma; NDB, p. 862: Mahãnã- 
ma). 

• A V 1-6 (BKTC 4, tr. 236-45: Phẩm Lợi ích; NDB, p. 1339- 
43: Beneỷits). 

• A V 312 (sđd, tr. 647: cỏ Lợi ích Gì?; NDB, p. 1554 (11): 
What Purposes?). 

• A V 315 (sđd, tr. 648: Thiếu Do Tôn Giả Sãriputta Sở Y; 
NDB, p. 1557: Proximate Cause (2) ). 

• A V 317 (sđd, tr. 648: Thiểu Do Tôn Giả Ẫnanda Sở Y; NDB, 
p. 1557: Proximate Cause (3) ). 

• A V 329 (sđd, tr. 667: Mahãnãma (1); NDB, p. 1565: Mahãnã- 
ma (ỉ) ). 

• A V 333 (sđd, tr. 672: Mahãnãma (2); NDB, p. 1568: Mahãnã- 
ma (2) ). 

• Patis I 85 (ĐVNG, tr. 92: Luận L đ. 407: Các Ỷ Niệm; PD, p. 
84, pa. 407: Ideas). 

• Vism 144 (PP, p.l42, pa. 98-9: The Earth Kasina). 

• Dhp 376 (KTỈB, PC, tr. 105: Phẩm Tỷ Kheo). 

• Dhp 381 (sđd, tr. 106: Phẩm Tỷ Kheo). 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


413 


không liên can đến khoái lạc giác quan khởi lên, sự 
hiện hữu của chúng tự nhiên dẫn đến định và chứng 
ngộ.®^^ Trái lại, không có hân hoan khi tâm cần được 
hân hoan, chứng ngộ sẽ không thể đưực.®^^ 

Sự quan trọng của tu tập hoan hỉ không liên can 
đến khoái lạc giác quan cũng được phản ảnh trong 
Aranvibhahga Sutta, ở kinh này Đức Phật khuyến 
khích đệ tử của Ngài tìm hiểu cái gì thực sự tạo nên 
hạnh phúc chân thực và dựa trên hiểu biết này để 
theo đuổi hạnh phúc Đoạn kinh này đặc biệt đề 

• Th 11 (TiBKII, tr. 15: Cũlagavaccha (Thera 3J. 

• Nãnaponika 1988: p.20 n.9 (hay CWP V, p. 16, n.9). 

“ Thuật ngữ PãỊi tương đương là: 1. pãmoja (cảm khoái), 
2. pĩti (hỉ), 3. passaddhi (an tịnh), 4. sukha (hạnh phúc), 5. 
samãdhi (định). 2, 3, 5 là những yếu tố tạo thành chứng ngộ 
(bojjhahga). Nhiệm vụ của an tịnh ở đây là làm lắng dịu 
bất cứ dao động nào dù mong manh đến đâu đi nữa đã xảy 
ra là kết quả của hoan hỉ, và như thế chuyến hóa cái sau 
thành hạnh phúc êm đềm tiếp nối bằng nhập định. Đoạn vãn 
này thường xuất hiện chứng tỏ rằng sự quan trọng của hạnh 
phúc trong Giảo Pháp của Đức Phật là điều kiện cần thiết 
đê đạt được định và đê được tiên hóa tinh thân nói chung. ” 

Trích CWP V, tr.16. 

631. A V 2 (BKTC 4, tr.237: Ỷ Nghĩa Gì?; NDB, p. 1339: What 

Purpose?). 

632. AIII 435; chú giải Mp III 413 giải thích điều này như là đề cập 
riêng về sự cần thiết đế tránh sự trì độn của tâm. Sự quan trọng 
của phát triến hoan hỉ trong tinh thần thực hành satipatthãna 
cũng được đề cập ở s V 156. 

• AIII435 (BKTC 3, tr. 250: Mát Lạnh; NDB, p. 977: Coolness). 

• s V 156 (BKTƯ 5, tr. 243, đ. 7: Trú Xứ Tỳ Khum Ni; CDB II, 
p. 1638: The Bhikkhunĩs ’ Quarter). 

633. M III 230 (KTB 3, tr. 528: Kinh Vô Tránh Phân Biệt; MLDB, 




414 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


cập tới kinh nghiệm nhập định phát sanh từ loại hạnh 
phúc cao thượng vượt xa hạnh phúc thế gian.®^'^ Thay 
vào đó, hoan hỉ không liên can đến khoái lạc giác 
quan có thể khởi lên khi tu tập quán thực tánh.®^^ 

Đọc kỹ kinh Kandaraka Sutta cho thấy rằng sự tinh 
tế ngày càng tăng dần của hạnh phúc không liên can 
đến khoái lạc giác quan diễn ra trong các giai đoạn 
tuần tự của thực tập từ từ (tiệm tu). Những mức độ 
đầu tiên của chuỗi tăng dần này là những loại hạnh 
phúc khởi lên nhờ tính không trách cứ và biết đủ. 
Những loại này tuần tự dẫn tới các mức độ hạnh phúc 
khác nhau đạt được nhờ nhập định sâu. Tột đỉnh của 


p. 1080: The Exposỉtỉon ofNon-Conflỉct). 

634. M III 233 và so với M I 398. 

• M III 233 (KTB 3, tr. 534: Kinh Vô Tránh Phân Biệt; MLDB, 
p. 1083, pa.8: The Exposition ofNon-Conflict). 

• M I 398 (KTB 2, tr. 141: Kỉnh Nhiều Cảm Thọ; MLDB, p. 
503, pa. 7: The Many Kỉnds of Eeeling). 

635. M III 217 liên kết thể nghiệm hoan hỉ trong tâm với thành tựu 
tuệ quán chiếu rọi và bản chất vô thường của tất cả kinh nghiệm 
giác quan; theo Th 398 và Th 1071, niềm vui của tuệ quán vượt 
xa gấp năm lần niềm vui của âm nhạc; Th 519 chỉ cho thấy rằng 
hành thiền không có khao khát sanh ra loại hỉ lạc vô thượng nhất 
có thế; Dhp 373 nói về niềm vui thiêng liêng cao quý của tuệ quán 
và theo Dh 374, tuệ quán chiếu vào sự sanh khởi và diệt tận của 
các tập họp đưa đến hoan hỉ và niềm vui. 

• M III 217 (KTB 3, tr. 502: Kỉnh Phân Biệt Sáu Xứ; MLDB, p. 
1068, pa.ll: The Exposition of the Six/old Base). 

• Th 398 (TiBKII, tr. 153: Kulía (Thera.43) ). 

• Th 1071 (sđd, tr. 253: MahaKassapa (Thera.94) ). 

• Th 519 (sđd, tr. 175: Bhũta (Thera. 54) ). 

• Dhp 373 (KTiB 1, PC, tr. 105, kệ 373: Phẩm Tỷ Kheo). 

• m31A(sđd,kệ374). 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


415 


chuỗi diễn biến này tìm thấy ở hạnh phúc tối thượng 
của giải thoát hoàn toàn nhờ chứng ngộ.^^® 

636. M1346 nói về hạnh phúc đạt được nhờ gìn giữ phẩm hạnh trong 
sạch (anavajjasukham), theo sau là hạnh phúc phát sanh do chế 
ngự giác quan (abyãsekasukham), rồi sau đó hạnh phúc này dẫn 
đến mực độ hỉ lạc tăng dần kinh nghiệm được trong lúc chứng 
đắc cõi thiền thứ nhất (vivekajam pĩtỉsukham), chứng đắc cõi 
thiền thứ hai (samãdhịịam pĩtỉsukharụ), chứng đắc cõi thiền thứ 
ba (sukhavĩhãrĩ), và đạt đến tột đỉnh của hạnh phúc giải thoát 
(nibbuto sĩtibhũto sukhapatisarụvedĩ). So thêm với Th 63 và Th 
220 nói về đạt được hạnh phúc nhờ hạnh phúc. Govinda 1991: 
p.61 giải thích “ chấm dứt khố đau là hạnh phúc tối thượng và 
từng bước tiến gần tới mục đích có hoan hỉ không ngừng gia 
tăng đi kèm”. Warder 1956: p.57 còn đi xa hon nữa bằng cách so 
sánh sự nhấn mạnh của Đức Phật về tầm quan trọng của hỉ lạc 
với Epicureanism.* 

•MI 346 (KTB 2, tr. 22tt: Kinh Kandaraka; MLDB, p. 450, 
pa.15-18: To Kandaraka). 

• Th 63 (TỈBKII, TLTK, tK 47: Pakkha (Thera.lO) ). 

• Th 220 (sđd, tr. 114: Anganika Bhãradvãja (Thera. 29) ). 

• Epicureanism: trường phái triết học cô Hy Lạp do Epi- 
curus (341-270 TCN) sáng lập ở Athen. Phái này bác bỏ 
thuyết định mệnh và đề cao chủ nghĩa khoái lạc (khoái lạc 
là sự tốt đẹp cao cả nhất), nhưng là loại khoái lạc được chế 
ngự: khoái lạc tâm thức được coi là cao cả, thánh thiện hơn 
thế xác, và khoái lạc tối hậu được coi như là: 

• thoát khỏi lo âu, 

• thoát khỏi khô đau (vì hạnh phúc chinh là sự vãng mặt 
của khô đau), 

• đặc biệt là thoát khỏi sợ hãi không cần thiết đó là sợ chết 
và sợ thần sợ thánh. 

Mục đích ở đời là sống hạnh phúc. Trong đời sống tâm linh, 
hạnh phúc chính yêu được hiêu là ataraxia, một trạng thái 
khoan khoái dễ chịu kinh nghiệm được trong tĩnh lặng, thân 
tâm không còn xáo trộn. Như vậy, sáng suốt khôn ngoan là 
người chỉ đường đến hạnh phúc, là nền tảng của giới hạnh 
và qui hơn triết thuyết. Ta không thê sống hạnh phúc được 




416 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Vai trò quan trọng của hạnh phúc không liên can đến 
khoái lạc giác quan cũng được bàn tới trong phần 
khảo sát theo Abhidhamma về các trạng thái của tâm. 
Trong toàn thể hệ thống 121 tâm, đa số được an vui 
(hỉ) đi kèm, chỉ có ba tâm liên kết với buồn bã (ưu).®^^ 
Điều này ngụ ý là Abhidhamma nhấn mạnh nhiều đến 
vai trò và tầm quan trọng của an vui.^^^ Hơn nữa, hệ 

nếu không sống sảng suốt, thảnh thiện và chân chảnh. ” 
Lược trích Thomas Mautner, The Penguỉn Dictionary of Phỉ- 
losophy (tr. 171) và W.L. Reese, Dỉctỉonary of Philosophy 
and Relỉgỉon (tr. 151). 

637. Abhidh-S 1-7 trình bày hệ thống 121 tâm như sau: 63 tâm có 
an vui (somanassa, hỉ) đi kèm, 3 tâm có buồn bã (domanassa, 
ưu) đi kèm, và 55 tâm có bình thản đi kèm (upekkhã, xả). So 
với Govinda 1991: p.63. 

638. Phần nhấn mạnh tương tự cũng được tìm thấy ở Kv 209, đoạn 
này liệt kê 28 loại hỉ. So với Vism 143 có tường thuật hạnh phúc 
không hên can đến khoái lạc giác quan có thế xảy ra ở năm mức 
độ khác nhau, và nêu chi tiết 11 yếu tố dẫn đến sự phát triển của 
nó (ở Vism 132). Nhiều loại hạnh phúc khác cũng được liệt kê 
trong Vimuttimagga (so với Ehara 1995: p.5). 

• Kv 209 (PC, p. 127-8: Of [the Woríd as only aj Cỉnderheap). 

• Vism 143 (PP, tr. 141, Ch. IV, pa. 94-6: The Earth Kasỉna). 

• Vism 132 (sđd, tr. 131, pa. 56: The Earth Kasina). 

• Ehara 1995: p.5 

“ Sau khi chấp nhận Đạo Lộ Giải Thoát, nhờ giới, tỳ khưu 
kinh nghiệm được hạnh phúc của không phạm lỗi; nhờ định, 
kinh nghiệm được hạnh phúc của an tịnh và nhờ tuệ, kinh 
nghiệm được hạnh phúc của Giác Ngộ. 

Trích PF, p.5: The Three Kinds of Happiness 
“ Sau khi chấp nhận Đạo Lộ Giải Thoát, tỳ khưu đạt được 
trạng thái toàn thiện của Trung Đạo (majjhimã patipadã), 
bác bỏ hai cực đoan. Nhờ giới này, vị ây loại bỏ triệt đê bám 
níu vào các khoái lạc giác quan và trong tâm, sanh khởi 
hạnh phúc của không phạm lỗi. Nhờ định, vị ấy loại bỏ sự 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


417 


thống các tâm xếp theo Abhidhamma còn giữ riêng 
chỗ đặc biệt cho nụ cười của bậc ArahantP^ Điều hơi 


mệt nhọc của thân xác. Với an tịnh, vị ấy gia tăng niềm vui 
và hạnh phúc. Nhờ tuệ, vị ấy hiếu rõ được bốn sự thực cao 
cả (cattãri ariya- saccãni), đạt tới trung đạo và yêu mến sâu 
xa hạnh phúc Giác Ngộ cảm nhận được. 

Sau khi chấp nhận Đạo Lộ Giải Thoát, nhờ giới tỳ khưu vượt 
qua con đường dẫn đến thoái bộ (apãya), nhờ định tỳ khưu 
vượt qua các cõi dục (kãmãvacara), nhờ tuệ, tỳ khim vượt 
qua tất cả các cảnh giới (sabba bhava nđ. tất cả hiện hữu). 
Neu thực hành trọn vẹn (viên mãn) giới và một phần nào 
định tuệ, tỳ khưu sẽ chứng đạt được giai đoạn Nhập Giòng 
(so với AIV 381)* hay Trở Lại Một Lần. Neu thực hành trọn 
vẹn giới và định, một phần nào tuệ, tỳ khưu sẽ chứng đạt 
được giai đoạn Không Trở Lại. Neu thực hành trọn vẹn giới, 
định, tuệ, tỳ khưu sẽ chứng đạt được giai đoạn giải thoát vô 
thượng của Bậc Hoàn Thành Sự Nghiệp Giải Thoát Cuối 
Cùng (Araham). 

Trích PF, p.5: Per/ection o/Middle Way. 

* BKTC 4, tr. 105: Không Có Dư Y; 

NDB, p. 1265-6: With Residue Remaining. 

639. “ Tâm tạo nụ cười có hỉ đi kèm (tiếu sanh tâm)” được nói đến ở 
Abhidh-S 2 trong các tâm vô nhân; so với Bodhi 1993: p.45. Nụ 
cười Arahant của Đức Phật và Moggallãna được ghi lại ở Vin III 
105-9; trong nhiều kinh như M II 45; M II 74; s I 24; s II 254-8 
vàAIII2lí 

• Bodhi 1993: p.45 (TPTYL, tr. 10: Ba Nhân Vô Tác Tâm; 
CMA, p.45: Smile-Producing Consciousness). 

• Vin III 105-9 (BD1 tr.181-91: Defeat). 

• M II 45 (KTB 2, tr. 4 79: Kinh Ghatikara; MLDB, p. 669, pa. 
2: Ghatĩkãra the Potter). 

• M II 74 (sđd, tr. 531: Kỉnh Makhadeva; MLDB, p. 692: pa.2: 
King Makhãdeva). 

• s 124 (BKTƯl, tr. 59, đ. 5: Hiềm Trách Thiên; CDBL p.ll3: 
Paultýỉnders). 

• s II 254-8 (BKTƯ 2, tr. 445tt: Đổng Xương; CDB L p.700ff: 




418 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


ngạc nhiên là nó xuất hiện trong các tâm “vô nhân” 
(ahetu) và duy tác (akiriya). Những tâm này không 
“bắt nguồn” từ phẩm tính thiện hay bất thiện, cũng 
chẳng liên hệ đến sự vận hành của karma (Sanskrit; 
Pãịi: kamma). Trong các nhóm riêng biệt này, chỉ có 
một tâm có hỉ đi kèm (somanassahagatã: nụ cười của 
bậc Arahant. Phẩm tính độc đáo của nụ cười này hiển 
nhiên có đủ lý do để tạng Abhidhamma cấp riêng một 
chỗ trong hệ thống của nó. 

Suy từ phần trên ra, có thể hình dung ra toàn thể hệ 
thống tu tập từ từ như là sự tinh tế ngày càng tăng 
của hoan hỉ. Để cân bằng hình ảnh này, cần nói thêm 
là tiến bộ trên đạo lộ giải thoát luôn luôn liên quan 
đến các kinh nghiệm khó chịu. Tuy nhiên, vì Đức Phật 
cũng không khuyên tránh tất cả các cảm giác dễ chịu, 
nhưng nhấn mạnh đến việc sáng suốt hiểu biết chúng 
và khôn khéo sử dụng chúng, như thế, lập trường 
của Ngài về các cảm giác khó chịu và về những kinh 
nghiệm rõ ràng là hướng đến việc phát triển tuệ. 

VII.4. CẢM GIÁC KHÓ CHỊU 

Trong bối cảnh lịch sử cổ xưa của Ấn Độ, sự phân 
tích sáng suốt về cảm giác do Đức Phật đề nghị đã 
tạo nên con đường dung hòa giữa việc theo đuổi 
khoái lạc giác quan thế tục và sự thực hành khổ hạnh 
và tự hành xác của các đạo sĩ. Lập luận nổi bật đằng 
sau việc tự hành xác thịnh hành trong các đạo sĩ thời 
ấy là khái niệm tuyệt đối về nghiệp. Đau đớn do mình 


The Skeleton). 

• A III 214 (BKTC 2, tr. 658: Gavesĩ, Người Tầm cầu; NDB, 
p. 795: Gavesĩ). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


419 


tự tạo, được tin tưởng là, đem lại kinh nghiệm ngay 
lập tức về việc trả quả xấu tích lũy từ quá khứ, và nhờ 
thế, gia tăng tốc độ đoạn diệt chúng. 

Đức Phật không đồng ý với các học thuyết máy móc 
như thế về nghiệp. Thực vậy, bất cứ nỗ lực nào giải 
quyết việc trả quả của hết thảy các nghiệp bất thiện 
trong quá khứ chắc chắn sẽ thất bại, bởi vì không thể 
nhận biết được điểm khởi đầu của các kiếp đời quá 
khứ của một sanh linh,®'^^ nên việc trả một số lượng 
nghiệp báo là không thể hiểu thấu được. Hơn nữa, 
cảm giác đau đớn còn có thể do nhiều nguyên nhân 
khác phát sanh ra.®'^^ 

640. Ví dụ MII214, so với Jayawardhana 1988: p.409. Các lý do bổ 
sung vào việc thực hành khố hạnh này có thể là sự thịnh hành của 
ý niệm tự làm khố mình củng cố năng lực (ỉddhỉ) để rồi có thể 
được dùng vào chứng đạt thần thông hay chứng đạt giải thoát; 
hay, ý niệm cho rằng thân này là nguồn gốc của khao khát và như 
vậy, để loại trừ khao khát, cái thân này cần phải bị đày đọa. 

MII214 (KTB 3, tr. 9-10: Kinh Devadaha; MLDB, p.82 7, pa. 2: 
At Devadaha). 

641. s II 178; s III 149 vàAV 113. Goldstein 1994: p.131 thật đúng 
khi chỉ rõ là “ ý kiến cho rằng giác ngộ sẽ đến khi chúng ta xóa 
sạch nghiệp chướng... là một quan điếm sai lạc, bởi vì tất cả 
chúng ta thất bại trước số lượng vô hạn định của nghiệp báo quá 
khứ... giác ngộ không xảy ra khi chúng ta đã hủy diệt một số 
hành vi tạo nghiệp nào đó. Giác ngộ xảy ra khi tâm thức chúng 
ta cắt đứt vô minh.” 

• s II 178 (BKTƯ2, tr. 309: cỏ và Củi; CDBI, p. 651: Grass 
and Wood). 

• s III 149 (BKTƯ3, tr. 267: Dây Thằng; CDB I, p. 957: The 
Leash (1) ). 

• A V 113 (BKTC 4: 391: Vô Minh; NDB, p. 1415: Ignorance). 

642. ở s IV 230, Đức Phật đề cập đến cảm giác phát sanh từ rối 




420 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Cho dù việc trả nghiệp không thể tránh được và sẽ 
thể hiện dưới hình thức này hay hình thức khác trong 
khi tu tập trên con đường giải thoát,chứng ngộ 


loạn mật, đàm, gió, từ tổng họp cả ba (mật, đàm, giỏ hay gặp 
gỡ các nước) mất thăng bằng trong thân, khí hậu thay đổi, bất 
cấn (nghịch vận) hay bạo hành. Các nguyên nhân khác đuợc hệt 
kê ở AII 87; AIII 131; AV 110; so thêm với Ledi 1999d: p.66. 
Thực ra, theo AI 173 và AI 249, nếu karma đuợc coi là nguyên 
nhân duy nhất và tuyệt đối (tạo hóa) sẽ ngụ ý một loại định 
mệnh và lý luận như thế sẽ loại bỏ khả năng sống đời phạm hạnh 
dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình tẩy trừ nhiễm lậu. 

• s IV 230 (BKTƯ4, 370: Sĩvaka; CDBII, p. 1279: Sĩvaka). 

• A II 87 (BKTC ỉ; tr. 719: Các Hạng Sa Môn (ỉ); NDB, p. 
469: The Son). 

• A III 131 (BKTC 2; tr. 520: Đem Lại An Lạc; NDB, p. 731: 
Delỉcate). Kỉnh này giống với BKTC 1, tr. 719 nói trên. HT 
Minh Châu dùng chữ tinh luyện. 

• A V 110 (BKTC 4, tr. 387, đ.7: Gỉrỉmãnanda; NDB, p. 1413, 
pa. 4: Gỉrỉmãnanda). ơđây, HTMinh Châu dịch là “làm việc 
quả độ ” thay vì “nghịch vận ” như ởBKTƯ4, tr. 370. 

• AI 173 (BKTC 1, tr. 310: Sở YXứ; NDB, p. 266: Sectarian). 
Bhỉkkhu Bodhi dịch đoạn kỉnh này như sau: 

“ Kẻ nào tin vào hoạt động sáng tạo của thượng đế (tạo hóa) 
là chân lý tuyệt đoi cần thiết, kẻ ấy không ao ước [làm] việc 
cần phải làm, và [tránh làm] việc phải tránh, về khia cạnh 
này, họ không nô lực. Bởi vì họ không thật sự hiêu đúng như 
thực và vững chắc cái gì nên làm và cái gì không nên làm, họ 
là những kẻ đầu óc lộn xộn ngốn ngang, họ không tự phòng 
hộ mình, ngay cả cái danh hiệu ‘đạo sĩ’cũng không thê dùng 
đê gọi họ một cách chinh đáng được. ” 

Trích NDB, p. 267. 

•AI 249 (sđd, tr. 451: Hạt Muối; NDB, p. 331: A Lump of 
Salt). 

643. A V 292; A V 297 và A V 299 nhấn mạnh là không thể tránh 
nghiệp báo hoàn toàn. Dhp 127 chỉ cho thấy rằng không có chỗ 
nào trên toàn thế thế gian này người ta có thế trốn được việc ác 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


421 


không chỉ đơn giản là kết quả của việc đoạn tận một 
cách máy móc các hậu quả của nghiệp tích tụ trong 
quá khứ. Cái mà chứng ngộ cần chính là đoạn diệt vô 
minh (avijjã) bằng cách phát triển tuệ.®'^'^ Với sự hoàn 
toàn hiểu rõ vô minh bằng tuệ quán, các bậc arahants 
vượt ra ngoài phạm vi của hầu hết các hành vi tạo 


đã làm trong quá khứ. So với Ud 21, có tường thuật một tỳ khưu 
đang ngồi trong thiền định, phải chịu đau đớn vì việc làm quá 
khứ. Tuy nhiên, như AI 249 đã chỉ rõ, cường độ của nghiệp báo 
tùy thuộc phần lớn vào tình trạng đạo đức và tâm thức của người 
trả quả, theo nghĩa là một hành vi bất thiện nào đó có thế đưa kẻ 
tàn ác đến địa ngục, nhưng không có cùng hậu quả cho người 
đức hạnh. 

• A V 292 (BKTC 4, tr. 618: Ngọc Ma Nỉ; NDB, p. 1535: 
Volitional (1) ). 

• A V 297 (sđd, tr. 622, đ. 7: Ngọc Ma Nỉ; NDB, p. 1540: 
Volitional (2) ). 

• A V 299 (sđd, tr. 627, dl3: Ngọc Ma Ni; NDB, p. 1541: 
Volitỉonal (2) ). 

• Dhp 127 (KTiB I, PC, tr.57: Phẩm Ác). 

• Ud 21 (sđd, PTT, tr. 151: Phẩm Nanda; Ud, p. 39, ch. 3 
Nanda: Kamma). 

• A I 249 (BKTC 1, tr. 451: Hạt Muối; NDB, p. 331: A Lump 
oỷSalt). 

644. A IV 382 rõ ràng phủ nhận đời sống phạm hạnh dưới sự lãnh 
đạo của Thế Tôn với mục đích cải sửa hay đoạn tận nghiệp báo 
chưa chín mùi, thay vào đó tuyên bố rõ mục đích là để tu tập trí 
và tuệ, đó là: biết, thấy, thành tựu, chứng ngộ và thê nhập vào 
bổn sự thực cao cả. cố gắng diệt nghiệp là chủ trưong của đạo 
Jain mà Đức Phật đã phê bình ở M II 216 và M II 222. 

• A IV 382 (BKTC 4, tr. 113: Mahã Kotthita; NDB, p. 1267: 
Kotthita) 

• M II 216 (KTB 3, tr. 13: Kỉnh Devadaha; MLDB, p. 828: At 
Devadaha). 

• M II 222 (sđd, tr. 24: Kỉnh Devadaha; MLDB, p. 828, pa. 
833: At Devadaha). 




422 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


quả đã được tích lũy, ngoại trừ một số nghiệp vẫn còn 
trổ quả trong kiếp hiện tiền này.^'^^ 

Chính Đức Phật trước khi chứng ngộ, Ngài cũng đã 
đương nhiên coi những cảm thọ đau đớn có hiệu 
quả rửa sạch nhiễm lậu là đúng mà không tìm hiểu 
gì Sau khi từ bỏ phép tu hành xác và đạt được 
chứng ngộ, Ngài biết rõ hơn. Kinh Cũladukkha- 
kkhandha tường thuật là Đức Phật cố gắng thuyết 
phục các đạo sĩ cùng thời với Ngài là tự làm khổ 
mình sẽ không đem lại kết quả gì cả. Đức Phật chấm 
dứt phần bàn luận bằng cách đưa ra một nhận định 
trái cựa, tương phản với kết quả đau đớn do tự hành 
xác, là Ngài đã có thể kinh nghiệm mức độ hạnh 
phúc cao thượng hơn hạnh phúc vua chúa có thể 
Rõ ràng là với Đức Phật, chứng ngộ không 
tùy thuộc vào việc chỉ chịu đựng cảm giác đau đớn 
thôi.®'^^ Thực ra, xét theo quan điểm tâm lý học, cố 


645. Lý luận giản dị đằng sau câu nói này là các nghiệp quả chắc 
chắn sẽ xảy ra trong tương lại sẽ không còn có cơ hội trố quả nữa 
(so với Th.81). Trong trường họp arahant Ahgulỉmãla, chang 
hạn, việc trả quả cho tội ác trước đó chỉ có thể xảy ra trong phạm 
vi giới hạn ngay trong kiếp sống này (M II 104). 

• Th.81 (TỈBKII, TLTK, tr. 57: Samitigutta (Thera 12) ). 

• M II 104 (KTB 2, tr. 587: Kinh Ahgulimãla; MLDB, tr. 715, 
pa. 17: On Ahguỉimãla). 

646. M II 93 (sđd, tr. 569: Kỉnh Bồ Đe Vương Tử; MLDB, p. 706, 

pa. 10: To Prince Bodhi). 

647. M I 95 (KTB 1, tr. 218: Tiểu Kinh Khổ uẩn; MLDB, p. 189: 

The Shorter Discourse on the Mass of Suffering). 

648. M I 241 (KTB 1, tr. 529: Đại Kỉnh Saccaka; MLDB, p. 335: 

The Greater Discourse to Saccaka). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


423 


tình chịu đau do tự hành xác có thể là sự phơi bày 
của bạo động đi lệch hướng. 

Kinh nghiệm cảm giác khó chịu có thể khơi dậy 
khuynh hướng khó chịu ngủ ngầm và dẫn đến nỗ 
lực ức chế hay tránh những cảm giác khó chịu ấy. 
Hơn nữa, theo phân tích sâu sắc của Đức Phật, sân 
hận đối với cái đau có thể tiếp thêm năng lượng cho 
xu hướng tìm kiếm thỏa mãn khoái lạc giác quan, 
vì theo quan điểm tối tăm chưa chứng ngộ, sự thọ 
hưởng khoái lạc giác quan hình như là cách duy nhất 
để trốn thoát khổ đau.®^° Điều này tạo nên vòng lẩn 
quẩn, trong đó, với mỗi kinh nghiệm về cảm giác, dễ 
chịu hay khó chịu, ràng buộc vào cảm giác gia tăng. 

Cách thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn ấy nằm trong 
sự quan sát có quán niệm và tỉnh táo về cảm giác 
khó chịu. Nhận biết rõ rệt nhưng không phản ứng lại 
cái đau là phương pháp đơn giản nhưng hữu hiệu để 
khéo léo đương đầu với cảm nghiệm đau đớn. Chỉ 
giản dị quan sát cái đau xem nó ra sao thôi cũng đủ 
để ngăn ngừa được hậu quả ngoài ý muốn diễn biến 
trong tâm phát sanh ra sau đó. Bất cứ phản ứng sự 


649. So với Padmasiri de Silva 1991: p.71. 

650. s IV 208. Đức Phật đã minh họa sự khó chịu của kẻ phàm 
phu chua giác ngộ truớc cái đau bị hai mũi tên, vì ngoài cái 
“mũi tên” làm đau đớn thế xác ra, phản ứng tâm lý của kẻ này 
còn dẫn đến nhiều dukkha hơn nữa, nghĩa là thêm một mũi tên 
khác. So thêm với Lily de Silva 1987: p.l9; Kor 1991: p.6 và 
1995: p.l8. 

s IV 208 (BKTƯ 4, tr. 337: Với Mũi Tên; CDB II,. p. 1264: 
The Dart). 




424 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hãi hay chống cự cái đau trong tâm thức nào sẽ chỉ 
gia tăng mức độ khó chịu của cảm nghiệm đớn đau 
này thôi. Người tu thiền thành công có thể chỉ kinh 
nghiệm cảm giác khó chịu về thân thôi nhưng không 
cho phép phản ứng trong tâm khởi lên. Như vậy, hành 
thiền thông thạo và tuệ quán có tiềm năng khơi dậy 
ngăn ngừa cái đau thân xác ảnh hưởng đến tâm.®^^ 

Kinh điển liên kết khả năng ngăn ngừa ảnh hưởng 
của đau đớn thân xác đến sự thư thái tâm thức này 
với việc thực hành satipaịỊhãna nói riêng.Theo 
cách này, sự quan sát khéo léo về cái đau bằng 

651. s III 1 chỉ dẫn như sau: “ông cần phải tập luyện như sau: thân 
tôi có thế bị bịnh, nhưng tâm tôi sẽ không bị bịnh.” Kinh này 
giải thích rằng điều muốn nói ở đây là tránh không đồng hóa 
với bất cứ một trong năm tập hợp nào (và bằng cách đó, không 
đồng hóa với cái đau). Điều này ngụ ý là tách biệt kh ỏi cảm 
nghiệm đau đớn, như thế chỗ đau của cơ thế không thuộc về 
mình. Dù ta tiếp tục nhận biết rõ rệt về cái đau như là một hiện 
tượng khách quan, hành động không liên kết hay không đồng 
hóa với cái đau làm giảm đi hay thậm chí loại bỏ ảnh hưởng 
xúc cảm của cái đau trên tâm. 

s III 1 (BKTƯ 3, tr. 10, đ.4: Nakulapitã; CDB I, p. 854: 
Nakulapitã). 

652. Theo s V 302, cảm giác đau đớn ở thân không thể áp đảo tâm 
thức của người đã củng cố vững vàng trong satipatthãna. Chính 
Đức Phật, nhờ duy trì chánh niệm và hiếu biết rõ ràng tường tận, 
đã có thể chịu đựng nối cái đau mãnh liệt không phiền não do vết 
thương nghiêm trọng ở chân Ngài (S I 27 và s I 110). 

• s V 302 (BKTƯ5, tr. 454: Bị Trọng Bệnh hay Bệnh; CDBII, 
p. 1758: Gravelly IU). 

• s I 27 (BKTƯl, tr. 64: Miếng Đả Vụn; CDB I, p. 116: The 
Stone Splỉnter). 

• s I 110 (sđd, tr. 245: Phiến Đá; CDBI, p. 203: The Splinter). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


425 


satipaịịhana có thể chuyển hóa cảm nghiệm đau đớn 
thành cơ hội cho tuệ quán thâm sâu. 

VII.5. CẢM GIÁC TRUNG TÍNH 

Trong khi cảm giác dễ chịu và khó chịu có thể tuần 
tự khơi dậy các khuynh hướng tiềm ẩn ngủ ngầm là 
ham thích và sân hận, cảm giác trung tính có thể kích 
động khuynh hướng tiềm ẩn ngủ ngầm là vô minh.®^^ 
Nói đến cảm giác trung tính, vô minh là không nhận 
biết rõ rệt sự sanh khởi và diệt tận của cảm giác trung 
tính này, hay không hiểu rõ được vị ngọt, nguy hiểm 
và thoát ly khỏi cảm giác trung tính.®^'^ Như chú giải 
đã chỉ rõ, nhận biết rõ rệt cảm giác trung tính là điều 
không dễ dàng và tốt nhất nên được giải quyết bằng 
cách suy luận, bằng cách ghi nhận sự vắng mặt của 
cả hai cảm giác dễ chịu và khó chịu.®^^ 

Điều đáng quan tâm hơn nữa trong phần thảo luận về 
cảm giác trung tính là bài phân tích theo Abhidhamma 
về các phẩm tính chung của cảm giác sanh khởi ở 
năm cửa giác quan. Tạng Abhidhamma chủ trương 
rằng chỉ có cảm giác xúc chạm là có đau đớn hay 
khoan khoái đi kèm, trong khi cảm giác sanh khởi ở 

653. M I 303 (KTB 1, tr. 664: Tiểu Kỉnh Phương Quảng; MLDB, p. 
401, pa. 25: The Shorter Series of Questions and Answers). 

654. M III 285 (KTB 3, tr. 638: Kỉnh Sáu Sáu; MLDB, p. 1134, pa. 
28: The Six Sets ofSỉx). 

655. Ps I 277. Chú giải minh họa điều này bằng cách nêu ra thí dụ 
thợ săn theo dõi dấu vết truớc và sau tảng đá, nhờ thế suy ra 
đoạn đuờng con thú đã đi qua. 




426 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


bốn cửa giác quan kia luôn luôn trung tính.®^® Trình 


656. Dhs 139-45; Abhidh-S 2 còn nói rõ hơn; so thêm với C.A.P. 
Rhys Davids 1922: p.171 n.2. Kinh điến đưa ra khía cạnh hơi 
khác, vì các phấm này nói về các hình ảnh, âm thanh, mùi vị, 
hương vị dễ chịu hay khó chịu, rồi sau đó, những đối tượng này 
cung ứng điều kiện cho các cảm giác tương ứng là dễ chịu hay 
khó chịu; so thêm với s IV 115; s IV 119; s IV 125 và s IV 
126. 

• Dhs 139-45 

• Abhidh-S 2: 

“ Cảm thọ, có người thích dùng chữ cảm giác, là một trạng 
thái tâm chung cho tất cả các loại tâm thức. Có ba loại cảm 
thọ chinh, đó là: somanassa (khoan khoái, dễ chịu); do- 
manassa (không khoan khoái, khó chịu) và upekkhã (không 
thấy khác biệt, trung tinh, thản nhiên hay không dễ chịu cũng 
chăng khó chịu). Cùng với dukkha (đau đớn thân xác) và 
sukha (sung sướng thân xác), có tất cả năm loại cảm thọ. 

Somanassa là danh từ trừu tượng được tạo nên từ chữ ‘su ’, 
tốt đẹp, và ‘mana ’, tâm. Nói theo nghĩa đen, thuật ngữ này 
có nghĩa là tâm trạng vui vẻ, đó là cảm thọ khoan khoái. 
Tưong tự, domanassa (từ chữ ‘du ’, xấu, và ‘mana ’, tâm) có 
nghĩa là tâm trạng xấu, đó là cảm thọ khó chịu. Cảm thọ thứ 
ba là trung tinh. Không thấy khác biệt (vô kỷ) được dùng đặc 
biệt ở đây không có nghĩa là lạnh lùng sắt đá. Sukha được 
tạo thành từ chữ ‘su ’, dễ dàng và ‘kha 'gánh chịu, chịu đựng. 
Cái gì dễ chịu đựng là ‘sukha ’, hay hạnh phúc. 

Dukkha (du, khó), khô là cái gì khó chịu đựng được. Cả hai 
sukha và dukkha đều thuộc về thân. Theo Abhidhamma, chỉ 
có một loại tâm có khô đi kèm, và một loại tâm có lạc đi 
kèm. Hai loại tâm liên kết với cảm thọ khó chịu. Trong 89 
loại tâm, có 85 loại được coi là cảm thọ dễ chịu hay cảm thọ 
trung tinh. 

Somanassa, domanassa và upekkhã hoàn toàn thuộc về tâm. 
Sukha và dukkha hoàn toàn thuộc về thân. Đó là lý do tại sao 
trong trường hợp xúc, không có upekkhã, theo Abhidhamma, 
phải là cảm giác sung sướng hay đau đớn. 

Trích MA, tr. 17-8. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


427 


bày này của Abhidhamma cung hiến một khía cạnh 
hấp dẫn của quán cảm giác, vì nó mời gọi tìm hiểu ở 
mức độ kinh nghiệm khoan khoái hay khó chịu nào 
đó về hình ảnh, âm thanh, ngửi, nếm chỉ giản dị là kết 
quả của sự thẩm định trong tâm của riêng mình. 


So với TPTYL, tr. 6 và CMA, p. 34, 37. 

• C.A.F. Rhys Davids 1922: p.l71 n.2. 

“ Sugandho, duggandho - mùi dễ chịu, mùi khó chịu - Ngài 
Buddhaghosa nói hai loại mùi này át đi tất cả các mùi khác. 
Ngài xác nhận như thế với vị ngon và dở (sãdu, asãdu ở 
đoạn 629 (BPE, p. 173). ở đoạn 648 (BPE, p. 181), trong 
số các xúc chạm được phân loại, chúng ta thấy có xúc chạm 
dễ chịu và xúc chạm khó chịu. Nhưng ta không tìm thấy 
Luận sư này tuyên bố đầy đủ giá trị của thỏa mãn trong 
xúc chạm như với mùi và vị. Như ta đã thấy, kinh vãn cũng 
không xác định tinh cách khoái lạc trong bất cứ cái gì nhìn 
thấy hay xúc chạm. Đây là điều đáng chú ỷ khi bàn đến 
tâm lý học Phật giáo, với trực giác sắc sảo mới phát khởi 
của nó, “phù hợp với ” tâm lý học hiện đại của chúng ta, vì 
chúng ta nói rang khi kiến thức của chúng ta về thế giới bên 
ngoài được một giác quan nào đó bồi đắp nhiều chừng nào, 
giác quan đó càng liên kết đến cảm giác trung tinh nhiều 
chừng đó. Và chinh điều trông thấy, xúc chạm và nghe cung 
cấp cho ta kiến thức ấy nhiều nhất. 

Lược trích BPE, ct. 2, tr. 171-2. 
C.A.E. Rhys Davids chơi chữ: touch =xúc chạm còn có nghĩa 
‘phù hợp với ’). 

• s IV 115 (BKTƯ4, tr. 197, đ.3-9: Haliddakani; CDB II, p. 
1200: Hãliddakãni). 

• s IV 119 (sđd, tr. 204, đ. 10-15: Lohỉcca; CDB II, p.l203: 
Lohicca). 

• s IV 125 (sđd, tr. 214, đ.6-11: Sát Na ở Devadaha; CDB II, 
p. 1206: At Devadaha). 

• s IV 126 (sđd, tr. 215t, đ.3-4: Thâu Nhiếp; CDB II, p.l207: 
The Opportunity). 




428 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Thêm vào tìm hiểu này, khía cạnh quan trọng nhất 
cần được quán về cảm giác trung tính là bản tánh vô 
thường của chúng.®^^Điều này tự bản chất mang thuộc 
tính quan trọng đặc biệt, bởi vì theo kinh nghiệm thực 
sự, trong ba loại cảm giác, cảm giác trung tính hình 
như là loại cảm giác ổn định nhất. Như vậy, để hóa 
giải khuynh hướng cho nó là lâu bền, tính vô thường 
của nó cần được quan sát. Được quán theo cách này, 
cảm giác trung tính sẽ dẫn đến sự sanh khởi của tuệ, 
bằng cách đó hóa giải được khuynh hướng vô minh 
ngủ ngầm. 


Kinh SaỊãyatanavibhahga Sutta chỉ rõ rằng khác biệt 
giữa cảm giác trung tính liên kết với vô minh và những 
cảm giác trung tính liên kết với trí tuệ có liên quan đến 
việc có phải các cảm giác như thế vượt qua đối tượng 
của chúng hay không.Trong trường hợp tâm tối 
ám, cảm giác trung tính phần lớn là kết quả của các 
khía cạnh tẻ nhạt của đối tượng, nơi thiếu tác động 
đến hành giả gây ra sự vắng mặt của cảm giác dễ 
chịu và khó chịu. Trái lại, cảm giác trung tính liên quan 
đến sự hiện hữu của trí tuệ vượt quá đối tượng ấy, vì 
nó là kết quả từ cách ly và bình thản, chứ không từ 
khía cạnh dễ chịu hay khó chịu của đối tượng. 

Cũng theo kinh này, sự thiết lập bình thản như vậy là 
kết quả của cảm giác tinh tế tăng dần, trong đó thoạt 
tiên ba loại cảm giác liên quan đến đời sống xuất gia 

657. It 47 (KTiB 1, PTNV, tr. 358: It. 47; It, p. 48: The Second 
Sensations Sutta; MAPC, tr. 151). 

658. M III 219 (KTB 3, tr. 505: Kinh Phân Biệt Sáu Xứ; MLDB, p. 
1069, pa. 14: The Exposition of the Six/old Base). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


429 


được dùng để vượt qua các cảm giác tương ứng liên 
hệ với thế tục và khoái lạc nhục dục.®^^ Trong giai đoạn 
tiếp, hỉ liên quan đến xuất gia được dùng để đương 
đầu và vượt qua những khó khăn có liên quan đến 
xuất gia. Rồi tiến trình phát huy tinh tế này đưa đến 
những cảm giác bình thản, vượt hẳn những cảm giác 
không liên can đến khoái lạc giác quan của hoan hỉ. 
Bình thản và xuất ly như là điểm cao nhất của tu hành 
cũng thấy xuất hiện trong điệp khúc satipaịỊhãna phần 
quán cảm giác, hướng dẫn người tu thiền quán tất cả 
các loại cảm giác “không còn lệ thuộc” và “không còn 
bám níu”.®®° 


- 0 - 


659. M III 220. (KTB 3, tr. 506: Kinh Phân Biệt Sáu Xứ; MLDB, p. 
1070, pa. 16: The Exposition of the Sỉx/old Base). 

660. M I 59: “Vị ấy sống độc lập, không bám níu vào bất cứ cái gì 
trên đời này. về phần cảm giác, vị tỳ khưu sống quán cảm giác 
là nhu thế đấy.” 

(KTB1, tr. 141: Kinh Niệm Xứ; MLDB,p. 150: The Poundatỉons 
of Mind/ulness). 




VIII. TÂM 


VIII.1.QUÁN TÂM 

Trong phần sau của satipaịịhãna trước, quán cảm 
giác, ý thức nhận biết rõ rệt có liên quan đến khác 
biệt luân lý giữa các cảm giác khoan khoái thế tục và 
xuất thế. Cũng khác biệt ấy xảy ra ngay ở đoạn đầu 
của satipaịịhãna kế tiếp, hướng dẫn ý thức nhận biết 
rõ rệt đến phẩm tính luân lý của tâm, cụ thể là sự có 
mặt hay vắng mặt của ham muốn dục vọng (rãga), 
sân hận (dosa) và si (moha).^^'’ Lời chỉ dẫn như sau: 

“ở đây vị ấy biết tâm ham muốn dục vọng (tham) 
là ‘có ham muốn dục vọng’, và tâm không ham 
muốn dục vọng là ‘không ham muốn dục vọng; 
vị ấy biết tâm sân là ‘sân’, và tâm không sân 
là ‘không sân’; vị ấy biết tâm si là ‘si’, và tâm 
không si là ‘không si’; vị ấy biết tâm được thâu 
nhiếp là ‘được thâu nhiếp’; vị ấy biết tâm bị tán 
loạn là ‘bị tán loạn’; vị ấy biết tâm quảng đại 
là ‘quảng đại’; vị ấy biết tâm không quảng đại 
là ‘không quảng đại’; vị ấy biết tâm hữu hạn là 
‘hữu hạn’ và vị ấy biết tâm vượt qua được là 
‘tâm vượt qua được’; vị ấy biết tâm không vượt 
qua được là ‘tâm không vượt qua được’; vỊ ấy 


661. So với Khantipalo 1981: p.37. 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


431 


biết tâm định là ‘định’ và vị ấy biết tâm không 
định là ‘không định’; vị ấy biết tâm giải thoát 
là ‘được giải thoát’ và vị ấy biết tâm không giải 
thoát là ‘không giải thoát’. 

Phần quán tâm tận dụng hết tám loại (so với hình 
8.1. sau đây).®®^ Trong mỗi trường hợp, phận sự của 
sati là biết chi tiết phẩm tính tâm thức hay phẩm tính 
đối lập của nó, để cho quán tâm bao gồm luôn cả 
mười sáu trạng thái của tâm. Cùng hệ thống mười 
sáu trạng thái của tâm này xuất hiện ở những kinh 
khác có liên quan đến thần thông.Như vậy, nhận 
định theo bối cảnh của kinh, hệ thống này tạo nên 
một danh sách đại diện cho những trạng thái của tâm 
thích hợp với việc xét đoán cả tâm của riêng mình và 
tâm của người khác. 

Mười sáu trạng thái của tâm này (hay tám loại tâm) 
có thể được chia ra thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất 


662. M I 59 (KTB 1, tr. 141: Kỉnh Niệm Xứ; MLDB, p. 150: The 
Poundations of Mindýulness). 

663. Thêm vào tám loại này, về phần quán tâm, bản tiếng Hán 
Madhyama Ãgama liệt kê tâm “ô uế” và “không ô uế”, trong 
khi quyến Ekottara Ẫgama có “tham ái” và “làm chủ tâm” là 
những loại bổ sung (Minh Chau 1991: p.93, Nhat Hanh 1990: 
pp.l62 và 174). Patis II 234 bao gồm sáu loại tâm (phân biệt 
theo sáu cửa giác quan) trong danh sách quán tâm. 

Paựs II 234 (ĐVNG, tr. 438: đ. 98-115: Luận về Các Nen 
Tảng Của quán Niệm; PD, p. 400, pa. 98-115: Treatise on the 
Eoundations of Mindfulness). 

664. ở M I 495 chẳng hạn. 

M 1495 (KTB 2, tr. 339: Đại Kinh Vacchagotta; MLDB, p. 600, 
pa.2ỉ: The Greater Discourse to Vacchagotta). 




432 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


đối chiếu sự tương phản các trạng thái tâm bất thiện 
và thiện, trong khi nhóm thứ hai quan tâm đến sự 
hiện hữu hay vắng mặt của các trạng thái tâm tăng 
thượng. Tôi sẽ xét riêng từng trạng thái tâm khác biệt 
nhau này, sau phần thẩm định dẫn nhập về quán tâm 
nói chung. 


trạng thái tâm “phàm tục” trạng thái tâm “tăng thượng” 


ham muốn dục vọng (sarãga) 


quảng đại (mahaggata) 

sân hận (sadosa) 


vô thượng (anuttara) 

si (samoha) 


định (samãhita) 

bị tán loạn (vikkhita) 


được giải thoát (vikkhita) 


Hình 8.1. Tám loại quán tâm. 


Nằm dưới satipaịịhãna này là sự chuyển dịch rõ ràng 
trong việc nhấn mạnh từ cách thông thường kinh 
nghiệm tâm như là một thực thể riêng tới việc quan 
sát các sự việc xảy ra trong tâm như những đối tượng 
đơn thuần, được phân tích theo đặc trưng về phẩm 
chất của chúng.Theo “điệp khúc” satipaịỊhãna, 

665. Bodhi 1984: p.98; và Piatigorski 1984: p. 41. C.A.P. Rhys 
Davids 1978: p.8 đế ý đến sự mới lạ của khảo hướng này trong 
lịch sử tư tưởng Àn Độ. 

Bodhi 1984: p.98 

“Xem xét khái niệm của Đạo Phật về tâm sẽ giúp hiếu được 
cái gì có liên quan đến quán tâm. Qua bao nhiêu kinh ng¬ 
hiệm tiếp nối nhau, ta thường nghĩ về tâm như là một giác 
quan không thay đôi với chinh nó. Cho dù kinh nghiệm làm 
tâm thay đôi, tâm trải qua sự thay đôi, kinh nghiệm hình như 
không thay đôi, có lẽ bị biến cải theo nhiều cách thức nhất 












SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


433 


quán tâm cũng bao gồm luôn nhận biết rõ rệt sự sanh 
khởi và diệt tận trạng thái tâm được quán tưởng đến, 
theo cách đó, hé lộ cho thấy đặc tính ngắn ngủi của 
tất cả các biến cố xảy ra trong tâm. Thêm vào đó, khi 
được duy trì lâu dài, quán tâm sẽ phơi bày mức độ 
cái ta coi đó là tâm riêng của mình, thực ra chịu ảnh 
hưởng của các điều kiện bên ngoài. Theo cách này, 
nhận ra được bản tánh vô thường và chịu điều kiện 
của tâm phù hợp với mục đích chính của satipaịịhãna 
là cách ly và không đồng hóa với bản ngã. 

VIII. 2. NHẠN BIẾT RÕ RỆT NHƯNG KHÔNG PHẢN 
ỨNG LẠI TRẠNG THÁI TÂM CỦA MÌNH 

Điều đáng chú ý là quán tâm không liên quan đến các 
biện pháp tích cực đối nghịch lại các trạng thái tâm 
bất thiện (như tham dục hay sân hận). Thay vào đó, 
nhiệm vụ của chánh niệm là vẫn sẵn lòng tiếp nhận sự 
nhận biết bằng cách thấy rõ trạng thái tâm nào nằm 
dưới chuỗi tư tưởng hay phản ứng cá biệt nào đó. 
Tiếp nhận nhưng không can hệ là đòi hỏi cần thiết bởi 
vì khuynh hướng bản năng của ta là làm ngơ bất cứ 
cái gì đi ngược hay hăm he ý thức về sự quan trọng 
và chính trực cá nhân của ta. Thói quen dùng đến tự 
dối lòng, cho phép tin vào cảm giác, ý tưởng sai trái 

định nào đó nhưng vân giữ được bản sãc riêng của nó. Tuy 
nhiên, trong Giảo Pháp của Đức Phật, ỷ niệm về cơ quan 
tâm thức trường tồn bị bác bỏ. Tâm không được coi như là 
một chủ thê tôn tại lâu dài của tư tưởng, cảm giác và tác ỷ, 
nhưng là một chuỗi các hoạt động ngắn ngủi của tâm, từng 
hoạt động ấy khác hắn nhau và tách rời nhau, chúng nối kết 
nhau theo nhân quả chứ không theo bản thê. 

Trích NEP, tr. 98 




434 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


giả tạo là đúng thật, để duy trì lòng tự trọng thường 
đã hằn sâu đến nỗi việc đầu tiên để tu tập ý thức 
nhận biết rõ rệt chính xác là thành thật nhìn nhận sự 
hiện hữu của cảm xúc, động cơ thúc đẩy và khuynh 
hướng tiềm ẩn bị che khuất giấu kín trong tâm, không 
áp chế chúng.®®® Duy trì sự nhận biết rõ rệt nhưng 
không phản ứng lại theo cách này sẽ đương đầu với 
thôi thúc, hoặc là phản ứng lại, hay là áp chế bị ghìm 
giữ lại trong các trạng thái bất thiện của tâm, và bằng 
cách đó, vô hiệu hóa ảnh hưởng mạnh mẽ dễ gây xúc 
động và khiến phải lưu ý của các trạng thái ấy.®®^ 

666. Bullen 1982: p.29 

“ Dĩ nhiên bạn biết động cơ đằng sau nhiều việc bạn làm. 
Nhưng có thê, nhiêu việc khác bạn làm chỉ vì người khác 
làm. Neu thế, khi tự xem xét lại, bạn sẽ thấy rằng bạn làm 
những việc này phân lớn là đê được những người khác bạn 
liên kết chấp nhận. Tâm cảm thấy một nhu cầu duy trì tự coi 
mình là quan trọng và cao cả, và đê giữ nguyên vẹn tự coi 
mình là quan trọng và cao cả này, nó phải dùng đến chiêu tự 
dối mình dưới nhiều hình thức. Và đế tìm ra động cơ thực sự 
của mình, bạn phải học cách chọc thủng sự tự dối mình này. 
Khi ấy, sự hiếu biết rõ ràng tường tận động cơ, là một trong 
những khia cạnh chinh yếu đê tự biết mình. 

Có thê bạn biêt rõ ràng tường tận động cơ khái quát trong 
cõi đời này, về mục đích tối hậu của cuộc đời mình, hay có 
thê, bạn không có cảm nhận vê mục đích hay chăng có mục 
đích toi hậu nào cả; nhưng có vài cảm nhận về mục đích là 
cần thiết cho sự phát triến. Quán niệm dưới hình thức tự 
quan sát là một bước tiến về phía trước trong tiến trình đạt 
được mục đích ở đời và trở nên có ý thức rõ rệt về mục đích 
ấy là gì. ” 

Trích TL, tr. 29. 

667. Newman 1966: pp.35 và 46. So với AV 39, đoạn kinh này giải 
thích là trong khi các hành vi và lời nói bất thiện cần được từ bỏ 
bằng cách chấp nhận cách cư xử thích hợp, cách phù hợp để từ 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


435 


Kinh Vitakkasanịhãna đưa ra lời miêu tả về sự vô 
hiệu hóa như thế: để bắt tay vào việc chống lại ý 
tưởng bất thiện lập đi lập lại nhiều lần, chuyển sự 
chú ý đến bản chất của các ý tưởng này và đến việc 
chận đứng nguyên nhân phát sanh chúng (tác ý đến 
hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy).®®^ 
Bằng một ví dụ so sánh, kinh này giải thích phương 
pháp đơn giản nhưng đầy bất ngờ này chuyển sự 
hiểu biết trọn vẹn của chú ý đến điều kiện tâm thức 
làm nền tảng cho tư tưởng con người. Người hoàn 
toàn bước nhanh không có một lý do đặc biệt gì cả. 

bỏ được nhiễm lậu tâm thức là quan sát minh mẫn* *. Một trường 
hợp điều trị tán thành sự siêu việt của cách này được Deatherage 
1975: p.l40 ghi lại một người nam hai mươi ba tuối phải nhập 
viện vì nối cơn hung bạo cực độ theo định kỳ và lạm dụng bừa 
bãi rượu chè, đã được trị dứt trong vòng tám tuần chỉ nhờ được 
dạy là hãy nhận ra và thầm đặt tên các cảm xúc người ấy trải qua, 
mà không hề biết là việc mình làm liên quan đến “hành thiền”. 
Một nghiên cứu về sự phát triển của sân hận kinh niên khác hên 
quan đến sự nhận biết rõ rệt về tâm như là phương cách chữa trị 
có thể được tìm thấy trong Woolfolk 1984: p.551. 

A V 39 (BKTC 4, tr. 289: Với Thân; NDB, p. 1365: Body). 

* Dịch “pahhãya disvã disvã” theo Bhikkhu Bodhi tr, 1365 
và ct. 1990, tr. 1837 là: nhìn thấy nhiều lần bằng tri tuệ. 

668. M I 120 (KTB 1, tr. 272: Kinh An Trú Tầm; MLDB, p. 212: The 
Removal of Distracting Thoughts). 

“ Vitakka-sankhãra-santhãnam (chận đứng nguyên nhân tạo 
ra các tưởng). Sự chận đứng này được thành tựu bằng cách 
tìm hiêu khi ý tưởng bât thiện sanh khởi: “Nguyên nhân của 
nó là gì? Cải gì là nguyên nhân của nguyên nhân này? Chú 
giải KTB nói rằng tìm hiếu như thế sẽ làm yếu đi và cuối 
cùng, sẽ dẫn đến sự ngừng diệt dòng trôi chảy của ỷ tưởng 
bất thiện. ” 


Trích MLDB, ct. 242, tr. 1206. 




436 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Biết hoàn toàn rõ rệt mình đang làm gì, ta có thể đi 
chậm hơn, thậm chí đứng yên, hay thay vì đứng, ta 
có thể ngồi hay nằm. Sự tăng dần về thoải mái thân 
xác và tĩnh lặng minh họa linh hoạt sự dao động tâm 
thức và căng thẳng của tiến trình tư tưởng bất thiện 
có thể bị suy giảm dần và được vượt qua nhờ trực 
tiếp quan sát. Quan sát trạng thái tâm bất thiện mà 
không can thiệp theo cách này sẽ lấy đi nhiên liệu của 
nó để nó mất dần đi sức mạnh. 

Quan sát có quán niệm nhưng không can thiệp như 
thế được minh họa trong kinh bằng một ví dụ Đức 
Phật so sánh nhận biết rõ rệt về tâm của một người 
với việc sử dụng miếng gương để xem hình ảnh của 
mình.^®^ Như thể tấm gương chỉ giản dị phản chiếu 
cái gì đưa ra trước nó, người thiền sinh nên gắng duy 
trì nhận biết đơn thuần tình trạng hiện tại của tâm mà 
không cho phép phản ứng khởi lên. 


Tuy nhiên, cũng kinh Vitakkasanịhãna này nói về “áp 
chế và bóp nát tâm bằng tâm* * ” như là một biện pháp 
thay thế khác để đương đầu với các tư tưởng bất 
thiện.Điều này hình như không phù hợp với điều 

669. A V 92; cùng thí dụ ấy xuất hiện ở D I 80 và M I 100. So thêm 
với Samararatne 1997: p.l41, người đã đề nghị duy trì một “tấm 
gương như tâm”, đặc biệt là về cảm xúc khó chịu. 

• A V 92 (BKTC 4, tr. 364: Tâm Của Mình; NDB, p. 1402: 
One ’s Own Mind). 

• D I 80 (TBK 1, tr. 79, đ.92: Kỉnh Sa Môn Quả; LDB, p. 106, 
pa. 92: The Pruits of Homeless Life). 

• M I 100 (KTB 1, tr. 229: Kỉnh Tư Lượng; MLDB, p. 193, pa. 
8: In/erence). 

670. M I 120 (KTB 1, tr. 273: Kinh An Trú Tầm; MLDB, p. 213, pa. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


437 


vừa đề cập trước đó. Nhưng khi xét lời chỉ dẫn này 
trong tinh thần mạch văn, chỉ dùng đến biện pháp 
thay thế này như là phương cách cuối cùng, sau khi 
tất cả các biện pháp thay thế khác, kể cả việc vô hiệu 
hóa đã bàn ở trên, đã chứng tỏ là không hiệu quả.®^^ 
Như vậy, “áp chế và bóp nát tâm bằng tâm” là một 
biện pháp cấp cứu khi tất cả các phương cách khác 
đều thất bại. Khi sắp sửa đi vào tình trạng không còn 
kiểm soát được nữa, ít ra việc dùng sức cũng sẽ ngăn 
được những tư tưởng bất thiện ám ảnh không để tràn 
ra thành những hành động bất thiện. Thực ra vào một 
dịp khác, “áp chế và bóp nát tâm bằng tâm” được Đức 
Phật xét đến trong số các bài tập ứng dụng không 
đưa đến kết quả Ngài đã thử dùng và bị loại bỏ trước 
khi chứng ngộ của Ngài.^^^ Điều này chỉ cho thấy là 
việc sử dụng sức không thôi không có mục đích trau 
dồi tâm thức nói chung, nhưng chỉ dùng trong những 
trường hợp khẩn cấp thôi. 


7: The Removal of Dỉstractỉng Thoughts). 

* Chú giải KTB nói thiền sinh nên bóp nát trạng thái tâm bẩt thiện 
bằng trạng thải tâm thiện. Đọc ct. 243, MLDB, tr. 1206. 

671. Ngoài việc hướng sự chú ý đến bản chất của những tư tưởng 
này và đến việc chận đứng nguyên nhân làm nền tảng cho việc 
phát sanh chúng, các biện pháp khác thay vào đó là hướng sự 
chú ý đến cái gì thiện lành, hay ráng quên những tư tưởng này. 
Một trường họp tưong tự được tìm thấy ở AIV 87, sau một danh 
sách dài bảy phưong pháp khác nhau đế giữ tỉnh táo và chống lại 
buồn ngủ, đề nghị cuối cùng là đi ngủ với chánh niệm. Rõ ràng là 
cũng trong trường họp này, phưong pháp cuối cùng không thực 
sự giúp đế giữ cho tỉnh táo, nhưng cũng là biện pháp cuối cùng 
phải dùng đến sau khi tất cả các biện pháp khác đều thất bại. 
AIV 87 (BKTC2, tr. 299, đ.9: Ngủ Gục; NDB,p. 1060: Dozỉng). 

672. M1242 (KTB 1, tr. 532: Đại Kỉnh Saccaka; MLDB, p. 327, pa. 
20: The Greater Discourse to Saccaka). 




438 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


VIII.3. BỐN TRẠNG THÁI TÂM “PHÀM TỤC” 

Citta, thuật ngữ PãỊi được dùng trong satipaịỊhãna 
này, trong kinh điển, thường ngụ ý đến “tâm” theo 
nghĩa có tác ý và xúc cảm, theo nghĩa tâm trạng hay 
trạng thái tâm của ta.®^^ 

Trong số các trạng thái tâm được liệt kê trong lời chỉ 
dẫn satipaịỊhãna, ba trạng thái đầu tiên là tham dục 
(rãga), sân hận (dosa) và si mê (moha), ba nguồn gốc 
chính của tất cả các sự cố bất thiện xảy ra.®^"^ Nguyên 
tắc căn bản làm nền tảng cho việc quán các nguồn 
gốc bất thiện cũng là nền tảng cho khác biệt giữa cảm 
giác thế tục và phi thế tục trong satipaỊỊhãna trước, 
là sự khác biệt rõ ràng giữa cái gì thiện và cái gì bất 
thiện. Sự tu tập có hệ thống khả năng phân biệt này 
nuôi dưỡng sự nhạy cảm về đức hạnh theo trực giác 
tạo nên một tài sản quan trọng trong sự tu tiến trên 
đạo lộ giải thoát và là sự hướng dẫn đáng tin cậy để 
cư xử phù hợp trong đời sống hàng ngày của ta. 

Kinh Satipaịịhãna trình bày từng “nguồn gốc” cùng 
với các đối lập của nó: sự vắng mặt của tham dục, 
sân hận và si mê. Cách trình bày này thông dụng 
trong kinh tạng, cho phép thuật ngữ phủ định bao 
hàm không chỉ với ý niệm đối nghịch, mà còn ngụ ý 

673. T.w. Rhys Davids 1993: p.266; so với ct. 794 trang 512 về 
thuật ngữ cỉtta. 

674. Hãy xem chữ rãga đồng nghĩa với lobha. Cuốn The Roots of 
Good and Evil của Nãnaponika 1978 có giải thích chi tiết ba 
nguồn gốc này. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


439 


phạm vi ý nghĩa rộng lớn hơn.®^^ Như vậy, “không có 
sân hận” chẳng hạn, có thể ngụ ý tâm trạng không 
khó chịu, mà còn ngụ ý tâm trạng tràn ngập lòng từ. 

Trong lúc ngồi thiền, mỗi “nguồn gốc” bất thiện có thể 
biểu hiện theo một cách thức riêng biệt: cơn sốt tham 
dục có thể được so sánh với ngọn lửa bên trong, sự 
căng thẳng thân xác của sân hận so với việc bị đối thủ 
mạnh mẽ khuất phục và khống chế, và lú lẩn si mê 
được so với việc bị trói kẹt trong mạng lưới rối ren.®^® 
Hiểu theo nghĩa tuyệt đối, tâm không có tham dục, 

675. BChantipãlo 1981: p. 38. 

676. Dhp 251 ví von là không có lửa nào bằng lửa dục, không có 
chấp chặt nào bằng sân hận và không có lưới nào bằng si mê. 
Buddhãdasa 1989: p.67 đề nghị phân biệt các khuynh hướng tâm 
thức như “kéo vào”, “đẩy ra”, và “lẩn quẩn chạy quanh” để nhận 
ra ba gốc rễ bất thiện. 

• Dhp 251 (KTiB 1, PC, 81, kệ 251: Phẩm cẩu uể; DBPW, p. 
98: Impurity). 

• Buddhãdasa 1989: p.67 

Có một cách đơn giản đê phân biệt ba trạng thái này: 
rãga, dosa và moha. Neu có bất kỳ cảm giác ham muốn nào, 
đó là, muốn gom góp lại, kéo vào, ôm và giữ lấy, cảm giác 
như vậy là rãga. Nó có đặc tinh cả quyết nhất. Trạng thái thứ 
hai, dosa, không thích, không muốn, nó có đặc tinh gạt bỏ. 
Dosa xua đây đi, đánh đuôi đi, thậm chi tới mức muôn sát 
hại nữa. Rãga kéo vào, sân hận đây ra. Trạng thải thứ ba, 
moha, là vô minh. Nó không biết đúng như thực cái gì sai, 
cái gì đúng, ác hay thiện. Nó chạy lân quân loanh quanh. Ba 
trạng thái này khác nhau như vậy. Cái kéo vào, cái đây ra, 
cái chạy loanh quanh. Ai cũng có thê quan sát sự khác biệt 
và gọi chúng đúng theo tên gọi của nó. Hãy nhận biết rãga, 
dosa, moha băng cách quan sát các hoạt động kéo vào, đây 
ra, và chạy quanh của chúng. 


Trích AMB, tr. 67. 




440 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


sân hận và si mê là tâm của arahant.^^^ Thực ra, 
cách hiểu này là cách thông dụng nhất của phẩm tính 
“không có tham dục”, không có “sân hận” và không có 
“si mê” trong kinh. Quán tâm như vậy hình như không 
chỉ quan tâm đến các trạng thái nhất thời của tâm mà 
còn đến tình trạng chung của tâm. Hiểu theo cách 
này, quán tâm không bị tham dục sân hận si mê ảnh 
hưởng đến cũng sẽ bao gồm luôn nhận biết rõ rệt về 
mức độ các gốc rễ bất thiện không còn bám sâu vào 
chuỗi tâm thức của ta.®^® 

Hai trạng thái tâm được liệt kê kế tiếp để quán tưởng, 
được thâu nhiếp (sahkhitta) và bị tán loạn (vikkhitta), 

677. So với M I 5 chẳng hạn, ở đây arahants được nói là không còn 
ba bất thiện này nữa nhờ đã đoạn diệt chúng; M I 65 đề cập tới 
các đạo sĩ đã được chứng ngộ vì không còn tham sân si; MI 236 
và s I 220 đề cập là Ngài không còn tham sân si; và AIII 43; A 
III 336 và AIII 347 kết họp giải thoát như thế với sự vắng mặt 
của những nhiễm lậu. 

• MI 5 (KTB 1, tr. 14: Kỉnh Pháp Môn Căn Bổn; MLDB, p. 88, 
pa. 75: The Root of AU Thỉngs). 

• M I 65 (sđd, tr. 155: Tiểu Kỉnh Sư Tử Hống; MLDB, p. 161, 
pa. 8: The Shorter Discourse on the Lion ’s Roar). 

• M I 236 (sđd, tr. 519: Tiểu Kỉnh Saccaka; MLDB, p. 331, pa. 
30: The Shorter Dỉscourse to Saccaka). 

• s I 220 (BKTC 1, tr. 486, dl7: Đầu Lả Cờ; CDB l p. 320: 
The Crest of the Standard). 

• AIII 43 (BKTC 2, tr. 370: Sự Lợi ích Của Lòng Tin; NDB, p. 
663: Paỉth). 

• AIII 336 (BKTC 3, tr. 92, d 2: Bổ Thỉ; NDB, p. 899: Giving). 

• AIII 347 (sđd, tr. 110: Con Voi; NDB, p. 910: The Nãga). 

678. So với AIV 404 chang hạn, ở đây nhận biết rõ được sự vắng 
mặt các trạng thái này là một phần của trí duyệt xét của một 
arahant. 

AIV 404 (BKTC 4, tr. 147, d5: Trụ Đá; NDB, p. 1283). 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


441 


cả hai hình như có hậu quả tiêu cực.®^^ Cũng hai thuật 
ngữ này xuất hiện ở kinh khác, với “thâu nhiếp” bên 
trong vì là hậu quả của dã dưựi và buồn ngủ (hôn 
trầm thụy miên), và “bị tán loạn” bên ngoài là kết 
quả của đeo đuổi khoái lạc giác quan.®^° Chú giải kinh 
Satipaịịhãna thực sự liên kết trạng thái tâm “bị thâu 
nhiếp” với dã dượi và buồn ngủ, trong khi đó, theo 
chú giải, trạng thái tâm bị tán loạn thay mặt cho dao 
động (trạo cử).®^^ 

679. Nói cách khác, để tương thuận với khuôn mẫu trong satỉpatthãna 
này về việc trình bày một trạng thái tâm tích cực đồng thời với 
trạng thái tâm đối ứng tiêu cực, trạng thái tâm được thâu nhiếp 
(sankhỉtta) có thể hiểu theo nghĩa tích cực, như là một trạng thái 
tâm “định” hay “chăm chú” (so với T.w. Rhys Davids 1993: 
p.665). Động từ tương ứng sahkhỉpatỉ thực sự xuất hiện theo 
nghĩa xác định ở Ja I 82 khi Đức Phật rải tâm từ đến năm người 
trước đó đã theo Ngài vào lần gặp gỡ đầu tiên sau khi chứng ngộ. 
So thêm với Goenka 1999: p.57 đã dịch sahkhỉtta là “tập trung” 
và “định”. 

• Ja I 82 (tìm không thay trong Jãtaka). 

• Goenka 1999: p.57 (SSD, p.57: Observatỉon of theMỉnd). 

680. s V 279. Sự liên hệ của hai trạng thái này đến “bên trong” và 
“bên ngoài” lại xuất hiện ở AIV 32. 

• s V279 (BKTƯ5, tr 426, đ.5-6: Phân Tích; CDBII, p. 1738: 

Analysis of energy as a basis). 

• AIV 32 (BKTC 3, tr. 325, đ.2: Vô Ngại Giải; NDB, p. 1023: 

Analyticaỉ Knowỉedges (ỉ) 

681. Ps I 280. Tuy nhiên, trong phẩm kinh s V 279 nêu trên, chướng 
ngại của dao động (trạo cử) xuất hiện riêng biệt, hiến nhiên 
không tạo nên một phần của “bị tán loạn” bởi vì theo chú giải 
cắt nghĩa, cả hai giống nhau. Sự liên hệ của “bị tán loạn” với tìm 
kiếm khoái lạc giác quan (như ở s V 279) cũng xuất hiện ở M III 
225. Theo A V 147, các hậu quả của trạng thái tâm “bị tán loạn” 
là ta không thế khéo léo hướng dẫn sự chú ý của mình, tránh 




442 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Khả năng thăng bằng tâm bằng cách tránh cả thâu 
nhiếp lẫn tán loạn là một kỹ năng quan trọng cần thiết 
cho tu tập mức độ thâm sâu hơn của định hay tuệ 
quán. Việc đặt hai trạng thái tâm trong lời chỉ dẫn quán 
tâm tại điểm này chỉ cho thấy nhu cầu trau dồi thăng 
bằng như vậy, ngay khi ta đã ít nhất vượt qua tầm với 
của loại tâm bất thiện thô trược hơn và nhắm tới việc 
tu tập tâm “tăng thượng”, như đã miêu tả trong phần 
còn lại của satipaịịhãna này. 

VIII.4. BỐN TÂM “TĂNG THƯỢNG” 

Phẩm tính kế tiếp, to lớn (mahaggata: quảng đại), 
xuất hiện ở những kinh khác thường trong bối cảnh 
thiền tĩnh lặng, ví dụ khi miêu tả về hành thiền rải 
bốn tâm vô lượng (brahmavihãra) theo tất cả các 
hướng.Tương tự như thế, trong kinh Anuruddha 
Sutta, “to lớn” đại diện cho khả năng thâm nhập vào 
một khu vực rộng lớn bằng một đối tượng thiền quán, 
trong trường hợp này hiển nhiên là kết quả của thiền 
kasina.^^^ Những trường hợp cụ thể này tán thành giải 

những hành xử bất thiện, hay vượt qua được tánh lười biếng 
trong tâm. 

• M III 225 (KTB 3, tr. 518: Kỉnh Tổng Thuyết Và Biệt Thuyết; 
MLDB, p. 1075, pa.lO: The Exposition of a Summary). 

• A V 147 (BKTC 4, tr. 435, đ.21: Không Thể Tăng Trưởng; 
NDB, p. 1436, đ. 10: Incapable). 

682. ở M II 207 chẳng hạn. 

M II 207 (KTB 2, tr. 812: Kinh Subha; MLDB, p. 816, pa. 24: 
To Subha). 

683. M III 146. Chú giải Ps IV 200 cắt nghĩa là sự thâm nhập này 
liên quan đến thiền kasỉna. Kasỉna là một phương tiện thiền 
quán, ví dụ như một đĩa mầu, được dùng đế trợ giúp cho định. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


443 


thích của chú giải về lời chỉ dẫn satipaịịhãna, theo đó, 
một trạng thái tâm “to lớn” (mahaggata) có liên quan 
đến tu tập nhập cõi thiền. 

Cũng những chú giải này liên kết loại kế tiếp đã 
được đề cập để quán tưởng, trạng thái tâm “có thể 
vượt qua được, hữu hạn” (sa-uttara) với tu tập 
định.®^^ Vậy, “có thể vượt qua được” chỉ rõ nhu cầu 
cần thiết để nhận rõ được những thành phần cấu 
tạo tầng thiền nào đó nên được bỏ lại để có thể tiến 
đến mức độ nhập định cao hơn.®^® Kinh Sekha Sutta 
hỗ trợ điều này, nói chứng đắc cõi thiền thứ tư là 
trạng thái bình thản chánh niệm “không thể vượt qua 
được”.®®^ Mặt khác, trong các kinh, phẩm tính “không 
thể vượt qua được” thường xảy ra trong tương quan 


M III146 (KTB 3, tr. 368: Kỉnh A Na Luật; MLDB, p. 1003, pa. 
8: Anuruddha). 

684. PsI280. 

685. Ps I 280 giải thích “không thể vượt qua được, vô thượng” ngụ 
ý chứng đắc cõi thiền. Sĩlananda 1990: p.94 coi “không thế vượt 
qua được” như là ngụ ý riêng cho cõi thiền vô sắc giới. 

686. Nhu cầu từ bỏ chứng đắc cõi thiền thấp hơn được miêu tả ở M 
I 455. Nhat Hanh 1990: p.l3, dịch sa-uttara là “tâm tôi có thể 
với tới trạng thái cao hon”. 

M I 455 (KTB 2, tr. 250: Kinh Vỉ Dụ Con Chim Cáy; MLDB, p. 
558: The Simile of the Quail). 

687. Ví dụ như ở M I 357. Cõi thiền thứ tư (ịhãna) như là mức độ 
định là thực sự “không thế vượt qua được”, vì chứng đắc cõi vô 
sắc giới xảy ra với cùng mức độ định, nhưng được hướng đến 
các đối tượng tinh tế tăng dần thêm. 

M I 357 (KTB 2, tr.46: hnh Hữu Học; MLDB, p.464, pa. 20: 
The Disciple o/Higher Training). 




444 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


với chứng ngộ trọn vẹn.®®^ Hiểu theo cách này, loại 
phẩm tính đang xem xét này cũng bao gồm luôn trí 
duyệt xét sau khi chứng ngộ, khi người tu tìm hiểu 
mức độ tâm đã được giải thoát khỏi những trói buộc 
và nhiễm lậu tâm thức. 

Thuật ngữ kế tiếp trong loạt chữ này, trạng thái tâm 
“định” (samãhita) tự nó đã rõ. Theo chú giải, chữ này 
bao gồm luôn cận định và chứng đắc trọn vẹn.®^® Vì 
trong kinh điển samãdhi muốn nói đến định trong bối 
cảnh tu tập cả định và tuệ, nên câu “tâm được định” 
có một phạm vi tham khảo khá rộng rãi. 

Trong kinh, phẩm tính “đã được giải thoát” (vimutta) 
thường xuất hiện trong tương quan với chứng ngộ 

688. Ví dụ như ở D II 83; M I 163; M I 303; M II 237; s I 105; s I 

124; AI 168; AIII 435 và Th 415. 

• D II 83 (TBK 3, tr. 82-3, đ.l7: Kỉnh Đại Bát Niết Bàn; LDB, 
p. 235, pa. 17: The Buddhas Last Days). 

• M I 163 (KTB 1, tr. 366: Phâm Thảnh cầu; MLDB, p.255, 
pa.l2: The Noble Search). 

•MI 303 (sđd, tr. 665: Tiểu Kỉnh Phương Quảng; MLDB, p. 
402, pa. 28: The Shorter Series of Questions and Answers). 

• M II 237 (KTB 3, tr. 53: Kỉnh Năm Ba; MLDB, p. 846: The 
Five and the Three). 

• s 1105 (BKTƯl, tr. 233, đ.2: Bầy Sập; CDB l p. 197: Mãra ’s 
Snares). 

• s I 124 (sđd, tr. 276, đ.3: Những Người Con Gái; CDB I, 
p.217: Mãra ’s Daughters). 

• AI 168 (BKTC1, tr. 302: Sahgãrava; NDB, p. 262: Sahgãra- 
va). 

• A III 435 (BKTC 3, tr. 250, đ.3: Mát Lạnh; NDB, p. 977: 
Coolness). 

• Th 415 (TiBKII, TLTK, tr.l55: Kãtỉyãna (Thera. 45). 


689. PsI280. 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


445 


trọn vẹn.®^° Hiểu theo cách này, tâm “đã được giải 
thoát” ấy giống với cách dùng thông dụng hơn “tâm 
không thể vượt qua được, vô thLPợng” và với tâm vĩnh 
viễn “không tham dục”, “không sân hận”, và “không 
si mê”, tất cả những thuật ngữ này đều ngụ ý đến 
tâm của arahant.^^^ Hơn nữa, chú giải liên kết phẩm 


690. VídụnhưởMI 141; s III 45; s III 51; Ud24; vàlt33. 

• MI 141 (KTB 1, tr. 321: Kinh Ví Dụ Con Rắn; MLDB, p. 235, 
pa. 42: The Simiỉe of the Snake). 

• s III 45 (BKTƯ 3, tr. 88: Vô Thường; CDB T p. 884: Imper- 
manent (1) ). 

• s III 51 (sđd, tr. 99, đ. 7: Hỷ Được Đoạn Tận; CDBI, p. 889: 
Destruction of Delight (1) ). 

• Ud 24 (KTỈBI, PTT, tr. 156: Phẩm Nanda; Ud, p. 43: Nanda). 

• It 33 (sđd, PTNV, tr. 338: It. 33; It.32: The Teaching Sutta). 

691. Lời miêu tả thông thường về chứng ngộ trọn vẹn sử dụng chữ 
“được giải thoát” đế diễn đạt trí của arahant về sự chứng ngộ 
của tỳ khưu hay tỳ khưu ni (ví dụ như ở s I 84). Đôi khi, chữ 
“được giải thoát” này đi kèm với “không thể vượt qua được, vô 
thượng” như muốn đề cập tới giác ngộ trọn vẹn, chẳng hạn ở 
M 1 235; s I 105; hay AIV 106. D III 270 và A V 31 liên kết 
“tâm được giải thoát triệt đế” * * với trạng thái tự tại không còn ba 
nguồn gốc bất thiện. 

• s I 84 ? (BKTỮl, tr. 190, d 7 hay 193, đl6: Hai Lời Nói về 
Chiến Tranh; CDBI. p. ỉ 77 hay 178). Không tìm thấy lời diễn 
đạt này ở s 184. Thay vào đó, hoặc là ở s 183 hay s 185. 

• M I 235 

• s I 105 (BKTƯl, tr.233, đ.2: Bầy Sập; CDBI. p.l97: Mãra ’s 
Snares (ỉ)). 

• A IV 106 (BKTC 3, tr. 426: Mặt Trời; NDB, p. 1074: Seven 
Suns). 

• D III 270 (TBK 4, tr. 268, đ. vj: Kinh Phúng Tụng; LDB, p. 
509, pa. 5: The Chanting Together). 

* suvimutta citto: tâm thiện giải thoát (TBK 4, tr. 268). 

• A V 31 (BKTC 4, tr. 2 79: Thanh Cư (2) ; NDB, p. 1361, pa. 9: 
Abodes of the Noble Ones). 




446 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


tính “đã được giải thoát” đến giải thoát tạm thời khỏi 
các nhiễm lậu trong lúc quán thực tánh .^^2 Q những 
kinh khác phẩm tính “được giải thoát” cũng xuất hiện 
trong tương quan với việc tu tập định, như là “sự giải 
thoát của tâm” (cetovimutti).^^^ Như vậy, câu “tâm đã 
được giải thoát” có thể được coi như ngụ ý đến kinh 
nghiệm giải thoát của tâm trong tương quan với cả 
hai định và tuệ. 

Chủ đề làm nền tảng cho quán về bốn trạng thái tâm 
vô thượng này là khả năng quan sát những giai đoạn 
cao cấp của người tu thiền. Theo cách này, trong 
phạm vi quán tâm, sati có thể kéo dài từ nhận biết sự 
có mặt của tham dục hay sân hận đến nhận biết rõ 
rệt các loại tâm cao cả nhất và tối thượng (vi diệu) đã 
thể nghiệm được trong tâm, lần nào cũng bằng một 
công việc là lặng lẽ ghi chú điều gì đang xảy ra. 

Trong satipaịịhãna này, sự nhấn mạnh đến quán 
tưởng có chánh niệm về các mức độ sâu của định 
là điều đáng chú ý. Trong số các vị đương thời với 

692. Ps 1280. Ngụ ý này của chú giải có thế được s V 157 xác nhận, 
đoạn kinh này nói về trạng thái tâm tĩnh lặng và không tán loạn, 
thích họp cho satipatthãna, như là “được giải thoát”. 

s V 157 (BKTƯ5, tr. 245, đ.l3tt: Trú Xứ Tỷ Kheo Nỉ; CDBII, 
p. 1629: The Bhikkhunĩs Quarter). 

693. Nhiều loại “giải thoát của tâm: được liệt kê ở M I 296. Tưong 
tự, AIII 16 đề cập đến sự vắng mặt của năm chướng ngại vì tâm 
đã được giải thoát khỏi các chướng ngại này. 

•MI 296 (KTB 1, tr. 664: Tiểu Kinh Phương Quảng; MLDB, p. 

393, pa. 26-7: The Shorter Series of Questions andAnswers). 
• AIII 16 (BKTC 2, tr. 228, đ.4: Các uế Nhiễm; NDB, p. 641: 
Deỷilements). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


447 


Đức Phật, kinh nghiệm về nhập định thường làm cho 
những quan điểm dựa trên phỏng đoán vô căn cứ 
(hí luận) khởi Khác biệt nổi bật của Đức Phật 
với tất cả các phỏng đoán vô căn cứ này là trình bầy 
có phân tích kỹ lưỡng về chứng đắc cõi thiền của 
Ngài, nhắm đến việc hiểu rõ thành phần cấu tạo và 
bản chất tùy thuộc vào điều kiện của chúng.Sự 
trình bầy có phân tích này được dùng làm tỷ dụ trong 
AỊỊhakanãgara Sutta, kinh này nói là người tu thiền 
chỉ nên coi kinh nghiệm thể nhập cõi thiền chỉ là sản 
phẩm của tâm thôi, một kinh nghiệm được tạo nên 
có điều kiện và có chủ ý (hữu vi và do suy tư tác 
thành)*. Hiểu rõ như thế sẽ dẫn đến kết luận là bất 

694. Trong số 62 nền tảng cho quan điểm trình bày ữong Bmhmạịãỉa 
Sutta (D I 12-39), có tới 49 hình như có liên hệ đến chứng đắc 
định có liên quan đến kiếp quá khứ [quan điểm số 1-3, 5-7, 17]; 
thiền kasỉna* (đề mục để tham thiền) [quan điểm số 9-11, 19, 
23-5, 29-30, 35, 39-41, 43, 47-9], và jhãna nói chung [20-2, 27, 
36-8, 44-6]; (mối liên hệ hỗ tưong này được tạo nên nhờ sự ữợ 
giúp của chú giải). Tỷ lệ này (gần 80%) là bằng chứng gây ảnh 
hưởng lớn đến khuynh hướng tự nhiên phát sanh ra quan điểm 
của các kinh nghiệm thiền định sâu. Wijebandara 1993; p.21 đề 
cập tới các kinh nghiệm chứng đắc cõi thiền có thể dễ dàng dẫn 
đến việc tạo thành quan điểm sai lạc (tà kiến). 

695. Piatigorski 1984: p.44: “trong lịch sử Phật giáo ban sơ, nhiều 
kinh nghiệm tu thiền không phải của Phật giáo đã được thế 
nghiệm, phân tích và làm lại đế các thế nghiệm này có thế được 
sử dụng không mang nội dung đã có từ trước hay nội dung tôn 
giáo thực sự”. Premasiri 1987b: p. 178: “khía cạnh nối bật của 
Phật giáo là đạo Phật miêu tả các trạng thái jhãna này theo 
thuật ngữ thuần túy tâm lý học, không du nhập bất cứ lời giải 
thích mang tính chất huyền bí và siêu nhiên vào các trạng thái 
này.” 

696. M I 350. So thêm với M I 436, kinh này phân tích kinh nghiệm 




448 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


cứ cái gì là sản phẩm của điều kiện đều là vô thường 
và phải chịu hủy diệt. Tuệ quán chiếu diệu vào bản 
chất vô thường của các tầng định sâu cũng tạo nên 
một phần của tu tập satipaịỊhãna, khi lời chỉ dẫn trong 
“điệp khúc” về quán bản chất sanh khởi và diệt tận 
cũng được áp dụng đến các tâm cao thượng được 
liệt kê trong danh sách quán tưởng.Thực hiện theo 
cách này, về phần tâm tăng thượng, satipaịịhãna trở 
thành lời diễn đạt thực tiễn về cách phân tích của Đức 
Phật đối với toàn thể lãnh vực thể nghiệm của tâm. 

- 0 - 


chứng đắc cõi thiền với hệ thống các tập họp, theo sau là nhận 
định là tất cả các hiện tượng này đều vô thường, không thỏa mãn 
và không phải là ngã. 

• M I 350 (KTB 2, tr. 21-2: Kỉnh Bát Thành; MLDB, p. 454-5, 
pa. 4-5: The Man from Aưhakanãgara Sutta). 

* Abhisankhatam abhisancetayitam: có điều kiện và có chủ 
ỷ (hữu vi và do suy tư tác thành). Hai thuật ngữ này thường 
liên kết với nhau, chỉ định trạng thái trong đó chủ ỷ (cetanã) 
là yếu tố quy định điều kiện noi bật nhất. 

Trích MLDB, ct. 551, tr. 1251. 
•MI 436 (sđd, tr. 213: Đại Kinh Mãlunkyãputta; MLDB, p. 
540, pa. 10-12: The Greater Discourse to Mãlunkyãputta). 

691. M I 60: “Vị ấy sống quán bản chất sanh khởi..., bản chất diệt 
tận... bản chất sanh khởi lẫn diệt tận trong tâm.” 

M I 60 (KTB 1, tr. 142: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 151, pa. 35: 
The Koundations of Mindýulness). 




IX. DHAMMAS: CÁC CHƯỚNG NGẠI 
(TRIỀN CÁI) 


IX.1. QUÁN DHAMMAS (CÁC PHÁP) 

Phần quán tưởng kế tiếp trong Satipatthãna Sutta 
liên quan đến một nhóm cá biệt các phẩm chất của 
tâm, đó là năm chướng ngại. Các chướng ngại 
này được biết là nhóm đầu tiên trong số các quán 
tưởng về “dhammas”. Trước khi bắt đầu xét kỹ bài 
thiền tập này, tôi sẽ xem xét ý nghĩa của thuật ngữ 
“dhammas”, để cung cấp bối cảnh chung về những 
bài thiền tập được liệt kê dưới satipaịịhãna thứ tư 
và cũng là cuối cùng. 

Thuật ngữ PãỊi dhamma có thể có nhiều nghĩa khác 
nhau, tùy vào mạch văn chữ này xuất hiện. Hầu hết 
các dịch giả coi chữ dhammas trong Satipaịthãna 
Sutta có nghĩa “đối tượng tâm thức”, nghĩa là bất 
cứ cái gì có thể trở nên đối tượng của tâm, trái với 
đối tượng của năm giác quan kia. Tuy nhiên về phần 
satipaịịhãna, cách dịch này có vẻ kỳ lạ. Nếu thuật ngữ 
dhammas ngụ ý đến “các đối tượng của tâm”, thì ba 
satipaịỊhãna kia nên được bao gồm luôn ở đây, bởi vì 
chúng có thể trở thành đối tượng của tâm. Hơn nữa, 
một trong những bài tập liệt kê trong satipaịịhãna thứ 
tư này là quán sáu giác quan cùng với các đối tượng 


450 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


tương ứng của chúng, nên việc quán dhammas này 
không thuộc riêng về đối tượng của tâm như là giác 
quan thứ sáu thôi. Thực ra, các dhammas liệt kê trong 
satipaịịhãna thứ tư này như là các chướng ngại, các 
tập hợp... không tự nhiên khơi dậy sự phân loại về 
“đối tượng của tâm”.®^® 

698. Thãnỉssaro 1996: p. 73. Patis II 234 chỉ đơn giản đề nghị là bất 
cứ cái gì không được bao hàm trong ba satipatthãna nên được 
hiểu là dhammas trong mạch văn này. Sĩlananda 1990: p. 95, bác 
lời dịch là ‘đối tượng thuộc tâm’ và đề nghị đế nguyên dhammas 
không dịch, một đề nghị mà tôi đã nghe theo. Những lời dịch 
khác là “sự việc diễn ra nói chung” (trong Kalupahana 1992: 
p.74); “hiện tượng” (trong Bodhi 2000: p. 44; và layasuriya 
1988: p. 161); “những chuyện xảy ra” (trong Harvey 1997; 
p. 354); “điều kiện (trong quyển Vajiranãna 1975: p.50); hay 
“nguyên lý” (trong Wanatabe 1983: p.l6). 

• Thãnỉssaro 1996; p. 73. 

“ Dhamma nói đên các phâm tỉnh của tâm được tu tập và bị 
từ bỏ khi thiền sinh hành thiền thông thạo. Danh sách các 
dhammas liệt kê trong đoạn 30 (hay satipatthãna thứ tư này) 
hình như mâu thuân với lời dịch “phâm tính của tâm ” ở đây, 
vì chúng không những bao gồm luôn năm chướng ngại và 
bây yêu tô tạo thành Chứng Ngộ, hiên nhiên là các phâm 
tinh của tâm, mà còn bao gồm luôn năm tập hợp, sáu giác 
quan, bon sự thực cao cả, như vậy hình như thích hợp với 
một nghĩa khác của dhamma, đỏ là “hiện tượng”. Tuy nhiên, 
nếu xét kỹ hơn từng loại khác trong nhóm này, ta sẽ thấy 
rằng chúng thực sự bàn tới các hình thức khác nhau của từ 
bỏ chướng ngại và tu tập bấy yếu tố tạo thành Chứng Ngộ. 
o Phần giác quan chú ý đến các giác quan tí hơn là chú ý 
đến việc từ bỏ những trói buộc (kiết sử) liên kết với các 
giác quan đó. 

o Phần năm tập hợp miêu tả về cái thiền sinh hiện đang trau 
dổi mà ở BKTC coi đó là một hình thức tu tập định (nói 
ở A II44: Concentration, Phâm Rohitassa, NDB, p. 431), 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


451 


trong đó, các tập hợp bao gồm các cõi thiền tạo thành đối 
tượng phân tích (A IV 422ff.: Jhãna; NDB, p. 1298). 
o Phần bốn sự thực cao cả miêu tả về cái thiền sinh hiện 
đang trau dồi, mà ở BKTƯ nói cần thiết phải có loại on 
định tâm thức và trong suốt chỉ tìm thấy trong jhãna (S. IV 
414, đ.l: Concentration; CDBII, p.ỉ838). 

Như vậy, tất cả các khảo hướng về “dhammas tại tánh và 
tự bản chất” hình như là sự khác biệt về từ bỏ chướng ngại 
và tu tập bấy yếu tố tạo thành Chứng Ngộ. Vì công việc của 
bốn satipatthãna này là đem lại kết quả của yếu tố tạo thành 
Chứng Ngộ và nhờ chúng, tu tập phát triên được ba minh và 
giải thoát, nên dịch dhamma là phâm tinh của tâm hình như 
là cách thích hợp đê duy trì nhiệm vụ đỏ trong tâm và tránh 
được thất lạc trong chi tiết qua nhiều khia cạnh của chúng. ” 

Trích WA, tr. 72-74. 

• Paựs II 234 (ĐVNG, Luận xxvin, tr. 428, đ.116: Luận về 
Các Nen Tảng Của Quán Niệm; PD, p. 400, pa. 106 (nên viết 
là 116: Treatise on Poundations of Mindýulness). 

• Bodhi 2000: p. 44 

“ Là satipatthãna thứ tư, dhammas thường được dịch là đối 
tượng của tâm như trong MLDB, hình như không thỏa đáng. 
Dĩ nhiên, bất cứ hiện hữu nào cũng là đối tượng của tâm, và 
như vậy, tất cả dhammas trong satipatthãna thứ tư đều nhất 
thiết là đối tượng của tâm, nhưng chữ “đối tượng của tâm ” 
đặt trọng tâm không đúng chô. Bây giờ, tôi hiêu dhammas là 
hiện tượng nói chung, nhưng là hiện tượng được sắp đặt theo 
các loại Dhamma, hay Giáo Pháp Nhà Phật, sao cho đưa 
đến thực chứng được cốt tủy của Dhamma hiện hữu trong 
Bốn Sự Thực Cao Cả. ” 

Trích CDB1 tr. 44: General Introduction. 

• layasuriya 1988: p. 161 

“ Các hiện tượng được đánh dấu bang sự sanh khởi và hủy 
diệt và được khảo sát theo các chướng ngại, tập hợp, các giác 
quan và ý, các yếu to tạo thành chứng ngộ, các sự thực cao cả. 

Tâm có tham, sân, lười biếng, dao động, hối tiếc hay nghi 




452 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Điều mà satipaịịhãna này thực sự liên quan đến là 
những phẩm chất riêng biệt của tâm (như năm chướng 
ngại và bẩy yếu tố tạo thành chứng ngộ), và phân 
tích các kinh nghiệm thành những loại riêng biệt (như 

hoặc được coi là tâm có chướng ngại. Thực chất của các 
hiện tượng này cần được biết kỹ lưỡng, chúng đã sanh khởi 
và hủy diệt như thế nào. 

Thiền sinh ngồi quán thân này thấy được thực chất cấu tạo 
của nó và nguyên nhân sanh khởi và hủy diệt ra sao. 

Quán các giác quan và ỷ cũng như thê. ơ đây ta hiêu ảnh 
hưởng của chủ thê và các đôi tượng của nó (dvãra ãram- 
mana ghattana) hay Chủ thê và các Đôi tượng của nó là 
nguyên nhân cho cảm giác và các ỷ tưởng khác sanh khởi. 

về các yếu tố tạo thành chứng ngộ, thiền sinh quán chúng 
sanh khởi và phát triên như thế nào, có thấy chúng hiện hữu 
trong ta hay không. 

về bốn Sự Thực Cao Cả, thiền sinh nhận biết rõ rệt về sự 
kiện Khô Đau dưới nhiêu hình thức khác nhau; nguyên nhân 
của Khô Đau, sự châm dứt Khô Đau và con đường dân đên 
Khô Đau. 

Quản các hiện tượng này là đê đặc biệt nhăm vào việc hủy 
diệt ỷ tưởng điên đảo về ngã (atta sahhã vipallãsa). 

Trích PPB, tr. 161-162: 

• Wanatabe 1983: p.l6 

Theo quyên Pãli Dhamma của M. & w. Geiger (Munich 
1921), chữ dhamma cỏ tới hơn sáu mươi nghĩa. Sau 9 trang 
dài phân tích nghĩa của chữ dhamma, dưới sự hướng dẫn 
của thầy là giáo sư A. K. Warder, người đã tiếp nối công 
trình nghiên cứu của Th. Stcherbatsky, * Wanatabe đã chọn 
dịch chữ dhamma là nguyên lý vì tâm cỏ khả năng nhận biết 
được tất cả các nguyên lý có thế được biết đến trong triết lý 
nhà Phật. 

Tóm lược PDNA, tr.9-17. 
* The Central Conception of Buddhism and the Meaning of 
the Word “Dhamma”, MLBD tái bản 1980. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


453 


năm tập hợp, sáu giác quan và các đối tượng tương 
ứng, bốn sự thực cao cả). Các yếu tố tâm và các loại 
này tạo thành những khía cạnh quan trọng nhất về 
cách giảng dạy của Đức Phật, đó chính là Phật Pháp 
(Dhamma).^^^ Các hệ thống phân loại này tự chúng 
không phải là đối tượng thiền quán, nhưng tạo thành 
cơ cấu căn bản hay các điểm tham chiếu cần được 
áp dụng đến trong lúc quán tưởng. Trong lúc đang tu 
tập, ta nhìn đến bất cứ cái gì kinh nghiệm được theo 
các dhammas này.^°° Như vậy, các dhammas được đề 


699. Nãnamoli 1995: p. 1193 n.l57 giải thích: “trong mạch văn này, 
dhammã có thế được hiếu như là bao gồm tất cả các hiện tượng 
được chia theo các loại trong Dhamma, Giáo Pháp của Đức 
Phật.” Gyori 1996; p.24, phần quán tưởng dhammas ngụ ý là 
“các bài tập trong phần quán này có chủ ý đặc biệt là dành trọn 
vẹn tâm mình hướng đến mục tiêu giải thoát khỏi khổ đau.” 

700. Trong mạch văn này, điều đáng chú ý là lời hướng dẫn quán 
dhammas hai lần sử dụng thế cách về nơi chốn (định sở cách), 
một lần cho dhammas và một lần nữa cho các chướng ngại, năm 
tập hợp v.v. Như vậy, ta quán “quán dhammas trong dhammas 
theo năm chướng ngại, (v.v.),” đó là quán các hiện tượng “theo” 
danh sách liệt kê như là những dhammas. Cách giới thiệu từng 
phần quán tưởng này khác với ba satỉpatthãna trước đó. So 
thêm với s V 184, theo đoạn kinh này, dhammas được quán 
trong satipatthãna này liên hệ có điều kiện đến tác ý,* trong 
khi thân liên hệ đến dưỡng tố, cảm giác đến xúc chạm, và tâm 
đến tâm thức (danh) và vật thể (sắc). Điều này ngụ ý là quán 
dhammas đòi hỏi hành động cố tình hướng tác ý đến đối tượng 
của nó, theo các dhammas đã được liệt kê ra, tới một mức độ 
mạnh mẽ hơn các satỉpatthãna kia. Carrithers 1983; p.229 giải 
thích là; “giáo pháp được biến đổi thành nhận biết trực tiếp, ở 
ngay đây vả ngay bây giờ.” Gombrich 1996: p. 36 nói tương tự 




454 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


cập trong satipaịịhãna này không phải là “đối tượng 
tâm thức”, nhưng được áp dụng vào bất cứ cái gì bắt 
đầu trở thành đối tượng của tâm hay của bất cứ cửa 
giác quan nào trong lúc quán tưởng. 

Câu “quán dhammas” cũng xuất hiện trong 
Ãnãpãnasati Sutta liên quan đến bốn giai đoạn cuối 
cùng của mười sáu giai đoạn để tu tập quán hơi thở, 
nói về quán “vô thường”, “hết ham muốn (ly tham)”, 
“đoạn diệt” và “từ bỏ”.^°^ Thoạt tiên, bốn giai đoạn 
miêu tả ở đây hình như hoàn toàn khác với các yếu 
tố thuộc tâm (tâm sở) và các loại liệt kê dưới đề mục 
quán dhammas trong Satipaịịhãna Sutta. Lý do Đức 


như thế về học hỏi, “nhìn thế giới này qua mắt kiếng Phật giáo”; 
trong khi đó, Gyatso 1992: p. 8 đề nghị “các loại và các kỳ năng 
đã học hỏi trước đây thông tri kinh nghiệm hiện tại không cần 
hồi tưởng lại như vậy”. So thêm với Collins, 1994: p.78. 
s V 184 (BKTƯ 5, tr. 288, đ.6: Tập Khởi; CDB II, p. 1660: 
Orỉgỉnatỉon). 

* Manasỉkãrasamudayã dhammãnam samudayo. Chủ giải 
BKTƯ nói là hiện tượng các yếu tố tạo thành chứng ngộ 
sanh khởi do suy xét kỹ lưỡng; hiện tượng các chướng ngại 
sanh khởi do suy xét âu tả. So với BKTC Manasikãras- 
ambhavã sabbe dhammã, phassasamudayã sabbe dhammã: 
“Tất cả các hiện tượng xuất hiện do tác ý. Tất cả các hiện 
tượng sanh khởi do xúc chạm 

2 * * PXTC 4, tr. 382, đ.2: Lẩy Căn Bản Nơi Thể Tôn; NDB, p. 
1410: Roots. 

Trích CDBII, ct. 182, tr. 1928. 


701. M III 83 (KTB 3, tr. 257: Kinh Nhập Tức Xuât Tức Niệm; 
MLDB, p. 944, pa. 21: Mind/ulness of Breathing). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


455 


Phật phân loại bốn giai đoạn cuối cùng của quán hơi 
thở như là quán dhammas vì thực hành ở trình độ 
cao này của thiền sinh sẽ vượt qua được ham hố và 
bất mãn (ưu), nhờ đó củng cố vững vàng trong bình 
thản (niệm xả ly)/°2 Chú giải chỉ rõ đây là ngụ ý loại 
trừ chướng ngại/°^ 

Dù coi ham hố và bất mãn (ưu) thay mặt cho toàn 
nhóm năm chướng ngại là vấn đề cần xét lại,^°'^ lời 
giải thích này cung cấp cầu nối giữa bốn giai đoạn 
cuối của quán hơi thở và chuỗi các dhammas trong 
Satipaịịhãna Sutta, bởi vì các dhammas này bắt đầu 
bằng các chướng ngại. Theo chú giải, các chướng 
ngại đứng đầu trong số các dhammas vì sự loại 
bỏ chúng được dùng làm nền tảng cho tu tập quán 
tưởng tương đối thuần thục trong satipaịỊhãna cuối 
cùng này.^°^ Một trường hợp tương tự nữa giữa hai 
kinh này là hệ thống mười sáu giai đoạn của quán 


702. M III 84 (sđd, tr. 259: Kỉnh Nhập Tức Xuất Tức Niệm; MLDB, 
p. 946, pa. 27: Mindýulness of Breathing). 
về đoạn này, chú giải KTB viết: Ham muốn và không hài lòng 
(ưu) biếu tượng cho hai chướng ngại đầu tiên: ham muốn nhục 
dục và sân hận, và như vậy, đại diện cho quán các đối tượng 
của tâm, bắt đầu bằng năm chướng ngại. Vị tỳ khưu nhìn thấy 
rõ việc từ bỏ các chướng ngại này là do ảnh hưởng của quán 
vô thường, của hết ham muốn, của đoạn diệt và của từ bỏ, và 
như vậy dẫn đến việc quan sát đoi tượng bằng sự bình thản. 

Trích MLDB, ct. 1125, tr. 1326. 


703. Psl42. 

704. So với trang 172. 

705. Ps-ptI373. 




456 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hơi thở dẫn đến sự phát triển các yếu tố tạo thành 
chứng ngộ/°® bởi vì các yếu tố tạo thành chứng ngộ 
ấy cũng tạo nên một phần quán các dhammas trong 
Satipaịịhãna Sutta. 

Những tương đồng ngụ ý rằng sự tu tiến theo thời gian 
dần đến chứng ngộ đã có thể tạo thành yếu tố quan 
trọng trong việc quán dhammas trong cả hai trường 
hợp này. Theo mạch văn satipaỊỊhãna, sự tu tăng tiến 
này làm nền tảng cho trình tự các yếu tố tâm thức và 
các loại đã được liệt kê chi tiết cho quán dhammas 
(so với hình 9.1 dưới đây): Dựa trên mức độ định tĩnh 
đầy đủ của tâm do vượt qua các chướng ngại, quán 
dhammas tiến đến phân tích tự thân, hay năm tập 
hợp, và đến phân tích mối liên hệ giữa tự thân với thế 
giới bên ngoài, hay với sáu giác quan và đối tượng 
tương ứng của chúng.Hai phân tích này tạo thành 
nền tảng cho sự phát triển các yếu tố tạo thành chứng 
ngộ, sự thiết lập thành công của chúng tạo nên điều 
kiện cần thiết cho chứng ngộ. Chứng ngộ là hiểu biết 
trọn vẹn bốn sự thực cao cả “đúng như chúng đang 
là”, điều này là bài tập cuối cùng trong số các quán 

706. ở M III 87. So thêm với Patis 1191, liên kết quán vô thường 
với kinh nghiệm sanh diệt của năm tập họp, sáu xứ, theo cách đó 
cung cấp thêm mối liên hệ bổ sung đến mạch văn satipạtthãna. 

• M III 87 (KTB 3, tr. 263: Kỉnh Nhập Tức Xuất Tức Niệm; 

MLDB, p. 948, pa. 39 Mỉndýulness of Breathỉng). 

• Patis 1191 (ĐVNG, tr. 212, đ. 444: Luận về Quán Hơi Thở; 

PD, p. 195, pa. 444: Treatise on Breathing). 

101. Cho dù hai loại quán tưởng này không nhất thiết phải được 
thực hành theo trình tự này, việc tìm hiếu về tự thân bằng cách 
xem xét mối liên hệ của nó với thế giới bên ngoài theo các giác 
quan, điều này hình như có ý nghĩa. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THÂNG TỚI CHỬNG NGỘ 


457 


tưởng về dhammas và là tột đỉnh thành công của tu 
tập satipaịịhãna. 



Hình 9.1 Quán dhammas, nhìn chung. 


Tuy nhiên, với bốn giai đoạn cuối cùng của quán hơi 
thở, sự nhấn mạnh phần lớn được hướng đến các tuệ 
giác nhờ quán dhammas. Các tuệ giác này đi từ kinh 
nghiệm trực tiếp bản chất vô thường của hiện tượng 
(aniccãnupassĩ), đến chú ý tới việc “hết ham muốn” 
(virãgãnupassĩ) và diệt tận (nirodhãgãnupassĩ) của 
chúng. Các tuệ giác ấy lần lượt dẫn đến cách ly, hay 
“buông bỏ” (patinissaggãnupassĩ): một trạng thái của 
tâm thích hợp với chứng ngộ.^°^ 

708. Qua lời trình bày này, tôi không cố tình đề nghị là những phần 
quán dhammas này cần phải đuợc thực hành theo trình tự này 
và phối hợp nhau, chẳng qua chỉ là chúng đuợc giới thiệu theo 
thứ tự tăng dần trong Satỉpatthãna Sutta. 

709. So với M I 251, ở đoạn kinh này, cũng cùng trình tự bốn giai 









458 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Như vậy, trong cả hai Satipaịịhãna Sutta và 
Ănãpãnasati Sutta, quán dhammas chỉ cho thấy với 
thời gian sự tiến bộ hướng tới cách ly và chứng ngộ. 
Cho dù sự thể nhập vào chứng ngộ có thể xảy ra 
trong lúc thực hành bất cứ một trong mười sáu giai 
đoạn của quán hơi thở, bốn giai đoạn cuối này hình 
như đặc biệt hoạch định cho mục đích tối hậu này. 
Tương tự như thế, cho dù chứng ngộ có thể xảy ra 
trong khi ta tham dự vào việc quán bất cứ phần quán 
satipaịỊhãna nào, nói về quán dhammas, phần cuối 
cùng của Satipaịịhãna Sutta nổi bật lên vì nhấn mạnh 
đặc biệt về thành tựu mục đích này. 

Khác với các satipaịỊhãnas trước, quán dhammas 
đặc biệt liên quan đến việc nhận ra bản chất chịu điều 
kiện của các hiện tượng dưới sự quan sát. Thực ra, 
lời chỉ dẫn chính yếu cho quán hầu hết các dhammas 
trực tiếp đề cập đến duyên hệ, trong khi ở các 
satipaịỊhãnas trước, điều này chỉ xuất hiện trong “điệp 
khúc”. Sự nổi bật của duyên hệ trong satipaịịhãna 
này gợi nhớ lại câu nổi tiếng là ai thấy sanh khởi do 

đoạn đó trong bối cảnh quán cảm giác, dẫn thẳng đến chứng 
ngộ. Patis I 194 giải thích quán buông bỏ gồm có hai loại: “từ 
bỏ” năm tập hợp và “lao vào” chứng ngộ. về “buông bỏ”, so với 
Nãnãrãma 1997; pp.85-7; và van Zeyst 1961a; p.3. Bản tiếng 
Hán Samyukta Ẵgama* * (Tạp A Hàm) đã giữ lại một trình tự khác 
cho bốn giai đoạn cuối cùng của quán hơi thở, đi từ “vô thuờng” 
đến “từ bỏ”, theo sau bằng “hết ham muốn” rồi đi đến đỉnh cao 
nhất là “đoạn diệt” (Choong 2000: p.227). 

• M I 251 (KTB 1, tr. 547: Đại Kỉnh Saccaka; MLDB, p. 343, 
pa. 48: The Greater Discourse to Saccaka). 

• Patis I 194 (ĐVNG, tr. 219, đ. 575: Luận về Quán Hơi Thở; 
PD, p. 201, pa. 575: Treatise on Breathing). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


459 


tùy thuộc, người ấy thấy DhammaJ^° “Nhìn thấy” 
(passati) Dhamma như thế có thể xảy ra nhờ “quán” 
(anu-passati) dhammas, một hành động tương xứng 
với việc tu tập phát triển “phương pháp” (nãya) đề cập 
trong đoạn văn “con đường thẳng” trong SatipaỊỊhãna 
Sutta như là mục đích tu tập/^^ 

Quán ờ/?a/T7/T7as thuần thục như vậy áp dụng dhammas 
(phân loại theo thứ hạng) như đã dạy trong Dhamma 
(Giáo Pháp của Đức Phật) trong lúc quán tưởng với 
mục đích đem lại hiểu biết về dhamma (định lý) duyên 
hệ và dẫn đến chứng ngộ trạng thái cao nhất của tất 
cả các dhammas (hiện tượng): Nibbãna7^^ 

IX.2. QUÁN NĂM CHƯỚNG NGẠI 

ở chừng mực nào đó, phần quán dhammas đầu tiên 
là một hình thức quán tâm đặc biệt hơn, vì nó chuyển 
ý thức nhận biết rõ rệt đến năm biểu hiện của ba cội rễ 
bất thiện: năm chướng ngại. Tuy nhiên, trái với phần 
quán tâm trước nó, quán các chướng ngại không chỉ 
đề cập đến sự có mặt hay vắng mặt của một chướng 

710. M I 190 (KTB 1, tr. 420: Đại Kỉnh Dụ Dẩu Chân Voi; MLDB, p. 
283, pa. 28: The Simỉle of the Elephants Tootprỉnt (Greater). 

711. So với trang 281. 

712. D III 102 nói về Nỉbbãna như là tột đỉnh của các dhammas 
thiện; so thêm với AII 34 và Sn 225. 

• D III 102 (TBK 4, tr. ỈOỈB, đ.3: Kinh Tự Hoan Hỷ; LDB, p. 
418, pa.3: Serene Faith). 

• AII 34 (BKTC1, tr. 614, đ.2: Các Lòng Tin; NDB, p. 422, pa. 
3: Confidence). 

• Sn 225 (KTỈB I, KT, tr.535, kệ 225: Kỉnh Châu Báu; GD, p. 
28,pa.225: TheJewel). 




460 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


ngại, mà còn đề cập đến những điều kiện làm nền 
tảng cho sự có mặt hay vắng mặt của từng chướng 
ngại ấy. Trong phần khảo sát của tôi, tôi sẽ y theo 
khuôn mẫu hai giai đoạn của chỉ dẫn này bằng cách 
trước hết tập trung vào năm chướng ngại và sự quan 
trọng của việc nhận diện ra chúng, sau đó xem xét 
điều kiện làm cho chúng có mặt hay vắng mặt. 

Chỉ dẫn của satipaỊthãna về quán các chướng ngại là: 

“Nếu có ham muốn tình dục (ái dục) trong vị ấy, 
vị tỳ khiPU biết ‘có ham muốn tình dục trong tôi’; 
nếu không có ham muốn tình dục trong vị ấy, vị 
tỳ khưu biết ‘không có ham muốn tình dục trong 
tôi’; và vị ấy biết ham muốn tình dục chưa sanh 
khởi có thể sanh khởi như thế nào, ham muốn 
tình dục đã sanh khởi có thể bị loại bỏ (đoạn 
diệt) như thế nào, và sự sanh khởi trong tương 
lai của ham muốn tình dục đã bị loại bỏ có thể 
được ngăn ngừa như thế nào. Nếu sân hận hiện 
hữu trong vị ấy, vị tỳ khưu biết... Nếu lười biếng 
dã dượi hiện hữu trong vị ấy, vị tỳ khưu biết... 
Nếu dao động không yên và lo âu hiện hữu trong 
vị ấy, vị tỳ khưu biết... Nếu nghi hoặc hiện hữu 
trong vị ấy, vị tỳ khưu biết ‘có nghi hoặc trong 
tôi’; nếu không có nghi hoặc trong vị ấy, vị tỳ 
khưu biết ‘không có nghi hoặc trong tôi’; và vị 
tỳ khưu biết nghi hoặc chưa sanh khởi có thể 
sanh khởi như thế nào, nghi hoặc đã sanh khởi 
có thể bị loại bỏ như thế nào, và sự sanh khởi 
trong tương lai của nghi hoặc đã bị loại bỏ có thể 
được ngăn ngừa như thế nào. 


713. M I 60 (KTB 1, tr. 142: Kỉnh Niệm Xứ; MLDB, p. 151, pa. 36: 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


461 


Việc sử dụng thuật ngữ “chướng ngại” (nĩvarana) chỉ 
rõ tại sao các phẩm chất này của tâm được nêu rõ ra 
với dụng ý đặc biệt: chúng “tạo chướng ngại” cho sự 
hoạt động thích hợp của tâm/^'^ Dưới ảnh hưởng của 
các chướng ngại này, ta không thể nhận biết được 
cái siêu việt của riêng mình hay của người khác, hay 
để chứng định hay tuệ giác/^^ Vì thế, học cách chịu 
đựng ảnh hưởng của các chướng ngại bằng ý thức 
nhận biết rõ rệt là một kỹ năng quan trọng cho sự tu 
tiến của thiền sinh trên đường giải thoát. Theo kinh, 
những khó khăn trong việc đối trị chướng ngại là lý do 
chính đáng để gặp người hành thiền có kinh nghiệm 
xin lời khuyên thực tiễn.^^^ 

The Poundations of Mindýulness) 

714. So với D I 246; s V 96 và s V 97 chẳng hạn. 

• D I 246 (TBK 2, tr. 247, đ.30: Kỉnh Tevijja; LDB, p. 191, pa. 
30: The Way to Brahmã). 

• s V 96 (BKTƯ 5, tr. 152, đ. 8-9: Chướng Ngại, Triền Cải; 
CDBII, p. 1592: Without Hỉndrances). 

• s V 97 (sđd, tr. 154, đ. 5: Cây; CDBII, p. 1593: Trees). 

715. M II 203; s V 92; s V 127 và AIII 63. 

• MII 203 (KTB 2, tr. 805; Kỉnh Subha; MLDB, p. 813, pa. 15: 
To Subha). 

• s V 92 (BKTƯ 5, tr. 146, đ. 2: cẩu uể; CDB II, p. 1590: 
Corruptions). 

• s V 127 (sđd, tr. 200, đ. 5-11: Abhaya (Vô ủy); CDB II, p. 
1616: The cause for lack of knowledge and Vision) 

• A III 63 (BKTC 2, tr. 407, đ. 2: Ngăn Chận; NDB, p. 680: 
Obstructỉons). 

716. AIII317vàAIII 321. 

• AIII 317 (BKTC 3, tr. 65, đ. 3: Các Thời Gian (ỉ); NDB, p. 
886: Occasion (ỉ) ). 

• A III 321 (sđd, tr. 67tt, đ.3-6: Các Thời Gian (2); NDB, p. 





462 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Năm chướng ngại này thực sự đề cập tới bảy phẩm 
tính tâm thức hoàn toàn khác hẳn nhau/^^ Chính vì 
bảy phẩm tính này được bao gồm trong trình bày 
năm phần có lẽ là do sự tương đồng về hậu quả và 
đặc tính giữa lười biếng (thĩna, hôn trầm) và dã dượi 
(middha, thụy miên), và giữa dao động (uddhacca, 
trạo cử), với lo âu (kukkucca, hối tiếc)/^^ Theo chú 


889: Occasion (2) ). 

717. ỞSVllOcó trì nh bày 10 phần bằng cách phân biệt ham muốn 
nhục dục nội tâm, sân hận, nghi hoặc với các đối tượng tương 
ứng của chúng, trong khi hai danh từ ghép (đỏ là hai chướng 
ngại) còn lại được chia thành lười biếng, dã dượi, dao động và 
lo âu. Trình bày này tán thành ý niệm về bảy phấm tính thực sự 
của tâm. So thêm với Gunaratana 1996: p.32. Một thay đổi về lối 
trình bày thông thường năm phần có thế thấy ở It 8 chỉ có một 
chướng ngại, chướng ngại của vô minh. Một thay đối khác nữa 
xuất hiện trong Patis 131, Patis I 103 và Patis I 163 liệt kê các 
chướng ngại nhưng bỏ đi lo âu và thay vào đó là không xứng ý 
toại lòng. 

• s V 110 (BKTƯ 5, tr. 176: Năm Trở Thành Mười; CDBII, p. 
1603: The five become ten). 

• It 8 (KTỈB 1, PTNV, tr.303: (E.K. 11,4) It 7; It. p. 7: The Hỉn- 
drance that is Ignorance Sutta). 

• Patis 131 (ĐVNG, tr. 38, đ. 135: Luận về Trí; PD, p. 31, pa. 
135: Treatise On Knowledge). 

• Patis I 103 (sđd, tr. 110, đ. 474tt: Tẩy Trừ; PD, p. 101, pa. 
474ff: Effacement). 

• Patis I 163 (sđd, tr. 177, đ. 5: Luận về Quán Hơi Thở; PD, p. 
165, pa.5: Treatise On Breathing). 

718. Sự tương tự giữa lười biếng và dã dượi được Vibh 254 lưu ý tới, 
theo quyến này cả hai đều đề cập tới sự “không có khả năng” hay 
“không sẵn sàng”, khác biệt ở đây là lười biếng thuộc tâm còn 
dã dượi thuộc thân. Vibh-a 369 cho rằng giải thích về lười biếng 
đề cập đến các yếu tố tâm (tâm sở), chứ không phải thân. Nhưng 
nếu ai xem phần đối trị với lười biếng liệt kê ở AIV 85 có thế nói 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


463 


giải, sự trình bày năm phần này cho phép liên kết 
mỗi chướng ngại tương ứng với một trong năm yếu 
tố thuộc tâm cần có để chứng cõi thiền (ịhãna-ahga, 

chi thiền)/^^ 

đến “lười biếng” muốn ngụ ý lười biếng thuộc thân. Sự tương tự 
này trong hai chướng ngại khác được đề cập ở Ps-pt I 375. 

• Vibh254: 

PT, tr. 379: Phân Tích Jhãna; 

BPT 2, tr. 400, đ. 633tt: Thiền Phân Tích; 

BA, p. 331, pa.546: Analysis of Jhãna). 

• AIV 85 (BKTC 3, tr. 397tt: Ngủ Gục; NDB, p.l059: Doiỉng). 

719. Vism 141 giải thích là định không thể hiện hữu đồng thời với 
khoái lạc giác quan, hoan hỉ với sân hận, hướng tâm về đối tượng 
(tầm) với lười biếng và dã dượi, hỉ lạc với dao động không yên 
và lo âu, suy xét đối tượng (tứ) với nghi hoặc (Về sự liên kết này, 
so thêm với Buddhadãsa 1976: p.ll2; và Upali Karunnaratne 
1996: p. 51). 

Điều Vism muốn nêu ra ở đây có thế là, trong trường hợp bốn 
liên kết đầu tiên: 

• sự họp nhất của tâm nhờ định là đối nghịch với phân tán do 
ham muốn nhục dục gây ra, 

• tâm thư thái và thân khoan khoái do hoan hỉ khởi lên không 
hiện hữu cùng lúc với tâm thức cứng đờ và thân căng thắng 
vì sân hận, 

• sự nhận biết rõ đối tượng nhờ hướng tâm vào nó xua tan sự tối 
ám và mù mờ tâm thức vì lười biếng và dã dượi, 

• tâm mãn nguyện và thân nhẹ nhàng nhờ hỉ lạc gây ra không 
chừa một chỗ nào cho dao động không yên hay lo âu sanh 
khởi (so với Vism-mht I 165). 

về chướng ngại thứ năm, nếu nghi hoặc (vicỉkicchã) được hiểu 
rộng hơn, ngụ ý không chỉ là nghi hoặc không thôi, mà còn muốn 
nói tới tất cả các trạng thái bị sao lãng nói chung của tâm (so với 
T.w. Rhys Davids 1993: p. 615: ở đây, động từ tương ứng là 
vỉcỉkỉcchatỉ có liên quan đến tư tưởng bị phân tán), điều này sẽ 
tìm thấy đối nghịch của nó là sự ốn định tâm thức và không bị 
chi phối do suy xét đối tượng tạo nên. Mặt khác, cũng nên chỉ 




464 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


rõ ra rằng, danh sách các chướng ngại trong kinh và các yếu tố 
jhãna cho riêng biệt cùng xuất hiện chỉ ở M I 294 thôi. Đoạn 
kinh này không trực tiếp liên kết mỗi chướng ngại với từng yếu 
tố của mỗi jhãna, nhưng chỉ kế ra cả hai, và theo thứ tự không 
tưong ứng với mối tưong quan theo chú giải. Hơn nữa, đoạn này 
không có trong bản kinh tiếng Hán (so với Minh Chau 1991: 
p.lOO; Stuart-Fox 1989: p.90), nếu không, bản này tương ứng 
với bản Pãịi. Đọc Rahula 1962: p. 192, bình luận về phân tích 
các yếu tố jhãna. 

• Vism 141 (PP, Ch. IV, pa.86: The Earth Kasina). 

• Buddhadãsa 1976: p. 112 

“ Hầu hết mọi người biết về các nhu cầu vật chất cần thiết 
cho thân thê và tin là chỉ có bốn: thức ăn, quần áo, chỗ ở và 
thuốc men. Thật là khờ dại khi chỉ biết có bốn cái này thôi. 
Chúng ta phải biết cái thứ năm, đó là paccaya* (nhu cầu) 
cho tâm. Nhu cầu cần thiết cho tâm nói riêng là cái tiêu 
khiến và thuyết phục tâm đi dần vào trạng thái mãn nguyện. 
Khi không có các vật dụng cần thiết cho cơ thế, cái thân này 
chết. Thiếu nhu cầu cần thiết cho tâm, cái tâm ấy cũng chết. 
Xin học cách hưởng và mãn nguyện với cuộc sống gần gũi 
với thiên nhiên. Đức Phật đản sanh, giác ngộ, ngồi thuyết 
pháp, song, nghỉ ngcrì và nhập diệt ở ngoài trời. 

Chúng ta không quan tâm tới ăn ngon, ở sướng vốn là những 
cái vô hạn. Chúng ta chọn sống và ăn vừa đủ, đó là sống một 
cách chân chánh, tự túc, và thích hợp. Đừng đê cái ngon, cái 
sung sướng cuốn trôi đi - cái ngon sướng như vậy trở thành 
thái quá và xa xỉ. Điều này không đúng và không thích hợp. 
Xin hiếu về các nhu cầu vật chất như thế. 

Bây giờ nói đến nhu cầu cần thiết thứ năm không ai nói đến. 
Cải paccaya này còn quan trọng hơn cả bốn cái kia, xin vui 
lòng nhớ kỹ. Chúng ta đang nói đến cái gì khuyến khích và 
tiêu khiên mình, làm ta mãn nguyện, không lo âu và không 
dao động, không còn làm ta đói khát cho đến lúc chết. Làm 
tâm khoan khoải, thoả mãn và hài lòng là quan trọng. Đây 
là điều kiện hay nhu cầu cần thiết của tâm. 

Có thê nói là với hầu hết chúng ta, nhu cầu cần thiết thứ 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


465 


Các chướng ngại ấy không những cản trở chứng đắc 
cõi thiền mà còn ngăn trở sự thiết lập các yếu tố tạo 
thành chứng ngộ (bojjhahga)7^’^ Mối quan hệ xung 

năm của người đời là chuyện tình dục. Xin hãy học cách 
phân biệt hai thứ này. Tình dục là cái giải trí tâm, nhưng giờ 
ta đã dành cho Dhamma, Dhamma là sự khoan khoái của 
mình. Điều này có nghĩa là ta dùng đến sự đúng đắn thích 
hợp đê làm ta khoan khoái và mãn nguyện. Khi ta nhận biêt 
rõ rệt sự chân chánh và hài lòng với nó, khi chúng ta cảm 
thấy đủng đắn và mãn nguyện, tâm ta được tiêu khiến và ý 
được khoan khoái. Cảm giác đúng đắn và mãn nguyện này 
không liên quan gì đến tình dục cả. Đừng theo đuôi những kẻ 
vẫn còn đeo dinh tình dục như là nhu cầu cần thiết thứ năm, 
họ mù tịt không biết là tình dục bị vướng kẹt vào phiền phức 
và khó khăn vô hạn định. 

Tóm lại, chúng tôi đề nghị quý vị điều chỉnh lại lối sống sao 
cho phù hợp với việc học hỏi và hành trì citta-bhãvanã. * * Rồi 
nó sẽ dễ dàng và thuận tiện cho quý vị về sự học hỏi và hành 
trì thành công. Quỷ vị sẽ khám phá ra một “Cuộc Đời Mới ” 
vượt lên trên và vượt ra ngoài ảnh hưởng của nhị nguyên 
luận.^* “Cuộc Đời Mới ” ấy còn vượt lên trên tất cả các vẩn 
nạn và vượt ra khỏi tất cả các khia cạnh của dukkha. Cuộc 
đời ấy tự tại, được tự do, được giải thoát vì chúng ta hành trì 
Dhamma với sự hỗ trợ của cả năm nhu cầu cần thiết. ” 

* phát triên tâm thức. 

Nhị nguyên luận là những quan diêm làm ta phân tâm, 
không chú ý đến Trung Đạo và khiến ta vướng vào dukkha 
(khổ đau). Dịch theo ẪMB, chú thích tr. 112. 

Trích lược ẪMB, tr. 108-13: The Five Necessities ofLife. 

• T.w. Rhys Davids 1993: p. 615: (PED, tr. 615). 

•MI 294 (KTB 1, tr. 645tt: Đại Kỉnh Phưong Quảng; MLDB, p. 
391, pa. 18-20: The Greater Series of Questions and Answers). 

720. Đặc biệt đây là trường hợp của lười biếng và dã dượi với tinh 
tấn, dao động không yên và lo âu với trầm lặng, nghi hoặc với 
tìm hiểu các dhammas (ví dụ như ở s V 104). Trong nhiều trường 
hợp khác trong Bojjhahga Samyutta (S V 63-140), các yếu tố tạo 




466 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


khắc giữa các chướng ngại và các yếu tố tạo thành 
chứng ngộ tự bản chất có sự quan trọng đáng kể, vì 
sự loại bỏ cái trước và sự tu tập cái sau là những điều 
kiện cần thiết để chứng ngộ/2^ 

Hai nhóm thí dụ trong kinh điển phác họa đặc tính cá 
biệt và ảnh hưởng của năm chướng ngại này. Nhóm 
thí dụ thứ nhất minh họa ảnh hưởng của mỗi chướng 
ngại bằng hình ảnh một tô đựng đầy nước và được 
dùng làm gương để nhìn ảnh phản chiếu khuôn mặt 
mình. Theo các thí dụ này, ảnh hưởng của ham muốn 
tình dục giống như nước pha với thuốc nhuộm; sân 
hận giống như nước hâm nóng đun sôi; lười biếng và 
dã dượi được so với nước bị rong rêu phủ kín; dao 
động không yên và lo âu ảnh hưởng đến tâm như 
nước bị gió quấy động; và nghi hoặc như nước đen 

thành chứng ngộ và các chướng ngại được trình bày là những 
phấm tính của tâm đối nghịch nhau. So với trang 601. 

• s V 104 (BKTƯ5, tr. 166: Món Ăn Cho Các Giác Chi; CDB 
I, p. 1598: The nutriments for the enlightenment/actors). 

• s V 63-140 (sđd, tr. 99-131:Tương ưng Giác Chỉ; CDBII, p. 
1567-1626: Bojjhahgasamyutta). 

721. A V 195. D II 83; D III 101 và s V 161 qui định dứt khoát các 
điều kiện để trở thành một vị Phật. 

• A V 195 (BKTC 3, tr. 553: Các cẩu uể; NDB, p. 1140: 
Stains). 

• D II 83 (TBK 3, tr. 82-4, đ. 17: Kỉnh Đại Bát Niết Bàn; LDB, 
p. 235, pa.1.17: The Buddhas Last Days). 

• D III 101 (TBK 4, tr. 101, đ.2: Kỉnh Tự Hoan Hỷ; LDB, p. 
417, pa. 2: Serene Faith). 

• s V 161 (BKTƯ 5, tr. 251, đ.9: Nãlanda; CDB II, p. 1642: 
Nãlandã) 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


467 


ngòm và đục ngầu/^^ Trong cả năm trường hợp, ta 
không thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình đúng 
mức trong nước được. Các thí dụ này rõ ràng minh 
họa đặc tính riêng của từng chướng ngại: ham muốn 
tình dục nhuộm mà tâm thức; vì sân hận nên ta nổi 
nóng lên; lười biếng và dã dượi tạo ra trì trệ; dao 
động không yên và lo âu khiến ta trăn trở bồn chồn 
không yên; và nghi hoặc che mờ/^^ 


Nhóm thí dụ kia minh họa sự vắng mặt của năm 
chướng ngại này. Theo nhóm này, được tự do khỏi 
ham muốn nhục dục như là được thoát khỏi nợ nần; 
được tự do khỏi sân hận giống như là được bình phục 
sau cơn bệnh; không bị lười biếng và dã dượi ngăn 
che giống như được ra tù, được tự do khỏi dao động 
không yên và lo âu giống như được thoát cảnh nô lệ; 
vượt qua được nghi hoặc giống như băng qua được 
sa mạc an toàn. ^24 Nhóm thí dụ thứ hai này cung cấp 

722. s V121 và AIII 230. 

• s V 121 (BKTƯ 5, tr. 191: Sangãrava; CDB II, p. 1611: 
Sahgãrava: Why the hymns do not recur to the mind). 

• A III 230 (BKTC 2, tr. 682tt: Sangãrava; NDB, p. 806: 
Sahgãrava (Why the hymns are not remembered). 

723. So với Frýba 1989: p.202 đề nghị mối liên hệ hỗ tương sau 
đây: ham muốn nhục dục bóp méo nhận thức và phân tán ý thức 
nhận biết, sân hận chia cách và ngăn cản tâm, lười biếng và dã 
dượi làm mờ tâm khảm, dao động không yên và lo âu bao trùm 
hết tâm trí không còn nhận ra được phương hướng nào, nghi 
hoặc tạo nên dao động không quyết đoán được. 

724. DI 71 và MI 275. 

• DI 71 (TBK1, tr. 71, đ.69: Sa Môn Quả; LDB, p. 101, pa. 69: 
The Pruits of Homeless Life). 

• M I 275 (KTB 1, tr. ôOltt: Đại Kỉnh Xóm Ngựa; MLDB, p. 




468 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


những ví dụ minh họa bổ sung về các chướng ngại: 
ham muốn nhục dục khuấy động tâm có thể được so 
sánh với nợ nần chồng chất; căng thẳng do sân hận 
tạo nên hẳn nhiên là không dễ chịu chút nào; lười 
biếng và dã dượi làm đờ đẫn và nhốt tù tâm trí; dao 
động không yên và lo âu có thể kiểm soát tâm tới mức 
ta hoàn toàn ở dưới quyền lực của nó; và nghi hoặc 
để mặc ta trong trạng thái bấp bênh, không biết xoay 
sở hướng nào. 

Vì nhóm thí dụ thứ nhất minh họa sự hiện hữu của 
các chướng ngại (theo ảnh hưởng gây suy yếu của 
chúng), trong khi nhóm thứ hai miêu tả sự nhẹ nhõm 
vì được giải thoát khỏi chúng, hai nhóm này tương 
ứng với hai chọn lựa để quán các chướng ngại: ý 
thức nhận biết rõ rệt về sự hiện hữu hay vắng mặt 
của chúng. 

IX.3. Sự QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NHẬN RA CÁC 
CHƯỚNG NGẬI ÁY 

Theo kinh, nếu chướng ngại có mặt và ta không nhận 
ra chúng, ta đã “hành thiền sai”, một hình thức tu tập 
Đức Phật không chấp nhận. ^25 Nhưng nếu ai nhận ra 
sự hiện hữu của chướng ngại và quán nó như là thiền 
satipaịịhãna, cách tu tập của người ấy sẽ đưa đến 
thanh lọc tâm .^26 

366, pa.l4: The Greater Dỉscourse at Assapura). 

725. MIII 14 (KTB 3, tr. 130: Kinh Gopaka Moggallana; MLDB, p. 
885, pa. 26: With Gopaka Moggallãna). 

726. AI 272 (BKTC 1, tr. 494, đ.4: Thanh Tịnh (2); NDB, p. 352, 
pa. 3: Purity (2) ). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


469 


Một đoạn kinh trong Ahguttara Nikãya chỉ cho thấy 
sự quan trọng của nhận biết rõ ràng, đúng như thực 
các nhiễm lậu tâm thức. Kinh này tường thuật tỳ khưu 
Anuruddha phàn nàn với bạn của mình là Sãriputta, 
cho dù có đắc định, nỗ lực không lay động, và chánh 
niệm được củng cố vững vàng, vị này vẫn không 
sao thể nhập vào được tình trạng thực chứng trọn 
vẹn.Để trả lời, Sãriputta chỉ rõ rằng lòng tự phụ 
của Anuruddha về sự đắc định của mình chẳng qua 
chỉ là ngã mạn hiển bày, nỗ lực không lay động chỉ là 
dao động, và sự quan tâm về chưa chứng ngộ chỉ là 
lo âu. Được bạn giúp nhận ra đây là các chướng ngại, 
Anuruddha đã sớm vượt qua chúng và hoàn thành 
chứng ngộ. 

Kỹ thuật nhìn nhận giản dị này tạo nên cách khéo léo 
chuyển các chướng ngại thành các đối tượng thiền 
quán.^2^ Hành trì theo cách này, sự nhận biết đơn 

727. A I 282 (sđd, tr. 515, đ.3: Anuruddha (2); NDB, p. 361: 

Anuruddha (2) ). 

728. Gunaratana 1996: p.44; Yầ Nãnaponika 1986b: p.21. 

• Gunaratana 1996: p.44; 

Vì thiên sinh không thê hoàn toàn tránh tình trạng có 
khuynh hướng kích động các chướng ngại thành hoạt động, 
thiền sinh ấy cần có một kỹ thuật giúp đương đầu hiệu quả 
các chướng ngại ngay ở câp độ nguyên nhân - đê ngăn ngừa 
chúng khởi lên nêu có thê được, hay đê hủy diệt chúng một 
cách nhanh chóng và chắc chắn nếu chúng khởi lên. Quan 
sát có chánh niệm cung cấp cho thiền sinh một kỹ thuật đúng 
như thế. Nhờ chỉ chú tâm suông đến các chướng ngại thôi, 
người ây có thê đạt được sự hiêu biêt rõ ràng tường tận đặc 
tinh riêng của chúng và nhận biết nguyên nhân và điều kiện 
của chúng. Quán các chướng ngại là phương tiện cho cả 




470 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


thiền tĩnh lặng và quán thực tánh. Bằng cách trực tiếp đối 
diện moi chướng ngại tự nó xuất hiện, người thiền sinh tước 
bỏ hết quyền lực tàn phá mà nó hành xử khi vô tình không 
đế ỷ nó. Tự xem xét bên trong được lập lại nhiều lần, được 
thực hiện hoàn toàn chân thành, sẽ tạo cho thiền sinh sự tự 
giác cân thiêt đê chuyên hóa và thanh lọc khuynh hướng ngủ 
ngầm trong đời sống tâm thức của mình. Theo cách này, ý 
thức nhận biết rõ rệt các chướng ngại trở thành phương tiện 
phát triên định tĩnh. 

Cũng quán tưởng đó, khi được hướng đến các chướng ngại 
như là các trường hợp đơn thuần của các hiện tượng phơi 
bày rõ các khia cạnh chung của chúng, trở thành phương 
tiện thành tựu tuệ quán (vipassanã). Bằng cách quán sự sanh 
diệt của các tiến trình tâm liên kết với các chướng ngại ấy, 
thiền sinh chứng tuệ giác về vô thường (anicca). Bằng cách 
chú ý đến bản chất dao động và các ảnh hưởng gây khó chịu 
của chúng, người ấy thấy sự thực của khô đau (dukkha). Và 
bằng cách nhìn thấy chướng ngại chỉ là những sự việc xảy 
ra thuần túy khách quan, không có bất cứ thực thê nào hay 
điếm tham chiếu nào đế quy hướng về tự ngã, người ấy nhận 
chân được giá trị của sự thực về vô ngã (anattã). Neu tiếp 
tục đeo đuối và tu tập các tuệ quán này đến mức độ sâu 
hom như chúng đòi hỏi, các tuệ quán này có thế đưa đến kết 
quả chứng đắc đạo lộ siêu thế. Theo cách này, phương pháp 
quán niệm có thê chuyên hóa cả các chướng ngại thiên quán 
thành những thành phần cần thiết của tiến trình thiền. ” 

Trích PSI, tr. 44-45. 

* Nãnaponika 1986b: p.21 

“ Có ba cách đê đối phó với khuấy động khởi lên trong khi 
ngồi thiền. Ba cách này nên được tuần tự áp dụng khi cách 
trước không loại trừ được khuấy động ấy. Cả ba đều là những 
ứng dụng của chú ỷ đơn thuần, chỉ khác nhau về mức độ và 
thời gian chú ý dành cho khuấy động ấy là bao lâu. Nguyên 
tắc hướng dẫn ở đây là: về tâm thức, không xem trọng khuấy 
động riêng nào nhiều hơn mức cần thiết do hoàn cảnh thực 
sự đòi hỏi. Ba cách đó là: 

1. Nên nhẹ nhàng nhận biết rõ ràng khuấy động ấy: không 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


471 


xem trọng, không chú ỷ đến chi tiết. Sau khi nhận biết nó 
trong khoảng thời gian ngắn, ta nên trở lại đề mục thiền 
quán ban đầu. Neu khuấy động ấy yếu hay lực tập trung 
khá mạnh, ta có thê tiêp tục quán tưởng thành công, ơ 
giai đoạn này, ta không “đối thoại ” với nó, không cho 
khuấy động một lý do nào đê nó lưu lại lâu. Trong rất 
nhiều trường hợp, khuấy động sẽ cất bước ra đi. Công 
cụ nhẹ nhàng, không mãnh liệt ở đây là: áp dụng chú ý 
đom thuần ở mức độ tối thiếu, và với tâm ngả về viễn ly 
(nđ: rút lui). Đức Phật áp dụng cách này, đã được diễn 
tả trong kinh Mahãsuhnata, đê đôi phó với những khách 
không thích hợp: “... với tâm ngả về ân cư... và sống viễn 
ly... không đê cho họ làm lệch hướng đi của mình... (KTB 
3, tr. 310tt: Kinh Đại Không; MLDBp. 976f: The Great- 
er Discourse on Voidness). Nguồn chú thích do người 
dịch truy cứu. 

2. Neu khuấy động ấy vẫn tồn tại, ta cứ tiếp tục áp dụng 
chú ỷ đom thuần, kiên nhẫn và điềm tĩnh, khi đã dùng hết 
sức của nó, khuấy động ấy sẽ biến mất. Thái độ ở đây 
là nói “không ”, cương quyêt từ khước không đê bị lệch 
khỏi hướng đi của mình. Đây là thái độ kiên nhẫn và dứt 
khoát. 

3. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, hai cách trên không mang lại 
kết quả, ta nên chuyến sự chú ý trọn vẹn đến khuấy động 
và biến nó thành đối tượng thiền quán, chuyên hoá khuấy 
động ấy và biến nó thành đối tượng thiền quán thích hợp. 
Tiếp tục chú ỷ đến đối tượng mới này cho đến khi nào 
nguyên nhân từ bên ngoài, bên trong khiến ta phải chú ý 
đến nó ngưng lại. 

Thái độ về các nhiễm lậu tâm thức xuất hiện nhiều lần, 
chang hạn như ý tưởng về ham muốn nhục dục và dao động, 
cũng nên tương tự như thế. Ta nên thắng thắn đối diện với 
chúng, nhưng phân biệt chúng với phản ứng của ta lại chúng, 
đó là đồng lõa, sợ hãi, sân hận, khó chịu. Làm như thế, ta tận 
dụng cách “đặt tên ”, và ta sẽ gặt hái được lợi ích kê trên. 
Cũng thế, với những làn sóng ham mê nhục dục và dao động 
không yên, chúng ta sẽ học cách từ từ phân biệt các giai 




472 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


thuần (ghi nhận suông) về chướng ngại trở thành con 
đường dung hòa (trung đạo) giữa đè nén và nuông 
chiều theo nó/^^ Nhiều kinh minh họa thật hay ảnh 
hưởng mãnh liệt của hành động ghi nhận đơn sơ này 
bằng cách mô tả ma vương cám dỗ Mãra, thường 
đóng vai năm chướng ngại, mất hết quyền lực ngay 
khi hắn bị lộ ra chân tướng/3° 

đoạn “cao ” hay “thấp ”, “lên và xuống" của chúng và có thế 
có được hiếu biết về cách đáp ứng của chúng. Bằng phưong 
thức đó, ta một lần nữa hoàn toàn nam trong lãnh vực sati- 
patthãna bằng cách thực hành quán tâm (cittãnupassanã) và 
các đối tượng của tâm (dhammãnupassanã: chú ỷ đến các 
chướng ngại). 

Phưomg pháp chuyến chướng ngại trong hành thiền thành 
đối tượng thiền quán, đơn giản chừng nào khéo léo chừng 
nãy, có thê được coi là tuyệt đỉnh của phương thức nhẹ 
nhàng, không mãnh liệt này. Nó là công cụ mang đặc tinh 
của tinh thần satipatthãna, tận dụng các phương tiện như 
là những trợ giúp trên đạo lộ giải thoát. Theo cách này, thù 
biến thành bạn, tất cả các phiền nhiễu và lực đối kháng trở 
thành thầy của mình, và thầy của mình cổ là ai chăng nữa có 
thê được coi là bạn ” 

Trích lược từPM, tr. 19-21. 

729. A I 295 đề cập đến chức năng của satipatthãna như là con 
đường dung hòa giữa nuông chiều theo khoái lạc giác quan và 
hành xác. 

AI 295 (BKTC 1, tr. 544, đ. 2: Đạo Lộ (ỉ); NDB, p. 373, pa.3: 
Establishments ofMindfulness). 

730. Có thế tìm thấy nhiều tình tiết trong Mãra và Bhikkhunĩ 
Samyuttas (S I 103-35); so thêm với lời khuyên ở Sn 967 nhận 
ra các nhiễm lậu tâm thức là những biểu hiện của Mãra, kẻ “tối 
ám”. Goldstein 1994: p. 85 minh họa “vẫy tay ra dấu không 
đồng tình với Mãra”. So thêm với Marasinghe 1974: p.l97. 

• s I 103-35 (BKTƯl, tr. 229-300: Tương ưng Ác Ma; CDB L 
p. 195-230: Mãrasamyutta). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


473 


Sự khéo léo của phương thức nhận biết đơn thuần 
này có thể được minh họa bằng cách xem xét sân 
hận theo khía cạnh y học. Sư sanh khởi của sân hận 
dẫn đến gia tăng bài tiết ra chất adrenaline* (kích 
thích tố tiết ra từ hai tuyến thận), sự gia tăng kích 
thích tố adrenaline như thế sẽ từ đó kích thích thêm 
sân hận.^^^ Sự hiện diện của ý thức nhận biết rõ rệt 
nhưng không phản ứng lại chận đứng được cái vòng 
lẩn quẩn này.^^^ Bằng cách giản dị cứ sẵn lòng nhận 
biết trạng thái sân hận, không phản ứng lại bằng thân 
cũng chẳng cho suy tưởng vô căn cứ một phạm vi 
nào để phát triển cả. Mặt khác, nếu ta từ bỏ trạng thái 
cân bằng của ý thức nhận biết và tức giận hay phản 
đối sân hận đã khởi lên, hành vi phản đối ấy trở thành 
một biểu hiện khác của sân hận.Vòng lẩn quẩn của 
sân hận lại tiếp tục, ngay cả với một đối tượng khác. 
Một khi các chướng ngại ít nhất là bị tạm thời loại 
trừ,^^"^ thay vào đó, khía cạnh hoán thế khác để quán 

• Sn 967 (KTỈB 1, KT, tr. 758; GD, p. 125, pa. 967: Sãriputta). 

731. Lily de Silva (n.d.): p.25 (Mental Culture in Buddhism (based 
on Mahãsatipatthãna), Colombo; Public Trustee. 

732. Một khảo cứu được thí nghiệm Rorschach trợ giúp đã chứng 
thực điều này; trong khi ở Brown 1986b: p. 189 rút kết luận là các 
người hành thiền cao cấp không phải là không có những xung 
đột này, nhưng nối bật là không bối rối khi kinh nghiệm phải 
những xung đột nhu vậy. Quan sát này chỉ cho thấy kh ả năng duy 
trì nhận biết nhimg không phản ứng và bình thản của họ. 

733. Goldstein 1985: p.57: “thường có một khuynh hướng phản đối 
sân hận khi chúng khởi lên. Chính cái tâm ý gây nên sự phản 
đối, tự nó là yếu tố của sân hận.” 

734. Sự hủy diệt hoàn toàn các chướng ngại chỉ xảy ra với sự chứng 
ngộ trọn vẹn (so với s V 327). Thực ra, khi bình chủ về phần 




474 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


chướng ngại trở nên thích hợp: ý thức nhận biết rõ rệt 
sự vắng mặt của chúng. Trong nhiều giải thích về đạo 
lộ tiệm tiến, sự vắng mặt của các chướng ngại tạo 
thành khởi điểm cho chuỗi duyên khởi dẫn đến định 
và chứng đắc cõi thiền qua hân hoan, hỉ, thư thái và 
lạc (pãmojja, pĩti, passadhi, sukha). Lời chỉ dẫn trong 
mạch văn này là “quán sự biến mất của các chướng 
ngại trong tự thân”.^^^ Điều này ngụ ý là hành động 
tích cực của việc nhận ra và hân hoan với sự vắng 
mặt của các chướng ngại tạo thành con đường cho 
nhập định sâu. Hành động có ý thức như vậy của việc 
nhận ra và hân hoan vì sự vắng mặt của các chướng 
ngại được minh họa rõ ràng trong nhóm thí dụ thứ hai 
đã được đề cập ở trên, nhóm này so sánh trạng thái 
tự do tâm thức với tình trạng thoát khỏi nợ nần, bệnh 
hoạn, tù tội, nô lệ và nguy hiểm. 

Nhiều kinh đề cập tới trạng thái thư thái của tâm, tạm 
thời không bị ảnh hưởng của bất cứ chướng ngại hay 
nhiễm lậu tâm thức nào, như là “chói sáng”.^^® Theo 

này của Satỉpatthãna Sutta, Ps I 282 liên kết mỗi chướng ngại 
“không sanh khởi trong tương lai nữa” với những mức độ thực 
chứng tương ứng, trong hầu hết các trường họp, đây là quả vị 
không trở lại hay quả vị A la hán. 

s V 327 (BKTƯ5, tr.489, đ.4-5: Nghi Ngờ; CDBII, p. 1779: In 
Perplexỉty). 

735. Ví dụ như ở D I 73. Việc sử dụng động từ PãỊi sam-anupassati 
trong chỉ dẫn này cho thấy một hình thức quán được dụng ý ở 
đây. 

D I 73 (TBKI, tr. 73, pa. 74-5: Kỉnh Sa Môn Quả; LDB, p. 102, 
pa. 74-5: The Pruits of the Homeless Life). 

736. s V 92; AI 10; và AIII 16. Nhiều đoạn kinh hên kết sự sáng 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


475 


một đoạn kinh trong Ahguttara Nikãya, đạt được hiểu 
biết về bản chất chói sáng này của tâm thực ra là đòi 
hỏi quan trọng cho việc tu tập tâm (cittabhãvanã)7^^ 

chói của tâm với sự phát triển trạng thái định của tâm không còn 
nhiễm lậu và sẵn sàng đế chứng ngộ. So thêm với DIII223, một 
hình thức định dẫn đến tâm đầy ắp “hào quang” (sappabhãsa); 
ở M III 243 sáng chói liên kết với bình thản ở trình độ cao; và 
ở s V 283 thân của Đức Phật đuợc nói là “sáng chói, phát ra 
hào quang” nhu là kết quả của định. Upali Karunaratne 1999c: 
p.219 giải thích: “ngụ ý của tâm ham muốn dục vọng và thanh 
tịnh (pabhassara) ở đây là không phải trạng thái tâm tuyệt đối 
thuần khiết, cũng không phải là trạng thái tâm trong sạch đồng 
nghĩa với giải thoát... trong sạch chỉ với ý nghĩa, và tới mức, 
là tâm ấy không bị khuấy động hay bị ảnh huởng do kích động 
bên ngoài”. 

• s V 92 (BKTƯ 5, tr. 147: cẩu uế (1); CDB II, p.l590: 
Corruptions). 

• AI 10 (BKTC1, tr. 25, đ.1-2: Tâm Được Tu Tập; NDB,p. 97, 
pa.51-2: Luminous). 

• A III 16 (BKTC 2, tr. 228tt, đ. 3-5: Các uế Nhiễm; NDB, p. 
641: Deỷilements). 

• D III 223 (TBK 4, tr. 222, đ.v: Kỉnh Phúng Tụng; LDB, p. 
488, pa. 5: The Chanting Together). 

• M III 243 (KTB 3, tr. 551tt: Kỉnh Giới Phân Biệt; MLDB, p. 
1092, pa.20-1: The Expositions of the Elements). 

• s V 283 (BKTƯ5, tr. đ. 7: Hòn sắt; CDBII, p.l741: The 
Iron Ball). 

131. AI 10. Chú giải Mp I 60 và As 140 đồng hóa tâm sáng chói 
ấy với bhavahga (giòng sống của tiềm thức, hữu phần). Tuy 
nhiên, ở đây điều này có thể bị phản đối là thuật ngữ bhavahga 
trong mạch văn miêu tả tiến trình tâm của chú giải muốn nói 
tới kh oảnh khắc tiềm thức xuất hiện giữa các phần có ý thức 
của tiến trình tâm. (Thực ra, ở Ps-pt I 364, ngủ đuợc ngụ ý là 
bhavahga otãretỉ). Trái lại, trạng thái tâm chói sáng ở A I 10 
rõ ràng đề cập tới kinh nghiệm có ý thức, vì nó đuợc biết rõ 
(pạịãnãti) đúng như thật* *. So thêm với lời giải thích tuyệt hay 




476 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


IX.4. ĐIỀU KIỆN ĐẺ CHƯỚNG NGẠI có MẶT HAY 
VẮNG MẶT 

Sau giai đoạn thứ nhất là nhận ra sự có mặt hay vắng 
mặt của chướng ngại, giai đoạn thứ hai của quán 
tưởng như sau: nhận biết rõ các điều kiện dẫn đến 
sự sanh khởi của chướng ngại, nhận biết rõ các điều 
kiện giúp cho việc loại trừ chướng ngại đã sanh khởi, 
nhận biết rõ các điều kiện ngăn ngừa sự sanh khởi 
của chướng ngại trong tương lai (xin xem hình vẽ 9.2 
dưới đây). 


của Gethin 1994; với Harvey 1989: pp. 94-8; và Sarachchandra 
1994: p.40. Wijesekera 1976: p.348 với sự trợ giúp của một 
đoạn kinh trong Ahguttara Nỉkãya và nhiều lần xuất hiện trong 
Patthãna, thử thiết lập sự có mặt của thuật ngữ này theo thời 
gian từ khởi thủy nhung không thuyết phục lắm, vì theo AII 79 
của PTS, của ấn bản Miến Điện và của Tích Lan đều luôn viết là 
bhavagga (cao đẹp nhất của hiện hữu, thích họp với mạch văn 
hon) thay vì bhavanga, và xuất hiện nhiều lần trong Patthãna 
cũng có thế cho thấy sự hiện hữu tuông đối trễ của phần này 
trong Abhidhamma; so ửíèmvởiNãnatỉloka 1988: p.246. 

• AI 10 (BKTC1, tr. 25, đ.1-2: Tâm Được Tu Tập; NDB,p. 97, 
pa.51-2: Luminous). 

* Chữ “đúng như thật ” có trong đoạn kinh nêu trên. 

• A II 79 (sđd, tr. 703, đ.1-2: Sự Tối Thượng; NDB, p. 462: 
Poremost (1-2) ). 

• Nãnatiloka 1988: p.246 (?). Quyến Buddhist Dictionary của 
tôi chỉ có 218 trang thôi. Tuy nhiên, liên quan đến sự xuất 
hiện của bhavahga, phần phụ lục ở trang 210 sách này nói: 

“ Bhavangasota và bhavangacitta, hai danh từ kép này chỉ 
thuộc về vãn học chú giải thôi, còn thuật ngữ bhavanga trong 
Patthãna của tạng Abhidhamma, nhiều lần được đề cập sơ 
qua và không được giải thích, như thê là đã được biết đến 
vào thời đó rồi. ” 


Trích BD, Appendix, p. 210. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THÂNG TỚI CHỬNG NGỘ 


477 


Bằng cách chuyển chướng ngại thành đối tượng 
thiền quán, chỉ cần sự hiện hữu không thôi của ý thức 
nhận biết rõ rệt thường có thể đẩy lui chướng ngại ta 
đang nói tới. Nếu ý thức nhận biết rõ rệt đơn thuần ấy 
không đủ, ta cần thêm thuốc đối trị. Trong trường hợp 
này, sati có phận sự giám sát các biện pháp được thi 
hành để loại trừ chướng ngại ấy, bằng cách cung cấp 
hình ảnh rõ ràng về thực trạng này, tuy nhiên, không 
liên can đến chướng ngại và vì thế mất đi vị trí cách 
biệt tốt đẹp của nó để quan sát khách quan. 


biết rõ sự có mặt hay vắng mặt của nếu đang sanh khởi 




giai đoạn 1 giai đoạn 2 


biết rõ điều kiện 
dẫn đến sanh khởi 


nếu có mặt 


biết rõ điều kiện 
dẫn đến loại trừ 


nếu đã bị loại trừ 


biết rõ điều kiện ngăn ngừa 
sanh khởi trong tương lai 


ham muốn nhục dục 
(kãmacchanda) 

sân hận 
(byãpãda) 

lười biếng + dã dượi 
(thĩnamiddha) 

dao động không yên + lo âu 
(uddhaccăkkucca) 

nghi hoặc 
(vicikicchã) 


Hình 9.2. Hai giai đoạn trong việc quán tưởng năm chướng ngại. 


Nhận biết rõ ràng điều kiện để chướng ngại cá biệt 
nào đó khởi lên không những tạo nên nền tảng cho 
tiến trình loại trừ nó, mà còn dẫn đến sự hiểu biết 
trọn vẹn mô hình chung cho sự sanh khởi của nó. 
Hiểu biết trọn vẹn như thế phơi bày mức độ qui định 
điều kiện và nhận định lầm lạc khiến chướng ngại 












478 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


khởi lên, nhờ vậy, góp phần vào việc ngăn cản sự 
tái diễn của nó. 

Quan sát được duy trì lâu dài sẽ hé lộ sự kiện là 
thường xuyên nghĩ đến hay suy tư về một vấn đề cá 
biệt nào đó sẽ tạo ra khuynh hướng tâm thức tương 
ứng, và một khuynh hướng như vậy bị vướng kẹt 
thêm trong mớ suy tưởng và những liên kết tương 
ứng với suy tưởng đó về sau.^^^ Thí dụ, trong trường 
hợp ham muốn nhục dục (kãmacchanda), sự sanh 
khởi của nó không chỉ vì các đối tượng bên ngoài, mà 
còn là xu hướng dục vọng đã ăn sâu trong tâm tưởng 
là điều hiển nhiên.Khuynh hướng ham muốn xác 
thịt này ảnh hưởng đến cách nhận thức về đối tượng 
bên ngoài và do vậy, dẫn đến sự sanh khởi của dục 
vọng được phơi bày trọn vẹn, và làm mọi cách để 
thỏa mãn ham muốn này.^'^° 


738. M I 115 (KTB 1, tr. 263: Kỉnh Song Tầm; MLDB, p. 208: pa. 
6: Two Kỉnds o/Thoughts). 

739. s I 22 (BKTƯ 1, tr. 55: Chủng Không Phải; CDB l p. 111, 
V.Ỉ03: ThereAre No). 

* ơ câu kệ này, chữ kép sahkapparãga được chú giải BKTƯ 
nói là sahkappitarãga (ham muốn nhục dục với dụng ỷ). Chú 
giải BKTC Mp III 407,5 cắt nghĩa là: sahkappavasena up- 
pannarãgo, “ ham muốn nhục dục khởi lên vì dụng ỷ (hay 
ý nghĩ). ”... Chú giải BKTƯnói tóm: “ơ đây, việc đông hóa 
ham muốn nhục dục với đối tượng bị bác bỏ, chinh nhiễm lậu 
về khoái lạc xác thịt trong tư tưởng được gọi là ham muốn 
nhục dục. ” 

Trích CDBI, ct. 72, p. 366. 

740. s II 151 (BKTƯ2, tr. 264, đ.4: Có Nhân; CDBI, p. 635: With 
A Source). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


479 


Động lực cá biệt này của ham muốn nhục dục có đặc 
điểm là không ngừng thay đổi cho tới mức mỗi lần 
ham muốn nhục dục được thỏa mãn, hành vi thỏa 
mãn ấy cung cấp thêm nhiên liệu để chính ham muốn 
đó biểu lộ mạnh mẽ hơn/'^^ Bằng cách quan sát khách 
quan, hiển nhiên là việc thỏa mãn ham muốn nhục 
dục dựa trên nhận định sai lạc, tìm kiếm khoan khoái 
dễ chịu sai chỗ/'^^ Như Đức Phật đã chỉ cho thấy, con 
đường đưa đến an lạc nội tâm và bình thản còn tùy 
ở việc thành tựu được sự độc lập với vũng xoáy dục 
vọng và nuông chiều thỏa mãn này/"^^ 

Một đoạn kinh trong Ahguttara Nikãya đưa ra một 
phân tích tâm lý gây chú ý đến những nguyên nhân 
tiềm ẩn của ham muốn nhục dục. Theo kinh này, việc 
tìm kiếm thỏa mãn với người chăn gối khác phái có 
liên quan đến việc đồng hóa với đặc tính và tác phong 
của phái tính riêng của mình.^'^'^ Nói chính xác hơn, 

741. MI 508 (KTB 2, tr. 365: Kỉnh Magandỉya; MLDB, p. 613, 
pa.l7: To Mãgandiya). 

742. M I 507 (sđd, tr. 364: Kỉnh Magandỉya; MLDB, p. 612, pa.l6: 
To Mãgandỉya). 

743. M I 508 (sđd, tr. 366: Kinh Magandiya; MLDB, p. 613, pa.18: 
To Mãgandiya). 

744. AIV 57; về đoạn kinh này xin so với Lily de Silva 1978: p.l26. 

• AIV 57 (BKTC 3, tr. 253: Hệ Lụy; NDB, p. 1039: Union). 

• Lily de Silva 1978: p.l26 

“ Một phụ nữ suy nghĩ về phái tính nữ trong bản thân mình, 
suy nghĩ về cách hành xử, quần áo, phong cách, ham muốn 
bất chợt, giọng nói và duyên dáng theo phái tính của mình. 
Người ấy say đắm với (phái tính nữ) và tìm thay thích thú 
ở đó. Say mê tha thiết và thích thú như thế, người ấy suy 




480 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


tìm kiếm giao hợp phía bên ngoài ngụ ý là người ta 
vẫn còn dính líu vào giới hạn của nhận dạng giới tính 
riêng của mình. Điều này chỉ cho thấy là sự tích lũy 
cảm xúc kế thừa trong việc đồng hóa với vai trò của 
phái tính và tác phong tạo thành một nối kết quan 


nghĩ đến phái tính nam bên ngoài và suy nghĩ về cách hành 
xử, quần áo, phong cách, ham muốn bất chợt, giọng nói và 
duyên dáng của phái tính nam. Người ấy say đắm và tìm 
thấy thích thú ở đó. Say đắm và thích thú như vậy, người ấy 
ao ước giao hợp với bên ngoài và trông mong lạc thú phát 
sanh từ giao hợp như vậy. Vì yêu thích với giới tính của riêng 
mình (phái tính nữ), phụ nữ ấy giao hợp với đàn ông. Như 
vậy, người ấy không vượt qua khỏi phái tính nữ của mình. 
Với đàn ông cũng tương tự như thế. Giải thích này trở nên 
rõ ràng là tự yêu mình đỏng một vai trò nền tảng trong tình 
dục. Mallikã nhấn mạnh điều này bằng câu “không có gì 
yêu dấu bằng chinh bản thân của mình (N’atthi koc 'aiìho 
attanã piyataro -SI 75; BKTƯ1, tr. 173, đ. 4). Khi tu tập 
bình thản đến mức toàn thiện, tất cả các hình thức ngã mạn 
biến mất và ta vượt lên trên tình dục, và rãga ‘tình dục’mất 
hết cho dựa của nó. Mettã thường được miêu tả là bằng tình 
thương của mẹ. Ta được khuyên là nên trau dồi mettã vô 
biên hướng đến muôn loài không ngoại lệ, như người mẹ bảo 
vệ người con trai độc nhất bằng chinh sinh mạng của mình 
(Sn 149-50; KTiB 1, KT, tr. 508-09). Như vậy, mettã thay thể 
dosa/vyãpãda/patigha, tinh hung hãng nói chung theo nghĩa 
rộng là đặc tinh của nam giới. Có thê cho răng bậc hữu học 
thoát khỏi xúc cảm là người đã vượt lên trên khác biệt về 
tình dục và thay thế xúc cảm thường liên kết với tình dục 
này bằng xúc cảm con người vô thượng. So với puthujj'ana* 
(kẻ phàm tục), bậc hữu học với appãmãnã cetovimutti* (tâm 
giải thoát vô hạn) là bậc thánh đã chứng được giải thoát 
không còn rãga*/lobha* (tham) và dosa* (sân) là hai trong 
ba căn nguyên của tất cả dukkha* (kho đau, không xứng ý 
toại lòng). 


Trích CPU trong PBR vol. 3.3, tr. 126. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


481 


trọng trong việc sanh khởi của ham muốn nhục dục. 
Trái với arahants, những vị đã hoàn toàn đoạn diệt 
ngay cả các mảy may vết tích của đồng hóa, không 
thể tham dự vào chuyện giao hợp tình dục.^'^^ 

Giống như sự sanh khởi của ham muốn nhục dục có 
thể được phân tích theo nền tảng tâm lý của nó, sự 
vắng mặt của ham muốn nhục dục cũng tùy thuộc vào 
sự điều hành tâm trí của cùng cơ cấu tâm lý này. Ngay 
khi ta đã ít nhất tạm thời thoát khỏi vòng lẩn quẩn của 
đòi hỏi không ngừng để được thỏa mãn, việc tu tập 
phát triển một loại hóa giải trong việc lượng giá nhận 
thức của mình là điều có thể đưực.^'^® Nếu bám lấy 
khía cạnh đẹp đẽ bên ngoài đã khiến trạng thái ham 
muốn nhục dục xảy ra thường xuyên, quán tưởng 
đến khía cạnh kém lôi cuốn của thân xác có thể dẫn 
đến sự tiến bộ đáng kể trong việc làm suy giảm tâm 
trạng ham muốn như vậy. 

Các thí dụ để hóa giải như vậy có thể tìm thấy trong 
tu thiền satipaịỊhãna, nhất là những phần quán các bộ 
phận của cơ thể hay quán tử thi đang tan rữa. Thêm 
vào đó, chế ngự các giác quan, thực phẩm chừng 

745. Ví dụ như ở D III 133. Sự hoàn toàn tận diệt ham muốn nhục 
dục đã xảy ra ở cấp độ không trở lại. 

D III 133 (TBK4, tr. 133, đ.26: Kinh Thanh Tịnh; LDB, p. 435, 
pa.26: The Delightýul Discourse). 

746. Th 1224-5 giải thích là nhận thức lệch lạc về tình dục có thể 
được hóa giải bằng cách tránh các đối tượng gây lôi cuốn tình 
dục, bằng cách hướng sự chú ý đến những khía cạnh bất tịnh 
của thân xác, bằng cách quán thân thế (nói chung), và bằng 
cách tu tập hết ham muốn. 

Th 1224-5 (TiBKII, TLTK, tr. 276: kệ 1224). 




482 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


mực, giờ thức dậy, và ý thức rõ ràng về bản chất vô 
thường của tất cả các sự việc xảy ra trong tâm thức 
đều là những biện pháp giúp ngăn ngừa sự sanh khởi 
của ham muốn nhục dục/'^^ 

Những phương cách tương tự thích hợp với những 
chướng ngại khác, trong mỗi trường hợp liên quan 
đến việc thiết lập một hình thức hóa giải các điều kiện 
có khuynh hướng kích động sự sanh khởi của chướng 
ngại ấy. Trong trường hợp sân hận (byãpãda), thường 
thường khía cạnh gây khó chịu hay ghê tởm của hiện 
tượng đã đón nhận chú ý quá mức. Một phương thức 
đối trị nhận thức một phía này là không quan tâm đến 
các phẩm tính tiêu cực của bất cứ ai đang làm ta khó 
chịu, thay vào đó, chú ý đến phẩm tính tốt đẹp có thể 
tìm thấy trong người Bằng cách không chú ý đến 
vấn đề này nữa, hay bằng cách quán về nghiệp quả 
không tránh được, có thể bắt đầu tu tập bình thản.^"^^^ 
Một phương thức điều trị quan trọng để sửa đổi 

747. A IV 166. ở s IV 110, các tỳ khưu được khuyến khích là hãy 
coi đàn bà như là mẹ, chị, em gái hay con gái của mình. Cũng 
cùng phẩm kinh này (S IV 112) ghi lại sự quan trọng đặc biệt 
của chế ngự giác quan, bởi vì trong nhiều phưong pháp khác 
nhau hóa giải ham muốn nhục dục đã được nói đến, chế ngự 
giác quan hóa ra lại là lời giải thích duy nhất có thể chấp nhận 
được cho khả năng sống đời độc thân của các tỳ khưu trẻ. 

748. AIII 186 (BKTC 2, tr. 614, đ.5: Trừ Khử Hiềm Hận (1); NDB, 
p. 774: Removỉng Resentment (1) ). 

749. Những cách này xuất hiện ở A III 185 là một phần của năm 
đối trị: tu tập tâm từ, bi, bình thản, không để ý đến và quán về 
nghiệp. 

A III 185 (sđd, tr. 613t, đ.2-6: Trừ Khử Hiềm Hận (1); NDB, 
p. 774: Removỉng Resentment (1)). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


483 


khuynh hướng giận dữ và sân hận là tu tập tâm từ 
(mettã)J^° Theo kinh, tu tập tâm từ giúp thiết lập mối 
liên hệ hòa hợp không những chỉ với loài người mà 
còn cả với phi nhân/^^ Trong mạch văn này, ý niệm 
phi nhân có thể được hiểu theo phương diện tâm lý, 
như biểu hiện của những xáo trộn tâm lý chủ quan/^^ 
Tu tập tâm từ thực sự chống lại cảm giác xa lạ và 
thiếu tự tin, và nhờ thế, cung cấp nền tảng quan trọng 
để quán thực tánh thành công. 

Tâm từ không chỉ cung cấp nền tảng thích hợp để 
chuẩn bị cho quán thực tánh, mà còn đóng góp trực 
tiếp vào việc chứng ngộ.^^^ Theo Đức Phật, đặc tính 

750. M I 424. Theo Penner 1987: p.226, bốn chỗ cư ngụ của phạm 
thiên (brahmavỉhãras: tâm vô lượng) dựa trên sự nhận biết 
chính xác và nhờ đó, chống lại nhận thức sai lạc dẫn đến phấm 
tính bất thiện của tâm. Đọc Nãnaponỉka 1993: pp. 9-12, ta có 
thế tìm thấy lời miêu tả về tâm từ gây cảm hứng. 

M1424 (KTB 2, tr. 190: Đại Kỉnh Giáo Giới La Hầu La; MLDB, 
p. 530, pa. 18: The Greater Discourse of Advice to Rãhula) 

751. s II 264 (BKTƯ 2, tr. 461, đ.5: Gia Đình; CDB L p. 707: 
Kamilies). 

752. Thực ra, ở s II 265, rõ ràng là phi nhân muốn gây xáo trộn tâm 
lý, có thế ngăn ngừa điều này bằng cách tu tập tâm từ. Katz 
1989: p.l61 đề nghị: “ta có thể giải thích ‘phi nhân’ có thể là 
những chức năng tâm lý gây tai hại cho sự tăng trưởng tâm 
linh”. 

s II 265 (BKTƯ2, tr. 464, đ.5: Cây Lao; CDB L p.708: The 
Spear). 

753. M I 352 mô tả chi tiết làm sao để kết hợp tâm từ với tuệ quán: 
khi trồi lên từ cõi thiền đã được tu tập bằng tâm từ, người hành 
thiền tu tập tuệ quán thực tánh vô thường và chịu điều kiện của 
chứng đắc này. MI38vàAI 196 miêu tả sự chuyến đối từ tâm 




484 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


của thiền tâm từ được Ngài chỉ dạy nằm trong việc 
tổng hợp tâm từ với các yếu tố tạo thành chứng ngộ, 

từ sang tuệ quán bằng hồi tuởng: “có cái này, có cái thấp kém, có 
cái cao thuợng, và có sự hoàn toàn thoát khỏi toàn thế lãnh vực 
nhận biết (cõi tưởng) này.” * (Ps I 176 và Mo II 306 giải thích 
cái cuối cùng ngụ ý Nỉbbãna). So thêm với AIV 150 và It 21, 
những vị đã chỉ cho thấy là tu tập tâm từ giúp làm suy yếu những 
trói buộc sai sử (kiết sử). Theo Aronson 1986: p.51: “thiền tâm 
từ là mảnh đất trong đó định và tuệ được vun trồng.” Meier 
1978: p. 213 đề nghị là cả vipassanã và tâm từ đều có mục đích 
giống nhau, đó là làm cho nhận thức về “Tôi” suy yếu đi, thành 
thử các phưong cách khác nhau (vỉpassanã dùng cách chia chẻ 
đế phân tích, còn thiền tâm từ theo cách trải rộng ra) có thế được 
coi là bố sung (tuy vậy, ta nên nhớ là tâm từ tự nó không thế hoàn 
toàn loại bỏ được tất cả bám níu vào nhận thức về “Tôi”). 

•MI 352 (KTB 2, tr. 34: Kỉnh Tác Thành; MLDB, p.457, pa. 
11: The Man from Atthakanagara). 

• M I 38 (KTB 1, tr. 92: Kỉnh Vỉ Dụ Tẩm Vải; MLDB, p. 120, 
pa. 17: The Simile of the Cloth). 

* Chú giải KTB cắt nghĩa câu: “Có cái này, có cái thấp kém, 
có cái cao thượng, và có sự hoàn toàn thoát khỏi toàn thê lãnh 
vực nhận biết này” (Atthi idam, atthi hĩnarụ, atthi panĩtam, 
atthi imassa sahhãgatassa uttari nissaranam) như sau: 

Có cái này: nói đến sự thực về khố đau. 

Có cái thấp kém: nguồn gốc của khố đau. 

Có cái cao thượng: sự thực về con đường dẫn đến chấm dứt 
khô đau. 

Có sự hoàn toàn thoát khỏi toàn thê lãnh vực nhận biêt này: 
đây là Nibbãna, sự châm dứt khô đau. ” 

Trích MLDB, ct. 96, tr. 1181. 

• AI 196 (BKTC 1, tr. 354, đ.l3: SãỊha; NDB, p. 286: SãỊha). 

* Chú giải TCBK nói rõ thêm: “ Có cái này” đó là năm tập 
hợp (thủ uấn), sự thực về kho đau. 

• A IV 150 (BKTC 3, tr. 489: Từ; NDB, p. 1111: Loving-Kind- 
ness (1) ). 

• It 21 (KTiB 1, PTNV tr. 321: It 19; It, p. 15: The Bringing 
Loving-Kindness into Being Sutta). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


485 


theo cách này trực tiếp kiểm soát và tận dụng tâm 
từ tiến đến chứng ngộ/^'^ Nhiều kinh liên kết sự thực 


754. ớ s V 119, Đức Phật chỉ rõ rằng tống hợp này tạo nên khía cạnh 
đặc biệt giữa khảo hướng của đạo Phật với cách thực hành tâm 
từ của các đạo sĩ đưong thời. Khi xem xét cách Đức Phật dạy về 
thiền tâm từ, có thế thích hợp đế chỉ rõ ra là điều Ngài thoạt tiên 
đã dạy là ban rải chung chung đến mọi hướng bằng tâm từ (như 
ở M I 38 chẳng hạn). D I 251, M II 207 và s IV 322 tạo nên đặc 
tính chan hòa trong không gian ban rải tâm từ đặc biệt còn hiến 
nhiên hon bằng cách so sánh nó với một người thối tù và mạnh 
mẽ bốn hướng ai cũng nghe. Cho dù ban rải như vậy thường ngụ 
ý nhập thiền, đây không phải là trường họp lúc nào cũng thế, 
vì theo M I 129, sự ban rải này cần được áp dụng khi bị nhục 
mạ hay khi cơ thế bị ngược đãi hành hạ, một tình trạng khó dẫn 
đến nhập định. Trường họp khác, ở M II 195 một Brahmin (bà 
la môn) lúc hấp hối, bị nhức đầu dữ dội, bao tử co thắt nghiêm 
trọng, và sốt nặng, ngay sau khi nghe giảng cách thực hành ban 
rải này không bao lâu, ông ta chết và sanh vào cõi chư Thiên. 
Trường hợp này muốn nói là ông ấy đã có thế áp dụng lời chỉ 
dẫn đem lại kết quả, cho dù tình trạng thế chất của ông ta khó có 
thế chứng thiền. Chỉ trong chú giải, có lẽ vì những lời chỉ dẫn 
đó liên kết ban rải ấy riêng cho cõi thiền (so với Vism 308) nên 
thiền tâm từ trở thành bài tập trong trí tưởng, tuần tự hướng đến 
mình, bạn hữu, người không thương không ghét, và kẻ thù (so 
với Vism 296). Phương pháp thực hành này không tìm thấy ở bất 
cứ chỗ nào trong kinh điển. 

• s V 119 (BKTƯ5, tr. 187, đ.l2: Từ; CDBII, p. 1609: Accom- 
panied by Lovingkindness). 

• M I 38 (KTB 1, tr. 91: Kinh Vỉ Dụ Tẩm Vải; MLDB, p. 120, 
pa. 13: The SimUe of the Cloth). 

• D I 251 (TBK2, tr. 252, đ. 77: Kỉnh Tam Minh; LDB, p. 194, 
pa. 77: The Way to Brahmã). 

• M II 207 (KTB 2, tr. 813: Kỉnh Subha; MLDB, p. 816, pa.24: 
To Subha). 

• s IV 322 (BKTƯ4, tr. 505, đ.l7: vỏ óc; CDBII,p. 1344: The 
Conch Blower). 

• Vism 308 (PP, ch. IX, pa. 44ff: The Dỉvỉne Abỉdỉngs). 




486 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hành tâm từ nói riêng đến sự tu tiến từ giai đoạn Nhập 
Giòng đến giai đoạn Không Trở Lại/^^ Rõ ràng là lợi 
ích của tu tập tâm từ không chỉ hạn chế trong chức 
năng đối trị sân hận và đối trị khó chịu của nó. 


• Vism 296 (sđd, ch. IX, pa. 4ff: The Dỉvỉne Abỉdỉngs). 

755. s V 131 và A V 300. (Trong cả hai trường họp, câu này được 
lập lại cho cả ba brahmavỉhãras còn lại). Tưong tự như thế, Sn 
143 miêu tả việc tu tập tâm từ dựa trên nền tảng “sau khi đã kinh 
nghiệm được trạng thái an lạc”, với kết quả là người hành thiền 
ấy sẽ không tái sanh từ tử cung nữa (Sn 152). Điều này ngụ ý 
là việc thực hành tâm từ có thể đưa người đã thế nghiệm “trạng 
thái an lạc”, đó là bậc Nhập Giòng, vượt qua được tái sanh từ tử 
cung, đó là Không Trở Lại. Chú giải (Pj II 193) tán thành cách 
hiếu này, cắt nghĩa là “trạng thái an lạc” muốn nói đến Nỉbbãna. 
Lời giải thích này được Dhp 368 xác nhận, một lần nữa tâm từ 
liên kết đến “trạng thái an lạc”, ngụ ý này được sáng tỏ bằng câu 
“hạnh phúc có được nhờ tận diệt cái gì do điều kiện tạo thành, 
an tịnh tâm hành”. Tuy nhiên, Jayawickrama 1948, vol.2, p.98 
phản đối việc coi “trạng thái an lạc” là Nỉbbãna. Những miếng 
Sanskrit tìm thấy ở Turían (vùng hạ lưu Xinjiang) cũng nói tới 
chứng ngộ quả vị không trỏ lại như là một trong những lợi ích 
của tu tập tâm từ (Schlingloff 1963: p.l33). Lý do tâm từ được 
liên kết với tu tiến từ Nhập Giòng cho đến Không Trở Lại có thế 
có liên quan đến hai trói buộc sai sử cần được loại bỏ ở giai đoạn 
này: ham muốn nhục dục và sân hận. Tâm từ, nhất là khi được 
phát triển ở mức độ chứng đắc cõi thiền, có thể hành sử như là 
cách đối trị cho cả hai, bởi vì hỉ lạc mạnh mẽ trong tâm thức thể 
nghiệm được trong lúc nhập định sâu chống lại việc đi tìm kh oải 
lạc qua giác quan ở bên ngoài, trong khi tâm từ, chính nhờ vào 
tự tánh của nó, đối đầu với sân hận. 

• s V 131 (BKTƯ5, tr. 206, d 62: Từ; CDBII, p. 1619, 62 (6): 

Loving Kindness - như trong One of Two Pruỉts, tr. 1617). 

• A V 300 (BKTC 4, tr. 629, đ.2: Phạm Thiên Trú; NDB, p. 

1542: The Deed-Born Body). 

• Sn 152 (KTỈB1 KT, tr. 509, kệ 152: Kỉnh Từ Bỉ). 

• Dhp 368 (sđd, KPC, tr. 104, kệ 368: Phẩm Tỷ Kheo; DBPW, 

p. 133: The Monk). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


487 


Trở lại với các chướng ngại còn lại, cách đối trị lười 
biếng (thĩna, hôn trầm) và dã dượi (middha, thụy 
miên) là tu tập “nhận biết sáng suốt” (ãlokasannã, 
tâm tưởng hướng về ánh sáng, quang tưởng)/^^ 
Trong kinh và trong quyển Vibhahga, “nhận biết sáng 
suốt” hình như muốn đề cập tới tu tập tâm thức trong 
suốt chắc chắn và dứt khoát/^^ Chú giải hiểu lời diễn 
tả này theo nghĩa đen hơn và đề nghị dùng ánh sáng 
thực sự, hoặc là bắt nguồn từ bên ngoài, nếu không, 
ánh sáng như là hình ảnh tâm thức bên trong/^^ 

“Nhận biết sáng suốt” như vậy diễn ra với sự trự 
giúp của chánh niệm và hiểu biết rõ ràng tường tận 
(sampajãna), khiến cho hai phẩm tính cốt tủy của 
satipaịỊhãna bắt đầu hoạt động như là phương thuốc 
chữa trị lười biếng và dã dưựi. Điều này chỉ rõ điều 
có thực là satipaịịhãna tự nó đôi khi đủ để chống lại 
chướng ngại. Cũng thế trong trường hợp ham muốn 
nhục dục, quán các bộ phận của cơ thể hay quán tử 

756. Như ở D I 71 chẳng hạn. 

D I 71 (TBK1, tr. 71, đ.68: Kinh Sa Môn Quả; LDB, p. 101, pa. 

68: The Fruits of Homeless Life). 

151. AIV 86 liên kết “nhận biết sáng suốt” với việc tu tập tâm phát ra 
ánh sáng. Vibh 254 giải thích rằng “nhận biết sáng suốt” muốn 
đề cập tới nhận biết sáng sủa, rõ ràng và trong suốt mà Vibh-a 
369 giải thích là nhận biết không còn chướng ngại. 

• A IV 86 (BKTC 3, tr. 398, đ 7: Ngủ Gục; NDB, p. 1060, pa. 

(6): Dozing). 

• Vibh254: 

PT, tr. 380, Ch. 12, đ. 549: Phân Tích Jhãna. 

BPT2, tr. 401, đ.635: Thiền Phân Tích. 

BA, p. 331, Ch. 12, pa. 549: Analysis of Jhãna. 


758. PsI284 vàPs-ptI 375. 




488 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


thi có thể giữ cương vị của phương thuốc đối trị. Tuy 
nhiên, cần nhớ là trong Satipaịịhãna Sutta điều nhấn 
mạnh không phải tích cực chống đối chướng ngại, 
mà là xem trọng việc nhận ra chướng ngại một cách 
rõ ràng cùng với các điều kiện liên quan đến sự có 
mặt hay vắng mặt của nó. Các biện pháp tích cực 
hơn là lãnh vực của chánh tinh tấn, một yếu tố khác 
của tám chánh đạo. 

Sự sanh khởi của lười biếng và dã dượi có thể do 
không hài lòng, tẻ nhạt, lười biếng, buồn ngủ gây ra 
vì ăn nhiều hay do tâm trạng trầm cảm.^^^ Một đối trị 
có hiệu quả cho những chướng ngại này có thể tìm 
thấy trong việc áp dụng nỗ lực thường xuyên.Bộ 
kinh Anguttara Nikãya dành hẳn một phẩm bàn về 
chướng ngại lười biếng và dã dưựi, đưa ra nhiều 
phương thuốc đối trị khác nhau. Thoạt tiên, có lẽ 
trong lúc duy trì tư thế ngồi thiền theo qui định, ta có 
thể cố gắng chống lại buồn ngủ bằng cách thay đổi 
chủ đề thiền quán, hay cách thứ hai là quán tưởng 
về hay đọc những đoạn kinh do Đức Phật giảng dạy. 
Nếu điều này không có tác dụng, ta có thể kéo tai 
mình ra, thoa bóp thân, đứng dậy, rảy nước vào mắt 

759. SV64;S V103;vàAI3. 

• s V 64 (BKTƯ5, tr. 101, đ.4-8: Thân; CDBII, p. 1568: The 
nutriments for the hỉndrances). 

• s V 103 (sđd, tr. 164, đ.3-7: Món Ăn Của Các Triền Cái; 
CDBII, p. 1597: The nutriments for the hindrances). 

• AI 3 (BKTC1, tr. 12, đ.3: Tịnh Tướng; NDB, p. 91, pa.l3 (3): 
Abandoning the Hỉndrances). 

760. SV105. 

s V105 (BKTƯ5, tr. 169, đ. 17: Không Phải Món Ăn Cho Các Triền 

Cái; CDBII, p. 1600: The denourishments of the hindrances). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


489 


mình và nhìn lên bầu trời. Nếu vẫn còn dã dưựi, nên 
đi kinh hành.^®^ 


Trái lại, khi dao động (uddhacca, trạo cử), và lo âu 
(kukkucca, hối tiếc) đã sanh khởi, nên tu tập các yếu 
tố dẫn đến gia tăng an tịnh và chế ngự tâm. ở đây, 
quán hơi thở hiển lộ rõ là phương pháp hữu hiệu đặc 
biệt để lắng dịu hoạt động suy nghĩ của tâm.^®^ Thêm 
vào đó, bất cứ chủ đề thiền tĩnh lặng nào khác đều 
thích hợp trong tình trạng này, cùng với việc gia tăng 
mức độ lắng dịu và trầm tĩnh nói chung trong các hoạt 
động của mình.^“ 

761. A IV 85 (BKTC 3, tr.397, đ.5: Ngủ Gục; NDB, p.1060: 
Dozing (5) ). 

762. AIII 449; AIV 353; AIV 358; Ud 37; và It 80. 

• AIII449 (BKTC 3, tr. 269, đ.3: Trạo Cử; NDB, p. 988, đ. 116 
(10): Restỉessness). 

• A IV 353 (BKTC 4, tr. 67, đ.8: Chảnh Giác; NDB, p. 1247: 
Enlightenment). 

• AIV 358 (sđd, tr. 75, đ.l3: Tôn Giả Meghỉya; NDB, p. 1247: 
Enlightenment). 

• Ud 37 (KTỈB I, KPTT tr. 182: Phẩm Meghỉya; Ud. p. 65, 
pa.9: Meghiya). 

• It 80 (KTỈBI, PTNV, tr. 407; It. p. 72: The Contemplatingfor 
the Eoul Sutta). 

763. DI71;SV105;vàAIII449. 

• D I 71 (TBK 1, tr. 71, đ.65: Kỉnh Sa Môn Quả; LDB, p. 100, 
pa.65: The Eruits of Homeless Life). 

• s V 105 (BKTƯ5, tr. 168, đ.l3: Món Ăn Cho Các Giác Chỉ; 
CDBII, p. 1599: The nutriments/or the enlightenment/actors). 

“ Chú giải BKTƯ nói đến 10 điều kiện khác đế các yếu tố 
tạo thành chứng ngộ tăng trưởng: (ỉ) thân thê sạch sẽ; (2) 
cân bằng các năng lực gây ảnh hưởng (tín, tấn, niệm, định, 




490 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Theo các kinh, dao động và lo âu đôi khi có thể khởi 
lên vì nỗ lực quá sức/®'^ ở đây thái độ ít tham vọng 
quá đáng về các thực hành của mình có thể giúp chỉnh 
sửa lại tình trạng ấy. Trong tương quan với dao động 
nói riêng, nên tránh bất cứ chuyện nào khiêu khích 
tranh luận, vì những chuyện ấy dễ dẫn đến những 
luận bàn bị kéo dài và vì thế khiến cho dao động sanh 
khởi.^®^ Sự sanh khởi của lo âu thường liên quan đến 
lầm lỗi, như làm điều bất thiện và cảm thấy hối tiếc 
điều Như vậy, gìn giữ tác phong đạo đức ở mức 
độ cao thượng nhất giúp ngăn ngừa sự sanh khởi của 
chướng ngại nhiều biết bao. Các kinh điển cũng liên 
kết kinh nghiệm “lo âu” của tỳ khưu với việc không tỏ 


tuệ); (3) thuần thục các đề mục thiền quán; (4-6) nỗ lực, chế 
ngự và làm tâm hoan hỉ đúng lúc; (7) nhìn với lòng bình thản 
đúng lúc; (8-10) tránh người tâm không định, liên kết với 
người tâm định và cả quyết chân chánh. 

Chú giải Satipatựhãna Sutta còn thêm điều kiện thứ 11: 
quán về các cõi thiền và quán giải thoát. ” 

Trích CDBII, ct 90, tr. 1908. 

• AIII449 (BKTC 3, tr. 268, đ.3: Ác Ngôn; NDB, p. 988, đ. 115 
(9): Difficult to Correct). 

764. AI 256 và AIII 375. 

• A I 256 (BKTC 1, tr. 465, đ.l2: Kẻ Lọc Vàng; NDB, p. 338: 
A Goldsmith). 

• AIII 375 (BKTC 3, tr. 156: Sona; NDB, p. 933, Sona). 

765. A IV 87 (BKTC 3, tr. 399, đ.lO: Ngủ Gục; NDB, p. 1061: 

Dozing). 

766. So với Vin III 19 chang hạn, tỳ khưu Sudinna lo âu vì đã ăn 

nằm trở lại với vợ cũ. 

Vin III 19 (BD Lp. 36: Defeat). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


491 


tường Dhamma, và miêu tả Đức Phật sau đó hướng 
dẫn hay giải thích để đối trị điều này ra sao/®^ 

Trong trường hợp chướng ngại cuối cùng của năm 
chướng ngại, khác biệt rõ ràng giữa cái thiện hay 
khéo léo với cái bất thiện hay cái không khéo léo 
dùng để chống lại cản trở do nghi hoặc (vicikicchã) 
gây ra/®® Sự cản trở này tự bản chất mang thuộc tính 
quan trọng đáng kể, bởi vì không biết rõ ràng tường 
tận cái gì thiện và cái gì bất thiện, ta sẽ không thể nào 
vượt qua tham sân si/®® Chướng ngại của nghi hoặc 


767. Ví dụ như ở s IV 46 Đức Phật thăm một tỳ khưu đang đau ốm, 
hỏi tỳ khưu ấy có lo âu gì không. Câu hỏi của Ngài là trường họp 
đầu tiên về “mặc cảm tội lỗi”, nhưng ngay khi tỳ khim đau ốm 
ấy trả lời là không có gì đế tự khiến trách mình, câu hỏi được lập 
lại và dẫn đến việc sáng tỏ những lời dạy cá biệt liên quan đến 
Dhamma. Một ý nghĩa khác về “lo âu” có thể được tìm thấy ở 
AI 282, chỉ rõ là lo âu thái quá về thực chứng. So thêm với AII 
157, đoạn này cũng liên hệ “dao động” đến Dhamma. 

• s IV 46 (BKTƯ 4, tr. 84, đ.9: Bệnh; CDBII, p. 1156: Sỉck). 

• A I 282 (BKTC 1, tr. 514: Anuruddha (2); NDB, p. 360: 
Anuruddha (2) ). 

• AII 157 (BKTC 2, tr. 115, đ. 5: Gắn Liền, Cột Chặt; NDB, p. 
535, pa. 4: In Conjunction). 

768. D III 49. Nghi hoặc như thế có thể xảy ra “bên trong”, liên hệ 
đến bản thân, hay “bên ngoài” liên hệ đến người khác (so với s 
VllO). 

• D III 49 (TBK 4, tr. 19, đ. 16: Kỉnh ưu Đàm Bà La; LDB, p. 
390, pa.ỉ6: The Greater Lion ’s Roar to the Udumbarikans). 

• s V 110 (BKTƯ5, tr. 177, đ.l8: Năm Trở Thành Mười; CDB 
II, p. 1603: The five become ten). 

769. A IV 147. So thêm với D II 283, ở đây việc giải thích chi tiết 
về thiện và bất thiện qua nhiều khía cạnh khác nhau có thế giúp 




492 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


đóng vai trò không chỉ liên quan đến tu tập tuệ quán, 
mà còn trong trường hợp quán hơi thở nữa. Điều này 
có thể được suy luận từ Upakkilesa Sutta, một phẩm 
kinh quan tâm phần lớn đến tu tập định, ở đó nghi 
hoặc dẫn đầu danh sách các trở ngại tâm thức cho 
chứng đắc cõi thiền. 


Sakka hoàn toàn vượt qua nghi hoặc và chứng đạo Dự Lưu. 

• AIV 147 (BKTC 3, tr. 487, đ. 2: Thẳng Tri Tham (3); NDB, 
p. 1105: Impermance in the Ear, etc.). 

• D II283 (TBK 3, tr. 283: Kỉnh Đe Thích Sở vẩn; LDB, p. 331, 
2.7: Sakkapanha Sutta). 

770. ở đoạn kinh M III 158, nghi hoặc được đề cập như là trở ngại 
đầu tiên của nhóm các trở ngại tâm thức ta không gặp đâu như 
thế ở những kinh khác, và chúng đặc biệt liên hệ đến tu tập định. 
Điều đặc biệt đáng chú ý là không thấy đề cập tới chướng ngại 
về ham muốn nhục dục và sân hận, ngụ ý rằng hai chướng ngại 
đã được vượt qua trước giai đoạn tu tập đang bàn tới này. Các trở 
ngại tâm thức được liệt kê là: nghi hoặc, không tác ý, lười biếng 
và dã dượi, cảm giác sợ hãi, hoan hỉ (phấn chấn), nặng nề,* * nỗ 
lực quá sức, thiếu nỗ lực, khao khát (ái dục), nhận thức về nhiều 
đối tượng khác biệt (sai biệt tưởng), và thiền về các cõi sắc giới 
(sắc pháp) thái quá. Thành công trong việc loại trừ các chướng 
ngại này sẽ dẫn đến chứng đắc cõi thiền. 

M III 158 (KTB 3, tr. 388: Kỉnh Tùy Phiền Não; MLDB, p.l012: 
Imper/ections). 

* Ngoài nghĩa dâm đãng, hung ác... ra, dutthala còn có 
nghĩa cảm thấy nặng nề khó chịu trong người vì ăn no, lười 
biêng. Nghĩa này không có trong tự điên của PTS. 

Xỉn đọc Nãnamoli, DDII: đ. 2363, p.236. 

HTMinh Châu dịch: 

• Dutthala là dâm ý (KTB 3, tr. 391; M III 159); 

• Kãyadutthalarn là: 

o thân thô ác (KTB 2, tr. 212; MI 435). 
o thân dâm hạnh (KTB 3, tr.375; MIII151). 
o Theo quyên Phân Tích, kãyadutthalarụ: 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


493 


Khả năng phân biệt thiện và bất thiện cần có để vượt 
qua nghi hoặc có thể được tu tập với sự giúp đỡ 
của yếu tố tạo thành chứng ngộ của đi tìm sự thực 
(dhammavicaya, trạch pháp giác chi)/^^ Điều này 
chỉ ra rằng nhìn theo bối cảnh Phật giáo, công việc 
vượt qua nghi hoặc không phải là vấn đề niềm tin hay 
đức tin. Trái lại, vượt qua nghi hoặc xảy ra nhờ tiến 
trình tìm hiểu, đưa đến sáng tỏ và hiểu biết. 

Vượt qua các chướng ngại này là vấn đề quan trọng 
có tính quyết định cho tất cả các loại hành thiền. Với 
mục đích này, chú giải liệt kê một nhóm các nhân tố 
giúp cho việc vượt qua hay ngăn cản mỗi chướng 
ngại, có thể tìm thấy khảo sát về việc này ở hình vẽ 
9.3 dưới đây: 


o PT: không thê điêu dụng thân được nữa vì ăn no (đ. 859, 
ct.51, tr.528). 

o BPT2: nặng nhọc thân thê (tr. 552, 728). 

771. Điều này được ngụ ý bằng sự kiện dưỡng chất cho yếu tố tạo 
thành chứng ngộ của đi tìm sự thực được trình bày theo cùng 
thuật ngữ như là dưỡng chất “chống” nghi hoặc, so với s V 104 
và s V 106. 

• s V 104 (BKTƯ 5, tr. 166, đ. 9: Món Ăn Cho Các Giác Chi; 
CDBII, p. 1598: The nutriments/or the enlightenment/actors). 

• s V 106 (sđd, tr. 170, đ. 19: Không Phải Món Ẵn Cho Các 
Triền Cải; CDB II, p. 1600: The denourishment of the hin- 
drances). 




494 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


ham muốn 
nhục dục 

• hiểu biết tổng quát về và thiền theo qui 
định về bất tịnh của cơ thể 

• phòng hộ các giác quan 

• ăn vừa đủ 

• có bạn tốt và nói chuyện thích hợp 

sân hận 

• hiểu biết tổng quát về và thiền theo qui 
định về tâm từ 

• quán đến nghiệp quả của hành vi của mình 

• tiếp tục suy xét theo duyên khởi (như lý 
tác ý) 

• có bạn tốt và nói chuyện thích hợp 

lười biếng 
+ dã dượi 

• bớt ăn 

• thay đổi tư thế hành thiền 

• tâm thức trong suốt chắc chắn và dứt 
khoát/nhận biết sáng suốt 

• có bạn tốt và nói chuyện thích hợp 

dao động + 
lo âu 

• có kiến thức về kinh điển 

• hiểu rõ kinh điển nhờ đặt câu hỏi 

• tinh thông giới luật 

• thân cận bậc trưởng lão có kinh nghiệm 

• có bạn tốt và nói chuyện thích hợp 

nghi hoặc 

• có kiến thức về kinh điển 

• hiểu rõ kinh điển nhờ đặt câu hỏi 

• tinh thông giới luật 

• mạnh mẽ cam kết cống hiến đời mình cho 
tu tập giải thoát 

• có bạn tốt và nói chuyện thích hợp. 


Hình 9.3 Khảo sát theo chú giải về các nhân tố để vượt qua hay 
ngăn ngừa chướng ngại. 


772. Ps 1281-6. 











SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


495 


Với sự gia tăng hiệu ứng thiền quán, có thể xua tan 
bất cứ chướng ngại nào ngay khi nó được nhận ra, 
nhanh chóng như một giọt nước bốc hơi ngay khi 
rơi xuống chảo nóng/^^ Yếu tố quan trọng nhất để 
loại trừ chướng ngại, dù chậm hay nhanh, là sati* * (ý 
thức nhận biết trực tiếp rõ rệt tức thời, niệm) vì nếu 
không hay biết gì về sự có mặt hay sanh khởi của 
chướng ngại, nói chi đến ngăn ngừa hay loại trừ, 
chẳng có thể làm gì được cả. Phận sự của nhận biết 
có chánh niệm là chủ đề quan trọng nhất để quán 
các chướng ngại. 


- 0 - 


773. Thí dụ này xuất hiện ở M I 453 trong tương quan với xua tan 
bám níu; ở M III 300 trong tương quan với xua tan thích và 
không thích đã sanh khởi trong tâm; và ở s IV 190 trong tương 
quan với xua tan tư tưởng và ký ức bất thiện. 

• M I 453 (KTB 2, tr. 247: Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy; MLDB, 
p. 556, đ.l6: The Simile of the Quail). 

• M III 300 (KTB 2, tr. 669: Kỉnh Căn Tu Tập; MLDB, p. 1149, 
pa.9: The Development of the Kaculties). 

• s IV 190 (BKTƯ4, tr. 309, đ.lO: Khổ Pháp; CDBII, p. 1250: 
States That Entail Suffering). 




X. DHAMMAS: CÁC TẬP HỢP (UẨN) 


X.1.NĂM TẬP HỢP 

Bài tập satipaịịhãna ở đây xem xét năm tập hợp làm 
thành các bộ phận căn bản tạo nên “tự ngã”. Lời chỉ 
dẫn như sau: 

“ ở đây vị ấy biết, ‘sắc thể (sắc) là thế, sanh 
khởi của nó là thế, diệt tận của nó là thế; cảm 
giác (thọ) là thế, sanh khởi của nó là thế, diệt 
tận của nó là thế; nhận biết (tưởng) là thế; sanh 
khởi của nó là thế, diệt tận của nó là thế; tạo lập 
tâm trạng (hành) là thế, sanh khởi của nó là thế, 
diệt tận của nó là thế; thức là thế, sanh khởi của 
nó là thế, diệt tận của nó là thế.” 

Nằm dưới lời chỉ dẫn trên là hai giai đoạn quán tưởng: 
nhận biết rõ rệt về thực chất của mỗi tập hợp, sau đó 
là nhận biết rõ ràng sự sanh khởi và diệt tận trong từng 
trường hợp (so với hình vẽ 10.1 dưới đây). Trước hết, 
tôi sẽ thử làm sáng tỏ phạm vi của mỗi tập hợp. Rồi 
tôi sẽ xem xét lời giảng của Đức Phật về anattã trong 
bối cảnh lịch sử của chữ này, để tìm hiểu cách thức 


11A. M I 61 (KTB 1, tr. 144: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 152, pa.28: 
The Koundatỉons of Mindýulness). 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THÂNG TỚI CHỬNG NGỘ 


497 


qua đó hệ thống năm tập hợp có thể được dùng như 
là phân tích kinh nghiệm chủ quan. Sau đó, tôi sẽ xét 
đến giai đoạn thực hành thứ hai, liên quan đến bản 
chất vô thường và chịu điều kiện của các tập hợp ấy. 


phân chia thành 
sắc thể (rũpa) 
cảm giác (vedanã) 
nhận thức (sannã) 
tạo lập tâm trạng (sankhãrã) 
thức (vinnãna) 
giai đoạn 1 


biết rõ rệt bản chất vô 
thường của mỗi tập hỢp 


giai đoạn 2 


Hình 10.1 Hai giai đoạn quán về năm tập hợp. 

Việc nhận ra và hiểu biết rõ ràng năm tập hợp tự 
bản chất mang thuộc tính quan trọng đáng kể, vì 
ngoài hiểu biết chúng trọn vẹn và tu tập cách ly từ 
chúng, sẽ không thể hoàn toàn thoát khỏi dukkha 
được.^^^ Thực vậy, cách ly và hết ham muốn năm 
khía cạnh của tự ngã chủ quan này dẫn thẳng đến 
thực chứng.Các bài giảng, các câu kệ được các 

775. s III 27 (BKTƯ 3, tr. 55: Liễu Tri; CDB L p. 873: Fully 
understanding). 

776. A V 52. So thêm với s III 19-25, nhiều phẩm kinh ở đây liên 
kết sự hiểu biết trọn vẹn về các tập họp dẫn đến thực chứng 
hoàn toàn. 

• A V 52 (BKTC 4, tr. 309, đ.lO: Những Câu Hỏi Lớn (ỉ); 
NDB, p. 1374, pa. (5): Great Questions (1) ). 

• s III 19-25 (BKTỨ 3, tr. 9-55: Phẩm Nakulapỉtã + Vô 
Thường; CDB L p. 866-72, pa.8-22: Phâm Nakulapitã + Im- 











498 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


tỳ khưu và tỳ khưu ni đã chứng ngộ ghi lại nhiều 
trường hợp tuệ thể nhập vào thực tánh của năm tập 
hợp đạt đến tột đỉnh của chứng ngộ hoàn toàn/^^ 
Những trường hợp này làm nổi bật tiềm năng ưu tú 
của quán satipaịịhãna cá biệt này. 

Năm tập hợp này thường được ngụ ý trong các phẩm 
kinh như là pancupãdãnakkhandha “năm tập hợp 
tạo nên bám níu”.^^® Trong mạch văn này, “tập hợp” 


permanent). 

111. ớ M III 20, việc cắt nghĩa tỉ mỉ năm tập họp đã làm cho sáu 
mươi tỳ khưu được thực chứng hoàn toàn. Một lần nữa, ở s III 
68, năm người đệ tử đầu tiên của Đức Phật trở thành arahants 
sau khi nghe giải thích về anattã bằng năm tập hợp. So thêm với 
Th 87; Th 90; Th 120; Th 161; Th 369 và Th 440; mỗi trường 
hợp đều liên kết chứng ngộ hoàn toàn đến tuệ quán chiếu vào 
năm tập họp. 

• M III 20 (KTB 3, tr. 142tt: Đại Kỉnh Mãn Nguyệt; MLDB, p. 
890jf, pa. 15-18: The Greater Discourse on the Full-moon 
Nỉght). 

• s III 68 (BKTƯ 3, tr. 128, đ.23: Năm Vị (Vô Ngã Tưởng); 
CDB T p. 903: The Characteristic ofNonself). 

• Th 87 (ĨỈBKIl TLTK tr. 60: Pavỉttha (Thera 13); EVI, p. 13). 

• Th 90 (sđd, tr. 61: Sãmidatta (Thera 13); EVI, p. 14). 

• Th 120 (sđd, tr. 78: Isidatta (Thera 17); EVI, p. 18). 

• Th 161 (sđd, tr. 93: Uttara (Thera 22); EVT p. 23). 

• Th 369 (sđd, tr. 147: Sonakutikama (Them 40); EVI, p. 45). 

• Th 440 (sđd, tr. 160: Nhãlaka-Munỉ (Thera 46); EVI, p. 51). 
Bản EVIp. 51, 351 và PEB, p.222 ghi là Nhãtakamuni. Ven. 
Kiribathgoda Gnãmãnanda Thera ghi là Nahãtaka-Muni. 
Bộ DPPN không ghi cả ba tên này. 

778. ở D II 305 chẳng hạn. Nhóm chữ “năm tập hợp” hình như dễ 
hiếu ở Àn Độ thời cố, vì nó xuất hiện trong bài thuyết giảng đầu 
tiên của Đức Phật, ở s V 421, hiển nhiên không cần giải thích 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


499 


(khandha, uẩn) là một thuật ngữ chung cho tất cả các 
trường hợp có thể xảy ra cho mỗi loại, dù có là quá 
khứ, hiện tại, tương lai, trong hay ngoài, thô trưực hay 
vi tế, thấp hèn hay cao thượng, gần hay xa/^^ Phẩm 


gì. ở M I 228, năm tập hợp này tạo thành một phần của lời diễn 
tả của Đức Phật cho kẻ thích tranh luận Saccaka (người được 
giả định là không rành về Đạo Phật, nhưng có vẻ đã hiểu những 
gì nói đến). Điều này ngụ ý là hệ thống năm tập hợp đã có vào 
thời Đức Phật Gotama. Vì kinh điến cũng bao gồm luôn cả quán 
năm tập hợp trong lời mô tả sự chứng ngộ của Đức Phật quá khứ 
Vỉpassĩ (ở D II 35), hình như cũng từ bối cảnh của hệ thống năm 
tập họp, đã được biết đến trước khi có sự xuất hiện của Đức Phật 
Gotama. Stcherbatsky 1994: p.71 đề cập đến sự tưong đưong 
với các tập hợp trong Brãhmanas và Upanỉsads; và theo Warder 
1956: p.49, n.2, các tập hợp ấy đã là ý niệm đã được các người 
đạo Jain và có lẽ trong những người Ẵịĩvika họ cũng biết tới. 

• D II 305 (TBK 3, tr. 305, đ. 18: Kỉnh Đại Niệm Xứ; LDB, p. 
344, pa. 18: On the Koundations ofMindfulness). 

• s V 421 (BKTƯ 5, tr. 612, đ.5: Phâm Chuyển Pháp Luân; 
CDB II, p. 1844: Setting in Motion the Wheel of the Dham- 
ma). 

• M1228 (KTB 1, tr. 500: Tiêu Kỉnh Saccaka; MLDB, p. 322, 
pa. 4: The Shorter Dỉscourse to Saccaka). 

• DII35 (TBK 3, tr. 35, đ. 21-22: Kỉnh Đại Bổn; LDB, p. 212, 
pa. 21-22: The Great Discourse on the Lineage). 

• Stcherbatsky 1994: p. 71 

* So với tâm lý học hiện đại, năm tập hợp trong Đạo Phật 
không thay đoi gì. Nhưng năm yếu tố của Upanisad thời ấy 
là: hơi thở, lời nói, thị giác, thính giác và ý thức. Chỉ có cái 
cuối cùng là trùng hợp: manas (ý, tương đương với vijhãna: 
thức). 

Lược trích CCB, p. 72. 

779. ở M III 16 chẳng hạn. về thuật ngữ “tập hợp”, xin đọc Boisvert 
1997, p.l6; Upãli Karunaratne 1999b: p. 194; và Nãnamoli 
1978: p.329. C.A.R Rhys Davids 1937: p.410 đề nghị lý do năm 
tập hợp cá biệt này có thế liên quan đến sự việc con số năm đại 




500 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


diện cho một đơn vị trọn vẹn trong tư tưởng Àn Độ thời cố, là 
cái gì kế tiếp rút ra từ con số năm ngón trong bàn tay người. 
Lãnh vực áp dụng năm tập hợp này được ghi lại ở M I 435, áp 
dụng cơ cấu năm tập hợp vào thế nghiệm jhãna. So thêm với M 
I 190, đoạn này phân tích sáu giác quan và sáu đối tượng tương 
ứng (ajjhattỉkabãhỉra ãyatana, nội ngoại xứ) dùng đến hệ thống 
năm tập họp. Khanti 1984: p.49, áp dụng năm tập hợp vào quán 
niệm hơi thở, phân biệt hơi thở, cảm giác của hành động thở, chú 
ý hơi thở ra/vào, gắng thở (?), và nhận biết hơi thở. 

• M III 16 (KTB 3, tr. 137: Đại Kỉnh Mãn Nguyệt; MLDB, p. 
888, pa. 8: The Greater Discourse on the Full Moon Night). 

• Boisvert 1997, p.l6 

* Danh từ khandha (Sanskrit: skandha) đã được dùng trong 
vãn chương thời tiền Phật và tiền Upanisad. Một trong 
những chú giải lâu đời nhất của Ân về nguyên ngữ học và 
ý nghĩa trong ngữ học, bản Nirukta, cho rằng nghĩa thông 
thường của khandha trong Veda được giới hạn trong ‘các 
nhánh của thân cây ’ bởi vì các nhánh ấy được ‘dính liền 
với cây Điều chú ý chữ ‘bọng cây, thân cây ’ nơi tất cả các 
nhánh tụ về, cũng là một trong những ý của danh từ PãỊi 
khandha (S1207; DII171-2; Sn 282). Tác giả của Nirukta 
đề cập đến nghĩa thứ hai là vai cũng có trong tạng Pãịi (SI 
115, Vism 100). Quyên Maitrĩ Upanisad dùng chữ skandha 
đê chỉ cho ‘đám khói ’, nghĩa này cũng thây nghĩa đám khói ’ 
trong (MII34). Các dùng chữ này đầy rẫy trong vãn chương 
PãỊi, nhiều không biết cơ man nào chữ ‘toàn khối kho đau ’ 
(dukkhakkhandha, đọc sII95; sIII14...). 

Trích GTBNTH, dịch từ The Aggregates của Boisvert, 

tr. 18-19. 

• M I 435 (KTB 2, tr. 211tt: Đại Kinh Malunkyaputta; MLDB, 
p. 539ff: The Greater Discourse to Mãlunkyãputta). 

• MI 190 (KTB 1, tr. 417tt.: Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi; 
MLDB, p. 283, pa. 23ff.:The Simile of the Elephants Foot- 
print (Greater)). 

• Nãnamoli 1978: p.329. 

Chữ “category = loại” hình như theo nhiều cách có lẽ được 
ưa thích vì theo ngữ nguyên học gần nghĩa đen hom chữ tập 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


501 


tính “ôm chặt lấy, thủ” (upadana) ngụ ý ham muốn và 
bám níu năm tập hợp này/®° Ham muốn và bám níu 


hợp (“loại” được coi như là cỏ chung đặc tỉnh). Nói ‘năm 
tập hợp = năm loại ’ có vẻ có ngụ ỷ là cả năm đều hiện hữu 
trọn bộ, vốn không hắn thế, bởi vì các thành phần của cảm 
nhận cảm xúc vedanã-kkhandha không thê hiện hữu đông 
thời (M1500).* Chắc chắn chữ “loại” chinh là chữ chỉ cho 
một nhóm các khia cạnh có liên kết theo cơ cấu với nhau 
(MIII17), (khi dịch ra tiếng Việt, chữ “loại ” này hình như 
không thích hợp). 

* MI 500: “khi đang cảm nhận cảm giác khoan khoái dễ 
chịu, ta không thê cảm nhận cảm giác khó chịu hay trung 
tinh ”. (KTB 2, tr.350: Kinh Trường Thảo; MLDB, p. 605, pa. 
10: To Dĩghanakha). 

Trích MRIUM, tr. 329. 

780. M I 300; M III 16; s III 47 và s III 167. So thêm với Ayya 
Khema 1984; p.8; và Bodhi 1976: p.92 (Pali Buddhist Revỉew 
Vol. I. n.2). 

• M I 300 (KTB 1, tr. 657: Tiêu Kinh Phương Quảng; MLDB, 
p. 397, p.6: The Shorter Series of Questions and Answers). 

• M III 16 (KTB 3, tr. 136: Đại Kinh Mãn Nguyệt; MLDB, p. 
887, pa. 5: The Greater Discourse on the Pull-moon Night). 

• s III 47 (sđd, tr. 92: đ.3: Các Uân; MLDB, p. 887: Ấggre- 
gates). 

• s III 167 (sđd, tr. 298, đ.4: Chấp Thủ; CDBI p. 970: Thỉngs 
That Petters). 

• Bodhi 1976: p.92 

* Chữ upãdãna, là sự cường độ hóa chữ “adãna ” (lẩy), chỉ 
định thái độ ôm chặt lấy, giữ chặt trong tâm (dalhagahana). 
Khi được dùng làm tiên tri từ đê tạo thành một danh từ kép, 
upãdãnakkhandha, nó có thê ngụ ỷ môi tập hợp là một hình 
thức bám chặt, và như vậy, năm tập hợp tạo nên bám niu là 
những tập hợp von là những phương thức hay hành vi bám 
niu, nhưng không phải tất cả các tập hợp đều là hình thức 
bám chặt. Theo kinh, có bốn hình thức bám niu: bám niu vào 




502 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


như vậy trong tương quan với các tập hợp ấy là căn 
nguyên cho sự sanh khởi của dukkhaJ^^ 

Diễn trình của năm tập hợp này dẫn từ khía cạnh 
thân thể thô trược đến khía cạnh tâm thức vi tế tăng 
dần/^^ Tập hợp thứ nhất, sắc thể (rũpa) thường được 


khoái lạc giác quan (dục thủ), vào tà kiến (kiến thủ), vào 
giới và nghi lễ (giới cẩm thủ), vào quan điếm về ngã (ngã 
luận thủ). Bám niu thứ nhất là phương thức hành xử của tâm 
tham, ba bám níu còn lại thuộc về sahkhãra-khandha (tạo 
lập tâm trạng, hành uẩn). Như vậy, không phải tập hợp nào 
cũng bám niu cả. 

Cách hiêu thứ hai, ta có thê hiêu tập hợp gây bám niu là nơi 
trú ngụ của bám niu. Như thê, người ta có thê coi tập hợp 
gây bám niu là tập hợp của những vị không phải là Arahant, 
trong họ, ở hình thức và mức độ nào đó bám niu vẫn còn hiện 
hữu và ít nhất ngủ ngầm, còn tập hợp của những vị Arahant 
chỉ là những tập hợp đơn thuần... 

Trích Bodhi, PBR (Pali Buddhist Review Vol. I. sổ 2, tr.92tt). 

781. Là câu rút gọn về sự thực cao cả thứ nhất, ví dụ ở DII 305: “tóm 
lại, năm tập hợp gây bám níu là dukkha ”. Tuơng tự, ở s III 7 chỉ 
rõ là dục và tham với các tập hợp đua đến dukkha, và s III 31 
cắt nghĩa là ham thích tập hợp là ham thích dukkha. So thêm với 
Gethin 1986: p. 41. 

• D II 305 (TBK 3, tr. 305, đ.l8: Kinh Đại Niệm Xứ; LDB, p. 
344, pa. 18: On the Poundations ofMindfulness). 

• s III 7 (BKTƯ 3, tr. 20, đ.l2: Devadaha; CDB I, p. 858: At 
Devadaha). 

• s III 31 (sđd, tr. 63: Hoan Hỷ; CDBI, p. 875: Delight). 

782. Stcherbatsky 1994: p. 23. 

* “Sự phân lọai thành nhóm được giải thích là sự tăng tiến 
dần từ thô đến tế: sắc thế (rũpa) thô hơn cảm giác (vedãna), 
cảm giác rõ ràng dễ biết hơn nhận thức (saniĩã), sahkhãra 
còn tinh tế hơn thế nữa. ” 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


503 


kinh định nghĩa theo bốn phẩm tính căn bản của vật 
chất/^^ Một phẩm trong Khandha SaiỴiyutta giải thích 


Trích CCB, tr. 23. 

783. Ví dụ như ở MIII17. Những định nghĩa như vậy trong kinh cũng 
thường nói về loại vật thể “được tạo thành” (upãdãya) từ bốn 
yếu tố chính (như ở M I 53 chẳng hạn). Rút kết luận từ M I 241, 
lời này chỉ đề cập đến các bộ phận cơ thể hay các tiến trình hầu 
hết được tạo thành (upãdỉnna) từ yếu tố tương ứng, như các phần 
cứng của cơ thế như tóc, xương trong trường họp yếu tố đất (địa 
đại), các phần lỏng của cơ thể như máu, nước tiểu trong trường 
hợp yếu tố nước (thủy đại), tiến trình tiêu hóa trong trường họp 
yếu tố nhiệt (hỏa đại), hơi thở trong trường họp yếu tố gió (phong 
đại). Tuy nhiên, theo Abhidhamma và chú giải, ngoài bốn yếu tố 
chính ra, sắc thể “được tạo thành” nói đến hai mươi ba hay hai 
mươi bốn loại vật thế thứ yếu (theo Dhs 134: hai mươi ba; theo 
Vism 444; bằng cách cộng thêm tâm căn nữa thảnh hai mươi bốn). 
Khảo sát chi tiết về những loại này có thế tìm thấy ở Bodhi 1993: 
pp.235-42; và Karunadasa 1989: pp.31-116. Theo Kor 1993: p.6 
từ quan điếm hành thiền thực tiễn, tuệ về bốn yếu tố chính điển 
hình cho đặc tính căn bản của sắc thế đủ đế tu tập phát triển tuệ 
quán. So với Nãnavĩra 1987: p.l02 lưu ý chúng ta về việc phân 
tích được thực hiện vì mục đích riêng của nó. 

• M III 17 (KTB 3, tr. 138: Đại Kỉnh Mãn Nguyệt; MLDB, p. 
888, pa, 9: The Greater Dỉscourse on the Full-moon Night). 

• M I 53 (KTB 1, tr. 124: Kỉnh Chảnh Tri Kiến; MLDB, p. 141, 
pa. 54: Right View). 

• M I 241 (sđd, tr. 528ff: Đại Kỉnh Saccaka; MLDB, p. 335, 
pa.l7ff: The Greater Discourse to Saccaka). 

• Dhs 134 

o PTu, tr. 196, (515): Xiển Minh Nhị Đe, Phân Chia sắc Y 
Sinh. 

o BPE, p. 158, pa. 593: The Category of [Material Form]. 
o GTBNTH, tr. 47: Bảng 3 - Hai Mươi Ba Yếu Tố Vật Thê 
Phụ Thuộc. 

• Vism 444 (PP: p. 443, pa. 36, Ch. XIV: The Aggregates). 

• Bodhi 1993: pp.235-42 (TPTYL II, tr. 3-9: sẳc, Tóm Lược; 




504 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


là sắc thể (rũpa) đề cập tới bất cứ cái gì bị các điều 
kiện bên ngoài ảnh hưởng tới (ruppati) như lạnh hay 
nóng, đói và khát, muỗi mòng, rắn rít, nhấn mạnh tới 
kinh nghiệm chủ quan của rũpa như là khía cạnh quan 
trọng nhất của tập hợp này/®'^ 

Tập hợp kế tiếp là cảm giác (vedanã, thọ) và nhận 
biết (sannã, tưởng), đại diện cho khía cạnh cảm xúc 


CMA, p.235-42: Compendỉum ofMatter). 

• Nãnavĩra 1987: p.l02 

* Thật dễ dàng, nhưng tai hại, khi giả định Giáo Pháp của 
Đức Phật quan tâm đến phân tích chỉ vì mục đích riêng của 
nó, rồi sau đó phàn nàn là phân tích ấy không được thực hiện 
đủ mức cần thiết. 

Trích cp tr. 102. 

784. s III 86. Nói cho chính xác, về nguồn gốc,* * ruppatỉ và rũpa 
không liên quan với nhau. Tuy nhiên, đoạn văn này đua ra giải 
thích minh họa thuật ngữ này. Kalupahana 1992: p. 17 bình luận: 
“rũpa... định nghĩa của Đức Phật về chữ này tạo nó thành một 
chức năng hon là một thực thế hiện hữu độc lập.” Sarachchandra 
1994; p.l03 giải thích: “ri(pa không đuợc giải thích nhu là vật 
chất đon thuần, mà là những cảm giác thuộc về thân thế (đó là 
yếu tố chủ quan). 

• s III 86 (BKTƯ3, tr. 161: Đảng Được Ăn: CDB I, p. 915: 
Being Devoured). 

* Nguồn gốc: Ruppati là động từ ở thê thụ động bắt nguồn 
từ gốc rup (Sanskrit: lup): phá vỡ, gây thương tích, làm hư 
hoại. MW liệt kê rypyate: chịu đau vì bạo hành hay tra tấn. 
Chú giải BKTƯ cắt nghĩa: Ruppati ti kuppati ghattĩyati 
pĩỊĩyati, bhijjatĩ ti attho: Nó bị biến dạng (mất hình thê tự 
nhiên ban đầu): nó bị quấy nhiễu, bị đau đớn, bị bức bách, 
nghĩa lả ‘nó bị hư hại ’. 


Trích CDBI, ct. 110, p. 1070. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


505 


và nhận biết của kinh nghiệm/^^ Trong mạch văn về 
tiến trình nhận thức, nhận biết (sahhã) có liên hệ 
mật thiết đến sự sanh khởi của cảm giác, cả hai đều 
phụ thuộc vào sự kích thích và sáu giác quan do tiếp 
xúc (phassa)J^^ Những trình bày thông thường trong 
kinh liên kết cảm giác với giác quan, nhưng nhận 
biết liên kết với đối tượng tương ứng của nó/®^ Điều 
này chỉ cho thấy phần lớn cảm giác liên quan đến dư 
vị chủ quan của một kinh nghiệm, trong khi nhận biết 
quan tâm nhiều đến các khía cạnh của đối tượng 
bên ngoài tương ứng. Nói cách khác, cảm giác cung 
cấp kinh nghiệm “ra sao” và nhận biết cung cấp kinh 
nghiệm “cái gì”. 


785. Padmasiri de Silva 1991: p. 17; w.s. Karunaratne 1988a: p.86. 

786. MI 111: “với xúc làm điều kiện, nên có cảm giác, cái người ta 
nhận biết được, người ta nghĩ đến nó”. M I 293 làm sáng tỏ là 
cảm giác và nhận biết xuất hiện như là một cặp kết hợp nhau. M 
III17 chỉ cho thấy rằng xúc là điều kiện cho sự sanh khởi của các 
tập hợp cảm giác và nhận biết. 

• M I 111 (KTB 1, tr. 254: Kinh Mật Hoàn; MLDB, p. 203, 
pa.16: The Honey Ball). 

•MI 293 (KTB 1, tr. 641: Đại Kỉnh Phương Quảng; MLDB, 
p.388, p.5: The Greater Series of Questions and Answers). 

• M III 17 (KTB 3, tr. 138: Đại Kinh Mãn Nguyệt; MLDB, p. 
888, pa. 9: The Greater Dỉscourse on the Pulỉ-moon Night). 

787. Lời miêu tả thông thường (như ở D II 309 chang hạn) nói về 
“cảm giác sanh do xúc chạm với mắt” và về “nhận biết về vật 
hữu hình” (với các giác quan khác cũng thế); so với Hamilton 
1996; p.l3. 

D II 309 (TBK 3, tr. 309: Kỉnh Đại Niệm Xứ; LDB, p. 346, pa. 
19: On the Poundations of Mind/ulness). 




506 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Nói đến “nhận biết” về một đối tượng ngụ ý hành vi 
nhận biết ra dữ kiện giác quan thô với sự trự giúp 
của ý niệm hay đặt tên, chẳng hạn như khi thấy một 
đối tượng có mầu sắc và “nhận biết trở lại” nó là mầu 
vàng, đỏ hay trắng.Trong chừng mực nào đó, 


788. s III 87. So với Boisvert 1997: p.89; Hamilton 1996: pp54, 57- 
9; Harvey 1995: p. 141 (Bhỉkkhu Ẫnalayo đã theo đề nghị dịch 
chữ sannã là “nhận biết” của ông này); Premasiri 1987a: pp. 
53-5; và C.A.R Rhys Davids 1922: p.6 n.4. So thêm với Gruber 
1999: p.l92 người đã đề nghị tiền trí từ sam- của sannã có thế 
được coi như đề cập gom “nhau lại” các kinh nghiệm giác quan 
dưới một nhãn hiệu ý niệm qua hoạt động nhận biết. 

• s III 87 (BKTƯ 3, tr. 162, đ. 7: Đảng Được Ăn: CDB l p. 
915: Being Devoured). 

• Boisvert 1997: p.89 

Trong chương này, ta đã thấy nhiệm vụ chính yếu của 
sahhãkkhandha là nhận ra và cắt nghĩa cảm giác theo loại 
do nó áp đặt lên. Tôi đã phân biệt hai loại sahhã. Loại sahhã 
thiện, nói tóm, là những nhận biết về ba đặc tinh của kiếp 
sống. Chúng không thuộc về sanhãkkhandha. Mặt khác, các 
sahnã bất thiện, chỉ thuần là những cắt nghĩa về thực tại 
không đưa đến tuệ giác và đem lại vọng tưởng. Tựu trung, 
sahhãkkhandha do những sahhã bất thiện này tạo thành. Trừ 
phi sahhã của người được sahhã thiện cai quản, chả ngạc 
nhiên gì, người ấy sẽ phát sanh ra tham ái, sân hận, bám niu 
và trở thành, tất cả những thứ này đều nằm trong tập hợp kế 
tiếp: sahkhãra. ” 

Trích GTBNTH (dịch từ The Aggregates của Boisvert), tr. 110. 

• C.A.P. Rhys Davids 1922: p.6 n.4. 

“ Theo MI 293 và MU. 61, sahhã là hình thức tương đối đom 
giản về tri thức hay nhận biết dưới hình thức hiếu rõ, nhận 
ra, có khả năng ghi nhận và hiêu trọn vẹn cảm giác hay tri 
giác do giác quan tiếp xúc với đối tượng, vi dụ: mầu sắc, 
biết nó là mầu xanh... Trong tâm lý học Anh ngữ hiện đại, 
tiến trình nhận biết như vậy được gọi là nhận biết theo giác 
quan, ngoại trừ điều không rõ là, trong tâm lý học Phật giáo, 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


507 


nhận biết liên quan đến khả năng ghi nhớ, khả năng 
này cung ứng tên gọi theo khái niệm được dùng để 
nhận diện 


như trong Anh ngữ, nhận biết này chỉ được tạo nên khi kích 
thích giác quan. Vì thế, nhiều chuyên viên về siêu hình học 
Phật giáo sống thời Trung Co (như Stcherbatsky, MacGov- 
ern) thích dịch sahhã là ‘ khái niệm ’hơn. 
ơ đây, nêu theo chú giải (Asl 110), sannã giản dị là sự nhận 
biết vốn hiếu rõ được, nhận ra được, hay đưa ra tham chiếu 
theo loại ghi chú liên quan đến đối tượng (upatthita-visaya), 
những cảm nhận giác quan. Phương thức của nó được sánh 
với người thợ mộc nhận ra được một số gỗ nào đó bằng dấu 
hiệu đã làm trên mỗi loại; với người thủ quỹ định rõ các loại 
nữ trang bằng tấm thẻ, với thú dữ biết rõ bù nhìn là sản phắm 
do người tạo ra. cốt tủy của sahhã được nói là nhận biết theo 
dấu hiệu. Sự liên tục về tư tưởng như vậy nằm trong ý niệm 
này về dấu hiệu hay đánh dấu, cho dù <ý niệm dấu hiệu> 
có thê là đòi hỏi phải có trong nhiêu sử dụng khác nhau của 
thuật ngữ này. Sự thật trần trụi của thức có nghĩa là khả năng 
phân biệt - nói chinh xác hơn, đánh dấu. Đánh dấu có nghĩa 
là nhận biết. ” 

Trích BPE, ct. 4, tr. 6-7. Chữ trong <> do tôi thêm vào. 

789. So với D I 93, ở đoạn kinh này, động từ nhận biết (sanịãnãti) 
được dùng với nghĩa “cho nó một cái tên”; hay ở M III 234, sự 
nhận biết xuất hiện thay cho nhiều chữ khác nhau dùng đế chỉ 
cái đĩa tròn hoi sâu. Xin đọc Nãnaponika 1985: p. 71 về mối liên 
hệ giữa nhận biết với trí nhớ. 

• D I 93 (TBK1, tr. 93, đ.l6: Kinh A Ma Trú; LDB, p. 115, pa. 
1.16: Pride Humbled). 

• M III 234 (KTB 3, tr. 536: Kinh Vô Tránh Phân Biệt; MLDB, 
p. 1084, pa. 12: The Exposition ofNon-Conflict). 

* ơ đây, trong nhiêu địa phương khác nhau, họ gọi cùng một 
vật là pãti (dĩa), patta (dĩa tròn, hơi sâu), vittha (đĩa nông), 
serãva (dĩa đê dưới tách), dhãropa (dĩa cần), pona (dĩa sâu 
có nắp vung), hana (cái đĩa sâu, tròn bằng đất) hay pisĩla 
(đĩa rửa mặt). Trong địa phương của họ, họ gọi nó như vậy 




508 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


như vậy, họ nói phù hợp, bám chặt lấy [cách diễn đạt đó] và 
khăng định: “Chỉ có tên gọi này mới đúng, còn những tên 
gọi khác là sai. ’ Đó là sự khăng khăng xuất hiện trong cách 
dùng chữ địa phương và chiếm ưu tiên trong cách sử dụng 
chữ thường ngày. ” 

Trích từ MLDB, p. 1084, đ. 12. 

• Nãnaponika 1985: p. 71 

“ Nhận biết (sahhã, tưởng) là tiếp nhận,* đánh dấu và nhớ 
(hay nhận ra) các dấu hiệu đặc biệt của đối tượng, về việc 
này, điều đáng chú ỷ là “dấu hiệu ” hay “tín hiệu cũng là 
một trong những nghĩa của sahhã. ”... Nhận biết là chọn lựa 
các dấu hiệu đặc biệt của đối tượng, mỗi chọn lựa là đánh 
dâu (nimitta-karana). Theo phân tích của Abhidhamma, đê 
hiêu “nhớ” hay “nhận ra ” được ngụ ỷ trong môi hành vi 
nhận biết, việc đơn giản như nhìn thấy một đóa hoa hồng, 
trong hiện thực, là một tiến trình phức tạp bao gồm nhiều 
giai đoạn,** mỗi giai đoạn tong hợp nhiều tiến trình tâm 
(citta-vithi, lộ trình tâm), các tiến trình tâm này được nhiều 
khoảnh khắc sát na của một tâm đơn độc (citta-kkhana, tâm 
sát na) nối tiếp nhau theo trình tự nhất định có những chức 
năng khác nhau... Qua hai cách này, ta có thê hiêu được thê 
thức trong đó “nhớ”, hay nói rõ hơn, liên kết đến quá khứ, là 
một chức năng của nhận biêt nói chung. Ta có thê định nghĩa 
như sau: Sannã là sự nhận biết cũng như nhận ra nhờ các 
dấu hiệu đã được lựa chọn. Tóm lại: 

Như chúng ta thường hiêu, tri nhớ không được nói đên như là 
một thành phần riêng biệt của một citta-kkhana vì nó không 
phải là một phần tử đơn độc của tâm (tâm sở), mà là cả một 
tiến trình phức tạp. 

Phần tử quan trọng nhất của tâm làm cho tri nhớ sanh khởi 
là nhận biết (sahhã = saiyãnana), vì loại nhận biết căn bản 
đó (ịãnana) được tiến hành bằng cách tiếp nhận, đánh dấu 
và nhớ (hay nhận ra) các dấu hiệu. ” 

Trích lược AS, tr. 70-72. 
* Theo chú giải của Patisambhidãmagga (ĐVNG): Nhận biết 
có nghĩa là tiếp nhận sự xuất hiện của đối tượng (ãkãragãhi- 
ka sannã). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


509 


Tập hợp thứ tư gồm có các tác ý (sahkhãrã), đại diện 
cho khía cạnh ý muốn làm của tâm/^° Các tác ý hay 
chủ ý này tương ứng với khía cạnh phản ứng hay 
có mục đích của tâm, khía cạnh này đáp ứng lại đối 
tượng hay tiềm năng của chúng/^^ Nhóm tác ý và có 

** Xỉn đọc: TPTYLI, tr. 33: 7 Biến Hành Tâm Sở. 

CPh, p.32ff: Complexỉty of Perception. 

CMA, p. 80,pa. (3). 

Hai chú thích trích trong AS, tr. 70. 

790. Ví dụ như ở M I 389 phân biệt các ý muốn gây tổn hại hay 
không tổn hại bằng thân, miệng, ý. s III 60 và s III 63 giải 
thích “tác ý” gồm có những ý muốn liên hệ đến vật hữu hình, 
âm thanh, mùi, vị, xúc chạm, và các đối tượng tâm thức. So với 
Padmasiri de Silva 1992a: p.l6; và Schumann 1957: p.90. 

• MI 389 (KTB 2, tr. 120: Kỉnh Hạnh Con Chỏ; MLDB, p. 495, 
pa. 8: The Dog-duty Ascetic). 

• s III 60 (BKTƯ3, tr. 114, đ.l6: Thủ Chuyển; CDBI, p. 896: 
Phases of the Clinging Aggregates). 

• s III 63 (sđ, tr.l20, đ.21: Bảy Xứ; CDB I, p. 899: The Seven 
Cases). 

791. Nãnavĩra 1987: p.70 thật đúng khi làm nổi bật bản chất của “tác 
ý” bằng cách cung cấp thí dụ sau đây về năm tập hợp: một cây 
rắn chắc (vật thế, sắc) có bóng mát (nhận biết, tưởng) dễ chịu 
(cảm giác, thọ) để nằm dưới đó (ý muốn nằm, hành) mà bây giờ 
tôi nhìn thấy (thức, nhãn thức). Xỉn đọc trích dẫn dưới đây: 

Chữ dhamma, theo nghĩa tong quát nhất, là bất cứ ‘cái 
gì 'không giống với bất kỳ cái gì khác. Nói chính xác hơn, đó 
là cái gì có tự tinh của nó, khác với ‘ra sao’ (việc/cái này ra 
sao, đó là vấn đề cơ cấu, nghĩa là vấn đề cetanã, tác ý hay 
sahkhãrã, hành); nó là cốt tủy hay bản chất của vật việc, 
nói rõ hơn, cái cốt tủy hay bản chất riêng biệt của nó khác 
hắn với cốt tủy hay bản chất của những cái khác. Như vậy, 
nếu cái gì đó là một cây rắn chắc có bóng mát dễ chịu bây 
giờ tôi nhìn thấy, bản chất của nó, nói chinh xác là: nó rắn 
chắc, nó dễ chịu, nó có bóng mát, nó là một cây đế nằm dưới 




510 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


chủ ý tác động qua lại với từng tập hợp của năm tập 
hợp và nhóm này có kết quả tạo ảnh hưởng đến các 
tập hợp Với sự phát triển của triết lý nhà Phật 

đó, và tôi có thê nhìn thấy nó. Cải cây rắn chắc có bóng mát 
dễ chịu đế nằm dưới đó tôi nhìn thấy là một vật, là một bản 
chất, là một dhamma. Hơn nữa, nhìn riêng từng cái: sự rắn 
chắc, sự dễ chịu, bóng mát... là một cái gì, một bản chất, một 
dhamma, vì mỗi cái đều khác biệt nhau, cho dù ở đây chúng 
có thê không hoàn toàn độc lập nhau. Những dhammã* (hiện 
tượng) này, theo kinh nghiệm trực tiếp, tất cả đều là những 
hiện tượng riêng biệt. Tuy nhiên, khi cách hồi tưởng được 
chấp nhận [như trong satisampajahha* (hiếu biết rõ ràng 
tường tận, có chánh niệm), một trạng thái bình thường của 
người tu tập Dhamma], cái bản chất riêng - của một cây 
rắn chắc có bóng mát dễ chịu tôi bây giờ nhìn thấy - là thực 
chất tự nhiên của bản chất cá biệt đó, thay vì rắn chắc, dễ 
chịu, có bóng mát, cây đê năm dưới đó, tôi có thê nhìn thây... 
chúng ta có sắc thế, cảm giác, nhận biết, tác ỷ, thức và tất 
cả những cái khác mà Kinh nói đến. Những cái này là những 
cái chung, đó là cái chung của những cái riêng [như nhận 
biết từ mắt (nhãn thức) là cái chung cho tất cả những thứ đã 
hiện hữu, đang hiện có hay sẽ có, tôi có thê thây được] và là 
dhammã tạo thành Dhamma. Dhamma như vậy là Bản Chất 
của các Hiện Tượng. Và vì đây là những gì Đức Phật dạy, 
chữ này cũng có nghĩa là Giáo Pháp, và dhammã là những 
lời dạy riêng. ” 

Trích lược từ cp tr. 69-70. 

792. s III 87; so thêm với Vibh 7. Bodhi 2000: p.l071 n. 112 bình 
luận như sau: “đoạn kinh này chỉ cho thấy vai trò tích cực của 
tác ý trong việc kiến tạo thực tại đã được kinh nghiệm qua. Tác 
ý không chỉ ảnh hưởng đến ý nghĩa khách quan của kinh nghiệm 
ấy mà còn tạo nặn cơ thế tâm sinh lý trong đó tác ý đã khởi lên 
và qua vai trò của nó như là kamma * (hành nghiệp), nó quyết 
định hình dáng bên ngoài của năm tập hợp do kamma tạo ra.” 

• s III 87 (BKTƯ3, tr. 162, đ.8: Đảng Được Ăn; CDB T p. 915: 
Being Devoured). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


511 


sau đó, nghĩa của thuật ngữ này được nới rộng ra 
cho tới khi nó bao hàm một lãnh vực rộng lớn của các 
yếu tố tâm/^^ 

• VibhV. 

PT, tr. 13, đ. 21: Tập Hợp Tạọ Lập Tâm Trạng. 

BPT1, tr. 19, đ. 21: Hành Uân. 

BA, p.9, pa.21: The Aggregate of Mental Concomỉtants. 

• Bodhi 2000: p.1071 n. 112 (CDBI). 

793. So với danh sách dài liệt kê các yếu tố tâm dưới mục sahkhãrã 
trong Dhs (ví dụ tr. 17-18) mỗi khi trì nh bày về một tâm; ở 
Vism 462-72. So thêm với Bodhi 2000: p. 45; w.s. Karunaratne 
1988a: p.ll8; McGovern 1979: p.87; C.A.R Rhys Davids 1978: 
p.324 và Stcherbatsky 1994: p.20. 

• Dhs. p. 17-18 

• Vism 462-72 (pp p. 465-77, Ch. XIV: The Aggregates) 

• Bodhi 2000: p. 45 

“ Sahkhãrã bắt nguồn từ tiền trí từ sam (cùng nhau) và động 
từkarotỉ (làm). Danh từ này phù hợp cho cả hai thê chủ động 
và thụ động. Như vậy, sahkhãrã là cả hai: những gì hội tụ 
nhau lại, tạo nên và kết hợp thành những cái khác, và những 
gì được hội tụ nhau lại, được tạo nên và được kết hợp thành. 
Trong Samyutta Nikãya, chữ sahkhãrã xuất hiện trong mạch 
vãn của năm học thuyết chinh: 

Là khoen thứ hai trong sanh khởi do tùy thuộc, sahkhãras là 
những tác ỷ tích cực tạo nghiệp chịu trách nhiệm cho việc 
tạo ra tải sanh và trôi lãn trong sanh tử luân hồi từ kiếp này 
sang kiếp khác. Nó đồng nghĩa với kamma* * (hành vi tạo 
quả), cả hai có liên hệ theo ngữ nguyên, cùng bắt nguồn từ 
chữ karoti. 

Là tập hợp thứ tư trong năm tập hợp, sahkhãrã được định 
nghĩa là sáu loại tác ý (cha cetanãkãyã) tương ứng với sáu 
đối tượng giác quan. Nhưng sahkhãrakkhandha* (tập hợp 
tạo lập tâm trạng) có phạm vi rộng lớn hơn sahkhãrã, quy tụ 
tất cả các yếu tố sanh khởi đồng thời với tâm (hay: tâm sở), 
ngoại trừ cảm giác (thọ) và nhận biết (tưởng). 

Theo nghĩa rộng nhất, sahkhãrã gồm có tất cả những gì do 




512 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Tập hợp thứ năm là thức (vinnãna). Cho dù kinh 
điển đôi khi dùng chữ “thức” để thay mặt cho tâm 
nói chung/^"^ trong mạch văn phân loại tập hợp, nó 


điều kiện tạo thành. Xin đọc BKTƯ 3, tr. 239: Channa. 

Bộ ba sahkhãrãs được đề cập trong tương quan với chứng 
diệt thọ tưởng: hành động thuộc thân (hơi thở ra vào có liên 
quan đến thân), hành động thuộc miệng (tư tưởng và xem 
xét: vì suy nghĩ tạo thành ý rồi biếu hiện thành lời) và hành 
động thuộc ỷ (nhận thức và cảm giác liên quan đến tâm). Xin 
đọc BKTƯ 4, tr. 459ff: Kãmabhũ. 

Chữpadhãsahkhãrã* * (tạo nỗ lực, tinh cần hành) xuất hiện 
trong công thức iddhipãdas (nền tảng của thần thông: như 
ỷ túc). Đây là bốn loại nỗ lực chân chánh (BKTƯ5, tr. 413: 
Ỷ Muốn). ” 

Trích CDBI, p. 45-6: General Introduction. 

• Stcherbatsky 1994: p.20 

“Định nghĩa vềýmuốn (cetanã) và lực (samskãra = sahkhãrã) 
thực ra giống nhau: cái sản sanh ra (abhisamskaroti = ab- 
hisahkharonti) cái được tạo thành (hữu vi). ” Xin đọc thêm 
BKTƯ 3, tr. 162, đ.8: Đáng Được Ăn. 

Trích CCB, tr. 20. 

794. Một trường họp điển hình là câu: “thân này có thức” (savihhãnake 
kãye), ví dụ ở s III 80, ở đây “thức” thay mặt cho bốn tập hợp 
tâm. So thêm với D I 21 và s II 94, hai đoạn kinh này dùng chữ 
thức tưong đưong với hai thuật ngữ PãỊi citta và mano, cả ba 
đều ngụ ý tới “tâm” trong mạch văn này. Bodhi 2000: p.769 
n.l54, làm sáng tỏ một cách thích đáng ý nghĩa của ba thuật ngữ 
này trong kinh: ‘"vihhãna đại diện cho nhận biết cá biệt nhờ giác 
quan... cũng như giòng tiềm thức chảy ngầm làm nền tảng duy 
trì sự liên tục của cá thế suốt một kiếp đời và ghép nối với những 
kiếp đời kế tiếp... Mano dùng làm phưong tiện thứ ba đế hành 
động (cùng với thân và miệng) và là nguồn gốc của giác quan 
thứ sáu bên trong (ý, ý xứ)... Citta đại diện cho tâm làm trung 
tâm tiếp nhận kinh nghiệm cá nhân, và là chủ thế của ý tưởng, 
tác ý và cảm xúc.” Ta có thế tìm thấy bài khảo sát chi tiết về ba 
thuật ngữ này trong lohansson 1965: p.208. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


513 


muốn nói tới ý thức về một cái Hành động có 
ý thức này nổi bật nhất là chịu trách nhiệm cung 
ứng ý thức về hợp thể chủ quan, ý niệm về thực thể 
“Tôi” đứng sau kinh nghiệm Thức tùy thuộc 
vào nhiều khía cạnh khác nhau của kinh nghiệm do 
tâm và thân (nãmarũpa, danh-sắc) cung cấp, giống 
như thân và tâm lần lượt phụ thuộc vào thức là điều 


• s III 80 (BKTƯ3, tr. 149, đ.5-8: Rãdha; CDBI, p. 909: Rãdha). 

• D I 21 (TBK ỉ, tr. 22, đ.l3: Kinh Phạm Võng; LDB, p. 78, 
pa.2.13: What The Teaching Is Not). 

• s II 94 (BKTƯ2, tr. 172, đ.4: Hạng Người ít Nghe; CDBI, p. 
595: Uninstructed). 

795. M I 292 giải thích rằng “cảm giác” chỉ cảm nhận thôi, trong 
khi “thức” là có ý thức về cảm giác như vậy. s III 87 minh họa 
hoạt động của thức theo một cách khác vì nó biết về các vị khác 
nhau. So thêm với Hamilton 1996: pp.54; Harvey 1995: p.l54; 
Premasiri 1987a: p.57; Wayman 1976: p.331; và Wijesekara 
1994: p.87, 10 (?) và 111. Nãnamoli 1978: p.338 giải thích về 
khác biệt giữa nhận biết (sahhã, tưởng) và thức (vihhãna): “dấu 
hiệu cho thấy khác biệt giữa sahhã và vihhãna có thế lấy ra từ 
các tiếp đầu ngữ: tiếp đầu ngữ vi- có thể hiểu riêng từng phần và 
phân chia (vỉ-)nnãna đon thuần giữa sáu nguồn gốc (xứ), trong 
khi tiếp đầu ngữ sam- có thế được hiểu liên đới là nhận biết về 
kết hợp đối tượng thành ‘vật việc, pháp’ và ‘đối tượng nhận 
thức’ trong từng cặp của sáu cặp nguồn gốc (hay xuất xứ)”. 
•MI 292 (KTB 1, tr. 641: Đại Kỉnh Phương Quảng; MLDB, p. 

388, pa. 4-6: The Greater Series of Questions and Answers). 

• s III 87 (BKTƯ3, tr. 162-3, đ.9: Đáng Được Ẵn; CDB I, p. 
915: Being Devoured). 

796. So với quan điếm sai lạc ở M I 258 là cùng một thức ấy biết 
cảm nhận, kinh nghiệm nghiệp báo và trôi lăn trong sanh tử 
luân hồi. 

M 1258 (KTB 1, tr. 563: Đại Kỉnh Đoạn Tận Ải; MLDB, p.258, 
pa.5: The Greater Discourse on the Destructỉon of Cravỉng). 




514 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


kiện của chúng/^^ Mối tương quan có điều kiện này 
tạo thành thế giới kinh nghiệm, có thức là nhận biết 
rõ các hiện tượng được biến đổi phù hợp và hiển 
bày qua tâm và thân/^® 


Thử trình bày một minh họa thực tiễn về năm tập hợp: 
thí dụ, trong hành vi hiện đang làm là đọc sách, thức 
là nhận biết từng chữ qua cánh cửa giác quan vật thể 
của mắt. Nhận biết hiểu được nghĩa của từng chữ, 
trong khi cảm giác chịu trách nhiệm cho tâm trạng xúc 
cảm: dù ta cảm nhận trạng thái ấy tích cực, tiêu cực 
hay trung tính với tin tức cá biệt nào đó. Vì tác ý, nên 
ta muốn tiếp tục đọc hay ngưng lại để suy nghĩ, xem 
xét đoạn văn kỹ hơn hay muốn tham khảo phụ chú 
cuối trang. 


797. Sự quan trọng của mối liên hệ hỗ tương có điều kiện được làm 
rõ ở hai đoạn kinh D II 34 và s II105, ở đây Đức Phật Vipassĩ (D 
II 34) và Đức Phật Gotama (S II 105) [tại thời điểm này, cả hai 
vị còn ở giai đoạn bodhisatta * * (chưa chứng ngộ, nhưng sẽ thành 
Phật) ], khi truy tìm về sanh khởi do tùy thuộc ở giai đoạn liên hệ 
hỗ tương giữa thức với tâm-và-thân, đã kết luận rằng: “Ta đã tìm 
thấy con đường tuệ giác dẫn đến chứng ngộ.” 

• D II 34 (TBK 3, tr. 33: Kỉnh Đại Bôn; LDB, p. 212, pa.2.21: 
The Great Discourse on the Lineage). 

• s II 105 (BKTƯ2, tr. 187, đ. 11: Thành Ấp; CDB I, p. 602: 
The City). 

798. D II 56: “Thức quy định tâm và thân... tâm và thân quy định 
thức”. (Theo MI 53, “tâm” (danh) gồm có cảm giác, nhận thức, 
ý muốn (tư ), xúc, và tác ý). 

• D II 56 (TBK 3, tr. 57, đ.3: Kỉnh Đại Duyên; LDB, p. 223, 
pa.3: The Great Discourse on Origination). 

• MI 53 (KTB, 1, tr. 124: Kỉnh Chảnh Tri Kiến; MLDB, p. 141, 
pa.54: Right View). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


515 


Kinh điển miêu tả các khía cạnh đặc thù của năm 
tập hợp bằng một nhóm so sánh. Nhóm này ví sắc 
thể với bản chất không có thực của mớ bọt nước bị 
dòng sông cuốn trôi đi; cảm giác với bong bóng mong 
manh tạo trên mặt nước lúc đang mưa; nhận biết như 
bản chất lầm tưởng của ảo ảnh; tác ý như bản chất 
không có thực thể của cây chuối (vì nó không có lõi); 
và thức với lối biểu diễn đánh lừa của nhà ảo thuật.^^^ 
về phần tập hợp, nhóm các so sánh này chỉ cho thấy 
rằng đây là những đặc tính quan trọng nhất cần được 
hiểu rõ. Trong trường hợp sắc thể, quán bản chất 
không hấp dẫn và không có thực sửa lại cho đúng ý 
niệm lầm lạc cho là có thực và đẹp đẽ của nó. về phần 
cảm giác, ý thức rõ rệt về bản chất vô thường hóa giải 

799. s III 142; với giải thích thêm ở Vism 479. về những ví dụ này 
so với Mahasi 1996: pp. 68-79. 

• s III142 (BKTƯ3, tr. 254: Bọt Nước; CDBI, p. 952: A Lump 
ofFoam). 

• Vism 479 (PP, p. 485). 

“ Nói tóm (chính xác hơn: nói chung), năm tập hợp là đối 
tượng đê bám níu nên được coi như là kẻ thù đã rút kiêm ra 
(SIV174) trong phâm Tỉ Dụ Con Răn, là gánh nặng (SIII 
25) trong phâm Gánh Nặng, là Cái Gây Khó Chịu* (S III 
87f.) trong phâm Khó Chịu*, và là vô thường, khô, không 
phải là ngã, được tạo thành, sát nhân, theo kinh Yamaka (S 
III 112j)’’ 

Trích pp Ch. XIV, pa. 223f. 
* Khó chịu (nghĩa đen: ngấu nghiến, như con chó ngấu ng¬ 
hiến nhai miếng thịt); như là quần áo hôi, bấn làm người ta 
khó chịu khi ta nói: bộ quân áo bân này làm tôi khó chịu. Sau 
khi đề cập đến anicca (vô thường) và anattã (không phải là 
ngã), đây là đặc tinh thứ ba: dukkha (khô). 

Trích CDBI p. 1073, ct. 115, 




516 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


được khuynh hướng ngủ ngầm đi tìm khoái lạc bằng 
cảm giác, về nhận biết, ý thức rõ rệt về hoạt động mê 
muội gây ngộ nhận của nó phơi bày cho thấy khuynh 
hướng phóng hiện những xét đoán giá trị của mình 
về hiện tượng bên ngoài như thể chúng là phẩm tính 
của các đối tượng ở ngoài. Với tác ý, tuệ quán chiếu 
rọi vào thực tánh vô ngã của chúng sửa lại cho đúng 
ý niệm sai lầm cho rằng nghị lực là biểu hiện của thực 
ngã. về phần thức, hiểu rõ màn trình diễn lừa ảo của 
nó đối trị lại ý thức hợp thể và thực ngã nó thường 
gán cho cái trong hiện thực chỉ là mảnh chắp vá hiện 
tượng vô thường và do điều kiện tạo thành. 

Vì ảnh hưởng của vô minh, năm tập hợp này được 
kinh nghiệm như là những hiện thân của ý niệm “Tôi 
hiện hữu”. Từ những quan điểm tối tăm chưa chứng 
ngộ, thân thể này là “nơi tôi ở”, cảm giác là “tôi cảm 
thấy ra sao”, nhận biết là “tôi là cái gì” (nghĩ), tác ý là 
“Tại sao tôi” (hành động), và thức là “Dựa vào đó tôi” 
(đang cảm nghiệm). Theo cách này, mỗi tập hợp đưa 
ra đóng góp riêng để củng cố ảo tưởng “tôi hiện hữu”. 

Bằng cách phơi trần năm khía cạnh của “Tôi hiện 
hữu”, phân tích về tự ngã thành những tập hợp này 
lọc ra các phần tử tạo nên giả định lầm lạc là có một 
đại diện độc lập, không thay đổi hiện hữu trong kiếp 
người, bằng cách đó, có thể làm sanh khởi tuệ quán 
chiếu vào thực tánh vô ngã tối hậu (anattã) của tất cả 
các khía cạnh của kinh nghiệm. 


800. So với Kalupahana 1975: p.ll6; Thittila 1969: p.xxii; và 
Wijesekera 1994: p.42 về sự thích hợp của năm tập hợp như là 
biện luận triết học bác lại ý niệm về ngã. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


517 


Để thẩm định ý nghĩa của hệ thống năm tập hợp này, 
sự xem xét ngắn gọn về lời dạy anattã (vô ngã) liên 
quan đến nền tảng của lập trường triết học về hiện 
hữu ở Ấn Độ thời cổ sẽ giúp hiểu vào lúc này. 

X.2. BỐI CẢNH LỊCH sử CỦA LỜI DẠY VÈ ANATTÃ 

Vào thời Đức Phật, đã có nhiều loại quan điểm khác 
nhau về bản chất của ngã. Ví dụ, giáo pháp Ảịĩvika 
đề nghị là linh hồn có một màu sắc cá biệt nào đó và 
có cỡ lớn có thể coi như là thực ngã.^°^ Những người 
đạo Jain ấn định linh hồn hữu hạn, có cùng tầm cỡ 


Thitựla 1969: p. XXII 

“Phần vỉbhahga (phân tích) đầu tiên, Phân Tích về Các Tập 
Hợp (Khandhavibhahga) chỉ cho thấy chi tiết phân tích năm 
phần về bản chất căn bản của một sanh linh. Với những ai 
có thế chấp nhận ỷ tưởng có sự hiện hữu của một linh hồn 
hay thần hồn như là một phần tạo nên sanh linh, một trong 
những mục đích của phân tích này là chỉ cho họ thấy quan 
niệm như thế không cần thiết cho việc hiếu rõ bản chất cơ 
cấu to chức của sanh linh. Phân tích này cũng chỉ cho thấy là 
bất cứ cái gì có thế quan sát được hay cấu tạo được từ cách 
cư xử của sanh linh, dù là chung hay cá biệt, được phân loại 
theo năm tập hợp: không dưới tập hợp này thì dưới tập hợp 
khác. Không có phâm tinh hay khia cạnh nào có thê nhận ra 
được bằng bất cứ cách nào lại nằm ngoài hệ thống phân loại 
năm phần nói trên. ” 

Trích BA, Giới Thiệu, tr. xxii. 

801. Theo Basham 1951: p.270, linh hồn theo Ặịĩvika có màu của 
trái cây màu xanh, hình bát giác hay hình cầu,* cỡ của nó 
có chiều cao 500 yojana (một yojana là một đon vị đo luờng 
khoảng cách thời Ản Độ cổ, một cặp bò kéo có thế đi đuợc một 
yojana một ngày, tuông đuong 7 dặm). Có phải miêu tả này về 
linh hồn muốn nói đến bầu trời? 

* Nguồn EB, tr. 569. 




518 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


và sức nặng.^°^ Theo họ, sau khi thân chết, linh hồn 
vẫn còn sống và ở trạng thái trong sạch nó có trí vô 
hạn định.^°^ Quyển Upanisads đề nghị một tự ngã bất 
diệt (ãtman) không chịu ảnh hưởng của thăng trầm vì 
đổi thay. Những quan niệm của Upanisads về tự ngã 
bất diệt như vậy thay đổi từ một tự ngã vật thể có cỡ 
bằng ngón tay cái sống trong khu vực tim và rời khỏi 
thân trong khi ngủ, đến một tự ngã không thể quan 
sát được và không thể biết đến được, không phải sắc 
thể, tự tại khỏi cái chết và ưu phiền, nằm ngoài bất 
cứ khác biệt thế tục về chủ thể và khách thể.^°'^ Theo 
phân tích của Upanisads về kinh nghiệm chủ quan, 
cái tự ngã bất diệt, tự trị, trường tồn và đầy hạnh phúc 
này, được cho là đại diện đứng sau tất cả các giác 
quan và mọi hoạt động.^°^ 


Mặt khác, các trường phái duy vật, bác bỏ tất cả các 
quan niệm phi vật chất về tự ngã hay linh hồn. Để giải 
thích về duyên hệ, họ đưa ra học thuyết dựa trên tự 

802. Malalasekera 1965: p.569. 

“ Khi được hỏi có phải thân giống như linh hồn (ịĩva) hay 
khác, Mahãvĩra, một trong những sáng lập viên đạo Jain, 
trả lời là giông theo một quan điêm cũng như khác theo một 
quan điếm khác. Người theo đạo Jain coi linh hồn sáng suốt 
tự bản chât, nhưng ngôn ngang vì các hạt vật thê của nghiệp. 
Khi sự tụ hội của các hạt vật thế của nghiệp này chấm dứt vì 
nghiệp quá khứ bị kiệt quệ, linh hồn ấy tỏa sáng với hình ảnh 
tự nhiên và lộng lẫy từ trong. ” 

Trích EB, tr. 569. 


803. Pande 1957: p.356. 

804. Malalasekera 1965: p.567. 

805. Collins 1982: p.80 và layatilleke 1980: p.297. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


519 


tánh (svabhãva) của các hiện tượng vật chất.^°® Theo 
họ, cá nhân con người chỉ là người máy vận hành 
theo mệnh lệnh của vật chất. Theo cách nhìn của họ, 
nỗ lực con người là vô ích và không có cái gì gọi là 
trách nhiệm đạo lý cả.®°^ 

Trong bối cảnh này, lập trường của Đức Phật tạo ra 
trung đạo giữa niềm tin có linh hồn bất diệt với chủ 
trương bác bỏ bất cứ cái gì nằm ngoài vật chất đơn 
thuần. Rõ ràng là Đức Phật chống lại giáo lý của 
những người duy vật bằng cách xác nhận nghiệp 
quả và trách nhiệm đạo lý.^°^ Đồng thời, Ngài có thể 
giải thích sự vận hành của nghiệp báo trải qua nhiều 
kiếp với sự trợ giúp của phát sanh do tùy thuộc 
(paticca samuppãda) và bằng cách đó, không cần 


806. Kalupahana 1994: p.l3. 

807. Ví dụ điển hình là lập trường được Ajita Kesakambalĩ chấp nhận 
(ở D I 55) là không có gì là những việc làm tốt xấu, vì con người 
chang là gì ngoài tống hợp của bốn yếu tố chính (tứ đại). Theo 
cùng hướng đã định, Pakudha Kaccãyana (ở D I 56) đề nghị là 
loài người do bảy nguyên tắc bất di dịch tạo thành, điều này 
khiến ông ta kết luận là ngay cả việc dùng kiếm cắt đầu người 
cũng không được coi là giết hại, nhưng nên được coi là đưa lưỡi 
kiếm vào giữa khoảng không đế can thiệp bảy nguyên tắc bất 
di dịch này. So thêm với layatileke 1980: p.444 và Kalupahana 
1975: pp.25-32. 

• D I 55 (TBK 1, tr. 55, đ.23: Kỉnh Sa Môn Quả; LDB, p. 95, 
pa.23: The Kruits of Homeless Life). 

• D I 56 (sđd, tr. 56, đ.26: Kỉnh Sa Môn Quả; LDB, p. 96, 
pa.26: The Kruits of Homeless Life). 

808. Sasaki 1992: p. 32-5 làm nối bật lên sự quan trọng của giáo lý 
anattã theo tinh thần học thuyết nghiệp báo. 




520 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


đưa ra một yếu tính bất biến có thực nào.®°^ Ngài 
chỉ cho thấy là năm tập hợp ấy đều cung ứng kinh 
nghiệm chủ quan, khi được tìm hiểu kỹ hơn, hoá ra 
lại là vô thường và không khuất phục trước sự kiểm 
soát tuyệt đối của cá nhân nào cả. Vì thế, một tự 
ngã trường tồn và độc lập không thể tìm thấy trong 
và ngoài năm tập hợp này.®^° Theo cách này, lời dạy 
của Đức Phật về anattã đã bác bỏ một tự ngã độc 
lập sẵn có và trường tồn, đồng thời xác nhận sự liên 
tục về kinh nghiệm qua giác quan và trách nhiệm 
đạo lý. 

X.3. Tự NGÃ KINH NGHIỆM VÀ QUÁN CÁC TẬP HỢP 

Sự phân tích sâu sắc của Đức Phật về tự ngã không 
chỉ theo lý trí bác bỏ các luận thuyết đề xướng tự ngã 
có thực và bất biến, phân tích ấy còn là sự thích hợp 
tâm lý đáng chú ý. Như là một thực thể độc lập và 
trường tồn, “tự ngã” có liên hệ đến ý niệm làm chủ 
và kiểm soát.®^^ ở mức độ nào đó, những ý niệm về 

809. w. s. Karunaratne 1988b: p.72: học thuyết anattã là một... 
phóng tác của sự thật quan trọng nhất về duyên hệ. 

810. Chính sự vắng mặt của truờng tồn đã loại bỏ các hiện tuợng 
không đuợc coi là “tự ngã” đã trở nên rõ ràng ở M III 282. Theo 
s III 66, ngoài thực tánh vô thuờng ra, sự thiếu kiểm soát năm 
tập hợp chính là cái loại trừ chúng không là “Tôi” hay “của tôi”. 

• M III 282 (KTB 3, tr. 632: Kinh Sau Sáu; MLDB, p. 1131, 
pa.lO: The Six Sets ofSix). 

• s III 66 (BKTƯ 3, tr. 125, pa.3tt: Năm Vị; CDBI, p.901: The 
Characteristic ofNon-Self). 

811. Vism 640 giải thích rằng nói về “không phải là ngã” ngụ ý 
là không đế ảnh huởng của kiếm soát tác động đến. Nãnavĩra 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


521 


làm chủ, trường tồn và sự thỏa mãn cố hữu như vậy 
hao hao với khái niệm “khắc kỷ” và “bản ngã lý tưởng” 
trong tâm lý học hiện đại.^^^ 


Những quan niệm này không ngụ ý nêu rõ niềm tin 
hay ý tưởng triết học, nhưng ngụ ý đến những giả 
định vô thức ám chỉ trong cách nhận biết hay phản 
ứng lại kinh nghiệm của ta.®^^ Những giả định như thế 
dựa trên ý thức phóng đại tự cho mình là quan trọng, 
theo nghĩa bản ngã không ngớt đòi hỏi được thỏa 
mãn và được bảo vệ chống lại đe dọa bên ngoài ảnh 
hưởng đến quyền lực lớn lao của nó. Quán anattã 
giúp lột trần những giả thiết này chỉ là những hình ảnh 
trong tâm phóng ra thôi. 

Bối cảnh anattã có thể được nhìn thấy rõ trên một 
tầm biểu hiện rộng lớn của nhận thức như thế về ngã. 
Theo chỉ dẫn thông thường về quán anattã, mỗi tập 
hợp cần được coi là không có “của tôi”, “Tôi là” và 
“tự ngã của tôi”.®^'^ Khảo hướng phân tích này không 

1987: p. 70 chỉ cho thấy rằng “attã, ‘ngã’ cốt yếu là ý niệm về 
kiểm soát đối tượng”. 

Vism 640 (PP, p. 663, Ch. XXI, pa. 8: Knowledge & Vision of 
the Way). 

812. So với Epstein 1988; p.65, 1989: p.66; và Hanly 1984: p.254. 
So thêm với West 1991: pp.200-4 về ý niệm của Phật giáo và 
Tây Phương về “bản ngã”. 

813. Thực ra, như Ps 251 cho biết, ngay đến súc vật cũng chịu ảnh 
hưởng của ý niệm bản ngã vốn chắc chắn không phải là niềm 
tin triết học. 

814. Thí dụ như ở s III68, xem xét cần được áp dụng tới từng tập họp. 
s III 68 (BKTƯ 3, tr. 125, pa.3tt: Năm Vị; CDB I, p.902: The 




522 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


những bàn đến quan điểm về ngã vừa nói tới, mà còn 
đến hình thái tham muốn và bám níu nằm dưới phẩm 
tính đặc biệt “của tôi” với các hiện tượng và ý thức 
“Tôi là” như là những biểu hiện của ngã mạn và bám 
níu (chấp thủ).®^^ Hiểu biết rõ ràng lãnh vực của từng 
tập hợp tạo nên nền tảng căn bản cho nghiên cứu 
này.^^® Sự hiểu biết rõ ràng như vậy có thể có được 

Characteristic of Non-Self). 

815. Spk II 98 giải thích là ý niệm “cái này là của tôi” liên kết đến 
tham ái, ý niệm “tôi là cái này” liên kết đến ngã mạn, ý niệm 
“đây là tự ngã của tôi” liên kết đến quan điểm, s III 105 chỉ ra 
rằng hình ảnh tự ngã “Tôi là” xảy ra vì sự hiện hữu của hình 
thức bám níu nào đó. 

s III 105 (BKTƯ 3, tr. 191: Ãnanda; CDB I, p.928: Ãnanda). 

816. s IV 197 khuyến khích tìm hiểu kỹ càng về phạm vi của từng 
tập hợp, tìm hiểu này tạo thành nền tảng cho tuệ quán là không 
thế tìm đâu ra cái Tôi hay cái của Tôi. 

s IV 197 (BKTƯ4, p. 319, đ 6: Đờn Tỳ Bà; CDB II, p. 1254: 
The Simile of a Lute). 

“ Chú giải BKTƯ giải thích về đoạn này như sau: “Năm 
tập hợp cũng như đàn tỳ bà, người hành thiền giống như 
nhà vua. Vì nhà vua không tìm thấy âm thanh nào trong cây 
đàn tỳ bà ngay cả sau khi chẻ cây đàn ra tìm kiếm, và vì thế 
không còn quan tâm về cây đàn nữa, người hành thiền cũng 
thế, thám hiêm tìm tòi năm tập hợp, không thế tìm thấy bất 
cứ cái “Tôi” hay “cái của Tôi” nào có thê nắm lấy được và 
vì thế cũng không quan tâm về các tập hợp nữa. về phần sắc 
thê... nhờ vào thuật ngữ “Tôi” hay “cái của Tôi” hay “Tôi 
là ”, đã tuần tự miêu tả ba cái nắm bám của quan điếm, tham 
ái và ngã mạn. Những nắm bám này không còn hiện hữu 
trong vị Arahant nữa. ” 

Sự khác biệt quan trọng sau đây giữa nhà vua và người hành 
thiền không được kinh điến và chú giải nói đến: Trong tỉ dụ 
tìm kiếm âm thanh bằng cách tháo tung nhạc cụ ra, nhà vua 
có vẻ khờ khạo, trong khi chỉ cần phân tích chi tiết các tập 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


523 


nhờ quán satipaịịhãna. Theo cách này, quán năm tập 
hợp có thể được chấp nhận vì khám phá ra những 
kiểu mẫu khác nhau của đồng hóa và bám níu vào 
nhận thức về ngã. 

Khảo hướng thực tiễn là tiếp tục tìm hiểu ý niệm “Tôi 
là” hay “của tôi” ẩn khuất đằng sau kinh nghiệm và 
hành động.^^^ Khi ý niệm về một đại diện hay người 
chủ đằng sau kinh nghiệm đã được nhận ra rõ ràng, 
phương cách không đồng hóa nói trên có thể được 
áp dụng bằng cách coi mỗi tập hợp như là “không 
phải của tôi, không phải là tôi, không phải là bản ngã 
của tôi”. 

Theo cách này, quán năm tập hợp như là sự áp dụng 
thực tiễn chiến lược anattã có thể cho thấy những khía 
cạnh đại diện cho ý thức trực giác bén nhạy về tự ngã 
của ta, những khía cạnh chịu trách nhiệm cho việc 
dựng lên hình ảnh về tự ngã.^^^ Được áp dụng thực 
tiễn theo cách này, quán anattã có thể phơi bầy các 

hợp đế xua tan ảo tưởng về ngã, người hành thiền thành 
người có trí. ” 

Trích CDBII, ct. 217, pp.1430-31. 

817. Một phương tiện giản dị đế bắt đầu loại thực hành này là với 
mỗi hoạt động hay kinh nghiệm, hãy tự hỏi: “ai?” hay “của 
ai?”. Thực ra điều này đã được chú giải satỉpatthãna đề nghị ở 
Ps I 251 và Ps I 274; so thêm với Khantipãlo 1981: p.71. 

818. Engler 1983: p. 33; Epstein 1990: p.30. Wayman 1984: p.622 
đề nghị một điếm đáng chú ý trong mạch văn này là trong một 
số mạch văn Veda, ãtman* (tự ngã bất diệt) có thể ngụ ý đến 
“hiện thân”, những mạch văn này thúc đấy thêm việc tán thành 
có liên hệ đến “ngã mang tính cách đại diện”. 




524 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


loại khác nhau về hình ảnh tự ngã chịu trách nhiệm 
cho việc đồng hóa và bám níu vào địa vị xã hội, nghề 
nghiệp chuyên môn hay tài sản cá nhân. Hơn nữa, 
anattã có thể được dùng để phơi bày các chất chồng 
lầm lỗi lên kinh nghiệm, nhất là ý thức về chủ thể tự trị 
và độc lập giang tay ra đón nhận hay từ khước từng 
đối tượng cá biệt có giá trị đáng kể.®^^ 

Theo phân tích sâu sắc của Đức Phật, những kiểu 
mẫu khác nhau của đồng hóa và bám níu vào ý thức 
về ngã có thể có cả thảy hai mười hình thức, bằng 
cách coi bất cứ một trong năm tập hợp là tự ngã, tự 
ngã nằm trong sở hữu của tập hợp ấy, tập hợp ấy nằm 
trong tự ngã, hay tự ngã nằm trong tập hợp ấy.^^° Giáo 
pháp anattã nhắm loại bỏ hoàn toàn tất cả những điều 
này: đồng hóa với, và những bám níu tương ứng với, 
ý thức về ngã. Sự loại bỏ như vậy tiến hành qua nhiều 
giai đoạn: với sự chứng ngộ giai đoạn Nhập Giòng, bất 
cứ ý niệm nào về ngã trường tồn (sakkãyadiịỊhi: thân 
kiến) đều bị tuyệt diệt, trong khi đó, những dấu tích vi 
tế nhất của bám níu đến bản ngã chỉ bị loại bỏ khi ở 
giai đoạn chứng ngộ hoàn toàn. 

Tuy nhiên, giáo pháp anattã không nhắm chống lại 
những gì chẳng qua chỉ là khía cạnh vận hành của 
hiện hữu cá nhân, mà chỉ nhắm đến ý thức “Tôi là” 

819. Hamilton 1997: p.281. 

820. Ví dụ như ở M III 17. 

M III 17 (KTB 3, tr. 139: Đại Kinh Mãn Nguyệt; MLDB, p. 889, 

pa. 10: The Greater Discourse on the Full-moon Night). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


525 


thường khởi lên trong tương quan với nó.®^^ Nếu 
không, arahant sẽ không thể hoạt động bằng bất cứ 
cách nào. Dĩ nhiên, trường hợp này không như vậy, vì 
Đức Phật và các đệ tử arahant của Ngài vẫn có thể 
hoạt động nhất quán với nhau.Thực ra, các Ngài 
có thể làm thế với nhiều khả năng còn hơn hồi chưa 
giác ngộ vì các vị ấy đã hoàn toàn vượt qua và tận 
diệt tất cả nhiễm lậu tâm thức và nhờ vậy dẹp bỏ tất 
cả các chướng ngại để vận hành tâm thích hợp. 

Một so sánh nổi tiếng phù hợp trong mạch văn này là 
chuyện so sánh cỗ xe không hiện hữu như là cái gì có 
thực ngoài các bộ phận khác nhau của nó ra, hay hơn 
nữa, do chúng ráp lại mà thành. ^23 Giống như chữ 

821. Harvey 1995; p. 17 minh họa sự khác nhau này bằng cách phân 
biệt “Ngã” (trường tồn, có thực thể...) và “ngã” (kinh nghiệm 
và thay đổi). Nãnananda 1993: p.io kết luận đúng đắn là: “tin 
vào bản thân mình - và bác bỏ cái ngã của bạn). 

822. Lily de Silva 1996: p.4. 

823. SI 135. Cũng thí dụ này tạo thành một phần trong đối thoại dẫn 
nhập ở Mil 27* *. Ấn bản hiện đại có thể tìm thấy ở Claxton 1991: 
p.27. So YỞiẼãnavĩra 1987: p. 46. 

• s I 135 (BKTƯl, tr.298, đ.6: Vajỉrã; CDB l p. 230, kệ 554: 
Vajirã). 

• Mil 27* (MTVĐ, tr. 92: Danh; MQ I, p. 27: Dỉstỉnguishỉng 
Marks; QKMI, p. 42: Lakkhana Pahha). 

Nguyên vãn ghi là MU 25. Tôi đã sửa lại cho đúng, các bản 
dịch tiếng Anh đều ghi là trang 27, không phải trang 25. 

• Nãnavĩra 1987: p. 46 

“ Mục đích của thi dụ này là gì? Kẻ assutavã puthujjana* 
(phàm phu vô học) nhìn thấy rõ cỗ xe là các bộ phận ráp lại 
với nhau, cái kẻ ấy không thấy là sanh linh chỉ do một mớ các 
khandhã (suddhasahkhãrapuiya) ^* ráp lại mà thành, chinh 




526 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


“cỗ xe” chỉ giản dị là một công ước, cái lớp lớp nhận 
dạng “Tôi” chồng chất lên kinh nghiệm cũng không 
là gì cả ngoài công ước.^2'^ Mặt khác, bác bỏ sự hiện 
diện của cỗ xe độc lập, có thực thể không có nghĩa là 
không thể cỡi xe trong tình trạng kết hợp theo chức 
năng không tồn tại lâu dài và chịu điều kiện của các 
bộ phận mà ý niệm “cỗ xe” muốn ngụ ý đến. Tương 
tự như thế, bác bỏ sự hiện hữu của tự ngã không có 
nghĩa là phủ nhận tác dụng hỗ tương chịu điều kiện 
và không tồn tại lâu dài của năm tập hợp này. 

Một thí dụ khác chỉ cho thấy nhu cầu cần thiết phải 
phân biệt tánh không và chỉ là hư không, theo nghĩa hư 
vô, xuất hiện trong kinh Abyãkata Samyutta. ở đây khi 
được trực tiếp hỏi về sự hiện hữu của tự ngã (attã), Đức 

vì lý do này, kẻ ấy cho nó là ‘tự ngã Vì với kẻ puthujjana* 
(phàm phu), sanh linh hiện hữu như ‘tự ngã ’ hiện hữu, nói 
chinh xác hom, sanh linh hiện hữu như là một ‘ngã’trọn vẹn 
duy nhât không thay đôi theo thời gian (‘ngã ’này không bao 
giờ là cái do nhiều bộ phận tạo thành hay là một phần của 
một cái gì). Thi dụ này cho người ấy thấy sai lầm của mình 
bằng cách chỉ rõ ra là sanh linh hiện hữu như cỗ xe hiện hữu, 
nói đúng hơn, là một tông hợp phức tạp kinh nghiệm được. 
Khi thấy được như vậy, kẻ ấy không còn coi sanh linh là ‘tự 
ngã ’, và, do từ bỏ sakkãditthi* (quan diêm cho là có ngã, 
thân kiến), người ấy thôi không còn là puthujjana nữa. ” 

Trích CP, tr. 46-7. 

so với SI 135 (BKTƯl, tr.298; CDBI p. 230 verse 553) 

824. “Tôi” và “của tôi” được arahant dùng như là những công 
ước (so với s I 14). ớ đây, Bhikkhu Ẫnalayo chơi chữ: “I”- 
dentiỷication: nhận dạng “Tôi”. Chữ “I” vừa là “Tôi” vừa là 
thành phần của chữ identification: nhận dạng. 
s I 14 (BKTƯl, tr. 38: Vị A La Hán; CDB L p. 102, pa. 25, kệ 
62: The Arahant). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


527 


Phật đã từ chối không đưa ra câu trả lời khẳng định hay 
phủ định. Theo lời giải thích của Ngài sau đó, nếu 
Ngài bác bỏ thẳng thừng sự hiện hữu của ngã, sự bác 
bỏ ấy có thể bị hiểu lầm là một hình thức hư vô, một 
quan điểm Ngài luôn luôn cẩn thận tránh. Thực ra, hiểu 
lầm như vậy có thể có hậu quả tai hại vì tin lầm là anattã 
ngụ ý chẳng có gì cả có thể dẫn đến giả định lầm lạc là 
không có trách nhiệm về nghiệp báo theo sau.®^® 

Thực ra, cho dù hệ thống năm tập hợp này đối lập 
với ý niệm về ngã và vì thế có vẻ mang đặc tính 
phủ định trong bản chất, nó cũng có nhiệm vụ tích 
cực trong việc định rõ thành phần của sanh linh 
theo kinh nghiệm giác quan thuộc về tự ngã.^^^ Là 

825. s IV 400 (BKTƯ4, tr. 619, đ.l5: Luận Nghị Đường; CDB II, 
p. 1393: The Debating Hall). 

826. So với lập luận lầm lẫn ở M III 19 là nếu các hành động do cái 
không phải là ngã làm ra, nhu vậy kết quả của những hành động 
đó có thế ảnh huởng đến ngã nào? 

M III 19 (KTB 3, tr. 142: Đại Kinh Mãn Nguyệt; MLDB, p.890, 
pa.ỉ4: The Greater Discourse on the Full-moon Night). 

827. M1299: “năm tập hợp bị ảnh huởng của bám níu là thân này”; so 
thêm với Hamilton 1995a: p.54; và Kalupahana 1994: pp.70-2. 

M I 299 (KTB 1, tr. 656: Tiểu Kinh Phương Quảng; MLDB, p. 
396, pa. 2: The Shorter Series of Questions and Answers). 

Xin đọc thêm MIII 284 về nguồn gốc phát sanh ra thân này. 
Chú giải cắt nghĩa đoạn kinh này được nói ra đế chỉ cho thấy 
hai sự thực: khô và nguôn gôc của khô qua ba ám ảnh trong tâm 
(gãha). ớ đây, sự thực về khô được nói đến bằng chữ “thân”, 
trong khi ỞMI299 nó được phân tích đê phơi bày nghĩa của nó 
là năm tập hợp bị ảnh hưởng của bám níu. 

MIII284 (KTB 3, tr. 636: Kinh Sáu Sáu; MLDB, p. 1133, pa.16: 
The Six Sets of Sỉx). 




528 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


miêu tả thân theo kinh nghiệm giác quan, năm tập 
hợp như vậy chỉ thẳng những khía cạnh quan trọng 
của kinh nghiệm riêng cần được hiểu rõ để tiến đến 
chứng ngộ.^2^ 

Sự phân tích thành tất cả năm tập hợp có thể không 
là vấn đề tuyệt đối cần thiết, bởi vì nhiều đoạn kinh ghi 
lại khảo hướng phân tích chi tiết đến tuệ quán ít chi 
tiết hơn. Theo Mahãsakuludãyi Sutta chẳng hạn, chỉ 
sự khác biệt đơn giản giữa thân và thức thôi đã tạo đủ 
mức độ phân tích cho nhiều đệ tử của Đức Phật đạt 
được chứng ngộ.Dù thế, đa số các kinh điển tạo 
ra những kết quả như ý muốn bằng phân tích thường 

Trích MLDB, ct. 1333, tr. 1355. 


828. Hamilton 1996: p.xxiv. 

829. M II 17. Trong đoạn kinh này, “thức” xử sự như là đại diện trọn 
vẹn của tâm. So thêm với M1260 đề cập đầy đủ toàn bộ năm tập 
hợp như là cái đã “đi vào hiện hữu” * * phụ thuộc có điều kiện vào 
dưỡng chất, một phưong pháp tu tập tuệ quán thâm sâu dẫn đến 
chấm dứt nghi hoặc và quan điếm được lọc sạch hình như không 
đòi hỏi phải phân tích chúng riêng ra. Ps II 307 giải thích là “cái 
đi vào hiện hữu” ngụ ý toàn bộ năm tập hợp trong mạch văn này. 

• M II 17 (KTB 2, tr. 427: Kỉnh Maha Sakuludyi; MLDB, p. 

642, pa. 29: The Greater Discourse to Sakuludãyin). 

•MI 260 (KTB 1, tr. 566: Đại Kỉnh Đoạn Tận Ải; MLDB, 
p.352, pa. 9: The Greater Dỉscourse on the Destruction of 
Craving). 

* Bhũtam idan ti: cái này đã “đi vào hiện hữu, sanh vật 
này Chú giải KTB, “cái này ” ngụ ỷ năm tập hợp. Sau khi 
chỉ cho thấy duyên hệ của thức, Đức Phật chỉ cho thấy duyên 
hệ của năm tập hợp đi vào hiện hữu nhờ các điều kiện, nhờ 
các “dưỡng chất” của chúng, và diệt đi khi các dưỡng chất 
ấy không còn. 


Trích MLDB, ct. 405, p. 1231 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


529 


xuyên hơn kinh nghiệm qua khía cạnh tâm thức thành 
bốn tập hợp. Sự phân tích này càng có nhiều chi tiết 
hơn có thể vì sự kiện thực chứng bản chất vô ngã của 
tâm có nhiều khó khăn đáng kể hơn thực chứng bản 
chất vô ngã của thân.^^° 

So với các phần quán satipatíhãna trước đây về các 
hiện tượng quen thuộc (như thân, cảm giác và tâm), 
quán các tập hợp dễ nhận ra vì nhấn mạnh thêm vào 
việc phơi bày ra khuôn mẫu đồng hóa với ngã. Một khi 
các khuôn mẫu đồng hóa này được nhìn thấy đúng 
như thực, kết quả tự nhiên sẽ là hết ham muốn, dửng 
dưng với năm khía cạnh của kinh nghiệm chủ quan 
này.^^^ Một khía cạnh quan trọng để hiểu thực chất 
của các tập hợp, và bằng cách đó để hiểu thực chất 
của tự ngã, là nhận biết rõ rệt bản chất vô thường và 
chịu điều kiện của các tập hợp ấy. 

X.4. Sự SANH KHỞI VÀ ĐOẠN DIỆT CỦA CÁC 
TẬP HỢP 

Theo SatipatỊhãna Sutta, quán năm tập hợp này đòi 
hỏi nhận biết rõ ràng từng tập hợp một, tiếp theo là 
hướng ý thức nhận biết đến sự sanh khởi (samudaya) 
và đoạn diệt (atthagama) của chúng. Giai đoạn thực 
hành thứ hai phơi bày đặc tính vô thường của các tập 

830. s II 94 (BKTƯ2, tr. 170: Hạng Người ít Nghe; CDBI, p. 595: 
Uninstructed (1) ). 

831. Sự hết ham muốn này được diễn tả ở M I 511 với tuệ giác của 
người đã bị tâm của chính mình lường gạt và gian lận, vì khi 
bám níu, ta đã chỉ bám níu vào năm tập hợp này. 

M I 511 (KTB 2, tr. 372: Kỉnh Magandỉya; MLDB, p. 616, 
pa.24: To Mãgandiya). 




530 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hợp, và bằng cách ấy, ở chừng mực nào đó, cũng chỉ 
thẳng vảo bản chất chịu điều kiện của chúng. 

Trong các kinh, quán bản chất vô thường của các 
tập hợp, và bằng cách đó để quán tự ngã, nổi bật lên 
như là nguyên nhân quan trọng đặc biệt để chứng 
ngộ.^^^ Có lẽ vì tiềm lực chứng ngộ, Đức Phật nói về 
quán tưởng đặc biệt này như là “tiếng rống của con 
sư tử” của Ngài.^^'^ Lý do chính yếu tại sao quán bản 

832. So thêm với s II 28 chang hạn, ở đây quán sự sanh khởi và 
đoạn diệt của năm tập họp được theo sau ngay bằng giải thích 
về sanh khởi do tùy thuộc (paticcasamuppãda). 

s II 28 (BKTƯ2, tr. 55-6, đ.2-4: Mười Lực; CDB L p. 552: The 
Ten Powers (1) ). 

833. ớ D II 35, Đức Phật quá khứ Vipassĩ chứng ngộ trọn vẹn 
nhờ quán vô thường của năm tập hợp. Một tỳ khưu ni* * (đỏ là 
Mittakãlĩ) cũng có cùng quán tưởng và kết quả được ghi lại ở 
Thĩ 96. Tiềm năng dẫn đến chứng ngộ hoàn toàn của quán tưởng 
này cũng được ghi lại ở D III 223; s II 29; s II 253; AII 45; và 
AIV 153. Gethin 1992: p.56 kết luận: “phưong pháp quan sát sự 
sanh khởi và đoạn diệt của năm tập hợp bám níu hình như liên 
kết đặc biệt đến thành tựu tuệ quán dẫn thẳng đến chứng ngộ”. 

• D II 35 (TBK 2, tr. 24, đ.21: Kỉnh Đại Bổn; LDB, p. 212, 
pa.2.21: The Great Discourse on the Lineage). 

• D III 223 (TBK 4, tr. 222: Kỉnh Phúng Tụng; LDB, p. 488, 
pa.5: The Chanting Together). 

• s II 29 (BKTƯ2, tr. 57, đ.8: Mười Lực; CDB L P- 552: The 
Ten Powers (2) ). 

• s II 253 (sđd, tr. 442-2: Viền Ly; CDB L p. 698: Rỉd Oj). 

• AII 45 (BKTC1, tr. 626, đ.5: Định; NDB, p. 422, pa. 4: Con- 
centration). 

• A IV 153 (BKTC 2, tr. 492, đ.9: Tuệ; NDB, p. 1112, pa. (8): 
Wisdom). 

834. s III 84 (BKTƯ2, tr. 157, kệ 8: Các Vị A La Hán; CDB L p. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


531 


chất vô thường của các tập hợp có vị trí cao cả vì nó 
trực tiếp đương đầu với tất cả ngã mạn và “Tôi” hay 
quan điểm tạo ra “của tôi”.®^^ Sự thể nghiệm trực tiếp 
về sự kiện mỗi khía cạnh của tự ngã chịu ảnh hưởng 
của vô thường sẽ làm suy yếu đi nền tảng “Tôi” hay 
quan điểm tạo ra “của tôi” lấy đó làm chỗ dựa. Trái lại, 
ở mức độ nào đó khi ta không chịu ảnh hưởng của ý 
niệm “Tôi” hay “của tôi” liên quan đến năm tập hợp, 
bất cứ thay đổi hay biến đổi nào sẽ không dẫn đến hối 
tiếc (sầu), than khóc (bi), đau đớn (khổ), khổ sở (lpu) 
và tuyệt vọng (não).®^® Vì Đức Phật đã rõ ràng khuyên 
nhủ: “hãy từ bỏ các tập hợp ấy, vì không có tập hợp 
nào thực sự là của riêng các ông! ” 

Trong ngôn ngữ thực tế, quán sanh khởi và đoạn diệt 
của mỗi tập hợp có thể được thực hiện bằng cách 
quan sát sự thay đổi diễn ra trong từng khía cạnh của 


913: Arahants). 

835. So với M I 486; M III 115 và s III 157. 

•MI 486 (KTB 2, tr. 319: Kỉnh Aggivacchagotta; MLDB, p. 
592, pa.l5: To Vacchagotta on Fire). 

• M III 115 (KTB 3, tr. 309-10: Kỉnh Đại Không; MLDB, p. 
975,pa.ỉ7: The Greater Dỉscourse on Voidness). 

• s III 157 (BKTƯ 3, tr. 280: Vô Thường Tánh (hay Tưởng); 
CDB T p. 962: Perceptỉon of Impermanence) 

836. s III 4 (BKTƯ 3, tr. 14, đ.l9tt: Nakupalỉtã; CDB I, p. 855: 
Nakupalitã). 

837. MI 140 và s III 33. 

• M1140 (KTB 1, tr. 319: Kinh Vỉ Dụ Con Rắn; MLDB, p. 234, 
pa.40: The Simiỉe of the Snake). 

• s III 33 (BKTƯ 3, tr. 67: Không Phải Của Các ông; CDBI, 
p. 877: Not Yours). 




532 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


kinh nghiệm cá nhân, thí dụ, là chu kỳ hơi thở hay 
sự tuần hoàn của máu, thay đổi cảm giác từ khoan 
khoái dễ chịu đến khó chịu, khác biệt về nhận thức và 
những phản ứng có chủ ý khởi lên trong tâm, hay bản 
chất thay đổi của thức khởi lên ở cửa giác quan này 
hay cửa giác quan khác. Phương pháp tu tập như vậy 
rồi có thể dần dần vun bồi dẫn đến quán sanh khởi 
và đoạn diệt cùng lúc cả năm tập hợp, khi ta khảo 
sát đầy đủ các thành phần năm tập hợp của bất cứ 
kinh nghiệm nào và đồng thời chứng kiến bản chất vô 
thường của kinh nghiệm này. 

Quán sanh khởi và đoạn diệt của năm tập hợp còn 
làm nổi bật lên bản chất chịu điều kiện của chúng. 
Trạng thái liên hệ hỗ tương của vô thường và duyên 
hệ về năm tập hợp được mô tả trong kinh Khandha 
Samyutta là thực chứng bản chất vô thường của năm 
tập hợp diễn ra dựa trên sự hiểu biết rõ ràng bản chất 
chịu điều kiện của chúng.Đoạn kinh này chỉ cho 
thấy là bởi vì các điều kiện cho sự sanh khởi của mỗi 
tập hợp là vô thường, làm sao tập hợp sanh khởi có 
điều kiện ấy lại trường tồn được? 

Một phẩm khác trong Khandha Samyutta liên kết sự 
sanh khởi và đoạn diệt của tập hợp vật thể với chất 
dinh dưỡng, trong khi cảm giác, nhận biết và tác ý 
tùy thuộc vào xúc chạm, thức và tâm thức và vật thể 
(danh-sắc).^^^ Tùy thuộc vào chất dinh dưỡng, xúc 

838. s III 23 (BKTƯ 3, tr. 49: cỏ Nhân là Vô Thường; CDB I, p. 

870, pa. 18 (7): Impermanet wỉth Cause). 

839. s III 62 và s III 59. 

• s III 62 (BKTƯ3, tr. 117, đ. 10: Bảy Xứ; CDBI, p. 897: The 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


533 


chạm, tâm thức và vật thể, năm tập hợp này lần lượt 
thay phiên nhau tạo thành điều kiện cho sự sanh khởi 
của kinh nghiệm khoan khoái dễ chịu và khó chịu. 
Cũng phẩm kinh này chỉ rõ là đứng đối nghịch với tất 
cả các “thuận lợi” (assadã: thỏa mãn, vị ngọt) quá 
hiển nhiên của kinh nghiệm khoái lạc qua bất cứ tập 
hợp nào là bất lợi (ãdĩnava) của vô thường và do đó, 
bản chất không thỏa mãn. Như vậy, lối thoát duy nhất 
(nissarana) là từ bỏ ham muốn và bám níu vào năm 
tập hợp này. 

Một quan điểm có liên quan đến sanh khởi (samudaya) 
được một phẩm kinh vẫn ở trong cùng Khandha 
Samyutta cung cấp chỉ cho thấy là hoan hỷ cung cấp 
điều kiện cho các tập hợp sanh khởi trong tương lai 
dẫn đến sự đoạn diệt của chúng.Đoạn kinh này nối 
kết bản chất bị điều kiện chi phối và qui định điều kiện 
của các tập hợp với hiểu biết trọn vẹn sanh khởi do 
phụ thuộc. Trong Mahãhatthipadoma Sutta, sự hiểu 
biết trọn vẹn về sanh khởi như thế dẫn đến hiểu biết 
rõ ràng bốn sự thực cao 


Seven Cases). 

• s III 59 (sđd, tr. 111: Thủ Chuyển; CDBI, p. 895: Phases of 
the Clinging Aggregates) 

840. s III 14 (BKTƯ 3, tr. 32: Thiền Định; CDB T p. 863: 
Concentration). 

841. MI 191. So thêm với s IV 188, liên kết sự sanh kh ởi và đoạn 
diệt của các tập họp đến hiểu biết về sự sanh khởi và đoạn diệt 
của dukkha. 

• M I 191 (KTB 1, tr. 422: Đại Kỉnh Dụ Dấu Chân Voi; MLDB, 
p. 284, đ. 38: The SimUe of the Elephants Eootprint (Greater) ). 

• s IV 188 (BKTƯ4, tr. 307, đ.4: Khổ Pháp; CDBII, p. 1248: 




534 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Theo quan điểm thực tế, quán bản chất chịu điều 
kiện và qui định điều kiện của năm tập hợp có thể 
được thực hiện bằng cách nhận biết rõ rệt bất cứ 
kinh nghiệm thuộc tâm hay thuộc thân tùy thuộc và 
chịu ảnh hưởng của một nhóm điều kiện như thế nào. 
Vì những điều kiện này không dễ dàng chịu sự kiểm 
soát hoàn toàn của cá nhân ai, rõ ràng là ta không có 
quyền lực gì ngay cả cái nền tảng của kinh nghiệm 
chủ quan riêng này của mình.®'^^ “Tôi” và “của Tôi” hóa 
ra lại phụ thuộc tuyệt đối vào một cái “khác”, một tình 
trạng không thoải mái tiết lộ sự thực về anattã. 

Tuy nhiên, huân tập quan trọng nhất có thể đặt dưới 
sự kiểm soát cá nhân theo huấn luyện tâm có hệ 
thống, là sự đồng hóa với năm tập hợp này. Yếu tố 
huân tập hệ trọng của việc nhận ra sự đồng hóa này 
là mục tiêu rất quan trọng của quán satipaịịhãna, và 
việc loại bỏ hoàn toàn đồng hóa ấy được coi là sự 
hoàn tất mỹ mãn phương pháp tu tập này. 

Theo các phẩm kinh, nhờ quán bản chất vô thường 
và chịu điều kiện của các tập hợp, sự cách ly với các 
thành phần cấu tạo nên tự ngã tự bản chất có ý nghĩa 
đến mức độ trí trực chứng về sanh khởi và đoạn diệt 
của năm tập hợp này hội đủ phẩm chất để trở thành 

States That Entails Suffering). 

842. s III 66 chỉ rõ rằng mỗi tập hợp không phải là ngã, vì không 
thế khiến nó tương thuận theo ý muốn của mình được (chẳng 
hạn như thân thế luôn luôn khỏe mạnh, chỉ kinh nghiệm kinh 
nghiệm kh oải lạc thôi...). 

s III 66 (BKTƯ 3, tr. 125: Năm Vị; CDB I, p. 901: The 
Characteristic ofNonself). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


535 


bậc Nhập Giòng.^'^^ Không những thế, quán năm tập 
hợp còn có khả năng dẫn đến tất cả các giai đoạn 
chứng ngộ, và ngay đến các bậc arahant vẫn còn 
tiếp tục hành Điều này rõ ràng chứng minh sự 
hệ trọng của quán tưởng này, dần dần phơi bày và 
làm suy yếu đi sự đồng hóa với ngã và các bám níu, 
nhờ thế, trở thành biểu hiện mạnh mẽ của con đường 
thẳng đến chứng ngộ. 


- 0 - 


843. SIII 160 và s III 193. 

• s III 160 (BKTƯ 3, tr. 286: Dự Lưu; CDB L p. 965: Stream- 
Enterer). 

• s III 193 (sđd, tr. 336: Bậc Dự Lưu; CDB L P- 986: To Be 
Fully Understood, etc.). 


844. s III 167 (sđd, tr. 300: Giữ Giới; CDB L P- 971: Vỉrtuous). 




XI. DHAMMAS: SÁU GIÁC QUAN VÀ CÁC 
ĐỐI TƯỢNG CỦA CHÚNG (NỘI NGOẠI xứ) 

XI.1. SÁU GIÁC QUAN VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CỦA 
CHÚNG VÀ CÁC RÀNG BUỘC 

Bài luyện tập satipatịhãna trước nói về phân tích tự 
ngã chủ thể với sự trự giúp của hệ thống tập hợp. Một 
khảo hướng thay thế hay bổ túc khác là chuyển sang 
mối liên hệ giữa tự ngã và thế giới bên ngoài.Đây 

845. Chẳng hạn ở M III 279 và s IV 106, hai kinh này liên kết trực 
tiếp quán các nội ngoại xứ với hệ thống tập họp; so thêm với s 
IV 68. về phần quán các tập hợp và các giác quan nhu là những 
phuong cách bố túc, xin so với Bodhi 2000: p.ll22 và Gethin 
1986: p.50. 

• M III 279 (KTB 3, tr. 626-8: Tiêu Kỉnh Giáo Giới La Hầu La; 
MLDB, p. 1127, pa.4-9: The Shorter Discourse of Advice to 
Rãhula). 

• s IV 106 (BKTƯ 4, tr. 182-4: Rãhula; CDB IL p. 1195: Ex- 
hortation to Rãhula). 

• s IV 68 (sđd, tr. 118: Cả Hai (93 X); CDB IL p. 1172: The 
Dyad (2) ). 

• Bodhi 2000: p. 1122 

“ Nhận định đầu tiên, hình như sáu căn cứ giác quan trong 
và ngoài nên được hiêu giản dị là sáu giác quan và các đôi 
tượng của chúng, với thuật ngữ ãyatana (căn cứ) có nghĩa 
nguồn gốc hay xuất xứ. Dù có nhiều kinh hỗ trợ giả định này, 
theo truyền thống giải thích của Theravãda, đã bắt đầu từ 
thời kỳ Abhidhamma, hiêu răng sáu cặp căn cứ như là một hệ 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


537 


là chủ đề được đề cập tới bằng cách quán các giác 
quan và đối tượng của chúng, hướng ý thức nhận 
biết rõ rệt đến sáu giác quan “bên trong” và đối tượng 
của chúng “bên ngoài” (ajjhattika-bãhira ãyatana), và 
đến các trói buộc khởi lên phụ thuộc vào chúng. Đây 
là lời chỉ dẫn cho phần thực tập này: 

Vị ấy biết con mắt, vị ấy biết hình ảnh (sắc thể), 
vị ấy biết ràng buộc (kiết sử) sanh khởi dựa trên 
hai yếu tố này, và vị ấy cũng biết ràng buộc chưa 
sanh khởi có thể sanh khởi như thế nào, ràng 
buộc đã sanh khởi có thể bị loại bỏ như thế nào, 
sự sanh khởi trong tương lai của ràng buộc đã 

thống đầy đủ về hạng loại có khả năng dung chứa tất cả các 
yếu tố của hiện hữu được đề cập trong các bộ kinh Nikãyas. 
Ý niệm về sáu căn cứ này có lẽ bắt nguồn từ kinh Sabba Sutta 
(SIV15: Phẩm Tất Cả (BKTƯ4, tr. 31); (CDB n p. 1140), 
trong đó Đức Phật nói rang sáu cặp căn cứ là “tất cả”, 
không có gì hiện hữu bên ngoài chúng cả. Đê làm cho sáu 
cặp căn cứ có khả năng kết hợp tất cả đúng nghĩa của nó, 
cuốn Vibhahga thuộc tạng Abhidhamma định nghĩa căn cứ 
của ý (manãyatana) là nơi bao gồm tất cả các loại thức, còn 
căn cứ của các hiện tượng tâm thức (dhammãyatana) bao 
gồm ba tập hợp tâm kia, các loại sắc thế không còn khoái 
lạc nhục dục vi tế và cả yếu tố không chịu điều kiện Nibbãna 
(PT, tr. 100-08: Phân Tích Các Xuất Xứ; BA, p. 89-94: Anal- 
ysis of the Bases). 

Nhìn từ góc cạnh này, sáu căn cứ giác quan trong và ngoài 
cung ứng một phương thức thay thế năm tập hợp như là một 
hệ thống đế phân loại theo hiện tượng học. Mối liên hệ giữa 
hai hệ thống này có thê được coi đại khái như là các phần 
cắt ngang và dọc của một bộ phận giác quan, với phân tích 
theo năm tập hợp tương ứng với phần cắt ngang, còn phân 
tích theo sáu căn cứ tương ứng với phần cắt dọc. 

Trích CDB U, p. 1122. 




538 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


bị loại bỏ có thể được ngăn ngừa như thế nào. 
Vị ấy biết tai, vị ấy biết âm thanh, vị ấy biết ràng 
buộc sanh khởi dựa trên hai yếu tố này, và... 
vị ấy biết mũi, vị ấy biết mùi hưo’ng, vị ấy biết 
ràng buộc sanh khởi dựa trên hai yếu tố này, 
và... vị ấy biết lưỡi, vị ấy biết vị, vị ấy biết ràng 
buộc sanh khởi dựa trên hai yếu tố này, và... vị 
ấy biết thân thể, vị ấy biết xúc chạm, vị ấy biết 
ràng buộc sanh khởi dựa trên hai yếu tố này, 
và... vị ấy biết tâm, vị ấy biết đối tượng của tâm, 
vị ấy biết ràng buộc sanh khởi dựa trên hai yếu 
tố này, và vị ấy cũng biết ràng buộc chưa sanh 
khởi có thể sanh khởi như thế nào, ràng buộc 
đã sanh khởi có thể bị loại bỏ như thế nào, sự 
sanh khởi trong tương lai của ràng buộc đã bị 
loại bỏ có thể được ngăn ngừa như thế nào.^"^^ 

Theo kinh, về sáu giác quan bên trong và đối tượng 
của chúng bên ngoài này, sự tu tập hiểu biết và cách 
ly từ trong bản chất mang thuộc tính quan trọng nhất 
cho sự tiến triển dẫn đến chứng ngộ.®'^^ Một khía cạnh 
quan trọng của hiểu biết như vậy là làm suy yếu đi ý 
thức lầm lạc về thực thể “Tôi” như là kẻ kinh nghiệm 
độc lập các đối tượng giác quan. Ý thức nhận biết rõ 

846. M I 61 (KTB 1, KTB 1, tr. 145: Kinh Niệm Xứ; MLBD, p. 153, 
pa.40: The Koundations of Mindýulness). 

847. s IV 89 và AIV 52 trình bày tuệ quán chiếu vào và xuất ly khỏi 
sáu căn cứ giác quan cho ta phuong tiện đế chấm dứt dukkha. 

• s IV S9 (BKTƯ4, tr. 158, đ. 8-13: Tuệ Tri; CDBII, p. 1186: 
Fully Understanding (1) ). 

• A IV 52 (BKTC 3, tr. 346tt: Tưởng (2); NDB, p. 1035: Per- 
ceptions (2) ). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


539 


rệt hướng đến từng giác quan và các đối tượng của 
chúng sẽ phơi bày cho thấy rằng kinh nghiệm chủ 
quan không phải là một đơn vị trọn vẹn, nhưng là một 
tổng hợp do sáu “chỗ xuất phát” khác biệt nhau hợp 
thành, mỗi chỗ đều sanh khởi do tùy thuộc. 

Mỗi chỗ xuất phát bao gồm cả hai giác quan và đối 
tượng của nó. Ngoài năm giác quan vật thể (mắt, tai, 
mũi, lưỡi và thân) và các đối tượng tương ứng của 
chúng (vật hữu hình, âm thanh, mùi, vị và xúc chạm) 
ra, ý (mano) được tính luôn là giác quan thứ sáu, 
cùng với đối tượng tương ứng của nó là đối tượng 
tâm thức (dhamma). Trong mạch văn này, “ý” (mano) 
đại diện phần lớn cho hoạt động suy tưởng (mannati). 

Trong khi năm giác quan vật thể không chia xẻ 
lãnh vực hoạt động tương ứng của nhau, tất cả các 
giác quan ấy liên kết đến tâm như là giác quan thứ 
sáu.^"^^ Nói đúng hơn, ở chừng mực nào đó, tất cả 
các tiến trình nhận thức phần nào dựa vào vai trò giải 
thích của tâm, bởi vì từ những giác quan khác, chính 

848. So với lohansson 1965: pp. 183-7 và T.w. Rhys Davids 1993: p. 

520. 

T. w. Rhys Davids 1993: p. 520. 

“ Vai trò của mana* (ý) không gì ngoài việc kiêm soát các 
giác quan kia như đã nói ở M1295^ và s V 217 Thường 
thường, mana gần như đồng nghĩa với citta* (tâm). ” 

^ M I 295: (KTB 1, tr. 647: Đại Kỉnh Phương Quảng; 
MLDB, p. 391, pa. 21: The Greater Series of Questions and 
Answers). 

5 V 217: (BKTƯ 5, tr. 340, đ.4: Bà La Môn Unnãbha; 
CDBII, p. 1687: The Brahmỉn Unnãbha). 

Trích PED, p. 520. 

849. M I 295 và s V218 (như chú thích trên). 




540 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


tâm này mới ‘hiểu được’. Điều này chỉ cho thấy là hệ 
thống sáu căn cứ giác quan thời Phật giáo ban sơ 
không so sánh nhận biết giác quan thuần túy với hoạt 
động nhận thức của tâm, nhưng cho rằng cả hai đều 
là các tiến trình có liên hệ hỗ tương, cùng nhau phát 
sanh ra kinh nghiệm chủ quan về thế giới này. 

Điều đặc biệt đáng chú ý là Phật giáo ban sơ coi tâm 
như các giác quan khác. Suy nghĩ, lý luận, trí nhớ và 
hồi tưởng được bàn đến theo cùng một cách thức 
như những dữ kiện ghi nhận được ở cửa giác quan 
khác. Như vậy, hoạt động suy nghĩ của tâm có chung 
tình trạng vô ngã của các hiện tượng bên ngoài nhận 
biết được qua năm giác quan. 

Tuệ chiếu vào đặc tính vô ngã của các ý nghĩ “của 
riêng ta” có thể đạt được ngay, chỉ với vài lần thử 
hành thiền đầu tiên thôi, khi ta nhận ra là thật khó 
tránh được việc bị đủ các loại hồi tưởng, mơ mộng, 
ký ức, tưởng tượng cuốn đi mất dù ta đã nhất quyết 
tập trung vào đề mục thiền quán nào đó. Cũng như 
không thể chỉ thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm cái 
gì mong muốn, với tâm không được huân tập, không 
thể chỉ có những ý nghĩ vào lúc nào và như thế nào 
đúng như mình mong muốn được. Chính vì lý do này, 
mục đích quan trọng nhất của tu thiền là chữa trị tình 
trạng này bằng cách điều phục dần dần hoạt động 
suy nghĩ của tâm và mang nó tới gần sự kiểm soát có 
ý thức hơn.^^° 

850. Điều này đã được miêu tả ở M I 122, tu tập làm chủ tâm có 
nghĩa là có thế chỉ nghĩ đến những gì ta muốn nghĩ đến; hay ở M 
I 214 nói về điều phục được tâm và bằng cách đó không đế nó 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


541 


Đoạn kinh Satipaịịhãna trên liệt kê các giác quan và 
đối tượng của chúng để quán tưởng. Thoạt nhìn qua 
đoạn kinh này, chữ “biết” (pajãnati) mắt và đối tượng 
hữu hình (sắc thể), tai và âm thanh... có vẻ nông cạn, 
nhưng xét thêm lời chỉ dẫn này có thể tiết lộ ra nhiều 
ý nghĩa sâu sắc hơn. 

Sáu giác quan và đối tượng của chúng thường xuất 
hiện khi mô tả sự sanh khởi có điều kiện của nhận biết 
(vinnãna thứcj.®^^ Một khía cạnh đáng chú ý về tình 
trạng tùy thuộc này là vai trò của ảnh hưởng chủ quan 
trong tiến trình nhận thức. Được biểu thị bằng sáu nhận 
biết qua giác quan, kinh nghiệm là kết quả của hai ảnh 
hưởng mang yếu tố quyết định: một mặt là khía cạnh 
“khách quan” đó là những xúc chạm giác quan trong 
tiến trình tiếp nhận; mặt khác, khía cạnh “chủ quan” 
ấy là các xúc chạm giác quan này được tiếp nhận và 
biết đến theo cách thức nào.^“ Theo như giả thuyết sự 

chi phối nữa; hay ở Dhp 326, kệ này so sánh sự kiểm soát tâm 
phóng đãng của mình với người nài voi điều phục con voi đang 
động cõn (hatthippabhinnam). 

• M I 122 (KTB 1, tr. 274: Kỉnh An Trú Tầm; MLDB, p. 213, 
pa.8: The Removal of Distracting Thoughts). 

• M I 214 (sđd, tr. 469: Đại Kỉnh Rừng Sừng Bò; MLDB, p. 
310, pa.9: The Greater Discourse ỉn Gosinga). 

• Dhp 326 (KTỈBI, PC, tr. 95; DBPW, p. 120: The Elephant). 

851. Ví dụ như ở M I 111 (KTB 1, tr. 254: Kinh Mật Hoàn; MLDB, 

p. 203,pa.ỉ6: The Honeyball). 

852. Nãnamolỉ 1980: p. 159 rất đúng khi nói câu này: ''ajjhattỉkãyatana 
= cách cấu tạo kinh nghiệm... bahỉddhãyatana = kinh nghiệm 
như là cái được cấu tạo”; van Zeyst 1967b: p.470 giải thích: “căn 
cứ bên trong... tạo nên yếu tố chủ quan có khả năng phản ứng, 
và căn cứ bên ngoài tạo thành yếu tố khách quan phát sinh ra tác 




542 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


đánh giá nhận biết đối tượng trong thực tế đều bị chủ 
thể, bị đối tượng quy định điều kiện nhiều như nhau.®^^ 


động.” Thực ra, nhiều thuật ngữ đuợc dùng trong satipatthãna 
này đề cập đặc biệt đến các giác quan nhu là các cơ quan có khả 
năng nhận biết (cakkhu^: mắt, sota*: tai, ghãna*: mũi), trong 
khi các kinh khác ^ dùng nhóm thuật ngữ Pãịỉ khác cho các giác 
quan tuơng ứng là (akkhi*: mắt, kanna*: tai, nãsã*: mũi), khám 
phá này chỉ thắng vào tầm quan trọng của chủ thế theo nghĩa khả 
năng nhìn thấy, nghe... duới sự huớng dẫn của satipatthãna. 

^ akkhi: s 1106; s II260... (trích từ PTC I p.l5). 
kanna: M187; MIII162... (trích từ PTC II, p.8). 
nãsã: MI 423; MIII242... (trích từ PTC n p. 470). 
Nãnamoli 1980: p.l59 (bản in lần thứ 3 của tôi ghi trang 
13Ì): 

“ (1) ajjhattikãyatana = cách cấu tạo kinh nghiệm (các căn 
cứ giác quan bên trong, đó là, các giác quan). 

(2) bahiddhãyatana = kinh nghiệm như là cái được cấu tạo ” 
(các căn cứ giác quan bên ngoài, đó là, các đối tượng giác 
quan). 

Kinh nghiệm như là sự phân tách giữa cách cấu tạo và cái 
được câu tạo vôn không thê chia cách được nhưng có thê 
phân biệt được. 

(1) khác với (2) vì (với vô minh) “ cách cẩu tạo ” ấy hình như 
chỉ thắng đến một “trung tâm ” vốn là “Tôi ”, trong khi (2) có 
đặc tinh bất động, đề kháng, ấn khuất hay che chở (và như 
vậy ngụ ỷ “thực thê ” đứng sau lưng nó). 

Sự phân tách ấy là nền tảng cần thiết cho phassa (“xúc chạm 
giữa ” hai mặt của phân tách này giữa chúng và sự “phủ 
định ” do thức (vihhãna) tạo thành). 

Trích TN, 2008, tr. 131. 

853. So với Bodhi 1995: p. 16; Padmasiri de Silva 1991: p.21; 
Guenther 1991: p. 16 vàNaranjo 1971: p. 189. 

• Bodhi 1995: p. 16 

“ Cho dù tất cả các kinh nghiệm có liên quan đến sự gặp 
gỡ của tâm và thế giới này, sự gặp gỡ của thức và đối tượng 
của nó, xúc rõ ràng là đại diện cho sự gặp gỡ này. Dựa vào 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


543 


Kinh nghiệm của ta về thế giới là sản phẩm của tác 
động hỗ tương giữa ảnh hưởng “chủ quan” do cách 


chính bản chất của nó, sự gặp gỡ ấy đòi hỏi phải có căn cứ 
bên ngoài (đối tượng), căn cứ bên trong (giác quan) và thức 
(theo bối cảnh của nó, luôn luôn ở bên trong). Nhưng kinh 
nghiệm là con đường hai chiều, và sự gặp gỡ ấy do xúc đại 
diện có thê do chuyến động từ bất cứ chiều nào gây ra: từ 
tâm hướng ra ngoài thế giới hay từ trong thế giới hướng 
vào tâm. Chuyến động hướng ra ngoài xuất hiện khi ý-thức 
hoạt động thuộc về khái niệm và có chủ ý mạnh mẽ hơn; còn 
chuyến động hướng vào trong xuất hiện khi có nhận biết giác 
quan (thức), khi sự liên hệ với đối tượng của tâm là một tiếp 
nhận thụ động. ” 

Trích GDC, tr. 16. 

Guenther 1991: p. 16 

“ Năm giác quan này có lãnh vực và đối tượng riêng của 
nó, không có giác quan nào kinh nghiệm lãnh vực và đối 
tượng của giác quan kia, tất cả đều phụ thuộc vào mana 
(ỷ), ỷ kinh nghiệm các lãnh vực và đối tượng (M1295), (S 
V218). Atthasãlinĩ miêu tả bản chất của mana đầy đủ hơn, 
chinh xác hơn: Vì sự gặp gỡ (phassa) của cả ba này, các 
nhận thức giác quan khác liên kết với nó có nguồn gốc ở 
đây (trong những mana này), thuật ngữ ãyatana (trong mano 
ãyatana) có nghĩa là nơi sanh ra, bởi vì ngoài nghĩa hình thê 
nhìn thấy được, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm được tụ họp 
nhau đây làm đối tượng trong tâm. Và tâm là ãyatana theo 
nghĩa nguyên nhân, hay nền tảng, bởi vì nó là nguyên nhân 
trong tương quan với tâm cùng hiện hữu (đó là tâm sở), ... 
của xúc và cứ thế. * 

o M I 295: (KTB 1, tr. 647: Đại Kỉnh Phương Quảng; 

MLDBp. 391, pa.21: The Greater Series of Questions and 

Answers). 

o sv218: (BKTƯ5, tr 340, đ.4: Bà La Môn Unnãbha; CDB 

II, p. 1687: The Brahmin Unnãbha). 
o AtthasãlinĩIII275 (xin đọc The Expositor L II, p. 186). 

* Xin đọc pp ch. XVI, p. 499, pa. 10. 




544 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


con người nhận thức về thế giới như thế nào áp dụng 
với ảnh hưởng “khách quan” do các hiện tượng khác 
nhau của thế giới bên ngoài thi hành. 

Hiểu theo cách này, đúng là lời chỉ dẫn satipaịỊhãna 
hướng ý thức nhận biết rõ rệt đến từng giác quan có 
thể có ý nghĩa sâu sắc hơn, theo nghĩa chỉ thẳng nhu 
cầu nhận ra thành kiến chủ quan kế thừa trong mỗi 
tiến trình nhận thức. Ảnh hưởng của thành kiến chủ 
quan này có hậu quả quyết định vào những giai đoạn 
đầu của nhận thức và có thể dẫn đến sự sanh khởi 
của trói buộc sai sử (sairiyojana: kiết sử). Những 
phản ứng về sau như thế thường dựa trên phẩm hạnh 
và đặc tính được coi là của đối tượng được biết tới. 
Thực ra, những phẩm hạnh và đặc tính này do người 
nhận thức gán cho đối tượng. 

Quán sáu giác quan và các đối tượng tương ứng của 
chúng theo satipatíhãna có thể dẫn đến việc nhận 
ra ảnh hưởng này của thành kiến cá nhân và những 
khuynh hướng ngủ ngầm trên tiến trình nhận thức. 
Quán theo cách này sẽ phơi bày căn nguyên của sự 
sanh khởi của các phản ứng tâm thức bất thiện. Thực 
ra, khía cạnh phản ứng này tạo thành một phần của 
lời chỉ dẫn trên, nhiệm vụ của sati là quan sát trói 
buộc ấy có thể khởi lên tùy thuộc vào giác quan và 
đối tượng. 

Cho dù trói buộc có thể khởi lên tùy thuộc vào giác 
quan và đối tượng, không nên gán cho chính bản thân 
của các giác quan hay đối tượng ấy tạo ra sức ràng 
buộc của trói buộc này. Kinh điển minh họa điều này 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


545 


bằng thí dụ hai con trâu bị một cái ách buộc với nhau. 
Giống như sự ràng buộc của hai con trâu không do 
con nào tạo nên, mà do cái ách, cũng thế sự trói buộc 
không nên đổ cho các điều kiện bên trong hay bên 
ngoài của nó (thí dụ: mắt và vật thể), nhưng là do sức 
ràng buộc của ham muốn.^^'^ 

Trong kinh có sự khác biệt đáng kể trong việc dùng 
thuật ngữ “trói buộc”,®^^ khác biệt này ngụ ý là nói về 

854. s IV 163; s IV 164 và s IV 283. So thêm với s IV 89 và s IV 
108. 

• s IV 163-64 (BKTƯ4, tr. 272-3: Kotthika; CDBII, p. 1230- 
1: Kotthỉta). 

• s IV 283 (sđd, tr. 441: Kiết Sử; CDBII, p. 1315: The Fetter). 

• s IV 89 (sđd, tr. 156: Kiết Sử; CDBII, p. 1186: Things That 
Petter). 

• s IV 108 (sđd, tr. 185: Kiết Sử; CDBII, p. 1196: Thỉngs That 
Petter). 

855. M I 361 có tám “trói buộc” liên quan đến giết hại, trộm cắp, nói 
dối, nói lời hiếm độc (hai lưõi), tham muốn cuóp đoạt (tham 
dục), chửi hằn học (hủy báng sân hận), tuyệt vọng giận dữ 
(phẫn não), cao ngạo (quá mạn)”. D III 254; AIV 7 và AIV 8 
liệt kê ra bảy: chiều lòng mọi nguời (anunaya: ái, tùy tham), 
sân hận, tà kiến, nghi hoặc, ngã mạn, ham muốn hiện hữu và vô 
minh. Những trói buộc riêng biệt xuất hiện ở M I 483 có trói 
buộc của đời sống cu sĩ, và ở It 8 nói về trói buộc của tham ái. 

• M I 361 (KTB 2, tr. 54: Kỉnh Potaliya; MLDB, p. 468, pa.6- 
13: To Potalỉya). 

• D III 254 (TBK 4, tr. 254, đ.xỉỉỉ: Kỉnh Phúng Tụng; LDB, p. 
503, pa.l3: The Chanting Together). 

• A IV 7 (BKTC 3, tr. 284: Cac Kiết Sử; NDB, p. 1002, pa. 8 
(8): Petters). 

• A IV 8 (sđd, tr. 284: Đoạn Tận; NDB, p. 1002, pa. 9 (9): 
Abandoning). 

•MI 483 (KTB 2, tr. 310: Kỉnh Ba Minh Vacchagotta; MLDB, 




546 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


“trói buộc” không nhất thiết là luôn luôn đề cập đến 
một nhóm cố định nào đó, nhưng thỉnh thoảng bao 
gồm tất cả những gì được xếp loại theo cùng một 
nguyên lý, theo nghĩa trói buộc và phát sanh hệ lụy. 
Sự trình bày phổ thông nhất về các “trói buộc” trong 
kinh liệt kê tất cả mười loại: tin vào ngã có thực thể và 
trường tòn, nghi hoặc, bám chặt vào giới và nghi lễ 
nào đó, ham muốn nhục dục, sân hận, khao khát hiện 
hữu cõi sắc giới, khao khát hiện hữu cõi vô sắc giới, 
ngã mạn, dao động không yên và vô minh.®^^ 


p. 588, pa.ll: To Vacchagotta on the Threefold Knowledge). 
Trói buộc của đời sống cư sĩ (gihisamyojana, kiết sử tại gia) 
là đất đai, đồ trang sức, giàu có, lúa gạo... Các cư sĩ sau khi 
cắt đứt được tất cả các trói buộc thế tục sai khiến đời mình 
như vừa liệt kê, nghĩa là chứng quả Arahant, phải xuất gia 
làm tỳ khưu hay nhập diệt ngay sau khi chứng quả. Xin đọc 
thêm Miln 264* * về vấn đề cư sĩA La Hán. 

Trích MLDB, ct. 715, tr. 1273. 

* Miln 264: MTVĐ, tr. 509-11; QKM, pp.96-8. 

• It 8 (KTiB 1, (PTNV, tr. 303: (It 8); It. p. 7: The Fetter that is 
Craving Sutta). 

856. So với s V 61 chang hạn. Ps I liệt kê ham muốn nhục dục, sân 
hận, ngã mạn, tà kiến, nghi hoặc, bám vào giới và nghi lễ, ham 
muốn hiện hữu, đố kỵ, tham lam và vô minh là những trói buộc 
theo tinh thần mạch văn satipaựhãna. Nói về bám vào giới và 
nghi lễ, Bodhi 2000P Ỵi.lll, n.5 giải thích rằng câu “giới và nghi 
lễ, sĩlabbata ” có thể muốn nói đến những pháp tu của các đạo 
sĩ, thí dụ nhu hành xử giống nhu con chó (so với M I 387, nói 
về '"kukkurasĩlam “nguyên tắc sống của chó” và kukkurãkappam 
“làm theo thói quen của chó”). Nhiều tu sĩ ngoại đạo chấp nhận 
cách tu nhu thế với hy vọng là đạt đuợc sự trong sạch hay tái 
sanh vào cõi chu thiên (so với M I 102). So thêm với Ud 71, ở 
đoạn kinh này, giới và nghi lễ thay cho lối tu “tự hành xác” phổ 
thông hơn là một trong hai cực đoan cần phải tránh. Tuy nhiên, 
ở Dhp 271, Đức Phật giảng cho các tỳ khuu đệ tử của Ngài nhu 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


547 


cầu cần thiết phải vượt qua “giới và nghi lễ” để đạt tới chứng 
ngộ; nên câu kệ này chỉ ra rằng “giới và nghi lễ” có thế trở 
thành vấn đề cho các tu sĩ Phật giáo. Thực vậy, thuật ngữ tưong 
đưong sĩlavata xuất hiện trong nhiều trường hợp như là phẩm 
tính tích cực của tu sĩ Phật giáo (ví dụ như ở AIII 47; Sn 212; It 
79; và Th 12). Như đã nói rõ ở AI 225, thực ra điều này ngụ ý 
là “giới và nghi lễ” có thế mang phấm tính thiện hay bất thiện, 
nên khía cạnh trói buộc sẽ được tìm thấy trong bám lấy giáo điều 
(parãmãsa). Sự vắng mặt của bám lấy giáo điều như thế thực 
sự được đề cập rõ ràng trong lời miêu tả thông thường về phấm 
hạnh của bậc Nhập Giòng (chang hạn như ở D II 94; s II 70; hay 
AII 57), các đoạn kinh này chỉ ra rằng thành tựu phấm hạnh đạo 
đức trong sạch, nhưng không bám lấy nó một cách quyết đoán. 
(Thuật ngữ Pãịỉ aparãmattha được dùng là theo tinh thần mạch 
văn này, Vism 222 ngụ ý là bám vào khao khát và các quan điếm 
sai lạc). 

• s V 61 (BKTƯ 5, tr. 97: Hạ Phần Kiết Sử; CDB II, p. 1565: 
Lower Petters). 

• MI 387 (KTB 2, tr. 115: Kỉnh Hạnh Con Chỏ; MLDB, p. 493: 
The Dog-duty Ascetic). 

• M1102 (KTB 1, tr. 234: Kỉnh Tâm Hoang Vu; MLDB, p. 195, 
pa.ỉ2: The Wilderness of the Heart). 

• Ud 71 (KTỈBl PTT tr. 249: Ud 71; Ud, p. 143-4: Courtesan). 

• Dhp271 

• AIII47 (BKTC 2, tr. 380, đ.2: Khả Lạc; NDB, p. 668: Wished 
For). 

• Sn212 (KTiBl KT, tr. 530: Kinh Ẩn Sĩ; GD,p. 26: The Sage). 

• It 79 (sđd, PTNV, tr. 405: It 78; It, p. 70: The VVell-being of 
Many/olk Sutta). 

• Th 12 (TiBK II, TLTK, tr. 16: Mahãgavaccha (Thera (3); EV 
1 p. 2: Mahãgavaccha). 

• AI 225 (BKTC1, tr. 407: Sự Hầu Hạ Giúp Đỡ; NDB, p. 311: 
Setting Up). 

• D II 94 (TBK 3, tr. 94, đ. 9: Kỉnh Đại Bát Niết Bàn; LDB, p. 
241-2, pa.9: The Buddha ’s Last Day). 

• s II 70 (BKTƯ 2, tr. 129: Năm Hạn Thù Sợ Hãi; CDB 1 p. 
580: Five Fearfuỉ Animosities (ỉ) ). 





548 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Sự đoạn diệt mười trói buộc xảy ra qua các giai đoạn 
chứng ngộ khác nhau.®^^ Vì tất cả mười trói buộc này 
có thể không nhất thiết biểu hiện trong bối cảnh thực 
tập satipaịỊhãna thực sự, và vì thuật ngữ “trói buộc” 
có ý nghĩa rộng rãi nhất định trong các kinh, trong khi 
quán các giác quan và các đối tượng tương ứng của 
chúng, ý thức nhận biết rõ rệt có thể đặc biệt hướng 
đến một lực trói buộc của tham và sân về bất cứ cái 
gì kinh nghiệm được. 

Khuôn mẫu sanh khởi của trói buộc bắt đầu từ cái đã 
được nhận biết tới, qua nhiều suy tưởng và quan sát 

• AII 57 (BKTC1, tr. 661: Nguồn Sanh Phước (Với Cư Sĩ) (2); 
NDB, p. 443: Streams oỷMerỉt (2) ). 

• Vism 222 (PP, ch. VII, đ. 104: Sỉx Collectỉons). 

857. So với D I 156 chang hạn. Động lực đoạn diệt dần dần mười 
trói buộc là lần đầu thế nghiệm trực tiếp Nỉbbãna ở đạo lộ Nhập 
Giòng, niềm tin vào tự ngã trường tồn bắt đầu trở nên không 
thế được. Vì kinh nghiệm này xảy đến như là thành quả của tu 
tập theo đạo lộ chân chánh, nghi ngờ về cái gì thiện và tốt lành 
cho sự tu tiến trên đạo lộ này, và nghi hoặc theo nghĩa hiện hữu 
nhiều hon về tự ngã từ đâu đến và sẽ đi về đâu, cùng với bám 
chặt vào giới và nghi lễ nào đó, tất cả đều bị bỏ lại đằng sau. 
Với sự huân tập liên tiếp, hai trói buộc kế tiếp của ham muốn 
nhục dục và sân hận bị suy giảm ở đạo lộ Trở Lại Một Lần rồi 
hoàn toàn vượt qua được nhờ chứng ngộ quả vị Không Trở Lại. 
Với chứng ngộ hoàn toàn, những tàn dư cuối cùng của bám níu 
dưới hình thức khao khát trạng thái nhập định sâu (và các hình 
thức hiện hữu tưong ứng) bị dập tắt, cùng với bất cứ dấu tích 
nào của ý niệm “Tôi là” như là biếu hiện của ngã mạn và những 
ảnh hưởng xấu có thể có được dưới hình thức dao động, và sau 
đó tất cả vô minh cũng được vượt qua. 

D I 156 (TBK 2: tr.l56: Kỉnh Mahaỉi; LDB, p. 145, pa. 13: 
Mahãli Sutta). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THÂNG TỚI CHỬNG NGỘ 


549 


khác nhau, cho đến biểu hiện của tham và bằng cách 
đó dẫn đến trạng thái lệ thuộc.®^® Sự quan sát có chánh 
niệm về các điều kiện dẫn đến sự sanh khởi của trói 
buộc tạo nên giai đoạn thứ hai về quán tưởng các giác 
quan và các đối tượng tương ứng của chúng (so với 
hình 11.1 dưới đây). Trong trường hợp này, phận sự 
của ý thức rõ rệt, tương tự với quán các chướng ngại, 
là quan sát không phản ứng. Quan sát không phản 
ứng như vậy được hướng tới những trường hợp riêng 
trong đó nhận thức khiến cho tham lam và lệ thuộc, 
và cũng hướng đến việc tìm ra khuôn mẫu chung của 
khuynh hướng tâm thức của ta, để có thể ngăn ngừa 
sự sanh khởi của trói buộc trong tương lai. 


phân tích thành 

nếu trói buôc sanh khởi 

mắt + vật hữu hình (cakkhu + rũpã)-*-íĩó\ buộc 

-► 

biết rõ các điều kiện 
dẫn đến sanh khởi 

nếu trói buôc hiên hữu 

tai +âm thanh (sota + saddã)-*- trói buộc 

mũi + mùi (ghãna + gandhã)-*- trói buộc 

biết rõ các điều kiện 
dẫn đến loại bỏ 

nếu trói buôc bi loai bỏ 

lưỡi + vị (iivhã + rasã) -► trói buộc 

thân+vật xúc chạm (kãya+phottabbhã)->■ trói buộc 

biết rõ các điều kiện 
ngăn ngừa sự sanh 
khởi trong tương lai 

ý+đốì tượng tâm thức (mano+dhammã) trói buộc 


giai đoạn 1 giai đoạn 2 


Hình 11.1 Hai giai đoạn quán sáu giác quan và các đối tượng 
tương ứng của chúng. 

Như với quán các chướng ngại, giai đoạn thứ hai 

858. AI 264 liên kết trạng thái bị trói buộc với tham lam, sau đó 
điều này xuất hiện vì ý tưởng và suy nghĩ tới lui về những ham 
muốn trong quá khứ, hiện tại hay tương lai. 

AI 264 (BKTC 1, Nhân Duyên (3); NDB, p.344: Causes (2) ). 














550 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


của quán các giác quan và các đối tượng tương ứng 
của chúng (liên quan đến sự sanh khởi và loại bỏ trói 
buộc) làm theo khuôn mẫu tiến hành từ chẩn bệnh, 
đến chữa trị ròi ngăn ngừa. Tuy nhiên, trái với quán 
các chướng ngại, quán các giác quan và các đối 
tượng tương ứng của chúng nhấn mạnh hơn vào tiến 
trình nhận thức. Điều này tạo mức độ tinh tế hơn nữa, 
vì tác ý ở đây hướng vào những giai đoạn ban đầu 
của nhận thức, nếu không được để ý tới, sẽ dẫn đến 
sanh khởi của các phản ứng tâm bất thiện. 

Để cung cấp tin tức cần thiết về khía cạnh này của 
satipaịỊhãna, tôi sẽ khảo sát ngắn gọn phân tích của 
Đức Phật về tiến trình nhận thức, nhất là chú ý đến 
các hệ quả của “khuynh hướng ngủ ngầm” (anusaya) 
và “nhiễm lậu” (ãsava, lậu hoặc), và đến sự chế ngự 
các cửa giác quan. Điều này sẽ cung cấp nền tảng 
cần thiết cho việc thẩm định khảo hướng của Phật 
giáo thời ban sơ đến “huân tập nhận thức”, và để xét 
lời giáo huấn của Đức Phật đến đạo sĩ Bãhiya, lời 
giáo huấn rõ ràng, trỏ thẳng vào yếu tính khiến ông 
này chứng ngộ trọn vẹn ngay lập tức. 

XI.2. TIÉN TRÌNH NHẬN THỨC 

Đặc tính chịu điều kiện của tiến trình nhận thức là khía 
cạnh quan trọng nhất của phân tích của Đức Phật 
về kinh nghiệm. Theo Madhupindika Sutta, diễn tiến 
có điều kiện của tiến trình nhận thức thông thường 
đi từ xúc (phassa) qua cảm giác (vedanã) và nhận 
thức (sannã) đến ý tưởng (vitakka), rồi kế đến, có thể 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


551 


kích thích suy đoán vô căn cứ (papanca, hí luận)®^^. 
Suy đoán vô căn cứ như vậy có khuynh hướng phát 
sanh ra hỗn hợp suy đoán vô căn cứ và ý niệm 
(papancasannãsahkhã), đi từ các tin tức nhận được 
ban đầu về đối tượng đến đủ loại liên tưởng tâm thức 
về quá khứ, hiện tại và tương lai. 

Hình thức của các động từ PãỊi được sử dụng trong 
đoạn kinh Madhupindika Sutta này chỉ ra sự kiện 
trong giai đoạn cuối cùng của tiến trình nhận thức, ta 
là người kinh nghiệm thụ động.^®° Ngay khi trình tự có 

859. M I 111 (KTB 1, tr. 254: Kinh Mật Hoàn; MLDB, p. 203, pa. 
16: The Honey Ball). 

Papahca: Đoạn kinh này chỉ cho thấy, trồi lên từ tiến trình 
nhận biết, papahca phát sanh ra những nhận thức và khái 
niệm mơ hồ, chúng áp đảo và biến tác giả không may mắn 
của chúng thành nạn nhân. Bản thảo của Nãnamoli có chú 
thích sau: “Sự gặp gỡ của mắt, vật thê và nhận biết từ mắt 
được gọi là xúc. Theo sanh khởi do tùy thuộc, xúc là điều kiện 
chinh của cảm giác. Cảm giác và nhận thức là không thê phân 
chia được (KTB 1, tr. 643: Đại Kinh Phương Quảng; MLDB, 
p. 389, pa.9). Cải được nhận biết là ‘cái này 'được nghĩ về theo 
những chiều hướng khác biệt và như vậy, bị biến hóa từ ‘cái 
kia 'và từ ‘tôi ’. Biến hóa này - gồm có thèm khát vật thế, quan 
điếm sai lạc về sự trường tồn của vật thế... và ngã mạn”Tôi 
là’ - dẫn đến bận tâm toan tinh ham muốn vật thế quá khứ và 
hiện tại với suy nghĩ cân nhãc sao cho đạt được các vật thê ao 
ước có được trong tương lai. Mấu chốt đê cắt nghĩa đoạn này 
có lẽ là lời giải thích của Tôn giả Mahã Kaccãna về các câu kệ 
Bhaddekaratta ỞMN133. 

Trích MLDB, ct. 232, tr. 1204. 

860. So với Nãnananda 1986: p.5 

“ Xét về liên hệ mật thiết giữa “papahca ” và phương tiện 
truyền thông qua ngôn ngữ học, hình như chữ ‘sahkhã ’ (sam 
+ V khyã: gọi là) có thể được dịch bằng những thuật ngữ như 




552 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


ỷ niệm, nhãn hiệu, danh hiệu hay những công ước ngôn ngữ: 
Yam hi bhikkhave rũpam atĩtam niruddham viparintam 
ahosĩti tassa sahkhã, ahosĩti tassa amahhã, ahosĩti tassa 
pahhatti... Này các tỳ khưu, bất cứ sắc thế nào đã qua, đã 
diệt mât, đã thay đôi: chữ (ngôn lộ), nhãn hiệu (danh ngôn 
lộ) và lời miêu tả (thi thiết lộ) ‘đã hiện hữu’ được dùng đế 
chỉ cho sắc thế ấy, chứ không phải chữ ‘đang hiện hữu ’hay 
chữ ‘sẽ hiện hữu’ (BKTƯ 3. tr. 133: Ngôn Lộ; CDB L p. 
905: Pathways ofLanguage). 

Như vậy, chữ papahca-sahhã-sahkhã có thê được hiêu là 
những ý niệm, nhãn hiệu, danh hiệu hay những công ước 
ngôn ngữ có đặc tinh của khuynh hướng suy đoán của tâm. 

Được trang bị với những định nghĩa này, bây giờ ta có thê 
xét chi tiết đến công thức nhận biết giác quan trong kinh 
Madhupinậika. Nó bắt đầu bằng một ghi chú khách quan, 
hồi tưởng lại sự kiện trong Sanh Khởi do Tùy Thuộc (patic- 
ca-samuppãda) : 

‘ Cakkhuncãvuso paticca rũpe ca uppajjati cakkhuvinnãnam 
tinnam sahgatiphasso, phassa paccavã vedanã... ’: Này các 
tỳ khim, vì mắt và đối tượng vật thế, nhận biết từ mắt khởi 
lên; sự gặp gỡ của cả ba là sự xúc chạm giác quan, vì xúc 
chạm giác quan nên cảm giác khởi lên... 

Ghi chú khách quan này chỉ được kéo dài đến ‘vedanã’ thôi. 
Công thức này bây giờ lẩy kết thúc chủ quan đế gợi ý cho 
hoạt động có chủ tâm. 

‘ Yam vedeti tam saiyãnãti, yarh saiyãnãti, tam vitakketi, yam 
vitakketi tam papahceti... ’: Cảm giác được cái gì, ta nhận 
biết cái đó, nhận biết cái gì, ta nghĩ về cái đó, nghĩ về cái gì, 
ta suy đoản... ’ (KTB 1, tr. 254: Kinh Mật Hoàn; MLDB, p. 
203,pa.l6: The Honeyball). 

Ta thấy hoạt động có chủ tâm được ngụ ỷ bằng động từ ở 
ngôi thứ ba dừng lại ở papahceti. Bây giờ là đến giai đoạn 
đáng chú ý nhất của tiến trình nhận thức. Hiến nhiên nó 
không còn là tiến trình chỉ thuần phụ thuộc thôi, cũng không 
phải là một hoạt động được hướng dẫn có chủ ý, mà là sự 
tuân phục một trình tự khách quan của các hiện tượng không 
thế miễn trừ được. Tại giai đoạn cuối của nhận thức giác 






SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


553 


điều kiện này của tiến trình nhận thức đã lên tới giai 
đoạn suy đoán vô căn cứ, nói đại loại là ta trở thành 
nạn nhân của các liên tưởng tâm thức và những suy 
tưởng của riêng mình. Tiến trình suy tưởng sanh sôi 
nảy nở nhanh chóng, dệt thành mạng lưới ý tưởng, 
trù liệu, liên tưởng, trong đó ‘nhà suy tưởng” hầu như 
trở thành con mồi vô vọng. 

Giai đoạn hệ trọng trong chuỗi nối tiếp này, nơi thành 
kiến chủ quan có thể hòa nhập vào và làm sai lạc 
tiến trình nhận thức, xảy ra với đánh giá ban đầu về 
cảm giác (vedanã) và nhận thức (sahhã). Việc làm 
sai lạc dữ kiện nhận được qua giác quan khởi lên ở 
giai đoạn này sẽ tiếp nhận thêm sự củng cố bằng suy 
nghĩ và bằng suy đoán vô căn cứ.®®^ Ngay khi lên đến 
giai đoạn suy đoán vô căn cứ này, tiến trình nhận thức 
được xác lập. Sự suy đoán vô căn cứ được phóng dội 
trở lại dữ kiện nhận được qua giác quan và tâm tiếp 
tục suy diễn bằng cách giải thích kinh nghiệm phù 
hợp với nhận thức chịu ảnh hưởng của thành kiến 
ban đầu. Vì thế, các giai đoạn nhận thức và phản ứng 
bằng khái niệm khởi đầu là những khía cạnh quyết 
định cho chuỗi nối tiếp có điều kiện này. 


quan, cho đến giây phút này, ‘người’vốn là chủ thế bây giờ 
trở thành đối tượng không may mắn. 

Trích CR, tr. 5-6 

861. Sn 874 nhấn mạnh là suy đoán phụ thuộc vào tu tuởng nói 
riêng. 

Sn 874 (KTỈB 1, KT, tr. 730: Kỉnh Tranh Luận; GD, p. 115: 
Quarrels and Disputes). 




554 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Chuỗi nhận thức nối tiếp ấy được diễn tả ở Madhupindika 
Sutta xuất hiện qua lời giải thích ngắn gọn của Đức 
Phật, trong đó, Ngài liên kết lời giảng của Ngài đến 
việc đẩy lùi các loại khuynh hướng ngủ ngầm (anuseti) 
khác nhau trong nhận thức (sahhã), và để vượt qua 
những “khuynh hướng ngủ ngầm” (anusaya) có thể đi 
vào vận hành trong tiến trình nhận thức.®®^ 

Kinh điển đề cập đến nhiều loại khuynh hướng ngủ 
ngầm khác nhau. Nhóm hay gặp là nhóm bảy loại, 
gồm có: ham muốn nhục dục, sân hận, tà kiến, nghi 
hoặc, ngã mạn, khao khát hiện hữu và vô minh.^®2 

862. M I 108. So với M III 285 đoạn kinh này liên kết một phần của 
cùng chuỗi nhận thức có điều kiện ấy với sự hoạt động của các 
khuynh huớng ngủ ngầm. 

• M I 109* * (KTB 1, tr. 254: Kỉnh Mật Hoàn; MLDB, p. 202, pa. 
8: The Honey Ball). * Nguyên vãn MI 108, tôi tìm không thay. 

• M III 285 (KTB 3, tr. 628: Kỉnh Sáu Sáu; MLDB, p. 1124, 
pa.28: The Six Sets ofSix). 

863. Thí dụ nhu ở AIV 9. Ngoài nhóm thông thuờng này, ta còn thấy 
khuynh huớng ngủ ngầm đến các lập truờng quan điểm và các 
xu huớng ở s II 17 và s III 135, khuynh huớng nhục dục ngủ 
ngầm ở s IV 205, và khuynh huớng tham ái ngủ ngầm ở Dhp 
338. Có thế quán ảnh huởng của các khuynh huớng ngủ ngầm 
này có thể tạo ra trong tâm bằng cách huớng ý thức nhận biết 
rõ rệt đến tâm không đuợc huân tập về “khuynh huớng” phản 
ứng lại kinh nghiệm giác quan hoặc bằng nhục dục hay bằng sân 
hận; về “khuynh huớng” đáp ứng thông tin dựa trên phỏng đoán 
nhiều hơn bằng cách hoặc là tạo ra quan điếm hay niềm tin, nếu 
không, đáp ứng bằng cách cảm thấy rối trí hay nghi hoặc; và 
bằng cách quán làm thế nào ý nghĩa của “Tôi” nằm duới kinh 
nghiệm chủ quan “có khuynh huớng” thế hiện thành ngã mạn 
và hon nữa, “có khuynh huớng” lớn tiếng cổ vũ cho sự tiếp nối 
đời đời (nghĩa là khao khát hiện hữu). Quán theo cách này sẽ 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


555 


Đặc tính quan trọng nhất của khuynh hướng ngủ 
ngầm là sự vận hành trong vô thức. Như động từ 
anuseti, “ngủ yên” ngụ ý khuynh hướng ngủ ngầm 
nằm ngủ yên trong tâm, nhưng có thể được kích 
động vận hành trong tiến trình nhận thức. Trong giai 
đoạn ngủ yên, khuynh hướng ngủ ngầm đã sẵn có ở 
các em bé mới sanh.^®"^ 

Một thuật ngữ tự bản chất mang thuộc tính quan trọng 
tương tự liên quan đến tiến trình nhận thức là chữ 
ãsava: nhiễm lậu (nđ: ảnh hưởng).Những nhiễm 

tiết lộ cho biết là, bằng cách này hay cách khác, tâm chưa giác 
ngộ “có khuynh hướng” thiên về vô minh ở mức độ kinh ngạc. 
Nãnaponỉka 1977: p.238 chỉ cho thấy rằng “khuynh hướng ngủ 
ngầm” bao gồm cả nhiễm lậu tâm thức đã thực sự khởi lên và 
bản chất tự nhiên của tâm thức tưong ứng, điều này là kết quả 
của thói quen lâu đời. 

• AIV 9 (BKTC 3, tr. 286: Tùy Miên (1); NDB, p. 1003: Under- 
lyỉng Tendencies (1) ). 

• s II 17 (BKTƯ 2, tr. 37: Kaccãyanagotta; CDB I, p. 544: 
Kaccãnagotta). 

• s III 135 (BKTƯ3, tr. 244: Rãhula; CDB I, p. 947: Rãhula 
(!)■ 

• s IV 205 (BKTƯ 4, tr. 333: Đoạn Tận; CDB II, p. 1261: 
Abandonment). 

• Dhp 338 (KTiB 1, PC, tr. 572: Kỉnh Rãhula; DBPW, p. 124: 
Craving). 

864. M I 432; so với M II 24. 

•MI 432 (KTB 2, tr. 206: Đại Kinh Malunkyaputta; MLDB, p. 
537, pa. 3: The Greater Discourse to Mãlunkyãputta). 

• M II 24 (sđd, tr. 440: Kinh Samanandika; MLDB, p.649, 
pa.8: Samananậikãputta). 

865. Ẫsavas cũng có nghĩa là “chất thải”, như khi vết thưong mưng 
mủ vỡ ra (so với AI 124), hay “lên men” như rượu được cất từ 




556 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hoa... (so với Sv III 944). 

AI 124 (BKTC ỉ, tr. 220: vểt Thương Làm Mủ; NDB, p. 220, pa 

(1): Diamond). 

Ẫsavã: từ chữ ã-savati ‘chảy về phía ’ (người quan sát đó là 
‘trong, hướng vào hay từ người quan sát ‘ra ngoài, hướng 
ra ’). Được dịch là ‘thành kiến ‘ý nghĩ độc hại ‘những vết 
nhơ’; ‘ảnh hưởng không nhận ra được’, được dùng đê gây 
thay đôi (nóigọn: ảnh hưởng); ‘nguyên nhân làm bại hoại’; 
hay ô nhiễm hoàn toàn (RD). Đôi khi, ô nhiễm nặng hơn nữa 
thuộc về tà kiến (ditthãsava) được thêm vào. Đoạn diệt tất 
cả các ãsavã tương đương với quả vị Arahatta (A La Hán). 

Trích LDB, ct. 124, tr. 546. 
Ãsavã hay nhiễm lậu (lậu hoặc) là loại được coi là có vai 
trò củng cố, kéo dài luân hồi. Ẫsavã có mặt ở tầng lớp sâu 
thắm nhất và ngay tại lõi. Chú giải rút chữ này từ động từ 
‘ru’nghĩa là “chảy”. Vì tiền tri từ ã có nghĩa là bên trong 
hay bên ngoài, các học giả bất đồng với nhau về ngụ ỷ của 
dòng chảy; như vậy, có người dịch là “chảy vào trong” hay 
“ảnh hưởng”, có người dịch là “chảy ra ngoài” hay “chất 
thải”. Một đoạn kinh quen thuộc trong kinh điên chỉ định 
ý nghĩa thực sự của chữ này, độc lập với ngữ nguyên học, 
khi đoạn kinh này miêu tả ãsavã là những trạng thải “gây 
ô nhiễm, tiếp tục tái lập hiện hữu, tạo khó khăn phiền toái, 
đi đến khố đau, dẫn đến tái sanh, già, chết trong tương lai 
(đó là MN 26.47).* Vì thế, các dịch giả khác bỏ qua nghĩa 
đen của nó, dịch là “nguyên nhân làm bại hoại”, “ô nhiễm, 
biến thái” hay “ảnh hưởng độc hại” (Nãnamoli). Ba ảnh 
hưởng độc hại đề cập trong kinh đồng nghĩa với thèm khát 
khoái lạc giác quan, khao khát hiện hữu và vô minh xuất 
hiện ở giai đoạn đầu của công thức phát sanh do tùy thuộc. 
Khi tâm thức của người đệ tử của Phật được giải thoát khỏi 
những ảnh hưởng độc hại này bằng cách hoàn thành đạo lộ 
A La Hán, vị ấy duyệt lại sự tự do giải thoát mới đạt được và 
cất tiếng rong sư tử: “Sanh đã bị hủy diệt, đời phạm hạnh 
đã sống trọn, việc cần làm đã làm, không còn đi đến bất cứ 
trạng thải hiện hữu nào nữa ”. 

Trích MLDB, tr. 28; ct.2, tr. 1168. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


557 


lậu này có thể “chảy” (ãsavati) vào và bằng cách đó, 
“ảnh hưởng đến” tiến trình nhận thức.^®^ Giống như 
các khuynh hướng ngủ ngầm, ảnh hưởng này hoạt 
động không cần chủ tâm có ý thức. Các nhiễm lậu 
chảy vào ấy khởi lên vì không suy xét theo lý duyên 
khởi (ayoniso manasikãra) và vì vô minh (avijjã).^^^ 
Chống lại và ngăn ngừa sự sanh khởi của những 
nhiễm lậu chảy vào này là mục đích quan trọng nhất 

* KTB 1, tr. 545: Đại Kỉnh Sacca; MNDB, p. 342: The 
Greater Discourse to Saccaka. 

866. Ví dụ như M I 9 đề nghị phòng hộ giác quan để tránh sự khởi 
động của những nhiễm lậu. 

M I 9 (KTB 1, tr. 24: Kỉnh Tất Cả Lậu Hoặc; MLDB, p. 93, 
pa.l2: AU the Taints). 

867. Đoạn kinh ở M I 7 liên kết sự sanh khởi của những nhiễm lậu 
với không suy xét theo lý duyên khởi; còn đoạn AIII414 liên kết 
với vô minh. 

• M I 7 (KTB 1, tr. 20: Kỉnh Tất Cả Lậu Hoặc; MLDB, p. 91, 
pa.3: AU the Taints). Yoniso manasikãra hiêu theo: 

o Quyên Nettippakarana: suy xét kỹ lưỡng theo nghĩa phù 
hợp với sự thực, phù hợp với tinh thần phát sanh do tùy 
thuộc (paticcasamuppãda) nói ở M III 142 và s II 105. Nó 
là cội nguồn của giải thoát. 

Đọc The Guide, ct 46/2 tr. 17. 
o Chú giải KTB: được cắt nghĩa như là những phưong tiện 
chinh đáng (upãya), con đường đúng (patha). Nó được gọi 
là chú tâm, xem xét, hay bận tâm đến cái gì đúng với sự 
thực, đó là chú tâm suy xét vô thường đúng là vô thường... 
Còn ayoniso manasikãra là suy xét không đúng với sự 
thực. Nó là cội nguồn của điên đảo, dẫn đến quan điếm 
sai lạc, khô đau. 

Đọc MLDB, ct 33, tr. 1169. 

• AIII 414 (BKTC 3, tr. 216, đ. 9: Một Pháp Môn Quyết Trạch; 
NDB, p. 962, pa. (4): Penetrative). 




558 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


của những học giới huân tập đời sống tu viện do Đức 
Phật đặt ra,®®® và sự tận diệt thành công của chúng 
(ãsavakkhaya) đồng nghĩa với chứng ngộ toàn triệt.®®® 


868. Phương pháp phân tích lý luận của Đức Phật để tuyên bố học 
giới (như ở Vin III 21) là nó nên hạn chế những nhiễm lậu đã 
sanh khởi và tránh sự sanh khởi của chúng trong tương lai (so 
thêm với M I 445). Ngoài việc giữ học giới, các phương thức 
quan trọng khác đế đối phó với những nhiễm lậu này là: không 
đế vướng vào nhận thức sai lạc (tà kiến); phòng hộ các giác 
quan; sử dụng chính đáng các nhu cầu cần thiết (tứ vật dụng); 
chịu đựng nóng, lạnh, nguy hiếm, đau đớn...; tránh thú dữ và gần 
gũi thân mật không thích họp với người khác phái; loại bỏ những 
chủ ý và những tư tưởng bất thiện; và tu tập các yếu tố tạo thành 
chứng ngộ (ở M I 7-11). 

• Vin III21 (BDI, p. 3 7-8: Trường hợp “thất bại ” của Sudỉnna). 

“ Sudinna thất bại (pãrãịika) trong đẩu tranh chổng lại Mãra* * 
(cám dỗ), thất bại trong đấu tranh chống lại cái xấu nói chung, 
và nhất là thất bại trong nỗ lực hoàn thành mục tiêu cao cả 
của quả vị A La Hán. Vì chuyện này, Đức Phật tuyên bố học 
giới dựa trên 10 lý do: (1) vì đức hạnh xuất chúng của Đoàn 
Thê Tăng già, (2) vì sự thoải mái thơ thới của Đoàn Thê Tăng 
già, (3) đê chế ngự những kẻ có tâm xấu ác, (4) vì sự thanh 
thản của các tỳ khim có hạnh kiêm tôt đẹp, (5) đê chê ngự 
những nguyên nhân làm bại hoại ở ngay đây và ngay bây giờ, 
(6) đê chông lại những nguyên nhân làm bại hoại của những 
thế giới khác, (7) vì lợi ích cho ngoại đạo nào chưa tin tưởng, 
(8) đê gia tăng sô người đã tin tưởng, (9) đê thiêt lập sad- 
dhamma (Giáo Pháp Chân Chánh), (10) đê tôn trọng những 
học giới chế ngự. Biện pháp huân tập dành cho các tỳ khưu 
được Thế Tôn nói rõ như thế. ” 

Trích BD L tr. 37-8. 

• M I 445 (KTB 2, tr. 229-30: Kinh Bhaddadi; MLDB, p. 548: 
To Bhaddãdi). 

• M I 7-11 (KTB 1, tr. 19-29: Kinh Tất Cả Lậu Hoặc; MLDB, p. 
91-6, pa.3-21: AU the Taints). 

869. Ví dụ như ở MI 171 (KTB 1, tr. 381: Kinh Thánh cầu; MLDB, 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


559 


Kinh điển thường đề cập ba loại “nhiễm lậu” (nđ: 
nhiễm lậu chảy vào): nhiễm lậu của ham muốn nhục 
dục, nhiễm lậu hiện hữu và vô minh.^^° Ham muốn 
nhục dục, ham muốn hiện hữu cũng xuất hiện trong 
sự thực cao cả thứ hai như là những yếu tố chính cho 
sự sanh khởi của dukkha,^^^ trong khi vô minh tạo 
thành điểm khởi đầu của “mười hai khoen” miêu tả 
sự “sanh khởi do tùy thuộc” (paịicca samuppãda) của 
dukkha. Những sự việc này chỉ ra rằng hệ thống các 
nhiễm lậu từ bản chất có liên quan đến nguyên nhân 
cho dukkha sanh khởi.^^^ Nói đúng hơn, ham muốn 
hưởng thụ khoái lạc, ham muốn trở thành cái này cái 
kia, và sức lừa đảo của vô minh, là “những nhiễm lậu” 
chịu trách nhiệm cho cội nguồn của dukkha. 


p. 263, pa.25: The Noble Search). 

870. Ví dụ như ở M I 55. Ngoài ba nhiễm lậu này, nhiễm lậu của 
tà kiến được đề cập trong vài trường họp (như ở D II 81); tuy 
nhiên, theo Nãnatiloka 1988: p.27 và T.w. Rhys Davids 1993; 
p.ll5, bộ ba nhiễm lậu này có lẽ là bản gốc lâu đời hon. về 
những nhiễm lậu, so với lohansson 1985: p.l78; và Premasiri 
1990a:p.58. 

• M I 55 (KTB 1, tr. 128: Kỉnh Chảnh Tri Kiến; MLDB, p. 143, 
pa.68: Right View). 

• DII81 (TBK 3, tr: 80B: Kỉnh Đại Bát Niết Bàn; LDB, p. 234, 
pa. 1.12: The Buddha ’s Last Day). 

871. Ví dụ như ở s V 421 (BKTƯ 5, tr. 612, đ.6: Như Lai Thuyết; 
CDBII, p. 1844: Settỉng In Motỉon the Wheel of the Dhamma). 

872. Lời miêu tả biến cố thực sự về chứng ngộ trọn vẹn thường áp 
dụng bốn sự thực cao cả vào dukkha và vào các ảnh hưởng lấy 
điều này làm căn bản. So thêm với D I 84. 

D I 84 (TBK1, tr. 82: Kinh Sa Môn Quả; LDB, p. 107, pa. 97: 
The Kruits of Homeless Life). 




560 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Toàn thể mục đích của việc thực hành con đường 
do Đức Phật chỉ dạy là tận diệt các nhiễm lậu ấy 
(ãsavas), nhổ tận gốc các khuynh hướng ngủ ngầm 
(anusaya) và từ bỏ các trói buộc (samyoịana).^^^ Ba 
thuật ngữ này đề cập đến cùng một vấn đề căn bản 
từ những bối cảnh khác nhau, đó là vấn đề sanh khởi 
của khao khát (tanhã: tham ái) và những hình thức có 
liên quan đến bất thiện trong tương quan với bất cứ 
một trong sáu giác quan nào và đối tượng của 
Trong mạch văn này, các nhiễm lậu đại diện cho các 
căn nguyên sanh khởi của dukkha có thể “chảy vào” 
sự đánh giá nhận thức, các khuynh hướng ngủ ngầm 
là những các khuynh hướng bất thiện trong tâm thức 
người chưa giác ngộ, các khuynh hướng bất thiện 


873. s V 28 (BKTƯ 5, tr. 48: Kiết Sử...; CDB II, p. 1542: The 

Abandoning of the Petters, Etc.). 

874. Phạm vi của khao khát bao phủ hết thảy được minh họa trong lời 
giải thích chi tiết về sự thực cao cả thứ hai tĩongMahãsatipạtthãna 
Sutta, D II 308, ở đoạn kinh này những giai đoạn khác nhau của 
tiến trình nhận thức, từ sáu giác quan, các đối tượng tưong ứng 
của chúng và các loại thức, qua xúc đến cảm giác, nhận biết, có 
chủ ý, và thức, hướng tâm vào đối tượng (tầm) và suy xét đối 
tượng (tứ), tất cả đều được liệt kê là những trường họp có thể có 
được đế khao khát sanh khởi. Phân tích này về kinh nghiệm giác 
quan xuất hiện lần nữa ở s II 109, và cũng ở Vibh 101 (trong 
phần giài thích theo Kinh Tạng về bốn sự thực cao cả). 

• D II 308 (TBK 3, tr. 308: Kỉnh Đại Niệm Xứ; LDB, p. 346, pa. 
19: On the Eoundation of Mind/ulness). 

• s II 109 (BKTƯ2, tr. 198, đ.33: Xúc Chạm, Biết Rõ; CDB1 
p. 605: Exploratỉon). 

• VibhlOl: 

o PT, tr. 154: Chân Lý về Nguyên Nhãn Của Khố. 
o BPTl, tr. 159, đ.l45: Khô Thảnh Để. 
o BA, p. 133, pa.203: The Truth ofThe Cause. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


561 


này “có khuynh hướng” bị kích động trong tiến trình 
nhận thức, và những trói buộc sai sử sanh khởi ở bất 
cứ cửa giác quan nào có nhiệm vụ “cột trói” chúng 
sanh lưu chuyển trong samsãra* * (luân hồi). 

Một cách tránh sự vận hành của các nhiễm lậu, các 
khuynh hướng ngủ ngầm và các trói buộc, và qua vận 
hành này, các trạng thái tâm bất thiện và phản ứng tại 
bất cứ cửa giác quan nào sanh khởi lên, là thực hành 
phòng hộ giác quan (indriya samvara). Phương pháp 
phòng hộ giác quan phần lớn dựa vào sati, sự có mặt 
của sati áp dụng ảnh hưởng kiềm chế các phản ứng 
và các suy đoán lung tung thường có khuynh hướng 
xảy ra trong tiến trình nhận thức nếu sati không có 
mặt.®^^ Như kinh điển đã chỉ cho thấy, phòng hộ giác 
quan khiến cho hỉ và lạc sanh khởi, rồi lần lượt sẽ 
tạo thành nền tảng cho định và tuệ.®^^ Thực vậy, sống 
với ý thức nhận biết trọn vẹn ngay tại giây phút này, 
không còn tán loạn vì ham muốn nhục dục, có thể làm 
cho cảm giác tuyệt vời của hạnh phúc sanh khởi. 


875. Bodhi 2000: p.ll27 giải thích: “phòng hộ giác quan... liên 
quan đến việc ngừng ngay khi dữ liệu giác quan đơn thuần đã 
ghi nhận được, không đắp thêm những lớp ý nghĩa có nguồn 
gốc hoàn toàn chủ quan.” Upali Karunaratne 1993: p.568 liên 
kết phòng hộ giác quan với giai đoạn tiến trình nhận thức đặc 
biệt là khi cảm giác kh ỏi lên. 

876. Ví dụ như ở s IV 78. So thêm với M I 346 nói về an vui không 
uế nhiễm (abyãseka sukha) đạt được nhờ phòng hộ giác quan. 

• s IV 78 (BKTƯ4, tr. 139, đ.12-17: sổng Phong Dật; CDBII, 
p. ỈỈ80: Dwelỉing Negligentỉy). 

•MI 346 (KTB 2, tr. 24: Kỉnh Kandaraka; MLDB, p. 450, 
pa.16: To Kandaraka). 




562 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Trau dồi chánh niệm ở các cửa giác quan như vậy không 
ngụ ý là ta giản dị tránh cảm nhận qua giác quan. Như 
Đức Phật đã chỉ rõ trong Indriyabhãvanã Sutta, nếu 
chỉ đừng thấy, đừng nghe tự nó dẫn đến chứng ngộ, 
thì người mù và điếc có thể đã là những người hoàn 
thành mục đích hành trì.^^^ Thay vào đó, lời hướng dẫn 
phòng hộ giác quan khuyên các thiền sinh không sống 
trú vào dấu hiệu (nimitta) hay vào những đặc tính thứ 
yếu (anuvyanjana) của các đối tượng giác quan, để 
tránh những ảnh hưởng tai hại “chảy vào”.Trong bối 
cảnh hiện tại, dấu hiệu (nimitta) ám chỉ đến khía cạnh 
đặc biệt nhờ đó người ta nhận ra hay nhớ lại điều gì.®^^ 


877. ở MIII298, đế trả lời cho một Bà la môn tên là Pãrãsarỉya đã 
đề nghị một hình thức tu tập các giác quan là không thấy bằng 
mắt, không nghe bằng tai. So thêm với Tilakaratne 1993: p.72. 
M III 298 (KTB 3, tr. 664: Kinh Căn Tu Tập; MLDB, p. 1147, 
pa. 2: The Development of the Paculties). 

878. Ví dụ như ở M1273 chang hạn. Động từ “chảy vào”, anvãssavatỉ, 
được rút ra từ anu + ã + savatỉ (T.w. Rhys Davids 1993: p. 50) 
và như vậy nó gợi nhớ lại các ảnh hưởng, các ãsavas. 

M I 273 (KTB 1, tr. 597: Đại Kỉnh Xóm Ngựa; MLDB, p.264, 
pa.8: The Greater Discourse at Assapura). 

879. Ví dụ như ở MI 360 “dấu hiệu = biểu hiện bên ngoài” đề cập tới 
khía cạnh bên ngoài của người cư sĩ là thế nào; hay ở Vin III 15 
và ở M II 62, người đàn bà nô lệ nhận ra người con trai cũ của 
chủ, bây giờ là một tỳ khưu và trở về sau một thời gian vắng mặt 
lâu ngày bằng “dấu hiệu = tướng mạo”. Trong những đoạn kinh 
khác, “dấu hiệu” có chức năng về “nguyên nhân” hon (ví dụ: s 
V213; AI 82; AII 9; AIV 83 vàTh 1100). về “dấuhiệu”, so với 
Harvey 1986; pp.31-3; và tr. 595, ct.927. 

•MI 360 (KTB 2, tr. 53: Kỉnh Potalỉya; MLDB, p. 466: To Potaliya). 

• Vin III 15 (BD T p. 27: ch. Pãrãjỉka I: tỳ khưu Sudỉnna). 

• M II 62 (KTB 2, tr. 510: Kỉnh Ratthapala; MLDB, p. 682, 
pa.ỉ8: On Ratthapãla). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


563 


về tiến trình nhận thức, “dấu hiệu” (nimitta) này liên 
quan đến sự thẩm định sơ khởi các dữ kiện do giác 
quan nhận được còn thô, vì nó nên đối tượng trông có 
vẻ “đẹp” (subhanimitta) hay “khó chịu” (paịighanimitta), 
rồi tuần tự sẽ đưa đến những thẩm định và phản ứng 
trong tâm thức sau này.®®° 


• s V 213 (BKTƯ 5, tr. 333: Cây Quay Ra Lửa; CDB II, p. 
1683: The Sỉmỉle of the Fire-stick). 

• AI 82 (BKTC1, tr. 152: Phẩm Tướng; NDB, p. 172, pa 80(4): 
With a Basis). 

Theo chú giải BKTC, ‘Wỉth a Basis ’ có nghĩa là ‘có một lý 
do Vì những chữ nguồn gốc, nguyên nhân, hoạt động có 
nguyên nhân, điều kiện và vật thế chỉ là những chữ đồng 
nghĩa với ‘lý do’. (Sanimittũ ti sakãrana... Nidãnam hetu 
sahkhãro paccayo rũpan ti sabbãni pi hi etãni kãranaveva- 
canãn ’eva). 

Trích NDB, ct. 307, tr. 1633 
Hình như từ các bản chánh vãn có được, các luận sư giải 
thích rằng các chữ nimitta (tướng), nidãna (nhân duyên), 
hetu (nhân), sahkhãra (hoạt động có nguyên nhân), và pac- 
caya (duyên) đồng nghĩa với nhau. 

Trích NDB, ct. 308, tr. 1633. 

• AII 9 (BKTC 1, tr. 564: Vô Sở ủy; NDB, p. 395: Self-Confi- 
dence). HTMinh Châu dịch là trường hợp. Bodhỉ: any ground 
on the basis: bất cứ lý do nào dựa trên nền tảng... 

• A IV 83 (BKTC 3, tr.392tt (3): Không Có Che Đậy; NDB, p. 
1057f.(5-7): No Need to Hide). HTMinh Châu dịch là tướng. 
Bodhi: any ground on the basis. 

• Th 1100 (TiBKIL TLTK, tr. 258: Tãlaputta (Thera 97) ). ở 
đây HT Minh Châu dịch là lý do; Norman dịch là on that 
account (EV1 p.lll); C.A. Rhys Davids dịch là because of 
(PEB372).^ 

Các bản tiếng Anh (AII9; AIV 83, Th 1100) đều dịch nimitta 
là lý do, nguyên nhân, nghĩa thứ 5 của nó như PED tr. 367 
đã ghi. 

880. AI 3 liên kết ham muốn nhục dục với suy xét “biểu hiện đẹp đẽ” 




564 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Lời chỉ dẫn áp dụng chế ngự vào các đặc tính thứ yếu 
(anuvyahịana) có thể tương xứng với các kết nối tâm 
thức thêm trong tiến trình nhận thức, các kết nối này 
thêm thắt chi tiết vào nhận thức (sahhã) đã có thành 
kiến từ đầu.^^^ Khuynh hướng phản ứng theo thành 

không cẩn thận, và suy xét “dấu hiệu khó chịu” không cẩn thận. 
M1298 giải thích tham, sân và si là những nguyên nhân sản sinh 
ra dấu hiệu (nỉmỉttakarana). So với M III 225, đoạn này tả là vì 
theo đuối các dấu hiệu này nên thức bị sự thỏa mãn có đuợc từ 
dấu hiệu trói buộc và cùm vào (cột chặt), và bằng cách đó, bị 
dấu hiệu kềm chế (triền phược) ra sao. 

• A I 3 (BKTC 1, tr. 11: Phâm Đoạn Triền Cái; NDB, p. 90: 
Abandoning the Hindrances). 

•MI 298 (KTB 1, tr. 653: Đại Kỉnh Phương Quảng; MLDB, p. 
395, pa. 37: The Greater Series of Questions and Answers). 

“ Chú giải KTB giải thích nimittakarana có nghĩa là tham 
sân si gán cho người là kẻ phàm phu hay bậc thánh thiện, 
là tham lam, thù ghét hay bị mê ám. Nhưng cũng có thê tập 
ngữ này là nhiễm lậu khiến cho tâm gán ý nghĩa giả tạo như 
trường tồn, khoan khoái dễ chịu, ngã và đẹp vào các vật 
việc. ” 

Trích MLDB, ct.456, tr. 1238. 
MIII225 (KTB 3, tr. 518: Kinh Tông Thuyết và Biệt Thuyết; 
MLDB, p. 1075, pa.lO: The Exposition of a Summary). 

881. Tuy nhiên, As 400 cho thuật ngữ này muốn nói đến chi tiết của 
đối tuợng nhận thức đuợc. Mặt khác, trong những đoạn kinh 
tuông tự, “dấu hiệu” có thế đuợc các loại ý nghĩ khác biệt tiếp 
nối theo sau, vốn có thế ăn khớp với ‘Tiên kết tâm thức” (so 
với M I 119 chẳng hạn). T.w. Rhyd Davids 1993: p. 43, dịch 
anuvyaíyana là đặc tính đi kèm, “dấu hiệu hay dấu vết bổ túc 
hay bổ sung”. Bản tiếng Hán tuông đuong (Minh Chau 1991: 
p.82) nói về “không nắm giữ tuớng chung” và không “lấy làm 
thích thú gì trong đó”, về anuvyanjana nhu là “liên kết tâm 
thức”, xin đọc Vimalo 1974: p. 54. 

M I 119 (KTB 1, tr. 269-70: Kinh An Trú Tầm; MLDB, p. 211, 
pa.2-4: The Removal of Distracting Thoughts). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


565 


kiến và xúc cảm bắt nguồn từ giai đoạn đánh dấu, 
khi những thẩm định buổi đầu hiếm có ý thức rõ rệt 
có thể làm nền tảng cho nhận thức (sahhã) khởi lên. 
Trong mạch văn khuyến cáo của Satipatíhãna Sutta 
nên quán các nguyên nhân liên quan đến sự sanh 
khởi của trói buộc (kiết sử), giai đoạn đánh dấu này 
có can hệ đặc biệt. Vì thế, giờ đây tôi sẽ trình bày chi 
tiết giai đoạn này và những tình huống có thể ảnh 
hưởng đến nó. 

XI.3. HUÂN TẬP NHẬN THỨC 

Theo kinh điển, hiểu biết sâu sắc bản chất của nhận 
thức (sannã, tưởng) là nguyên nhân quan trọng để 
chứng ngộ.Nhận thức dưới ảnh hưởng của ham 
muốn nhục dục hay sân hận dẫn đến nhận biết lệch 
lạc và bằng cách đó, khiến cho tư tưởng và chủ ý 
bất thiện sanh khởi.®®^ Nhận thức bị bóp méo hay 

882. AII 167. So thêm với Sn 779, chỉ cho thấy rằng nhờ hiểu biết 
sâu sắc nhận thức, nguời ta có thế vuợt qua đuợc cơn lũ (bộc 
lưu); và theo Sn 847, người nào vượt qua được nhận thức, người 
ấy đã vượt khỏi sự lệ thuộc (triền phược). 

• AII 167 (BKTC 2, tr. 134: Niết Bàn;'NDB, p. 544: Nỉbbãna). 

• Sn 779 (KTỈB I, KT, tr. 699: Kỉnh Hang Động Tám Kệ; GD, 
p. 104: The Cave). 

• Sn 847 (sđd, tr. 722: Kỉnh Mãgandỉya; GD, p. 112: 
Mãgandiya). 

883. M I 507 nói về sự lệch lạc của nhận thức (viparĩtasahhã, phản 
tưởng) với việc coi khoái lạc giác quan là hạnh phúc. M II 27 
đồng hóa nhận thức dưới ảnh hưởng của tham dục, sân hận và 
bạo tàn là nguồn gốc của tất cả các tư tưởng và chủ ý bất thiện. 
•MI 507 (KTB 2, tr. 364: Kinh Magandiya; MLDB, p. 612, pa. 

15: To Mãgandiya). 

• M II 27 (sđd, 445: Kỉnh Samanamandika; MLDB, p. 652, pa. 




566 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


theo thành kiến bao gồm những ngộ nhận quan trọng 
về thực tại ảnh hưởng đến cơ cấu căn bản của kinh 
nghiệm thường tục, như khi ta nhận biết sai về trường 
tồn, thoả mãn, thực thể và cái đẹp trong những cái 
thực ra là trái Sở dĩ có sự hiện hữu của các yếu 
tố không thực như vậy nằm trong nhận thức là vì theo 
thói quen phóng chiếu quan điểm lầm lạc của riêng 
mình vào những dữ kiện giác quan nhận được, một 
tiến trình ta hoàn toàn không hay biết. Làm nền tảng 
cho tiến trình nhận thức, sự phóng chiếu theo thói 
quen này chịu trách nhiệm cho những mong đợi hão 
huyền và bằng cách đó, cho thất vọng và xung đột.®^^ 
Như là biện pháp đối đầu lại những thẩm định nhận 
thức không thực tế này, các kinh đề nghị trau dồi 
những nhận thức hữu ích.^^^ Những nhận thức hữu 


12: Samanamandỉkaputta). 

884. Đây là bốn vỉpaỉlãsas, so với AII 52; Patis II 80; Bodhi 1992b: 
p.4; và p.25, chú thích cuối trang 27. 

• A II 52 (BKTC 1, tr. 650: Tưởng Điên Đảo; NDB, p. 438: 
Inversions). 

• Patis II 80 (ĐVNG, tr. 303, đ. 1: Luận về Điên Đảo; PD, p. 
277: Treatỉse VIII: On Perversỉons). 

885. Fromml960:p. 127: “con người ở trạng thái bị ức chế... không 
thấy cái hiện hữu, nhưng hắn áp đặt hình ảnh do hắn tự suy 
tưởng vào các hiện tượng, và nhìn thấy chúng qua những hình 
ảnh và những hoang tưởng rút ra từ tâm trí, hon là theo thực 
tại. Chính hình ảnh trong tâm tưởng ấy... tạo thành dam mê, lo 
âu cho hắn”. lohannson 1985: p.96: “những gì được nhìn qua 
lăng kính của dục vọng, thành kiến và sân hận, chúng sẽ được 
chuyển hóa tương xứng.” 

886. Thí dụ như ở DIII251; DIII253; DIII289; AIII79; AIII 83-5; 
AIV 24;AIV46;AIV387;AV 105-7 vàAV 109. 

• D III 251 (TBK 4, tr. 251, đ. xxii: Kỉnh Phúng Tụng; LDB, p. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


567 


ích như vậy hướng ý thức nhận biết rõ rệt đến vô 
thường hay không thỏa mãn của tất cả các khía cạnh 
của kinh nghiệm. Các nhận thức khác liên quan đến 
những vấn đề cá biệt, chẳng hạn như những khía 
cạnh không hấp dẫn của cơ thể hay của thực phẩm, 
về bản chất của những nhận thức này, điều quan 
trọng cần ghi nhớ là để nhận biết cái gì là đẹp, là vô 
thường không ngụ ý tiến trình hồi tưởng hay quan 
sát, mà chỉ nhận biết khía cạnh đặc thù nào đó của 
đối tượng, nói cách khác, kinh nghiệm nó theo một 
quan điểm cá biệt nào đó. Trong trường hợp đánh 
giá nhận thức bình thường, quan điểm này hay hành 
động chọn lựa thường không phải là luôn luôn có ý 
thức. Việc cho ai đó hay cái gì đó là đẹp thường xảy 
ra là kết quả tổng hợp của huân tập theo thói quen 

501, pa.22: The Chanting Together). 

• D III 253 (sđd, tr. 252, đ. vii-viii: Kinh Phúng Tụng; LDB, p. 

502, pa.7-8: The Chantỉng Together). 

• D III 289 (sđd, tr.289, đ. ỉv: Kỉnh Thập Thượng; LDB, p. 519, 

pa. (4): Expanding Decades). 

• AIII 79 (BKTC 2, tr. 424: Các Tưởng (l)-(2); NDB, p. 693: 

Perceptions (l)-(2) ). 

• A III 83-5 (sđd, tr. 439-43: Nhàm Chán...; NDB, p.696-8: 

Disenchantment...). 

• A IV 24 (BKTC 3, tr. 311, d (25): Tưởng; NDB, p. 1016: 

Non-Decline (5). 

• A IV 46 (sđd, tr. 342-43: Tưởng (l)-(2); NDB, p. 1021-2: 

Perceptions (l)-(2) ). 

• AIV 387 (BKTC 4, tr. 117: Tưởng; NDB, p. 1270, pa.l6(6): 

Perceptions. 

• A V 105-7 (sđd, tr. 379-80: Tưởng (l)-(2); NDB, p. 1409: 

Perceptions (l)-(2) ). 

• A V 109 (sđd, tr. 284: Gỉrỉmãnanda; NDB, p. 1411: 

Girimãnanda). 





568 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


trong quá khứ với các xu hướng tâm thức trong hiện 
tại. Những điều này có khuynh hướng quyết định khía 
cạnh nào của đối tượng nổi bật lên trong lúc nhận 
thức. Suy tưởng chỉ đi vào hiện trường sau đó, chịu 
ảnh hưởng của loại nhận thức làm nó khởi lên.^^^ 

Từ bối cảnh thiền quán, điều rất hệ trọng là nhận 
thức có thể thích ứng với tiến trình huân tập.^^^ Khả 

887. M II 27. Thực ra, theo D I 185 nhận thức (saũhã) tạm thời đi 
trước trí (nãna), sự đi trước theo thời gian này có thế đưa đến 
ảnh hưởng đáng kế do nhận thức thi hành áp đặt trên cái được 
biết tới; so với Nãnavĩra 1987: p.lio. 

• M II 27 (KTB 2, tr.445: Kỉnh Samanamandỉka; MLDB, p. 
652, pa.l2: Samanamanậikãputta). 

• D I 185 (TBK2, tr. 185, đ.20: Kỉnh Potthapada; LDB, p. 163, 
pa.20: States of Consciousness). 

• Nãnavĩra 1987: p.llO: 

“ Potthãda, nhận thức (sahnã) đi trước trí (hãna); nhưng 
với sự sanh khởi của nhận thức, có sự sanh khởi của trí. 
Người ta hiêu như vầy: ‘với cái này làm điều kiện, thực thế, 
trí đã sanh khởi trong tôi 

Như vậy, sahíĩã đi trước nãna, không chỉ theo nghĩa thời 
gian, mà còn theo cơ cấu (hay theo luận lý). Nhận thức, nói 
rõ hom, theo cơ cấu, đom giản hơn tri; cho dù nhận thức đến 
trước theo thời gian, nó không ngừng diệt đê tri khởi lên. 
Một căn nhà có bao nhiêu tầng đi chăng nữa, tầng trệt được 
xây trước; nhưng sau đó không bị loại bỏ đê nhường chô cho 
các tầng sau. ” 

Trích cp tr. 110-11. 

888. D I 180 giải thích là nhờ huân tập, nhiều loại nhận thức sẽ khởi 
lên, những cái khác sẽ diệt đi (câu này xuất hiện trong mạch văn 
chứng đắc jhãna); so thêm với Premasiri 1972: p.l2. Claxton 
1991: p.25 chỉ rõ rằng: “Vì nhìn nhận là nhận thức có thế thay 
đối được nhờ tu tâm như ngồi thiền, lập trường của đạo Phật đảm 
nhận quan điếm ‘trí do con người tạo thành, chứ không do kiếm 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


569 


năng huân tập nhận thức có liên quan đến sự kiện 
nhận thức là kết quả của thói quen tâm thức. Bằng 
cách huân tập nhận thức, ta có thể tạo ra các thói 
quen mới, khác và theo cách đó, từ từ thay đổi nhận 
thức của mình. Phương pháp căn bản cho huân tập 
nhận thức như vậy có liên quan đến cùng guồng máy 
tạo thành thói quen, đó là, bằng cách tập cho quen, 
và quen thuộc với, theo một phương cách nhất định 
để nhìn cái gì xảy ra để lại kinh nghiệm cho mình.®®^ 
Bằng cách nhiều lần hướng ý thức nhận biết rõ rệt 
của mình đến đặc tính thực sự của hiện hữu chịu điều 
kiện, điều này sẽ càng lúc càng trở nên quen thuộc, 
tự in dấu lên cách nhìn kinh nghiệm của ta, và nhờ 
thế dẫn đến sự sanh khởi cách nhận biết tương tự về 
những trường hợp trong tương lai. 

Có thể minh họa phương pháp huân tập nhận thức 
bằng một nhóm các thuật ngữ xuất hiện trong kinh 
Girimãnanda: suy xét (paịisancikkhati) và quán tưởng 
(anupassanã) được đề cập bên cạnh với nhận thức 

được’ 

D I 180 (TBK 2, tr. 180, đ.7: Kỉnh Potthapada; LDB, p. 160, 

pa. 7: States of Consciousness). 

889. Một danh sách dài liệt kê cách huân tập nhận thức được nêu ra 
ở A V 107; mỗi lần đều được giới thiệu dẫn đầu bằng “cho quen 
với” hay “quen thuộc với” (parỉcỉta: tích tập). So thêm với Patis 
132. 

• A V 107 (BKTC 4, tr. 383: Xuất Gia; NDB, p. 1411: Going 
Porth). 

• Paựs I 32 (ĐVNG, tr. 39, đ. 135: Luận về Trí; PD, p. 32: 
Treatise on Knowỉedge). 




570 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


(sannã).^^° Tuy điều này không được nói thẳng ra 
trong kinh điển, đoạn kinh này liệt kê hai hoạt động 
có liên quan đến huân tập nhận thức: mức độ sơ khởi 
của suy xét theo lý như là nền tảng cho tu tập quán 
tưởng được duy trì lâu dài (anupassanã). Được tổng 
hợp khéo léo, hai điều này có thể dần dần chuyển 
hóa cách nhận thức thế giới này. 

Hãy đưa ra một thí dụ thực tế: nếu, dựa trên nền 
tảng nhận biết theo trí năng giá trị của vô thường, ta 
thường xuyên quán sự khởi lên và diệt đi của các hiện 
tượng, kết quả sẽ là sự sanh khởi của aniccasannã, 
của nhận thức hiểu rõ được hiện tượng theo quan 
điểm vô thường. Cứ tiếp tục huân tập, ý thức nhận 
biết rõ rệt về vô thường sẽ càng trở nên tự nhiên và 
tăng dần ảnh hưởng đến kinh nghiệm hàng ngày của 
mình, ngoại trừ quán tưởng thực sự. Theo cách này, 
quán tưởng được duy trì lâu dài có thể dẫn đến thay 
đổi dần dần phương cách vận hành của nhận thức, 
và thay đổi nhân sinh quan của mình về thế giới này. 
Theo kinh, sự huân tập nhận thức như vậy có thể dẫn 
đến giai đoạn tại đó, ta có thể nhận biết theo ý muốn 
các hiện tượng là khả ý (appaịikkũla) hay bất khả ý 
(paịikkũla).^^^ Theo cách này, tột đỉnh của huân tập 


890. A V 109 (BKTC 4, tr. 385: Xuất Gia; NDB, p. 1411: 
Girimãnanda). 

891. M III 301. AIII 169 giải thích mục đích của huân tập nhận thức 
này là đế chống lại sự sanh khởi của tham dục và sân hận. 

• M III 301 (KTB 3, tr. 670: Kinh Căn Tu Tập; MLDB, p. 1150, 
pa.ỉO: The Development of Kaculties). 

• A III 169 (BKTC 2, tr. 586: Tại Rừng Tỉkandakỉ: NDB, p. 
761: Tikanậakĩ). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


571 


nhận thức đạt được khi ta hoàn toàn vượt ra ngoài 
những đánh giá như vậy và bắt đầu củng cố vững 
vàng trong bình thản với những gì nhận biết được 
qua giác quan. Kinh điển còn đi xa tới mức cho rằng 
làm chủ được nhận thức của mình như thế còn siêu 
việt hơn cả các năng lực thần thông như đi trên nước 
hay bay trong không trung. 

Nền tảng để tu tập những loại làm chủ đáng chú ý như 
vậy là quán satipaịỊhãna.^^^ Sự hiện diện của sai/trực 
tiếp hóa giải những phương cách phản ứng tự động 
và vô thức vốn là những thói quen rất tiêu biểu. Bằng 
cách hướng sati đến những giai đoạn đầu của tiến 
trình nhận biết, ta có thể huân tập nhận thức và bằng 
cách đó, tạo dựng lại khuôn mẫu thói quen. Thuộc tính 
quan trọng nhất ngay từ bản chất trong mạch văn này 
là phẩm tính tiếp nhận của quán niệm vốn chú ý trọn 
vẹn đến những dữ kiện nhận biết được. Phẩm tính 
giữ cách biệt của sati có ý nghĩa quan trọng tương 
đương là tránh những phản ứng ngay lập tức. 

Theo cách này, với tính dễ tiếp nhận và cách biệt, 
được áp dụng ngay vào những giai đoạn đầu của tiến 

892. D III 113 (TBK 4, tr. 113-113A: Kinh Tự Hoan Hỷ; LDB, p. 
424, pa.18: Serene Faith). 

893. So với s V 295, ở đây, cắt nghĩa về satỉpatthãna có lời miêu tả về 
khả năng tác động đến nhận thức (patỉkkũle appatỉkkũlasannĩ) 
theo sau. Có thế tìm thấy chứng thực khoa học về những thay 
đối nhận thức do thiền quán ở Brown 1984: p.727. So thêm với 
Brown 1977: p.248; Deikman 1969: p.204; và Santucci 1979: 
p.72. 

s V 295 (BKTƯ5, tr. 442, đ.Stt: Độc Cư; CDBII, p. 1750: Alone). 




572 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


trình nhận thức qua giác quan, sati có thể làm những 
phản ứng theo thói quen nổi rõ lên và cho phép lượng 
giá mức độ phản ứng tự động và cân nhắc vô thức 
của con người. Điều này cũng tiết lộ cho thấy các 
bộ phận chọn lựa và sàng lọc của nhận thức, làm 
nổi bật phạm vi kinh nghiệm chủ quan soi chiếu vào 
những phỏng đoán vô thức của ta cho đến giây phút 
này. Theo cách này, nhờ quán satipaịịhãna, có thể 
tiếp cận và điều chỉnh lại nguyên nhân quan trọng 
cho sự sanh khởi của nhận thức bất thiện, và qua 
cách đó, cho sự khơi động các nhiễm lậu (ãsava), 
các khuynh hướng ngủ ngầm (anusaya), và các trói 
buộc (sairiyojana), bằng cách tắt tiến trình tự động 
và hóa giải hiệu ứng các thói quen và đánh giá trong 
tiềm thức. 

Sự ứng dụng thực tiễn kỹ năng này là chủ đề của 
phần xem xét tỉ mỉ cuối cùng của tôi về quán các giác 
quan và đối tượng của chúng. 

XI.4. LỜI CHỈ DẪN CHO BÃHIYA 

“Bãhiya người mặc áo bằng vỏ cây” là một tu sĩ ngoại 
đạo đã có lần đến gặp Đức Phật xin những lời giáo 
huấn trong lúc Ngài đang đi khất thực. Đang ở ngoài 
đường phố trong thị trấn, Đức Phật ban cho ông ta 
lời chỉ dẫn ngắn gọn liên quan đến huân tập nhận 
thức, kết quả là Bãhiya chứng ngộ hoàn toàn ngay 
lập tức.^^'^ Lời chỉ dẫn thần diệu như sau: 

894. Ud 8; vì việc này, Bãhỉya được coi là một trong những đệ tử ưu 
tú vì hiểu nhanh lời Phật dạy (ở AI 24). s IV 63 và s V 165 tường 
thuật trường hợp thực chứng của một tỳ khưu cùng tên Bãhỉya, 
nhưng dựa trên quán tưởng sáu giác quan là vô thường, không 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


573 


Khi trong cái thấy chỉ là cái được nhìn thấy, trong 
cái nghe chỉ là âm thanh được nghe, trong cái 
cảm nhận được bằng các giác quan khác (đó là: 
mũi, lười, thân) chỉ là cái cảm nhận được bằng 
các giác quan ấy, trong cái nhận biết chỉ là cái 
được nhận biết tới, ông sẽ không bận lòng vì 
nó. Khi ông không bận lòng vì nó, ông sẽ không 
ở trong đó. Khi ông không ở trong đó, ông sẽ 
không ở đây, cũng chẳng ở cảnh đời sau và ở 

thỏa mãn và không phải là ngã, và trong trường hợp khác, quán 
satipatthãna. Theo Malalasekera 1995: vol II, pp. 281-3, hai 
trường hợp sau khác với trường hợp của Bãhỉya trong đoạn kinh 
Udãna. Một Bãhỉya khác nữa (đệ tử của Anuruddha) gây chia rẽ 
chúng tăng được đề cập ở A II 239. ở s IV 73, một tỳ khưu tên 
là Mãluhkyaputta đã nhận được lời chỉ dẫn "'Bãhiya ” đã dẫn đến 
chứng ngộ hoàn toàn, cho dù trong trường họp này sau một thời 
gian huân tập một mình. Trường hợp cũng xuất hiện trong phụ 
chú giải Ps-pt- 1 357, trong mạch văn nói về trí biết rõ ràng các 
hoạt động của thân thể. 

• Ud 8 (KTiBI, KPTT, tr. 128: Ud.6; Ud, p. 10: The Enlighten- 
ment Chapter). Xin đọc thêm: 

o BPT, tr. 257, đ. 655: Xỉển Minh Tứ Đe. 
o BPE, p. 220, pa. 961: “nguồn gốc của hình dáng nhìn thấy 
được là vật thê được nhìn thây”.... 

• Ex. III, p. 438: “đối tượng hữu hình là vật nhìn thấy được” 
như đã dịch ở đoạn kinh Udãna trên. 

• A I 24 (BKTC 1, tr. 62, đ.8: Các Vị Tỳ Kheo; NDB, p. 110: 
Eoremost, The Third Subchapter). 

• s IV 63 (BKTƯ4, tr. 112: Bahiya; CDBII, p. 1169, pa 89(6): 
Bãhiya). 

• s V 165 (BKTƯ5, tr. 258: Bãhiya; CDBII, p. 1645, pa 15(5): 
Bãhiya). 

• A II 239 (BKTC2, tr. 272: Phạm Tội (1); NDB, p. 607: Schism). 

• s IV 73 (BKTƯ 4, tr. 127, đ.12-3: Thâu Nhiếp; CDB II, p. 
1175: Mãluhkyaputta). 




574 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


cảnh đời khoảng giữa. Chỉ có thế là chấm dứt 
dukkha.^^^ 

Lời chỉ dẫn này hướng ý thức nhận biết rõ rệt đơn 
thuần đến bất cứ cái gì trông thấy được, nghe được, 
cảm nhận được hay nhận biết được. Duy trì ý thức 
nhận biết rõ rệt đơn thuần theo cách này ngăn ngừa 
tâm phán đoán và suy nghĩ lung tung về các dữ kiện 
thô nhận biết được qua giác quan. Điều này tương 
ứng với việc ngăn chặn những giai đoạn đầu trong 
chuỗi nối tiếp của tiến trình nhận thức, nhờ chú tâm 
có quán niệm, ở đây, ý thức nhận biết rõ rệt đơn thuần 
chỉ giản dị ghi nhận bất cứ cái gì khởi lên tại cửa 

895. Ud 8, cùng nguồn gốc trích dẫn nêu trên. 

Theo Abhidhamma của Theravãda, khi chết người ta đi đầu 
thai ngay lập tức tùy theo nghiệp báo, không có giai đoạn trung 
âm. Nên hiêu câu ubhayamantarena “ở cảnh đời khoảng giữa ” 
là “cả hai cũng không”. Tuy vậy, một số kinh khác tán đồng 
khoảng thời gian trống ấy. Như sau: 

• BKTƯ4, tr. 619, đ.l5: Luận Nghị Đường; CDB II, p. 1393: 
The Debating Hall. Tam ahaựi tanhũpãdãnam vadãmi. Câu 
này của Đức Phật hình như ngụ ỷ có khoảng thời gian trống 
có thế xen vào giữa giây phút chết và kết sanh. Vì điều này 
nghe qua có thê mâu thuẫn với Theravãda chinh thống, nên 
chú giải BKTƯ lập luận rằng ngay tại khoảnh khắc chết, 
sanh linh đó “chưa tải sanh ” vì kết sanh thức chưa khởi lên. 

Trích CDBII, chủ thích 53; 382, p. 1406; 1456 

• BKTƯ5, tr. 110, đ.l7: Giới; CDBII, p. 1572: Virtue: 

“Neu ai chưa chứng đạt tri cuối cùng (thẳng trí) ngay giai 
đoạn đầu trong kiếp sống này hay vào lúc chết, thì với sự 
đoạn tận hoàn toàn năm trói buộc cấp thấp (hạ phần kiết 
sử), người ấy sẽ trở thành người chứng đạt Nibbãna vào 
khoảng thời gian ở giữa, nghĩa là chứng Nibbãna ngay sau 
khi tái sanh. 

Trích CDBII, p. 1572 và chú thích 65, p. 1902. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


575 


giác quan mà không phản ứng lại các loại nhận thức 
chịu ảnh hưởng của thành kiến, những tư tưởng bất 
thiện và những kết nối tâm thức liên quan.^^® về chế 
ngự giác quan, giai đoạn tạo “biểu tượng” (nimitta, 
tướng) theo cách đó được đưa vào ý thức nhận biết 
rõ rệt có quán niệm.^®^ Thiết lập ý thức nhận biết rõ rệt 

896. Điều này hình như là ngụ ý của nhiều đoạn kinh trong Sutta 
Nỉpãta sử dụng cùng các thuật ngữ (được nhìn thấy, được nghe, 
được cảm nhận), so với Sn 793; Sn 798; Sn 802; Sn 812; và Sn 
914. Mahasi 1992: p. 42 giải thích: “ kh i ta chỉ tập trung vào hoạt 
động thấy mà không nghĩ đi nghĩ lại điều người ấy nhìn thấy, 
nhận biết bằng mắt chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc... trong 
trường hợp đó, nhiễm lậu không có thời gian đế tự biểu lộ sự 
có mặt của chúng.” Namto 1984: p.l5: “chỉ dẫn ta tập trung vào 
tích tắc rất ngắn ngủi giữa lúc nghe âm thanh và nhận ra nó theo 
quy ước”. Shattock 1970: p. 68 và Walsh 1984: p.267 nói đến 
kinh nghiệm thực tiễn phản ảnh sự kết hợp vừa nói này. 

• Sn 793 (KTiB I, KT, tr. 704, kệ 793: Kinh Thanh Tịnh Tám 

Kệ; GD, p. 106: The Purỉỷied). 

• Sn 798 (sđd, tr. 705, kệ 798: Kỉnh Tối Thẳng Tám Kệ; GD, p. 

106: The Hỉghest). 

• Sn 802 (sđd, tr. 707, kệ 802: Kỉnh Tối Thẳng Tám Kệ; GD, p. 

107: The Hỉghest). 

• Sn 812 (sđd, tr. 710, kệ 812: Kỉnh Già; GD, p. 108: OldAge). 

• Sn 914 (sđd, tr.744, kệ 914: Những vẩn Đe To Lớn; GD, p. 

120: The Large Discourse on Disposition). 

897. So thêm với trình bầy chi tiết do Mãluhkyaputta nêu ra sau khi 
nhận được lời chỉ dẫn “Bãhỉya ” ở s IV 73, đoạn này chỉ rõ thiếu 
quán niệm đưa đến chú ý hình tướng khả ái ra sao, và bằng cách 
đó đưa đến trạng thái mê muội (ở Th 98-9 có trình bày một phần 
tình trạng này và trình bày đầy đủ ở Th 794-817). 

• s IV 73 (BKTƯ 4, tr. 127, đ.12-3: Thâu Nhiếp; CDB II, p. 

1175: Mãluhkyaputta). 

• Th 98-9 (TỈBKII, TLTK, tr. 66: Abhaya và Uttỉya (Thera 14); 

EVI, p. 15: Abhaya và Uttỉya). 




576 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


đơn thuần ngay tại giai đoạn này của tiến trình nhận 
thức ngăn ngừa không để cho các khuynh hướng ngủ 
ngầm (anusaya), các nhiễm lậu (ãsava), và các trói 
buộc (samyoịana) sanh khởi. 

Các hoạt động thấy, nghe, cảm nhận và biết đề cập 
trong lời chỉ dẫn Bãhiya cũng xuất hiện ở Mũlapariyãya 
Sutta.^^^ Phẩm kinh này nêu sự tương phản giữa hiểu 
biết trọn vẹn, trực tiếp các hiện tượng của vị arahant 
với cách nhận biết thông thường qua việc hiểu sai 
các dữ kiện nhận biết được theo nhiều cách khác 
nhau. Phẩm Chabbisodhana Sutta liên kết sự vắng 
mặt của những thêm thắt không cần thiết về cái gì vị 
Arahant thấy được, nghe được, cảm nhận được và 
biết được với việc không để cho quyến rũ (luyến ái) 
và cự tuyệt (chống đối) ảnh hưởng đến.^^^ Những 
đoạn kinh khác bàn luận về cùng các hoạt động như 
vậy, còn nhấn mạnh thêm việc tránh bất kỳ hình thức 
đồng hóa nào.^°° Lời cảnh cáo này rất thích hợp, vì 

• Th 794-817 (sđd, tr. 214tt: Mãluhkyaputta (Thera 77); EVI, 
p. 85-7: Mãluhkyaputta). 

898. M I 1. So thêm với A II 23 ghi lại khả năng nhìn thấu suốt và 
hiểu biết trọn vẹn của Đức Phật về bất cứ cái gì thấy đuợc, nghe 
đuợc, cảm nhận đuợc, hay biết đuợc. 

• M I 1 (KTB 1, tr. 19: Kỉnh Tất Cả Lậu Hoặc; MLDB, p. 83: 
The Root of AU Things). 

• AII 23 (BKTC1, tr. 592: Thế Giới; NDB, p. 410: The World). 

899. MIII 30 (KTB 2, tr. 162: Kinh Sáu Thanh Tịnh; MLDB, p. 903, 
pa. 4: The Six/old Purity). 

900. MI 136 và M III 261. 

• M1136 (KTB 1, tr. 308: Kinh Vỉ Dụ Con Rắn; MLDB, p. 229, 
pa. 16: The SimUe of the Snake). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


577 


theo Alagaddũpama Sutta, các hoạt động thấy, nghe, 
cảm nhận và biết có thể dẫn đến việc phát triển sai lạc 
ý niệm về bản ngã.^°^ Những đoạn trong Upanisads 
thực sự lấy những hoạt động này là bằng chứng cho 
việc nhận biết hoạt động của ngã.^°^ 

Theo lời chỉ dẫn cho Bãhiya, nhờ duy trì nhận biết 
suông tại tất cả các cửa giác quan, ta sẽ không “bận 
lòng vì nó”, ngụ ý là không bị chuỗi diễn tiến theo điều 
kiện của tiến trình nhận thức cuốn trôi đi, bằng cách 
không biến cải kinh nghiệm qua những thành kiến 
chủ quan và nhận thức lệch lạc.^°^ Không bị cuốn trôi 
đi, ta sẽ không còn “ở trong đó” vì tham dự chủ quan 

• M III 261 (KTB 3, tr. 587: Kỉnh Giảo Giới cấp Cô Độc; 
MLDB, p. 1110, pa.l4: Advice to Anãthapinậika). 

901. M I 135. So thêm với Bhatta 1980: p. 10. 

M I 135 (KTB 1, tr. 307: Kinh Vỉ Dụ Con Rẳn; MLDB, p. 229, 
pa. 15: The Sỉmỉle of the Snake). 

902. Brhadãraụyaka Upanisad 2.4.5 nói rằng bản ngã nên được 
thấy, được nghe nói đến, được nghĩ về và được quán tưởng tới, 
vì nhờ thấy, nghe, cảm nhận và nhận biết được về ngã tất cả 
đều được biết đến; vì vậy Brhadãraụyaka Upanisad 4.5.6 tuyên 
bố rằng một khi bản ngã được thấy, được nghe nói đến, được 
nghĩ tới và được nhận biết, tất cả đều được biết đến. 

903. “Vì lý do đó” (tena) theo nghĩa “bằng cách ấy”, so với Dhp 258 
chang hạn, phê bình ‘nói nhiều’ bằng cách chỉ cho thấy rằng 
“bằng cách ấy” hay “vì lý do đó” (tena), ta không thành bậc trí 
được. Theo Ireland 1977: p.l60 n.3, “tena”vầ tattha^ (ởnơỉđỏ) 
“là những chữ mang ý nghĩa quan trọng trong mạch văn này.” 

• Dhp 258 (BTiB 1, PC, tr. 82; DBPW, p.lOO: Thedust). 

• Ireland 1977: p. 160 n.3: Vol 2.3 “The Buddhas Advice 

to Bãhiya 




578 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


và đồng hóa.®°'^ Sự vắng mặt của “ở bên trong” như 
vậy hướng sự chú ý đến khía cạnh quan trọng của lời 
chỉ dẫn cho Bãhiya, đến thực chứng anattã như là sự 
vắng mặt của ngã biết nhận thức. 

Không “bận lòng vì nó” cũng không còn “ở trong đó” 
còn tạo thành giai đoạn tương đối cao của tu tập 
satipaịỊhãna, khi người hành thiền đã có thể duy trì 
nhận thức thuần túy ở tất cả các cửa giác quan, bằng 
cách đó, không “bận lòng vì nó” nhờ tiếp tục không 
“bám vào bất cứ cái gì trên thế gian này”, như đã 
được qui định trong “điệp khúc”. 

Theo phần cuối cùng của lời chỉ dẫn cho Bãhiya, bằng 
cách duy trì liên tục nhận thức thuần túy theo cách 
thức nói trên, ta sẽ không mặc nhiên bị “ở đây” hay 
“ở đó” hay “ở giữa” củng cố ăn sâu. Một cách hiểu “ở 
đây” hay “ở đó” là coi chúng như là đại diện cho chủ 
thể (các giác quan) và các đối tượng tương ứng của 
chúng, với “ở giữa” thay mặt cho sự sanh khởi có điều 


904. “ớ nơi đó, trong đó” (tattha) là trạng từ chỉ nơi chốn, có thể 
được dịch là “ở nơi đó”, “trong chỗ đó” hay “đến chỗ đó” (T.w. 
Rhys Davids 1993; p.295). Vimalo 1959 dịch đoạn văn này 
(tena + tattha) là; vậy thì ông sẽ không bị ảnh hưởng vì điều 
đó, nếu ông không bị ảnh hưởng vì điều đó, ông sẽ không bị bó 
buộc với nó. Chữ “tham dự chủ quan” hiểu theo nghĩa có liên 
quan đến cảm xúc, so với Sn 1086. Bodhi 1992b: p.l3, bình 
luận về lời chỉ dẫn cho Bãhỉya, giải thích là: “cái cần được loại 
ra khỏi nhận thức chính là sự gán ghép giả tạo của suy nghĩ 
chủ quan, gán ghép này xuyên tạc ý nghĩa của dữ kiện thu nhận 
được và gây ra phán xét và niềm tin sai lầm.” 

Sn 1086 (KTỈB I, KT, tr. 799: Các Câu Hỏi của Thanh Niên 
Hemaka; GD, p. 138: Hemaka ’s Questions). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


579 


kiện của thức.^°^ Theo một phẩm kinh trong Ahguttara 


905. Hiếu theo dẫn giải của Nãnavĩra 1987: p.435 (chủ giải Ud-a 
90-1 uc Vol. Ipp. 134-36 cũng nói như vậy). Tuy nhiên, chú giải 
Ud-a 92 liên kết những thuật ngữ này với những cảnh giới tái 
sanh, nhung chỉ cho thấy rằng theo lời giải thích “ở giữa”, không 
nên đuợc hiếu là trạng thái trung ấm. Thực vậy, truyền thống chú 
giải PãỊi chủ truong là tái sanh lập tức theo sau sát na chết. Mặt 
khác, xem xét kỹ kinh điển cho thấy theo bối cảnh của nhiều 
trường hợp, trạng thái hiện hữu như vậy giữa các cõi đời thực sự 
có, nơi sanh linh sẽ được tái sanh (gandhaba ở M I 265 và M II 
157) vì tham ái thúc đẩy (S IV 399), tìm kiếm một kiếp đời mới 
(sambhavesỉ ở M I 48 và Sn 147), hay có thê chứng ngộ hoàn 
toàn trong giai đoạn trung gian ấy nếu trước đó đã chứng được 
quả vị không trở lại (antarãparỉnỉbbãyỉ như ở D III 237; s V 70; 
SV201; SV204; SV237; SV285; SV314; SV378;AI233; 
AII 134; AIV 14;AIV71; AIV 146; AIV 380; vàAV 120). So 
thêm với Bodhi 2000: p. 1902 n.65. 

• Nãnavĩra 1987: p.435 

Kierkegaard khắng định nguyên lí “Bất cứ cái gì được biết 
được biết theo cách của người kinh nghiệm nó Thành ngữ 
của nhà hiện sinh này khó hiêu, khó hiêu này khởi lên từ 
phương pháp hiện tượng luận lý. Trong khi nhà khoa học (hay 
học giả) trở thành ‘khách quan tự đặt mình ra ngoài, không 
liên quan gi và chỉ tự coi mình là những dữ kiện trừu tượng; 
còn nhà hiện sinh tiếp tục giữ vai trò chủ quan (biết rõ về sự 
vật cụ thê và miêu tả nó (đó là những gì kinh nghiệm được). 
Tỳ khim Nãnavĩra so sánh câu của Jean Paul Sartre (JPS) 
trong cuốn ‘Hiện Hữu và Hư Vô’trang 325 với câu trong (S 
IV 95): 

JPS: “... chúng ta thường xác định các nhận thức và các giác 
quan như là sự hiện-hữu-trong-thế-gian này của mình đến 
mức chúng ta phải sống dưới hình thức hiện-hữu-ngay-giữa- 
lòng-thế-gian ấy. ” 

s IV 95: Ngài Ẫnanda, thị giả của Đức Phật giải thích: 

“Mắt (tai, mũi, lưỡi, thân và ý) là cái gì trong thế gian này 
qua đó ta là người nhận biết và suy nghĩ về thế gian này. ’’ 

Trích cp p. 432, ct. a; p. 434. 
ớ ct. a, tr. 432, tỳ khưu Nãnavĩra so sánh như sau: 




580 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Kỉnh nói: ‘con mắt trong thế gian này... ’ JPS nói: chúng ta 
(như là các giác quan) hiện hữu ngay giữa lòng thế gian; 
kinh* nói: ‘ta là người nhận biết và suy nghĩ về thế gian này 
JPS nói về ‘sự hiện-hữu-trong-thế-gian này của chúng ta ’. 

* Xỉn đọc (BKTƯ 4, tr. 168, đ.ll: Thế Giới Dục Công Đức; 
CDBII, p. 1190: Goỉng to the End of the World). 

“ Từ giải thích của Ẫnanda, ta có thế rút ra ý nghĩa sau: Lời 
giảng của Đức Phật về thế giới có liên quan phần lớn đến 
“thế giới kinh nghiệm ”, ngay cả thế giới đối tượng cũng chỉ 
được chú ý tới mức nó được dùng làm điều kiện bên ngoài 
phục vụ cho kinh nghiệm. Thế giới này là một với sáu giác 
quan bởi vì chúng là điều kiện bên trong cần thiết cho kinh 
nghiệm. He sáu giác quan còn tồn tại, thế giới luôn dàn trải 
ra trước mắt ta như là lãnh vực hiếu biết và nhận thức... ” 

Lược trích CDB L n. 182, p. 394. 

• Ud-a 92 (UC L p. 136-7: Bãhiya, The Enlightenment Chap- 
ter). 

•MI 265 (KTB 1, tr. 582: Đại Kỉnh Đoạn Tận Ái; MLDB, 
p. 358, pa. 26: The Greater Discourse on the destruction of 
Craving). 

* Gandhaba: hương linh, vong linh, hương ẩm. 

• M II 157 (KTB 2, tr. 700: Kinh Assalayana; MLDB, p. 770: 
Assalãyana Sutta). 

• s IV 399 (BKTƯ4, tr. 619, đ. 15: Luận Nghị Đường; CDBII, 
p. 1393: The Debating Hall). 

• M I 48 (KTB 1, tr. 114: Kinh Chánh Tri Kiến; MLDB, p. 134, 
pa. 11: Right View). 

• Sn 147 (KTỈB L KT, tr. 508: Kinh Từ Bỉ; GD, p. 19: Loving 
Kindness). 

• D III 237 (TBK 4, tr. 237, đ. xviỉỉ: Kinh Phúng Tụng; LDB, p. 
496, pa.l8: The Chanting Together). 

• s V 70 (BKTƯ5, tr. 110, đ.ỉ5: Giớị; CDBII,p. 1572: Virtue). 

• s V 201 (sđd, tr. 314: Rộng Thuyết (1); CDBII, p. 1674, pa. 
15(5): In Detaỉl (ỉ) ). 

• s V 204 (sđd, tr. 320: Nhứt Thẳng Tri; CDBII, p.l677, pa. 24 
(4): One Seeder). 

• s V 237 (sđd, tr. 369, pa.66: Bảy Lợi ích; CDBII, p.l702,pa. 
66 (6): Seven Benefits). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


581 


• s V 285 (sđd, tr. 434: Quả (2); CDBII, p. 1743: Pruỉts (2) ). 

• s V 314 (sđd, tr. 468: Quả (2); CDBII, p. 1767: Pruỉts (2) ). 

• s V 378 (sđd, tr. 552: Sarakãni; CDB U, p. 1814: Sarakãni 
( 2 )). 

• A I 233 (BKTC 1, tr. 425: Bản Tụng Đọc (2); NDB, p. 319: 
The Process o/Training (2) ). 

• A II 134 (BKTC 2, tr: 70, d5: Kiết Sử; NDB, p. 515, pa.4: 
Petters). 

• AIV 14 (BKTC 3, tr. 293, đ.4: Không Thường Xuyên; NDB, 
p. 1007, pa (4): Impermanence). 

• AIV 71 (sđd, tr. 375, đ.5: Sanh Thú Của Loài Người; NDB, 
p. 1049, pa. 4: Destinations o/Persons). 

• A IV 146 (sđd, tr. 484, pa.4: Người Xứng Đáng Được Cung 
Kính; NDB, p. 1103, pa. 4: Contemplating Impermanence in 
the Eye). 

• AIV 380 (BKTC 4, tr. 105, đ.6: Không Có Dư Y; Wỉth Resỉ- 
due Remaining (2-5) ). 

•AN 120 (sđd, tr. 398, đ.3: Cứu Cánh; NDB, p. 1419, pa. 
63(3): Certainty). 

• Bodhi 2000; p. 1902 n.65. 

''Antarãparinibbãyi (người chứng Niết Bàn ở khoảng giữa, 
trung gian bát niết bàn) như là người được tái sanh vào cõi 
Tịnh Cư Thiên, chứng quả Arahatta trong nửa quãng đời đầu 
tiên ở cảnh giới ấy. Neu hiếu theo nghĩa đen, và ta nên hiếu 
như vậy, chữ này có nghĩa là người chứng Niết Bàn trong 
khoảng giữa hai kiếp đời, nghĩa là chứng quả trong lúc hiện 
hữu trong một thân trung ấm (dịch sát: thân thê vi tế ở trong 
trạng thái trung gian). Như vậy, upahaccaparinibbãyi (người 
chứng Niết Bàn khỉ “vừa tải sanh vào, dịch sát: vừa đặt chân 
xuống, ton hại bát niết bàn) ” nghĩa là ngay sau khi tái sanh 
vào cảnh giới mới, người ấy gần như chứng quả Arahatta 
ngay lập tức (lược trích CDB II, ct. 65, tr. 1902), giống như 
trong lúc củi đang cháy, bỗng có đốm than hồng bất chợt 
vãng ra, bay bống lên rồi tắt ngúm ngay khi rcrì xuống đất. 
Đây là nhập niết bàn không có tàn dư còn xót lại (vô dư y 
niết bàn). 

Trích NDB, ct. 1536, tr. 1782. 
Được nhiều tông phái Phật giáo ban sơ nhưng không phải là 





582 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Nikãya, chính “đường chỉ” tham ái (tanhã) đã “may” 
thức (đoạn giữa, trung gian, chặng giữa) với các giác 
quan và các đối tượng của chúng (hai viền đối nhau, 
hai biên) lại với nhau.^°® Áp dụng những hình ảnh 
này vào lời chỉ dẫn cho Bãhiya, với sự vắng mặt của 
tham ái, ba điều kiện cho xúc chạm trong nhận thức 
này không đủ “trói buộc” nhau lại, nghĩa là, không để 
cho suy đoán lung tung vô căn cứ (hí luận) xảy ra. Sự 
vắng mặt của suy đoán lung tung không cần thiết là 
đặc tính trong nhận thức của các vị Arahants, những 
vị không còn chịu ảnh hưởng của thành kiến và là 

Theravada chấp thuận, lời giải thích này hình như được kinh 
Purisagati (ANIV 70-74) xác nhận. Giải thích này được AII 
134,25-29 tản trợ, đoạn kỉnh này giải thích là antarã-parỉn- 
ibbãyi là người đã từ bỏ được trói buộc khiến phải tái sanh 
(upapatti-samyojana) nhưng chưa từ bỏ được trói buộc 
khiến phải tiếp tục hiện hữu (bhava-samyojana). Như vậy 
chứng tỏ các đoạn kinh vừa trích có khuynh hướng nghiêng 
về giải thích này. 

Lược trích CDBII, ct. 65, tr. 1902-3. 

906. A III 400, bàn về Sn 1042. So thêm với Dhp 385 ca ngợi việc 
vượt qua bờ bên này cũng như bờ bên kia, một đoạn mà theo 
Daw Mya Tin 1990: p. 132 có thể giải thích theo cách thức 
tưong tự như thế. “Đường chỉ, ngưòi dệt vải” tham ái (tanhã) 
cũng xuất hiện ở Th 663. So thêm với Nãnananda 1999: p.l9. 

• AIII 400 (BKTC 3, tr. 193: Con Đường Đi Đến Bờ Bên Kia; 
NDB, p. 951: Middle). 

Theo chú giải BKTC, “thức, cả thức tái sanh và những loại 
khác được gọi là ở giữa vì nó diễn ra như là điều kiện cho 
tâm và thân (danh sắc). ” Trích NDB, ct. 1398, tr. 1766. 

• Sn 1042 (KTiB 1 KT, tr. 779: Các Câu Hỏi của Thanh Niên 
Tissametmeyya). 

• Dhp 385 (sđd, PC, tr. 107: Phâm Bà La Môn; DBPW, p. 385). 

• Th 663 (lĩBKII, tr. 198: Godatta (Thera 67); EVl p.73: Godat- 
ta). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


583 


những vị nhận biết các hiện tượng không quy chiếu 
về tự ngã nữa. Hoàn toàn thoát khỏi tham ái và suy 
đoán lung tung, các vị ấy không còn đồng hóa với “ở 
đây” (các giác quan), hay “ở đó” (các đối tượng), hay 
“ở giữa” (thức), dẫn đến việc giải thoát ra khỏi bất cứ 
loại trở thành nào, cho dù trở thành đó có là “ở đây”, 
hay “ở đó” hay “ở giữa” gì chăng nữa. 



XII. DHAMMAS: CÁC YÉU Tố TẠO THÀNH 

CHỨNG NGỘ 


XII.1. QUÁN CÁC YÉU Tố TẠO THÀNH CHỨNG NGỘ 

Những phẩm tính tâm thức tạo thành chủ đề quán các 
dhamma kế tiếp cung cấp điều kiện dẫn đến chứng 
ngộ hoàn toàn, đó là lý do các phẩm tính ấy được gọi 
là “các yếu tố tạo thành chứng ngộ”.^°^ Giống như con 

907. s V 72; s V 83; và Patis II 115. So thêm với D III 97; Dhp 89; 
và Thĩ 21. Theo Norman 1997: p.29, bodhỉ được dịch là “chứng 
ngộ” hon là “giác ngộ” một đề nghị tôi đã chấp thuận nghe theo. 

• s V 72 (BKTƯ 5, tr. 114: Vị Tỷ Kheo; CDB II, p. 1574: A 
Bhikkhu). 

• s V 83 (sđd, tr. 132: Giác; CDB II, p. 1583: To Enlỉghten- 
ment). 

• Patis II 115 (ĐVNG, tr. 335, đ.2: Luận về Các Yếu Tố Tạo 
Thành Chứng Ngộ; POD, p. 306: Treatỉse XIII, pa.2: On En- 
lightenment Eactors). 

• D III 97 (TBK 4, tr. 97, đ.30: Khởi Thể Nhân Bổn Kỉnh; LDB, 
p. 415: On Knowledge of Beginnings). 

Câu cuối :... dhammeparinibbãyati: 

o Maurice dịch là: will attain to Parinibbãna (LDB, p. 415). 
o TW. & CAE Rhys Davỉds dịch là: to complete extinction 
[of evil] in thừ present life (chú giải cắt nghĩa là: kilesa- 
parinibbãnena parinibbãti). Đọc DBIII, p. 93. 
o HT Minh Châu dịch câu này theo chú giải: đã diệt trừ 
hoàn toàn “các ác pháp ” ngay trong đời hiện tại (TBK 4, 
tr. 97, đ.30). 

• Dhp 89 (KTỈB L PC, tr. 49: Phẩm Hiền Trí; DBPW: p.49: The 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


585 


sông hướng về và chảy ra đại dương, nên các yếu tố 
tạo thành chứng ngộ hướng về Nibbãna.^^^ 

Lời chỉ dẫn để quán các yếu tố tạo thành chứng ngộ là: 

“Nếu yếu tố tạo thành chứng ngộ của niệm 
(niệm giác chi) hiện hữu trong vị ấy, vị ấy biết 


Wừe Man). 

Câu kệ cuối: ...te loke parinibbutã: 

they have attained Nibbãna in thừ very life (họ chứng Niết 
Bàn ngay trong kiếp sống này). Đọc DBPW, p. 49. 

HTMinh Châu dịch câu này: sống tịch tịnh ở đời (KTiB, PC, 
tr.49). 

• Thĩ 21 (TiBK I, TLNK, tr. 190: dentĩ hay dentã; EVII, p.4: 
dentĩ). 

• Norman 1997: p.29 

Từ cõi thiền thứ tư, Ngài đạt được bodhi. Không rõ là 
“đạt được bodhi” có nghĩa gì. Chúng ta quen dịch bodhi là 
“enlightenment, giác ngộ ”, nhưng điều này dẫn đến hiếu sai 
vì hai lý do. Thứ nhất, chữ này có thế lẫn lộn với cách dùng 
nó đế diễn tả sự phát triến tư tưởng và vãn hóa Âu Châu 
trong thế kỷ thứ 18, thứ hai, chữ này ngụ ý ánh sáng (light) 
chiếu rọi vào cái gì đó, ngược lại, trong chữ gốc budh làm 
nền tảng cho chữ bodhi, không có một ám chỉ nào về “light, 
ánh sảng” cả. Chữ gốc budh này có nghĩa là “tỉnh dậy, thức 
dậy, tỉnh tảo nhận ra ”, và “buddha ” là một người đã chứng 
ngộ, tỉnh ngộ. Ngoài nghĩa thông thường là bị cái gì như 
tiêng động đánh thức, chữ này có thê cũng có nghĩa là “tỉnh 
tảo nhận ra điều gì ”. ước muốn hiếu được ý nghĩa “được 
chứng ngộ ” trong lời dịch bodhi ra tiếng Anh giải thích được 
lời dịch “tỉnh ngộ ” khá đặc biệt thi vị thời Victoria đôi khi 
ta gặp. 

Trích PAB (tái bản 2008), tr. 38-9. 

908. s V 134 (BKTƯ 5, tr. 211: Hướng về Đông; CDBII, p. 1622: 

The River Ganges-Eastward). 




586 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


‘có yếu tố tạo thành chứng ngộ của niệm hiện 
hữu trong tôi’; nếu yếu tố tạo thành chứng 
ngộ của niệm không hiện hữu trong vị ấy, vị ấy 
biết ‘không có yếu tố tạo thành chứng ngộ của 
niệm hiện hữu trong tôi’; vị ấy biết yếu tố tạo 
thành chứng ngộ của niệm chưa sanh khởi có 
thể sanh khởi như thế nào, và yếu tố tạo thành 
chứng ngộ của niệm đã sanh khởi có thể được 
toàn thiện nhờ tu tập như thế nào. 

“Nếu yếu tố tạo thành chứng ngộ của tìm hiểu 
dhammas (trạch pháp giác chi) hiện hữu trong 
vị ấy, vị ấy biết... Nếu yếu tố tạo thành chứng 
ngộ của nỗ lực (tinh tấn giác chi) hiện hữu 
trong vị ấy, vị ấy biết... Nếu yếu tố tạo thành 
chứng ngộ của hỉ (hỉ giác chi) hiện hữu trong vị 
ấy, vị ấy biết... Nếu yếu tố tạo thành chứng ngộ 
của tĩnh lặng (khinh an giác chi) hiện hữu trong 
vị ấy, vị ấy biết... Nếu yếu tố tạo thành chứng 
ngộ của định (định giác chi) hiện hữu trong vị 
ấy, vị ấy biết... Nếu yếu tố tạo thành chứng ngộ 
của bình thản (xả giác chi) hiện hữu trong vị ấy, 
vị ấy biết ‘có yếu tố tạo thành chứng ngộ của 
bình thản hiện hữu trong tôi’; nếu yếu tố tạo 
thành chứng ngộ của bình thản không hiện hữu 
trong vị ấy, vị ấy biết ‘không có yếu tố tạo thành 
chứng ngộ của bình thản hiện hữu trong tôi’; 
vị ấy biết yếu tố tạo thành chứng ngộ của bình 
thản chưa sanh khởi có thể sanh khởi như thế 
nào, và yếu tố tạo thành chứng ngộ của bình 
thản đã sanh khởi có thể được toàn thiện nhờ 
tu tập như thế nào.” 


909. M I 61 (KTB 1, tr. 146: Kỉnh Niệm Xứ; MLBD, p. 153, pa.42: 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THÂNG TỚI CHỬNG NGỘ 


587 


Quán các yếu tố tạo thành chứng ngộ tiến hành tương 
tự như quán các chướng ngại: trước tiên, ý thức nhận 
biết rõ rệt hướng đến sự có mặt hay vắng mặt của 
phẩm tính tâm đang được quan sát, sau đó đến điều 
kiện cho sự sanh khởi hay vắng mặt của nó (so với 
hình 12.1 dưới đây). Tuy nhiên, trong trường hợp 
quán các chướng ngại, ý thức nhận biết rõ rệt liên 
quan đến điều kiện để chúng không sanh khởi trong 
tương lai, còn về các yếu tố tạo thành chứng ngộ, 
phận sự là biết tu tập và củng cố vững chắc những 
phẩm tính tâm thức hữu ích này. 


biết rõ sự có mặt hay vắng mặt của 


giai đoạn 2 


nếu không có mặt 

biết rõ điều kiện dẫn đến 
sanh khởi 


nếu có mặt 

biết rõ điều kiện dẫn đến 
tu tập thêm và toàn thiện 


ý thức nhận biết rõ rệt (sati) 
tìm hiểu dhammas (dhammavicaya) 
tinh tấn (viríya) 
hỉ (pĩti) 

tĩnh lặng (passaddhi) 
bình thản (uppkkhã) 


giai đoạn 1 


Hình 12.1 Hai giai đoạn quán bảy yếu tố tạo thành chứng ngộ. 

Giống như quán các chướng ngại, ngoài công việc 
thiết lập ý thức nhận biết rõ rệt ra, lời chỉ dẫn về quán 
các yếu tố tạo thành chứng ngộ không đề cập tới bất 
cứ cố gắng tích cực để thiết lập hay duy trì một yếu 
tố tạo thành chứng ngộ cá biệt nào. Tuy nhiên, chỉ 
cần có mặt sai/thôi là có thể đối chọi lại chướng ngại, 


The Poundatỉons of Mỉndfulness). 












588 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


cũng thế, sự có mặt của sati có thể khuyến khích các 
yếu tố tạo thành chứng ngộ khác sanh khởi. Thực 
vậy, theo Ãnãpãnasati Sutta, sati như là nguyên nhân 
và nền tảng đầu tiên.^^° Điều này ngụ ý sự phát triển 
các yếu tố tạo thành chứng ngộ là thành quả tự nhiên 
của việc tu tập satipatthãna.^^'' 

Ngoài việc cung cấp nền tảng cho các yếu tố tạo 
thành chứng ngộ khác, hơn thế nữa, sati còn là yếu 
tố tạo thành chứng ngộ mà sự tu tập của nó có lợi 
ích bất cứ khi nào và trong mọi hoàn cảnh.^^^ Sáu 
yếu tố tạo thành chứng ngộ còn lại có thể được chia 
thành hai nhóm ba: yếu tố tạo thành chứng ngộ của 
tìm hiểu dhammas (dhammasvicaya trạch pháp), 
nỗ lực (viriya, tinh tấn) và hỉ (pĩti, hỉ) đặc biệt thích 

910. M III 85 và sv 68. 

• M III 85 (KTB 3, tr. 259tt: Kỉnh Nhập Tức Xuất Tức Niệm; 
MLDB, p. 946, pa. 29ff: Mỉndfulness o/Breathing). 

• s V 68 (BKTƯ5, tr. 107, đ.5tt: Giới; CDBII, p. 1571: Vỉrtue). 

911. Theo s V 73 và A V 116, sự tu tập bốn satipatthãna hoàn thành 
các yếu tố tạo thành chứng ngộ. 

• s V 73 (BKTƯ 5, tr. 116, đ.5: Kundali; CDB II, p. 1575: 
Kunậaliya). 

• AV 116 (BKTC 4, tr. 396; Vô Minh; NDB,p. 1417: Ignorance). 

912. ở s V 115, Đức Phật nói rõ là satỉ luôn luôn hữu dụng. Hữu 
dụng này của sati đuợc chú giải so sánh bằng cách minh họa 
nhu cầu cần có muối đế sửa soạn món ăn (ở Ps I 292). Sự quan 
trọng thiết yếu của satỉ cũng đuợc nêu ra ở Ps I 243 và Ps-pt I 
363, qua đó, satỉ tạo nên điều kiện cốt yếu cho “quán tuởng” 
và cho “trí”. 

s V 115 (BKTƯ5, tr. 183, đ.20: Phải Thời; CDB II, p. 1607: 
The excited mind: timely). Xin đọc thêm Vism 130,15-20, Con 
Đường Thanh Lọc, ch. 4, đ. 49. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


589 


hợp với tâm trì trệ và lười biếng, trong khi tĩnh lặng 
(passaddhi, khinh an), định (samãdhi), bình thản 
(upekkhã, xả) thích hợp cho những dịp tâm bị phấn 
khích (dao động) và quá nhiều nhiệt huyết.^^^ 

XII.2. TIÉN TRÌNH có ĐIỀU KIỆN CỦA CÁC YÉU 
TỐ TẠO THÀNH CHỨNG NGỘ 

Trong tiến trình có điều kiện của các yếu tố tạo thành 
chứng ngộ, tìm hiểu dhammas (dhammasvicaya, 
trạch pháp) phát triển từ quán niệm đã được củng 
cố vững vàng. Sự tìm hiểu dhammas như thế hình 
như tổng hợp hai khía cạnh: một mặt tìm hiểu vào 
bản chất của kinh nghiệm (bằng cách coi “dhammas” 
đại diện cho các “hiện tượng”), mặt khác tương quan 
của kinh nghiệm này với Giáo Pháp của Đức Phật 
(“Dhamma”) Đặc tính hai phần này cũng là nền 
tảng cho chữ “tìm hiểu” (vicaya), rút ra từ động từ 
vicinati, phạm vi ý nghĩa của nó bao gồm cả “tìm hiểu” 
và “thấy được sự khác biệt”.^^^ Như vậy, “tìm hiểu 
dhammas” có thể được hiểu là tìm hiểu kinh nghiệm 
chủ quan dựa trên trí phân biệt đạt được nhờ thông 
thạo Dhamma. Trí biết được sự khác biệt như thế đặc 
biẹt đề cập đến khả năng phân biệt cái gì thiện hay tốt 

913. s V 112 (BKTƯ 5, tr. 179: Lửa; CDBII, p. 1605: Fire). 

914. ở s V 68 “tìm hiểu dhammas” đề cập tới hồi tưởng lại những 
lời giải thích trước kia của các bậc trưởng lão. Trái lại, ở s V 111, 
“tìm hiếu dhammas ” đại diện cho tìm hiếu các hiện tượng bên 
trong và bên ngoài. 

• s V 68 (BKTƯ5, tr. 107, đ.6: Giới; CDB n, p. 1571: Virtue). 

• s V 111 ịsđd, tr. 177-8, đ. 21-22: Bảy thành mười bổn; CDB 
II, p. 1604: The seven become/ourteen). 

915. T.w. Rhys Davids 1993: p. 616. 




590 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


(nđ: thiện xảo) cho tu tiến trên đường giải thoát, và cái 
gì bất thiện hay không tốt.^^® Tìm hiểu dhammas này 

916. s V66. về“tìmhiểuí//ỉamma5”, so thêmvới Jootla 1983: p.43- 
8; và Ledi 1983: p.l05, người đã tập hợp năm giai đoạn thanh 
lọc cấp cao (cuối cùng), ba quán tưởng, và mười tuệ quán trí vào 
trong yếu tố tạo thành chứng ngộ này. 

• s V 66 (BKTƯ5, tr. 104, đ.l2: Thân; CDB II, p. 1569: The 
nutriments for the enlightenment/actors). 

• lootla 1983: p.43-8. 

“ Này các tỳ khưu, trước khi chứng ngộ, còn là bồ tát, chưa 
giác ngộ hoàn toàn, ỷ tưởng này đến với Ta: ‘Trong trường 
hợp sãc thê, cái gì là thỏa mãn, cái gi là nguy hiêm, cái gì 
là thoát ly?... ” (BKTƯ3, tr. 59-61: Vị Ngọt; CDBI, p. 873: 
Gratiýìcation (ỉ). 

Đoạn trích dẫn này cho thấy trong lãnh vực thiền quán tiến 
đến chứng ngộ, tầm quan trọng của suy tư tìm hiếu sáng suốt 
đối với bản thân Đức Phật ra sao, nên chúng ta phải phối 
hợp tiến trình tư tưởng và thiền quán đế giải thoát chúng ta 
khỏi khô đau. Đoạn trích vê tìm hiêu các tập hợp này còn cho 
thấy chính tiến trình cân nhắc sâu xa các hiện tượng khiến ta 
không còn ham muốn chúng nữa, đem lại cho ta những giai 
đoạn Chứng Ngộ. Nên, tuệ giác, cái nhìn sáng suốt vào bản 
tánh tối hậu của thực tại, bhãvana-maya-pannã (tuệ do thiền 
định sanh), trí trực chứng riêng của mình mang kết quả cụ 
thê do cách sông trong đời của mình, thực sự dựa trên suy 
tưởng cân thận đê những sự thực hiên nhiên được nhìn thây 
thấu suốt và không bao giờ cho phép cái giả tạo bên ngoài 
che đậy bản tánh thực sự của tâm, thân và thế giới bên ngoài 
của mình lừa gạt chúng ta. 

Tuy nhiên, tuệ giác đem lại giải thoát này chỉ có thê được 
phát triến nếu sự tìm hiêu này được người đều đặn hành 
thiền thực hiện. Khi suy nghĩ lung tung, suy nghĩ ấy luôn liên 
quan đến vô minh, đầy tham đắm và sân hận, khi sống về quá 
khứ hay mơ tưởng tương lai, tạo nên các hành nghiệp tâm 
bất thiện, sahkhãras, akusala kamma chắc chắn sẽ tạo quả 
dukkha (khô) trong tương lai. Thay vì suy nghĩ lung tung và 
mơ tưởng như thế, ta hướng tâm vào suy xét Dhamma (Giáo 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


591 


Pháp), đê loại trừ khát ải, đê nhìn thây rõ thực tại tôi hậu 
của các hiện tượng, có thế, ta tự tạo ra được hành nghiệp 
thiện mạnh mẽ dẫn đến giải thoát... 

Yeu tố tạo thành chứng ngộ của tìm hiếu Dhamma rất cần 
thiết cho ai thích mơ tưởng, lười hành thiền, khi chướng 
ngại dã dượi và lười biếng bộc phát. Đức Phật dạy các tỳ 
khưu: ‘Khi tâm trì trệ, đó là lúc nên trau dồi yếu tố tạo thành 
chứng ngộ của tìm hiêu Dhamma, của nô lực, của hoan hỉ... ’ 
(BKTƯ5, tr. 181tt: Phải Thời). Bằng cách nỗ lực hướng tâm 
cố tìm hiếu Bốn Sự Thực Cao Cả... kỹ càng hơn trước, tâm 
sẽ được điều hướng và phấn chấn lên. Khi đó, khuynh hướng 
tâm bị trôi dạt đi phải biến mất, sự hoan hỉ hành thiền và sự 
trong suốt của tâm là những yếu tố rất quan trọng cho trí tuệ 
chân thực quay trở lại. 

Như vậy, áp dụng yếu tố tạo thành chứng ngộ của tìm hiếu 
Dhamma trong thiền quán là áp dụng Chánh Tư Duy của 
Tám Chánh Đạo... là một trong bốn nhân tố gia tăng tuệ 
quản (BKTƯ5, tr. 597-8: Bổn Quả)... 

Lược trích IFI43-8. 

Ledi 1983:p.l05 

o năm giai đoạn thanh lọc cấp cao: là năm giai đoạn thanh 
lọc cuối cùng: thanh lọc Quan Điếm, thanh lọc bằng cách 
Vượt Qua Nghi Hoặc, thanh lọc bằng cách Biết và Thấy 
Cái Gì là Đạo và Cái Gì Không Phải là Đạo, thanh lọc 
bằng cách Biết và Thấy Cách Thức Thực Hành, thanh lọc 
bằng cách Biết và Thấy. 

o ba quán tưởng: đó là quán vô thường, không thỏa mãn và 
không phải là ngã. 
o mười tuệ quán tri: đó là 

o tri toàn diện (sammasana-iĩãna: comprehension 
knowledge; đọc CĐTL, ch. XX, đ.93). Quyển QKM 1 
tr. 246-7, đ.25 dịch sammasana là “grasping” trong 
câu grasping of the true nature of compounded things: 
“hiếu rõ ” được thực tánh của tất cả những gì do điều 
kiện tạo thành. Tôi không tìm thấy câu tương đương với 
nó, đại khái như “hiêu được thực tánh của các pháp 
hữu vi... ” trong quyên MTVĐ, tr.400-01. Xin đọc định 




592 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


đối nghịch hẳn với chướng ngại nghi hoặc (vicikicchã), 
vốn khởi lên vì không biết rõ ràng cái gì thiện và cái 
gì bất thiện. 

Việc tu tập tìm hiểu dhammas lần lượt làm sanh khởi 
yếu tố tạo thành chứng ngộ của nỗ lực (viriya).^^^ Sự 
sanh khởi của “nỗ lực” như vậy có liên quan đến việc 
làm nẩy sinh ra nỗ lực.^^^ Kinh điển còn qui định thêm 


nghĩa của sammasana ở PED, 1998, p.695. 
o chín trí còn lại được bàn đến trong CĐTL, chươngXXI. 

Trích RE, tr. 105; ct. 82, 83, 84. 

917. So với s V 104, đoạn này mô tả “dưỡng chất” của tìm hiểu 
dhammas bằng chính những thuật ngữ được s V 106 dùng để 
diễn tả “dưỡng chất đối kháng” lại hoài nghi, cụ thể là suy xét 
theo lý về những gì thiện và bất thiện. Trong cả hai trường hợp, 
tính chất dễ thấy biết như thế liên quan tới dhammas “bên trong” 
cũng như “bên ngoài” (so thêm với s V 110). 

• s V 104 (BKTƯ 5, tr. 166: Món Ăn Cho Các Giác Chỉ; CDB 
II, p. 1598: The nutriments for the enlightenment/actors). 

• s V 106 (sđd, tr. 168: Không Phải Là Thức Ăn Cho Các Triền 
Cải; CDBII, p. 1599: The denourỉshment of the hỉndrances). 

• s V 110 (sđd, tr. 176: Năm Trở Thành Mười; CDBII, p. 1603: 
Theýỉve become ten). 

918. Theo Debes 1994: p.292, ảnh hưởng của tìm hiểu dhammas 
bằng cách tìm xem giá trị và sự thích hợp của lời dạy của Đức 
Phật để kinh nghiệm thực tại, là để sanh khởi nỗ lực (“Tatkraít”). 

919. s V 66 đề nghị là nỗ lực (tinh cần), cố gắng nhiều (cần dõng) 
như là dưỡng chất cho yếu tố tạo thành chứng ngộ của nỗ lực. 
Bản tiếng Hán Ẵgama* * (A Hàm) của kinh này đề cập đến bốn 
chánh tinh tấn là dưỡng chất cho yếu tố tạo thành chứng ngộ của 
nỗ lực (so với Choong 2000: p. 213). Sự trình bày này rất thích 
hợp với việc phân biệt cái gì thiện và bất thiện gặt hái được trong 
lúc trau dồi yếu tố tạo thành chứng ngộ trước đó, là tìm hiểu 
dhammas, vì cùng sự phân biệt đó làm nền tảng cho bốn chánh 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


593 


nỗ lực như thế bằng đặc tính “không lay chuyển”. 
Phẩm chất này làm cho ta chú ý đến nhu cầu cố gắng 
hay nỗ lực cần được áp dụng liên tục, một qui định 
tương đương với phẩm chất nhiệt tâm (ãtãpi) được đề 
cập trong phần “định nghĩa” của Satipatthãna Sutta. 
Theo kinh, nỗ lực có thể biểu hiện qua tâm hay qua 
thân.^^^ Như là một yếu tố tạo thành chứng ngộ, nỗ lực 
trực tiếp đối đầu với chướng ngại của lười biếng và 
dã dưựi (hôn trầm và thụy miên) (thĩnamiddha).^^^ 
Trong chuỗi nối tiếp của các yếu tố tạo thành chứng 
ngộ, yếu tố nỗ lực tuần tự làm sanh khởi hỉ (pĩti). Như 
là một yếu tố tạo thành chứng ngộ, hỉ rõ ràng là loại 

tinh tấn. 

s V 66 (BKTƯ5, tr. 104, đ.l3: Thân; CDB II, p. 1569: The 
nutriments for the enlightenment/actors). 

920. s V 68 (sđd, tr. 108, đ. 7: Giới; CDB II, p. 1571: Vỉrtue). ở 
đây: 

Bhỉkkhu Ẫnalayo và Woodward dịch chữ asallỉnam là unshaken 
(không lay chuyên). Đọc KS V, tr. 56. 

Bhikkhu Bodhi dịch là without slackening (không chênh mảng). 
HTMinh Châu dịch là không thụ động. 

921. s V 111. Chú giải BKTƯ (Spk 111) đề cập việc đi kinh hành 
như là thí dụ cho nỗ lực qua thân. 

s V 111 (sđd, tr. 178, đ.22: Bảy Trở Thành Mười Bổn; CDBII, 
p. 1604: The seven become/ourteen). 

922. s V 104 miêu tả dưỡng chất cho yếu tố tạo thành chứng ngộ 
của nỗ lực bằng cùng một thuật ngữ được dùng ở s V 105 cho 
“dưỡng chất đối kháng” lại lười biếng và dã dượi. 

• s V 104 (sđd, tr. 167, đ.lO: Món Ăn Cho Các Giác Chi; CDB 
II, p. 1598: The nutriments for the enlightenment/actors). 

• s V 105 (sđd, tr. 169, đ.l7: Không Phải Là Món Ăn Cho 
Các Triền Cái; CDB II, p. 1600: The denourishments of the 
hindrances). 




594 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


không liên quan gì đến nhục dục, như loại hỉ có thể 
kinh nghiệm được trong lúc chứng đắc cõi thiền. 
Như vậy, sự tăng tiến của các yếu tố tạo thành chứng 
ngộ dẫn từ hỉ (pĩti), qua tĩnh lặng (passaddhi, khinh 
an), đến định (samãdhi). Điều này có ảnh hưởng liên 
tục đến chuỗi nối tiếp theo duyên hệ thường được 
diễn tả ở những kinh khác, chuỗi này tiến hành tương 
tự từ hỉ, tĩnh lặng, và lạc, đến định, rồi lên tới điểm 
cao nhất nhờ sự sanh khởi của tuệ và chứng ngộ.^^'^ 

Là một yếu tố tạo thành chứng ngộ, tĩnh lặng 
(passaddhi, khinh an) có liên quan đến sự an tĩnh 
thân tâm và vì thế là thuốc hóa giải trực tiếp chướng 
ngại dao động không yên và lo âu (uddhaccakukkucca, 
trạo hối).^^^ Là một phần của chuỗi nối tiếp theo duyên 

923. s V 68 nói về cái “hỉ phi thế tục”; s V 111 điều này liên kết đến 
sự có mặt hay vắng mặt hướng tâm vào đối tượng và suy xét đối 
tượng; đó là kinh nghiệm chứng đắc cõi thiền. Tuy nhiên, “hỉ” 
trong mạch văn này, không chỉ thuộc về hỉ cõi thiền thôi, vì hỉ 
không liên quan đến nhục dục còn có thể là kết quả của quán 
thực tánh, so với Dhp 374 chang hạn. 

• s V 68 (sđd, tr. 108, đ.8: Giới; CDBII, p. 1571: Virtụe). 

• s V 111 (sđd, tr. 178, đ.24: Bảy Trở Thành Mười Bổn; CDB 
II, p. 1604: The seven become/ourteen). 

• Dhp 374 (KTỈBI, PC, tr. 105: Phẩm Tỷ Kheo; DBPW, p. 135: 
The Monk). 

924. Ví dụ như ở s II 32, so thêm với trang 410, ct 630. 

925. s V 104 chỉ định rõ sự tĩnh lặng thân tâm là dưỡng chất cho yếu 
tố tạo thành chứng ngộ của định, trong khi s V 106 nói đến sự 
yên tĩnh của tâm (cetaso vũpasamo, tâm chỉ tịnh) như là dưỡng 
chất đối kháng lại dao động không yên và lo âu (trạo hối). Một 
điếm đáng ghi chú là kinh điến phân tích cả hai yếu tố tạo thành 
chứng ngộ của tĩnh lặng và chướng ngại do dao động không yên 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


595 


hệ dẫn đến định, yếu tố tạo thành chứng ngộ của tĩnh 
lặng dẫn đến trạng thái hạnh phúc của tâm, tâm trạng 
này lần lượt làm cho định được dễ dàng.Rồi, định 
khởi lên vì sự phát triển của tĩnh lặng và vì không có 
sao lãng.^2^ Theo kinh, định có hay không có hướng 

và lo âu thành khía cạnh thân và tâm, ghi lại thành phần tâm và 
sinh lý của cả hai. 

• s V 104 (BKTƯ 5, tr. 168, đ.l3: Món Ăn Cho Các Giác 
Chỉ; CDB II, p. 1599: The nutrỉments for the enlỉghtenment 
/actors). 

• s V 106 (sđd, tr. 170, đ.l8: Không Phải Là Món Ăn Cho 
Các Triền Cái; CDB II, p. 1600: The denourishments of the 
hindrances). 

926. s V 69 (sđd, tr. 108, d 9: Giới; CDBII, p. 1572: Vỉrtue). 

921. s V 105 đề nghị “dấu hiệu của tĩnh lặng” (samathanỉmỉtta) nhu 
là duỡng chất cho yếu tố tạo thành chứng ngộ của định. “Dấu 
hiệu của tĩnh lặng” này được đề cập ở D III 213 và s V 66. 
“Dấu hiệu” (nỉmỉtta) cũng xuất hiện trong nhiều đoạn kinh khác, 
thường trong tưong quan rõ ràng với định. “Dấu hiệu của định” 
(samãdhỉnỉmỉtta, định tướng) thường gặp ở (D III 226; D III 
242; D III 279; M 1 249; MI 301; M III 112; AI 115; AI 256; 
AII 17; AIII 23; và AIII 321). Cho dù ở M I 301 dấu hiệu của 
định có liên quan đến bốn satipatthãna, ở M III 112 nó ngụ ý 
đến việc tu tập thiền samatha * * (tĩnh lặng), vì đoạn kinh này nói 
về hợp nhất tâm lại, làm vắng lặng nội tâm và tập trung tâm vào 
dấu hiệu này của định, rồi sau đó, đoạn này giải thích là ngụ ý 
đến chứng đắc bốn jhãnas* (cõi thiền). Trong nhiều trường hợp, 
ta thấy “dấu hiệu của tâm” (cỉttanỉmỉtta, ví dụ như ở s V 151; A 
III 423; và Th 85), Th 85 liên kết nó với hạnh phúc không liên 
quan gì đến nhục dục, một thí dụ gợi nhớ lại thế nghiệm hạnh 
phúc không liên quan gì đến nhục dục ấy trong lúc chứng nhập 
thiền. Tưong tự, AIV 419 đề nghị là làm sung mãn “dấu hiệu” 
cũng đại diện cho chứng đắc cõi thiền. Một đoạn kinh thích họp 
khác là M III 157, Đức Phật nói đến nhu cầu “thể nhập vào” 




596 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hay “đạt được” dấu hiệu (nimỉtta pativijjhitabbam) để vượt qua 
nhiều chướng ngại tâm thức khác nhau. Trong kinh này, nhóm 
các chướng ngại tâm thức cần phải vượt qua này tạo thành một 
nhóm đặc biệt không thấy xuất hiện như vậy ở kinh khác và rõ 
ràng là có liên quan đến thiền samatha (so vói trang 493, chú 
thích 770). Tuy nhiên, Ps IV 207 (chú giải KTB), có lẽ vì đoạn 
A IV 302 nên hiếu đoạn này ngụ ý đến thiên nhãn. Giải thích 
này của chú giải không có ý nghĩa gì vì đoạn trên rõ ràng đề cập 
đến trình độ tu tập trước cả cõi thiền thứ nhất, trong khi tu tập 
thiên nhãn đòi hỏi phải chứng đắc cõi thiền thứ tư. Shwe 1979: 
p.387 giải thích “bất cứ cái gì đi vào tưong quan nhân quả, qua 
tưong quan đó, quả của nó được biếu thị, được đánh dấu hay 
có đặc tính là một nỉmỉtta. Một đối tượng, hình ảnh hay ý niệm 
khi được quán đến, đưa đến samãdhỉ (ihãna)* (định, chứng cõi 
thiền), là nỉmỉtta về “dấu hiệu” ữong những mạch văn khác, 
xin so với trang 562, chú thích 879. 

• s V 105 (BKTƯ 5, tr. 168, đ.l3: Món Ăn Cho Các Giác 
Chỉ; CDB II, p. 1599: The nutrỉments for the enlỉghtenment 
/actors). 

• D III 213 (TBK 4, tr. 214, đ.xxiv: Kinh Phúng Tụng; LDB, p. 
482, pa.24: The Chanting Together). 

• s V 66 (BKTƯ5, tr. 105, đ. 16: Thân; CDB II, p. 1570: The 
nutriments for the enlightenment/actors). 

• D III 226 (TBK 4, tr. 227, đ.x: Kỉnh Phúng Tụng; LDB, p. 
490, pa.ỉO: The Chantỉng Together). 

• D III 242 (sđd, tr. 242B, đ.xxvỉ: Kỉnh Phúng Tụng; LDB, p. 
498, pa.25: The Chanting Together). 

• D III 279 (sđd, tr. 279, đ.viii: Kinh Thập Thượng; LDB, p. 
515, pa.8: Expanding Decades). 

• M I 249 (KTB 1, 544: Đại Kỉnh Saccaka; MLDB, p. 242, 
pa.45: The Greater Discourse to Saccaka). 

• M I 301 (sđd, tr. 660: Tiểu Kinh Phương Quảng; MLDB, p. 
399, pa.l2: The Shorter Series of Questions and Answers). 

• M III 112 (KTB 3, tr. 305: Kỉnh Đại Không; MLDB, p. 973, 
pa.ỉO: The Greater Discourse on Voidness). 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


597 


tâm về đối tượng {vitakka: tầm) có thể dùng như là 
một yếu tố tạo thành chứng ngộ.^2^ 


• A I 115 (BKTC ỉ, tr. 205tt: Người Buôn Bán; NDB, p. 214: 
Shopkeeper (1) ). 

•AI 256 (sđd, tr. 466, đ.l4: Kẻ Lọc Vàng; NDB, p. 338: A 
Goldsmith). 

• AII 17 (sđd, tr. 575: Chế Ngự; NDB, p. 403 pa.(4): ResVaint). 

• AIII 23 (BKTC 2, tr. 336, đ. 3tt: Giải Thoát Xứ; NDB, p. 646: 
Liberation). 

• A III 321 (BKTC 3, tr. 68, đ.4: Các Thời Gian (2); NDB, p. 
889: Occasỉon (2) ). 

• s V 151 0 (BKTƯ5, tr. 237, d 11: Ngirời Đầu Bếp; CDBII, p. 
1636: The Competent Cook). Tôi tìm thấy nghĩa này ở s V152. 

• A III 423 (BKTC 3, tr. 230, d 2: Hội Chủng; NDB, p. 969: 
Delight in Company). 

• Th 85 (TỈBKIITLTK, tr. 59: Sunãga; EVL p. 13: Sunãga). 

• AIV 419 (BKTC 4, tr. 169, đ.2: Con Bò Cai; NDB, p. 1296: 
The Cow). 

• M III 157 KTB 3, tr. 388: Kỉnh Tùy Phiền Não; MLDB, p. 
1012, pa.l6: Imper/ections). 

ơ đây, Bhỉkkhu Ẫnalayo dịch nỉmỉttam pativijjhitabbam 
theo nghĩa đen: các ông cần phải thê nhập vào dấu hiệu 
ấy. MLDB dịch: You should discover the cause for that (HT 
Minh Châu: Tướng ẩy các ông cần được hiểu rõ). 

ĐọcMLDB,p. 1334, ct. 1190. 

• AIV 302 (BKTC 3, tr. 688, d 2: Tagayã; NDB, p. 1207, pa.2: 
Gay ã). 

Chủ giải BKTC nổi biết và thấy (ỉĩãnadassana: trì kiến) là 
thiên nhãn (dỉbbacakkhubhũtam). 

ĐọcNDB,p. 1808, ct. 1769. 

• Shwe 1979: p.387 (PoC, p. 387-8). 

928. s V 111. Vì Vism 126 giải thích, các yếu tố jhãnas đã bắt đầu 
sanh khởi trong lúc cận định, cho dù chúng chỉ trở nên hoàn toàn 
ốn định lúc chứng đắc jhãnas* (cõi thiền) thứ nhất. Nhu vậy, câu 
“định có huớng tâm vào đối tuợng” có thể đuợc hiểu là bao gồm 





598 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Tột đỉnh của tu tập yếu tố tạo thành chứng ngộ đi kèm 
với sự củng cố vững vàng của bình thản (upekkhã), 
một tâm trạng thăng bằng do định tạo ra.^^^ Sự thăng 
bằng tâm thức tinh tế và cân đối như thế tương ứng 
với mức độ satipaịịhãna phát triển vững vàng, khi 
người hành thiền có khả năng sống độc lập, không 
bám níu vào (chấp trước) bất cứ cái gì trên đời này, 
như đã được qui định rõ trong “điệp khúc”. 

Được áp dụng thực tế, toàn thể nhóm bảy yếu tố tạo 
thành chứng ngộ có thể được coi là để diễn tả sự tiến 
triển của tu tập satipaịỊhãna đến mức độ bình thản 
sâu đậm này. Trên nền tảng chánh niệm được củng 
cố vững vàng, ta tìm hiểu (quyết trạch) bản chất của 
thực tại chủ quan (nghĩa là tìm hiểu dhammas). Một 
khi sự tìm hiểu được duy trì lâu dài tạo được đà tiến 
(nghĩa là nỗ lực), với tuệ quán tăng trưởng, đối tượng 

luôn các trình độ định đang tiếp giáp với nhập định, trong khi 
hướng tâm và suy xét đối tượng (tầm và tứ) có trách nhiệm cho 
định thâm sâu hon và bằng cách đó dẫn đến chứng đắc (cõi thiền) 
thứ nhất. Hiếu như thế, các trình độ định gần với nhập định, tưong 
ứng với ý nghĩa “cận định” của chú giải, cũng có thế được dùng 
như là một yếu tố tạo thành chứng ngộ. 

• s V lil (BKTỮ5, tr. 178, đ.24: Bảy Trở Thành Mười Bổn; 

CDBII, p. 1604: The seven become/ourteen). 

• Vism 126 (CĐTL, ch. IV, đ. 21: Đe Mục Thiền Đất; pp, p. 

125: Ch. IV, pa. 31: The Earth Kasỉna). 

929. s V 69. Aronson 1979: p. 2 giải thích là upekkhã được tạo 
thành từ upa có nghĩa là “hướng về phía trước” và chữ chuyến 
hóa từ động từ ỉkkh “thấy”, và như vậy mang “ý tưởng quan 
sát một tình trạng từ xa”. Gethin 1992: p.l60 chỉ cho thấy rằng 
‘‘upekkhã... là sự thăng bằng của tâm thiện (xảo) và lực duy trì 
sự thăng bằng đó”. 

s V 69 (BKTƯ5, tr. 109, đ.ll: Giới; CDBII, tr. 1572: Virtue). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


599 


quán tưởng trở nên rõ hơn và người hành thiền cảm 
thấy hứng thú, thúc đẩy (nghĩa là hỉ) tiếp tục tu tập. 
Nếu có thể tránh được nguy hại bị hân hoan và dao 
động cuốn trôi đi tại thời điểm này, quán tưởng khi 
được duy trì sẽ dẫn đến trạng thái tĩnh lặng, khi tâm 
tiếp tục lưu tồn dễ dàng đề mục thiền của nó mà 
không thất bại trước sao lãng (nghĩa là định). Với tuệ 
quán trưởng thành, tiến trình này lên đến tình trạng 
bình thản và cách ly vững vàng. 

Chính tại điểm này, khi đà tiến chịu ảnh hưởng thúc 
đẩy của tìm hiểu bằng chánh niệm diễn ra liên quan 
đến nền tảng điềm nhiên an tịnh, lúc đó sự cân đối 
tâm thức cần thiết cho sự thể nhập vào chứng ngộ 
diễn ra. ở trình độ tu tập này, ý nghĩa sâu sắc của 
hoàn toàn buông bỏ chiếm ưu thế. Trong kinh, “buông 
bỏ” như vậy là mục đích quan trọng nhất của tu tập 
bojjhahgas, tạo nên tột đỉnh của nhóm các đặc tính 
thường liên kết đến các yếu tố tạo thành chứng ngộ. 
Để thực chứng tiềm năng của bojjhangas, những 
đặc tính này nêu rõ là chúng cần dựa trên “sống ẩn 
cư ” (viveka, viễn ly), trên “hết ham muốn (virãga, ly 
tham), và trên “đoạn diệt” (nirodha), vì bằng cách này 
chúng sẽ đưa đến “buông bỏ” (vossagga, xả ly).^^° 

930. ở MIII 88 chẳng hạn. Cùng những động lực dẫn đến chứng ngộ 
ấy có thể có liên quan đến tám thánh đạo (S I 88; s IV 367 và s 
V 1-62); đến năm năng lực gây ảnh hưởng (S IV 365; s V 239; 
và s V 241); hay đến năm lực (S IV 366; s V 249 và s V 251); 
so thêm với Gethin 1992: p. 162-8. 

• M III 88 (KTB 3, tr. 264: Kỉnh Nhập Tức Xuất Tức Niệm; 

MLDB, p. 948, pa.42: Mỉndýulness of Breathỉng). 

Theo chú giải KTB, vossagga có hai nghĩa: 

(1) pariccãga: “buông bỏ, từ bỏ ” (xả ly), đó là từ bỏ nhiễm lậu. 




600 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Bình thản và thăng bằng tâm thức như điểm hoàn 
tất cuối cùng của sáu yếu tố tạo thành chứng ngộ 
kia cũng coi như tương đương với tột đỉnh trong hệ 
thống chú giải của tuệ quán, trong đó, “bình thản 
trước tất cả các hiện tượng do điều kiện tạo thành” 
(sahkhãrupekkhãnãna, hành xả trí) đánh dấu tột đỉnh 
của chuỗi các trí này và là điều kiện tâm thức thích 
hợp cho sự kiện chứng ngộ. 

XII.3. LỢI ÍCH CỦA TU TẬP CÁC YÉU Tố TẠO 
THÀNH CHỨNG NGỘ 

Thành quả hữu ích của các yếu tố tạo thành chứng 
ngộ đứng đối đầu trực tiếp với những hậu quả có 
khuynh hướng gây tai hại của các chướng ngại, một 

(2) pakkhanada: “thê nhập vào ” đó là đi đên tột đỉnh Nibbãna. 

Trích MLDB, ct. 48. 

• s I 88 (BKTƯl, tr. 198, đ.8: Không Phỏng Dật; CDB l p. 
180: Dỉlỉgence (2) ). 

• s IV 367 (BKTƯi tr. 571: Bảy Giác Chỉ; CDBII, p. 1377: 
The seven/actors of enlightenment). 

• s V 1-62 (BKTƯ 5, tr. 11-98: Tương ưng Đạo; CDB II, p. 
1523-66: Maggasamyutta). 

• s IV 365 (BKTƯ4, tr. 570: Năm Căn; CDB II, p. 1377: The 
five bases of spỉrỉtual/aculties). 

• s V 239 (BKTƯ 5, tr. 372: Viễn Ly; CDB II, p. 1704: The 
River Ganges - Eastyvard). 

• s V241 (sđd, tr. 374: Thượng Phần; CDBII, p. 1706: Higher 
Petters). 

• s IV 366 (BKTƯ4, tr. 570: Năm Lực; CDBII, p. p. 1377: The 
five power). 

• s V 249 (BKTƯ 5, tr. 383: Viễn Ly; CDB II, p. 1713: The 
Rỉver Ganges - Eastward). 

• s V 251 (sđd, tr. 387, đ. 4: Tham; CDB II, p. 1715: Hỉgher 
Eetters). 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


601 


trái ngược thường được đề cập trong kinh điển.^^^ Cả 
hai nhóm này tạo thành những khía cạnh quán tưởng 
của satipaịịhãna và mang thuộc tính quan trọng nhất 
trong việc trau dồi điều kiện tâm thức dẫn đến chứng 
ngộ.^^^ Theo Đức Phật, hai khía cạnh này trong số 
các quán tưởng dhammas (loại trừ các chướng ngại 
và thiết lập các yếu tố tạo thành chứng ngộ) là những 
điều kiện cần thiết chẳng những cho chứng ngộ mà 
còn để phát triển các loại trí thế gian.^^^ 


931. Kinh điển diễn đạt trái ngược này bằng cách gọi các yếu tố 
tạo thành chứng ngộ “phản chướng ngại” (anĩvaranã, ví dụ như 
ở s V 93). So thêm với trang 465, chú thích 720. Trong bản 
Madhyama Ãgama* * (Trung A Hàm) tiếng Hán, quán các yếu tố 
tạo thành chứng ngộ theo ngay sau phần quán các chướng ngại 
trong chuỗi quán dhammas, minh họa sự loại trừ chướng ngại tự 
nhiên dẫn đến sự phát triển của các yếu tố tạo thành chứng ngộ; 
so với Minh Chau 1991: p.94 va Nhat Hanh 1990: p. 163. 

s V 93 (BKTƯ 5, tr. 149: Các cẩu uể; CDB H p. 1591: 
Noncorruptỉons). 

* Anĩvaranã: Bhỉkkhu Ẫnalayo dịch là antỉ-hỉndrances. 
Bhỉkkhu Bodhỉ dịch là nonhindrance: không phải là chướng 
ngại. HT. Minh Châu: không triền cái. 

932. s V 128 chỉ rõ rằng các yếu tố tạo thành chứng ngộ dẫn đến 
biết và thấy (tri và kiến), trong khi các chướng ngại dẫn đến sự 
vắng mặt của biết và thấy. 

s V 128 (BKTƯ5, tr. 201, đ.l3: Abhaya; CDBII, p. 1616: The 
cause of knowledge and Vision). 

933. Theo s V 121, các ấn bản này tạo lý do tại sao đôi khi điều được 
học hỏi kỳ lưỡng lại bị quên đi, trong khi vào những lúc khác, 
những việc không tập trung học hỏi lại vẫn có thế nhớ được rõ 
ràng. 

s V 121 (BKTƯ 5, tr. 191, đ.3: Sahgãrava; CDB II, p. 1611: 
Sahgãrava). 




602 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Tầm quan trọng chính yếu của phát triển ý thức nhận 
biết rõ rệt về hai nhóm phẩm tính tâm thức này cũng 
được phản ảnh bằng sự kiện là trong tất cả các ấn 
bản tiếng Hán và Sanskrit về quán dhammas bao 
gồm các chướng ngại và các yếu tố tạo thành chứng 
ngộ. Trái lại, trong tất cả các ấn bản này, không có ấn 
bản nào đề cập đến quán các tập hợp, và nhiều ấn 
bản còn bỏ luôn phần quán các giác quan và các đối 
tượng của chúng (nội ngoại xứ) và bốn sự thực cao 
Như vậy, những gì còn lại được đồng lòng chấp 
thuận là cốt lõi của quán dhammas trong tất cả các 
ấn bản khác nhau là năm chướng ngại và bảy yếu tố 
tạo thành chứng ngộ, một khám phá nhấn mạnh tầm 
quan trọng của chúng.Khám phá này có một đoạn 
tương tự trong Vibhahga, quyển này cũng chỉ liệt kê 
hai phép thiền khi giải thích quán dhammas.^^^ Thực 

934. Bốn sự thực cao cả đều không xuất hiện trong hai ấn bản Ẵgama* * 
(A Hàm) và chỉ xuất hiện ỏ một ữong ba bản satỉpatthãna khác, đó 
là bản Sãrỉputrãbhỉdharma (so với Schmithausen 1976: p. 248). 
Sáu nội ngoại xứ xuất hiện ữong bản Madhyama Ẵgama tiếng 
Hán, trong khi ấn bản tiếng Hán tìm thấy ừong Ekottara Ẵgama* 
(Tăng Nhất A Hàm) chỉ có các yếu tố tạo thành chứng ngộ và, 
dựa trên sự loại trừ các chuớng ngại (đuợc đề cập ỏ đoạn đầu của 
kinh), sự tu tập bốn cõi thiền (so với Nhat Hanh 1990: p. 176). 

935. Warder 1991: p.86. 

936. Vibhaủga 199. Nãnatỉloka 1983: p. 39 hình nhu coi việc “bỏ 
sót” ngầm này của quyển Vỉbhanga là lựa chọn có chủ ý. So 
thêm với Thãnissaro 1996: p.74. 

• Vibhaủga 199 

o PT, tr. 293: Giải Thích về Quán Đổi Tượng Của Tâm Ỷ; 
o PT1, tr. 317, đ. 449: Xỉển Minh Quản Pháp. 
o BA: p. 258, pa. 367: Exposition of Contemplation on 
Mental States. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


603 


vậy, theo nhiều phẩm kinh PãỊi, vượt qua chướng 
ngại, tu tập satipatthãna, và thiết lập các yếu tố tạo 
thành chứng ngộ là những khía cạnh trọng yếu và là 
những đặc tính nổi bật chung cho sự chứng ngộ của 
tất cả các vị Phật, quá khứ, hiện tại và tương lai.^^^ 

• Nãnatỉloka 1983: p. 39 

“ Từ phần quán Đối Tượng Tâm Ý, chỉ có những phần về các 
Chướng Ngại và các Yeu To Tạo Thành Chứng Ngộ được 
chọn lựa ở đây. Cả hai được lập lại ba lần, cùng chung với 
bên trong, vân vân ...” 

Trích GAP, tr. 39. 

• Thãnissaro 1996: p.74 

“ Như vậy, tất cả các khảo hướng về “dhamma tại tánh và 
tự bản chất” hình như là một loạt biến thế dựa trên sự từ bỏ 
các chướng ngại và sự tu tập các yếu tố tạo thành Chứng Ngộ. 
Vì như đã nói, chức năng của satipatthãna là đem lại tột đỉnh 
của các yếu tổ tạo thành Chứng Ngộ, và qua đó đem lại sự 
phát triên thanh tịnh tri kiên và giải thoát, việc dịch dhamma 
như là “phâm hạnh tâm thức ” hình như là một cách thích hợp 
đê ghi nhớ chức năng đó trong tâm, tránh được “thât lạc ” khi 
đi vào chi tiết của chúng qua những khia cạnh khác. 

Lời giải thích này được hỗ trợ trong lịch sử. Vibhahga, 
một quyên Abhidhamma cô, khi bàn vê satipatthãna chỉ nói 
đến các chướng ngại và sự tu tập các yếu tố tạo thành Chứng 
Ngộ thôi. So với bản dịch tiếng Hán của Sarvastivadin (Nhất 
Thiết Hữu Bộ) về phẩm kinh này, giải thích này vẫn còn giá 
trị. Các học giả đã đặt câu hỏi là nên dùng hai bản kinh xưa 
làm bằng chứng là thảo luận về dhamma chỉ bao gồm có hai 
đề tài này thôi... ta không thế quyết định được điều này vì 
thiếu tài liệu, nhưng cho dù có thế có ấn bản gốc nào đi nữa, 
truyền thống xưa đã coi việc từ bỏ các chướng ngại và sự tu 
tập các yếu tố tạo thành Chứng Ngộ là quy tụ được tất cả các 
yếu tố có thê bao gồm dưới đề mục này. ” 

Trích WA, tr. 74. 

937. D II 83; D III 101; và s V 161. 

• D II 83 (TBK 3, tr. 83: Kinh Đại Bát Niết Bàn; LDB, p. 235, 




604 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Việc tu tập các yếu tố tạo thành chứng ngộ có thể 
được kết hợp với nhiều bài tập thiền trong một phạm 
vi rộng rãi, kể cả, như quán tử thi đang tan rữa, quán 
bốn tâm vô lượng, quán hơi thở, hay quán ba đặc 
tính.^^^ Điều này chỉ ra rằng, quán các yếu tố tạo thành 
chứng ngộ không có nghĩa là ta phải từ bỏ đối tượng 
thiền đầu tiên. Trái lại, ta có ý thức rõ rệt về bảy phẩm 
tính tâm thức này như là những khía cạnh tiến triển 
tu tập riêng của mình hướng đến tuệ quán trong lúc 
hành trì thực sự, và với ý thức, ta phát triển và cân 
bằng chúng sao cho việc quán tưởng đối tượng thiền 
đầu tiên ấy có thể làm chứng ngộ sanh khởi. 

Có ý thức nhận biết sâu sắc về làm chủ tâm trong 
khả năng quan sát sự phát triển của tuệ quán này 
trong lúc tu tập satipaịịhãna và giám sát tác động hòa 
điệu hỗ tương của các yếu tố tạo thành chứng ngộ. 
Bằng minh họa, các kinh so sánh ý nghĩa làm chủ 
(điều phục) tâm với khả năng chọn lựa y phục trong 
tủ quần áo.®^^ Có thể tìm thấy trong hình 12.2 sự khảo 


pa.l.l 7: The Buddha ’s Last Day). 

• D III 101 (TBK 4, tr. 101A: Kỉnh Tự Hoan Hỷ; LDB, p. 417, 
pa.2: The Serene Faith). 

• s V 161 (BKTƯ 5, tr. 251, đ.9: Nãlanda; CDB II, p. 1642: 
Nãlandã). 

938. So với s V 129-33 (BKTƯ5, tr. 203-10: Phẩm Hơi Thở Vô Hơi 
Thở Ra & Phâm Đoạn Diệt; CDB II, p. 1617-21: In-and-Out 
Breathing & Cessation). 

939. s V 71. Điều đáng chú ý là vị tỳ khưu có khả năng này là 
Sãriputta, ở những kinh khác, trí tuệ là đặc điếm của Ngài (nhu 
ỞSI 191 và AI 23) và khả năng phân tích tâm thức của Ngài 
(nhu ở M III 25). ở M I 215, Ngài sử dụng cùng một tỷ dụ để 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


605 


sát các nhân tố hỗ trự liệt kê trong chú giải cho việc 
làm chủ tâm như vậy. 

Như kinh điển đã chỉ rõ, việc công bố các yếu tố tạo 
thành chứng ngộ chỉ xảy ra khi một vị Phật và lời 
dạy của Ngài xuất hiện.^'^° Vậy thì, trong cái nhìn của 
những đệ tử của Đức Phật thời nguyên thủy, sự tu tập 
các yếu tố tạo thành chứng ngộ là lời dạy đặc biệt của 
Đạo Phật. Theo chú giải, các đạo sĩ đương thời cũng 
bắt chước hướng dẫn đệ tử của họ tu tập các yếu tố 
tạo thành chứng ngộ.^'^^ 


minh họa làm chủ tâm. 

• s V 71 (BKTƯ5, tr. 113, đ.l2: Chuyển; CDB II, p. 1573: 
Clothes). 

• s I 191 (BKTƯl, tr. 420: Tự Tứ; CDBI, p. 287: Pavãranã). 

• AI 23 (BKTC1, tr: 49, đ.2: Phẩm Người Tối Thẳng; NDB, p. 
109, đ. 189: Poremost). 

• M III 25 (KTB 3, tr. 153: Kinh Bất Đoạn; MLDB, p. 899, pa. 
2: One by One As They Occur). 

• M I 215 (KTB 1, tr. 469: Đại Kỉnh Rừng Sừng Bò; MLDB, p. 
310: The Greater Discourse in Gosinga). 

940. s V 77; so thêm với s V 99. 

• s V 77 (BKTƯ5, tr. 122, đ.2: Sanh; CDBII, p. 1578: Arỉsen 
(or Arising) (1) ). 

• s V 99 (sđd, tr. 158: Chuyển Luân; CDB II, p.l595: 
Wheel-Tuming Monarch). 

941. So với s V 108 và s V 112; và chú giải BKTƯ Spk III 168; so 
thêm với Gethin 1992: pp. 177-81; và Woodward 1979: vol. V 
p.91, n.l. 

• s V 108 (BKTƯ 5, tr. 174: Pháp Môn; CDB II, p.l602: A 
Method of Exposition). 

• s V 112 (sđ, tr. 180: Lửa; CDBII, p, 1605: Fỉre). 

• Woodward 1979: vol. Vp.91, n.l 

Chú giải cho là các đạo sư ngoại đạo chờ nghe Đức Phật 




606 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Sự liên hệ của các yếu tố tạo thành chứng ngộ với 
Đức Phật, cùng với năng lực của chúng như là món 
báu vào một dịp thích hợp khác, tương tự như Vua 
Chuyển Luân (cakkavatti rãja), người làm chủ bảy 
món báu.^'^^ Như việc thành tựu chủ quyền vũ trụ tùy 
thuộc vào bảy món báu đó và được đánh dấu bằng 
sự sanh khởi của bánh xe quý, cũng thế, việc thành 
tựu chứng ngộ tùy thuộc vào bảy món báu tâm thức, 
và được đánh dấu bằng sự sanh khởi của sati. 


giảng pháp, giả vờ bận tâm vào những việc khác, chọn lọc 
những lời dạy này và đem vào thực hành trong giáo pháp 
riêng của họ. Tuy nhiên, theo ý kiến riêng, những học thuyết 
tương tự như vậy thịnh hành trong các đạo sư khác ngoài 
Đức Phật. 

Lược trích KS V, tr. 91, ct.l. 

• Chú giải BKTƯ Spk III 168; so với Gethin 1992: pp. 177-81: 

Chú giải nói các đạo sư ngoại đạo không có bất cứ lời dạy 
riêng nào của họ về các chướng ngại và về các yếu tố tạo 
thành chứng ngộ. Khi dạy cho đệ tử của họ, họ sao chép (đạo 
vãn) Giảo Pháp của Đức Phật về những đề tài này. Tuy nhiên 
theo Gethin, kinh điên không đi xa như chú giải, chỉ nhân 
mạnh sự khác biệt giữa hai cách giải thích thôi (Buddhist 
Path to Awakening, tr. 180). ” 

Trích CDBII, p. 1909, ct. 98. 

942. s V 99 trình bày bảy món báu của một Tãthagata* * (Như Lai) 
đó là bảy yếu tố tạo thành chứng ngộ và bảy báu vật của vua 
Chuyến Luân, đó là bánh xe, con voi, con ngựa, nữ trang, phụ 
nữ, một nguời đánh xe (cư sĩ) và người cố vấn (tướng quân), 
mỗi món báu đều có được những phẩm tính huyền diệu. Rồi, 
Spk III 154 kết nối từng báu vật ấy với nhau, 
s V 99 (BKTƯ 5, tr. 158: Chuyển Luân; CDBII, p. 1594: The 
Wheel-Turnỉng Monarch). 

Xỉn đọc thêm về bảy báu vật ở KTB 3, tr. 413-19: Kỉnh Hiền 
Ngu; TBK 3, tr: 172-76: Kinh Đại Thiện Kiến Vương. 

Trích CDB11, ct. 83, tr. 1907. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


607 


Ảnh hưởng hữu ích của các yếu tố tạo thành chứng ngộ 
không chỉ giới hạn trong điều kiện tâm thức, vì nhiều 
kinh điển tường thuật là việc hồi tưởng các yếu tố này 
đủ để chữa trị căn bệnh thể xác cho nhiều vị Arahants, 
kể cả bản thân Đức Phật.®'^^ Sự liên kết giữa chữa trị 
và bệnh hoạn cũng làm nền tảng cho sự tạo thành bài 
thiền tập cuối cùng trong Satipaịịhãna Sutta, quán bốn 
sự thực cao cả, tôi sẽ đề cập đến trong chương tới. 


chánh niệm 
(sati) 

• chánh niệm và hiểu biết rõ ràng 
tường tận 

• tránh người thất niệm và giao kết với 
người có niệm 

• tùy thuận tâm (theo hướng tu tập sati) 

tìm hiểu sự 
thực 

(dhamma- 

vicaya) 

• tìm hiểu lý thuyết 

• thân thể sạch sẽ 

• thăng bằng năm khả năng gây ảnh 
hưởng 

• tránh người vô trí và giao kết với bậc trí 

• hồi tưởng những khía cạnh sâu hơn 
của Dhamma 

• tùy thuận tâm 


943. ớ s V 79-81, Kassapa, Moggallãna và Đức Phật, mỗi vị trị bịnh 
bằng cách đọc tụng các yếu tố tạo thành chứng ngộ. Lợi ích của 
việc gợi nhớ và có lẽ đôi khi tái lập nhóm các tâm cùng loại với 
nhau đã đua từng tâm của chúng đến chứng ngộ hoàn toàn hiến 
nhiên đủ ảnh huởng làm suy giảm bệnh tật từng nguời. về ảnh 
huởng của các yếu tố tạo thành chứng ngộ, so với Dhammananda 
1987: p. 134; Piyadassi 1998: pp.2-4. Các hknẪgamas tiếng Hán 
chỉ lưu lại một trường họp liên quan đến Đức Phật, chứ không 
đến hai vị kia, so với Akanuma 1990: p. 242. 
s V 79-81 (BKTƯ5, tr. 125-27: Bệnh; CDBII, p. 1580-82: IU). 







608 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


nỗ lực 
(viriya) 

• hồi tưởng về hãi hùng trong những 
cảnh khổ 

• nhìn thấy lợi ích của nỗ lực 

• hồi tưởng về đạo lộ cần được tu tập 

• tôn trọng vật cúng dường đã nhận 
bằng cách sống hành trì đúng đắn và 
hoàn hảo Giáo Pháp (TBK 3, tr. 138, 
đ.3). 

• hồi tưởng về những phẩm hạnh gây 
cảm hứng của truyền thống mình đang 
tu tập, của thầy mình, của người có địa 
vị đệ tử theo bước chân Đức Phật, và 
của những đồng tu trong đời sống phạm 
hạnh 

• tránh kẻ lười biếng và giao kết với 
người nỗ lực 

• tùy thuận tâm 

hỉ 

(pĩti) 

• tưởng nhớ đến Đức Phật, Giáo Pháp, 
Tăng Đoàn, giới hạnh của mình, nghĩa 
cử rộng lượng, chư Thiên, và sự an tịnh 
của chứng ngộ 

• tránh người thô lỗ và giao kết với 
người thanh nhã 

• hồi tưởng đến các bài kinh gây cảm 
hứng 

• tùy thuận tâm 

tĩnh lặng 
(passadơhi) 

• thực phẩm tốt lành, thời tiết thuận 
hòa, tư thế thoải mái 

• tác phong/phẩm hạnh thăng bằng 

• tránh người dao động không yên và 
liên kết với người trầm tĩnh 

• tùy thuận tâm 







SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


609 


định 

(samãdhi) 

• thân thể sạch sẽ 

• cân bằng năm năng lực gây ảnh hưởng 

• khéo léo đón nhận dấu hiệu của định 

• khéo léo dùng tâm khơi dậy, chế ngự, 
hân hoan và không can thiệp đúng lúc 

• tránh người sao lãng và liên kết với 
người giữ gìn tâm ý 

• hồi tưởng về chứng đắc cõi thiền 

• tùy thuận tâm 

bình thản 
(upekkhã) 

• tách rời người và vật 

• tránh người có thành kiến và giao kết 
với người không thiên vị 

• tùy thuận tâm 


Hình 12.2 Khảo sát của chú giải về các yếu tố hỗ trợ cho việc tu 
tập các yếu tố tạo thành chứng ngộ.®'*'* 

- 0 - 


944. Ps 1290-9. 







XIII. DHAMMAS: BỐN sự THỰC CAO CẢ 


Lời chỉ dẫn cho phần tu tập cuối cùng xuất hiện trong 
các quán satipaịịhãna là: 

“ ở đây, vị ấy biết đúng như thật ‘đây là dukkha’; 
vị ấy biết đúng như thật ‘đây là sự sanh khởi 
của dukkha’; vị ấy biết đúng như thật ‘đây là sự 
diệt dukkha’; vị ấy biết đúng như thật ‘đây là 
con đường dẫn đến diệt dukkha.”’ 

XIII.1. Ý NGHĨA CỦA DUKKHA 

Theo những giải thích chi tiết tìm thấy ở những kinh 
khác, sự thực đầu tiên của bốn sự thực cao cả liên 
kết dukkha đến những sự cố liên quan đến thân thể 
như bệnh tật và chết, đến không hài lòng trong tâm 
khởi lên vì không thể thỏa mãn dục vọng và mong 
ước.^'^^ Như sự thực đầu tiên chỉ cho thấy, theo phân 


945. MI 62 (KTB 1, tr. 148: Kỉnh Niệm Xứ; MLDB, p. 154, pa. 44: 
The Koundation of Mindfulness). 

946. Ví dụ như ở s V 421 chẳng hạn. Gethin 1992: p.l8, bình luận: 
“hiếu sự thực cao cả thứ nhất không dính líu nhiều đến việc 
công bố dukkha hiện hữu, mà lại liên quan đến thực chứng 
được dukkha là gì”. Hamilton 1996: p.206 chỉ rõ rằng “sự thực 
cao cả thứ nhất... có thể được hiểu chính xác nhất nếu nó được 
ghi nhớ đấy là một lời tuyên bố về sự thực, không phải là một 
đánh giá chủ quan. 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


611 


tích cuối cùng, có thể truy ra vết tích của tất cả các 
loại dukkha đều ở năm bám níu căn bản, bám níu 
vào hiện hữu qua các tập hợp. 

Dù Đức Phật đã nhấn mạnh đến sự quan trọng đặc 
biệt về dukkha, điều này không có nghĩa là sự phân 
tích của Ngài chỉ liên quan đến những khía cạnh tiêu 
cực của hiện hữu. Thực ra, hiểu biết về dukkha và sự 
sanh khởi của nó dẫn đến sự thực cao cả thứ ba và 
thứ tư, vốn liên quan đến những giá trị tích cực của 
thoát khỏi dukkha và con đường thực tiễn đưa đến 
giải thoát đó. Như bản thân Đức Phật đã tự công bố 
chính xác, sự chứng ngộ bốn sự thực cao cả sẽ có 
hạnh phúc đi kèm, và đạo lộ tám ngành là đạo lộ sản 
sanh ra Điều này chỉ ra rằng hiểu về dukkha 
không cần thiết là vấn đề chán nản và tuyệt vọng. 

Dukkha thường được dịch là “khổ”. Tuy nhiên, khổ 
chỉ đại diện cho một khía cạnh của dukkha, một thuật 
ngữ mà phạm vi ý nghĩa của nó khó có một chữ tiếng 
Anh nào bao hàm hết được ý nghĩa của Dukkha 
có thể rút từ tiếng Sanskrit kha, một nghĩa của nó là 
“lỗ trục bánh xe”, và tiếp đầu ngữ tương phản duh (= 


s V 421 (BKTƯ 5, tr. 611, đ. 5: Phẩm Chuyển Pháp Luân; CDB 
II, p. 1844: Settỉng ỉn Motỉon the Wheel of the Dhamma). 

947. sv 441 và MI 118. 

. s V 441 (BKTƯ 5, 641, đ.3: Một Trăm Cây Thương; CDBII, 
p. 1860: A Hundred Spears). 

• M I 118 (KTB 1, tr. 268: Kỉnh Song Tầm; MLDB, p. 210, pa. 
26: Two Kinds o/Thoughts). 

948. So với T.w. Rhys Davids 1993: p.324; và Wijesekera 1994: p. 
75. 




612 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


dus), thay mặt cho “sự khó khăn” hay “sự xấu 
Như vậy, toàn thể chữ này gợi lên hình ảnh cái trục 
không vừa vặn với lỗ của nó. Theo hình ảnh này, 
dukkha ngụ ý “không hòa hợp” hay “va chạm”. Hay, 
dukkha có thể liên quan đến chữ Sanskrit stha, “chịu 
đựng” hay “sống”, tổng hợp với cùng tiếp đầu ngữ 
tương phản duh.^^° Dukkha theo nghĩa “chịu đựng 
một cách thảm hại” như vậy mang ý nghĩa “không dễ 
dàng” hay “không thoải mái”.^^^ Để hiểu được nhiều 
nghĩa khác nhau của “dukkha”, lời dịch thuận tiện 
nhất là “không thỏa mãn”, cho dù để nguyên không 
dịch thuật ngữ này có thể là hay hơn cả. 

Nhu cầu dịch cẩn thận thuật ngữ này có thể được diễn 
bày với sự giúp đỡ của một đoạn kinh trong Nidãna 
SaiỴiyutta, ở đây, Đức Phật nói rằng bất cứ cái gì cảm 
nhận được đều nằm trong dukkha.^^^ Để hiểu dukkha 

949. Monier-Williams 1995; pp334 (kha) và 483 (duhkha); so với 
Smith 1959: p.l09. Thuật ngữ PãỊi tương ứng là tiền trí từ du 
(sự khó khăn, xấu xa), và akkha (trục của bánh xe), so với T. w. 
Rhys Davids 1993: pp.2 và 234. Vism 494 đưa ra một giải thích 
tượng hình khác về chữ này, bằng cách liên kết kha với khoảng 
không (ãkãsa), rồi coi là thay mặt cho sự vắng mặt của trường 
tồn, đẹp đẽ, hạnh phúc và tự ngã. 

Vism494 (PP, p. 500: Ch. XVI, pa.16: The Pacultỉes & Truths). 

950. Monier-Williams 1995: p. 1262. 

951. So với NãnamoU 1991: p.823 n.8 đề nghị dịch dukkha là 
“không dễ dàng” đúng hơn những chữ khác khi chữ này được 
dùng như là đặc tính của tất cả kinh nghiệm. 

Nãnamoli 1991: p.823 n.8 (CĐTL, ch. XVI, pa.34: The 
Paculties & Truths). 

952. s II 53 (BKTƯ11 tr. 99: đ.28: Kalãra; CDB I p. 569: The 
KaỊãra). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


613 


ở đây như là một phẩm tính cảm xúc và coi nó ngụ 
ý tất cả những cảm giác là “khổ đau” mâu thuẫn với 
phân tích của Đức Phật về cảm giác thành ba loại 
không dung chứa nhau, đó là, ngoài cảm giác đau 
khổ ra, còn có cảm giác sung sướng và trung tính.^^^ 
Dịp khác, Đức Phật giải thích câu Ngài nói trước kia là 
“bất cứ cái gì cảm nhận được đều nằm trong dukkha” 
là đề cập tới bản chất vô thường của tất cả những 


Yam kỉncỉ vedayỉtam tam dukkhasmim. Xin đọc thêm s IV 
216. Theo chú giải BKTƯ, vô thường của hành vi tạo quả tự 
nó là vô thường của cảm giác, và vô thường này là cái chết. 
Không có khô nào hơn chết: với ỷ định này nên nói, “Tất cả 
các cảm giác đều là kho đau ”. 

s IV 216: (BKTƯ 4, tr. 348: sống Một Mình; CDB n p. 
1271: Alone). 

Theo MIII208, câu này được Đức Phật nói lên đề cập tới khố 
đau có sẵn trong tất cả các hành vi tạo quả vì lý do vô thường. 
M III 208: (KTB 3, tr. 486: Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt; 
MLDB, p. 1059, pa.6: The Greater Exposition of Action). 

Trích CDBIp. 753, ct. 98 & CDB n p.l434, ct. 241. 

953. ớ D II 66, Đức Phật chỉ cho thấy rằng khi kinh nghiệm cảm 
giác sung sướng chẳng hạn, ta sẽ không kinh nghiệm hai cảm 
giác kia. Một đoạn kinh khác chỉ ra rằng, theo Đức Phật các loại 
kinh nghiệm nhất định nào đó và các cảnh giới hiện hữu tưong 
ứng chỉ thuần là khoái lạc và hạnh phúc thuần túy, như ở M I 76 
nói về kinh nghiệm hoàn toàn khoái lạc (do các sanh linh được 
tái sanh vào cõi chư thiên) và M II 37 xác nhận có thế giới hoàn 
toàn hạnh phúc (nhứt hướng lạc, đây là cõi Brahmã tưong ứng 
với jhãna thứ ba). So thêm với Nanayakkara 1993a: p.538. 

• D II 66 (TBK 3, tr. 66, đ. 28: Kinh Đại Duyên; LDB, p. 227, 
pa. 28: The Great Discourse on Origination). 

• MI 76 (KTB 1, tr. 177: Đại Kinh Sư Tử Hổng; MLDB, p. 171, 
pa.41: The Greater Discourse on the Lion ’s Roar). 

• M II 37 (KTB 2, tr. 462: Tiểu Kinh Thiện Sanh Ưu-Đà-Di; 
MLDB,p. 659, pa. 25: The Shorter Discourse to Sakuludãyin). 




614 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hiện tượng do điều kiện tạo thành.Tuy nhiên, bản 
chất thay đổi của cảm giác không cần thiết được kinh 


954. s IV 216. M III 208 bàn đến cùng câu nói này. So thêm với 
Nãnamoli 1995: p.l340, Ct.l227; YầNãnavĩra 1987: p.477. 

• s IV 216 (BKTƯ4, tr. 348: Song Một Mình; CDBII, p. 1271: 
Alone). 

• M III 208 (KTB 3, tr. 486: Kỉnh Đại Nghiệp Phân Biệt; 
MLDB, p. 1059, pa.6: The Greater Exposition of Action). 

• Nãnamoli 1995: p.l340, Ct.l227; xin đọc lại chú thích 950 
đoạn MIII208 đã trích. 

• Nãnavĩra 1987: p.477 

“... Bây giờ bạn nói: ‘Neu dukkha là đặc điếm của mọi sự...’ 
Cần hạn chế câu này cắn thận. Thoạt tiên, cái dukkha chung 
bạn đề cập ở đây hiến nhiên không phải là dukkha của tê 
thấp hay của đau răng, vốn tuyệt nhiên không chung cho tất 
cả. Trải lại, nỏ chinh là sahkhãra-dukkha (sự khỏ chịu hay 
khố liên kết với bất cứ cái gì được tạo thành) trong đoạn kinh 

ở s IV 216: 

“ Có ba loại cảm giác: sung sướng, khô, trung tinh. Ta nói 
ba loại cảm giác này. Nhưng, này các tỳ khim, điều này do Ta 
nói: bất cứ cái gì cảm giác được, cái ấy được kế là dukkha. 
Nhưng điều Ta nói chỉ liên quan đến vô thường. ” 

(BKT3 4, tr. 350, đ.4: sống Một Mình). 
Nhưng ở đây dukkha nào gắn bó chặt chẽ với vô thường? 
Chinh sự ám chỉ đến việc coi cái thực sự vô thường là trường 
tồn dễ chịu. Tất cả cái gì được coi là trường tồn khi được coi 
là 'Tôi ’, 'của tôi ’. Tất cả những kẻ phàm phu (puthujjana) 
đều hiếu như thế. Nên, với những kẻ phàm phu, tất cả các 
hiện tượng là sahkhãra-dukkha (khố liên kết với bất cứ cái gì 
được tạo thành). Làm sao đếputhujjana thấy được hay biết 
được tất cả các hiện tượng là dukkha trừ phi có những tiêu 
chuân vê sukha đê so với những gì nôi bật như dukkha? Câu 
trả lời rất đơn giản: Vìputhujjana không thấy được hay biết 
được tất cả các hiện tượng là dukkha. Người ấy không có 
được một tiêu chuân nào đê nhận định được như thê, và như 
vậy, hãn không hiêu (nđ: thành công) được. 

Lược trích cp tr. 477. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


615 


nghiệm là “khổ”, vì trong trường hợp kinh nghiệm đau 
đớn chẳng hạn, hết khổ ấy có thể được kinh nghiệm 
là dễ chịu.^^^ Như vậy, tất cả các cảm giác không phải 
là “khổ”, không phải sự vô thường của chúng là “khổ”, 
nhưng tất cả các cảm giác đều là “không thỏa mãn”. 
Nói chính xác hơn, là tính chất của tất cả những hiện 
tượng do điều kiện tạo thành, dukkha không cần thiết 
được kinh nghiệm như là “khổ”, vì khổ đòi hỏi có ai đó 
đủ gắn bó lấy nó để chịu khổ. 

XIII.2. BỐN Sự THỰC CAO CẢ 

Khổ vì hình thức chấp giữ nào đó thực ra là ý nghĩa 
của sự thực cao cả thứ hai, theo sự thực này, để cho 
bản chất không thỏa mãn của các hiện tượng trong 
thế gian này đưa đến khổ đau thực sự, cần phải có sự 
hiện hữu của khao khát (tham Như sự thực cao 
cả thứ ba chỉ rõ, một khi tất cả các vết tích của bám 
níu và khao khát đã bị arahant đoạn diệt, khổ đau 
như thế cũng bị tận diệt theo. Như vậy, không giống 
như “không thỏa mãn”, “khổ” không sẵn có trong các 
hiện tượng của thế gian này, chỉ có cho tâm chưa 
chứng ngộ kinh nghiệm chúng theo cách thức ra sao 
thôi. Thực vậy, điều này là chủ đề nền tảng cho cả 


955. M I 303 chỉ cho thấy rằng vì kinh nghiệm dễ chịu thay đổi, nó 
có thế được kinh nghiệm là khố, trong trường hợp đau, hết đau 
được kinh nghiệm là thoải mái dễ chịu. 

M I 303 (KTB 1, tr. 664: Tiêu Kinh Phương Quảng; MLDB, p. 
401, pa. 24: The Shorter Series of Questions and Answers). 

956. Như ở s V 421 chẳng hạn. So thêm với Gruber 1999: pp.94 và 
194; và Nanayakkara 1989: p.699. 

s V 421 (BKTƯ5, tr. 612, đ.6: Phẩm Chuyển Pháp Luân; CDB 
II, p. 1844: Setting in Motion the Wheel of the Dhamma). 




616 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


bốn sự thực cao cả nói chung: khổ đau do bám níu 
và khao khát có thể được vượt qua nhờ chứng ngộ. 
Với vị arahant, bản chất không thỏa mãn của các hiện 
tượng trong thế gian này không còn có khả năng tạo 
khổ nữa. 

Sau đó, sự thực cao cả thứ tư bàn chi tiết các điều 
kiện để vượt qua khổ đau như vậy, bằng cách miêu tả 
con đường thực hành (magga, paịipãda) để đi theo. 
Con đường thánh đạo tám ngành bao gồm những 
hành vi và phẩm hạnh quan trọng nhất cần được trau 
dồi để khiến cho sự chuyển hóa từ phàm phu vô minh 
(puthujjana) đến arahantxảy ra. Vì trong mạch văn 


957. Ngoài việc liệt kê tám ngành của đạo lộ này, thỉnh thoảng ta gặp 
sự trình bày năm phần thích hợp cho tinh thần thiền quán với giả 
định rằng lời nói chân chánh, hà nh vi chân chánh và kiếm sống 
chân chánh đã được hội đủ trước đó, so thêm với MIII289; Vibh 
238-240; bàn luận ở Kv 600; và Nãnatỉloka 1983: p.32. Sự liệt 
kê mười phần cũng xuất hiện (ở D II217 và MIII 76 chang hạn), 
gia tăng thêm phấm hạnh của vị arahant: trí chân chánh và giải 
thoát chân chánh. 

• M III 289 (KTB 3, tr. 646: Đại Kinh Sáu Xứ; MLDB, p. 1138, 
pa.lO: The Great Sỉx/old Base). 

• Vibh 238-240: 

PT, tr. 352-358: Phân Tích Các Chi Ngành Của Chảnh Đạo. 
BPT1, tr. 380-82: Đạo Tám Chi - Phân Theo Vỉ Diệu Pháp. 
BA, p. 311-15 (pa. 493-503): Analysis of the Path Constỉtu- 
ents - Analysis According to Abhidhamma). 

• Kv422;Kv600: 

• Đây là phần tranh luận giữa Theravãda và những phái như 
Mahirhsãsaka, Sammitiya và Mãhasanghika... 

• Ba phái sau chủ trưong chánh ngữ, chánh hành và chánh 
mạng là vật chất, họ phải đối mặt với mâu thuẫn là: vì các chi 
phần của Đạo phụ thuộc vào tâm, họ ngụ ý là các đặc tính tâm 
thức không có trong vật chất (xin đọc Kv 422; PoC, p. 244). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


617 


này, chánh niệm (sammã sati) được đặt bên cạnh các 
yếu tố khác như quan điểm, lời nói, hành động, thánh 
đạo tám ngành đặt ra cơ cấu căn bản thiết yếu cho 
tu tập satipaịthãna.^^^ Nói cách khác, satipaịịhãna trở 

Mahimsãsaka còn nói rang Thế Tôn nói: “Với ai cho đến 
giây phút này các nghiệp trong việc làm, lời nói và thân mạng 
hoàn toàn trong sạch, Thánh Đạo Tám Ngành này sẽ đi tới 
phát triên toàn thiện Vì vậy Đạo có năm chi phân (các dịch 
giả của cuốn PoC không truy cứu nguồn gốc câu này). 
Theravãda bác lại: Thế Tôn nói trong bất cứ học thuyết và 
giới luật nào không có Tám Thánh Đạo, sẽ không có người 
chứng bốn quả Thánh... Như vậy, Thánh Đạo gồm có tám chi 
phần (D. II. 150; TBK 3, tr. 151A, đ. 27). 

Trích PoC, p. 348. 

• Nãnatiloka 1983: p.32. 

Phần cuối của định nghĩa về Sự Thực Cao Cả thứ tư viết: 
vào lúc như thế, Đạo Lộ có năm phần: chánh kiến, tư duy, nỗ 
lực, niệm, định ”. Đây là năm phần luôn luôn hiện hữu, còn 
ba phần kia không liên tục. ” 

Trích GAP, tr. 32. 
Xin đọc thêm PTu, tr. 44, đ. (81); BPE, p. 24. 

• D II 217 (TBK 3, tr. 218, đ. 27: Kinh danavasabha; LDB, p. 
299, pa.27: danavasabha Sutta). 

“ Tri chân chánh (sammã-nãnarh) và giải thoát chân chánh 
(sammã-vimutti) hai giai đoạn bô sung này là phân của đạo 
lộ siêu thế (KTB sổ 117). ” 

Trích LDB, ct. 533, 534 tr. 581. 

• MIII 76 (KTB 3, tr. 245: Đại Kinh Bổn Mươi; MLDB, p. 939, 
pa.34: The Great Porty). 

958. Như là yếu tố chánh niệm của đạo lộ tám ngành, satipatthãna 
đặc biệt có liên hệ gần gũi đến chánh kiến, vì một mặt, chánh 
niệm là đòi hỏi phải có đế thiết lập chánh kiến (so với M III 72), 
mặt khác, chánh kiến có thế dùng như là nền tảng cho tất cả các 
yếu tố khác của thánh đạo (so với DII217 và MIII 76). So thêm 
với Vibh 242 nói về chánh kiến như là nguyên nhân (hetu) cho 
bảy yếu tố kia của thánh đạo. Nhu cầu cho chánh kiến như là 




618 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


nền tảng đế tu tiến trên con đường giải thoát được nhấn mạnh ở 
Bodhi 1991: p.3 và Story 1965: p.l67. 

• MIII 72 (KTB 3, tr. 239: Đại Kỉnh Bổn Mươi; MLDB, p. 935, 
pa. 9: The Great Porty). 

• D II 217 (TBK 3, tr.217, đ. 27: Kỉnh Janavasabha; LDB, p. 
299, pa.27: danavasabha Sutta). 

• MIII 76 (KTB 3, tr. 245: Đại Kỉnh Bổn Mươi; MLDB, p. 938, 
pa.34: The Great Forty). 

• Vibh242 

o PT, tr. 360, đ.506: Phân Tích Các Chi Ngành Của Chánh 
Đạo 

o BPT1, tr. 383, đ. 596: Đạo Phân Tích - Phần vẩn Đáp. 
o BA, p. 317, pa. 507: Analysis of the Path Constituents - 
The Couplets). 

• Bodhi 1991: p.3 

“ Cho dù việc tu tập chánh niệm đã được đề cao thật chính 
đáng là châu báu quý giá nhất của giáo pháp Đức Phật, ta 
không thê nhân mạnh sao cho vừa là sự tu tập chánh niệm 
này, hay bất cứ phương pháp thiền quán nào khác, chỉ có 
thê trở thành phương tiện hữu hiệu cho giải thoát tới mức 
nó phải được xây dựng trên chánh kiến và được chánh kiến 
hướng dẫn. Như vậy, Đức Phật đặt chánh kiến ở hàng đầu 
của Tám Thánh Đạo đê xác nhận vai trò quan trọng của nó. 
ớ kinh khác, Ngài gọi chánh kiến là yếu tố dẫn đầu của đạo 
lộ (pubbahgama), chỉ cách tu tập và khả năng tạo ra kết quả 
mong muốn với bảy yếu tố còn lại kia. 

Theo chú giải KTB, chánh kiến có hai khía cạnh: 

Chánh kiến lý thuyết được gọi là chánh kiến tương thuận 
với sự thực (saccãnulomika-sammãditthi), là sự hiêu biêt tri 
thức về những giáo lý đã được Đức Phật diễn đạt rõ ràng. 
Nó là hiêu biết đúng đắn giáo pháp qua khái niệm đạt được 
nhờ học hỏi và xem xét kỹ lưỡng ỷ nghĩa của chúng. 

Chánh kiến trực nghiệm là tuệ khởi lên bằng cách thê nhập 
trực tiếp vào giáo pháp bằng kinh nghiệm trực tiếp của riêng 
mình. Như vậy, nó cũng được gọi là chánh kiên thê nhập 
vào sự thực (saccapativedha-sammãditthi). Loại chánh kiến 
được khơi dậy băng cách tu tập quán thực tánh được hiêu 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


619 


thành “sammã sati” chì khi nào và nếu trong tương lai 
nó được thực hiện liên quan với bảy yếu tố kia của 
thánh đạo.^^^ 

Bốn sự thực cao cả diễn tả yếu tính của sự chứng ngộ 
của Đức Phật và tạo thành chủ đề quan trọng của bài 
kinh được ghi lại như là bài thuyết pháp đầu tiên.^®° 
Bởi vì bốn sự thực cao cả phù hợp với hiện thực, 
chúng hội đủ được phẩm chất “cao cả”, như là bốn 
sự thực “cao cả”.^®^ Cơ cấu bốn phần làm nền tảng 
tương ứng với phương cách chẩn bệnh và bài thuốc 
bốn phần dùng trong y học Ấn Độ cổ (so với hình vẽ 
13.1 dưới đây).^®^ Những ý nghĩa tương tự cũng xuất 

biết đúng đắn Giáo Pháp hướng dẫn. Đe đạt được thế nhập 
trực tiếp, ta phải bắt đầu từ hiếu biết đúng đắn Giảo Pháp và 
chuyên hóa hiếu biết này từ hiếu biết đầy đủ đến nhận thức 
trực tiếp bằng cách trau dồi giới, định và tuệ. ” 

Lược trích DRV-SSC, tr. 3-4. 

959. Điều này cũng là nền tảng cho ý nghĩa của sammã như là “tính 
đi cùng”, hay “được liên kết thành một”, so với trang 185. 

960. s V 422 (BKTƯ5, tr. 611, đ.5: Phẩm Chuyển Pháp Luân; CDB 
II, p. 1845: Settỉng ỉn Motỉon the Wheel of the Dhamma). 

961. Như ở s V 435. Một đoạn kinh khác ở s V 435 đưa ra lời giải 
thích khác vì tác giả của các sự thực ấy là một “bậc Cao Cả”. 
Không như những bài kinh khác, bản Ẫgama * (A Hàm) tiếng 
Hán không có kinh này, so với Akanuma 1990: p. 263. Theo 
Norman 1984: p.389, phẩm chất “cao cả” có thể không phải là 
một phần của các trình bày sớm nhất về bốn sự thực. 

s V 435 (BKTƯ5, tr. 633: Thể Giới; CDBII, p. 1856: The World). 

962. De la Valleé Poussin 1903: p.580; Padmasiri de Silva 1992a: 
p. 166; và Pande 1957: p.398. Theo Wezler 1984: pp.312-24, 
không có bằng chứng nào cho sắp xếp này sau khi Đức Phật ấn 




620 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


hiện ở nhiều kinh so sánh Đức Phật với bác sĩ và giáo 
pháp của ngài như là thuốc trị bịnh.^®^ Trình bày này 


định trước công thức bốn sự thực cao cả, vì thế, cũng có thế là 
công thức này được y học chấp thuận. Tương tự với bốn sự thực 
cũng xuất hiện trong Yogã Sũtra của Pataryãli II, 15-26, có thế 
tìm thấy bàn luận chi tiết về điều này ở Wezler 1984: pp.301-7. 
Pande 1957: p.398 

Người ta đã đề nghị rằng công thức bon phần đang được 
nói đến ở đây đã được những người đệ tử của Phật theo y 
học gán cho. Đức Phật được gọi là Vaidyarãịa (Y Vưong).* 
Rõ ràng là kinh Vyãdhisũtra hiện hành đã so sánh bốn sự 
thực cao cả với bốn phần theo y học: bệnh, chân đoán, chữa 
trị và thuốc men. ” 

* Lalitavistara (Kỉnh Phổ Diệu), tr. 4; 107; 275; 351; 448; 458. 

Đọc OB, ct.ll, tr.398. 
Lược trích OB, tr. 398-9. 

963. Ví dụ như M II 260; A IV 340; It 101; Sn 560; Sn 562 và Th 
1111. AIII238 giải thích là giống như một bác sĩ giỏi mau chóng 
đấy lui bệnh tật, lời dạy của Đức Phật cũng đấy lui tất cả sầu và 
não. So thêm với Ehara 1995: p. 275 và Vism 512. 

• M II 260 (KTB 3, tr. 93: Kinh Thiện Tinh; MLDB, p. 867, pa. 
27: To Sunakkhatta). 

• A IV 340 (BKTC 4, tr. 49: Người Sa Môn; NDB, p. 1232: 
Designations). 

• It 101 (KTỈB, PTNV, tr. 435: Phâm 1; It, p. 99: The Brahmin, 
Dhamma and Sacrifice Sutta). 

• Sn 560 (KTiB I, KT, tr. 650: Kỉnh Sela; GD, p. 74: Sela). 

• Sn 562 (sđd, KT, tr. 650: Kỉnh Sela; GD, p. 74: Sela). 

• Th 1111 

o TiBKII, tr. 259: Tãlaputta. 
o EVL p. 112: TãỊaputa. 
o PEB, p. 374: Tãlaputa. 

• AIII 238 (BKTC 2, tr. 692: Bà La Môn Kãranapãlĩ; NDB, p. 
811, pa.4: Kãranapãlĩ). 

• Ehara 1995: p. 275 

“ Sự Thực về Khố được dạy trước, vì nó thô tháo và vì nó dễ 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


621 


nhấn mạnh chiều hướng thực dụng của bốn sự thực 
cao cả như là sự tìm hiểu thực tiễn về thực 


bệnh 

dukkha 

độc tố 

khao khát 

mạnh khỏe 

Nibbãna 

điều trị 

Đạo lộ 


Hình vẽ 13.1 Cơ cấu bốn phần của y học cổ Ấn Độ và bốn sự thực. 

Như các dấu chân của thú vật có thể nằm gọn trong 
dấu chân voi, cũng thế, bất cứ trạng thái thiện nào, tất 
cả các trạng thái thiện ấy đều được bốn sự thực cao 
cả chứa đựng hết thảy.^®^ Mặt khác, tin rằng ta có thể 

hiếu trong thế gian này. Sự Thực về Nguồn Gốc được dạy kế 
tiếp. Chẩm dứt nguồn gốc ẩy là chẩm dứt khố. Sau đỏ, Sự 
Thực về Đoạn Diệt được dạy với mục đích chẩm dứt hoàn 
toàn. Và Đạo Lộ được dạy cuối cùng. (Phươngpháp) này như 
là (phương pháp) của một bác sĩ thông minh, trước hết người 
ấy biết được nguyên nhân căn bệnh và sau đó tìm hiếu về các 
nguyên nhân góp phần gây bệnh. Đe chấm dứt bệnh, người ấy 
kê toa theo bản chất của bệnh ấy. ớ đây, ta nên biết bệnh như 
là khố; nguyên nhân và điều kiện như là nguồn gốc; chấm dứt 
bệnh như là đoạn diệt; và thuốc như là Đạo Lộ. ” 

Trích PF, tr. 275: Through Series. 
• Vism 512 (pp p. 520, pa. 87, Ch XVI: The Paculties & 
Truths). 

964. Buswell 1994: p.3, nói về “sự thực dụng tâm linh qua đó, sự 
thực về tuyên bố tôn giáo này mang đặc tính thực dụng của nó” 
của Đạo Phật Nguyên Thủy. 

965. M I 184 (KTB 1, tr. 410: Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi; MLDB, 
p. 278, pa.2: The Greater Discourse on the Simile of the 
Elephants Pootprint). 









622 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


thực chứng mà không hiểu bốn sự thực cao cả giống 
như cố xây các tầng trên nhưng lại không xây các 
tầng dưới và nền móng của nó trước.^^® Tổng hợp lại, 
những câu này nhấn mạnh tầm quan trọng chính yếu 
của bốn sự thực cao cả. 

XIII.3. QUÁN BỐN Sự THỰC CAO CẢ (Thánh đế) 

Mỗi sự thực cao cả đều có đòi hỏi riêng cho người 
tu tập: dukkha cần được “hiểu trọn vẹn”, nguồn gốc 
của nó cần được “từ bỏ”, sự đoạn diệt của nó cần 
được “thực chứng”, và con đường thực tiễn của thực 
chứng này cần được “tu tập”.^®^ Chính xác là, năm 
tập hợp cần được hiểu biết trọn vẹn, vô minh và khao 
khát hiện hữu cần được từ bỏ, trí hay giải thoát cần 
được thực chứng, và tĩnh lặng (samatha) và tuệ quán 
thực tánh (vipassanã) cần được tu tập.^®^ 


966. s V 452 (BKTƯ5, tr. 655: Nhà cỏ Nóc Nhọn; CDBII, p. 1868: 
Peaked House). 

961. s V 436 (sđd, tr. 634, đ.5: cần Phải Liễu Tri hay Thẳng Tri; 
CDB U, p. 1856: To Be Pully Understood). 

968. s V 52 và AII 247. s III 159 và s III 191 giải thích rằng “hiểu 
trọn vẹn ” năm tập hợp ngụ ý đoạn diệt tham, sân, si.* * 

• s V 52 (sđd, tr. 82: Các Khách; CDBII, p. 1557: The GuestHouse). 

• A II 247 (BKTC 2, tr. 287: Thẳng Trí; NDB, p. 613: Dỉrect 
Knowledge). 

• s III Ì59 (BKTƯ3, tr. 284, đ. 4: Sở Biến Tri; CDB L p. 964: 
To Be Pully Understood). 

• s III 191 (sđd, tr. 334, đ. 4: Sở Biển Tri; CDB L p. 985-6: The 
Conduit to Existence). 

* Xỉn đọc s III27 (BKTƯ 3, tr. 55, đ. 5: Liễu Tri; CDB L p. 
872: Full Understanding). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THÂNG TỚI CHỬNG NGỘ 


623 


Với mục đích quán tưởng (anupassanã), kinh Dvayat 
ãnupassanã đề nghị là ta có thể hoặc là tập trung vào 
dukkha và sự sanh khởi của nó, hay tập trung vào sự 
đoạn diệt của nó và con đường dẫn đến sự đoạn diệt 
của nó.^®^ Điều này tương ứng với diễn tiến hai giai 
đoạn được tìm thấy suốt phần quán tưởng dhammas: 
trong mỗi trường hợp, nhận ra sự có mặt hay vắng 
mặt của một hiện tượng cá biệt nào đó, kể luôn cả 
việc hướng ý thức nhận biết rõ ràng đến nguyên nhân 
của sự có mặt hay vắng mặt của nó (xem hình 13.2 
dưới đây). 


biết trọn vẹn dukkha 


biết sự đoạn diệt của 
dukkha 


giai đoạn 1 


biết rõ điều kiện dẫn đến 
sự sanh khởi của dukkha 


biết rõ điều kiện dẫn đến 
việc vượt qua dukkha: 
tám thánh đạo 


giai đoạn 2 


Hình 13.2 Hai giai đoạn quán bốn sự thực cao cả. 


Được ứng dụng vào trình độ thế tục, quán bốn sự 
thực cao cả có thể được hướng đến khuôn mẫu bám 
níu (upãdãna) đến hiện hữu xảy ra trong đời sống 
hằng ngày, chẳng hạn như khi mong đợi không được 
thỏa mãn, khi địa vị của mình bị đe dọa, khi sự việc 
không xảy ra như ý muốn.^^° Công việc ở đây là nhìn 

969. Sn (đoạn văn trước kệ 724). KTiB I, KT, tr. 678: Kỉnh Hai Pháp 
Tùy Quán; GD, p. 94: Consideration of the Pairs). 

970. Lời diễn đạt thông thường về sự thực cao cả thứ nhất coi 
“không đạt được điều mình muốn” như là một trong những 
khía cạnh của dukkha, ví dụ như ở s V 421 chăng hạn. 
















624 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


nhận khuôn mẫu làm nền tảng cho khao khát (tanhã) 
đã đưa đến bám níu và mong đợi chồng chất, và 
cũng thế, dẫn đến kết quả của nó hiển bầy qua hình 
thức nào đó của dukkha. Hiểu biết này theo đó tạo 
thành nền tảng cần thiết cho buông bỏ khao khát 
(tahhãya paịinissaga). Với sự buông bỏ khao khát 
như vậy, bám níu và dukkha có thể được vượt qua, 
ít nhất là tạm thời. Được thực hành theo cách này, ta 
có thể bắt đầu “du hành êm ả ngay giữa chỗ không 
bằng phẳng” * 

Được liệt kê là phần tu tập cuối cùng trong satipaịịhãna 
này, không những bốn sự thực cao cả hợp nhau lại để 
tạo nên phần kết luận chuỗi quán tưởng này, các sự 
thực cao cả còn có thể liên quan đến mỗi phần quán 
dhammas khác.^^^ Chú giải còn đi xa hơn bằng cách 


s V 421 (BKTƯ 5, tr. 611, đ. 5: Phẩm Chuyển Pháp Luân; CDB 
II, p. 1844: Settỉng ỉn Motỉon the Wheel of the Dhamma). 

971. SI4vàSI7 dùng diễn đạt này để minh họa sự cân bằng nội tâm 
và linh hoạt của arahants. 

• s I 4 (BKTƯl, tr. 15: Không Liều Tri; CDB L p. 92, kệ 12: 

Not Penetrated). 

• s 17 (sđd, tr. 24: Tàm Quỷ; CDBI,p.97,kệ 36: A Sense ofShame). 
* Chú giải BKTƯ: du hành êm thắm ngay giữa chỗ không 
bằng phang: du hành êm thắm ngay giữa sự gập ghềnh trong 
địa hạt chung trên thế gian này; hay ngay giữa sự không 
đồng đều trong cộng đồng sanh linh, hay ngay giữa sự không 
đồng đều của nhiều tầng lớp nhiễm lậu. 

Trích CDBI, p. 346, Ct.l5. 

972. s IV 86 áp dụng hệ thống bốn sự thực cao cả vào sự hiểu biết về 
sáu giác quan và các đối tuợng của nó (so với s V 426); trong khi 
MI 191 vàSV 425 cũng áp dụng nhu thế đến năm tập họp. Tự 
trong kinh Satipatthãna, phần quán các chuớng ngại và các yếu tố 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


625 


liên kết từng pháp tu thiền được miêu tả suốt phẩm 
Satipatíhãna Sutta đến hệ thống bốn sự thực cao 
cả.^^^ Thực ra, sự hoàn tất thành công bất cứ quán 
tưởng satipaỊịhãna nào là sự thực chứng Nibbãna, 
vốn tương ứng với biết “đúng như thực” sự thực cao 
cả thứ ba.^^"^ Nhưng đồng thời, hiểu biết trọn vẹn sự 
thực cao cả thứ ba ngụ ý thể nhập vào tất cả bốn sự 

tạo thành chứng ngộ được xếp đặt theo khuôn mẫu làm nền tảng 
tương tự như hệ thống chẩn đoán bốn sự thực cao cả, bởi vì mỗi 
quán tưởng quay sang sự có mặt của phẩm hạnh tâm tưong ứng, 
sự vắng mặt của nó, và nguyên nhân nó có mặt hay vắng mặt. 

• s IV 86 (BKTƯ4, tr. 150-1: Chấp Thủ; CDBII, p. 1185: By 
Clinging). 

• s V 426 (BKTƯ 5, tr. 619: Xứ; CDB II, p.l848; Internal 
Sense Bases). 

• M1191 (KTB1, tr. 421: Đại Kỉnh Dụ Dấu Chân Voi; MLDB, p. 
283, pa. 28: The Simile of the Elephant ’s Pootprỉnt (Greater). 

• s V425 (BKTƯ5, tr. 618: uẩn; CDBII,p.l847: Aggregates). 

973. Hệ thống bốn sự thực cao cả được áp dụng ở Ps 1250 đến quán 
hơi thở, ở Ps I 252 đến bốn dáng điệu, ở Ps I 270 đến các động 
tác, và ở ở Ps I 271 đến các bộ phận của cơ thể, ở Ps I 272 đến 
các yếu tố chính (tứ đại), Ps I 279 đến các cảm nghiệm, ở Ps 
I 280 đến tâm, ở Ps I 286 đến các chướng ngại, ở Ps I 287 đến 
các tập hợp, và ở Ps I 289 đến các giác quan và đối tượng của 
chúng, và Ps I 300 đến các yếu tố tạo thành chứng ngộ. 

974. Vibh 116 chỉ rõ rằng sự thực cao cả thứ ba không chịu điều kiện. 
So thêm với s V 442, theo đó, phấm tính đặc biệt của bậc Dự 
Lưu là hiếu biết trọn vẹn bốn sự thực cao cả. 

• Vibhlló 

o PT, tr. 174, đ. 218: Phân Tích Chân Lý Cao Cả: Các Bộ Hai. 
o PT1, tr. 185, đ. 226: sự thực cao cả thứ ba không chịu điều 
kiện (Ngài Tịnh Sự dịch: diệt đế là vô duyên). 
o BA, p. 151, pa. 218: Analysis o/Truth: The Couplet 

• s V 442 (BKTƯ 5, tr. 643: Vỉ Dụ Mặt Trời (1); CDB II, p. 
1861: The Sun (1) ). 




626 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


thực cao cả, vì mỗi sự thực chẳng qua là một mặt 
khác của cùng chứng ngộ quan trọng nhất.^^^ Như 


975. s V 437. So thêm với Kv 218; Vism 690-2; Bodhi 1984: p.l26; 
và Cousin 1983: p. 103. Thực ra, theo Sn 884 là chỉ có một sự 
thực, điều này đề nghị là hệ thống bốn sự thực không ngụ ý bốn 
sự thực riêng biệt. Tuy nhiên, theo bản kinh Samyukta Ẵgama* 
(Tương ưng A Hàm) tiếng Hán, sự chứng ngộ bốn sự thực diễn 
ra tuần tự, truớc hết là hiểu biết trọn vẹn sự thực về khổ đau, 
sau đó là sự là hiểu biết trọn vẹn các sự thực cao cả còn lại (đọc 
Choong 2000: p. 239). 

• s V437 (BKTƯ5, tr: 635, đ. 4: Gavampati; CDBII, p. 1857: 
Gavampati). 

Xỉn đọc thêm ĐVNG, tr. 420-21 giải thích về abhisamaya (sự 
chứng ngộ đồng thời). 

• Kv 218 (PoC, p. 130-3: Saintship in Segments). 

• Vism 690-2: pp, (CĐTL), p. 719, pa. 103. 

Tuy nhiên, tại khoảnh khãc đạo lộ, các ý nghĩa được thê nhập 
đồng thời bằng một trí duy nhất có bốn chức năng về khố và 
ba sự thực kia. Còn ai cho là các sự thực khác nhau được 
thê nhập riêng biệt, xin đọc thêm Kathãvatthu trang 212-20. 
Trích pp p. 719, pa. 103, Ch. XXII: Purỉýicatỉon by 
Knowledge & Vision. 

• Bodhi 1984: p. 126 

“ Các đạo lộ siêu thế có chung sự thế nhập với bốn sự thực 
cao cả. Các vị hiêu rõ các sự thực này không phải băng 
khái niệm, mà bang trực giác. Họ hiêu rõ chủng bang hình 
ảnh (thị kiến), thấy rõ chúng bằng cách tự chứng minh có 
căn cứ chắc chắn là những sự thực không thê khác được 
của hiện hữu. Hình ảnh của những sự thực này là hình ảnh 
trọn vẹn trong một khoảnh khắc. Bốn sự thực không được 
hiêu theo tuân tự, như trong giai đoạn quán tưởng khi suy 
nghĩ là công cụ của hiếu biết. Bốn sự thực ấy được chứng 
thấy đồng thời: chứng sự thực bằng đạo lộ là chứng thấy 
tất cả. ” 


Trích NEP tr. 125-6. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


627 


vậy, bốn sự thực cao cả tạo nên tột đỉnh của thi hành 
thành công bất cứ satipaịịhãna nào như là con đường 
thẳng đến Nibbãna. 


- 0 - 


• Sn 884 (KTỈBI, KT, tr. 733-4: Những vẩn Đe Nhỏ Bẻ; GD, p. 

116: The Small Dỉscourse on Dỉsposỉtỉons). 

“ Sự thực chỉ có một, không có sự thực thứ hai, người hiêu 
biết này có thê tranh cãi với người hiêu biết [khác] về điều 
đó. Tự các đạo sĩ tuyên bố nhiều chân lý, do đó, họ không nói 
về [cùng] một thứ. ” 


Trích GD, câu 884, tr. 116. 




XIV. THỰC CHỨNG 


Đoạn kết luận của Satipaịịhãna Sutta đưa ra lời tiên 
đoán chứng quả trong một quãng thời gian có khác 
nhau. Đoạn này viết như sau: 

“ Này các tỳ khưu, nếu bất cứ ai tu tập bốn 
satipatthãnas theo cách thức như thế trong 
bảy năm... sáu năm... năm năm... bốn năm... 
ba năm... hai năm... một năm... bảy tháng... sáu 
tháng... năm tháng... bốn tháng... ba tháng... hai 
tháng... một tháng... nửa tháng... bảy ngày một 
trong hai quả sẽ đến với người ấy: hoặc là trí 
cuối cùng ở ngay đây và bây giờ (chánh trí), 
hay, nếu có một chút vết tích của bám níu nào 
còn xót lại (hữu dư y), quả vị không trở lại (bất 
hoàn). Vì liên quan đến vấn đề này nên nói: 

“Này các tỳ khưu, đây là con đường thẳng để 
thanh lọc chúng sanh, để vượt qua sầu não, để 
diệt trừ dukkha và bất mãn, để đạt chánh đạo 
(thành tựu chánh trí), để chứng ngộ Nibbãna, 
đó là bốn satìpatthãna.^^^ 

976. M I 62. Lời tiên đoán này về hai giai đoạn cao hon của chứng 
ngộ xuất hiện một lần nữa khi nói về satỉpatthãna ở s V 181, khi 
nói về quán hơi thở ở s V 314, và còn ở nhiều mạch văn khác, 
chẳng hạn nhu ở s V 129-33; s V 236; AIII 82; AIII 143; AV 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


629 


Trước hết, tôi sẽ xem xét lời tiên đoán này và thảo 
luận vấn đề có phải sự tu tiến đến chứng ngộ là “tiệm 
tiến, tiệm ngộ” hay “đột ngột, đốn ngộ, hoát nhiên 
đại ngộ”. Trong phần còn lại của chương này tôi sẽ 
thử thăm dò vài ý tưởng, bối cảnh, và đề nghị về mục 
đích của satipaỊỊhãna đã được đề cập ở đoạn trên, 
“thực chứng Nibbãna”. 

XIV.1. CHỨNG NGỌ TỪ TỪ HAY ĐỘT NGỘT 

Theo tiên đoán trên, tu tập satipaịỊhãna có tiềm năng 
dẫn đến hai giai đoạn cao hơn trong bốn giai đoạn 
chứng ngộ: không trở lại và quả vị Arahant. Sự kiện 
đoạn kinh này nói tới ngay hai giai đoạn cao hơn của 
chứng ngộ nhấn mạnh sự hoàn hảo của satipatỊhãna 


108; Sn 724-65 và It 39-41. 

• M I 62 (KTB 1, tr. 149: Kỉnh Niệm Xứ; MLDB, p. 155, đ.46: 
The Koundations of Mindýulness). 

• s V 181 (BKTƯ5, tr. 283, đ.4: Chảnh Trí; CDB II, p. 1658: 
Final Knowledge). 

• s V 314 (sđd, tr. 468, đ.l3: Quả; CDB II, p. 1767, pa. 4-5: 
Pruỉts (1-2) ). 

• s V 129-33 (sđd, tr. 203-10: Phẩm Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra; 
CDBII, p.1617-20: In-and-Out Breathing). 

• s V 236 (sđd, tr. 368: Hai Quả; CDBII, p. 1702: Two Pruits) 

• A III 82 (BKTC 2, tr. 438, đ.2: Thần Thông; NDB, p. 695: 
Bases for Psychic Potency). 

• AIII143 (sđd, tr. 541: Niệm Xứ; NDB, p. 741: Establỉshment 
ofMind/ulness). 

• A V 108 (BKTC 4, tr. 384: Xuất Gia; NDB, p. 1411: Going 
Porth). 

• Sn 724-65 (KTỈBI, KT, tr. 679-94: Kỉnh Hai Pháp Tùy Quản; 
GD, pp. 94-101: Consideration of the Pairs). 

• It 39-41 (sđd, PTNV tr. 346-50: (Duk.II, 8-10); It. p.36-7: 
kỉnh số 45-47). 





630 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


như là “con đường thẳng” tới Nibbãna, làm cho chúng 
ta chú ý tới khả năng dẫn đến “ít nhất” là đoạn diệt 
năm trói buộc sai sử bậc thấp (sarnyojana), chẳng 
bao lâu sau dẫn đến hoàn toàn thoát khỏi ham muốn 
nhục dục và sân hận.^^^ 

Một khía cạnh đáng chú ý khác của tiên đoán này là 
sự thay đổi thời gian cho tu tập satipaịỊhãna chứng 
quả được.^^® Hiển nhiên, ngay cả người có khả năng 
thấp kém có thể đạt được tự tại, không còn ham 
muốn nhục dục và sân hận trong vòng tối đa bảy 
năm, trong khi người có khả năng siêu việt hơn có 
thể làm được như thế trong vòng bảy ngày.^^^ Tuy 

977. Trong phần tiên đoán, thoát khỏi ham muốn nhục dục và sân 
hận được hình dung ở chừng mực nào đó lập lại phần “định 
nghĩa” của Satỉpatthãna Sutta (M I 56), định nghĩa này liên kết 
sự tu tập satỉpatthãna với thoát khỏi ham muốn và bất mãn. 
Tuy nhiên, Horner 1934: p.792 hiểu câu “nếu có một chút vết 
tích của bám níu nào còn xót lại” theo nghĩa đen, như là để diễn 
tả sự chứng ngộ của vị arahant chứ không phải sự nhập diệt 
của vị ấy; so thêm vói Maseheld 1979: p.221. 

978. Cũng điều này xuất hiện trong một mạch văn khác ở D III 55, 
nơi Đức Phật tuyên bố trong khoảng thời gian thay đối như vậy, 
Ngài có thế hướng dẫn một đệ tử đến chứng ngộ. Điều này có 
thế đề cập đến satipatthãna, vì Đức Phật không chỉ rõ thêm là 
Ngài hướng dẫn người đệ tử này về chủ đề gì. 

D III 55 (TBK 4, tr. 56, đ.22: Kỉnh ưu Đàm Bà La; LDB, p. 
393, pa.22: The Great Lion ’s Roar to the Udumbarikans). 

979. về đoạn này, so với Knight 1985: p.3; và Solé-Leris 1992: p.l03. 

Solé-Leris 1992: p.l03: 

“ Điều mà một người thành tựu được chỉ trong vài ngày 
với người khác có thế mất cả tháng, cả năm. Điều này hoàn 
toàn tùy thuộc vào cung cách suy nghĩ, tính nết và khả năng 
của từng người, cũng như cuộc đời, hoàn cảnh người ấy. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


631 


nhiên, trong việc thẩm định tiên đoán này, cần nhớ 
trong tâm là con số bảy có thể có đặc tính tượng 
trưng trong mạch văn này, giản dị ngụ ý một thời 
gian hay chu trình để hoàn tất.^®° 


Theo truyền thống thuật ngữ Phật giáo, nói cách khác, nó 
tùy thuộc vào kết quả nghiệp báo - tốt hay xấu, thuận lợi hay 
không thuận lợi - đã được tích lũy từ những hành động đã 
làm từ trước trong tâm ý, lời nói và thân xác. Ke đến, nó còn 
nhấn mạnh đến sự kiện là chứng ngộ được thành tựu không 
phải ngay một lúc, nhưng tuần tự qua nhiều giai đoạn. Đây 
là điều đoạn kết luận ngụ ý đến, muốn nói tới hai kết quả, 
hay quả vị đương nhiên xảy ra do tu tập là tri cao nhất ở 
ngay đây và bây giờ, hay, nếu có bám niu nào còn xót lại, sẽ 
chứng trạng thái ‘không trở lại ’. Với các tỳ khưu trực tiếp 
nghe tận gốc lời kinh giảng này và hoàn toàn tinh thông với 
các niệm xứ, đủ đê hiêu lời ám chỉ ngăn gọn này. Tuy nhiên 
với người thời nay, độc giả không chuyên môn, cần đôi lời 
giải thích. ” 

Trích T & I, tr. 102. 

980. Theo T.w. Rhys Davids 1993: p. 673, theo tiếng Pãli, con số 
bảy mang ý nghĩa “hào quang mầu nhiệm đặc biệt” đế phòng 
việc hiếu lời tiên đoán này theo nghĩa đen. Có thế thấy một ví 
dụ của việc sử dụng mang tính tuợng trung nhu vậy ở AIV 89, 
Đức Phật kể lại kiếp đời quá khứ của mình nhu là quả của bảy 
năm tu tập tâm từ, Ngài đã không phải sanh trở lại vào thế giới 
này trong bảy nguyên đại, đã bảy lần trở thành Mahã Brahmã* 
(Đại Phạm Thiên), đã làm Chuyến Luân Thảnh Vuông nhiều 
luợt bảy lần, làm chủ bảy kho báu. Hon nữa, điều đáng chú ý 
là theo tiên đoán trên ở cuối kinh Satipatthãna, khi đếm xuống 
“một năm” không có “muời một tháng” theo sau nhu mong đợi, 
nhung lại là “bảy tháng”, chỉ ra là không theo trình tự luận lý 
toán học. Theo Dumont 1962: p.73: “con số bảy... chỉ định toàn 
thể” thời Ấn cổ. 

AIV 89 (BKTC 3, tr. 401: Ngủ Gục; NDB, p. 1062: Do Not Be 
Aỷraid of Merit). 




632 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Theo bản tiếng Hán Madhyama Ãgama * (Trung A 
Hàm), sự tiên đoán chứng ngộ cho phép thời gian 
chứng ngộ còn nhanh hơn kinh điển Pãli, ngụ ý là 
chứng ngộ có thể xảy ra vào buổi chiều cho dù sự 
tu tập chỉ mới bắt đầu buổi sáng cùng ngày hôm 
ấy.^®^ Cơ hội để có thể chứng ngộ ngay lập tức nhờ 
satipaịịhãna như vậy chỉ trong một ngày hay đêm 
cũng được chú giải Pãli thừa nhận,trong khi các 
kinh nói điều này chỉ trong tương quan với năm “yếu 
tố nỗ lực” (pahca padhãniyahga).^^^ 

Sự thay đổi về thời gian để satipatịhãna phát sanh kết 
quả ngụ ý rằng sự thể nhập mang tính quyết định vào 
chứng ngộ có thể xảy ra ở bất cứ thời điểm nào trong 
lúc tu tập đúng cách. Nói chính xác hơn, ngay khi 
sati đã được thiết lập vững vàng (supatiịịhita), từng 
khoảnh khắc thai nghén tiềm năng chứng ngộ. 

Điều này dấy lên câu hỏi cho tới mức nào, sự tu tiến 
đưa đến thực chứng theo một khuôn mẫu “dần dần”, 


981. Minh Chau 1991: p.94 và Nhat Hanh 1990: p. 166. 

982. PsI302. 

983. M II 96, tuy nhiên, có nêu chi tiết là chính Đức Phật có mặt ở 
đó đế huấn luyện cho nguời hành thiền, chi tiết không thấy quy 
định trong Satipatthãna Sutta. Điều này ngụ ý là để chứng ngộ 
trong vòng một ngày đòi hỏi sự có mặt của cá nhân Đức Phật 
nhu là đạo su. Năm yếu tố nỗ lực đuợc đề cập trong kinh này là 
tin tuởng, thân thế khỏe mạnh, chân thật, nỗ lực và trí liên quan 
đến sự sanh khởi và đoạn diệt của các hiện tuợng. 

M II 96 (KTB 2, tr. 574: Kinh Bồ Đe Vương Tử; MLDB, p. 708, 
pa. 59: To Prince Bodhi). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


633 


khác với thể nhập “đột ngột” không mong đợi vào 
chứng ngộ.^®'^ 

Theo kinh điển, không thể đo lường chính xác số 
lượng nhiễm lậu đã bị đoạn diệt trong ngày tu tập, như 
người thợ mộc không thể đo được cán rìu sử dụng 
trong một ngày đã mòn đi bao nhiêu.Thế như, ngay 
sau khi dùng đi dùng lại, người thự mộc sẽ nhận ra là 
cái cán đã mòn dần, cũng vậy, người hành thiền sau 
khi huân tập nhiều lần, sẽ nhận ra là các nhiễm lậu 
đang yếu dần và đang bị đoạn diệt. Tỷ dụ so sánh này 
chỉ cho thấy có sự tu tiến dần dần đến thực chứng 
(tiệm ngộ), tuy không thể đo lường chính xác được. 
Thật ra, bản chất từ từ của tu tiến đến thực chứng là 
chủ đề được lập đi lập lại trong nhiều kinh.^^® Các kinh 
này giải thích rằng sự tăng tiến trong tu tập Dhamma 


984. về “bất ngờ” hay “dần dần”, so với Gethin 1992: pp.l32 và 
246; và Nanayakkara 1993b: p.581. Pensa 1977: p.335 liên kết 
đặc tính này với sự khác biệt giữa kinh nghiệm ở tột đỉnh với 
kinh nghiệm có chút ít hoặc không có thay đổi nào. 

985. SIII 154 và AIV 127. 

• s III 154 (BKTƯ 3, tr. 276, đ.l8: Cán Bủa (Hay Chiếc 
Thuyền); CDBI, p. 961: The Adze Handle (or The Shỉp). 

• A IV 127 (BKTC 2, tr. 457: Sự Tu Tập; NDB, p. 1089: De- 
velopment). 

986. Ví dụ như ở M1479; MIII2, hay AI 162. So thêm với Strenski 
1980: pp.4 và 8. 

• M I 479 (KTB 2, tr. 204: Kỉnh Kỉtagirỉ; MLDB, p. 582, pa. 
23: At Kĩtãgiri) 

• M III 2 (KTB 2, tr. 108: Kỉnh Ganaka Moggallana; MLDB, 
p.874, pa. 3: To Ganaka Moggallãna) 

• A I 162 (BKTC 1, tr. 291: Vacchagotta; NDB, p. 255: Vac- 
cha). 




634 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


từ từ sâu đậm, theo mức độ nào đó có thể so với độ 
sâu dần của đại dương.Một đoạn trong Ahguttara 
Nikãya minh họa đặc tính từ từ của tiến trình thanh 
lọc bằng thí dụ thanh lọc vàng từ từ, thoạt tiên những 
cặn bã và tạp chất pha trộn bị loại ra, sau đó là cặn 
bã khác mịn hơn.^^^ Tương tự như thế, trong lãnh vực 
rèn luyện tâm thức, trước tiên ta loại bỏ những bất 
tịnh thô lậu, và chỉ khi đó mới có thể tiến đến những 
trình độ vi tế hơn. 

Một thí dụ khác so sánh sự thực hành tu học ba phần 
giới (sĩla), định (samãdhi), và tuệ (pannã) với một 
nông dân phải trồng và tưới cây đúng thời.®®^ Người 
nông dân cũng như người tu học ba phần không ai có 
quyền lực huyền bí để nói: “hãy để cho nỗ lực của ta 
chín mùi ngay bây giờ và tạo kết quả”, nhưng nỗ lực 
không ngừng của họ sẽ đem lại kết quả mong muốn. 
Thí dụ so sánh này chỉ ra rằng tiến đến chứng ngộ 


987. Vin II 238; AIV 200; AIV 207; và Ud 54. 

• Vin II 238 (BD 5, p. 333: The Lesser Dỉvỉsỉon (Cullavagga 
IX). 

• AIV 200 (BKTC 3, tr. 560, đ. 11: A-Tu-La Pahãrãda; NDB, p. 
1143, pa. 1: Pahãrãda). 

• AIV 207 (sđd, tr. 569, đ.8: Ngày Trai Giỏi; NDB, p. 1147, pa. 
(ỉ): Uposatha). 

• Ud 54 (KTiB 1 PTT, tr. 214: (Ud 50) Phẩm Trưởng Lão Sona; 
Ud, p. 96, pa. Ib: Uposatha). 

988. AI 254. So với Dhp 239. 

• A I 254 (BKTC 1, tr. 459: Kẻ Lọc Vàng; NDB, p. 335: The 
SoU Remover). 

• Dhp 239 (KTiB L PC, tr. 79: Phẩm cẩu uế; DBPW, p.95: 
Impurity). 

989. AI 240 (BKTC 1, tr. 435: cấp Thiết; NDB, p. 325: Urgent). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


635 


theo sau động lực tự nhiên, có thể sánh với sự tăng 
trưởng của cây cối trong thiên nhiên. 

Một minh họa khác trong kinh tạng về tu tiến đến thực 
chứng là chuyện con gà mái đang ấp trứng. Nỗ lực 
không ngừng của con gà mái sẽ dẫn đến việc trứng 
nở đúng lúc ra những con gà con, cũng như, người 
không ngừng hành thiền sẽ dẫn đến thực chứng. 
Sự xuất hiện đột ngột từ vỏ trứng của các gà con 
tùy thuộc vào tiến trình phát triển bên trong do gà ấp 
trứng. Tương tự, sự thể nhập thình lình vào Nibbãna 
tùy thuộc vào tiến trình phát triển bên trong và trau 
dồi tâm thức. Như gà mái không thể trực tiếp làm cho 
đàn gà con phá vỏ bước ra, sự thể nhập vào Nibbãna 
không thể trực tiếp khiến nó xảy ra. Cả hai đều xảy 
ra đúng lúc, nếu các điều kiện cần thiết đã sẵn sàng. 
Những đoạn kinh này chỉ rõ là tiến bộ trong tu hành 
đến khi thực chứng theo sau tiến trình tu học từ từ. 
Mặt khác, tuy nhiên, nhiều trường hợp thực chứng 
đạo lộ Nhập Giòng diễn tả trong kinh xảy ra theo cách 
hơi “đột ngột”, thường thường trong lúc nghe Đức 

990. M I 104; M I 357; s III 154; và AIV 125. Thí dụ so sánh này 
thoảng nhẹ tính cách khôi hài, vì nó liên kết người hành thiền 
tham gia vào việc tập trung hết sức tu tập với con gà mái ngồi ấp 
trứng, cả hai đều dành nhiều thời gian vào việc ngồi. 

• M1104 (KTB 1, tr. 237: Kỉnh Tâm Hoang Vu; MLDB, p. 197, 
pa. 27: The ĨVilderness in the Heart). 

• M I 357 (KTB 2, tr. 45: Kỉnh Hữu Học; MLDB, p. 462: The 
Disciple in Higher Training). 

• s III 154 (BKTƯ 2, tr. 276, đ.l6: Cản Búa (Hay Chiếc 
Thuyền); CDBI, p. 960: The Adze Handle (or The Shỉp). 

• A IV 125 (BKTC 2, tr. 457: Sự Tu Tập; NDB, p. 1088: De- 
veỉopment). 




636 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Phật thuyết pháp. Xét trường hợp này, hình như hầu 
hết như thể nghe một bài pháp đã đủ để chứng ngộ, 
không cần nhiều đến tu tập định từ từ và bắt tay tham 
dự vào quán thực tánh.^^^ Tuy nhiên ở đây, cần xét là 
nếu vị nào đã thực chứng đạo lộ Nhập Giòng trong 
khi ngồi thiền một mình nơi xa vắng, thực chứng này 
không cần phải giảng kinh và do đó không được ghi 


991. Thực ra, Dhammavuddho 1999: p.io đề nghị dịch chữ 
sotapanna là “dự thính (nhập bằng tai),”,* * vì thực chứng khi 
nghe thuyết pháp. Tương tự, MaseSeld 1987: p. 134, đề nghị chữ 
sota trong sotapanna ngụ ý “nghe” nhiều hơn là “giòng sông”. 
Tuy nhiên, khi nghiên cứu kinh điến người ta thấy rằng cho dù 
nghe Dhamma chân chảnh * được đề cập ở s V 347 như là một 
trong những yếu tố của đạo lộ nhập giòng, cũng kinh ấy rõ ràng 
là xác định rõ “giòng sông” ngụ ý tám thánh đạo và một vị “nhập 
giòng” là một người có được trọn vẹn thánh đạo tám ngành này. 
Hơn nữa, cần nói rõ là thuật ngữ Pãụ về tiếp nhận Dhamma 
bằng cách nghe là sotãnugata, chứ không phải sotapanna (so 
với AII 185). Hình ảnh “giòng sông” cũng xuất hiện ở s V 38, 
nơi thánh đạo tám ngành được sánh với sông Gahgã, vì nó dẫn 
về phía Nỉbbãna như sông Gahgã dẫn ra biển. 

• MaseSeld 1987: p. 134 Dỉvỉne Revelatỉon ỉn Paỉi Buddhỉsm, 
London, 1986. 

* Sota có hai nghĩa: tai, giỏng suối Dhamma. Xin đọc CDB 
II, p. 2024. 

• s V 347 (BKTƯ 5, tr. 509: Sãriputta (2); CDB II, p. 1792: 
Sãriputta (2) ). 

* Chân chánh: dịch theo Bhikkhu Bodhi, sđd, tr. 1792. HT 
Minh Châu: diệu pháp, sđd, tr. 509. Bhikkhu Ẫnalayo chỉ 
viết Dhamma thôi. 

• AII 185 (BKTC 2, tr. 172: Nghe Với Tai; NDB, p. 561: Fol- 
lowed by Ear). 

• s V 38 (BKTƯ 5, tr. 61: Hưởng Đông; CDB II, p. 1548: 
Slanting to the East (ỉ). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


637 


chép lại sau này.^^^ Nhưng khi vị nào thực chứng đạo 
lộ Nhập Giòng trong lúc nghe Đức Phật thuyết pháp, 
những trường hợp về sự kiện này khiến nó trở thành 
một phần của kinh được tường thuật về sau. Như 
vậy, phần lớn các trường hợp thực chứng khi nghe 
thuyết pháp được ghi lại trong kinh điển là chuyện 
đương nhiên. Thực thế, cũng những kinh đó ghi lại 
tiềm năng dẫn đến thực chứng đạo lộ Nhập Giòng 
của quán thực tánh, sẽ là câu vô nghĩa nếu đạo lộ 
Nhập Giòng chỉ dựa vào sự lắng nghe một bài kinh.®^^ 

992. Chỉ có thực chứng quả vị Arahant mới được coi là có đủ ý nghĩa 

xứng đáng được tường thuật lên Đức Phật (amã vyãkarana). 

993. ở s III 167 liên kết thực chứng quả v/ * * Nhập Giòng với quán 
vô thường, không thỏa mãn và bản chất không phải là ngã của 
năm tập hợp; A144 trình bày ý thức rõ rệt được tu tập thuần thục 
về thân là có khả năng dẫn đến quả vị * Nhập Giòng; và A III 
442-3 đề nghị cùng tiềm năng ấy với quán tất cả các hiện tượng 
do điều kiện tạo thành là vô thường, không thỏa mãn và không 
phải là ngã. So thêm với D III 241 và A III 21, ở hai kinh này, 
lắng nghe Dhamma tạo nên một trong năm trường hợp giác ngộ, 
những trường họp khác là: giảng Dhamma, đọc tụng Dhamma, 
quán tưởng về Dhamma, và cuối cùng nhưng không vì thế mà 
kém phần quan trọng là tu thiền. 

• s III 167 (BKTƯ3, tr. 298: Giữ Giới; CDB l p. 971, pa. 122: 
Virtuous). 

* Dịch theo Bhikkhu Bodhi, sđd, tr. 971 đê rõ nghĩa hơn. 

• AI 44 (BKTC 1, tr. 91, đ.27-30: Phẩm Thiền Định; NDB, p. 
131, pa.596-599: Mindýulness Directed to the Body). 

* Dịch theo Bhikkhu Bodhi, sđd, tr. 131 đê rõ nghĩa hơn. 

• AIII 442-3 (BKTC 3, tr. 259-60: Phẩm Lợi ích; NDB, p. 982- 
3, pa. 98-101: Beneýìt). 

• D III 241 (TBK 4, tr. 241, đ. xxv: Kỉnh Phúng Tụng; LDB, p. 
497, pa. 25: The Chantỉng Together). 

• AIII 21 (BKTC 2, tr. 336, đ. 3: Giải Thoát Xứ; NDB, p. 645, 
pa (2): Liberation). 




638 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Ngoài ra, nếu chỉ giản dị lắng nghe một bài kinh thôi, 
Đức Phật đã không mất công khuyên ngồi thiền. 

994. So với ví dụ về lời khuyến khích của Đức Phật: “Hãy ngồi 
thiền, đừng thờ ơ” * (như ở M I 46; MI 118; M II 266; M III 
302; s IV 133; s IV 359; s IV 361; s IV 368; s IV 373; s V 157; 
AIII 87; AIII 88; AIV 139; A lỴ 392); hay những lời thường 
miêu tả thiền sinh đi vào ẩn cư đế tập trung tu tập và nhập thất 
(ví dụ như ở D I 71; D I 207; D II 242; D III 49; M I 181; M I 
269; M I 274; M I 346; M I 440; M II 162; M II 266; M III 5; M 
III 35; M III 115; M III 135; AII 210; AIII 92; AIII 100; AIV 
436 và AV 207). 

• M I 46 (KTB 1, tr. 109: Kỉnh Đoạn Giảm; MLDB, p. 131, 
pa.18: Efface). 

* Dịch theo Bhikkhu Nãnãmoli & Bodhi tr. 131: Hãy ngồi 
thiền, đùng trì hoãn đế rồi hối tiếc sau này. ” 

• M I 118 (sđd, tr. 268: Kỉnh Song Tầm; MLDB, p. 210: Two 
Kinds o/Thoughts). 

• M II 266 (KTB 3, tr. 105: Kỉnh Bất Động Lợi ích; MLDB, p. 
873, pa. 15: The way to the Imperturbable). 

• M III 302 (sđd, tr. 672: Kỉnh Căn Tu Tập; MLDB, p. 1151, 
pa.ỉ8: The Development of the Kaculties). 

• s IV 133 (BKTƯ 4, tr. 224, đ. 9: Nghiệp; CDB II, p. 1212: 
Kamma). 

• s IV 359 (sđd, tr. 560, đ. 5: Thân; CDBII, p. 1372: Mỉndful- 
ness Directed to the Body). 

• s IV 361 (sđd, tr. 563, đ. 6: Với Giác Chỉ; CDBII, p. 1374, đ. 
11: The Eỉght/old Path). 

• s IV 368 (sđd, tr. 572: Đích Cuối Cùng; CDBII, p. 1378: The 
Seven Eactors of Enlightenment). 

• s IV 373 (sđd, tr. 575, đ.6: Đen Bờ Bên Kia; CDBII, p. 1379: 
The Destination). 

• s V 157 (BKTƯ5, tr. 246, đ. 15: Trú Xứ Tỳ Kheo Ni; CDBII, 
p. 1640: The Bhikkhunĩs ’ Quarter). 

• AIII 87 (BKTC 2, tr. 448, đ. 7: Song Theo Pháp (1); NDB, p. 

699, pa. 5: One Who Dwells in the Dhamma). 

• AIII 88 (BKTC 2, tr. 450, đ. 7: sổng Theo Pháp (2); NDB, p. 

700, pa. 5: One Who Dwells in the Dhamma). 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


639 


• AIV 139 (BKTC 3, tr. 475, đ. 4: Araka; NDB, p. 1098: Araka). 

• A IV 392 (BKTC 4, tr. 124, đ.4: Chư Thiên; NDB, p. 1274, 
pa. 9: Deities). 

• D I 71 (TBK1, tr. 71, đ. 67: Kỉnh Sa Môn Quả; LDB, p. 101, 
pa. 67: The Pruits of the Homeless Life). 

• DI 207 (TBK 2, tr. 207, đ.II-I6: Kỉnh Subha; LDB, p. 172, pa. 
2.2-18: Moralỉty, Concentration, Wisdom). 

• D II 242 (TBK 2, tr. 241, đ. 46: Kỉnh Đại Diễn Tôn; LDB, p. 
308, pa. 46: A Past Life of Gotama). 

• D III 49 (TBK 4, tr. 48B, đ. 16: Kỉnh ưu Đàm Ba La; LDB, 
p. 390, đ. 16: The Great Lions Roar to the Udumbarikans). 

• M I 181 (KTB 1, tr. 402: Tiểu Kỉnh Đoạn Tận Ải; MLDB, p. 
274, pa. 17: The Simile of the Elephants Kootprint (Shorter) ). 

•MI 269 (sđd, tr. 588: Đại Kỉnh Đoạn Tận Ải; MLDB, p. 359, 
pa. 39: The Greater Discourse on the Destruction of Craving). 
•MI 274 (sđd, tr. 601: Đại Kỉnh Xóm Ngựa; MLDB, p. 366, đ. 

12: The Greater Discourse at the Assapura). 

•MI 346 (KTB 2, tr. 24: Kỉnh Kandaraka; MLDB, p.450, pa. 
18: To Kandaraka). 

•MI 440 ịsđd, tr. 221: Kỉnh Bhaddadỉ; MLDB, p. 545, pa. 14: 
To Bhaddãdi). 

• M II 162 (sđd, tr. 709-10: Kỉnh Ghotamukha; MLDB, p. 773, 
đ. 10-30: To Ghotamukha). 

• M II 266 (KTB 3, tr. 104: Kỉnh Bất Động Lợi ích; MLDB, p. 
873: pa.l5: The Way to the Imperturbable). 

• M III 5 (sđd, tr. 112tt: Kinh Ganaka Moggallana; MLDB, p. 
876-7, pa. 10-11: To Ganaka Moggallãna). 

• M III 35 (sđd, tr. 172: Kỉnh Sáu Thanh Tịnh; MLDB, p. 907, 
pa.13-17: The Six/old Purity). 

• M III 115 (sđd, tr. 311: Kỉnh Đại Không; MLDB, p. 976, 
pa.22: The Greater Discourse on Voidness). 

• M III 135 (sđd, tr. 349: Kỉnh Điều Ngự Địa; MLDB, p. 994, 
pa.20: The Grade of the Tamed). 

• AII 210 (BKTC 2, tr. 223, đ.l3: Tự Hành Hạ Mình; NDB, p. 
584: Sel/Torment). 

• AIII 92 (sđd, tr. 457, đ.l2: Người Chiến Sĩ (1); NDB, p. 703, 
pa 5: Warriors (1) ). 





640 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Một tường thuật khá súc tích về con đường tiệm tiến 
có thể tìm thấy trong trường hợp một cư sĩ, dù có hơi 
say, nhưng vẫn có thể chứng quả vị Nhập Giòng. Gặp 
Đức Phật lần đầu tiên, người đàn ông này tỉnh rượu, 
và tiếp nhận bài kinh dạy từ từ từng bước (thuận 
thứ), ông ta chứng quả vị Nhập Giòng ngay lập tức.®^^ 
Trong trường hợp cá biệt này, ý nghĩa của cuộc hội 
kiến riêng với Đức Phật hiển nhiên mạnh đến nỗi sự 
thể nhập vào đạo lộ Nhập Giòng đã có thể diễn ra, 
cho dù chỉ vài khoảnh khắc trước đó người ấy còn 
say. Người cư sĩ này không chỉ là trường hợp duy 
nhất như vậy, vì kinh điển cũng thuật lại sự chứng 
quả vị Nhập Giòng vào lúc chết của một cư sĩ khác, 
người đàn ông này không thể cai được rưựu.^^® Xem 
xét kỹ phẩm kinh này cho thấy là có lẽ người đàn ông 
này trước kia đã tu tới giai đoạn này của đạo lộ để 
quả vị Nhập Giòng phải xảy ra (trễ nhất) là vào giây 
phút chết, dù sự kiện nền tảng đức hạnh của người 
ấy bị suy hoại.^^^ 


• AIII100 (sđd, tr. 469, đ.l2: Người Chiến Sĩ(2); NDB,p. 708, 
pa 5: Warriors (2) ). 

• A IV 436 (BKTC 4, tr. 193, đ.3: Con Voi Lớn; NDB, p.l308: 
A Bull Elephant). 

• A V 207 (sđd, tr. 522, đ.7: Upãli; NDB, p. 1480: Upãỉi). 

995. A IV 213 (BKTC 4, tr. 576, đ.5: Ugga, Người Hatthigãma; 
NDB, p. 1150: Ugga (2) ). 

996. s V 375 (BKTƯ 5, tr. 548, đ.3: Sarakãni hay Saranãnỉ (ỉ); 
CDBII, p. 1811: Sarakãnỉ (1) ). 

991. Theo s V 380, Sarakãnỉ đã hoàn tất (parỉpũrakãrỉ) tu học 
vào lúc chết, điều này chỉ ra rằng Sarakãnỉ đã chứng quả vị 
Nhập Giòng vào giây phút ấy. Vì s V 375 có cùng nhóm thuật 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


641 


Thể nghiệm chứng ngộ “bất ngờ” có thể dẫn thẳng một 
mạch đến điểm cuối cùng: quả vị Arahant. Một thí dụ 
minh họa điều đang bàn ở đây là đạo sĩ Bãhiya, người 
mà sự chứng ngộ toàn triệt xảy đến trong vòng vài 
phút gặp Đức Phật lần đầu, ngay sau khi nhận được 
lời chỉ dẫn ngắn nhưng sâu sắc.^^® Bãhiya chắc chắn 
là kiểu mẫu đầu tiên cho chứng ngộ “bất ngờ” này. 
Xem xét hoàn cảnh dẫn đến chứng ngộ của Bãhiya, 
điều trở nên rõ ràng là sự tu tập từ từ của Bãhiya xảy 
ra ngoài hệ thống tu học của đạo Phật. Vào lúc gặp 
Đức Phật, Bãhiya đã sẵn có sự chín mùi tâm linh ở 
mức độ cao, để với lời chỉ dẫn ngắn gọn thôi, Bãhiya 
nhận, đủ khiến cho sự hoàn toàn thể nhập xảy ra.^^^ 

ngữ được sử dụng trong định nghĩa của “Dhamma-follower” 
(dhammãnusãri: giải thoát bằng hành theo Giảo Pháp, người 
tùy pháp hành) và saddhãnusãri (giải thoát bằng tín, người tùy 
tin hành) ở M I 479, hình như rất có thể người này là “đệ tử” 
như thế buộc phải chứng quả Nhập Giòng chậm nhất là vào giây 
phút chết (so với s III 225 nói rằng với người giải thoát bằng 
cách hành trì theo Giáo Pháp và giải thoát bằng tín không thể 
chết nếu chưa chứng quả vị Nhập Giòng). 

• s V 380 (BKTƯ5, tr. 555: Sarakãnỉ hay Saranãni (2); CDB 
II, p. 1816: Sarakãni (2) ). 

• M1479 (KTB 2, tr. 304: Kỉnh Kĩtãgỉrỉ; MLDB, p. 582, pa.20- 
23: At Kĩtãgiri). 

• s III 225 (BKTƯ3, tr. 370, đ.6: Con Mắt; CDB n p. 1004: 
The Eye). 

998. Ud 8 (KTỈB 1, PTT, tr. 126: (Ud 6); Ud, p. 8, Wỉth Bãhỉya); so 
với tr. 572. 

999. Bãhỉya đã phải tu tập thanh lọc tâm ở mức độ cao bằng bất cứ 
loại tu tập nào ông ấy đeo đuổi, vì theo miêu tả trong Udãna, 
Bãhỉya đã (lầm tưởng) mình đã chứng ngộ trọn vẹn. Sự thành 
khấn trong ước nguyện của Bãhỉya trở nên rõ ràng bằng sự kiện 
là khi nghi hoặc ngỡ là chứng ngộ khởi lên, ông ta thực hiện 




642 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Hầu hết các trường hợp đã được đề cập nãy giờ cho 
ta thấy ảnh hưởng mạnh mẽ từ sự hiện hữu của Đức 
Phật, cung cấp chất xúc tác tiềm ẩn cho chứng ngộ. 
Đọc kỹ thêm các phẩm kinh, thỉnh thoảng có thể tìm 
thấy những thí dụ bổ sung về những thực chứng “đột 
ngột” thần kỳ. Trong nỗ lực hết sức mình để đạt đến 
thực chứng, cuối cùng Ănanda đạt được chứng ngộ 
hoàn toàn đúng ngay giây phút muốn ngưng nỗ lực 
và sắp sửa muốn nằm nghỉ.^°°° ở những kinh khác, 
một tỳ khưu ni, và vào một dịp khác, một tỳ khưu, cả 
hai đang sắp sửa tự tử, ở mức độ nào đó, được cứu 
thoát bằng chứng ngộ.^°°^ Sách chú giải còn kể lại câu 


ngay chuyến du hành xuyên nửa bán đảo Àn Độ để tìm gặp 
Đức Phật. Sự gấp rút của ông ta mạnh đến nỗi ông ta đi tìm 
Đức Phật trên đuờng đi khất thực, không thế chờ Ngài quay về 
tịnh xá. (Chú giải Ud-a 79 cung cấp lời miêu tả hơi khó tin về 
Bãhỉya nhu là kẻ đạo đức giả thảm hại, mặc áo vỏ cây đế dễ 
dàng kiếm sống, trong khi theo Ud-a 86, chuyến du hành dài 
nửa nuớc Àn Độ của Bãhỉya là sự thành tựu của thần thông). 

1000. Vin II 285 (BD 5, p. 395-6). 

Rồi tôn giả Ananda nghĩ rằng: “Mai là ngày kết tập. Hiện 
giờ trong ta không thích hợp vì nếu đi kết tập, ta vẫn là tỳ khưu 
hữu học duy nhất”, và sau khi quán thân suốt đêm, khi đêm 
sắp hết, nghĩ rang: “Ta sẽ ngả lưng xuống”, tỳ khưu Ẫnanda 
nghiêng thân mình xuống nhưng (trước khi) đầu chạm vào gối 
và trong lúc đôi chân đang hống trên mặt đất - trong khoảng 
thời gian đó, tâm của ngài được thoát khỏi tất cả các nhiễm 
lậu, không có tàn dư nào còn xót lại (đê tái sanh). Rồi tôn giả 
Ẫnanda trở thành bậc toàn diện, bước vào hội nghị tập kết”. 

Trích BD 5, Cullavagga XI, tr. 395-6. 


1001. Thĩ 80-1 và Th 408-9. 

• Thĩ 80-1 (TiBKI, TLNK, tr. 205: Siha (Therĩ 5ỉ); PEB, p. 54: 
Sĩhã). 

• Th 408-9 (TiBK II, TLTK, tr. 154: Sappadãsa (Thera.44); 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


643 


chuyện của người diễn xiếc đã đạt được thực chứng 
trong lúc đang giữ thăng bằng trên đỉnh cộtJ°°2 Tất 
cả những thí dụ này minh họa tính chất đột ngột và 
không tiên đoán được của biến cố giác ngộ. Các thí 
dụ này chỉ cho thấy cho dù tu tiến dần dần đến thực 
chứng là qui luật, thời gian cần thiết để chuẩn bị cho 
sự tu tiến dần dần ấy tạo ra quả thay đổi phần lớn tùy 
thuộc vào cá nhân từng người. Đây cũng là ý nghĩa 
trọng tâm của những thời kỳ khác nhau được liệt kê 
trong phần tiên đoán thực chứng Nibbãna ở đoạn kết 
luận của Satipaịịhãna Sutta. 

Như vậy, Đạo Phật nguyên thủy đề nghị tu tập từ từ 
như là chuẩn bị cần thiết cho sự thể nhập vào thực 
chứng đột ngột xảy ra. Nhìn đạo lộ giải thoát theo 
cách này, như là tổng hợp của hai khía cạnh, hóa giải 
mâu thuẫn hiển nhiên giữa nhu cầu cần có một phẩm 
hạnh cá biệt nào đó nhấn mạnh nhiều lần trong kinh 
và sự tu tập trí, trong khi những đoạn kinh khác chỉ 
cho thấy rằng thực chứng Nibbãna không giản dị là 
kết quả của giới hạnh hay kiến thức.''°°^ 

PEB, p. 214-5: Sappadãsa). 

1002. Dhp-aIV63. 

1003. ớ A II 163, Ngài Sãriputta được hỏi phải chăng thực chứng 
là vấn đề kiến thức hay vấn đề phẩm hạnh, Ngài trả lời không 
cho cả hai, giải thích là cả hai đều ắt phải có, nhưng không phải 
là điều kiện đủ để thực chứng xảy ra.* (Về đoạn kinh này, xin 
đọc layatilleke 1967: p.456). Tưong tự, theo Sn 839, thanh tịnh 
không chỉ giản dị là kết quả của quan điểm, học hỏi, kiến thức, 
hay phấm hạnh, thanh tịnh cũng không thế đạt được khi thiếu 
các yếu tố này. 

• AII163 (BKTC2, tr. 126: Upavãna; NDB, p. 540: Upavãna). 

* Này bạn, người thiếu phắm hạnh không biết và không 




644 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Không những không tiên đoán được chính xác 
khoảnh khắc thực chứng sẽ xảy ra, mà theo quan 
điểm của tu tập thực tế, ngay cả đến sự tu tiến dần 
dần đến thực chứng cũng không nhất thiết là mở ra 
như nhau. Thay vào đó, hầu hết các người hành thiền 
thể nghiệm chu kỳ tăng tiến và suy thoái kế tục nhau, 
thay đổi trong một lãnh vực tương đối rộng.^°°'^ Tuy 
nhiên, nếu những chu kỳ tái diễn này được xem xét 
trong khoảng thởi gian dài, chúng sẽ tiết lộ cho thấy 
sự tu tiến dần dần tuy chậm nhưng nhất quán, với 
tiềm năng cứ mãi tăng để đạt đến tột đỉnh của thực 
chứng đột ngột Nibbãna. về ý nghĩa của thực chứng 
như vậy, tôi sẽ trình bày thêm chi tiết. 

XIV.2. NIBBÃNA VÀ Ý NGHĨA GIỚI HẠNH CỦA NÓ 

Hiểu theo nghĩa đen, “Nibbãna” đề cập tới sự tắt đi 
của ngọn đèn hay ngọn lửa. Hình ảnh ngọn đèn bị 
dập tắt xuất hiện nhiều lần trong kinh điển như là 
miêu tả về thể nghiệm A//bbãna.^°°^ Động từ tương 

thây các hiện tượng đúng như thực. Người thành tựu phãm 
hạnh biết và thấy đúng như thực các hiện tượng. Biết và thấy 
đủng như thực các hiện tượng, ta trở thành người chẩm dứt 
sanh tử luân hồi, chẩm dứt toàn chuôi khố đau (vattaduk- 
khassa antakaro hotỉ, sakalarn vattadukkharn paracchinnaựi 
parivatunarụ katvã titthati). 

Trích NDB, p. 540-1, tổng họp với ct. 884-5 tr. 1711. 
• Sn 839 (KTỈB I, KT, tr. 718: Kỉnh Mãgandiya; GD, p. 111: 
Mãgandiya). 

1004. Debes 1994: pp.204 và 208; và Korníìeld 1979: p.53. 

1005. D II 157; SI 159; AI 236; AIV 3; và Th 906. Thĩllócó một 
diễn đạt hơi khác, khi thế nghiệm Nibbãna của Patãcãrã thực sự 
xảy ra cùng lúc với ‘'nibbãna ” của ngọn đèn của tỳ khưu ni này. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


645 


ứng nibbãyati có nghĩa là “bị dập tắt” hay “trở nên 
nguội lạnh”. Trạng thái ngừng diệt ấy có lẽ được hiểu 
đúng nhất theo nghĩa thụ động, khi ngọn lửa dục, sân 
hận và si mê trở nên nguội lạnh vì hết nhiên liệu.^°°® 
Trong mạch văn Ấn Độ cổ, biểu tượng ngọn lửa tắt có 
ý nghĩa vắng lặng, độc lập và giải thoát.^°°^ 

• D II 157 (TBK 3, tr. 158, đ. 6.10: Kỉnh Đại Bát Niết Bàn; 
LDB,p. 271, pa.6.10: The Buddhas Last Days). 

• s I 159 (BKTƯỈ, tr. 348, đ.8: Bát Niết Bàn; CDB I, p. 253, 
kệ 612: Final Nibbãna). 

• A1236 (BKTC1, tr. 428: Học Pháp; NDB, p. 322: The Traỉn- 
ings (2) ). 

• A IV 3 (BKTC 3, tr. 277: Các Sức Mạnh Tóm Tắt; NDB, p. 
998: Powers in Brỉef). 

• Th 906 (TỈBK II, TLTK, tr. 230: Anuruddha; PEB, p. 328: 
Anuruddha). 

• Thĩ 116 (TiBKI, TLNK tr. 217: Patãcãrã; EVII, p. 15 và 
PEB, p. 73: Patãcãrã). 

1006. So với M III 245 và s V 319. Collins 1998; p. 191, và T.w. 
Rhys Davids 1993: p. 362 chỉ rõ rằng Nỉbbãna đề cập tới ngọn 
lửa tắt vì hết nhiên liệu, chứ không phải vì thổi. 

• M III 245 (KTB 3, tr. 553: Kinh Giới Phân Biệt; MLDB, p. 
1093, pa. 24: The Expositions of the Elements). 

• s V 319 (BKTƯ5, tr. 478: Ngọn Đèn; CDB 11, p. 1772: The 
Simile of the Lamp). 

1007. Thãnissaro 1993: p.41. về những tương đồng trong Upanừads 
dùng đến hình ảnh dập tắt, so với Schrader 1905: p.l67. 
Thãnissaro 1993: p.41 

... Như vậy, đê tóm lại: Trong tâm khảm những người tu 
theo Đức Phật thời nguyên thủy, hình ảnh ngọn lửa bị dập tắt 
không mang một ý nghĩa hủy diệt nào. Trái lại, với họ, những 
phắm tinh của ngọn lửa có ý nghĩa tương tự về lửa tâm là: 
Khi cháy, lửa ở trong trạng thái giao động, phụ thuộc, lưu 
luyến và vướng kẹt - luôn cả bám niu và bị dinh vào chất 
nuôi dưỡng nó. Bị dập tắt, nó trở nên lắng dịu, độc lập, vô 




646 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Rút kết luận từ bằng chứng trong kinh điển, các đạo 
sĩ và các triết gia đương thời đã dùng thuật ngữ 
Nibbãnavới nghĩa bóng hầu như tích cực. Thí dụ, kinh 
Brahmajãla liệt kê năm lập luận giới thiệu Nibbãna “ở 
ngay đây và ngay bây giờ” là năm ý niệm khác nhau 
về hạnh phúc: những hạnh phúc của khoái lạc thế tục 
và hạnh phúc của bốn jhãna (cõi Một kinh 

khác tường thuật một du sĩ hiểu “Nibbãna” là muốn 
ngụ ý tới sức khỏe và hạnh phúc tâm tư.^°°^ Các ý 

định và không lưu luyến: nó buông bỏ cái gì nuôi dưỡng nó 
và được giải thoát. ” 

Trích MLFU, tr. 41. 

1008. D I 36. Định nghĩa của Đức Phật về Nibbãna “ở ngay đây và 
bây giờ” có thể tìm thấy ở A V 64. 

A V 64 (BKTC 4, tr. 326, đ.l6: Ngưm Kosalã; NDB, p. 1383: 
Kosala). Tôi xin dịch đoạn kinh có phần định nghĩa ấy dưới đây: 
Này các tỳ khưu, có nhiều đạo sĩ và bà la môn tuyên bố 
nibbãna vô thượng ngay trong kiếp sống này.* * Trong các 
tuyên bố của những người về nibbãna vô thượng ngay trong 
kiếp sống này, đây là cái quan trọng nhất, tức là giải thoát 
bằng cách không còn bám níu sau khi đã thấy đúng như thật 
sự sanh khởi và hủy diệt, sự thỏa mãn, nguy hiêm và thoát ly 
sáu nền tảng cho xúc. ” 

Trích NDB, tr. 1383, đ. 10. 

* Xin tham chiếu TBK 1, tr. 45, đ. 3.71: Kinh Phạm Võng; 
LDB, p. 89, pa. 3.71: What The Teachingls Not. 

1009. M I 509. Chiếu theo nhận định của Đức Phật, rõ ràng đây là 
quan điếm lầm lẫn về Nibbãna.* 

M I 509 (KTB 2, tr. 369: Kinh Magandiya; MLDB, p. 614: To 
Mãgandiya). 

* Nhận định này của Magandiya phù hợp với quan diêm thứ 
58 trong kinh Phạm Võng như sau: 

“ Khi được ban cho và cung phụng năm sợi dây khoái lạc 
giác quan, bản ngã này ham thích những khoái lạc ấy - tại 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


647 


nghĩa tích cực tương tự như thế làm nền tảng cho 
định nghĩa thông thường trong kinh điển Pãli, theo 
đó, Nibbãna đại diện cho trạng thái không còn bị ảnh 
hưởng của những cội rễ bất thiện tham, sân và si 

thời điêm này, bản ngã đạt được Nibbãna vô thượng ở ngay 
đây và ngay bây giờ ” (TBK1, tr. 37, đ.20; DN 1.3.20/Ì.36;). 

Trích MLDB, tr. 1278. 

1010. Ví dụ như ở s lỴ 251; s IV 261; và s IV 371. s V 8 có cùng 
định nghĩa cho “bất tử”, trong khi s I 39 và Sn 1109 định nghĩa 
Nỉbbãna như là sự tận diệt khao khát (tham ái). Điều này tưong 
tự như cách hơi sáng tạo lấy thuật ngữ Nibbãna tìm thấy trong 
chú giải là coi Nỉbbãna được taọ thành từ nỉ (vắng mặt) và vãna 
(như là lời diễn đạt có tính biếu tượng của khao khát), như vậy, 
toàn thế chữ tống hợp này đại diện cho “sự vắng mặt của khao 
khát” (ví dụ như ở Vism 293; cũng như ở Vajiranãna 1984: p.20). 

• s IV 251 (BKTƯ 4, tr. 404: Niết Bàn; CDB II, p. 1294: A 
Question on Nibbãna). 

“Chú giải BKTƯchủ trương là Nibbãna được gọi là sự hủy 
diệt tham... theo nghĩa tham... bị hủy diệt tùy thuộc vào Nib- 
bãna (yam ãgamma rãgãdayo khĩyanti, tam nibbãnam) đê 
tranh luận bác lại ý niệm cho rằng Nibbãna chỉ là sự hủy 
diệt (đoạn tận) nhiễm lậu (lậu hoặc) (kilesakkhayamattam 
nibbãnam). Điêm quan trọng trong lập trường của chú giải 
là Nibbãna là yếu tố không chịu điều kiện được nhận biết 
nhờ chứng đắc đạo lộ siêu thế. Vì thê nghiệm được yếu tố 
không chịu điều kiện này tác động đến sự hủy diệt các nhiễm 
lậu, nên Nibbãna được gọi là sự hủy diệt tham, sân si, nhưng 
Nibbãna không chỉ giản dị là sự hủy diệt các nhiễm lậu ấy. ” 

Trích CDBII, p. 1438, ct. 271. 

• s IV 261 (sđd, tr. 417: Niết Bàn; CDBII, p. 1301: A Question 
on Nibbãna). 

• s IV 371 (sđd, tr. 573: Niết Bàn; CDBII, p. 1378: The Taint- 
less, Etc.). 

• s V 8 (BKTƯ 5, tr. 19: Một Tỷ Kheo Khác (2); CDB II, p. 
1528: A Certain Bhỉkkhu (2) ). 

Chú giải BKTƯ: Sự loại bỏ tham, sân, si là danh hiệu 




648 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Định nghĩa này nhấn mạnh ý nghĩa giới hạnh của thực 
chứng Nibbãna. Những ý nghĩa giới hạnh này cần 
được xem xét thêm, vì đôi khi sự thực chứng Nibbãna 
đã được hiểu như có hàm ý siêu việt trong các giá trị 
giới hạnhJ°^^ Thoạt tiên, hình như Samanamandikã 
Sutta ủng hộ sự siêu việt như vậy, vì phẩm kinh này 
liên kết chứng ngộ với sự đình chỉ hoàn toàn các học 
giới thiện (thiện Cùng những lời tương tự 


của yếu tố không chịu điều kiện, bất tử Nibbãna. Sự hủy diệt 
các nguyên nhân làm bại hoại là quả vị Arahant. Sự loại bỏ 
tham... cũng là tên của quả vị Arahant. ” 

Trích CDBII, p. 1893, ct. 15. 

• s I 39 (BKTƯl, tr. 62: Hướng Đông (2-6); CDB H p. 1549: 
Slanting to the East (2-6) ). 

• Sn 1109 (KTiB 1 KT, tr. 808: Câu Hỏi Của Thanh Niên 
Udaya; GD,p. 141: Udayas Questions). 

• Vism 293 (PP (CĐTL), Ch. víu, tr. 250, đ. 247: Other Rec- 
ollections). 

1011. Điều này được ủng hộ, nhưvanZeyst 1961c: p. 143 chẳng hạn. 

Cái Tuyệt Đối Nibbãna là cái không chịu điều kiện 
(asahkhata) và không có liên quan, không thê là tiêu chuân 
của chân, thiện, mỹ... Phải hiêu rõ là không có bât cứ một 
liên hệ nào giữa cái Tuyệt Đoi và Giới Hạnh... Đức Phật 
nói: Dhammã pỉ vo pahãtabbã pageva adhammã: Không chỉ 
cái ác, ngay cả cái thiện cũng phải bị bỏ lại đãng sau đê 
vượt qua cơn lũ (Đọc KTB 1, tr. 307: Kinh Vi Dụ Con Ran; 
MLDB, p. 229, pa. 14: The Simile of the Snake) ”. Lược trích 
EB Vol. 1 p. 143-4. 

1012. MII27 (KTB 2, tr. 445: Kinh Samanamandika; MLDB, p. 651, 
pa. 11: Samanamanậikã Sutta). 

* Theo chú giải KTB, về phương diện đạo lộ Arahant, vị tỳ 
khưu được khuyên là nên tu tập cho sự đình chỉ các học giới 
thiện này, khi vị này đã chứng được quả vị Arahant, người ta 
nói cácphắm chất ấy đã ngưng lại.** 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


649 


như thế, các đoạn kinh khác trong tạng Pali nói ca 
ngợi về vượt qua cả hai “thiện” và “ác”J°^^ 

Lấy đoạn kinh từ Samanamandikã Sutta xem trước, 
xét kỹ đoạn kinh cho thấy rằng đoạn kinh cá biệt này 
không đề cập đến việc từ bỏ phẩm hạnh thiện lành, 
nhưng chỉ đề cập tới sự kiện các Arahants không 
còn đồng hóa mình với việc làm thiện lành của họ 
f^Q,g 1014 Yậ những đoạn kinh khác, nói đến vượt 

Trích MLDB, p. 1283, ct. 776 
** Vị Arahat được nói là đã ra ngoài cả thiện lẫn ác, bởi vì, 
khi đã từ bỏ tất cả các nhiễm lậu, Ngài không thế làm những 
hành vi xấu ác; và khi Ngài đã không còn bám niu, các hành 
vi thiện đức của Ngài không còn tạo quả nữa. 

Đọc DBPW, ct. 7, tr. 151. 

1013. Chẳng hạn như ở Dhp 39; Dhp 267; Dhp 412; Sn 547; Sn 790 
và Sn 900. 

• Dhp 39 (KTiBl PC, tr. 39: Phẩm Tâm; DBPW, p. 34: The Mind). 

• Dhp 267 (sđd, tr. 84: PhâmPháp Trụ; DBPW, p. 103: Thedust). 

• Dhp 412 (sđd, tr. 113: Phẩm Bà La Môn; DBPW, p. 146: The 
Holy Man). 

• Sn 547 (sđd, KT, tr. 648: Sabhiya; GD, tr. 69: Subhỉya). 

• Sn 790 (sđd, KT, tr. 703: Kinh Thanh Tịnh Tám Kệ; GD, tr. 
105: The Purified). 

• Sn 900 (sđd, KT, tr. 739: Những vẩn Đe To Lớn; GD, tr. 118: 
The Large Discourse on Dispositions). 

1014. Nãnamoli 1995: p.l283, n.775, bình luận “đoạn kinh này chỉ 
cho thấy vị Arahant không còn đồng hóa với giới hạnh của mình 
nữa”. Wijesekera 1994: p.35, giải thích là người tu tập nên “làm 
chủ thông thạo giới luật, nhưng không cho phép giới luật đánh 
bại mình”. So thêm với M I 319, ở đoạn kinh này Đức Phật chỉ 
cho thấy rằng tuy Ngài có được giới hạnh ở mức độ cao, nhưng 
ngài không đồng hóa mình với nó.* * 

MI 319 (KTB 1, tr. 698: Kinh Tư Sát; MLDB, p. 417, pa. 13: The 
Inquirer). 




650 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


qua “thiện và ác”, ta cần phân biệt rõ ràng thuật ngữ 
Pãli được dịch là “thiện” vốn có thể hoặc là kusala 
hay punna. Dù hai thuật ngữ này không thể hoàn 
toàn tách biệt nhau được trong cách dùng của kinh 
tạng, chúng thường có ý nghĩa đặc biệt.''°^^ Trong khi 
punna hầu hết chỉ ra những việc làm phước, kusala 
chỉ bao gồm bất cứ phẩm tính thiện nào, kể cả sự 
thực chứng Nibbãna.^°''^ 

Điều mà arahants “đã vượt quá” là sự tích lũy karma 
* (nghiệp). Các vị ấy đã vượt qua sự sản sanh của 
phước “punna” và đối nghịch của nó là xấu ác (pãpa). 
Nhưng không thể nói như thế với thiện (kusala). Thực 
ra, bằng cách hủy diệt tất cả các trạng thái bất thiện 
(akusala) của tâm, arahants trở thành hiện thân cao 
nhất của tính thiện (kusala). Điều này, như đã chỉ định 
trong Samanamandikã Sutta, đây là trường hợp các vị 
ấy là những vị đức độ một cách tự nhiên và không đồng 

* Không đồng hóa mình với nó (no ca tena tammayo, hay 
Ta không làm cho nó là của mình), HT Minh Châu dịch là 
“không có ai giống Ta như vậy Chú giải KTB giải thích là 
“Ta không tự đồng hóa mình với giới hạnh đã được thanh lọc 
đó. Ta không khao khát nỏ 

Trích MLDB, ct. 488, tr. 1243. 

1015. Theo Carter 1984: p.48, vài trùng lắp hiện hữu giữa kusala và 
puhha ữong mạch văn tác ý ba phần, nhưng có thể phân biệt 
rõ ràng hai thuật ngữ này ữong tương quan với phấm tính mỗi 
người. 

1016. Thực ra, theo D III 102, thực chứng Nibbãna là phẩm tính cao 
nhất trong các phấm tính thiện; so với Premasiri 1976: p.68. 
So thêm với Collins 1998: p.l54 và Nanayakkara 1999: p.258. 
D III 102 (TBK 4, tr. 10IB, đ. 3: Kinh Tự Hoan Hỷ; LDB, p. 
418, pa.3: Serene Faith). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


651 


hóa với đức hạnh của họ đến mức độ nhiều đến thế. 
ít nhất là hiểu theo Đức Phật, Nibbãna hẳn nhiên là có 
ý nghĩa giới hạnh. Arahants giản dị là không thể phạm 
một hành vi bất thiện, vì với sự thực chứng trọn vẹn 
Nibbãna của họ, tất cả các trạng thái tâm bất thiện đã 
bị hủy diệt.^°^^ Sự có mặt của bất cứ ý nghĩ, lời nói hay 
hành vi bất thiện sẽ vì thế mâu thuẫn trực tiếp với lời 
tuyên bố mình là vị Arahant. 

Trong Vĩmamsaka Sutta, Đức Phật đã áp dụng những 
nguyên tắc này vào cả bản thân Ngài, công khai mời 
gọi các người có tiềm năng trở thành đệ tử của Ngài 
xem xét lời Ngài tuyên bố chứng ngộ trọn vẹn bằng 
cách điều tra kỹ lưỡng tác phong đạo hạnh và các 

1017. Theo D III 133; D III 235; M I 523 và AIV 370 chẳng hạn, sự 
toàn thiện về giới đức của arahants là họ không thế cố tình lấy 
đi mạng sống của một sanh linh, lấy của không cho, bắt tay vào 
bất cứ hình thức hành dâm nào, nói dối, và thọ hưởng khoái lạc 
giác quan bằng cách trữ vật dụng như các cư sĩ tại gia đã làm. So 
thêm với Lily de Silva 1996: p.7. 

• D III 133 (TBK 4, tr. 133, đ. 26: Kinh Thanh Tịnh; LDB, p. 
435, pa. 26: The Delight/ul Discourse). 

• D III 235 (sđd, tr. 235, đ. x: Kỉnh Phúng Tụng; LDB, p. 495, 
pa.9: The Chantỉng Together). 

•MI 523 (KTB 2, tr. 395: Kỉnh Sandaka; MLDB, p. 627, pa. 
51: To Sandaka). 

• AIV 370 (BKTC 4, tr. 91, d 3: Du Sĩ Sutavã, NDB, p. 1259, 
đ. 7: Sutavã). 

• Lily de Silva 1996: p.7. (Nibbãna As Living Experỉence). 
Nibbãna là trạng thái giới hạnh hoàn thiện... ‘nữ tính 'không 
phải là trở ngại cho việc chứng nhập chân lý. 

Xin đọc NNCCCĐP, Hoàn Thiện Giới Hạnh, trang 29 

Trích NLE, p. 7. 




652 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


việc làm của Ngài.''°^® Ngài giải thích, chỉ khi không 
còn tìm ra vết tích bất thiện nào, việc họ đặt lòng tin 
vào Ngài như là một bổn sư như vậy mới hợp lý. Ngay 
cả một vị Phật nên lấy việc làm của Ngài làm thí dụ 
cho lời giảng của mình, và Ngài đã thực sự làm như 
thế. Điều Đức Phật đã dạy hoàn toàn nhất quán với 
tác phong của Ngài.^°^^ Điều này quan trọng nhiều tới 
mức thậm chí sau khi Ngài chứng ngộ trọn vẹn, Đức 
Phật vẫn tiếp tục tham gia vào những hoạt động chế 
ngự và suy xét cẩn thận vốn đã đưa lại trong sạch 
ngay từ đầu.^°^° Nếu Đức Phật để cho Ngài có thể đo 

1018. M I 318. So với Premasiri 1990b: p.ioo. 

M I 318 (KTB 1, tr. 695: Kinh Tư Sát; MLDB, p. 416, pa. 6-8: 
The Inquirer). 

1019. D II 224; D III 135; A II 24; và It 122 chỉ rõ rằng Đức Phật 
làm những gì Ngài nói và nói những gì Ngài làm. Theo một cách 
khác, điều này xuất hiện ở AIV 82, ở đoạn kinh này Đức Phật 
nói rõ là với Ngài, không cần phải che dấu hành vi của mình để 
tránh không cho kẻ khác biết. Sự hoàn thiện về đạo hạnh của 
Ngài cũng được đề cập đến ở D III 217 và M II 115. 

• D II 224 (TBK 3, tr. 223, đ.ll: Kỉnh Đại Diễn Tôn; LDB, p. 
302, pa. 11: A Past Life of the Buddha). 

• D III 135 (TBK 4, tr. 135A, đ.29: Kỉnh Thanh Tịnh; LDB, p. 
436, pa.29: The Delightýul Discourse). 

• AII 2A (BKTC 1, tr. 593, đ.3: Thể Giới; NDB, p. 410, pa. 3: 
The World). 

• It 122 (KĨỈB, PTNKtr. 454: (It.ỉ2ỉ); It, p. 112: The WorldSutta). 

• AIV 82 (BKTC 3, tr. 391-2, đ.1-2: Không Có Che Đậy; NDB, 
p. 1056-7, pa. 1-4: No Need to Hỉde). 

• D III 217 (TBK 4, tr. 217, đ.xxx: Kỉnh Phúng Tụng; LDB, p. 
484, pa. 30: The Chanting Together) 

• M II 115 (KTB 2, tr. 607tt: Kỉnh Bahitika; MLDB, p. 725, pa. 
13-16: The Cloak). 

1020. M1464. (Về thiết lập hên hệ hỗ tưong giữa các hoạt động được 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


653 


lường được bằng những tiêu chuẩn chung về trong 
sạch giới hạnh, ít có cơ hội nào để tìm ra được những 
quy tắc giới hạnh bất công áp dụng trong giáo pháp 
của Ngài. 

Cho dù chứng ngộ chỉ xảy ra ở trình độ Nhập Giòng, 
thể nghiệm Nibbãna vẫn còn có kết quả giới hạnh 
rõ ràng. Kết quả chính yếu nhất của chứng ngộ quả 
vị Nhập Giòng là các vị Nhập Giòng này không thể 
phạm phải một hành vi vô đạo đức nghiêm trọng đủ 
để tái sanh vào cảnh giới thấp hơn.^°2^ Dù các vị này 

đề cập trong đoạn kinh này với M111 hay AIII390, chữ “loại bỏ” 
cũng được nói đến nghe có vẻ lạ lùng, có thể vì đoạn văn bị lỗi, vì 
với Đức Phật, không cần thiết phải loại bỏ các ý tưởng bất thiện, 
vì ngay từ đầu, chúng không còn khởi lên nữa). 

•MI 464 (KTB 2, tr. 270-1: Kỉnh Nalakapana; MLDB, p. 567, 
pa. 7: At NaỊakapãna). 

• M I 11 (KTB 1, tr. 2 7: Kỉnh Tất Cả Lậu Hoặc; MLDB, p. 95, 
pa. 20: AU the Taints). 

• AIII 390 (BKTC 2, tr. 179, đ. 7: Các Lậu Hoặc; NDB, p. 944, 
pa. 5: Taints). 

1 02 1. MIII 64 liệt kê những điều vị Nhập Giòng không thể làm được 
là: giết mẹ, giết cha, giết arahant, đả thưong Đức Phật, gây chia 
rẽ trong Tăng đoàn. Việc không thế vi phạm những điều nghiêm 
trọng như vậy, là một trong bốn nhánh của đạo lộ Nhập Giòng, 
một đề tài thường gặp trong kinh (như ở s V 343). Hơn nữa, theo 
M I 324 và Sn 232, các vị Nhập Giòng cũng không thể che dấu 
những hành động sai trái của họ. 

• M III 64 (KTB 3, tr. 223: Kinh Đa Giới; MLDB, p. 928, pa. 
12-13: The Many Kinds of Elements). 

• s V 343 (BKTƯ 5, tr. 503, đ. 7: Thế Nhập; CDBII, p. 1789: 
Grounded). 

• M I 324 (KTB 1, tr. 708: Kỉnh Kosambỉya; MLDB, p. 422, 
pa.lỉ: The Kosambians). 

• Sn 232 (KTỈB L KT, tr. 538: Kỉnh Châu Báu; GD, p.29: The 




654 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


chưa đạt đến mức độ toàn thiện về giới hạnh của Đức 
Phật hay của vị Arahant, sự thực chứng đầu tiên về 
Nibbãna đã tạo nên sự thay đổi không thể đảo ngược 
về giới hạnh. 

Để cung cấp thêm những hiểu biết thật sự về A//òòãA?a, 
bây giờ tôi sẽ xét đến những miêu tả về Nibbãna theo 
kinh tạng. 

XIV.3. Ý NIỆM NIBBÃNA CỦA ĐẠO PHẬT THỜI 
NGUYÊN THỦY 

Ý niệm về Nibbãna của Đạo Phật thời nguyên thủy 
không được các đạo sĩ và triết gia đương thời hiểu 
dễ dàng. Trước sau như một, sự từ khước không tán 
thành bất cứ một trong bốn đề nghị về sự hiện hữu 
hay sự hủy diệt của một vị Arahant sau khi nhập diệt 
của Đức Phật đã làm cho những người thời ấy khá 
bối rối.''°^^ Theo Đức Phật, quan tâm vào những đề 
xướng khác nhau này là việc làm vô ích như đoán 
xem ngọn lửa sau khi tắt sẽ đi về hướng nào.^°^^ 

Đức Phật đã tìm thấy những cách sẵn có để diễn đạt 
trạng thái thực chứng hay chứng ngộ không thích 
hợp với sự thực chứng của Ngài.^°^'^ Trí biết của Ngài 


Jewel). 

1022. Ví dụ: M I 486 chẳng hạn. 

MI 486 (KTB 2, tr. 317: Kỉnh Aggivacchagotta; MLDB, p.591, 
pa. 14: To Vacchagotta on Fire). 

1023. M I 487 (sđd, tr. 322: Kỉnh Aggỉvacchagotta; MLDB, p.593, 
pa. 19-20: To Vacchagotta on Fire). 

1024. ở M I 329, sự thực chứng Nỉbbãna (“thức không biểu hiện”) 
tạo nên phần nào đưa đến tranh biện trong đó Đức Phật chứng 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


655 


về Nibbãna là sự chuyển hướng tại gốc rễ các quan 
niệm thời ấy. Ngài tự mình biết rõ điều này, và ngay 
sau khi chứng ngộ Ngài suy nghĩ ngay đến những 
khó khăn khi truyền đạt những gì Ngài đã chứng ngộ 
đến người khác.''°^^ 

Dù có khó khăn, chính Đức Phật đã nhiều lần cố gắng 
giải thích bản chất của Nibbãna. Thí dụ như trong 
Udãna, Ngài đã nói về Nibbãna như là cái gì vượt qua 
thế giới này hay thế giới khác, vượt qua đến, đi, ở lại, 
vượt qua bốn yếu tố chính đại diện cho thực tại vật 
thể, và cũng vượt qua tất cả các cõi vô sắc giới. Ngài 
chỉ rõ rằng “cảnh giới” (ãyatana: xứ) này không có đối 
tượng và không dựa vào bất cứ trự giúp nào, cảnh 
giới ấy là sự “chấm dứt khổ đau” Lời miêu tả này 


minh rằng thực chứng của Ngài hoàn toàn vượt xa tầm hiểu biết 
của Brahmã, chứng minh bằng ví dụ là thực chứng ấy của Ngài 
còn vượt xa những loại thực chứng đã được biết tới và được 
coi là có giá trị ngay đến bây giờ. về đoạn này, xin đọc thêm 
layatilleke 1970: p. 113). 

M I 329 (KTB 1, tr. 719: Kỉnh Phạm Thiên cầu Thỉnh; MLDB, 
p. 427, pa.lO: The Invỉtatỉons oỷBrahmã). 

1025. MI 167 và s I 136. về khó khăn diễn tả Nỉbbãna bằng ngôn 
ngữ bình thường, so với Burns 1983; p.20 và Story 1984: p.42. 

• M I 167 (KTB 1, tr. 375: Kỉnh Thảnh cầu; MLDB, p. 260, 
pa.l9: The Noble Search). 

• s I 136 (BKTƯl, tr. 301, đ. 3: Thỉnh cầu; CDB I, p. 231: 
Brahmã ’s Request). 

1026. Ud 80. Trong mạch văn này, ãyatana có thế được coi như là 
muốn đề cập đến “cảnh giới” thể nghiệm, vì ở những dịp khác, 
cũng nhóm thuật ngữ tạo nên một phần miêu tả kinh nghiệm 
thiền quán; so với A V 7; A V 319; A V 353; A V 355; A V 356; 
và A V 358. Mp V 2 liên kết những đoạn kinh này đến sự chứng 




656 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


chỉ cho thấy là Nibbãna đề cập tới một chiều hướng 
khác hẳn với kinh nghiệm thông thường của thế gian 
này, và cũng khác với kinh nghiệm nhập định. 

Những kinh khác đề cập tới kinh nghiệm hoàn toàn 
khác như vậy với thức “không thể hiện”.^°2^ Một khác 


đắc quả vị của một arahant. 

• Ud 80 (KTỈBI, PTT, tr. 265: Phâm Pãtaligãmiya; Ud, p. 165: 
Pãtali Villagers: Nibbãna (1) ). 

• A V 7 (BKTC 4. tr. 243: Định Do Bậc Đạo Sư Thuyết; NDB, 
p. 1343: Concentration). 

• A V 319 (sđd, tr. 651, đ.4: Tưởng Hay Tác Ỷ (1); NDB, p. 
1558: Perception). 

• A V 353 (sđd, tr. 701: Thiền Định (1); NDB, p. 1582: Con- 
centration (1) ). 

• A V 355 (sđd, tr. 703: Thiền Định (2); NDB, p. 1583: Con- 
centration (2) ). 

• A V 356 (sđd, tr. 705: Thiền Định (3); NDB, p. 1584: Con- 
centration (3) ). 

• A V 358 (sđd, tr. 705, đ.2: Thiền Định (4); NDB, p. 1585: 
Concentration (4) ). 

1027. Anidassana vihnãna* (thức không biêu hiện) ở D I 223. Vê 
đoạn này, xin so với Harvey 1989: p.88; Nãnananda 1986: p.66 
Yầ Nãnamoỉi 1980: p.l78. 

•DI 223 (TBK 2, tr. 223: Kỉnh Kevaddha; LDB, p. 180: Kevad- 
dha Sutta). Maurice Waỉshe dịch anidassana là không dấu hiệu 
(LDB, tr. 179) hay không thê thây được ịct. 240, sđd, tr. 557). 

• Nãnananda 1986: p.66 

“ Câu cuối cùng của bài kệ nhấn mạnh sự kiện bốn yếu tố 
chính (tứ đại) không tìm thấy chỗ đứng - và tâm và thân 
(danh sắc) (việc hiếu chúng trọn vẹn) có thế bị cắt đứt hoàn 
toàn - vì anidassana vinnãna (thức không biêu hiện) của 
Arahant, do thức dựa trên dữ kiện kinh nghiệm giác quan 
thông thường của vị ấy ngừng chỉ. Đây là sự sửa lại cho 
đúng ý niệm của tỳ khưu đó về bốn yếu tố chinh có thê ngừng 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


657 


biệt tinh tế có liên quan xuất hiện trong đoạn hơi thi 
vị so sánh thức “không còn chỗ đứng” của Arahant 
với tia sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ căn phòng 
không có bức tường đối diện: tia sáng ấy không chạm 
(chiếu) vào bất cứ chỗ nào.''°^® 

Một phẩm kinh trong Udãna dùng các nhóm quá khứ 
phân tự như “không được sanh ra” (a-jãta), “không 
trở thành” (a-bhũta), “không được tạo thành” (a-kata), 
“không chịu điều kiện” (a-sankhata) để miêu tả 
Nibbãna.^^^^ Một lần nữa, đoạn kinh này nhấn mạnh 
Nibbãna hoàn toàn là “cái khác”, bởi vì nó không 
được sanh ra hay được tạo thành, không được làm 
nên hay chịu điều kiện. Chính vì “phẩm tính khác biệt” 
này, Nibbãna là giải thoát khỏi sanh (jãti), trở thành 
(bhava, hữu), karma (kamma, nghiệp) và hành vi tạo 


diệt cùng một lúc ở đâu đó - một ỷ niệm đã bám rê trong 
quan niệm thông thường về những yếu tố sắc thế có tự ngã 
hiện hữu. Việc đặt lại câu hỏi ban đầu của Đức Phật và câu 
kết luận của bài kệ cốt là đế chống lại ỷ niệm sai lầm này. ” 

Lược trích CR, trang 66. 

• Nãnamoli 1980: p.l78. tìm không thấy. 

1028. s II 103, ở đoạn kinh này vì sự vắng mặt hoàn toàn của khao 
khát bất cứ một trong bốn dưỡng chất nào, thức không còn chỗ 
đứng (appatitthita, an trú), điều này sau đó dẫn đến giải thoát 
không còn tái diễn hiện hữu trong tương lai. 

s II 103 (BKTƯ 2, tr 182-85: đ. 12-24: Có Tham; CDB L p. 
600:1/There Is Lust). 

1029. Ud 80 và It 37. về đoạn này, so với Kalupahana 1994: p. 92 và 
Norman 1991-3: p. 220. 

• Ud 80 (KTiB 1, PTT tr. 266: (III) (Ud 80); Ud, p. 166: Nib- 
bãna (2) ). 

• It 37 (sđd, PTNV, tr. 242: (It.27); It. p. 24: The Unborn Sutta). 




658 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


quả (sankhãrã, hành).^°^° Qua cách nào đó, sanh (ịãti) 
biểu tượng cho hiện hữu về thời gian, còn Nibbãna, 
không bị sanh hay tử chi phối, không chịu ảnh hưởng 
của thời gian hay vượt thời gian.^°^^ 

1030. D III 275 và It 37. về đoạn này, so với Premasiri 1991: p.49. 

• D III 275 (TBK 4, tr. 275: Kinh Thập Thượng; LDB, p. 513: 
Expanding Decades). 

• It 37 (sđd, PTNV, tr. 343: (It.37); It. p. 34: The Unborn Sutta). 

1031. So với M I 162, ở đoạn kinh này người vợ, con cái, tài sản vật 
chất của một người được định nghĩa là những hiện tượng chịu 
sự chi phối của sanh, theo sau bằng sự phân hạng Nỉbbãna như 
là không chịu ảnh hưởng của sanh (vô sanh), về ý nghĩa có thế 
có được về thuật ngữ “sanh”, so thêm với Buddhãdasa 1984: p. 
26; Govinda 1991: p. 50; Harvey 1989: p. 90; và Karunadasa 
1994: p.ll. 

• M I 162 (KTB 1, tr. 364: Kỉnh Thảnh cầu; MLDB, p. 254, 
pa.6: The Noble Search). 

• Buddhãdasa 1984: p. 26 Vì quyển HWBT của tôi được ỉn lại 
năm 2014 nên không thấy đoạn nói về sanh ở trang 26 như 
Bhikkhu Ẫnalãyo đã trích dẫn. Thay vào đó, tôi tìm thấy đoạn 
nói về sanh ở trang 83-5 như sau: 

“ Một lần xuất hiện cái cảm giác “Tôi ”, “của Tôi ” được gọi 
là một lần sanh (ịãti). Đây là nghĩa thực sự của chữ “sanh 
Đừng hiêu nghĩa của nó là từ tử cung người mẹ. Một người 
được sanh ra từ tử cung một lần và được đặt trong quan tài 
một lần. Đây không phải là cái sanh Đức Phật nói tới, mang 
tinh cơ thế, vật chất quá nhiều. Đức Phật nói tới cái sanh 
tinh thần, ấy là cái sanh của bám lấy “Tôi”, “của Tôi”. Có 
thê có hàng trăm cái sanh như vậy xảy ra trong một ngày. 
Con số này còn tùy vào khả năng mỗi người, nhưng mỗi lần 
sự sanh ra bám lấy “Tôi”, “của Tôi” như vậy khởi lên, nó 
phai nhạt dần, biến mất và chết. Không bao lâu, khi tiếp xúc 
với đối tượng giác quan khác, “Tôi ”, “của Tôi ” lại khởi lên. 
Mỗi cái “sanh ” tạo ra phản ứng truyền đến cái kế tiếp. Điều 
này được gọi là “kamma cũ của cái sanh trước chín mùi 
trong cái sanh hiện tại” rồi được truyền tải thêm. Mỗi cái 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


659 


Đoạn này chỉ cho thấy là Nibbãna hiển nhiên khác 
biệt với bất cứ kinh nghiệm, cõi thiền, trạng thái hay 
cảnh giới khác. Các đoạn kinh này chỉ rõ ràng là một 
khi có được một cảm tưởng dù rất vi tế về nơi chốn 
nào, về cái gì, hay về ai đó, đấy không phải là thể 
nghiệm Nibbãna. 

“sanh ” tiếp tục tiến trình như vậy. Đây là cách hiếu quả 
của nghiệp (kamma-vipãka: nghiệp quả, quả dị thục) và thọ 
nhận quả của kamma là như thế. Giải thích như vậy phù hợp 
với lời giảng cuả Đức Phật; lời giải thích khác sẽ trệch vấn 
đề. Chúng ta phải hiếu sanh, kamma, và quả của kamma 
theo đúng cách. Ví dụ, có thê có cái sanh của người ham 
muốn đối tượng khả ái, và rồi cái chết theo sau sanh là kẻ 
trộm, và rồi cái chết theo sau sanh nữa là kẻ thụ hưởng đối 
tượng đó. Trong một thời gian ngắn, có cái sanh như là tù 
nhân trong ghế của bị cáo. Rồi, sau khi kết tội, sanh xảy ra 
như là kẻ bị kết án trong nhà tù. Những loại sanh này nhiều 
và hỗn độn; chúng như mớ chỉ rối. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, 
ta sẽ hiếu rang nếu ngừng sanh lại, thì ở khoảnh khắc đó, có 
nibbãna - đó là cái không sanh, không già, không bệnh, và 
không chết. Neu vẫn có sanh, vẫn có cảm giác của “Tôi”, 
“của Tôi”, bánh xe sanh tử vẫn tiếp tục quay như chu trình 
dukkha mãi tiếp diễn. 

Tuy vậy, ta không nên nghĩ là sự vắng mặt của sanh có nghĩa 
là ta thấy trong rỗng đến nỗi không có cảm giác gì cả. Nó 
không có nghĩa là ngồi cứng dơ như khúc gỗ. Trái lại, ta rất 
tích cực. Vì hoàn toàn không có sanh, không có “Tôi” là có 
chánh niệm và tuệ giác toàn hảo. Làm bất cứ điều gì tất cả 
đều dễ dàng trôi chảy, ớ đó không có suy nghĩ lầm lạc, không 
nói lời không chân thật, hay hành vi giả tạo, người ta hành 
xử nhanh chóng và tự tin. ơ đó không có cơ hội cho lâm lôi 
vì sati-pahhã (chánh niệm và tuệ) của người ấy là chân chất 
và tự nhiên. Trạng thải tâm này được gọi là “không có Tôi”. 
Người “không có Tôi”, người nào là Nibbãna, người ấy có 
thế làm bất cứ điều gì và làm không lầm lỗi... ” 

Trích HWBT, tr. 83-85. 




660 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


XIV.4. NIBBÂNA: KHÔNG PHẢI LÀ TRẠNG THÁI 
HỢP NHÁT THU TÓM HÉT THẢỸ CŨNG 
KHÔNG PHẢI HOÀN TOÀN DIỆT TẬN 

Trong phần còn lại của chương này, để làm nổi 
bật đặc tính ưu việt trong ý niệm của Đức Phật về 
Nibbãna, tôi sẽ làm rõ sự thực chứng trạng thái thu 
tóm hết thảy (như đã được các truyền thống tôn 
giáo “không hai, ly lưỡng biên” hình dung), và cũng 
làm rõ chủ trương hoàn toàn diệt tận. Cho dù không 
bác bỏ sự khác biệt giữa chủ thể và đối tượng, Đạo 
Phật nguyên thủy cũng không coi ưu việt này là cái 
gì đặc biệt quan trọng. Cả hai đều không có thực 
thể, chủ thể không là gì khác ngoài những tác động 
hỗ tương phức tạp với thế giới (đối tượng), trong 
khi nói về “thế giới” là nói về cái đang được chủ thể 
nhận biết đến.^°^^ 

Theo kinh nghiệm chủ quan, hợp nhất (ekatta, đồng 
nhất) liên quan đến sự sát nhập của chủ thể với đối 
tượng. Thể nghiệm loại này thường là kết quả của 
định ở mức độ sâu. Trái lại, Nibbãna liên quan đến 
sự từ bỏ hoàn toàn cả chủ thể lẫn đối tượng, không 
phải là sự hợp nhất của cả chủ thể lẫn đối tượng 
I^gy 1033 nghiệm như vậy tạo ra “giải thoát” khỏi 

1032. Tilakaratne 1993: p.74. 

1033. Ví dụ ở s IV 100 nói về sự đình chỉ của tất cả sáu giác quan và 
sáu đối tuợng của chúng (nội ngoại xứ), câu nói này đuợc chú 
giải cắt nghĩa là ngụ ý đến Nỉbbãna (Spk II 391). Một đoạn tham 
chiếu thích họp khác nữa có thể là lời miêu tả thuờng gặp về đạo 
lộ Nhập Giòng (S V 423) nói về tuệ quán chiếu vào sự kiện là bất 
cứ cái gì khởi lên cũng sẽ diệt đi, một câu có thế khéo ám chỉ đến 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


661 


kinh nghiệm cá nhân về Nỉbbãna, ở trạng thái Nibbãna này tất 
cả các hiện tượng khởi lên có điều kiện đều ngưng lại. Tương tự, 
những tuyên bố chứng ngộ ở M III 265 và s IV 58 chỉ thẳng đến 
kinh nghiệm đình chỉ. Thực chứng như là kinh nghiệm đình chỉ 
cũng được phản ảnh trong các tác phấm của những người dạy 
thiền và học giả hiện đại, so với Brown 1986b: p.205; Goenka 
1994a: p. 113 và 1999: p.34; Goleman 1977b: p.31; Griffith 
1981: p. 610; Korntìeld 1993: p.291; Mahasi 1981: p.286; và 
Nãnãrãma 1997: p.80. So thêm với chú thích cuối trang số 1005, 
tr. 644. 

• s IV 100 (BKTƯ4, tr. 173tt, đ. 13-17: Thể Giới Dục Công 
Đức; CDBII, p. 1191: Cords of Sensual Pleasure). 

Nguồn gốc phát sanh (các xứ) của nó cần được hiếu rõ (se 
ãyatane veditabbe) nghĩa là nguyên nhân của nó cần được 
biết đến (tarn kãranaựi jãnitabbaựi). ơ Ud 80,10-16,* Nỉb- 
bãna được miêu tả là một ãyatana. 

Trích CDBII, ct. 102, tr. 1414. 

* KTiB 1, PTT tr. 265-67 

• s V 423 (BKTƯ5, tr. 614: Phẩm Chuyển Pháp Luân; CDBII, 
p. 1846: Setting in Motion the wheel of the Dhamma). 

• M III 265 (KTB 3, tr. 597: Kinh Giáo Giới Channa; MLDB, 
p. 1115, pa. 10: Advice to Channa). 

• s IV 5S (BKTƯ4, tr 104, đ. 19: Phẩm Channa; CDB II, p. 
1166: Channa). 

• KornẼeld 1993: p.291 

“ Nirvana (Sanskrit; PãỊi: nibbãna) có nhiều nghĩa. Nirvana 
cuối cùng được biết là xảy ra khi không còn bám niu nào lúc 
cuối cuộc đời. Cái không còn bám niu cuối cùng này chấm 
dứt lực tham dục tiếp tục đưa ta trôi lãn trong samsara* 
(luân hồi); sẽ không còn tái sanh nữa. Lại nữa, còn có nirva- 
na, sự chứng ngộ của Arahat (A La Hán), là chứng ngộ trọn 
vẹn trong thế gian này, là sự giải thoát trong kiếp đời này. 
Bậc Arahat là vị không còn ích kỷ, không còn tham, không 
còn sân, không còn bất cứ si mê nào sanh khởi trong tâm 
nữa. Nói cách khác, vị Arahat luôn luôn có chánh niệm, từ 
khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác; không một khoảnh 




662 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


khắc nào trôi qua mà không cỏ chảnh niệm trọn vẹn. Cuộc 
đời của Arahat là cuộc đời của tâm thức tuyệt đôi ôn định và 
tuyệt đôi từ bỉ. Chủng ta có thê kinh nghiệm được nirvana 
loại này của Arahat ở khoảnh khắc chủng ta hoàn toàn cỏ 
chảnh niệm. Trong môi khoảnh khắc chủng ta không còn nam 
giữ và bám níu, trạng thái thức tỉnh an lạc của tâm chinh là 
loại nirvana trong samsara này. Và khi tâm thức trở nên cực 
kỳ vắng lặng, chúng ta có thế nhận ra cái không có thời gian 
và không dao động giữa thê giới hình tướng và thay đôi này. 
Nirvana cũng ngụ ý đến trạng thái người tu thiền có thế kinh 
nghiệm được. Hương vị đầu tiên của trạng thái này là đạo 
lộ Nhập Giòng và là kinh nghiệm ngắn ngủi trạng thái đình 
chỉ hoàn toàn, ở ngoài tiến trình của cả tâm và thân. Đây 
là sự tĩnh lặng và an lạc tuyệt đối, ở ngoài bất kỳ dao động 
nào, bất kỳ hiếu biết nào, là sự đình chỉ ở ngoài thế giới này. 
Trong nhiều cách thiền, ngay trong nhiều đoạn kinh, trạng 
thái đặc biệt này được coi là mục đích cuối cùng - ngay đến 
trí, chang hạn, và tuệ giác đều được coi là phương tiện dẫn 
đến trạng thái này. Tuy nhiên, Đức Phật đã lập lại nhiều lần, 
Ngài nói tu hành là đê nhận bỉêt khô và châm dứt khô. Kinh 
nghiệm trạng thái ở ngoài tâm-thân, ở ngoài samsara, chỉ 
là tạm thời chẩm dứt khố đau. Điều này hoàn toàn sâu sắc. 
Nó cho phép ta nhìn thấy bản chất dối gạt của cải ta gọi là 
“ngã ”, cái nhìn này ảnh hưởng sâu sắc đến bám niu, nó có 
thê nhô tận gốc các trói buộc sai khiến mình (kiết sử) và các 
nhiễm lậu. Nhưng ta không thế nắm giữ nó khi nó đã trôi 
qua. Cho đến khi chứng đắc được trạng thái hoàn toàn giải 
thoát của vị Arahat, trong đỏ không còn bám niu hay ham 
muốn, ta vẫn phải tiếp tục tu tập. Kinh nghiệm về cảnh giới 
này ở ngoài dao động, kinh nghiệm về an lạc tuyệt đoi sẽ 
làm cho sự tu tập của bạn đi sâu hơn và là dấu hiệu tu đúng, 
nhưng tự nó không phải là cứu cánh của tu tập và không thê 
đeo bám nó. Cứu cánh của tu tập nằm ngoài bất cứ bám niu 
nào, bất cứ ích kỷ nào; hoàn toàn giải thoát và từ bi cho tất 
cả chủng sanh. ” 


Trích LD, Tr. 291-92. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


663 


lãnh vực nhận thức.''°^'^ Cho dù Nibbãna có đặc điểm 
không hai tới mức độ nó không có cái đối xứng tương 
đương,hơn bao giờ hết ý nghĩa của nó vượt ra 
ngoài những thể nghiệm sự thống nhất thành một hay 
trạng thái hợp nhất.''°^® 

1034. M I 38; “giải thoát” kh ỏi lãnh vực nhận thức này được chú giải 
coi như tưong đương với Nibbãna (Ps 1176). Tương tự như thế, 
Thĩ 6 đề cập Nỉbbãna như là sự vắng lặng của tất cả nhận thức 

(tịnh chỉ các vọng tưởng). 

• M I 38 (KTB 1, tr. 92: Kinh Vỉ Dụ Tẩm Vải; MLDB, p. 120, 
pa. 17: The Simile of the Cloth). 

• Thĩ 6 (TiBK T TLNK, tr. 184: Dhĩra (Therĩ 124); PEB, The 
Sisters, p. 13: Dhĩra). 

1035. Câu hỏi “cái gì tương đương với Nỉbbãna? ” (ở M I 304) là câu 
tỳ khưu ni Arahant Dhammadỉnnã không thể trả lời. Chú giải Ps II 
369 giải thích là Nỉbbãna không có tương đương.* * 

M I 304 (KTB ỉ, tr. 667: Tiểu Kỉnh Phương Quảng; MLDB, p. 
403, pa. 29: The Shorter Series of Questions and Answers). 

* Tương đương (patibhãga) được dùng đê diên tả môi liên 
hệ của cả đôi lập và bô túc cho nhau. 

Theo phụ chú giải KTB, thực ra Nibbãna có tương đương, đó 
là các trạng thái chịu điều kiện (pháp hữu vi). Nhưng theo 
nghĩa tuyệt đối của nó, Nibbãna không có cái tương đương 
đê bô túc, vì làm sao có được cái bô túc cho Nibbãna, cho cái 
không chịu điều kiện (vô vi)? 

Trích MLDB,p. 1242, ct. 479-480. 

1036. Chỉ có thế suy luận chừng ấy thôi từ câu nói của Đức Phật (M 
II 229-33) là với sự trực tiếp chứng nghiệm Nibbãna, tất cả các 
quan điếm, lập trường liên quan đến kinh nghiệm hợp nhất đều 
bị để lại đằng sau và bị vượt qua. So thêm với s II 77, đoạn kinh 
Đức Phật bác bỏ quan niệm “tất cả là một” là một trong những 
cực đoan cần được tránh. Hơn nữa, theo A IV 40 và AIV 401, 
trong những cảnh giới khác biệt nhau hoặc là kinh nghiệm giống 
nhau hay khác nhau chiếm ưu thế, nên lời tuyên bố rõ ràng như 
“tất cả là một” không phù họp với miêu tả của đạo Phật nguyên 




664 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Kinh nghiệm về thống nhất thành một không phải là 
không được Tăng Đoàn thời nguyên thủy biết đến, 
nhưng ngay với các sắc thể tinh tế nhất của các tỳ 
khưu, được kinh nghiệm bằng các chứng đắc vô sắc 
giới, cũng không được coi là mục đích cuối cùng.''°^^ 

thủy về thực tại vũ trụ. So thêm với Ling 1967: p. 167. 

• MII229-33 (KTB 3, tr. 38-45: Kỉnh Năm Ba; MLDB, pp.839- 
43: The Five and Three). 

• s II 77 (BKTƯ2, tr. 141: Thuận Thế Phải; CDBII, p. 584: A 
Cosmologist). 

• AIV 40 (BKTC 3, tr. 332: Thức Trú; NDB, p.l026: Statỉons). 

• A IV 401 (BKTC 4, tr. 141: Các Loài Hữu Tình; NDB, p. 
1280: Beings). 

1037. ớ MIII220, chỉ có các chứng đắc vô sắc giới mới được rõ ràng 
coi là có chung đặc tính với “hợp nhất, nhứt diện”. Thực ra, 
toàn chuỗi chứng đắc bắt đầu bằng khuyến cáo không chú ý đến 
các nhận thức khác biệt như là nền tảng cho tu tập cõi vô biên xứ 
(ví dụ như ở AIV 306), cõi này chỉ rõ đặc tính họp nhất của các 
kinh nghiệm này. ớ M III 106, bốn chứng đắc vô sắc giới một 
lần nữa được hội đủ tính chất “hợp nhất” (ekatta), mỗi chứng 
đắc tạo nên một phần “nhập” dần dần vào tánh không. Tột đỉnh 
của sự nhập dần dần vào này đạt được là nhờ hủy diệt các nhiễm 
lậu, (M III 108), tại đỉnh này phẩm tính “hợp nhất” không được 
dùng nữa. Đoạn kinh này chỉ rõ rằng sự chứng ngộ trọn vẹn còn 
vượt qua cả những kinh nghiệm vi tế nhất của “họp nhất”. Phấm 
này cũng chỉ ra rằng có thế có những loại kinh nghiệm khác 
nhau về “tá nh không”, nếu không, chính sự hủy diệt hoàn toàn 
các nhiễm lậu mới quyết định kinh nghiệm tánh không có thực 
sự là chứng ngộ trọn vẹn hay không. 

• M III 220 (KTB 3, tr. 507: Kỉnh Phân Biệt Sáu Xứ; MLDB, p. 
1070, pa. 17: The Exposition of the Six/old Base). 

• A IV 306 (BKTC 3, tr. 694, đ. 5: Các Giải Thoát; NDB, p, 
1210pa.4: Emanicipations). 

• M III 106 (KTB 3, tr. 295: Kỉnh Tiểu Không; MLDB, p. 967, 
pa.6: The Shorter Discourse on Voidness). 

• M III 108 (sđd, tr. 297: Kỉnh Tiểu Không; MLDB, p. 970, 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


665 


Chính vì tự bản thân Đức Phật đã không cảm thấy 
hài lòng về những gì kinh nghiệm dựa trên những 
đề nghị từ các vị thầy đầu tiên,^°^^ nên Ngài khuyến 
cáo các đệ tử của mình đi xa hơn nữa và vượt qua 
những thể nghiệm “siêu việt” như vậy.^°^^ Nhiều đệ 
tử của Ngài đã thành tựu những kinh nghiệm “không 
hai” khác nhau, trong khi những đệ tử khác đã thực 
chứng giác ngộ trọn vẹn mà không thể nghiệm bất 
cứ chứng đắc* vô sắc giới nàoJ°'^° Thể nghiệm bất 
cứ chứng đắc vô sắc giới nào là bằng chứng sống 
là những thể nghiệm như vậy hoàn toàn không thể 
được đồng hóa với Nibbãna, thậm chí còn không cần 
thiết cho việc chứng ngộ Nibbãna nữa. 


pa.l2: The Shorter Dỉscourse on Voỉdness). 

1038. So với M I 165, ở đoạn kinh này Đức Phật đề cập về Ẫlãrã 
Kãlãma và Uddakka Kãmaputta là lời giảng của họ không dẫn 
đến hoàn toàn hết ham muốn và vì thế không đủ đến thực chứng 
Nibbãna. 

M I 165 (KTB 1, tr. 370: Kỉnh Thảnh cầu; MLDB, p. 258, pa. 
15: The Noble Seaarch). 

1039. Ví dụ như ở đoạn kinh M I 455-6, Đức Phật tuần tự phê hình 
mỗi chứng đắc cõi thiền: “Chưa đủ, hãy từ bỏ nó, Ta nói, hãy 
vượt qua nó!”. 

M I 455-6 (KTB 2, tr. 250-51: Kỉnh Ví Dụ Con Chim Cáy; 
MLDB, p. 558, pa. 26-34: The Simile of the Quail). 

1040. Theo định nghĩa trong kinh tạng (ví dụ như ở M I 477), những 
vị Arahant “được giải thoát bằng tuệ” là những vị đã hủy diệt 
những nhiễm lậu nhưng không kinh nghiệm bất cứ chứng đắc ở 
cõi vô sắc giới nào*. 

M I 477 (KTB 2, tr. 300: Kỉnh Kitagiri; MLDB, p. 581, pa. 15: 
At Kĩtãgiri). 

* nhưng không kinh nghiệm bất cứ chứng đắc ở cõi vô sắc giới 
nào: vượt qua khỏi vô sắc giói. 




666 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Để thẩm định đúng đắn ý niệm Nibbãna của Đạo Phật 
thuở ban sơ, không những cần phân biệt quan điểm 
dựa trên các kinh nghiệm về hợp nhất, mà còn cần 
nhận ra sự khác biệt giữa các quan điểm về hủy diệt 
do các chủ thuyết định mệnh và duy vật của Ấn Độ 
cổ chủ trương. Đức Phật đã nhiều lần bị kết án sai là 
người chủ trương hủy diệt.''°'^^ Với những kết án như 

1041. Vin III2; AIV 174; và AIV 183. So thêm với Vin 1234; Vin III 
3; M1140; và A V 190, nơi Đức Phật bị gọi là người chủ trương 
hư vô (ucchedavãdĩ: nihilist). 

• Vin III 2 BDI, p. 4: Defeat I. 

Một bà la môn ở Veraiyã nói với Thế Tôn: Con đã nghe 
như vầy: Tôn giả Gotama thừa nhận chủ trương hủy diệt. 

Này bà la môn, thực sự có một cách qua đó người ta có thê 
nói đúng về Ta: Đạo sĩ Gotama thừa nhận chủ trương hủy 
diệt. Này bà la môn, vì Ta nói về hủy diệt tham, sân và si. Ta 
nói về hủy diệt những trạng thái xấu ác và lầm lạc. Quả vậy, 
bà la môn, đây là cách qua đó người ta có thê nói đúng vê 
Ta: Đạo sĩ Gotama thừa nhận chủ trương hủy diệt. Nhưng 
chắc chắn là ông không có ý như thế. ” 

Trích BDI, tr. 4. 

• A IV 174 (BKTC 3, tr. 520, đ.4: Vcrahjã; NDB, p. 1125-26: 
Veraiyã). 

• A rv 183 (sđd, tr.532: Tướng Quân Sĩha; NDB, p. 1131: Sĩha). 

• Vịn I 234 BD 4, p. 320: Mahãvagga VI. 

ơ đây, Horner dịch ucchedavãdĩ là annihilist, đoạn diệt (TBK 
1, tr. 34, đ. 9). Viên tướng Sĩha, vốn theo đạo Jain, muốn tìm 
hiêu Đức Phật vì không muôn ngộ nhận, xuyên tạc Ngài: 

Con đã nghe Nãtaputta nói răng: ‘Đạo sĩ Gotama khăng 
định thuyết không làm (akiriyavãda), Ngài dạy chủ thuyết 
không làm ấy và vì thế huấn luyện đệ tử điều ấy. Con giả 
định là những người nói câu này “công bằng” xác nhận 
điều Thế Tôn khắng định, và không xuyên tạc Thế Tôn bằng 
điều không thực, Ngài đưa ra học thuyết tương thuận với lời 
giảng của mình. Con giả định là không ai là đệ tử của Nãta- 
putta, người theo quan diêm của ông ây, gặp phải tình trạng 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


667 


bị khiên trách. Thực vậy, thưa Thê Tôn, chủng con không 
muốn xuyên tạc Ngài. 

“ Sĩha, có một phương cách nhờ đó người ta có thê nói đúng 
về Ta: ‘Tôn giả Gotama khăng định thuyết không nên làm, 
Ngài dạy chủ thuyết không nên làm ẩy và vì thế huấn luyện đệ 
tử điều ấy ’. 

Sĩha, có một phương cách nhờ đó người ta có thê nói đúng vê 
Ta: 'Tôn giả Gotama khắng định thuyết phải làm... (tiếp tục 
như đoạn trên)... thuyết đoạn diệt... Tôn giả Gotama là người 
không thích... người dẫn ra khỏi dẫn ra khỏi... là người thiêu 
rụi... Ngài an ủi, huấn luyện đệ tử điều ấy ’. 

Và Sĩha, phương cách nhờ đó người ta có thê nói đúng vê Ta 
như thế là gỉ? Thực vậy, Ta khắng định sự lầm lạc qua thân, 
lời nói và ỷ nghĩ là điều không nên làm; Ta khắng định những 
trạng thái xấu ác (trong tâm) và lầm lạc là không nên làm; 
Ta khăng định hạnh kiêm tôt trong thân, lời nói và ỷ nghĩ là 
điêu phải làm; Ta khăng định những trạng thái thiện (trong 
tâm) là điều phải làm; 

Ta khăng định đoạn diệt tham, sân sỉ; Ta khăng định đoạn 
diệt những trạng thái xấu ác (trong tâm)... (như trên) 

Ta khăng định không thích hạnh kiêm xâu qua thân, lời nói 
và ỷ nghĩ là điều không nên làm; Ta khắng định không thích 
những trạng thái xấu ác (trong tâm)... 

Ta khăng định là người dân ra khỏi tham, sân si; Ta khăng 
định dẫn ra khỏi những trạng thái xấu ác (trong tâm)... 

Ta khắng định là người thiêu rụi trạng thái bất thiện đang 
gây tôn thương: hạnh kiêm xâu trong thân, lời nói và ý nghĩ... 
Sĩha, với người trạng thái bât thiện đang gây tôn thương bị 
hủy diệt, cắt đứt tại gốc như cây dừa xiêm, đã bị tận diệt đế 
chúng không còn xuất hiện trong tương lai nữa... 

Và Sĩha, nhờ phương cách nào người ta có thê nói đúng về 
Ta là người an ủi, người dạy Dhamma với mục đích khuyên 
giải và vì thế huấn luyện đệ tử? Vì Ta là người an ủi bằng sự 
an ủi toi thượng; Ta dạy Dhamma với mục đích khuyên giải 
và vì thế huấn luyện đệ tử. Chinh nhờ cách này người ta có 
thê nói đúng vê Ta: ‘Tôn giả Gotama là người an ủi. Ngài dạy 
Dhamma với mục đích khuyên giải và vì thế huấn luyện đệ tử. ’ 




668 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


vậy, câu trả lời khôi hài của Ngài là Ngài xứng đáng 
được gọi như thế nếu sự hủy diệt này ngụ ý là hủy 
diệt các trạng thái bất thiện của tâm. 

Sự xem xét kỹ kinh điển chỉ cho thấy là Nibbãna 
được miêu tả bằng những thuật ngữ xác định và phủ 
định. Những lời miêu tả phủ định thường xuất hiện 
trong những mạch văn thực tiễn, chỉ ra việc cần phải 
Igiyi 1042 Ỵgy nhiên, những đoạn kinh khác đề cập đến 
Nibbãna bằng nhiều hình dung từ tích cực khác nhau, 
gọi Nibbãna là trạng thái an lạc, thanh tịnh, tự tại, 

Lược trích BD 4, tr. 318-21. 

• Vin III 3: BDL p. 4: Defeat L p. 6. 

Một bà la môn ở Veranjã nói với Thế Tôn: Con đã nghe 
như vầy: So phận của tôn giả Gotama chắn chắn không còn 
phải trải qua (loại) hiện hữu nào khác nữa. 

Này bà la môn, thực sự có mộtphưomg cách nhờ đó người ta 
có thế nói đúng về Ta: Tôn giả Gotama chắc chắn không còn 
số phận phải trải qua (loại) hiện hữu nào khác nữa. Thực thế, 
này bà la môn, với người mà sự nhập thai của họ vào tử cung 
trong tưong lai, sự tải sanh vào hiện hữu trong tưomg lai của 
họ bị hủy diệt và cắt đứt tại gốc như cây dừa xiêm, bị tận diệt 
triệt đê đê chúng không còn xuât hiện trong tưong lai nữa - Ta 
gọi người ấy chắc chắn không còn phải trải qua (loại) hiện 
hữu nào khác nữa... Quả vậy, bà la môn, đây là cách nhờ đó 
người ta có thê nói đúng về Ta: So phận của tôn giả Gotama 
chắn chắn không còn phải trải qua (loại) hiện hữu nào khác 
nữa. Nhưng chắc chắn là ông không có ỷ như thế. ” 

Trích BD L tr. 6. 

• M1140 (KTB 1, tr. 318: Kinh Vi Dụ Con Rắn; MLDB, p. 234, 
pa. 37: The Simile of the Snake). 

• A V 190 (BLTC 4, tr. 498, đ.3: Vajjiyamãhita; NDB, p. 1468: 
Vajjiyamãhita). 

1042. Bodhi 1996: p. 171; Nãnaponika 1986a: p. 25; và Sobti 1985: 

p.l34. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


669 


tối thượng và an lành, tuyệt diệu (bất khả tư nghi) 
hy hữu, hòn đảo, nơi trú ngụ, và nơi nương 
Hạnh phúc giải thoát chỉ xuất hiện sau khi thực chứng 
Nibbãna, hạnh phúc ấy là hình thức cao nhất có thể có 
được của hạnh phúcJ°‘^'^ Được miêu tả như là nguồn 

1043. s IV 368-73 liệt kê một danh sách dài các hình dung từ như 
vậy. Một danh sách tương tự như vậy nhưng ngắn hơn xuất hiện 
ỞAIV453. 

• s IV 368-73 (BKTƯ4, tr. 571-75: Tám Chảnh Đạo...Đen Bờ 
Bên Kia; CDBII, p. 1378-79: The Noble EỉghtfoldPath; The 
Unincỉined; The Taintless Etc...; The Destination). 

• A IV 453 (BKTC 4, tr. 219-20: Giải Thoát Cả Hai Phần...; 
NDB, p. 1322-23: Both Respects... Dỉrectly Visible (1) - (2) ). 

1044. Nỉbbãna là một hình thức cao nhất của hạnh phúc xuất hiện ở 
M I 508; Dhp 203; Dhp 204; và Thĩ 476 chẳng hạn. Những lời 
diễn đạt này đề cập đến kinh nghiệm của vị arahant về hạnh 
phúc giải thoát, so với M II 104; s I 196; Ud 1; Ud 10 và Ud 
32. Sự vô thượng của hạnh phúc này trên tất cả các hạnh phúc 
khác được nói ở Ud 11. Tuy nhiên, cần chỉ rõ ra rằng Nỉbbãna 
tự nó không phải là loại cảm nhận được của hạnh phúc, bởi vì 
với Nỉbbãna, tất cả các cảm giác đều ngừng lại. Điều này được 
ghi lại ở A IV 414, ở đoạn kinh này Ngài Sãriputta tuyên bố 
rằng Nỉbbãna là hạnh phúc. Khi được hỏi là làm sao có thế là 
hạnh phúc được khi không có bất cứ cảm giác nào, Ngài giải 
thích là chính vì không có bất cứ cảm giác nào mới tạo ra hạnh 
phúc được. Tương tự như thế, ở M I 400, Đức Phật giải thích 
là Ngài cho rằng ngay đến sự ngừng chỉ của cảm giác và nhận 
thức (diệt thọ tưởng) tạo nên hạnh phúc, bởi vì Ngài không 
giới hạn ý niệm “hạnh phúc” trong cảm giác hạnh phúc không 
thôi. lohansson 1969: p. 25, giải thích Nỉbbãna là “ ‘nguồn 
hạnh phúc’ và không là ‘trạng thái hạnh phúc’ ”. 

•MI 508 (KTB 2, tr. 367: Kinh Magandiya; MLDB, p. 613: To 
Mãgandiya). 

• Dhp 203 (KTỈB 1, PC, tr. 72: Phẩm An Lạc; DBPW, p. 83: 
Happiness). 

• Dhp 204 (sđd, tr. 72: Phẩm An Lạc; DBPW, p. 84: Happỉness). 




670 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


gốc của hạnh phúc vô thượng,như là trạng thái giải 
thoát, tối thượng và an lành, hình như chẳng giống 
chút nào với đoạn diệt đơn thuần hay thuần hư vô. 

Thực ra, theo phân tích sâu sắc của Đức Phật về 
nỗ lực đoạn diệt tự ngã vẫn còn xoay quanh ý thức 
về tự ngã, dù được kích động bằng sự ghê tởm 
tự ngã này. Theo cách này, chủ nghĩa hư vô vẫn 
còn ràng buộc vào ý thức về tự ngã, như con chó 
bị xích chạy quanh cây cột.^°'^^ Khao khát đoạn diệt 
(vibhavatanhã, phi hữu ái) như vậy thực sự tạo 
nên chướng ngại cho thực chứng Nibbãna.^^'^^ Như 
Dhãtuvibhanga Sutta giải thích, nghĩ “Tôi sẽ không 
là” là một loại ảo tưởng như ý tưởng: “Tôi sẽ 10”.''°'^^ 


• Thĩ 476 (TỈBK I, TLNK, tr. 275: Sumedhã; PEB, p. 169: 
Sumedhã). 

• M II 104 (KTB 2, tr. 588: Angulimala; MLDB, p. 715, pa.l8: 
On Angulỉmãla). 

•SI 196 (BKTƯ1, tr. 430: Vangĩsa; CỌBI, p. 293: Vangĩsa). 

• Ud 1 (KTỈB 1, PTT, tr. 115: Phẩm Bồ Đe; Ud, p. 1: Enlight- 
enment). 

• Ud 10 (sđd, tr. 131: Mucalinda; Ud, p. 19: Mucalinda). 

• Ud 32 (sđd, tr. 173: Ud 32; Ud, p.54: By the World). 

• Ud 11 (sđd, tr. 134: Ud 10; Ud, p. 21: The Kỉng). 

• AIV 414 (BKTC 4, tr. 162: Niết Bàn; NDB, p. 1292: Nỉbbã- 
na). 

1045. M II 232 (KTB 3, tr. 44: Kinh Năm Ba; MLDB, p. 842, pa. 12: 
The Eive and the Three). 

1046. Vì đây là một trong những hình thức khao khát được bao gồm 
trong sự thực cao cả thứ hai (so với s V 421). 

s V 421 (BKTƯ 5, tr. 612, đ. 6: Như Lai Thuyết; CDB II, p. 
1844: Setting in Motion the Wheel of the Dhamma). 

1047. M III 246 (KTB 3, tr. 555: Kinh Giới Phân Biệt; MLDB, p. 
1094, pa. 31: The Exposition of the Elements). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


671 


Cả hai cần phải bỏ lại để có thể đi tới chứng ngộ. 
Khẳng định arahant sẽ bị đoạn diệt vào lúc nhập 
diệt là một ngộ nhận, vì phát biểu như thế là biện hộ 
cho sự hủy diệt của cái gì không thể tìm thấy được 
theo nghĩa thực thể ngay lúc người ta còn sống.''°'‘^ 
Vì thế, bất cứ tuyên bố nào liên quan đến hiện hữu 
hay hủy diệt hóa ra vô nghĩa.Điều Nibbãna ngụ ý 

1048. ớ s IV 383, số mạng của arahant sau khi nhập diệt làm tỳ 
khưu Anurãdha bối rối, vị này cố giải quyết bằng cách nói rằng 
số mạng này có thế đuợc diễn tả theo cách thức khác với những 
đề nghị thông thuờng đuợc dùng ở Ản Độ thời cổ trong những 
lúc thảo luận. Sau khi bác bỏ luận cứ thứ năm này (theo luận lý 
học Ản Độ, luận cứ này phi lý), Đức Phật đua Anurãdha đến 
kết luận là ngay cả lúc còn sống vị arahant không thể đuợc coi 
nhu đồng hóa với bất cứ một trong năm tập họp, hay với bất 
cứ cái gì ngoài năm tập hợp ấy. Cùng lý luận nhu vậy đuợc tìm 
thấy ở s III112, ở đoạn kinh này Sãriputta quở tỳ khuu Yamaha 
vì giả định là các vị arahant bị hủy diệt vào lúc chết. 

• s IV 383 (BKTƯ4, tr. 592, đ. 21: Anurãdha; CDBII, p. 1383: 
Anurãdha). 

• s III 112 (BKTƯ 3, tr. 215, đ. 21: Yamaha; CDB I, p. 933: 
Yamaha). 

1049. Sn 1074 so sánh arahant với ngọn lửa một khi đã tắt, không 
thế đuợc coi là “ngọn lửa” nữa. Sn 1076 giải thích là không có 
đo luờng nào đo đuợc nguời đã ra đi nhu vậy, vì tất cả các hiện 
tuợng đã bị loại bỏ, tất cả các phuơng thức để ngôn ngữ diễn 
đạt cũng bị tháo bỏ. Chỉ có lời tuyên bố khả dĩ chấp nhận đuợc 
về các vị arahant vào lúc nhập diệt (so với D II 109 và D III 
135) là các vị ấy “nhập vào Nỉbbãna không có tàn du còn sót 
lại”. Tuyên bố này đuợc giải thích thêm ở It 39, ngụ ý là trong 
trường họp arahant ra đi, vì không còn được hoan hỷ nữa, tất 
cả những gì cảm nhận và kinh nghiệm được sẽ giản dị là trở nên 
mát lạnh (lắng dịu). 

• Sn 1074 (KTiB 1, KT, tr. 793: Upasiva; GD, p. 136: Upasĩva ’s 
Questions) 

• Sn 1076 (sđd, ừ. 794: Upasiva; GD,p. 137: Upasĩvas Qụestìom). 




672 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


tới chính là niềm tin u tối vào thực ngã bị hủy diệt, sự 
“hủy diệt” đã xảy ra ở đạo lộ Nhập Giòng rồi. Vậy thì, 
với chứng ngộ trọn vẹn, ngay cả những mảy may vi 
tế nhất bám lấy ý thức trực giác bén nhạy về tự ngã 
đều bị vĩnh viễn “hủy diệt”, vốn chỉ là cách diễn tả 
theo lối phủ định sự giải thoát đạt được nhờ chứng 
ngộ. Bậc ara/?anf chứng ngộ toàn triệt hiện thực của 
tính vô ngã, Ngài thực sự được tự tại, như chim bay 
trong bầu trời, không để lại dấu vết nào.^°^° 

- 0 - 


• D II 109 (TBK 3, tr. 109, đ. 20: Kỉnh Đại Bát Niết Bàn; LDB, 
p. 248, pa. 3.20: The Buddhas Last Day). 

• D III 135 (TBK 4, tr. 135A, đ. 29; LDB, p.436, pa. 29: The 
delight/ul Discourse). 

• It 39 (KTỈB 1, PTNV, tr. 345: (It. 38); It, p. 35: The Nỉbbã- 
na-element Sutta). 

1050. Dhp 93 vàTh92. 

• Dhp 93 (KTiB 1, PC, tr. 51: Phẩm A La Hán; DBPW, p. 51: 
The Arahat or the Per/ected One). 

• Th 92 (TỈBKII, TLTK, tr. 62: Vụaya; EVL p. 14: Vụaya). 




XV. KÉT LUẬN 


Đức Phật có lần nói là Ngài có thể trả lời các câu hỏi 
về satipaịịhãna mà không tự lập lại hay cạn kiệt câu 
trả lời, dù sự tìm hiểu ấy tiếp tục kéo dài cả một thế 
l^ỷ 1051 chủ đề satipatthãna không thể được Đức 
Phật nói hết, thì hiển nhiên, tác phẩm này giỏi lắm 
chỉ có thể đưa ra điểm khởi đầu để thảo luận và tìm 
hiểu chi tiết hơn thôi. Tuy nhiên, đã đến lúc tóm lược 
lại cuộc thảo luận đang diễn ra này bằng cách thử 
nhấn mạnh đến những khía cạnh quan trọng nhất của 
satipatíhãna. Hơn nữa, tôi sẽ đặt satipaỊịhãna trong 
một bối cảnh rộng lớn hơn bằng cách xem xét vai trò 
và sự quan trọng của satipaịỊhãna trong bối cảnh giáo 
pháp của Đức Phật. 

XV.1. NHỮNG KHÍA CẠNH QUAN TRỌNG NHÁT 
CỦA SATIPATTHÃNA 

“Con đường thẳng” đến Nibbãna được miêu tả trong 
Satipaịịhãna Sutta trình bày một nhóm chứa đựng đầy 
đủ các quán tưởng từ từ hé mở những khía cạnh tinh 
tế nhất của kinh nghiệm chủ quan. Theo phần “định 

1051. M I 82. Chú giải về đoạn này, Ps II 52, có từng câu hỏi của bốn 
câu hỏi chuyên về bốn satipatthãnas. 

M I 82 (KTB 1, tr. 190: Đại Kỉnh Sư Tử Hống; MLDB, p. 177, 
pa. 62: The Gretaer Discourse on the Lion ’s Roar). 



674 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


nghĩa” của kinh, các phẩm tính tâm thức cần có cho 
con đường thẳng đến Nibbãna này là: nỗ lực được 
áp dụng đồng đều và lâu dài (ãtãpi, nhiệt tâm), sự 
có mặt của hiểu biết rõ ràng tường tận (sampajãna, 
tỉnh giác), và tình trạng cân bằng tâm thức, không 
còn ham hố (abhijjhã, tham) và bất mãn (domanassa, 
ưu). Giống như ba cây căm của bánh xe, đây là ba 
phẩm tính xoay quanh phẩm tính tâm thức quan trọng 
nhất sati. 

Là một thuộc tính của tâm (tâm sở), sati tượng trưng 
cho sự chủ tâm đào luyện và trau dồi phẩm chất của 
ý thức tiếp nhận, nó phác họa khía cạnh đặc biệt của 
những giai đoạn khởi đầu của tiến trình nhận thức. 
Những khía cạnh quan trọng của sati là sự tiếp nhận 
suông và bình thản, kết hợp với trạng thái thức tỉnh, 
rộng mở của tâm. Một trong những việc quan trọng 
của sati là ngưng tự động hóa những phản ứng theo 
thói quen và đánh giá đối tượng nhận biết qua giác 
quan. Bằng cách đó, sati cải thiện việc tổ chức lại sự 
đánh giá đối tượng nhận biết qua giác quan, và đạt 
đến tột đỉnh cái nhìn không lệch lạc về thực tại “đúng 
như thật”. Chính yếu tố tiếp nhận có quan sát kỹ lưỡng 
nhưng không phản ứng lại của sati tạo thành nền 
tảng cho satipatịhãna như là con đường tránh cực 
đoan (trung đạo) độc đáo: không ức chế những gì 
kinh nghiệm được, cũng không buộc phải phản ứng 
lại những kinh nghiệm ấy. 

Thuộc tính sati này của tâm có một phạm vi rộng 
rãi cho nhiều ứng dụng khác nhau. Trong bối cảnh 
satipaịthãna, sati có thể kể từ những hoạt động thô 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


675 


tháo nhất, như đại tiểu tiện, cho tuốt đến trạng thái 
cao thượng và an lạc nhất, khi sati hiện hữu như là 
một yếu tố của tâm trong lúc thể nhập vào Nibbãna. 
Có thể tìm thấy phạm vi ứng dụng rộng rãi tương tự 
như thế trong bối cảnh thiền tĩnh lặng, ở đây công 
việc của sati kể từ việc nhận ra sự có mặt của các 
chướng ngại, cho đến sự hiện hữu của ý thức nhận 
biết rõ rệt xuất khởi từ nhập định cao nhất. 

Lấy những đặc tính và phẩm chất quan trọng nhất 
của satipaịỊhãna đã được miêu tả trong phần “định 
nghĩa” và phần “điệp khúc” làm nền tảng, có thể tóm 
tắt điểm chính của satipaịịhãna như sau: 

Giữ An Nhiên Biết Sự Thay Đổi 

Với lời lưu ý “giữ” tôi có ý đề cập cả sự liên tục và trọn 
vẹn trong quán satipatịhãna. Sự liên tục của ý thức 
nhận biết rõ rệt làrn nền tảng cho phẩm tính “nhiệt 
tâm” (ãtãpi) được đề cập đến trong phần “định nghĩa”. 
Yếu tố “trọn vẹn” xuất hiện trong phần “điệp khúc” kết 
hợp quán tưởng cả bên trong (ajjhatta) lẫn bên ngoài 
(bahiddhã), hay nói chính xác hơn, quán cả bản thân 
và những người khác. 

Được đề cập trong phần “định nghĩa” và phần “điệp 
khúc”, tính chất “an nhiên, bình thản” thay mặt 
cho nhu cầu bắt đầu thực hiện satipaỊịhãna không 
còn ham hố và không còn bất mãn (vineyya loke 
abhijjhãdomanassam), và cũng không còn bất cứ 
bám níu nào hay không còn bất cứ phụ thuộc nào 
vào bất cứ cái gì trên cõi đời này (anissito ca viharati, 
na ca kinci loke upãdiyati). 



676 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Động từ “biết” lập lại sự sử dụng thường xuyên động 
từ pạ/ãnãí/trong kinh này. Việc “biết” như vậy đại diện 
cho phẩm tính nhận biết đơn thuần (sati) phối hợp với 
hiểu biết rõ ràng tường tận (sanipajãna), cả hai đều 
được đề cập trong phần “định nghĩa”. Cả hai cũng xuất 
hiện trong phần “điệp khúc” nói về việc quán tưởng chỉ 
với mục đích đạt được sự “trí đơn thuần và cho chánh 
niệm được liên tục” (nãnamattãya paỊissati-matíãya). 
Phần “điệp khúc” ấy cũng giải thích khía cạnh cá 
biệt của thân, cảm giác, tâm thức và dhammas 
mà phẩm tính biết này cần được hướng tới, đó 
là sự sanh khởi và diệt tận của các dhammas ấy 
(samudayavayadhammãnupassaĩ). Quán tưởng như 
vậy về vô thường có thể dẫn đến hiểu biết về duyên 
hệ, hay tạo nên nền tảng cho việc hiểu biết hai đặc 
tính kia của các hiện tượng chịu điều kiện: dukkha và 
anattã. Chính sự phát triển của tuệ quán chiếu vào bản 
tánh không thỏa mãn và bản tánh trống rỗng của hiện 
hữu có điều kiện, dưạ trên thực chứng vô thường, tôi 
có chủ ý muốn đề cập tới bằng thuật ngữ “thay đổi”. 

Khía cạnh cần thiết của quán tưởng satipaịịhãna có 
thể được thể hiện bằng hình. Trong hình vẽ 15.1 dưới 
đây, tôi đã gắng minh họa mối liên hệ hỗ tương giữa 
phần “định nghĩa”, bốn satipaịịhãna và phần “điệp 
khúc”. Những khía cạnh quan trọng nhất được đề cập 
trong phần “điệp khúc” nằm ở giữa hình vẽ này, trong 
khi các phẩm tính liệt kê trong phần “định nghĩa” đưọc 
lập lại trong mỗi hình nón. Bốn hình nón đại diện cho 
bốn satipaịỊhãna, mỗi hình nón có thể trở nên trọng 
tâm chính để tu tập và dẫn đến tuệ quán sâu sắc và 
chứng ngộ. 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


677 



Hình 15.1 Các đặc tính quan trọng và các khía cạnh của satipatthăna 


Như sơ đồ chỉ rõ, việc thực hiện quán tưởng 
satipaịỊhãna về thân, cảm giác, tâm hay dhammas đòi 
hỏi sự tổng hợp cả bốn phẩm tính liệt kê trong phần 
“định nghĩa”. Quán tưởng như vậy dẫn đến sự phát 
triển bốn khía cạnh của satipaịthãna được tìm thấy ở 
giữa hình vẽ trên và được đề cập trong phần “điệp 
khúc” của Satipaịịhãna Sutía. Trong sơ đồ này, tôi có ý 
định chỉ ra rằng mỗi satipaịịhãna là một phần của một 
“cánh cửa” hay có lẽ là một “bàn đạp”. Các phần quán 
tưởng nằm trong bốn satipaịịhãna tự chúng không 
phải là cứu cánh, trái lại, chúng chỉ là phương tiện để 
phát triển những khía cạnh quan trọng nhất đã được 











678 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


miêu tả trong phần “điệp khúc”. Cho dù bất cứ “cánh 
cửa” hay bất cứ “bàn đạp” nào được dùng để tu tập tuệ 
quán đi nữa, phận sự chính là dùng nó một cách khéo 
léo để đạt được hình ảnh trọn vẹn và thăng bằng trong 
tâm thức về thực tánh của kinh nghiệm chủ quan. 

Trong Salãyatanavibhahga Sutta, Đức Phật nói đến 
ba satipaịịhãna khác với những bài tập được kể trong 
bốn satipaỊỊhãna.''^^^ Điều này ngụ ý rằng những quán 
tưởng được miêu tả trong Satipatịhãna Sutta không 
khẳng định đây chỉ là các cách thức đúng và thích 
hợp để thực hiện quán tưởng satipaịịhãna, nhưng 
chỉ là những đề nghị có thể áp dụng được. Như vậy, 
sự thực hành satipaỊỊhãna không nhất thiết bị giới 
hạn trong phạm vi đối tượng đã được liệt kê rõ trong 
Satipaịịhãna Sutta. 

Các phần quán tưởng trong Satipatthãna Sutta tiến 
dần từ khía cạnh thô trược đến tinh tế của kinh nghiệm. 
Tuy nhiên, nên nhớ là phẩm kinh này đại diện cho một 
mô hình mẫu của satipaịịhãna, không phải là trường 
hợp để khảo cứu. Trong thực tế tu tập, các phần quán 
tưởng khác nhau đã được miêu tả trong kinh có thể 
được tổng hợp theo nhiều cách khác nhau và nếu coi 
tiến triển ghi trong kinh là quy định trình tự duy nhất 
để có thể tu tập satipaịịhãna, đấy sẽ là ngộ nhận. 

Trong thực tế tu tập, sự liên hệ qua lại linh động của 
các quán tưởng satipaịịhãna, ở chừng mực nào đó, 

1052. M III 221 (so với trang 81). 

M III 221 (Trung BK 3, tr. 507: Kỉnh Phân Biệt Sáu Xứ; MLDB 
p. 1071 Sutta 137). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


679 


CÓ thể được minh họa bằng hình vẽ cắt ngang con 
đường thẳng của satipaịịhãna. Nhìn theo thiết diện 
như thế giống như đóa hoa mười hai cánh (xin xem 
hình 15.2 phía dưới), có đối tượng chính (hơi thở 
được dùng làm ví dụ ở đây) tạo thành trung tâm của 
“đóa hoa”. 


sự thực cao cá 



Hình 15.2 Sự liên hệ mật thiết không ngừng thay đổi của các 
quán tưởng satipaịịhãna. 

Từ ý thức nhận biết rõ rệt đối tượng chính của 
satipaịịhãna, lực quán tưởng có thể dẫn đến các bài 
tu tập satipaịịhãna khác vào bất cứ lúc nào, và rồi 
quay về với đối tượng chính. Nói rõ hơn, từ ý thức 
nhận biết rõ rệt về tiến trình hơi thở, chẳng hạn, ý 
thức nhận biết rõ rệt ấy có thể quay sang bất cứ cái gì 
khác xảy ra đã có ưu thế trong lãnh vực cơ thể, cảm 
giác, tâm thức và dhammas, rồi quay về với hơi thở. 










680 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Ngoài ra, trong trường hợp đối tượng thiền quán mới 
khởi lên đòi hỏi chú ý được duy trì và tìm hiểu sâu sắc 
hơn, nó có thể trở thành tâm điểm của đóa hoa, với 
đối tượng cũ trở thành một trong những cánh hoa. 
Bất cứ bài tu thiền nào từ bốn satipaịịhãna có thể 
được dùng làm trung tâm chú ý chính của quán thực 
tánh và dẫn đến thực chứng. Đồng thời, tham thiền 
từ một trong những satipaịỊhãna có thể được liên kết 
đến những tham thiền từ các satipaịỊhãna khác. Điều 
này chỉ sự linh động của hệ thống satipaịỊhãna, cho 
phép tự do thay đổi và tổng hợp theo tâm tính và trình 
độ tu tập của người thiền sinh. Hiểu theo cách này, 
việc thực hành satipaịỊhãna không nên là vấn đề thực 
hành satipaịịhãna này hay satipaỊỊhãna khác, nhưng 
là vấn đề quán satipaịịhãna này cũng như quán các 
satipaịỊhãna khác. Thực ra, trong những giai đoạn 
nhập định thâm sâu của tu tập, khi ta có thể sống 
“độc lập, không bám níu vào bất cứ cái gì trên đời 
này”, sự thực hành satipaịỊhãna tiến triển từ bất cứ 
đối tượng hay lãnh vực cá biệt nào đến một hình thức 
quán tưởng càng lúc càng đầy đủ thu tóm tất cả các 
kinh nghiệm. Được miêu tả như hình vẽ 15.2, như 
thể, khi mặt trời sắp lặn, mười hai cánh hoa từ từ 
khép lại thành một nụ hoa. Thực hành theo cách này, 
satipaịỊhãna trở thành một khảo sát bốn khía cạnh 
hội nhập nhau về kinh nghiệm hiện tại của mình, xem 
xét đến khía cạnh vật chất, cảm xúc và tâm thức từ 
bối cảnh Dhamma. Theo cách này, kinh nghiệm hiện 
tại của mình trở thành một cơ hội tiến bộ nhanh chóng 
trên con đường thẳng đến chứng ngộ. 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


681 


XV.2. Sự QUAN TRỌNG CỦA SATỈPATTHẦNA 

Đức Phật đề nghị thực tập satipaỊịhãna cho người 
mới xuất gia và tu học không bao lâu, và kể luôn 
người đã tu cao và các vị arahants.^°^^ 

Với người mới tu học bắt đầu tu tập satipaỊỊhãna, 
kinh điển quy định căn bản về đức hạnh (giới) và sự 
hiện hữu của quan điểm “chánh trực” là những nền 
tảng cần thiết.Theo một đoạn kinh trong Ahguttara 


1053. sv 144. Người đệ tử ở những trình độ khác nhau nên tu tập 
satipatthãna vừa đề cập ở trên lại xuất hiện ở s V 299 (Thật 
khó tin là Woodward 1979: Vol. V p. 265 lại dịch đoạn này 
như thế sự tu tập satỉpatthãna “cần được từ bỏ” * * Lời dịch này 
không gây thuyết phục, vì trong mạch văn hiện đang nói tới 
này, thuật ngữ PãỊi vihãtabba* (nên được thế nhập vào và sống 
trú trong) nên được dịch theo thế thụ động thì tưong lai của 
động từ viharati, chứ không phải vijahatỉ* từ bỏ, rời bỏ). 

• SV144 

o BKTƯ 5, tr. 226, đ. 7: Sãlã. 
o KS V, p. 124: Sãlã. 
o CDBII, p. 1620: At Sãlã. 

• s V 299 

o BKTƯ 5, tr. 448-49, đ. 3-4: Kantakĩ (1-2). * ở đây, HT 
Minh Châu dịch là ‘phải an trú ’. 
o KS V, p. 265: Cactus Grove.. 
o CDBII, p. 1754: The Thornbush Grove (2-3). 

1054. Nhu cầu về căn bản đức hạnh trước khi tu tập satipatthãna 
được nói đến ở s V 143; s V 165; s V 187; và s V 188 chẳng 
hạn. So với s V 171, theo kinh này, chính mục đích của đức 
hạnh là để dẫn đến tu tập satỉpatthãna. s V 143 và s V 165 
thêm sự hiện hữu của quan điếm “chánh trực” * (ditthi ca 
ujukã: tri kiến chánh trực) vào những điều kiện cần thiết đế tu 
tập satipatthãna. 

• s V 143 (BKTƯ5, tr. 222: Tỷ Kheo; CDBII, p. 1629: A Bhikkhu). 




682 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Nikãya, sự tu tập satipaịịhãna đưa đến việc vượt 
qua được yếu kém trong năm giới.^°^^ Điều này ngụ 
ý là nền tảng đức hạnh cần có để tu tập satipatỊhãna 
có thể yếu vào lúc đầu, nhưng sẽ được tăng cường 
khi tiến hành tu tập. Tương tự, quan điểm “chánh 
trực” đã nói trước đây có thể ngụ ý mức độ thúc 
đẩy và hiểu biết sơ khởi sẽ phát triển xa hơn với sự 


* Chú giải BKTƯ: “Quan điêm “chánh trực ” ở đây là quan 
điêm con người chịu trách nhiệm cho hành động của chính 
mình (kammassakatãditthi), đó là tin vào hành vi tạo nghiệp 
và quả của nó, điều này cũng ám chỉ niềm tin về tái sanh, 
ơđây, Đức Phật nói câu này đê chứng minh răng chánh kiên 
(ngành đầu tiên của Tám Chánh Đạo) và chánh ngữ, chánh 
hành và chánh mạng là nền tảng đế tu tập thành công thiền 
quán niệm. ” 

Trích CDBII, p. 1917, ct. 127. 

• s V 165 (sđd, tr. 259, đ. 3: Bãhiya hay Bãhika; CDB II, p. 
1645: Bãhiya). 

• s V 187 (sđd, tr. 292, đ. 4: Pãtimokkha; CDBII, p. 1662: The 
Restraint of the Pãtimokkha). 

• s V 188 (sđd, tr. 294, đ. 4: Ác Hành; CDB II, p. 1663: 
Misconducts). 

• s V 171 (sđd, tr. 269, đ. 4: Giới; CDBII, p. 1650: Virtue; KS 
V, p. 151: Habit). 

ơ đây, cả hai bản tiếng Anh đều viết mục đích của Thế Tôn 
nói đên giới hạnh thiện lành là đê phát triên sự thiêt lập quán 
niệm. So với HT Minh Châu ịsđd, tr.269, đ.4-5): “những 
thiện giới này được Thế Tôn nói đến, những thiện giới này, 
chinh do tu tập bốn niệm xứ đưa lại ”. 

1055. A IV 457 (BKTC 4, tr. 225: Học Tập; NDB, p. 1326: The 

Training). 

Sikkhãdubbalyãni (nhữngyếu điếm trong năm giới). Điều 
muốn nói ở đây không phải là khuyết điếm trong tu tập, mà 
là khuyêt diêm trong việc giữ năm giới của mình. ” 

Trích NDB, p. 1834, ct. 1959 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


683 


tăng tiến của quán satipatthãna.''^^^ Những đòi hỏi 
phụ để có thể đảm nhiệm và hoàn thành việc tu tập 
satipaịịhãna là hạn chế hoạt động của mình, tránh 
nói chuyện nhảm nhí, tránh ngủ nhiều, tránh giao du, 
tu tập phát triển ý thức tự phòng ngự giác quan và 
ăn uống chừng mực.''°^^ 

Điều có thể gây ngạc nhiên là người mới xuất gia 
tu tập trên con đường giải thoát cũng được khuyến 
khích trau dồi satipaịỊhãna ngayj°^® Điều còn gây 
ngạc nhiên hơn nữa là Đức Phật và các đệ tử hoàn 

1056. s III 51 và s IV 142 trình bày kinh nghiệm trực tiếp về thực 
tánh vô thường của năm tập hợp, hay các giác quan và đối 
tượng của chúng (nội ngoại xứ) như là “chánh kiến”, một cách 
nhìn đúng đắn đây rõ ràng là kết quả của quán thực tánh. 

• s III 51 (BKTƯ 3, tr. 99: Hỷ Được Đoạn Tận; CDB l p. 889: 
Destruction o/Deỉight). 

• s IV 142 (BKTƯ4, tr. 237, đ. 3: Duyệt Hỷ Tiêu Tận; CDBII, 
p. 1217: Destruction o/Delight (ỉ) ). 

1057. A III 450 (BKTC 3, tr. 270: Quán (1); NDB, p. 988: 
Contemplating the Body). 

1058. Tuy nhiên, cần chỉ rõ rằng có sự khác biệt hoàn toàn rõ rệt 
về phẩm chất giữa satỉpatthãna do người mới xuất gia với 
satỉpatthãna do vị arahant tu tập. s V 144 miêu tả sự tiến bộ về 
phấm chất này, vốn dẫn từ tuệ quán chiếu khởi đầu của người 
mới tu, qua khả năng thế nhập của người hành thiền ở cấp cao, 
cho đến giải thoát trọn vẹn không còn bất cứ bám níu nào trong 
lúc quán tưởng được arahant đảm nhiệm và hoàn thành. Ngay 
với tuệ quán chiếu khởi đầu của người mới tu, phẩm kinh này 
qui định là nên được thực hiện bằng tâm tĩnh lặng và tập trung 
đế tuệ quán đích thực khởi lên, một đòi hỏi cho người mới bắt 
đầu tu tập không dễ gì thỏa mãn được. 

s V 144 (BKTƯ5, tr. 226, đ. 6: Sãỉã; CDB H p. 1630: At Sãlã). 




684 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


toàn chứng ngộ của Ngài vẫn tiếp tục thực hành 
satipaịịhãna. Tại sao vị đã chứng ngộ, đạt được mục 
đích còn tiếp tục satipaịịhãna? 

Câu trả lời là các vị arahants tiếp tục quán thực 
tánh bởi vì với các Ngài, đây giản dị là cách dùng 
thì giờ thích hợp nhất và an lạc nhất.''°^^ Thuần thục 
satipaịỊhãna, cùng với hoan hỷ sống cách ly, thực sự 


1059. s III 168 giải thích là cho dù các vị arahants không có gì đế 
làm các vị ấy vẫn tiếp tục quán năm tập hợp là vô thường, 
không thỏa mãn và không phải là ngã, vì với các Ngài, đây 
là một cách sống trú an lạc ở ngay đây và ngay bây giờ và là 
nguồn gốc của chánh niệm và trí hiếu biết rõ ràng tường tận. ở 
s I 48, Đức Phật một lần nữa giải thích là dù đang hành thiền, 
các vị ấy không còn gì khác để làm, và không [cần phải gia 
tăng] những gì đã làm, * * vì đã “qua đến bờ bên kia”.^* So thêm 
với Ray 1994: p.87. 

• s III 168 (BKTƯ3, tr. 300, đ.l7: Giữ Giới; CDB I, p. 971: 
Virtuous). 

“ Natthi... arahato uttarikaranĩyam katassa vã paticayo: 
Chú giải BKTƯ không nói gì vé đoạn này, nhưng chú giải 
BKTC giải thích đoạn này như sau: 

“ Không còn gì khác đê làm, bởi vì Ngài đã làm bôn công 
việc do Bốn Sự Thực Cao Cả đưa ra’và ‘khôngphải lập lại 
điều Ngài đã làm, vì đạo lộ đã được phát triến không cần 
phải phát triến một lần nữa và những nhiễm lậu đã bị từ bỏ 
không cần thiết đế bị từ bỏ một lần nữa. ” 

Trích CDBI, p. 1091, ct. 226. 
Xin đọc thêm BKTC 4, tr. 70, đ. 4: Tôn Giả Meghỉya; 

* Trích NDB, p. 1248: Meghiya. 

• s I 48 (BKTƯ1, tr. 110: Dãmali; CDBI, p. 141, câu kệ 264: 
Dãmali). 

đã “qua đến bờ bên kia ’’ (pãragata) là đã chứng Nibbãna. 

Trích CDBI, p. 386, ct. 148. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


685 


là những phẩm tính đặc biệt của một vị arahant.''^^^ 
Một khi trạng thái khách quan, tách biệt thực sự đã 
bắt đầu, sự liên tục của thiền thực tánh trở thành 
nguồn hỷ lạc và thỏa mãn. Như vậy, satipaịỊhãna 
chẳng những là con đường thẳng đưa đến mục đích, 
mà còn là lời diễn đạt hoàn hảo về tình trạng sau khi 
thực chứng mục đích. Mượn lời thi vị từ kinh điển: 
đạo lộ và Nibbãna sát nhập lại thành một, như con 
sông nhập vào một con sông khác.^°^^ 

1060. s V 175 định nghĩa arahant là vị đã toàn thiện sự trau dồi 
satipatthãna. Theo s V 302, các vị arahant thường sống trong 
satỉpatthãna. Sự hoan hỉ đời sống biệt trú (viễn ly) của các 
vị arahant được ghi lại ở D III 283; A IV 224; A V 175. Sự 
thuần thục satỉpatthãna của các vị arahant lại xuất hiện ở A 
IV 224; AV 175. Katz 1989: p.67 kết luận: ''satỉpatthãna... các 
vị arahant thọ hưởng pháp tu này, điều này chỉ có nghĩa... đây 
là cách diễn đạt tự nhiên của chứng đắc của các vị ấy.” 

• s V 175 (BKTƯl, tr. 274, đ.3: Hoàn Toàn; CDB k p. 1653: 
Completely). 

• s V 302 (sđd, tr. 453, đ. 5: Tất Cả hay Ambapãla; CDBII, p. 
1757: AU, or Ambapãli ’s Grove). 

• D III 283 (TBK 4, tr. 283, đ. x: Kinh Thập Thượng; LDB, p. 
517, pa 10: Expanding Decades). 

• AIV 224 (BKTC 3, tr. 589, d5: Sức Mạnh (2); NDB, p. 1156, 
pa. (3): Powers (2) ). 

• A V 175 (BKTC 3, tr. 474, d 4: Những Sức Mạnh; NDB, p. 
1456, pa. 4: Powers). 

1061. Theo D II 223, Nỉbbãna và đạo lộ nhập thành một như sông 
Ganges và sông Yamunã nhập lại và tiếp tục chảy. Malalasekera 
1995: vol. I p.734 giải thích là “sự hội nhập của sông Ganges và 
sông Yamunã... được dùng như là tỷ dụ so sánh cho sự kết hợp 
toàn hảo. 

• D II 223 (TBK 3, tr. 222B, đ. 8: Kỉnh Đại Diễn Tôn; LDB, p. 
303, pa. 8: A Past Life of the Buddha). 




686 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Một khác biệt tế nhị tương tự làm nền tảng cho phần 
cuối của “điệp khúc”, theo đó, sự quán tưởng chỉ 
với mục đích quán tưởng được liên tục/°®^ Điều này 
chỉ ra rằng không có điểm nào để người hành thiền 
vượt quá sự tham thiền. Như vậy, sự thích ứng của 
satipaịịhãna kéo dài ngay từ lúc khởi đầu đạo lộ cho 
đến khoảnh khắc chứng ngộ trọn vẹn, và còn đi xa 
hơn thế nữa. 


Ngay với các vị arahants, sự tiếp tục thích ứng của 
hành thiền theo qui củ được ghi chép lại trong nhiều 
kinh khác nhau. Những phẩm này chỉ cho thấy rằng 
Đức Phật và các đệ tử của Ngài luôn luôn có thói 
quen hành thiền, bất kể trình độ thực chứng của 
l-ịọ 1063 Ỵrong giới đạo sĩ thời ấy, Đức Phật nổi tiếng 


Đạo lộ ở đây chỉnh là con đường hành trì tu tập (pati- 
padã) Tám Chảnh Đạo, hay thực hành Trung Đạo (majjhi- 
ma-patipadã). ” 

Trích LDB, p. 582, ct. 541. 

• Malalasekera 1995: vol. I, p.734 (DPPNI, tr. 734: Gahgã). 

1062. M I 56: “Chánh niệm... được thiết lập trong vị ấy tới mức cần 
thiết cho... chánh niệm được liên tục”. 

MI 56 (KTB 1, tr. 134: Kinh Niệm Xứ; MLDB, p. 145, pa.5: The 
Poundations of Mindfulness). 

1063. Ví dụ, s V 326 tường thuật Đức Phật và nhiều vị arahants tham 
dự vào việc thực hành quán hơi thở. Trong các đệ tử arahants 
là Anuruddha được biết đến là thường thực hành satipatthãna 
(so với s V 294-306). Sn 157 lại nhấn mạnh là Đức Phật không 
lơ là việc hành thiền. So thêm với M III 13, Đức Phật là điển 
hì nh cho người thực hành thiền quán và thực hiện đức hạnh của 
người hành thiền. 

• s V 326 (BKTƯ 5, tr. 487: Icchãnahgala; CDB II, p. 1778: 
At Icchãnahgala). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


687 


là chuộng tĩnh lặng và ẩn Một đoạn minh họa 


• s V 294-306 (sđd, tr. 441-58: Tương ưng Anuruddha; CDB 
II, pp. 1750-61: Connected Discourses with Anuruddha). 

• Sn 157 (KTỈB 1, KT, tr. 512, kệ 157: Hemavata; GD, p. 20: 
Hemavata). 

• M III 11 (KTB 3, tr. 130: Kinh Gopaka Moggallãna; MLDB, 
p. 885, pa. 25: With Gopaka Moggallãna). 

1064. VídụởDI 179;DIII37;MI514;MII 2; M II 23; M II 30; A 
V 185 và A V 190, Đức Phật và các đệ tử của Ngài có đặc điếm 
là “ưa chuộng yên lặng và giữ yên lặng và ca ngợi yên lặng”. 
So thêm với s III 15 và s IV 80, ở hai kinh này, Đức Phật mạnh 
mẽ khuyến khích các đệ tử của Ngài cố gắng sống viễn ly. Theo 
AIII 422, thực ra, sống cách ly là đòi hỏi cần thiết để thành tựu 
được kiểm soát tâm thực sự. So thêm với It 39 và Sn 822, ở hai 
kinh này, Đức Phật lại ca ngợi cuộc sống viễn ly. ở Vin I 92, 
Đức Phật miễn trừ các tỳ khưu trẻ cần sống phụ thuộc vào một 
sư giáo thọ nếu các vị ấy đang hành thiền viễn ly. sống chung 
với tăng đoàn xuất hiện hầu như là giải pháp chọn lựa thứ hai, 
vì ở s I 154, đời sống tăng đoàn như thế được giới thiệu cho 
những tỳ khưu nào không thế tìm thấy hoan hỉ trong đời sống 
viễn ly (so thêm với Ray 1994: p. 96). Sự quan trọng của đời 
sống viễn ly trong những giai đoạn ban sơ trong lịch sử của 
Tăng đoàn tu sĩ Phật giáo cũng được Panabokke 1993: p.l4 
chú ý đến. Tuy nhiên, sống viễn ly đòi hỏi mức độ thiền quán 
thuần thục, như Đức Phật đã chỉ rõởMI 17vàởAV 202. Nếu 
thiếu thiền quán thuần thục, Đức Phật sẽ khuyên đừng đi vào 
chốn rừng sâu. Khi sống một mình, rừng sâu lấy mất đi (làm 
loạn) tâm thức người tỳ khim nào tâm chưa định, vị ấy sẽ chìm 
hay cuốn trôi đi (so với trường họp của Upãlỉ ở A V 202* và 
Meghỉya ở Ud 34). 

• D I 179 (TBK 2, tr. 179, đ. 4: Kỉnh Potthapada; LDB, p. 159, 
pa. 4: States of Conscỉousness). 

• D III 37 (TBK 4, tr. 38, đ. 3: Kỉnh ưu Đàm Bà La; LDB, p. 
385, pa. 3: The Great Lỉon ’s Roar to the Udumbarỉkans). 

• M I 514 (KTB 2, tr. 378: Kỉnh Sandaka; MLDB, p. 618, pa. 




688 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


trong Sãmannaphala Sutta tường thuật Đức Phật và 
một số đông các tỳ khưu đang ngồi thiền trong tình 
trạng yên lặng sâu đến mức một vị vua đang đi vào 
sự bị giăng bẫy, bởi vì theo nhà vua đó, với các tỳ 
khưu đông đảo như vậy tụ tập nhau lại mà không gây 
ra bất cứ một tiếng động nào.^°®^ Sự cảm kích của 


4: To Sandaka). 

• M II 2 (sđd, tr. 400: Kinh Maha Sakuludayỉ; MLDB, p. 629, 
pa. 4: The Greater Dỉscourse to Sakuludãyin). 

• M II 23 (sđd, tr. 438: Kỉnh Samanamandỉka; MLDB, p. 648, 
pa. 3: Samanamandikãputta). 

• MII30 (sđd, tr. 450: Tiểu Kỉnh Thiện Sanh ưu Đà Di; MLDB, 
p. 629, pa. 4: The Shorter Dỉscourse to Sakuludãyin). 

• A V 185 (BKTC 3, tr. 492: Kiến; NDB, p. 1464: Vỉew). 

• A V 190 (sđd, tr. 498: Vajjỉyamãhỉta; NDB, p. 1467: Vajjỉ- 
yamãhita). 

• A III 422 (BKTC 3, tr. 230, đ. 2: Hội Chủng; NDB, p. 969: 
Delight in Company). 

• It 39 (KTỈB 1, PTNV, tr. 346: (It.39); It, p. 36: The Seclusỉon 
Sutta). 

• Sn 822 (sđd, KT, tr. 712: Kỉnh Tỉssametteyya; GD, p. 109: 
Tissa Metteyya). 

• Vin I 92 (BD 4, p. 118: Mahãvagga I). 

• M I 17 (KTB 1, tr. 42: Sợ Hãi và Khiếp Đảm; MLDB, p. 102, 
pa. 2: Fear and Dread). 

• A V 202 (BKTC 4, tr. 516: Upãlỉ; NDB, p. 1476: Upãỉi). 

* Theo chú giải BKTC: Người ấy hoặc chìm (samsĩdissati) vì 
những ỷ tưởng tham dục, hay cuốn trôi đi (uplavissati) bởi vì 
ỷ tưởng sân hận và tàn độc. ” 

Trích NDB, p. 1851, CT 2133. 

• Ud 34 (KTiB 1, PTT tr. 177: Phẩm Meghiya; Ud. p. 62: 
Meghỉya). 

1065. D I 50 (TBK1, tr. 50, đ.lO: Kỉnh Sa Môn Quả; LDB, p. 92, pa. 
10: The Pruits of Homeless Life). 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


689 


Đức Phật về giá trị yên lặng sâu xa đến nỗi Ngài có 
thể đuổi những tỳ khưu hay cư sĩ ồn ào ra ngoài. 
Nếu sự hối hả và nhộn nhịp xung quanh lên đến mức 
độ làm Ngài cảm thấy không thoải mái, Ngài có thể 


1066. ở M I 457, Đức Phật đuổi một nhóm các tỳ khưu mới xuất 
gia vì quá ồn ào. Tình trạng tuơng tự nhu thế xảy ra ở Ud 25. 
ở AIII 31 (cũng nhu ở AIII 342 và AIV 341) Đức Phật miễn 
cuỡng nhận vật thực do một nhóm cu sĩ dâng cúng vì họ ồn ào 
quá. Tuy nhiên, mặt khác, nếu quán yên lặng chỉ vì mục đích 
yên lặng không thôi cũng bị Đức Phật phê phán, ớ Vin I 157, 
Ngài quở một nhóm tỳ khưu dành hết mùa mua trong im lặng 
hoàn toàn, hiến nhiên là đế tránh bất hòa. cần xem xét truờng 
hợp này theo kinh M I 207, ở đây sự chung sống yên lặng của 
một nhóm tỳ khưu đuợc miêu tả bằng cùng lời lẽ, nhung đuợc 
Đức Phật chấp thuận, ở đây, điểm khác biệt quyết định là cứ 
sau năm ngày, nhóm tỳ khưu này ngung sự yên lặng lại bằng 
cách thảo luận Dhamma, đó là truờng hợp yên lặng đuợc gìn 
giữ không phải đế tránh bất hòa, nhung đuợc sử dụng để tạo 
nên môi trường thích hợp cho thiền quán đồng thời với việc 
cân bằng thời gian cho những buổi thảo luận về Dhamma. Thực 
ra, hai hoạt động này, hoặc là giữ im lặng hay là thảo luận 
Dhamma thường được Đức Phật đề nghị là hai cách thích hợp 
đế dùng thì giờ với nhau (ví dụ ở M I 161). 

•MI 457 (KTB 2, tr. 255: Kinh Catuma; MLDB, p. 561, pa. 5: 
At Cãtumã). 

• Ud 25 (KTiB 1, PTT, tr. 158: (Ud 24); Ud., p. 44: Yasoja). 

• A III 31 (BKTC 2, tr. 348: Tôn Giả Nagita; NDB, p. 652: 
Nãgita). 

• A III 342 (BKTC 2, tr. 100: Tôn Giả Nagỉta; NDB, p. 906: 
Nãgita). 

• AIV 341 (BKTC 4. tr. 52: Nãgỉta; NDB, p. 1233: Nãgỉta). 

• Vin I 157 (BD 4, p. 211, Mahãvagga IV). 

•MI 207 (KTB 1, tr. 453: Tiêu Kỉnh Rừng Sừng Bò; MLDB, p. 
302, pa. 9: The Shorter Dỉscourse in Gosinga). 

• M I 161 (sđd, tr. 264: Kỉnh Thảnh cầu; MLDB, p. 254, pa. 4: 
The Noble Search). 




690 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


tự mình bỏ đi, để mặc đoàn thể tỳ khưu, tỳ khưu ni 
và các cư sĩ đó tùy Ngài giải thích, sống riêng là 
phẩm tính đặc biệt của Dhamma.^^^^ 

Các kinh tường thuật là ngay sau khi chứng ngộ trọn 
vẹn, Đức Phật vẫn ở ẩn trong thầm lặng một mình.''°®^ 
Ngay lúc Ngài không còn ở ẩn trong thầm lặng một 
mình, thỉnh thoảng quan khách không được phép 
gặp khi Ngài đang hành thiền mỗi ngày.^°^° Theo câu 


1067. Ud 41. ở A V 133, một nhóm tỳ khưu trưởng lão làm hành 
động tương tự, bỏ đi không nói lời tạm biệt Đức Phật đế tránh 
ồn ào do nhiều khách gây nên, sau này trình lên Đức Phật, Ngài 
chấp thuận hành động này. 

• Ud 41 (KTiB 1, PTT, tr. 190: (Ud 41); Ud., p. 71: With the 
Nãga). 

• A V 133 (BKTC 4, tr. 416, đ. 2: Cây Gai; NDB, p.ỉ428: 
Thorns). 

1068. Vin II 259 và AIV 280. 

• Vin II 259 (BD 5, p. 359: Cullavagga X) 

• A IV 280 (BKTC 3, tr. 660: Pháp Tóm Tắt; NDB, p. 1193: 
Brỉej). 

1069. Vin III 68; s V 12; và s V 320 kể lại Đức Phật bỏ ra hai tuần* * 
sống một mình hoàn toàn trong thầm lặng (sống Thiền định, 
Thiền tịnh), trong khi ở Vin III229; s V 13; và s V 325 (sống 
Thiền tịnh) cũng nói tương tự trong một thời gian ba tháng, ở 
đây, chữ Thiền định nên sửa thành Thiển tịnh. 

• Vin III 68 (BD 1, p. 116: Defeat III). BD 1 viết half-month. 

• s V 12 (BKTƯ5, tr. 25: Trú (ỉ); CDBII, p.l531: Lhveỉỉing (ỉ) ). 

• s V 320 (sđd, tr. 478, đ. 3: Vesãli; CDBII, p. 1773: At Vesãli). 

• Vin III 229 (BD 2, p. 83: Forfeỉture (Nỉssaggiya) XV). 

• s V 13 (BKTƯ5, tr.26: Trú (2); CDBn p.l532: Dwelling (2)). 

• s V 325 ịsđd, tr. 486, đ.2: Icchãnangala; CDBII, p. 1778: At 
Icchãnahgala). 

1070. VídụởDI 151. Theo D II 270, ngay đến vua của chư Thiên, 





SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


691 


nói của Đức Phật trong Mahãsunnata Sutta, nếu 
trong lúc sống trú trong thiền tánh không, Ngài được 
các tỳ khưu, tỳ khưu ni hay cư sĩ đến viếng, tâm của 
Ngài có khuynh hướng nghiêng về viễn ly đến mức 
ở chừng mực nào đó, Ngài nói chuyện với ngụ ý mời 
họ đi về.''°^^ 

Lối sống cách ly của Đức Phật khiến cho Ngài gặp sự 
mỉa mai không xứng đáng từ các đạo sĩ khác ám chỉ 
Ngài sự bị đánh bại trong cuộc tranh biện với những 
kẻ khác.''°^^ Tuy nhiên, không đúng như thế, Đức Phật 
không sự hãi tranh biện hay bất cứ cái gì khác cả. Lối 
sống viễn ly và thiền định của Ngài chỉ giản dị là cách 
diễn đạt phù hợp với thực chứng của Ngài, đồng thời 
cũng là cách làm tấm gương điển hình cho những 
người khác noi theo.^°^^ 

Sakka, đã có lần phải ra về, không thế gặp Đức Phật, vì vị này 
không được phép làm xáo trộn sự hành thiền của Đức Phật. 

• D I 151 (TBK 2, tr. 151, đ.2: Kỉnh Mahalỉ; LDB, p. 143, pa. 
2: About Mahãli). 

• D II 270 (TBK 3, tr. 270, đ. 10: Kỉnh Đe Thích Sở vẩn; LDB, 
p. 324, pa. 1.10: Sakkapanha Sutta). 

1071. MIII111 (KTB 3, tr. 304: Kinh Đại Không; MLDB, p. 972, pa. 
6: The Greater Discourse on Voidness). 

1072. DI 175 và D III 38. 

•DI 175 (TBK 2, tr. 175, đ. 22: Kỉnh Kassapa; LDB, p. 156, 
pa.22: The GreatLion ’s Roar). 

• D III 38 (TBK 4, tr. 38, đ. 5: Kỉnh ưu Đàm Bà La; LDB, p. 
386, pa. 5: The Great Lion ’s Roar to the Udumbarikans). 

1073. ở DIII54 Đức Phật chỉ rõ ràng tất cả các bậc Giác Ngộ thời quá 
khứ đã cống hiến đời mình cho cuộc sống viễn ly và tịch mịch 
tương tự như thế. M I 23 và AI 60 giải thích lý do sống viễn ly 
của Ngài là sống trú trong an lạc ở ngay đây và ngay bây giờ và 




692 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


VÌ lòng từ bi đến các thế hệ tương lai.* So thêm với Mil 138. 

• D III 54 (TBK 4, tr. 54, đ. 21: Kỉnh ưu Đàm Bà La; LDB, p. 
392, pa. 21: The Great Lion ’s Roar to the Udumbarikans). 

• M I 23 (KTB 1, tr. 57: Sợ Hãi và Khiếp Đảm; MLDB, p. 107, 
pa. 35: Bear and Dread). 

* Chú giải KTB: Ngài có “lòng từ bi đến các thế hệ tưcmg lai ” 
bởi vì Đức Phật phải dùng lối sống trong rừng, đối với các thế 
hệ tỳ khưu sau này, họ sẽ học theo tấm gương của Ngài và như 
vậy thúc đây sự tăng trưởng của châm dứt khô đau. ” 

Trích MLDB,p. 1176, ct. 68. 

• AI 60 (BKTC1, tr. 116, đ. 9: Phẩm Người Ngu; NDB, p. 152: 
Pools). 

* Pacchimanca janatam anukampamãno (lòng từ bi đến các 
thế hệ tương lai). Khi luận câu này, chú giải BKTC (Ps I 
129,4-12), viết: “Làm sao Ngài có thê tỏ lòng từ bi đến các 
thế hệ tương lai bằng cách song trong rừng? Khi các thanh 
niên trẻ vì lòng tin xuất gia, bởi vì ngay cả Thế Tôn - người 
không có gì khác ngoài việc: hiêu, từ bỏ, tu tập và thực chứng 
^* - đã không bỏ lỡ cuộc sống trong rừng, họ sẽ nghĩ rằng họ 
cũng nên sống trong rừng. Như vậy, họ sẽ mau chóng chấm 
dứt khô đau. ” 

Trích MLDB, p. 1176, ct. 68. 
^* Đây là: hiếu, từ bỏ, tu tập và thực chứng bốn sự thực cao cả. 

Xin đọc ĐVNG, tr. 14, đ.io. 

• Mil 138. BKTƯ và quyến này nói 3 thảng, nhưng trong 
Mahãvagga 1,5,2 đếm được 7 lần 7 tuần (đọc BD 4, pp. 3-5). 
o MTVĐ, tr. 320-25: Đức Thế Tôn Đã Thật Sự Hoàn Thành 

Mọi Phận Sự Chưa? 

o QKM L p. 196-98: On the Advantage of Meditation. * 

* Chữ Meditation này dịch từ chữpatisallãna: an tịnh, nghỉ 
ngơi, độc cư... không phải là samãdhi (nhập định). Tiếng 
Tích Lan (Sinhalese) dịch là wiweka. Xin đọc QKMI, p. 
196, n. 1. 

IB Horner dịch là solitary meditation (MQ L p. 193), 
Woodward dịch là solitude (KS V, p. 12), 

Bhikkhu Bodhi dịch là seclusion (CDBII, p. 1532). 

HTMinh Châu dịch là thiền tịnh (BKTƯ 5, tr.26), ở MTVĐ 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


693 


Đoạn kinh được đề cập đến đây chỉ rõ sự quan trọng 
của đời sống ẩn dật của Tăng đoàn Phật giáo thời 
ban sơ và tập trung chuyên chú hành thiền. Sự quan 
trọng này cũng được phản ảnh trong câu hành trì bốn 
satipaịỊhãnas, cùng với việc loại bỏ các chướng ngại 
và thiết lập các yếu tố tạo thành chứng ngộ, tạo thành 
một phẩm hạnh chung cho chứng ngộ của tất cả chư 
Phật quá khứ, hiện tại, tương lai.^°^'^ Thực thế, không 
chỉ các Đức Phật, mà còn tất cả những ai đã hay sẽ 
chứng ngộ, đều làm thế bằng cách vượt qua chướng 
ngại và thiết lập các satipatthãnas và tu tập các yếu 
tố tạo thành chứng ngộ.''°^^ Khi xem xét sự kiện cả hai 
chướng ngại và các yếu tố tạo thành chứng ngộ là đối 
tượng để quán dhammas, hiển nhiên satipaịịhãna là 
nguyên liệu cần thiết không thể thiếu được cho việc 
tăng trưởng trong Dhamma.^^'^^ Như vậy, chẳng cần 

dịch là thiền định. 

1074. D II 83; D III 101; và s V 161. ở s I 103, Đức Phật nói rõ là 
sự chứng ngộ của Ngài dựa trên satỉ. 

• D II 83 (TBK 3, tr. 83, đ.l7: Kỉnh Đại Bát Niết Bàn; LDB, p. 
235, pa. 1.17: The Buddha ’s Last Days). 

• D III 101 (TBK 4, tr. ỈOỈA, đ. 2: Kỉnh Tự Hoan Hỷ; LDB, p. 
418, đ. 2: Serene Faỉth). 

• s V 161 (BKTƯ 5, tr. 251, đ. 9: Nãlanda; CDB II, p. 1642: 
Nãlandã). 

• s I 103 (BKTƯ1, tr. 227: Khổ Hạnh và Nghiệp; CDB I, p. 
195: Austere Practỉce). 

1075. A V 195. Hình như câu này tự bản chất mang thuộc tính hệ 
trọng đến nỗi trong bản satipatthãna tiếng Hán được bảo tồn 
trong Madhyama Ẵgama* * (Trung A Hàm) tự nó trở thành một 
phần của phần dẫn nhập, so với Nhat Hanh 1990: p. 151. 

A V 195 (BKTC 4, tr. 506: Uttiya; NDB, p. 1741: Uttiya). 

1076. Thực vậy, theo A V 153, chánh niệm cần thiết cho việc tăng 




694 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


phải tự hỏi Đức Phật đã coi việc sao lãng satipaịịhãna 
tương đương với việc sao lãng con đường dẫn đến 
thoát khỏi dukkha.^^^^ 

Theo kinh điển, sự thích hợp của satipaịỊhãna đối với 
tất cả các đệ tử của Đức Phật cũng được chỉ rõ bằng 
sự kiện nhiều tỳ khưu ni là những người thực hành 
thành tựu satipaỊỊhãna.^^^^ Nhiều trường hợp cư sĩ 

trưởng trong Dhamma. ở A IV 457-60, sự hữu dụng của 
satỉpatthãna được chứng thực thêm bằng một danh sách đáng 
kể các lợi ích có thể có được. 

• A V 153 (BKTC 4, tr. 445, đ. 3: Ẫnanda; NDB, p. 1441: Ẫnanda). 

• A IV 457-60 (sđd, tr. 225-29: Phẩm Niệm Xứ; NDB, pp. 
1326-29: Establishments ofMỉndfulness). 

1077. s V 179 (BKTƯ 5, tr. 280: Thổi Thất; CDB II, p. 1656: 
Neglected). 

1078. s V 155 (sđd, tr. 241, đ. 3: Trú Xứ Tỷ Kheo Nỉ; CDB II, p. 
1638: The Bhikkhunis’ Quarter). 

“ Bản Miến Điện và Tích Lan viết uỊãrarụ pubbenãparam 
vỉsesam sahjãnanti (những giai đoạn siêu việt càng lúc càng 
cao thượng). Bản PTS viết là sampajãnanti (hiếu biết rõ 
ràng tường tận, sự rõ biết quảng đại, trước sau thù thang). 
Chú giải BKTƯgiải thích: “những giai đoạn siêu việt càng 
lúc càng cao thượng” như là những giai đoạn tăng trưởng 
của tri, bắt nguồn từ việc hiếu biết trọn vẹn bốn yếu tố chinh 
(tứ đại) có được nhờ áp dụng ba thực tánh vào tất cả các 
hiện tượng do điều kiện tạo thành. ” 

Trích CDBII, p. 1922, ct. 144 và KS V, p. 134, ct. 2. 
“ ơ A IV 47, với tỳ khưu nào có tâm tư không trong sạch, 
hay nghĩ về tình dục, ta gặp câu tưong tự: natthi me pub- 
benãpararụ viseso: “trong ta không có sự khác biệt nào trước 
khi tu tập nó và sau khi tu tập nó ”. Trong trường hợp này, 
không thê giải thích câu pubbenãpararụ visesa là “những 
giai đoạn siêu việt càng lúc càng cao thượng đạt được nhờ 
tu tập tâm thức”. Đọc BKTC 3, tr. 344 Tưởng (2); NDB, p. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


695 


hành thiền thuần thục quán tưởng satipatthãna.''^'^^ 
Rõ ràng là những trường hợp này chỉ chi thấy chữ 
“tỳ khưu” (bhikkhave) được Đức Phật dùng trong 
Satipaịịhãna Sutta như là một cách diễn đạt đến 
người nghe, lời giáo huấn của Ngài không chỉ dành 
riêng cho những người xuất gia thọ giới trọn vẹn.''°^° 

Dù việc tu tập satipaịỊhãna rõ ràng là không giới hạn 
trong những thành viên của Tăng Đoàn, tuy nhiên, 
sự tu tập này giữ gìn lợi ích cho họ, vì nó chống lại 
xu hướng suy đồi cá nhân và tập thể.^°®^ Như Đức 

1032: Perceptions (1). 

Trích NDB,p. 1778, ct. 1513. 

1079. Ví dụ, theo M I 340, người cư sĩ đệ tử Pessa nhiều lần tham 
gia vào satỉpatthãna. Trong kinh này, sự tu tập của Pessa được 
coi như là đủ điều kiện để được gọi là “supatitthita, củng cố 
vững chắc”, đây rõ ràng là trình độ khá cao. s V 177 và s V 178 
tường thuật cả hai cư sĩ Sỉrỉvaậdha và Mãnadỉnna đều tham gia 
vào việc tu tập satỉpatthãna. Sau đó, Đức Phật tuyên bố cả hai 
đều chứng quả không trở lại. 

•MI 340 (KTB 2, tr. 11: Kỉnh Kandaraka; MLDB, p. 444, pa. 
4: To Kandaraka). 

• s V 177 (BKTỨ 5, tr. 277, đ.9-10: Sỉrỉvaddha; CDB II, p. 
1655: Sirivaậậha). 

• s V 178 (sđd, tr. 278, đ. 8-9: Mãnadỉnna; CDB II, p. 1655: 
Mãnadinna). 

1080. Ps I 241 giải thích rằng, trong mạch văn đang đọc đây, chữ “tỳ 
khưu” bao hàm luôn bất kỳ ai tham gia vào việc tu tập. 

1081. D II 77, D II 79, s V 172, s V 173 và s V 174.^ 

• D II 77 (TBK 3, tr. 77, đ. 6: Kỉnh Đại Bát Niết Bàn; LDB, p. 
233, pa. 1.6: The Buddha ’s Last Days). 

• D II 79 (sđd, tr. 79, đ. 9: Kỉnh Đại Bát Niết Bàn; LDB, p. 233, 
pa.l. 7: The Buddha ’s Last Days). 

• s V 172 (BKTƯ5, tr. 270: Tru; CDBII, p. 1651: Duratỉon). 




696 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Phật đã chỉ rõ, khi một tỳ khưu hay tỳ khưu ni đã tu 
tập đủ một thời gian, không có gì trong thế gian này 
có thể xúi họ bỏ áo nhà tu và từ bỏ lối sống phạm 
hạnh của mình vì họ đã trở nên hoàn toàn nhàm 
chán với cám dỗ thế tục.^°®^ Cũng cố vững vàng 
trong satipatthãna, các vị ấy đã bắt đầu thực sự dựa 
vào chính mình và không còn cần bất cứ loại bảo hộ 
hay nương tựa nào khác.''°®^ 


• s V 173 (sđd, tr. 271: Tổn Giảm; CDBII, p. 1651: Declỉne). 

• s V 174 (sđd, tr. 272: Bà La Môn; CDBII, p. 1652: A Certaỉn 
Brahmỉn). 

1082. s V 301. Câu này cho thấy sự trái ngược với AIII 396, qua đó 
ngay cả người chứng cõi thiền thứ tư vẫn có thế cởi trả y áo và 
trở về lối sống thế tục. 

• s V 301 (BKTƯ 5, tr. 452: Nhà Bằng Cây Sãỉa; CDB II, p. 
1756: The Salaịa-Tree Hut). 

• A III 396 (BKTC 2, tr. 189, đ. 6: Hatthỉsãrỉputta; NDB, p. 
949: Hatthỉ). 

1083. D II 100; D III 58; D III 77; s V 154; s V 163; và s V 164 
nói về những ai bắt tay vào satỉpatthãna như trở thành hòn 
đảo và bằng cách đó là nơi nương tựa cho chính mình. Chú 
giải về đoạn kinh này, Sv II 549 nhấn mạnh là chính sự tu tập 
satỉpatthãna đó sẽ đưa tới đỉnh cao nhất. 

• D II 100 (TBK 2, tr. 101, đ. 26: Kỉnh Đại Bát Niết Bàn; LDB, 
p. 245, pa. 2.26: The Buddha ’s Last Days ). 

• D III 58 (TBK 4, tr. 58, đ. 1: Kỉnh Chuyển Luân Thảnh Vương 
Sư Tử Hống; LDB, p. 295, pa. ỉ: The Lions Roar on the 
Turning of the Wheel). 

• D III 77 (sđd, tr. 77: đ. 1: Kinh Chuyên Luân Thánh Vương 
Sư Tử Hống; LDB, p. 404, pa. 27: The Lions Roar on the 
Turning of the Wheel). 

• s V 154 (BKTƯ5, tr. 240, đ.9: Bệnh; CDBII, p. 1627: IU). 

• s V 163 (sđd, tr. 256, đ.l2: Cunda; CDBII, p. 1644: Cunda). 

• s V 164 (sđd, tr. 258, đ.8: Celam; CDBII,p. 1645: Ukkacelã). 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


697 


Ảnh hưởng tốt đẹp của satipaịịhãna không chỉ giới hạn 
trong tự thân. Đức Phật rõ ràng khuyên ta nên khuyến 
khích bạn hữu và thân quyến tu tập satipaịịhãna.^^^'^ 
Theo cách này, sự tu tập satipaịịhãna có thể trở thành 
phương tiện giúp đỡ người khác. Đức Phật đã có lần 
minh họa phương thức thích hợp để giúp đỡ như thế 
bằng thí dụ hai người cùng biểu diễn nhào lộn sắp 
sửa trình bày màn diễn giữ thăng bằng cho nhau.^°®^ 

1084. s V 189. Điều hơi ngạc nhiên là bản Ẵgamas tiếng Hán (Tương 
ưngA Hàm) không có kinh này (so với Akanuma 1990: 247). 

1085. s V 169. về đoạn này, xin so với Nãnaponỉka 1990: p. 3; 
Nãnavĩra 1987: p.211; Piyadassi 1972: p. 475 và Thãnissaro 
1996: p. 81. 

• s V 169 (BKTƯ 5, tr. 264, đ. 4: Sedaka hay Ekantaka; CDB 
II, p. 1648: Sedaka). Theo chủ giải BKTƯ: 

Tỳ khưu nào từ bỏ hành vi phù phiêm đê theo đuôi, tu tập, 
và ngày đêm trau dồi chủ đề thiền quán, vị ẩy chứng được quả 
vị Arahant. Như vậy, khi người khác thấy và tin tưởng vị này, 
họ bắt đầu quyết tâm hướng về trạng thái an lạc. Đây chính 
là người bảo vệ người khác bằng cách tự bảo vệ chính mình. ” 

Trích CDB H p. 1925, ct. 169. 

• Nãnaponika 1990: p. 3. 

“ Kinh Tương ưng Quán Niệm số 19 viết: 

Bảo vệ chính mình, người ấy bảo vệ người khác (Attãnam 
rakkhanto pararụ rakkhati). 

Bảo vệ người khác, người ấy bảo vệ chinh mình (Pararn rak- 
khanto attãnaựi rakkhatỉ). 

Làm sao đê người tự bảo vệ chính mình, bảo vệ người khác? 
Bằng cách tu tập thiền quán nhiều lần và thường xuyên 
(ãsevanãya bhãvanãya bahulikammena). 

Và làm sao đê bảo vệ người khác, người ây tự bảo vệ chinh 
minh? Bằng cách kham nhẫn, chịu đựng, sống đời bất bạo 
động và không hãm hại, bang tâm từ bi. 

Hai câu đầu tiên bố túc lân nhau và không nên trích dân 
rời rạc. Bây giờ, khi dịch vụ xã hội được nhấn mạnh nhiều, 
người ta thường không tránh được khuynh hướng ủng hộ 




698 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Để cả hai có thể biểu diễn an toàn, trước tiên mỗi 
người phải chú ý đến sự thăng bằng của riêng mình, 
chứ không chú ý đến sự thăng bằng của đồng nghiệp 
của mình. Tương tự như thế, Đức Phật khuyên rằng, 


quan điếm của riêng mình bằng cách trích dẫn câu thứ hai 
thôi. Nhưng chỉ trích dẫn một trong hai câu, sẽ xuyên tạc lập 
trường của Đức Phật. Người bị lún trong bùn không thê kéo 
người khác ra khỏi bùn được. Với ỷ nghĩa đó, tự bảo vệ mình 
tạo thành nền tảng cần thiết, không có không được, đế bảo 
vệ và giúp đỡ kẻ khác. ” 

Trích PS, tr. 2-3. 

• Nãnavĩra 1987: p.211 

Đức Phật nhiều lần chỉ rõ rằng chỉ có những ai dâng hiến 
trọn vẹn đời mình cho sự thành tựu an lạc của chinh mình và 
cam chắc điều đó (bằng cách trở thành sotãpattP: bậc Nhập 
Giòng) mới có thê có đủ tư cách giúp đỡ người khác - kẻ nào tự 
mình đang lún trong cát không thê kéo kẻ khác ra ngoài được, 
và nếu người đang bị lún ấy muốn cứu kẻ khác, người ấy trước 
hết phải tự mình ra khỏi chô sa lẩy đã, nếu không, hẳn sẽ nhận 
ra rằng việc cứu giúp người khác không dễ như hắn tưởng. ” 

Trích cp p. 211. 

* Thãnissaro 1996; p. 81 

“ Neu một người mất thăng bằng, cả hai đều ngã xuống. Đê 
cả hai đều giữ được thăng bằng, mỗi người phải tự giữ thăng 
bằng cho chinh mình. Sự tưong đồng này chỉ rõ rằng hành 
vi tu tập các phâm hạnh thiện lành tự nó là hành vi tôt lành 
đến người khác. Ta bảo vệ người khác khỏi những hậu quả 
tai hại của sân hận không kiêm soát được của kẻ khác... và 
phoi bày ra hiệu quả của chánh niệm của riêng mình, bình 
thản, và nhữngphâm hạnh tôt lành khác. Như vậy không thê 
tu tập thích hợp bon satipatthãna nếu cả thế gian này, ở mức 
độ nhiều hay ít, không nhận được lợi ích của sự tu tập ấy. 
Và khi trong thế giới không có ai có thế giữ thăng bảng cho 
người khác, thi dụ tự giữ thăng bằng cho chinh mình này là 
tặng phâm hữu ích cho ai có măt đê thây và có tri khôn đê 
ghi nhớ trong tâm. ” 


Trích WA, p. 81. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


699 


trước hết ta tự giữ thăng bằng trong ta bằng cách 
tu tập satipaịỊhãna. Dựa trên sự thiết lập thăng bằng 
nội tâm ta có thể liên hệ dến hoàn cảnh chung quanh 
bằng kham nhẫn, bất bạo động và tâm từ, vì thế có 
thể thực sự tạo lợi lạc cho người khác. 

Ví dụ hai người nhào lộn ngụ ý là sự tự tu tập 
satipaịịhãna tạo thành nền tảng quan trọng cho khả 
năng giúp đỡ người khác. Theo Đức Phật, cố gắng 
giúp đỡ người khác mà trước đó không tự tu tập 
chính mình như cố gắng cứu vớt người khác ra khỏi 
chỗ sình lầy trong khi tự mình cũng chìm trong vũng 
lầy Ngài đã so sánh nỗ lực dẫn dắt kẻ khác đến 


1086. M I 45. Cũng thế, Dhp 158 đề nghị tự củng cố vững vàng trước 
khi dạy kẻ khác. So thêm với AII 95-9, Đức Phật phân biệt bốn 
cách tu tập có thế được: chỉ cho lợi ích của riêng mình, hay chỉ 
cho lợi ích của người khác, hay không cho lợi ích của ai cả, hay 
cho lợi ích của cả hai. Có lẽ lập trường tạo ngạc nhiên của Ngài 
là tu tập chỉ cho lợi ích của riêng mình siêu việt hon sự tu tập 
chỉ cho lợi ích của người khác (so thêm với Dhp 166). Lý luận 
làm nền tảng là ngoại trừ người đã thiết lập vững vàng ữong việc 
vượt qua bất thiện (AII96) hay chế ngự hành vi sai trái (AII99), 
ta không thế làm lợi ích cho người khác. So với Premasiri 1990c: 
p. 160, người đã chỉ thắng ra như cầu có một nền tảng an lạc nội 
tâm trước khi tiến hành việc phụng sự người khác. 

• M I 45 (KTB 1, tr. 106: Kỉnh Đoạn Giảm; MLDB, p. 130, pa. 
16: Ejfacement). 

• Dhp 158 (KTỈB 1, PC, tr. 63: Phẩm Tự Ngã; DBPW, Dh., 
p.70: The Selj). 

• A II 95-9 (BKTC 1, tr. 734-41: Que Lửa; NDB, p. 476-80: 
Cremation Brand). 

• Dhp 166 (KTỈB 1, PC, tr. 65: Phẩm Tự Ngã; DBPW, Dh. p. 
72: The SeỉJ). 

• AII 96 (BKTC 1, tr. 734: Lợi Mình; NDB, p. 477: Lust). 

• AII 99 (sđd, tr. 740: Những Học Pháp; NDB,p. 479: Traỉning 
Rules). 




700 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


thực chứng điều chính mình vẫn chưa chứng ngộ với 
một người đang bị dòng sông cuốn phăng đi nhưng 
lại cố đưa người khác vượt qua bờ bên kia/°®^ 

Tất cả các đoạn kinh này ghi lại địa vị chính yếu và 
sự quan trọng của satipaịịhãna trong tinh thần giáo 
pháp của Đức Phật. Thực vậy, chính sự thực hành 
satipaịịhãna, sự tu tập có hệ thống phẩm tính không 
dễ nhận ra này của chánh niệm, tạo thành con đường 
thẳng đến thực chứng Nibbãna, đến trí tuệ trọn vẹn, 
đến trạng thái hạnh phúc cao thượng nhất có thể và 
đến giải thoát vô thượng. 

HÉT 


1087. Sn 320 (KTiB 1, KT, tr. 566-7: Kỉnh Chiếc Thuyền; GD, p. 39: 
The Boat). 

1088. Nibbãna được ngụ ý như là sự “toàn thiện của tuệ (tối thắng 
Thánh tuệ)” ở M III 245 và Th 1015; như là “hạnh phúc cao 
thượng nhất (lạc tối thượng)” ở Dhp 204; và là sự “giải thoát 
vô thượng” ở M I 235. 

• M III 245 (KTB 3, tr. 554: Kỉnh Giới Phân Biệt; MLDB, p. 
1093, pa. 25: The Expositỉon of the Elements). 

• Th 1015 (TỈBK II, TLTK tr. 244: Sãrỉputta; EVI, p. 103: 
Sãriputta). 

• Dhp 204 (KTỈB 1, PC, tr. 72: Phẩm An Lạc; DBPW, p. 84: 
Happiness). 

• M I 235 (KTB 1, tr. 516: Tiêu Kỉnh Saccaka; MLDB, p. 330, 
pa. 26: The Shorter Discourse to Saccaka). 




PHỤ ĐÍNH 

NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU MAJJHIMA-NIKĂYA 

(trang 73-97) 

ANÂLAYO 

SatipaịỊhãna Sutta, “kinh thiết lập quán niệm”, trình 
bày chỉ dẫn về satipatịhãna.^^^^ Kinh này có bản Pãịi 
tương đương trong Dĩgha-nikãya* (Trường Bộ Kinh) 
và hai bản tiếng Hán được tìm thấy trong Madhyama- 
ãgama* (Trung A Hàm) và trong Ekottarika-ãgama* 
(Tăng NhấtA /-/à/T?jJ°^° 

[MN I 55] Hai bản PãỊi và hai tiếng Hán bắt đầu bằng 
cách tuyên bố satipaịthãna là cách để thanh lọc 
chúng sanh và để vượt qua sầu bi. Bản PãỊi đề cập 
tới “đạt chánh đạo” như là một lợi ích khác để tu tập 
satipaịịhãna, trong khi bản Madhyama-ãgama nói về 
“đạt chân lý” và Ekottarika-ãgama nói “đạt đại tuệ.” 
1091 jheo cắt nghĩa của chú giải PãỊi, “phương pháp 

1089. Bản tương đương với chữ satỉpatthãna trong MÃ 98 ở T I 
582bll, một trong số nghĩa của nó là upasthãna, ữong khi đó 
ở EÃ 12.1 ở T II 568a4 nói về “ổn định tâm”. Nhưng một lời 
dịch khác về satỉpatthãna tìm thấy ở các kinh trong Samyukta- 
ãgama* (Tạp A Hàm) như ở SÃ 614 ở T II 172al8 mang sắc 
thái mạnh mẽ hơn, đó là “thiết lập quán niệm”. 

1090. Bản Pãli tương đương DN 22 ở DN II 290-315, trong khi bản 
tiếng Hán tương đương là MÃ 98 ở T I 582b-584b và EÃ 12.1 
ở T II 568a-569b. MÃ 98 giống với MN 10 về nhan đề, về 
địa điếm giảng kinh gần thị trấn Kammãsadhamma ở xứ Kuru, 
trong khi ở EÃ 12.1 giảng ở Jeta’s Grove gần Savatthỉ. 

1091. DN 22 ở DN II 290,10 và MN 10 ở MN I 56.2: nãyassa 
adhigamãya. MÃ 98 ở T I 582610 và EA$ 12.1 ở T II 568a3. 



702 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


nãya” trong mạch văn này đại diện cho tám chánh 
đạo.^°^^ Qua khía cạnh này, tuy cách diễn đạt về lợi 
ích trong bản Pã//và tiếng Hán khác nhau, nhưng có 
thể giống nhau về ý nghĩa. 

Trong hai bản (Mahã-)Satipatthãna-suttas và 
Ekottarika-ãgama, lợi ích do tu tập satipaịịhãna lên 
đến điểm cao nhất là thực chứng Nirvãna,^^^^ còn bản 
Madhyama-ãgama lại không nêu rõ ràng đây là lợi ích 
của tu tập satipatịhãna.^^^'^ Vì sự thực chứng Nirvãna 
nổi rõ lên trong phần kết luận của cùng kinh này, nên 
sự khác biệt ấy hình như không ám chỉ một bất đồng 
thực sự nào. 

Bản Madhyama-ãgama còn công bố thêm là tất cả 
các Tathãgatas* (Như Lai) quá khứ, hiện tại và vị lai 
đã, hiện đang và sẽ đạt chứng ngộ bằng cách vượt 
qua năm chướng ngại, tu tập bốn satipaịịhãna, và tu 
tập bảy yếu tố tạo thành chứng ngộ.^°^^ Câu tương tự 


Nãyassa adhỉgamãya: “thành tựu phương pháp đích thực”, 
thành tựu đạo lộ chân chánh, đạt chánh đạo. Tám chánh đạo còn 
được gọi là đạo lộ chân chánh. Adhigamananam còn có nghĩa 
là thành tựu quả vị Arahant, đạt đến giác ngộ, thành tựu tuệ tri 
cuối cùng nên HTMinh Châu dịch là ‘thành tựu chánh tri’. 

1092. Ps I 236,6: ĩỉãyo vuccati ariyo atthahgiko maggo. 

1093. DN 22 ở DN II 290,10 và MN 10 ở MN I 56.2; nibbãnassa 
sacchikiriyãya. EÃ 12.1 ở T II 568a3. 

1094. Sự thực chứng Nỉrvãna cũng không có trong bản liệt kê các lợi 
ích của satipatthãna trong SÃ 535 ở T II 139a20, SÃ 607 ở T 
II 171al0vàSÃ1189ỞT II 322bl. 


1095. MÃ98 ỞTI 582bll. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


703 


như thế có thể tìm thấy trong nhiều kinh PãỊi khác.''°^® 
Bản Ekottarika-ãgama cũng đề cập đến nhu cầu vượt 
qua năm chướng ngại ở điểm này, tuy nhiên không 
đưa vào phần Tathãgatas hay bảy yếu tố tạo thành 
chứng ngộ.''°^^ 

Điều khác thường là cả hai bản tiếng Hán đều làm nổi 
bật lên nhu cầu loại bỏ năm chướng ngại ngay từ phần 
đầu giải thích của hai bản này, nhu cầu này cũng được 
chú giải Pãli kinh Satipatthãna đề cập đến Rút kết 
luận từ phần giải thích còn lại trong hai bản (Mahã-) 
Satipaịịhãna-suttas và bản Madhyama-ãgama, nhu 
cầu này không cần thiết phải hiểu theo nghĩa tuyệt 
đối, vì theo những bản này, phận sự của quán niệm 
dhammas là cần có ý thức nhận biết rõ rệt về năm 
chướng ngại ấy. Vì lời chỉ dẫn được nêu ra qua khía 
cạnh này nói rõ về việc ý thức nhận biết rõ rệt về sự 
sanh khởi và hiện hữu của bất cứ chướng ngại nào 
trong các chướng ngại này, kết quả là satipaịỊhãna 
có thể được thực hiện khi các chướng ngại có mặt, 
để cho lời chỉ dẫn về loại bỏ chúng dường như không 
có ý đòi hỏi dứt khoát sự vắng mặt của chúng là điều 
kiện cần thiết cần phải thỏa mãn trước khi bắt tay 
hành thiền satipaịịhãna gì cả.''°®^ 

1096. DN 16ỜDNII 83,18; DN 28 ở DN III 101,10; và SN 47:12 ở 
SNV 160.27. 

1097. EÃ 12.1 ỞTII568a4. 

1098. Ps 1244,9. 


1099. MN 10 ỞMNI 60,12 (so vớiDN 22 ỞDNII 300,10): santam vã 
ajjhattam kãmacchandam, atthi me ajjhattam kãmacchando ti 
pajãnãti, và yathã ca anuppannassa kãmacchandassa uppãdo 




704 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Thực ra, theo một phẩm trong Ahguttara-nikaya* 
(Tăng Chi Bộ Kinh), bốn satipaịỊhãna này nên được 
tu tập với mục đích loại bỏ năm chướng ngại ấy, câu 
này sẽ trở thành vô nghĩa nếu sự loại bỏ chúng là 
đòi hỏi cần thiết để có thể tu tập satipatịhãna.^'^°° Tuy 
nhiên, việc loại bỏ năm chướng ngại này là điều kiện 
tiên quyết cho sự tu tiến ở giai đoạn tu tập cao, và 
nhờ đó cho sự gặt hái được nhiều lợi ích đã được 
nói tới trong các bản PãỊi và tiếng Hán.''^°^ Điều này 
thích hợp với ngụ ý về nhu cầu loại bỏ năm chướng 
ngại rất gần gũi với việc làm nổi bật lên lợi ích tu tập 
satipaịịhãna trong các bản tiếng Hán. 

Phẩm kinh Ekottarika-ãgama tiếp tục bằng cách giải 
thích tại sao có thể được coi là “một con đường tu 
tiến” để thanh lọc chúng sanh và để vượt qua sầu 
ưu. Theo giải thích của phẩm này, “một” đại diện cho 
nhất tâm và “con đường” thay cho “thánh đạo tám 
ngành”.Bằng cách này, giải thích của Ekottarika- 

hoti, tan ca pajãnãti (S‘'-MN I 111,6: kãmachandarụ, kãma- 
chando, kãmachandassa), với đoạn tương đương trong MÃ 98 
ỞTI584a24. 

1100. AN 9:64 ỞAN IV 458,12. 

1101. về nhu cầu loại bỏ năm chuớng ngại truớc khi có thế thực 
chứng, so với AN 5:51 ở AN III 63,22. Đoạn tuông ứng với AN 
5:51, EÃ^ 19 ở T II 879al (một phẩm trong Ekottarỉka-ãgama, 
bản dịch Taishõ của nó đuợc coi là của Ãn Shigão, trình bày 
năm chuớng ngại nhu là cái gì ngăn trở khả năng nhìn thấy 
bằng tuệ giác chân thực (với sự khác biệt là chuớng ngại thứ tu 
trong danh sách của bản này nói đến năm [loại] hoan hỉ, thay vì 
dao động không yên và lo âu). 

1102. EÃ 12.1 ỞTII 568a5. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


705 


ãgama làm nổi bật lên nhiều lợi ích khác nhau của 
satipaịỊhãna, kể từ thanh lọc tâm đến thực chứng 
Nirvãna, đòi hỏi phải tu tập satipaịỊhãna cần được 
thực hiện như là một phần cần thiết trong toàn thể 
thánh đạo tám ngành và qua cách đó, nhất tâm được 
phát triển. 


Tương tự với bản Ekottarika-ãgama về “một con 
đường tu tiến”, kinh trong Madhyama-ãgama nói 
về satipaịịhãna như là “một con đường”, và hai bản 
(Mahã-)Satipatịhãna-suttas dùng tập ngữ “một con 
đường tu tiến”.''^°^ 

Chú giải PãỊi cắt nghĩa “một con đường tu tiến” bằng 
năm cách, ngụ ý là nó thay mặt cho con đường đơn 
độc (theo nghĩa thẳng hay trực tiếp); con đường cần 
được bước đi “một mình”; con đường đưa tới một 
mục đích Nirvãna; con đường được Đấng “duy nhất” 
(Đức Phật) chỉ dạy; và con đường duy nhất “chỉ ” 

1103. EÃ 12.1 ở T II 568a2; MÃ 98 ở T I 582b9; DN 22 ở DN II 
290,8 và MN 10 ở MN I 55,31: ekãyano maggo. EÃ 12.1 là 
phẩm kinh đầu tiên trong chương có nhan đề “một con đường 
tu tiến”, tuy cách viết nhan đề này có khác nhưng nghĩa của nó 
tương đương với chữ viết ở EÃ 12.1 ở T II 568a2. Bằng cách 
lấy tập ngữ “một con đường tu tiến” làm nhan đề, hình như 
Ekottarika-ãgama nhấn mạnh thêm phấm tính này của tu tập 
satipatthãna. SÃ 535 ở T II 139a20, SÃ 607 ỞTII nialOvà 
SÃ 1189 ở T II 322bl dùng cách diễn tả khác, rõ ràng là lẫn 
lộn ekãyana* (một con đường tu tiến, độc đạo) với ekayãna* 
(một cỗ xe, nhất thừa), so thêm với Nattier 2007: 188. Có thể 
tìm thấy trong Mahãvibhãsã, T 1545 ở T XXVII 943al8 lời 
trích dẫn về công bố dẫn nhập về bốn satỉpatthãna là “một con 
đường tu tiến” đế thanh lọc chúng sanh. 




706 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


được tìm thấy trong Đạo PhậtJ^°'^ Cùng tập ngữ Pãịi 
này lại xuất hiện trong một kinh khác, miêu tả một 
người bước dọc theo “một con đường đi” dẫn đến cái 
hố, người ta tiên đoán là sớm muộn người ấy sẽ rơi 
xuống hố ấy.^^°^ Điều này ngụ ý là con đường thẳng 
(dịch sát: sự thẳng tắp của hướng đi) như là nghĩa 
chính của tập ngữ này, một nghĩa tương xứng với 
giải thích đầu tiên trong năm giải thích của chú giải. 
Như vậy, ý nghĩa rất quan trọng của tập ngữ PãỊi này 
là satipaịỊhãna được xem là con đường “thẳng” để 
thanh lọc và thực chứng Nirvãna.''^^^ 


1104. Ps 1229,17; so với Anãlayo 2003a: 27-29; về phần đối ứng với 
cắt nghĩa của chú giải trong Udãnãlahkara, được lưu tồn trong 
Tocharian, so với đoạn 29bl-4 trong quyển của Sieg 1949:49. 

1105. MN 12 ỞMN 175,1. 

1106. Kuan 2001:164 đưa ra một cách nhìn khác là tập ngữ '"ekãyana- 
magga có thế ngụ ý bốn satỉpatthãna này tạo thành con đường 
hội tụ nhiều loại tu tập khác nhau”, lưu ý là “giải thích này 
về ekãyana-magga có thế cắt nghĩa tại sao Satipatthãna 
Samyutta... chỉ có những lời chỉ dẫn chung với những miêu tả 
cụ thể rất giới hạn về tu tập như thế nào. Như là lời chỉ dẫn, 
bốn satỉpatthãna này cần được áp dụng vào nhiều nhóm tu tập 
khác nhau, hay thay cho các nhóm tu tập khác nhau này. Một 
cách hiếu liên quan đến thuật ngữ này được Nattier 2007: 199 
đề nghị, Nattier xác định “điếm giao lưu” là nghĩa lâu đời nhất 
trong văn học Veda, và dựa trên ghi chú là các lời cắt nghĩa 
về con đường ekãyana thường được các danh mục khác nhau 
(trong trường họp này là ‘bốn’ satipatthãna) theo sau, ngụ ý là 
“nghĩa căn bản của thuật ngữ này chính là sự kết họp giữa các 
yếu tố ban đầu rời rạc nhau”. Như vậy, lời dịch đúng nhất của 
ekãyana-magga có thế là con đường ‘thống nhất lại’ hay ‘hội 
nhập lại’ ”, đại diện cho “một con đường gồm có nhiều loại tu 
tập hợp lại”. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


707 


Thay vì đề cập tới năm chướng ngại hay thánh đạo 
tám ngành sẵn có trong phần giới thiệu, các bản kinh 
PãỊicó một đoạn lại xuất hiện ở các kinh PãỊi khác như 
là định nghĩa của chánh niệm.^^°^ Đoạn này liên kết 
quán niệm với nhiệt tâm, hiểu biết rõ ràng tường tận, 
và không còn ham hố hay chán nản cõi đời này/^°^ 
Trong khi kinh trong Madhyama-ãgama không có 
đoạn như vậy, còn bản Ekottarika-ãgama nói tương 
tự về loại bỏ ý tưởng bất thiện và không còn lo âu và 
chán nản.''^°^ 

Cũng bản Ekottarika-ãgama này nói rộng thêm chủ 
đề vượt qua lo âu và chán nản bằng cách đề cập đến 
vị tỳ khưu quán tưởng thể nghiệm được hỉ và lạc.^^^° 
Trong toàn bộ lời cắt nghĩa sau đó, phẩm Ekottarika- 
ãgama cứ tiếp tục quay trở lại vấn đề hỉ và lạc, chỉ ra 
rằng ngay cả cách tu tập quán các bộ phận của cơ 
thể, hay quán các giai đoạn tan rữa của tử thi, vẫn có 
thể tạo ra hỉ và lạcJ^^^ 


1107. Ví dụSN45:8 ỞSNV9.26. 

1108. MN 10 ở MN I 56,4: ãtãpĩ sampajãno satimã vineyya loke 
abhỉjjhãdomanassam, so thêm với DN 22 ở DN II 290,13. 

1109. EÃ 12.1 ỞTII568all. 

1110. EÃ 12.1 ỞTII 568al4. 

1111. EÃ 12.1 ở T II 568a23 nói về sự sanh khởi của hỉ và lạc liên 
quan đến quán các bộ phận cơ thế; và ở T II 568bl0 nói về 
sự sanh khởi của hỉ và lạc liên quan đến quán tử thi đang tan 
rữa. So thêm với SN 47:10 ở SN V 157,4 cũng nói đến hỉ khi 
quán thân: kãye kãyãnupassĩ viharãmi ãtãpi sampqịãno satimã 
sukham asmĩ tipajãnãti (C® -SN V. 1.284,5: sukhitasmĩ ti). 




708 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Quy định tìm thấy trong hai kinh (Mahã-)Satipatthãna- 
suttas về nhu cầu cần phối hợp với nhiệt tâm, với hiểu 
biết rõ ràng tường tận, với loại trừ ham hố và chán 
nản cõi đời này lại xuất hiện trong Dĩrgha-ãgama* 
(Trường A Hàm), trong những đoạn tiếng Sanskrit nói 
về bốn satipaịỊhãna, cũng như những đoạn Sanskrit 
về kinh Mahãparinirvãna-sũtra.^^^^ Vả lại, cũng quy 
định này được tìm thấy trong Dharmaskandha và 
trong Sãriputrãbhidharma,ìrong Srãvakabhũmi,^^^'^ 
cũng như các tác phẩm như Arthaviniốcayạsũtra, 


1112. DÃ 4 ở T I 35c27. SHT III 862R, tập aVl-3 (p.272, so với 
SHT IV p.338); ãtãpi smrtimãm samprạịãna vỉniyãbhidhã lfoJ 
k[e daur]manasyarn, so với Pischel 1904; 1143 và Hosoda 
1989a: 544, nhiều phần của chúng cũng đã được lim tồn 
trong SHT III 862R (p.lll) và trong SHT V 1180 A 1 (p.l74, 
đã nêu rõ ở SHT VII p.286); so với SHT IX 3039 (p.333). 
Mahãparỉnỉrvãna-sũtra phần s 360 tập 167R2-3 và tập 173V2- 
3 trong Waldschmidt 1950: 15 và 18 tổng hợp cũng quy định 
này với chỉ dẫn quán bên trong, bên ngoài và bên-trong-bên- 
ngoài, và DÃ 4 cũng thế, bằng cách đó sát với chỉ dẫn tiếng 
PãỊi. Đoạn tưong ứng trong ấn bản Mahãparỉnỉrvãna-sũtra 
có thế được tìm thấy trong bản dịch tiếng Hán của (Mũla-) 
Sarvãtivãda Vinaya. T 1451 ở T XXIV 387624, cũng nói về 
quán bên ữong, bên ngoài và bên-trong-bên-ngoài đế chế ngự 
ham muốn và sân hận, cũng như chán nản và buồn phiền. 

1113. Đoạn tưong ứng trong Dharmaskandha, T 1537 ở T XXVI 
475c28 viết: “có chánh tinh tấn, chánh tư duy, và chánh niệm, 
loại bỏ ham muốn thế gian và chán nản”. 

1114. Quyển ấrãvakabhũmi trong Shukla 1973: 299,18 hay SSG 
2007: 188,8 và T 1579 ở T XXX 441al6 thực thế, đưa ra giải 
thích chi tiết về chủ đề này, xét nhiều giải thích có thế có về 
khác biệt giữa tu tập quán bên trong, bên ngoài và bên-trong- 
bên-ngoài. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


709 


Daếabhumika-sutra, Panca viiỴisatisa-hasrika 

Prajnãpãramitã, và Satasãhasrikã Praịnãpãra-mitã.^^^^ 

Các đoạn kinh này tổng hợp quy định ấy với nhu cầu 
quán thân, cảm nghiệm, tâm và dhãrmas bên trong, 
bên ngoài và bên-trong-bên-ngoài. Nhu cầu thực 
hành quán thân, cảm nghiệm, tâm và dhãrmas bên 
trong, bên ngoài và bên-trong-bên-ngoài cũng được 
giải thích trong hai kinh (Mahã-)SatipaịỊhãna-suttas 
và trong các bản tương đương của Madhyama- 
ãgama và Ekottarika-ãgama.^^^^ Theo giải thích 
trong bản kinh PãỊi khác, thực hiện quán bên trong 
và bên ngoài ngụ ý không chỉ tu tập ý thức rõ rệt về 
bản thân mình (bên trong), mà còn về người khác 
(bên ngoài). 


1115. Quyển Arthaviniắcayạsũtra trong Samtani 1971; 28,10, quyển 
Daẩabhũmỉka-sũtra trong Rahder 1926: 38,18, Vaidya 1967: 
24,17 hay Kondõ 1983: 68,12, quyên Pancavimsatừãhasrikã 
Prạịnã-pãmmitã trong Dutt 1934/2000: 204,4; và đoạn tưong 
ứng trong quyến Satasãhasrikã Prạịnãpãramitã trong Ghosa 
1914; 1427, so thêm với Lamotte 1970a: 1121-1123. 

1116. DN 22 ở DN II 292,1; MN 10 ở MN I 56,27; MÃ 98 ở T I 
582627, và EÃ 12,1 ở T II 568all. MÃ 98 khác với các quyển 
khác tới mức quyển Trung A Hàm này ngoài phần quán “bên 
trong”, và quán “bên ngoài”, không nói gì về quán “bên-trong- 
bên-ngoài”. Đoạn trích giảng với lời chỉ dẫn về quán bên trong 
và bên ngoài có thế đuợc tìm thấy trong Abhidh-k 6,15 trong 
Pradhan 1967: 342,7 tuông ứng với MN 10 ở MN I 56,27; so 
thêm với Abhidh-k-t ở D (4094) mngon pa, nyu 12b4 hay Q 
(5595) thu 45b8. 

1117. DN 18 ở DNII216,15 nói về tu tập satỉpatthãna “bên ngoài có 
liên kết đến thân của nguời khác... dhãrmas của nguời khác”, 
bahiddhã parakãye... bahiddhã paradhammesu, điều này cần 




710 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Khác biệt về trình tự giữa (Mahã-)Satipatthãna-suttas 
và các bản tiếng Hán tương đương là Ekottarika- 
ãgama bắt đầu bằng quán bên trong, bên ngoài và 
bên-trong-bên-ngoài như vậy đã có sẵn trong phần 
giới thiệu, bằng cách đó coi sự quy định là một trong 
những phẩm tính thiết yếu của tu tập satipaịịhãna, 
còn cũng quy định ấy trong ba bản kia tạo thành một 
phần của đoạn kinh được lập lại ở cuối phần các 
bài tập quán niệm. Theo chủ trương áp dụng thực 
tiễn, dù khác biệt trong trình tự này có ít ảnh hưởng, 
điều đáng chú ý là quyển Vibhahga, một tác phẩm 
tiêu biểu cho tư tưởng Abhidharma của Theravãda 
thuở ban sơ, cũng trực tiếp kết hợp nhu cầu nhiệt 
tâm... với nhu cầu tu tập quán bên trong, bên ngoài 
và bên-trong-bên-ngoài Qua khía cạnh này, trình 
bày trong quyển Vibhahga gần với Ekottarika-ãgama 
hơn là các kinh Pãli. 


được thực hiện dựa trên quán tưởng bên trong trước đã và bằng 
cách đó tu tập thuần thục trong định. Đoạn tưong ứng DÃ 4 ở 
T I 36al chỉ ra rằng “sau khi đã quán thân bên trong, người tu 
tập khởi lên trí hiếu biết về thân của những người khác”, kế đến 
là liệt kê cảm nghiệm, các trạng thái tâm và dharmas theo cùng 
cách thức đó. Đoạn này có phần phân biệt giữa quán bên trong 
và quán bên ngoài đi trước, nên ngụ ý của nó tương tự với DN 
18. Một trường hợp khác nói lên hiếu biết này xuất hiện trong 
bản tiếng Hán mới tìm ra, có thế có trong quyến của Ãn Shìgão, 
nói rõ về thực hiện quán satỉpatthãna về tự thân và về người 
khác, so thêm với Zacchetti 2003: 255-256 và 271, chú thích 
88. Tuy nhiên, EÃ 12,1 ở T II 568all liên kết phẩm chất “tự 
thân” với quán bên trong và bên ngoài. 

1118. Vibh 193,2. Bàn về những phần đầu của bản Vibhanga theo 
Dharmaskandha so với Frauwallner 1964: 75-79 và cùng tác giả 
1971a: 107-112. Law 1930a: 189 rút kết luận: quyển Vỉbhahga 
... là quyến đầu tiên và sớm nhất của các quyển Abhidhamma 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


711 


Hai (Mahã-)Satipatthãna-suttas kết thúc mỗi bài tập 
quán niệm bằng lời chỉ dẫn quán sự khởi lên, diệt 
đi và khởi lên và diệt đi, tiếp đến là chỉ ra rằng quán 
niệm cần được thiết lập chỉ vì lợi ích của trí và vì sự 
liên tục của quán niệm được lâu dài thêmJ^^^ Cùng 
chỉ dẫn nầy kết thúc bằng cách chỉ định rằng tỳ khưu 
hành thiền nên sống độc lập và không còn bám níu 
vào bất cứ cái gì trong cõi đời này.''^^° 

Thay vào đó, bản Madhyama-ãgama lại miêu tả quán 
niệm được thiết lập ra sao trong đối tượng tương 
ứng của nó, đề cập đến sự có mặt của trí, khả năng 
nhìn thấy bằng tuệ giác, tuệ và thực chứng.Bài 
kinh Madhyama-ãgama kết thúc từng phần giải thích 
của kinh này về một satipaịịhãna trọn vẹn bằng cách 
công bố là sự tu tập được thực hiện theo chỉ dẫn nêu 
trên, dù trong một thời gian rất ngắn, có thể được 
coi như là một satipatíhãna đích thực.Công bố 
này không chỉ đề cập đến tỳ khưu, mà còn đề cập 
rõ ràng đến tỳ khưu ni là những người hành thiền 
satipaịịhãna đích thực. 


1119. Tôi lấy tiếp đầu ngữ pati- trong chữ patissatimattãya trong 
MN I 10 ở MN I 56,33 theo nghĩa thời gian của “lần nữa”, với 
nghĩa chỉ ra sự vắng mặt của thất niệm trong quán niệm và ngay 
sau đó chỉ ra sự liên tục của nó. 

1120. DN 22 ở DN II 292,8 vàMN 10 ỏ MN 156,33. 

1121. MÃ98ỞTI 582b23. 

1122. MÃ 98 ở T I 583c22. Cũng thế với cảm nghiệm, tâm và 
dharmas ở T I 584a4, T I 584a3, và T I 584bl4. 




712 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Trong bản Madhyama-ãgama, sự vắng mặt của lời 
đề cập rõ ràng đến quán vô thường mang ý nghĩa 
đáng kể, bởi vì theo một phẩm kinh PãỊi khác, ý 
thức nhận biết rõ ràng về sự sanh khởi và diệt tận 
đánh dấu sự khác biệt giữa thiết lập đơn thuần của 
quán niệm và phát triển trọn vẹn (bhãvanã) của 
satipatthãna.^^^^ 

Tuy nhiên, bản Ekottarika-ãgama có đề cập đến vấn 
đề vô thường bằng cách nói thân là vô thường và 
phải chịu tan rã, bằng cách chỉ dẫn quán sanh khởi, 
diệt tận, và sanh- khởi-và-diệt-tận liên quan đến từng 
satipaịỊhãna trong ba satipaịịhãna còn lại kia.''^^'^ 

1123. SN 47: 40 ở SN V 183, 15. Schmithausen 1976: 256 chú 
thích 33 đế ý đến các hình thức định sở cách khác nhau được 
dùng trong chỉ dẫn satipatthãna. Như vậy, ví dụ ở MN I 
56,30+31+32 trong MN 10 (lấy quán hơi thở làm ví dụ) dùng 
chữ kãyasmim (trong tập ngữ samudaya-dhammãnupassĩ vã 
kãyasmirụ viharati) thay cho kãye được dùng cho cùng bài 
tập ở MN I 56,11+28+29+35 của MN 10 (trong tập ngữ kãye 
kãyãnupassĩ). Cũng nguồn tham khảo này coi đây là dấu hiệu 
cho biết là quán sự khởi lên và diệt đi đã không là một phần của 
lời chỉ dẫn gốc. Cách giải thích khác là kãyasmỉm được dùng 
như là loại định sở cách có tính nhấn mạnh khi thuật ngữ này 
đứng một mình, trái lại kãye được phát âm ra không có t ín h 
nhấn mạnh đến nỗi nó bị rút ngắn lại và được dùng khi loại định 
sở cách này đứng ngay trước kãyãnupassĩ. 

1124. EÃ 12.1 ở TII 568625 hướng dẫn quán bản chất vô thường của 
thân và ở T II 568cl3, T II 569all, và T II 569b4 hướng quán 
niệm đến bản chất vô thường của cảm nghiệm, các trạng thái 
tâm, và dharmas, trong mỗi trường hợp đều nói đến sanh khởi, 
diệt tận và sanh-khởi-diệt-tận (tương đương với samudaya- 
dhamma, vayadhamma, samudayavayadhamma). Nhu cầu 
quán sự sanh khởi, diệt tận và sanh-khởi-diệt-tận cũng được nói 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


713 


Giống như hai (Mahã-)Satipatthãna-suttas, bản 
kinh trong Ekottarika-ãgama cũng nói về thành tựu 
trí và sống độc lập. Tuy nhiên, không như (Mahã-) 
SatipaịỊhãna-suttas, bản kinh trong Ekottarika-ãgama 
chỉ ra rằng nhờ sống độc lập người hành thiền kinh 
nghiệm được an lạc, không để cho nhận thức thế tục 
khởi lên, không dao động, và cuối cùng, thực chứng 
Nirvãna.^^^^ĩrmh bày này trong bản Ekottarika-ãgama 
tương đương với nhiều đoạn kinh PãỊi liên kết sự vắng 
mặt của không còn bám níu vào bất cứ cái gì - đã 
được đề cập trong (Mahã-)SatipaỊỊhãna-suttas, cùng 
với sống độc lập - cho đến thể nhập vào chứng ngộ 
trọn vẹn.Theo cách này, bản Ekottarika-ãgama 
nói rõ hàm ý trong (Mahã-)Satipatthãna-suttas, đó là 
câu “sống độc lập và không còn bám níu vào bất cứ 
cái gì” chỉ thẳng vào mức tuệ quán đứng sát cạnh sự 
thể nhập quyết định chứng ngộ. 

Hai bản PãỊi giải thích về satipaịịhãna thứ nhất - quán 
thân bằng cách nói về tu tập: 

• quán hơi thở, 

• quán tư thế, 

đến trong lời chỉ dẫn satỉpatthãna ữong Sãrỉputrãbhỉdharma, 
T 1548 ở T XXVIII 614bl5. 

1125. EÃ 12.1 ở T II 568cl5 (nói về quán cảm giác). Chỉ dẫn tương 
tự như vậy với tâm và dharmas ở EÃ 12.1 ở TII 569al3 và TII 
569b7. 

1126. Câu na (ca) kinci loke upãdiyati xuất hiện trong những mạch 
văn như trong DN 15 ở DNII 68.8; MN 37 ở MN1251,30; MN 
140 ở MN III 244,23; SN 12:51 ở SN 82,17; SN 35:30 ở SN 
IV 23,7; SN 35:31 ở SNIV 24,16; SN 35:90 ở SNIV 67,5; SN 
35:193 ở SNIV 186,6; và AN 7:58 ở AN IV 88,21. 




714 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


• quán các động tác của thân, 

• xét lại các bộ phận của cơ thể, 

• xét lại các yếu tố chính tạo thành cơ thể, 

• xem xác chết qua chín giai đoạn tan rữa. 

về khuôn mẫu này, hai bản tiếng Hán có khác biệt 
đáng kể, và ngay cả hai bản tiếng Hán này cũng 
không giống nhau, vì bản Madhyama-ãgama có thêm 
nhiều bài tập, còn bản Ekottarika-ãgama đưa ra lời 
miêu tả tương đối ngắn gọn về quán thân, chỉ đề cập 
bốn bài tập (xin xem bảng 1 dưới đây). 

Bảng 1. Quán Thân trong MN 10 và hai bản tương đương của nó. 


MN 10 

MÃ 98 

EA 12.1 

• thở (1) 

• tư thế (-► 2) 

• các bô phân của cơ 

• tư thế (2) 

• động tác (-►3) 

thể (-► 4)' 

• động tác (3) 

• chống lại tâm bất 

• 4 yếu tố chính 

• các bộ phận 

thiện 

(-►5) 

của cơ thể (4) 

• kiểm soát tâm 

• các lỗ bài tiết 

• 4 yếu tố chính 

chặt chẽ 

• tử thi tan rữa (-► 6) 

(5) 

• thở (-► 1) 


• tử thi tan rữa 
(6) 

• thể nghiệm qua 
thân 4 jhãnas 

• nhận biết về ánh 
sáng 

• nắm lấy dấu hiệu 
quán tưởng các 
bô phân của cơ 
thê (-►4) 

• 6 yếu tố chính 
(-►5) 

• tử thi tan rữa 
(-^6) 

{* 1-3) 


Điểm giống nhau giữa bản PaỊivà tiếng Hán là sự cấu 
tạo cơ thể của thân, các yếu tố chính, và tử thi qua 







SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


715 


những giai đoạn tan rữa khác nhau như là đối tượng 
quán thânJ^^^ Trong bản tường thuật của Ekottarika- 
ãgama, ta không tìm thấy quán hơi thở, quán các tư 
thế, quán các động tác của thân. Tuy nhiên, những 
bài tập này có thể tìm thấy trong Madhyama-ãgama, 
cũng như trong Sãriputrãbhidharma.^''^^ 

Cho dù giải thích về satipatỊhãna thứ nhất của 
Ekottarika-ãgama hơi ngắn, các tác phẩm của truyền 
thống Theravãda trình bày ý thức rõ rệt về thân 
theo một phong cách còn ngắn ngủi hơn. Quyển 
Paịisambhidhãmagga chỉ có hai bài tập quán các bộ 
phận của cơ thể và bốn yếu tố chính của thân, và lời 
giải thích của Vibhahga về satipaịthãna này đề cập 
chỉ một bài tập, đó là quán các bộ phận của cơ thể.^^^^ 
Tương tự như giải thích tìm thấy trong Paịisambhidhã- 


1127. DN 22 ở DN II 293,10; DN 294,14 và DN 295,6; MN 10 ở 
MN I 57,13+15 và MN I 58,9; MÃ 98 ở T I 58365+17+24; 
và EÃ 12.1 ở T II 568al8+24 và T II 56864. Dựa trên nghiên 
cứu đối chiếu các ấn bản khác nhau về satỉpatthãna thứ nhất, 
Schmithausen 1976: 250 đề nghị là ý thức rõ rệt các tu thế 
của thân có thế đã là loại quán thân lâu đời nhất, vì không 
nhu các loại quán thân khác đã đuợc kể ra, bản chất của nó 
phù hợp nhất với loại quan sát với quán niệm đuợc tìm thấy 
trong các satỉpatthãna khác. Dựa trên trình bày của Vỉbhahga, 
Bronkshorst 1985; 311, thay vào đó, coi quán các bộ phận của 
co thế là loại quán thân cố xua nhất của satỉpatthãna này. 

1128. T 1548 ở T II XXVIII 61363; so với Pancavimsatisãhasrikã 
Prạịnã-pãramitã trong quyến của Dutt 1934/2000: 204,7. 

1129. Patis II 232.9 và Vibh 193,17. Nổi bật là trình bày này tạo 
nên một phần suttantabhãjanỉya của Vibhahga, đó là “phân tích 
theo kinh tạng”. 




716 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


magga, quyển Dharmaskandha chỉ liệt kê các bộ phận 
của cơ thể và bốn yếu tố chính cho phần quán thân.^^^° 

Bài tập thứ nhất được hai (Mahã-)Satipaịthãna- 
suttas đề cập đến là quán niệm hơi thở, một loại tu 
tập cũng được tìm thấy trong kinh của Madhyama- 
ãgama, tuy nhiên bài quán này không đứng đầu danh 
sách các bài tập, thay vào đó, đứng sau phần ý thức 
rõ rệt về tư thế và các động tác của thân. Quyển 
Sãriputrãbhidharma phù hợp với bản Madhyama- 
ãgama về khía cạnh này, vì quyển này cũng đặt ý 
thức rõ rệt về tư thế và các động tác của thân trước 
phần quán niệm hơi thở.^^^^ 

Chỉ dẫn về quán niệm hơi thở được ghi trong 
Madhyama-ãgama đáp ứng gần gũi với chỉ dẫn tiếng 
PãỊi, trước hết nói đến việc biết rõ rệt hơi thở vào và 
ra, rồi hướng dẫn là biết hơi thở vào và ra dài hay 
ngắn, tiếp theo là tập kinh nghiệm toàn thân và tập 
làm lắng dịu hành vi của thân.^^^^ 


1130. T 1537 ỞTIIXXVI476a8+29, khácbiệtlàZ)Aama5^a«í/Aanói 
về sáu yếu tố, thay vì bốn yếu tố tìm thấy trong Patisambhidhã- 
magga và trong hai Satipatthãna-suttas lời trình bày phù họp 
với MÃ 98 ỏ T I 583621, cũng có sáu yếu tố trong phần quán 
thân tuơng ứng của nó. Điều tuông tự nhu thế cũng đuợc tìm 
thấy trong các đoạn Sanskrit không rõ tác giả nói đến lời chỉ dẫn, 
quyển “Yogalehrbuch”, tập 128R6 trong Schlingoíĩ 1964: 86. 

1131. T 1548ỞTII XXVIII 613b3; điều này cũng là trường hợp cho 
Pancavimsatisãhasrikã Prajnãpãramitã trong Dutt 1934/2000: 
204,8; về bàn luận tiếp theo về sự khác biệt, xin so với Ẫnalayo 
2003a: 117-120. 

1132. về ba bước cuối cùng, MÃ 98 ở TI 582cl7 phù hợp với DN 22 
và MN 10 về việc hướng dẫn “làm lắng dịu hành vi của thân” 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


717 


Liên quan đến bài tập này, cái khác biệt là bản 
Madhyama-ãgama không có ví dụ so sánh người 
thợ tiện có trong hai (Mahã-)SatipaịỊhãna-suttas. Một 
khác biệt khác nữa là kinh Madhyama-ãgama cũng 
không miêu tả người hành trì quán hơi thở đi vào nơi 
thanh vắng, ngồi khoanh chân lại và thiết lập quán 
niệm trước mặt.''^^^ 

về bài tập miêu tả kế tiếp trong hai (Mahã-) 
Satipaịịhãna-suttas, quán về bốn tư thế, lời chỉ 
dẫn trong Madhyama-ãgama còn hơn nữa, trực 
tiếp hướng quán niệm đến các hoạt động đi ngủ 
và thức dậy.''^^'^ 

khi thở vào, nhưng khi thở ra lại nói về “làm lắng dịu hành vi 
của miệng”, khuôn mẫu này có thể được tìm thấy trong MÃ 81 
ỞTI555bl4. Đây là một lỗi xảy ra trong lúc chuyến dịch kinh 
văn, vì khuôn mẫu của tất cả lời chỉ dẫn trong các trường hợp 
khác chỉ giản dị áp dụng vào hơi thở ra việc đã làm trong lúc 
thở vào. Minh Chau 1964/1991: 89 ghi chú là ngụ ý về các hoạt 
động của thân của bản Pãịi “cung cấp lời viết chính xác hơn”. 
Các giải thích khác về bốn giai đoạn quán hơi thở tìm thấy 
trong SÃ 803 ở T II 206bl hay trong SÃ 810 ở T II 208a27, 
nói về làm lắng dịu hành vi của thân trong cả hai trường hợp, 
khi thở vào và khi thở ra. Cho dù ngụ ý về hành vi của miệng 
có thế được coi là phù hợp với định nghĩa nêu ra trong SÃ 568 
ở T II 150a24 tiêu biểu cho hướng tâm lần đầu vào và suy xét 
đối tượng, ngụ ý về hai trạng thái này không thích hợp lắm với 
mạch văn đang bàn ở đây. 

1133. MN 10 ở MN I 56,12: araũnagato vã rukkhamũlagato vã 
suũnã-gãragato vã nỉsĩdatỉ, pallankam ãbhụịitvã ujum kãyam 
panidhãyaparimukham satirụ upatthapetvã (đi vào rừng... hay 
đến nơi thanh vắng... ngồi khoanh chân... khởi lên quán niệm 
về đối tượng thiền quán, đó là hơi thở, thiết lập quán niệm 
trước mặt); so thêm với DN 22 ở DN II 291,3. 

1134. MÃ 98 ở T I 582621. MN 10 ở MN I 57,1 nói về hướng quán 




718 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


về bài tập kế tiếp liên quan đến các hoạt động của 
thân được thực hiện với hiểu biết rõ ràng tường 
tận, bản Madhyama-ãgama có ít hoạt động hơn hai 
(Mahã-) Satipaịịhãna-suttas, vì nó không đề cập đến 
các hoạt động như nhìn trước và nhìn xa, ăn và uống, 
hay đại tiểu tiệnJ^^^ (Mahã-)Satipaịịhãna-suttas và 

niệm đến thân “trong bất cứ tư thế nào thân của vị ấy được đặt 
vào”, yathã yathã vã pan ’assa kãyo panihito hoti, so thêm với 
DN 22 ở DN II 292,14, một tập ngữ kết hợp sự tiếp tục nhận 
biết rõ rệt trong bất cứ tư thế nào và như vậy ngụ ý bao hàm 
luôn hai hoạt động phụ đã được đề cập ở MÃ 98. Buồn ngủ 
và thức dậy xuất hiện trong DN 22, MN 10 và MÃ 98 liên 
quan với hiếu biết rõ ràng tường tận các hoạt động, tình trạng 
này, tuy nhiên, công việc hình như có hơi khác bởi vì sự có 
mặt bố túc của sampqịãna đòi hỏi không chỉ có ý thức rõ rệt, 
mà còn thực hiện những hoạt động theo cách thức phù hợp và 
thích hợp. ở mức độ nào đó, một loại tu tập có liên quan trong 
những người theo đạo Jain, được trích dẫn từ Jaini 1979/1998: 
66 chú thích 56 như bắt nguồn từ Dasaveyãliya 4.7, đòi hỏi 
nên có ý thức rõ rệt về bất cứ tư thế nào và trong khi đang ăn 
hay đang nói, jayam care, jayam citthe, jayamãse, jayam sae, 
jayam bhumjamto bhãsamto, một loại tu tập với mục đích tránh 
các hoạt động bất thiện. 

1135. MÃ 98 ở T I 582625. Cũng những hoạt động này hình như 
không có trong lời miêu tả về hiếu biết rõ ràng tường tận trong 
kinh Mahãparỉnỉrvãna-sũtra, vì trong phần s 360 tập 167 V6 của 
Waldschmidt 1950:15 tiếp tục sausãtnghãtĩcĩvarapãtmdhãrane 
ngay lập tức bằng gate sthỉte nừamne ảayỉte (trái lại, trong MN 
10 ở MN I 57,7 theo sau sahghãtipattacĩvaradhãrane bằng 
asite pĩte khãyite sãyite và uccãrapassãvakamme trước khi 
chuyên sang gate thite nisinne sutte). Tập Dĩrgha-ãgama của 
cùng phấm kinh, DÃ 2 ở T I 14a3 có nói đến hiểu biết rõ ràng 
tường tận về các phương hướng khác nhau cũng như về ăn và 
uống (so với bản dịch của Yit 2008: 273 chú thích 17), quyển 
Srãvakabhũmi trong Shukla 1973: 11,12 hay SSG 1998: 20.5 
và trong T 1579 ở T XXX 397bl7 (để có giải thích chi tiết về 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


719 


Madhyama-ãgama giống nhau về việc đề cập các 
hoạt động đắp y, mang bình bát của thân, về phần 
này các lời chỉ dẫn của Madhyama-ãgama còn chỉ 
thêm là điều này nên được thực hiện “khéo léo” và 
“phong cách và biểu hiện thích hợp”J^2® Tính chất bổ 
sung này thích hợp với giải thích của chú giải về hiểu 
biết rõ ràng tường tận các hoạt động của thân, một 
giải thích làm nổi bật nhu cầu có ý thức rõ rệt về mục 
đích và sự thích hợp về đắp y và mang bình bát.^^^^ 
Cùng phong cách tương tự, các kinh PãỊi khác chỉ ra 
rằng tỳ khưu hay tỳ khưu ni nên đắp y và mang bình 
bát theo phong cách phù hợp.^^^^ 

[MN I 57] Sau khi tả về quán hơi thở, tư thế và các động 
tác của thân, hai phẩm (Mahã-)Satipatthãna-suttasì\ếọ 
tục bằng quán các bộ phận cơ thể, các yếu tố chính, 
tử thi trong giai đoạn tan rữa. Ba bài tập này được tìm 
thấy trong cả hai bản tiếng Hán tương đương. 

hiểu biết rõ ràng tường tận so với tác phẩm cũng của Shukla 
1973; 111,11 hay SSG 1998: 172.1 và trong T 1579 ở T XXX 
413c29). Nhóm các hoạt động nói ở DN 22 ở DN II 292,25 và 
MN 10 ở MN I 57,5 hình như là đoạn trích tiêu chuẩn trong 
MN 67 ở MN I 460,9 và AN 4:122 ở AN 123,9, theo đó, ty 
khưu nào không muốn tuân phục lời chỉ dẫn cách thực hiện 
những hoạt động này rồi sẽ khiến cho vị ấy hoàn tục. Một miêu 
tả về hạnh kiểm thích họp ữong truyền thống đạo Jain, được 
trích dẫn trong Deo 1956: 487 cũng bao gồm luôn đại tiếu tiện. 

1136. MÃ98 ỞTI582b25. 

1137. Ps 1253,15: sãtthakasampqịama và sappãyasampqịama. 

1138. AN 4: 103 ở AN II 104,10 và AN 10: 98 ỞANV201, 15 nói 
về việc làm những điều này theo cách thức “vừa lòng” hay “khả 
ỹ”, pãsãdika. 




720 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Các bản Pã//và tiếng Hán trình bày quán các bộ phận 
cơ thể theo các cách tương miêu tả bài tập này 
như là phần quán bất tịnh (asuci )Bản Ekottarika- 


1139. Không như DN 22 ở DN II 293,14 và MN 10 ở MN I 57,17; 
MÃ 98 ở T I 583b8 và EÃ 12.1 ở T II 568a20 đề cập rõ ràng 
đến bộ óc trong danh sách các bộ phận của cơ thế. Vism 240,24 
giải thích là bộ óc không được đề cập rõ ràng trong (Mahã-) 
Satipatthãna-suttas vì nó đã được ngụ ý trong “tủy xương” 
atthỉmỉnjã. Bộ óc xuất hiện trong danh sách tương tự với các 
bộ phận cơ thể trong Sn 1:11 ở Sn 199, so thêm với Khp 2,9 
trong đoạn kinh phấm Gãndhãrĩ ở Glass 2007: 135, Trưởng lão 
Kharosthĩ đoạn 5 dòng 4; so thêm với ẳrãvakabhũmi, Shukla 
1973: 203,10 hay SSG 2007: 60.5 và trong T 1579 ở T XXX 
428c27, quyến (Mũla)Sarvãstivãda Vinaya, Hu-von Hinũber 
1994: 260,16 và ẳiksãsamuccaya trong Bendall 1902/1970: 
209,10. Hayashima 1958: 370 chú thích là nguồn Sanskrit 
thường liệt kê ba mươi sáu phần của cơ thế. Hamilton 1996: 
10 kết luận là “danh sách hiến nhiên là không đầy đủ, điều này 
ngụ ý miêu tả như thế không có chủ ý nên hiểu là danh sách 
định rõ các bộ phận cấu tạo nên cơ thể; thay vào đó, đây chỉ là 
ví dụ”. Xin so thêm với Dhammajoti 2009: 250-252 về danh 
sách khác nhau của các bộ phận cơ thể. Một trích dẫn trong 
kinh về các bộ phận cơ thế (không nhất thiết là dành cho trong 
trường hợp đang bàn này) có thế được tìm thấy trong Abhidh-k 
7:27 trong Pradhan 1967: 411,5 tương đương với MN 10 ở MN 
I 57,15 với bản tiếng Hán tương ứng trong T 1558 ở T XXIX 
140al4 vàT 1559ỞT XXIX 291a9, so thêm với Abhidh-k-t ở 
D (4094) mngonpa, nyu 58a4 hay Q (5595) thu lOObl. Trong 
Arthaviniẩcaya-sũtra của Samtani 1971: 41,7 danh sách liệt kê 
các bộ phận cơ thể là một phần của định nghĩa về chánh niêm, 
được dùng đế đối trị ham muốn nhục dục. 

1140. Greene 2006: 34 ghi chú là phấm tính này dành riêng cho mạch 
văn satỉpatthãna, không được dùng đến khi cũng các bộ phận cơ 
thể này được kế ra trong các kinh khác đế quán bốn yếu tố chính, 
so với MN 28 ở MN I 185,16 và bản tương đương MÃ 30 ở TI 
434c7 chang hạn. Còn về khuynh hướng coi thân thế là bất tịnh 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


721 


ãgama còn làm nổi bật thêm sự ham muốn nhục dục 
về tấm thân này là không thể được, chắc chắn đây là 
kết quả của tu tập nàyj^^^ 

Hai (Mahã-)Satipaịịhãna-suttas và bản Madhyama- 
ãgama minh họa tu tập quán niệm này bằng thí dụ 
nhìn bao đầy các ngũ cốcJ^'^^ Loại bao “mở ra hai 
đầu” như thế hình như là phương tiện để gieo hạt, có 
miệng trên để nhận hạt giống và miệng dưới như là 
ngõ cho hạt giống rơi ra khi gieo hạt.^^"^^ 

Ví von (hay ví dụ so sánh) này tự nó có thể ngụ ý 
tương tự với thân người, miệng trên tiếp nhận thức 
ăn và miệng dưới là cửa ngỏ để phân đi ra. về giải 
thích này, ví von “cái bao hai miệng” ấy cũng ám chỉ 
đến sự phụ thuộc của thân vào nguồn cung cấp dinh 
dưỡng đều đặn, rồi sớm sẽ trở thành phân và nước 
tiểu để cứ phải tiếp tục thải ra nữa. 


trong các truyền thống đạo sĩ Ản Độ thời cổ nói chung, xin so với 
Olivelle 2002: 190. Shuman 2010: 402 nhận định là “dù chúng ta 
coi thân thế không sạch sẽ, chúng ta phải tự hỏi có phải việc coi 
cơ thế là không sạch sẽ hay bất tịnh được chính đáng gọi đấy là 
một ví dụ điến hình về ‘chánh niệm’ chăng?”. 

1141. EÃ 12.1 ỞTII568al9. 


1142. DN 22 ở DN II 293,18; MN 10 ở MN I 57,21 và MÃ 98 ở 
T I 583b9; một so sánh tìm thấy trong ốỉksãsamuccaya của 
Bendall 1902/1970: 210,8; so thêm với Arthavinỉẳcaya-sũtra 
của Samtani 1971: 24,4. Sự thiếu vắng của ví dụ so sánh này 
trong EÃ 12.1 có một đoạn tương đương trong AN 6:29 ở AN 
III 323.20, ở đây bài tu tập xuất hiện không có ví dụ này. 


1143. Schlingloíĩ 1964: 33 chú thích 10. 




722 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Hai (Mahã-)Satipatthãna-suttas và bản Ekottarika- 
ãgama đề cập quán thân qua bốn yếu tố đất, nước, 
lửa và gió theo các cách thức như nhau.^^'^'^ Kinh 
Madhyama-ãgama thêm phần khoảng không và thức 
vào bốn yếu tố này, bằng cách đó, bao hàm sáu yếu 
tộ 1145 Q chừng mực nào đó, xem xét nhóm sáu yếu tố 
này như là đối tượng quán thân là bất thường, vì theo 
cách này, quán thân cũng bao hàm luôn yếu tố thức, 
một yếu tố không phù hợp lắm dưới chủ đề “thân”. 
Cho dù cùng nhóm sáu yếu tố này có thể được tìm 
thấy trong các kinh điển PãỊi khác nhưng chúng không 
nằm trong bối cảnh quán thân.''^'^^ 

Bản PãỊi và tiếng Hán tương đương minh họa quán 
niệm về các yếu tố bằng hình ảnh người đồ tể đã cắt 
thịt con Bản Ekottarika-ãgama cung cấp thêm chi 

1144. DN22 ỞDNII294,14; MN 10 ỞMNI 57,21 và EÃ 12.1 ỞT 
II 568a24. 

1145. MÃ 98 ỞTI 583bl8. 

1146. DN 33 ở DN III 247,18; MN 112 ở MN III 31,16; MN 115 
ở MN III 62,22; MN 140 ở MN III 239,19; SN 18:9 ở SN II 
248,26; SN 25:9 ở SN III 227,23; và AN 3:61 ở AN I 176,1. 

1147. DN22 ỞDNII294,17; MN 10 ở MN I 57,20 và MÃ 98 ở T I 
583bl9 và EÃ 12.1 ở T II 568a26; ví dụ so sánh này cũng tìm 
thấy trong ốỉksãsamuccaya của Bendall 1902/1970: 210,4. MÃ 
98 ở T I 583b20 khác biệt với các bản khác tới mức người đồ 
tế chia miếng thịt ra làm sáu phần, phù hợp với chỉ dẫn trong 
MÃ 98 quán sáu yếu tố thay vì bốn yếu tố đề cập ở các bản 
kinh khác. Phưong pháp sáu yếu tố của ví von này xuất hiện 
trong phần 160V2 của cái gọi là Yogalehbuch trong Schlingoff 
1964: 165 ở đây nó được dùng cho bài tập tưởng tượng thực 
sự, xin đọc Bretfeld2003; Kloppenbord 1987: 85; Ruegg 1967: 
162; Yamabe 199a: 37-40; cùng tác giả 2002: 130; cùng tác giả 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


723 


tiết về VÍ dụ trên vì nó tả người đồ tể phân biệt các bộ 
phận khác nhau của con bò đã bị làm thịt theo “chân”, 
“tim”, ở mức độ nào đó, trình bày này tương 

tự như lời cắt nghĩa tìm thấy trong chú giải PãỊi giải 
thích là ví dụ so sánh này minh họa bài tập quán niệm 
được tu tập ra sao để có thể khiến nhận thức thay đổi. 
Theo chú giải PãỊi, ngay khi con bò bị mổ ra, người đồ 
tể không còn nghĩ “con bò” nữa, nhưng chỉ nghĩ đến 
1149 Ỵưcmg tự, bài tập quán niệm này được tiếp 
tục duy trì sẽ khiến cho người hành thiền không còn 
nghĩ thân này là “Tôi”, “của Tôi”, nhưng nhận biết nó 
chỉ là sự thể hiện của bốn yếu tố ấy. 

[MN I 58] Bài tập cuối cùng của phần quán thân trong 
hai (Mahã-)Satipatthãna-suttas đề cập đến tử thi qua 
những giai đoạn tan rữa khác nhau, ở Ấn Độ thời 
xưa, có khi xác chết rõ ràng là bị bỏ rơi ngoài trời 
trong bãi tha ma, để cho hủy hoại tự nhiên hay để 
dã thú xé xác.^^^° Tỳ khưu và tỳ khưu ni nên đi đến 

2006: 327 về bài tập này. Bộ Bodhỉsattvapỉtaka lại cung cấp 
thêm một khía cạnh khác về bài tập này, vì nó kết họp dùng 
thân mình cho lợi ích của người khác cũng như bốn yếu tố lợi 
ích cho chúng sanh, T 310 ở T XI 307b29, về bản dịch bản Tây 
Tạng so với Pagel 1995; 382. Homer 1945: 451 phê bình là ví 
dụ so sánh này chỉ ra là “người hàng thịt này đã là một thành 
phần nổi tiếng trong co cấu xã hội, phục vụ những ai không 
phản đối việc ăn thịt bò”. 

1148. EÃ 12.1 ỞTII 568a27. 

1149. Ps 1272,1. 

1150. Rhys Davids 1903/1997; 80. Xuánzàng trong bút ký du lịch 
ghi rằng tử thi bị bỏ ngoài trời đế dã thú xé xác, ông ta trình 
bày như là một trong ba phương pháp khác nhau vứt bỏ xác 




724 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


bãi tha ma như thế để tập lối tu cá biệt này.''^^^ Theo 
Sahghabhedavastu của (Mũla)Sarvãtivãda Vinaya, 
trước khi chứng ngộ chính Đức Phật đã chịu ảnh 
hưởng mạnh mẽ khi nhìn thấy người chết và tử thi 
trong những bãi tha ma như vậy.^^^2 

Miêu tả của Madhyama-ãgama và Ekottarika-ãgama 
về bài tập này khá giống như hai (Mahã-)Satipaịịhãna- 


chết tìm thấy ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ bảy, so với T 2087 ở T 
LI 877c27, được dịch trong Beal 1884/200la: 86 (về bút ký 
du lịch của Xuánzàng nói chung so với Deeg 2007 khuyến cáo 
thái độ phê phán quá dễ dãi sự đáng tin cậy về tin tức cung 
cấp trong tập tài liệu này). Câu trích Vĩradattaparỉprcchã trong 
ốỉksãsamuccaya của Bendall 1902/1970: 210,2 đề cập riêng 
giai đoạn xác chết bị súc sanh ăn, hướng dẫn là ta nên coi thân 
riêng của mình chẳng qua chỉ là thực phẩm cho sanh linh khác. 

1151. So thêm với Th 315-316 hay Th 393-395, chẳng hạn. Cousins 
2003: 4 bình luận là hình nhu “thiền quán sự tan rữa của tử thi 
ngoài nghĩa địa không được lưu tồn như là cách tu tập của đạo 
Jain, mà đã có thế là cách tu tập điến hình, duy nhất của Phật giáo 
vào thời điếm đó”. Công thức seyyathãpỉ passeyya trong MN 
10 ở MN I 58,9, so với DN 22 ở DN II 295,6 ngụ ý là sự tu tập 
thật sự về cách thiền này hên quan đến loại hồi tưởng hay thậm 
chí đến tưởng tượng; so với Gethin 2006: 97 và chú thích 1147 
ở trên. Nãnamolỉ 1991b: 760 ct 27 bình luận là các giai đoạn tan 
rữa khác nhau của tử thi “không nhất thiết có ngụ ý quán tưởng 
xác chết thực sự”, mà “như là hình ảnh tâm thức cần được tạo 
nên”. Tuy nhiên, công thức viết ở MÃ 98 ở T I 583624 và EÃ 
12.1 ở T II 568b4 như thế người hành thiền thực sự quán xác 
chết. Theo McMahan 1998: 253, dù đạo Phật nguyên thủy nói 
chung “ngôn ngữ chất đầy các ấn dụ về hình ảnh, nhưng hình ảnh 
theo nghĩa đen và hình ảnh thị giác không được nhấn mạnh”. 

1152. Gnoli 1977: 77,22 với bản Tây Tạng tưong đưong trong D (1) 
'dul ba, nga 7a4 hay Q (1030) ce 6bl. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


725 


suttas, tiến hành qua nhiều giai đoạn từ lúc mới chết 
và xác sưng phù, đến xác bị nhiều loại dòi bọ côn 
trùng ăn đến xương rải rác chỗ này chỗ kia, cuối cùng 
chỉ còn là 

Trong phần bàn luận về các giai đoạn khác nhau 
của thân đang tan rữa cần được quán tưởng, kinh 
Madhyama-ãgama cũng hướng dẫn quán tưởng khi 
thân đang được hỏa thiêu.Bản Ekottarika-ãgama 
kết thúc bài tập này bằng cách tả một tỳ khưu đạt 
được tuệ quán vào sự vô thường của thân và thực 
chất trống không tối hậu, bản kinh tóm lược điểm 
chính của bài tập này.''^^^ 


1153. DN22ỞDNII295,6; MN 10 ỞMNI 58,9; MÃ98 ỞTI 583cl 
và EÃ 12.1 ở T II 568b4; so thêm với Srãvakabhũmi trong 
Shukla 1973; 205,21 hay SSG 2007: 64.20 và trong T 1579 
ở T XXX 429b7, và ẳiksãsamuccaya của Bendall 1902/1970: 
210,15. T 602 ở T XV 171c4, một luận thuyết về quán hoi thở, 
đề cập đến nhiều khía cạnh của quán ngoài nghĩa địa nhu để 
đối trị nhục dục. T 602 hướng dẫn là nếu ai cảm thấy bị đôi môi 
hồng hay cặp lông mày đậm của người khác lôi cuốn, người 
ấy nên hồi tưởng đến dòng máu của người chết cũng đỏ và xác 
chết đang thối rữa cũng đậm như thế, và trong trường họp ai bị 
cái thân tròn trịa của người khác lôi cuốn, người ấy nên quán 
cái tròn trịa của tử thi bị sưng phù; so thêm với Zaccheti 2004: 
896 và về bản chất của tác phấm cùng tác giả 2010b. 

1154. MÃ 98 ở TI 583b25 so thêm với Sãrỉputrãbhỉdharma, T 1548 
ở T XXVIII 614b7; về tập tục tang lễ thời Ấn cổ, so với Caland 
1896/1967 và de Marco 1987: 219-224 chẳng hạn. 

1155. EÃ 12.1 ở T II 568b25+27: “thân thể này không tồn tại lâu 
dài, chịu ảnh hưởng của tan hoại” và vị tỳ khưu này hiếu rằng 
không có gì [mà ta có thê] làm chủ cả”. 




726 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Ngoài những bài tập đã được thảo luận cho đến giờ, 
các bản tiếng Hán còn miêu tả nhiều phần quán thân 
khác. Bản Ekottarika-ãgama hướng dẫn quán các lỗ 
bài tiết của thân và các chất bất tịnh từ đó tiết ra, một 
phần quán được tìm thấy trong các kinh Pãịi khác.^^^® 

Bài tập này là một trong bốn bài tập quán thân trong 
ấn bản này, còn ba bài kia là quán về các bộ phận 
của cơ thể, bốn yếu tố chính, và sự tan rữa của tử thi. 
Như vậy, miêu tả khá ngắn gọn của bản Ekottarika- 
ãgama về satipaịịhãna này đặt tầm quan trọng về 
hướng quán niệm đến bản chất không quyến rũ của 
thân, bị phơi bày qua các bộ phận của nó, qua các 
chất lỏng nó thải ra, và sự tan rã của nó khi chết. 

Bản Madhyama-ãgama có nhiều bài tập quán thân 
bổ túc. Trong số các bài tập này, ta thấy bản này 
cũng liệt kê thể nghiệm lạc phúc thuộc thân... nhờ 
chứng đạt jhãnas.^''^^ Ảnh hưởng của bốn jhãnas vào 
thân có thể thực sự được kể như là quán thân được 
kinh Kãyagatãsati-sutta và bản tương ứng trong 
Madhyama-ãgama tán thành, vốn cùng hướng quán 
niệm với nghĩa những kinh nghiệm sâu đậm này có 
trển thân.''^^^ 

Hai quán tưởng phụ khác tìm thấy trong Madhyama- 
ãgama dưới đề mục quán thân là đối đầu trạng thái 

1156. EÃ12.1 ở TII 568bl: với các kinh Pã/ỉ'tương đương trong AN 
9:15 ở AN IV 386 và Sn 1:11 ở Sn 197 và bản tiếng Hán tương 
đương trong EÃ^ 29 a TII 880a30. 

1157. MÃ98ỞTI 582c20. 


1158. MN 119ỞMNIII92,24vàMÃ98ỞTI 555bl8. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


727 


tâm bất thiện bằng tâm thiện và kiểm soát mạnh mẽ 
tâmJ^^^ Những bài tập tương tự tìm thấy trong lời 
miêu tả làm sao để đối phó với ý tưởng bất thiện nêu 
trong Vitakkasanthãna-sutta và trong bản Madhyama- 
ãgama tương đương của nó, nơi các bài tập này thích 
hợp với bối cảnh hơn/^®° 

Các quán tưởng ‘thân’ khác trong bản Madhyama- 
ãgama là thuần thục trong “nhận thức về ánh sáng” 
ban ngày và ban đêm và “khéo nắm giữ và chú ý 
đến dấu hiệu của quán [duyệt xét]”.^^®^ Ý niệm về 
“quán tưởng” hình như không quá xa vời với tu tập 
satipaịỊhãna nói chung, và “nhận thức về ánh sáng” 
(ãlokasannã) xuất hiện trong miêu tả thông thường 
chống lại lười biếng và dã dưựi, ở đây nhận biết như 
vậy xảy ra đồng thời với quán niệm và hiểu biết rõ 

1159. MÃ98ỞTI582cl+7. 


1160. MN 20 ở MN I 119,5 và MN I 120,35; MÃ 101 ở T I 588al0 
vàTI 588cl7. 

1161. MÃ 98 ở T I 582a22 theo Saddhqãloka 1983: 16 chú thích 7 
tương ứng với ãlokasannã, và MÃ 98 ở T I 583a29 có lẽ đây là 
đối tượng tương ứng với paccavekkhanãnimittam suggahitam 
hoti sumanasỉkatam tìm thấy trong AN 5:28 ở AN III 27,13 
chăng hạn. 

AN III 27,13 (BKTC 2, tr. 343, đ.lO: Năm Chi Phần; NDB, p. 
649: pa. (5): Five Pactors. 

“Paccavekkhananimittam. Chú giải BKTC coi đây là trí 
duyệt xét (paccavekkhananãnameva), hiên nhiên là đê cập 
tới tri duyệt xét các thành tựu đạo lộ và quả vị. Tuy nhiên, 
việc sử dụng chữpaccavekkhana hình như đặc biệt thuộc về 
chú giải, tôi tin là có lẽ Paccavekkhananimittam ở đây có 
nghĩa là đối tượng đang được tuệ quán duyệt xét”. 

Trích NDB, p. 1725, ct. 996. 




728 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


ràng tường Nhưng, cho dù một số cách tu 

tập này có liên hệ đến quán niệm, sự xuất hiện của 
chúng trong mạch văn liên quan đến quán thân gây 
khó nghĩ. Quán niệm về thân là một nền tảng quan 
trọng cho tu tập định ở mức độ sâu hơn và do đó, 
chống lại trạng thái tâm bất thiện. Tuy nhiên, các bài 
tập liên quan đến cùng một mục đích hình như không 
hội đủ tính chất quán thân nếu chúng không lấy thân 
làm đối tượng cho sự quán chiếu của chúng. 

[MN I 59] Satipaịịhãna thứ hai trong bản Pã//và tiếng 
Hán hướng quán niệm đến cảm giác.^^®^ Bốn ấn bản 
đồng ý là quán niệm như vậy bao gồm cả cảm giác 
dễ chịu, khó chịu (đau đớn) và trung tính, ba loại cảm 
giác này còn được phân biệt thành thế tục và phi thế 
tục.^^®'^ Hơn nữa, bản Madhyama-ãgama phân biệt ba 

1162. Ví dụ MN 27 ở MN I 181,19: ãlokasannĩ sato sampajãno; so 
với Kuan 2001: 177; về ãlokasamjnã trong Srãvakabhũmỉ xin 
so thêm với Abe 2004. Nhưng trong những miêu tả như vậy, 
ãlokasannã không được thực hiện ban ngày lẫn ban đêm như 
trong MÃ 98, ngoại trừ trường hợp xảy ra như là cách đối trị 
với dã dượi thôi trong AN 7:58 ở AN IV 86,21. Chữ ãlokasaũnã 
cũng xuất hiện trong DN 33 ở DNIII 223,4 và ữong AN 4:41 ở 
AN II 45,9 như là samãdhỉ bhãvanã, một loại “tu tập định”, và 
trong AN 6:29 ở AN III 323,14 như là một anussatỉ, một loại 
hồi tưởng (tùy quán). 

1163. Có thể tìm thấy trong Mahãvibhãsã, T 1545 ở T XXVII948611 
đoạn trích dẫn về lời chỉ dẫn làm sao quán cảm giác dễ chịu. 

1164. Khác biệt giữa thế tục và phi thế tục trong DN 22 ở DN II 
298,15 và trong MN 10 ở MN I 59,16 theo nghĩa đen là liên 
quan đến “có xác thịt” hay “không có xác thịt”, sãmỉsa và 
nirãmisa, một khác biệt mà MÃ 98 ở T I 583c28 và EÃ 12.1 ở 
T II 568cl dịch là “có thức ăn, vật thực” hay “không có thức 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THÂNG TỚI CHỬNG NGỘ 


729 


cảm giác này thành các loại thuộc thân và thuộc tâm, 
thành loại có liên quan đến khoái lạc nhục dục hay 
không có liên quan đến khoái lạc nhục dục.''^®^ Trong 
khi phân biệt cảm giác thuộc thân và thuộc tâm đưa 
ra một khía cạnh bổ sung về quán cảm giác, nói đến 
cảm giác có liên quan hay không có liên quan đến 
khoái lạc nhục dục cũng tương tự về nghĩa như cảm 
giác thế tục và cảm giác phi thế tục, sự phân loại đã 
được tìm thấy trong tất cả các ấn bản (xem bảng 2). 

Bảng 2; Quán Cảm Giác trong MN 10 và các bản tương đương 


MN 10 

MA 98 

EA 12.1 

• dễ chịu, đau 

• dễ chịu, đau 

• dễ chịu, đau 

đớn, trung tính 

đớn, trung tính 

đớn, trung tính 

(1) 

(-> 1) 

(-► 1) 

• thế tuc, phi thế 

• thế tục, phi thế 

• thế tục, phi thế 

tục (2) 

tục (^►2) 

• khoái lạc nhục 
dục 

tục (^2) 


Chỉ dẫn trong Ekottarika-agama liệt kê cùng loại cảm 
giác tìm thấy trong hai (Mahã-)Satipatthãna-suttas, 


ăn, vật thực”, so thêm với Pãsãdika 1998: 499 chú thích 27. 
Anderson 1999/2001: 38 dịch nỉrãmỉsa sukha là “hạnh phúc 
dửng dưng”, de Silva 1987c: 20 hiểu nỉrãmỉsa là muốn nói 
tới cảm giác không có “sự kích thích thuộc về vật chất”, và 
Schlingloff 1962b: 81 nói về cảm giác “thế tục”; về lời giải 
thích khác xin đọc Hamilton 1996: 43-44. BChác biệt giữa hai 
loại cảm giác sãmỉsa và nỉrãmỉsa, không thấy trong Patis II 
233,15 đoạn này chỉ đề cập ba loại cảm giác căn bản và sáu loại 
cảm giác sanh khởi ở sáu cửa giác quan. 

1165. MÃ 98 ở T I 583c27+29. 








730 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


khác ở chỗ bản này hướng quán niệm đến bản chất 
loại trừ hỗ tương của ba loại cảm giác này, giải thích 
là trong lúc kinh nghiệm cảm giác này, ta không thể 
kinh nghiệm hai cảm giác kia.''^^® Một dấu hiệu tương 
tự, tuy không là chỉ dẫn về quán niệm, cũng xuất hiện 
trong các kinh PãỊi khác.''^^^ 

Satipaịịhãna thứ ba - quán các trạng thái của tâm - 
bao hàm một nhóm các trạng thái của tâm và nhóm 
các trạng thái cao thượng của tâm (xem bảng 
Bốn bản này đồng ý là satipatthãna này bao gồm ý 
thức rõ rệt về sự có mặt hay vắng mặt của ham muốn 
nhục dục, sân hận, và vô minh, cũng như trạng thái 
được coi là được thâu nhiếp hay bị phân tâm. về 
vấn đề này, bản Madhyama-ãgama trình bày thêm 
sự có mặt hay vắng mặt của tâm bị nhiễm lậu, còn 
Ekottarika-ãgama nói thêm về ý tưởng tham 

Trong bối cảnh trạng thái tâm được thâu nhiếp hay 
bị tán loạn, điều đáng chú ý là trong hai (Mahã-) 
Satipatthãna-suttas, cặp đôi này không phù hợp với 
khuôn mẫu tìm thấy ở các trường hợp quán tâm 

1166. EÃ12.1 ỞTII 568c9 

1167. DN 15ỞDNII 66,18 và trong MN 74 ở MN I 500,10. 

1168. Một trích dẫn trong kinh điển liệt kê các trạng thái của tâm có 
thế được tìm thấy trong Abhidh-k 7:11 trong Pradhan 1967: 
396:10, tưong đưong với MN 10 ở MN I 59,30; so thêm với T 
1558 ở T XXIX 135cl5, T 1559 ở T XXIX 287a3, và Abhidh- 
k-t ở D (4094) mngon pa, nyu 49b2 hay Q (5595) thu 89b4. 
Một ấn bản trích dẫn kinh này có thế được tìm thấy trong 
Mahãvibhãsã, T 1545 ở T XXVII 950a24 

1169. MÃ98ỞTI 584a8 vàEÃ 12.1 ỞTII568c26. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


731 


khác, đó là trong mỗi trường hợp phẩm tính phủ định 
đều đi cùng với phẩm tính xác định.^^^° Để tương 
thuận với khuôn mẫu này, thu nhiếp lại (sahkhitta) 
có thể được giải thích là trạng thái định của tâmJ^^^ 
Giải thích như thế có thể được phần tường thuật 
dẫn nhập trong tuyển tập dãtaka tán thành, trong bộ 
này động từ tương ứng sahkhipati tả sự thực hành 
tâm từ của Đức Phật, một việc làm thực sự có nghĩa 
“định”.''^^^ Tuy nhiên, trong kinh điển PãỊi nói chung, 
thuật ngữ sahkhitta hình như hầu hết có nghĩa phủ 
định và thường có nghĩa là “thu nhiếp lại”.''^^^ Thực 
ra, tâm “định” đã được xem xét trong các trạng thái 
còn lại của tâm rồi, các trạng thái ấy được đề cập cho 
quán tưởng trong hai quyển (Mahã-)Satipatthãna- 
suttasd^'^'^ nên ở mức độ nào đó, nếu hiểu sahkhitta 
đại diện cho định sẽ đâm ra thừa thãi. 

1170. DN 22 ở DN II 299,15 và trong MN 10 ở MN I 59,33 liệt kê 
tâm sahkhitta'^ (thu nhiếp lại) hay vikkhitta* (phân tâm) là bộ 
tâm thứ tư cần được quán trong satipatthãna. 

1171. PED; 665 có thể tìm thấy liệt kê sahkhitta là “định” là một trong 
nhiều nghĩa của sahkhitta, và làm cho DN 2 ở DNI 80,5 có ngụ 
ý này, một đoạn kinh có cùng nhóm tâm như trong trường hợp 
hiện tại, dù trong mạch văn liên quan đến năng lực thần thông 
(tuy nhiên, quyển PED chỉ cho thấy là Vism 410,23 giải thích 
sự việc sahkhỉtta này muốn nói tới lười biếng dã dượi; so với 
Srãvakabhũmỉ, quyến này liên kết tâm thu nhiếp với sự an tịnh 
của tâm, Sukhla 1973: 297,8 hay SSG 2007: 184,9 và T 1579 ở 
TXXX440cl2. 

1172. Jã 182,1. 

1173. So với SN 51:20 ở SN V 279,25 dùng chữ sahkhỉtta cho trạng 
thái tâm trong đó lười biếng và dã dượi có mặt. 

1174. DN 22 ở DN II 299,22 và trong MN 10 ở MN I 59,34. 




732 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Bảng 3: Quán Tâm trong MN 10 và các bản tương đương 





MN 10 

MA 98 

EA 12.1 

• tham dục, 

• tham dục, 

• tham dục, 

không tham duc 

không tham duc 

không tham duc 

(1) 

(-1) 

(-1) 

• sân, không sân 

• sân, không sân 

• sân, không sân 

(2) 

(-2) 

(-2) 

• si, không si (3) 

• si, không si (-►3) 

• si, không si (-►3) 

• được thâu 

• nhiêm lậu, 

• tham ái, không 

nhiếp, bị phân 

không nhiễm 

tham ái 

tâm (4) 

lậu 

• chứng đắc, 

• đại lượng, nhỏ 

• được thâu 

không chứng 

hẹp (5) 

nhiếp, bị phân 

đắc 

• vượt qua đưỢc, 

tâm (-►4) 

• bị phân tâm, 

không vượt qua 

• thấp hèn, cao 

không bị phân 

được (6) 

thượng 

tâm (-► 4) 

• định, không 

• nhỏ hẹp, đại 

• bị tán loạn, 

định (7) 

lượng (-► 5) 

không bị tán 

• đưỢc giải thoát, 

• trau dồi, không 

loạn (-► 4) 

không đưỢc giải 

trau dồi 

• thể nhập, không 

thoát(8) 

• định, không 

thể nhập 


định (-►7) 

• đại lượng, 


• đưỢc giải thoát, 

không đai lương 


không đưỢc giải 

(-►5) 


thoát (-►8) 

• giới hạn, không 
giới hạn 

• định, không 
định (-►7) 

• đưỢc giải thoát, 
không đưỢc giải 
thoát (-►8) 


6) 

6) 


Bản Ekottarika-ãgama có hai cặp làm đối tượng 
tương ứng của nó, vì trước nhất, bản này coi tâm 
như là “bị phân tâm” hay “không bị phân tâm”, rồi tâm 









SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


733 


“bị tán loạn” hay “không bị tán loạn”.Trình bày này 
phù hợp với khuôn mẫu tạo phẩm tính xác định và 
phủ định thành một cặp, cho dù hai cặp này hình như 
giống nhau về nghĩa. 

về phần tâm tăng thượng, bản Pã//và tiếng Hán giống 
nhau về danh sách tâm đại lượng, định, được giải 
thoát, cùng với các đặc tính đối lập tương ứng của 
chúng. Hai bản (Mahã-)SatipaịỊhãna-suttas nói thêm 
về tâm vượt qua được hay không vượt qua đưực.^^^® 
Bản Madhyama-ãgama có thêm những loại tâm cao 
thượng hay thấp hèn, tâm được tu tập hay không 
được tu tập.^^^^ Bản Ekottarika-ãgama cũng đề cập 
đến tâm đã đạt đến thành tựu, tâm đã thể nhập tất cả, 
tâm đã trở nên không giới hạn, cùng với các đối lập 
tương ứng của chúng. 


1175. EÃ 12.1 ở T II 568c29 và T II 569al; so thêm danh sách các 
trạng thái tâm (trong miêu tả về biết được tâm ý của người 
khác) trong quyển của Gnoli 1987a: 248.22. 

1176. DN 22 ở DNII 299,21 và trong MN 10 ở MNI 59,34: sa-uttara 
và anuttara. Sự cắt nghĩa về quán tâm trong Patis II 234,11 cũng 
đề cập đến sáu loại thức sanh khởi ở sáu cửa giác quan. 

1177. MÃ 98 ỞTI 584a8+9. 

1178. EÃ 12.1 ỞTII568c28 vàTII569a3; vàởTII569a6. vềkhảo 
sát các trạng thái của tâm liệt kê trong nhiều tác phấm dưới 
đề mục satipatthãna thứ ba, so với Schmithausen 1987: 318- 
337 và 390-393. ông kết luận rằng (trang 329) các loại tham, 
sân si, được thâu nhiếp, bị phân tâm, định, giải thoát tạo thành 
nền tảng chung trong các tông phái khác nhau. So thêm với 
Willemen 1998: 77 về sự so sánh danh sách các trạng thái của 
tâm ghi trong MÃ 98 với các kinh văn khác của Sarvãstỉvãda 
và (Mũla-) Sarvãstivãda. 




734 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Trong các kinh PãỊi khác, phẩm chất “không thể vượt 
qua được” xảy ra có liên quan đến jhãna thứ tư và có 
liên quan đến chứng ngộ trọn vẹn.^^^^ Vậy thì, trạng 
thái tâm “không thể vượt qua được” liệt kê trong hai 
(Mahã-)Satipatthãna-suttas có thể giống nhau về 
nghĩa với tâm “đã được tu tập” được đề cập trong 
Madhyama-ãgama, với tâm “đã đạt đến thành tựu” 
được tìm thấy trong Ekottarika-ãgama. 

Trong hai (Mahã-)Satipatthãna-suttas, satipaịịhãna 
cuối cùng của bốn satipaịịhãna, quán dhammas,''^^^ 
nói đến: 

• các chướng ngại 

• các tập hợp 

• các giác quan và đối tượng của chúng 

• các yếu tố tạo thành chứng ngộ 

• bốn sự thực cao cả 

về các bài tập, chỉ có các yếu tố tạo thành chứng 
ngộ được tìm thấy trong cả hai bản tương đương với 
satipaịịhãna này.^^^^ Các chướng ngại cũng được đề 
cập đến trong cả hai bản, cho dù trong bản Ekottarika- 
ãgama chúng được đề cập ở phần đầu bản kinh và vì 
thế hình như là điều kiện cho tu tập satipaịỊhãna nói 


1179. MN 53 ở MN I 357,23 và MN I 357,22. 

1180. Như đã được Pranke 1915/1917: 488 chỉ rõ, trong mạch văn 
này thuật ngữ dharma thay mặt cho “các khía cạnh của giáo 
pháp’, “Elemente der Lehre”; so chi tiết với Anãlayo 2003a: 
182-186. 

1181. MÃ 98 ở T I 584b4 và EÃ 12.1 ỞTII 569al9. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THÂNG TỚI CHỬNG NGỘ 


735 


chung thay vì liên kết với quán dharmas.''''^^ Quán các 
giác quan và đối tượng của chúng chỉ xuất hiện trong 
Madhyama-ãgama.^''^^ Quán các tập hợp và quán bốn 
sự thực cao cả đều không tìm thấy trong cả hai bản 
tiếng Hán (xem bảng 

Bảng 4: Quán Dharmas trong MN 10 và các bản tương đương 


MN 10 

MÃ 98 

EA 12.1 

• các chướng ngai 

• các giác quan 

• các yếu tố tạo 

(1) 

và đối tượng 

thành chứng 

• các tập hỢp (2) 

của chúng (-►3) 

ngộ (-► 4) 

• các giác quan 

• các chướng ngai 

• jhanas 

và đối tượng 

(-> 1) 


của chúng (3) 

• các yếu tố tạo 


• các yếu tố tạo 

thành chứng 


thành chứng 

ngộ (-► 4) 


ngộ (4) 

• các sự thực cao 
cả (5) 

2, 5) 

1-3, 5) 


về khác biệt này, điều đáng chú ý là quyển Vibhanga, 
quyển thứ hai trong bộ Abhidhamma tiếng PãỊi, cũng 
chỉ có quán chướng ngại và các yếu tố tạo thành 
chứng ngộ trong phần giải th ích quán dharmas. Quyển 
Vibhanga trình bày điều này như là cắt nghĩa theo 
phương pháp trong suttas, bằng cách đó, tạo cảm 

1182. MÃ98ỞTI 584a24vàEÃ12.1 ỞTII 569a9. 

1183. MÃ98ỞTI584al4. 

1184. Theo Bronkhorst 1985: 312, bảy yếu tố tạo thành chứng ngộ 
có thể đã là bản cố xưa nhất của satỉpatthãna này, trong kh i 
Schneider 1980/1992: 82 lại coi bốn sự thực cao cả như là phần 
cốt tủy ban đầu của quán dharmas. 








736 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


tưởng như thể đây là lời chỉ dẫn gốc tìm thấy trong 
kinh điển.^^^^ Mặt khác, quyển Sãriputrãbhi-dharma 
liệt kê các chướng ngại, các giác quan và đối tượng 
của chúng, các yếu tố tạo thành chứng ngộ và bốn sự 
thực cao cả dưới phần giải thích quán dharmas.^^^^ 


1185. Vibh 199,13 phần trình bày tìm thấy ữong suttantabhãjaniya* 
(phân tích theo kỉnh) của Vỉbhahga khác với phân tích theo 
phương pháp của Abhidharma sau đó, abhidhammabhãjaniya* 
(phân tích theo Abhỉdhamma). 

1186. T 1548 ở T XXVIII 616a20, T XXVIII 616a25, T XXVIII 
616b3, T XXVIII616b8. Phần trình bày về quán bốn sự thực cao 
cả trong ốãrỉputrãbhỉdharma giống với bản rút gọn phần quán 
này trong ấn bản Satipatthãna-sutta của PTS và Tích Lan, MN 

10 ở MN I 62,21 và C‘^-MN I 152,4. Kinh Mahãsatipatthãna- 
sutta, DN 22 ở DN II 304-315, và bản Satipatthãna-sutta của 
Miến Điện và Thái Lan - M I 70,1 và s® -MN I 117,5 trình 
bày quán này rộng rãi hơn, bằng cách bình luận chi tiết mỗi 
khía cạnh của sự thực thứ nhất và thứ tư, và bằng cách áp dụng 
sự thực thứ hai và thứ ba vào một chuỗi các giai đoạn của tiến 
trình nhận thức ở mỗi cửa giác quan (đáng chú ý là B®-M I 
70,1 đặt tên kinh là Mahã-satỉpatthãna-sutta, ngụ ý là bản kinh 
trong Majjhỉma-nỉkãya hiển nhiên được thay thế hoàn toàn 
bằng bản đối ứng của nó trong Dĩgha-nỉkaya). Bapat 1926: 

11 coi phần này của DN 22 là “bản nới rộng của phấm kinh 
ban đầu ngắn... cắt nghĩa chi tiết bốn sự thực cao cả theo kiểu 
chú giải”; so thêm với Barua 1971/2003: 369. Theo Thomas 
1927/2003; 252, trong lúc truyền khẩu kinh điển nguyên thủy 
“có nguy cơ vô tình bao gồm luôn kinh hay chú giải không 
phải là phần nguyên gốc của sưu tập. Một ví dụ xuất hiện xảy 
ra trong trường hợp Satipatthãna-sutta... tìm thấy trong Dĩgha 
(số 22) và Majjhỉma (số 10), nhưng trong quyển đầu, một đoạn 
dài của chú thích về bốn sự thực cao cả đã được gộp vào”. 
Tương tự, Winternitz 1920/1968: 51 đề cập đến DN 22 như 
là một ví dụ cho kinh Dĩgha-nỉkaya cảm tưởng nới rộng các 
bản kinh ngắn hơn bằng cách thêm chi tiết trong chú giải vào. 
Trenckner 1888/1993: 534 ghi chú là ông ta đã tham khảo lời 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


737 


Điều này tạo ra một trường hợp bất thường, vì bản 
văn Abhidhamma của Theravãda lại gần gũi hơn với 
trình bày tìm thấy trong các bản Ãgamas tiếng Hán, 
trong khi tác phẩm Abhidhamma của các tông phái 
Phật giáo khác lại khá gần với sự trình bày kinh tìm 
thấy được lưu tồn trong tông phái Theravãda. 

Việc quyển Sãriputrãbhi-dharma gần gũi với bản PãỊi 
về quán dharmas không gì là ngạc nhiên lắm, vì quyển 
này hình như thuộc tông phái Dharmaguptaka,''^^^ 
một tông phái khá giống với trình bày tìm thấy 
trong Theravãda.^^^^ Các tác phẩm khác dứt khoát 
không giống với trình bày về quán dharmas, như 
dnãnaprasthãna chẳng hạn, một tác phẩm của phái 
Sarvãstivãda* (Nhất Thiết Hữu Bộ), gần giống tường 
thuật tìm thấy trong Madhyama-ãgamad^^^ 

Tuy nhiên, điều khó nghĩ là bản tường thuật về quán 
dharma trong quyển Vibhahga tiếng PãỊi khác rất 
nhiều với kinh điển Pãịi. Như đã đề cập ở trên, về 
phần quán thân, cùng công việc quán tưởng ấy cũng 

giải thích dài về bốn sự thực cao cả trong MN 10 có trong 
bản viết tay Miến Điện tìm thấy trong India OỂíìce Library. Vì 
Trenckner xuất bản tác phẩm của mình năm 1888, ông nói phần 
“thêm vào” đoạn này hồi ấy đã xảy ra rồi. về việc thêm tài liệu 
chú giải vào kinh điển nói chung, so với trang 883 trong tập 
nghiên cứu đối chiếu này (trang 883 nằm ngoài phụ đính này). 

1187. Theo nghiên cứu chi tiết của Bareau 1950, quyển ắãriputrãbhi- 
dharma có lẽ bắt nguồn từ truyền thống Dharmaguptaka; so 
thêm với Ẫnalayo 2009o; 229 chú thích 65. 

1188. So với Lamotte 1949/1981: 811 chú thích 1, Przyluski 1926: 
315, Waldschmidt 1926: 187; id 1932: 229; id 1980a: 149. 

1189. T 1544 ở T XXVIII 1023629, so với Schmithausen 1987: 336. 




738 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


khác với hai (Mahã-)SatipaịỊhãna-suttas. Khi xét 
đến những khác biệt này, điều đáng chú ý là quyển 
Vibhanga luận về bất cứ vấn đề gì đều theo thể thức 
như nhau: trước là xét chủ đề qua khía cạnh kinh tạng, 
sau đó là xét chủ đề ấy qua khía cạnh Abhidhamma. 
Trong số các chủ đề được giải thích theo cách này 
có: bốn sự thực cao cả, bốn nỗ lực chân chính, bốn 
năng lực [thần thông], bảy yếu tố tạo thành chứng 
ngộ, và bốn jhãnas. Trong tất cả các trường hợp này, 
bàn luận của Vibhahga theo khía cạnh kinh tạng, khía 
cạnh suttantabhãjaniya* (phân tích theo kinh), tương 
ứng với những gì có thể tìm thấy trong kinh PãỊi. 

Vậy thì, việc trình bày bốn satipaịịhãna của Vibhahga 
nổi bật lên như là một trường hợp cho thấy phần đáng 
kể của giải thích tìm thấy trong kinh điển lại hoàn toàn 
vắng mặt trong trình bày của Vibhahga “theo kinh 
tạng” về cùng chủ đề ấy. Điều này còn gây nhiều bối 
rối hơn ta tưởng trong trường hợp hiểu biết rõ ràng 
tường tận các hoạt động của thân như là một phần 
của quán thân. Hai kinh (Mahã-) Satipatthãna-suttas 
gộp phần tu tập này trong phần quán thân, nhưng 
nó không có trong phần giải thích về quán thân theo 
phương pháp kinh tạng của Vibhahga. Tuy nhiên, bài 
tập này lại được tả trong Vibhahga trong mạch văn 
giải thích jhãnas.^''^° 

1190. Vibh 244,7. Nói đến trình bày của Vỉbhahga về quán dharmas, 
Nãnatỉloka 1938/1983: 39 bình luận là “chỉ có phần chuớng 
ngại và các yếu tố tạo thành chứng ngộ đuợc chọn ở đây”, do 
đó ngụ ý là trình bày của Vibhanga là truờng hợp chọn lựa có 
chủ ý. Thittila 1969: xlii hình nhu có cùng nhận định, khi Ngài 
bình luận là ''Vỉbhahga phát biếu sơ sài về các nền tảng của 
quán niệm”. Tuy nhiên, sự chọn lựa có chủ ý nhu vậy không 
phù hợp với phuơng pháp giải thích chung của Vỉbhahga, nên 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


739 


Một khi hiểu biết rõ ràng tường tận các hoạt động của 
thân được xem xét ngay cả trong mạch văn về các 
bài tập chuẩn bị cho chứng đắc jhãna, ta chắc chắn là 
sẽ thấy cũng bài tập đó trong giải thích về quán thân 
“theo kinh tạng”. 

Trong mạch văn này, điều đáng chú ý là các kinh trong 
hai (Mahã-)Satipaịịhãna-suttas và Madhyama-ãgama 
có Kammãsadhamma trong xứ Kuru là nơi kinh được 
thuyết giảng,một phần đất của Ấn Độ tọa lạc ở 
vùng biên giới Tây Bắc nơi Đức Phật sống và giảng 
dạy và như vậy, là nơi giáo pháp của Đức Phật tiếp 
cận chỉ xảy ra vào giai đoạn hoằng pháp sau này của 
Ngài.^^^^ Trái lại, các nơi có sự tiếp xúc với giáo pháp 

giải thích ngắn gọn về quán thân và dharmas của Vỉbhahga có 
thê không chỉ là trường hợp rút gọn có chủ ý. 

1191. DN 22 ở DN II 290,3 và trong MN 10 ở MN I 55,27; bhagavã 
kurusu kammãssadhammam nãma kurũnam nỉgamo (B®-MN 
I 70,2 và S^^-MN I 103,3; kammãsadhamma), C®-MN I 134,2: 
kammãssadamma), MÃ 98 ở T I 582b8. Hình như các dịch giả 
Trung Hoa vì lý do nào đó đã dịch chữ tưong đương với danh 
từ chỉ nơi chốn (định sở cách) kurusu, cho dù trong cùng một 
câu mô tả tính chất về thành phố, danh từ tương đương với 
Kuru lại là một chữ khác viết gọn hơn. Lời phiên dịch danh từ 
chỉ nơi chốn kurusu xuất hiện trong DÃ 13 ở T I 60a29, trong 
khi ở mạch văn gốc lại không là danh từ chỉ nơi chốn. DÃ 4 
ở T I 34b21 và DÃ 22 ở T I 147cl9 lại viết khác đi; so thêm 
với Meisig 1987a: 223. Theo Pulleyblank 1991: 148, 217, 273 
và 300, địa điểm tương ứng với kỉand ma sỉt dam theo tiếng 
Hán giữa thời ban sơ. Meisig 1987a; 223 nhận định là hai chữ 
"m ” (ở cuối vần thứ nhất và ở đầu vần thứ hai của phiên âm 
này) chỉ cho thấy là chữ nguyên gốc không viết theo Sanskrit 
là Kalmãsdamya (tìm thấy ở Cowell 1886: 515,13 hay trong 
Vaidya 1999: 446,2). 

1192. Theo Basak 1963b: 15; Law 1932/1979: 18; Malalasekera 




740 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


của Ngài từ thời sớm sủa nhất trở đi chỉ liên kết đến 
những giải thích ngắn về satipaịịhãna, những nét đại 
cương sơ sài về bốn satipaịịhãna mà không cho biết 
thêm chi tiết bốn satipaịịhãna này cần được đưa vào 
thực hành như thế nào.^^®^ 

Như vậy, ngay từ bản thân bối cảnh các kinh PãỊi, giải 
thích chi tiết về satipaịỊhãna được đưa ra trong những 
người Kuru nên được coi là việc xảy ra sau này, khác 
hẳn với nét đại cương căn bản về bốn satipatỊhãna 
như lời giảng trước đó, được Đức Phật thường chỉ 
dạy bất cứ nơi nào Ngài đặt chân tới.''^^'^ 

Cho giải thích chi tiết về satipaịỊhãna là diễn biến 
của nét đại cương sơ sài về bốn satipatịhãna ở giai 


1937/1995: 642; Rhys Davids 1903/1997: 27 xứ Kuru phù họp 
với Delhi bây giờ (và có lẽ Haryana), về địa điếm so với Barua 
1971/2003: 334 vàBharadwaj 1991: 197; so với Singh 1999 về 
khảo sát các đề mục tham chiếu liên quan đến xứ Kuru. 

1193. về kinh đề cập đến bốn satipatthãna đuợc thu thập trong 
Satipatthãna-samyutta ở SN V 141-192, phần lớn diễn ra ở 
Sãvatthl so thêm với SN 47,3; SN 47,5; SN 47,10-11; SN 
47,13; SN 47,15-17; SN 47,24-25; SN 47,31-32; SN 47,34-37; 
SN 47,41; SN 47,43-44; và SN 47,48-49. Các kinh còn lại đề 
cập đến các địa điểm sau: SN 47,4 ở Kosala; SN 47,21-23 ở 
Pãtalỉputta; SN 47,29-30 ở Rậịagaha; SN 47,26-28 ở Sãketa; 
SN 47,18 ở Uruvela; SN 47,14 ở trong số những nguời Vajjỉ; SN 
47,1-2 và SN 47,9 ở Vesãlỉ. Trong các kinh này, không có kinh 
nào liệt kê việc đua vào hành trì thực tiễn bốn satỉpattthãnas 
nói đến trong hai (Mahã-)Satipatthãna-suttas ở xứ Kuru cả. 

1194. Nét đại cuơng sơ sài về bốn satỉpatthãna không phải là tất cả 
những gì có thể nói đuợc về chủ đề satỉpatthãna, nên có thể 
coi đó là ngụ ý ữong MN 12 ở MN I 83,2, theo đoạn kinh này 
Đức Phật có thể nói về chủ đề satỉpatthãna suốt một trăm năm 
không hết lý lẽ. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


741 


đoạn sau không những được kinh điển Pãịi và tiếng 
Hán tán thành dù giải thích chi tiết của các bản này 
có khác nhau, mà ngay cả các kinh điển PãỊi và bộ 
Abhidharma tiếng PãỊi. 

Trong việc thẩm định lời trình bày về satipaỊịhãna 
thứ tư trong kinh điển Pãịi và bản tiếng Hán, sự phù 
hợp của hai ấn bản khác nhau này làm nổi bật lên sự 
quan trọng của việc vượt qua chướng ngại và tu tập 
các yếu tố tạo thành chứng ngộ như là những chủ đề 
quan trọng nhất của quán dharmas. Sự quan trọng 
này đã được làm vững chắc thêm bằng trường hợp 
cả hai bài tập đều được đề cập trong phần dẫn nhập 
của bản Madhyama-ãgama. 

Sự liên hệ mật thiết của các chướng ngại và các yếu 
tố tạo thành chứng ngộ với quán dharmas có thể 
được thấy trong Samudaya-sutta và bản tiếng Hán 
tương đương của nó, theo đó, sự sanh khởi của suy 
xét theo duyên khởi (nhip lý tác ý) dẫn đến sự sanh 
khởi của dharmas.^^^^ Chú giải PãỊi cắt nghĩa là sự 
sanh khởi của suy xét theo duyên khởi đưa đến sự 
sanh khởi của các yếu tố tạo thành chứng ngộ, trong 
khi sự vắng mặt của nó dẫn đến sự sanh khởi của 
các chướng ngạU^^^ Lời giải thích này xác định rõ 


1195. MÃ 98 ở T I 582bl2. Dựa vào trình bày ữong quyển Vỉbhahga 
và trong bản tiếng Hán, Thanissaro 1996/1999: 74 kết luận là tất 
cả các loại quán dharmas “hình nhu hơi khác nhau về việc từ bỏ 
các chuớng ngại và tu tập các yếu tố tạo thành chứng ngộ.” 

1196. SN 47:42 ở SN V 184,24: manasikãrasamudayã dhammãnam 
samudayo; SÃ 609 ở T II 171b8. 

1197. Spk III 229,ly.yonisomanasikãrasamudayã bojjhanga- 
dhammãnam samudayo; ayonisomanasikãrasamudayã 




742 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


“dharmas” trong bối cảnh có liên quan đến suy xét 
theo duyên khởi, một thuật ngữ rất gần gũi với nghĩa 
của ý thức nhận biết rõ ràng (quán như để 

đại diện cho các chướng ngại và các yếu tố tạo thành 
chứng ngộ. Điều này chứng thật thêm các chướng 
ngại và các yếu tố tạo thành chứng ngộ là những ví 
dụ rất quan trọng của quán dharmas. 

Thực ra, theo nhiều kinh, việc vượt qua các chướng 
ngại, tu tập các yếu tố tạo thành chứng ngộ, củng cố 
vững vàng các satipaỊỊhãna là những điều kiện không 
thể thiếu để chứng ngộ.^^^^ Trường hợp này đúng đến 
độ các kinh điển coi ba cách tu tập này là nét nổi bật 
chung cho sự chứng ngộ của chư Phật quá khứ, hiện 
tại và vị lai.''^°° 


nĩvaranadhammãnam. 

1198. Xin đọc Anãlayo 2003a; 59 về chi tiết của bàn luận này. 

1199. AN 10:95 ở AN V 195,11. Câu tương tự được tìm thấy trong 
DÃ 17ỞTI75blO. Điều đáng chú ý là sự kiện các đoạn này 
đề cập đến satỉpatthãna tách biệt với các chướng ngại và các 
yếu tố tạo thành chứng ngộ. Neu quán các chướng ngại và các 
yếu tố tạo thành chứng ngộ thực sự đại diện cho cốt tủy lâu đời 
của quán dharmas như sự phù hợp giữa các lời giải thích tìm 
thấy trong nhiều tông phái khác nhau đã ngụ ý, thì hình như 
không cần thiết phải đề cập chúng riêng trong danh sách có cả 
satỉpatthãna. Tuy nhiên, có lẽ ngụ ý của những danh sách như 
vậy về điều kiện không thể thiếu để chứng ngộ là đế phác họa 
sự tiến triến theo thời gian từ việc vượt qua các chướng ngại 
bằng cách tu tập satỉpatthãna đến việc khai mở các yếu tố tạo 
thành chứng ngộ. 

1200. SN47:12ỞSNV 160,27 và bản tương đương của nó là SÃ 498 
ỞTII 131all. Sự biến dạng của câu này có thế tìm thấy trong 
Srãvakabhũmi, câu này kết hợp việc vượt qua năm chướng ngại 
và thiết lập bốn quán niệm với việc tu tập ba mươi bảy điều 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


743 


Các đoạn này rõ ràng là làm nổi bật lên sự quan trọng 
của việc vượt qua các chướng ngại và tu tập các yếu 
tố tạo thành chứng ngộ, làm chúng trở thành các ứng 
viên sáng chói để được bao gồm trong cốt lõi có từ 
khởi thủy của quán dharmas. Tuy vậy, không dễ gì 
rút ra kết luận chắc chắn về lời cổ xưa nhất về quán 
dharmas, vì các quán tưởng khác có thể có quả quyết 
tương tự về tầm quan trọng, dù chúng không được 
tìm thấy trong các ấn bản khác. Thực ra, hình như 
đây là trường hợp quán năm tập hợp. Vì quán tưởng 
này chỉ xuất hiện trong kinh điển PãỊi và không có 
trong các ấn bản tương đương khác, cũng như không 
có trong Vibhanga, quán niệm về năm tập hợp sẽ là 
chọn lựa hiển nhiên để loại ra khỏi câu được coi như 
là lời cổ xưa nhất về quán dharmas. 

Nhưng, quán năm tập hợp như vậy có vai trò khá 
nổi bật trong những kinh khác. Những kinh này trình 
bày quán niệm về bản chất vô thường của năm tập 
hợp như là loại quán tưởng quan trọng có tính quyết 
định để đạt tới tuệ quán đưa đến giải thoát.Hiển 

cần thiết cho chứng ngộ, saptatrimảabodhipaksyãn dharmãn; 
Shukla 1973: 7,8 hay SSG 1998:12,21 với bản tiếng Hán tương 
đương trong T 1579 ở T XXX 396cl6. 

1201. So với DN 33 ở DN III 223,27; SN 12:23 ở SN II 29,26; SN 
22:89 ở SN III 131,24; AN 4:41 ở AN 45,24; và AN 8:2 ở AN 
IV 153,13. Gethin 1986: 43 bình luận là lời chỉ dẫn (tương ứng 
với tu tập quán năm tập họp được tả trong DN 22 và MN 10) 
xuất hiện đặc biệt trong mạch văn nơi tiến trình thành tựu tuệ 
quán đó, vốn tương đương với sự hủy diệt các ãsavas* (nhiễm 
lậu) đang được nói đến. về hệ thống năm tập hợp, Hamilton 
2000:29 minh định rõ là “các khandhas không phải là phân tích 
đầy đủ về cái gì cấu tạo nên con người... thay vào đó, chúng là 
những yếu tố của kinh nghiệm con người (hay nói đúng hơn, 




744 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


nhiên, trường hợp này đúng đến mức các kinh điển 
so sánh lời chỉ dẫn về quán năm tập hợp và bản chất 
vô thường của chúng với tiếng rống của sư 

Ngoài ra, nhiều kinh rõ ràng liên kết quán sanh khởi 
và diệt tận của cảm giác, nhận thức và suy tưởng - 
bằng cách đề cập tới nhiều tập hợp trong số năm tập 
hợp này - với tu tập quán niệm và hiểu biết rõ ràng 
tường tận.■'2°^ Sự liên hệ mật thiết gĩữa những trường 
hợp này và tu tập satipaịỊhãna trở nên rõ ràng trong 
kinh của Ahguttara-nikãya nói đến quán sanh khởi 
và diệt tận của cảm giác, nhận thức và suy tưởng 
ngay sau khi đề cập tới quán tâm, cà hai đều tìm thấy 
trong danh sách các yếu tố dẫn đến tuệ quán phân 
tích.Theo Mahãpadãna Sutta và bản Hán tương 
đương của nó, ngay cả Đức Phật Vipassĩ thuở trước 
đã chứng ngộ nhờ quán tưởng có chánh niệm năm 
tập hợp.''^°^ 


là những yếu tố tạo nên kinh nghiệm) mà ta cần hiếu đế hoàn 
thành mục đích của Giáo Pháp nhà Phật”. 

1202. SN 22:78 ở SN III 85,16. 

1203. DN 33 ở DN III 223,11: “vị tỳ khuu biết cảm giác... nhận 
thức... suy tuởng khi chúng khởi lên, tồn tại và biến mất. Tu tập 
này ... phát triến định ... dẫn đến quán niệm và hiếu biết rõ ràng 
tuờng tận”: viditã vedanã... sannã... vitakkã uppajjanti, viditã 
upatthahanti, viditã abbhattam gacchanti, ayarụ... samãdhi- 
bhãvanã... satỉsampajannãya samvattati... so thêm với AN 
4:41 ở AN II 45,17. 

1204. Trong AN 7:37 ở AN IV 32,22 câu viditã vedanã, vân vân... 
quán tuởng xuất hiện sau chỉ dẫn về quán trạng thái của tâm đó 
là sankhitta hay vikkhitta. 

1205. DN 14 ở DN II 35,15, T I 156620, và bản Sanskrit trong phần 
s 462R5 và s 685V1-2 trong Tukita 2003: 143 (122.5 và 132.2) 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


745 


Trong thế giới tư tưởng của kinh điển nguyên thủy, 
quán tưởng năm tập hợp như vậy hình như được thừa 
nhận là sự áp dụng đặc biệt mạnh mẽ satipaịỊhãna 
như là con đường thẳng đến chứng ngộ, cho dù theo 
khía cạnh so sánh tương đối, hình như đây là phần 
bổ sung về sau vào lời chỉ dẫn nêu trong kinh điển rõ 
ràng dành cho đề tài này. 

[MN I 60] Bất cứ lời cuối nào về bản ‘cổ xưa nhất’ 
của quán dharmas có thể là gì đi nữa, lời chỉ dẫn 
thực tiễn về quán năm chướng ngại trong hai (Mahã-) 
Satipaịịhãna-suttas và bản Madhyama-ãgama giống 
nhau rất nhiều.Trình bày trong Ekottarika-ãgama 
có khác vì nó chỉ liệt kê năm chướng ngại,^207 yì 
ra trình bày về năm chướng ngại không nằm dưới đề 
mục quán dharmas, mà đã xuất hiện ở phần đầu của 
bài kinh. 

[MN I 61] về phần quán các giác quan và các đối 
tượng của chúng, hai (Mahã-)SatipaỊthãna-suttas 
hướng dẫn là nên biết rõ mỗi giác quan và đối tượng 
tương ứng của nó, sau đó là biết rõ trói buộc sai sử 
khởi lên phụ thuộc vào chúng.Bản Madhyama- 


hay trong Waldschmidt 1953: 50. 

1206. DN 22 ở DN II 300,10; MN 10 ở MN I 60,11; và MÃ 98 ở T 
584a24; câu trích về lời chỉ dẫn quán các chuớng ngại nhu thế 
nào có thể tìm thấy trong Mahãvỉbhãsã, T 1545 ở T XXVII 
951617; so thêm với Srãvakabhũmi, Shukla 1973; 298,12 hay 
SSG 2007: 186,7 và T 1579 ở T XXX 440c29. 

1207. EÃ 12.1 ỞTII 568a9. 

1208. MN 10 ở MN I 61,15: “vị tỳ khưu biết con mắt, vị ấy biết hình 




746 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


ãgama không hướng quán niệm đến các giác quan 
và các đối tượng của chúng như thế, nhưng chỉ đề 
cập chúng như là những điều kiện để trói buộc sanh 
1209 jheo trình bày trong Madhyama-ãgama, việc 
cần làm trong trường hợp này không phải là có quán 
niệm về các giác quan và các đối tượng của chúng 
theo đúng nghĩa của danh từ, nhưng là có quán niệm 
về trói buộc có thể khởi lên ở bất cứ cửa giác quan 
nào. Điều này ngụ ý là ý thức rõ về sức trói buộc của 
kinh nghiệm nhận thức và tương quan của nó đến sự 
sanh khởi của phản ứng bất thiện trong tâm thức và 
những liên kết là khía cạnh rất quan trọng của quán 
các giác quan và các đối tượng của chúng. Phần chỉ 
dẫn còn lại của quán các giác quan và các đối tượng 
của chúng trong bản Madhyama-ãgama, tương đối 
giống như hai (Mahã-)Satipaịthãna-suttas.^^''° 


ảnh (sắc thể), vị ấy biết trói buộc sai sử (kiết sử) sanh khởi dựa 
trên hai yếu tố này”, cakkun ca pajãnãtỉ, rũpe ca pajãnãti, yan 
ca tad ubhayarụ paticca uppajjati samyojanam tan ca pajãnãti 
(S-MI 114,4: sannojanam); so thêm với DN 22 ỞDNII 302,18. 

1209. MÃ 98 ở T 584al4: “dựa trên mắt và (các) sắc thể, trói buộc 
bên trong khởi lên. Khi thực sự có trói buộc bên trong, vị tỷ 
khuu biết đúng nhu thật có trói buộc bên trong”, một câu trích 
về chỉ dẫn này có thể tìm thấy trong Mahãvibhãsã, T 1545 ở 
T XXVII 951cl3; so thêm với Srãvakabhũmi, Shukla 1973: 
298,16 hay SSG 2007: 186,11 và T 1579 ở T XXX 441 a3. 

1210. DN22Ở DNII302,20;MN 10ỞMNI61,16nóivềvịtỳkhưu 
biết rõ về (1) trói buộc sai sử, (2) trói buộc sai sử chua sanh 
khởi đã khởi lên ra sao, (3) trói buộc sai sử đã khởi lên bị từ bỏ 
nhu thế nào, (4) trói buộc sai sử đã bị từ bỏ sẽ không còn khỏi 
lên trong tuông lai nữa. MÃ 98 ở T 584al4: trình bày cũng 
bài tập này về nguời hành giả biết: (1) có trói buộc sai sử, (2) 
không có trói buộc sai sử, (3) trói buộc sai sử chua sanh khởi 
đã khởi lên, (4) trói buộc sai sử đã khởi lên diệt đi và sẽ không 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


747 


Chỉ dẫn về quán niệm các yếu tố tạo thành chứng 
ngộ trong hai bản PãỊivà bản tiếng Hán tương đương 
của chúng giống nhau.''^^^ Trình bày của Ekottarika- 
ãgama nói thêm về tu tập các yếu tố tạo thành chứng 
ngộ “phụ thuộc vào quán, hết ham muốn, diệt tận và 
vứt bỏ các điều ác” Điều này khiến ta nhớ lại phẩm 
chất thường gặp trong kinh PãỊi, theo đó các yếu tố 
tạo thành chứng ngộ cần được tu tập phụ thuộc vào 
sống cách ly, hết ham muốn, và diệt tận, đưa đến tột 
đỉnh của từ bỏ.''^^^ 


Bản Ekottarika-agama tiếp tục bằng cách tả sự chứng 
đắc bốn jhãnas, lời diễn tả vẫn còn là một phần trong 

khởi lên trong tưong lai nữa. Một khác biệt nữa trong MÃ 98 
là phần quán các giác quan vả đối tuợng của chúng đứng truớc 
quán niệm các chuớng ngại, trong khi bản PãỊi trình bày theo 
trình tự nguợc lại. 

1211. DN 22 ở DN II 302,21; MN 10 ở MN I 61,32; MÃ 98 ở T I 
584b4; và EÃ 12.1 ở TII 569al9; trích dẫn về quán các yếu tố tạo 
thành chứng ngộ nhu thế nào có thế tìm thấy trong Mahãvibhãsã, 
T 1545 ở T XXVII 952al; so thêm vói Srãvakabhũmi, Shukla 
1973:299,6 haỵSSG 2007; 186,16 và T 1579 ỏ T XXX 441a7. 
Phần này của EA 12.1 có vẻ bị ảnh huởng vì sai sót trong chuyển 
tải bản văn, vì EÃ 12.1 ở TII 569a21 đề cập đến yếu tố tạo thảnh 
chứng ngộ của niệm hai lần và không có yếu tố tạo thành chứng 
ngộ của hỉ (so thêm với nhận định trong bản Ekottarỉka-ãgama 
tr. 171, chú thích 10). Lạ thay, cùng khuôn mẫu đó lại xuất hiện 
ỞEÃ 12.1 ỞTII569c4. 

1212. EÃ 12.1 ỞTII 569a22. 

1213. So thêm với SN 46:1 ở SN V 63,19 chang hạn: vivekanissitam 
virãganissitam nirodhanissitam vossagga-parinãmim (dựa 
vào lối sống cách ly, dựa vào hết ham muốn, dựa vào diệt tận, 
chứng đạt giải thoát). 




748 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


lời tường thuật của nó về quán dharmas. Vì những 
lời chỉ dẫn bao gồm phần quán sanh khởi, diệt tận, 
sanh khởi và diệt tận của bốn jhãnas, điều mà trình 
bày này của bộ kinh này muốn nói có thể là sự có mặt 
của ý thức nhận biết rõ rệt khi chứng đắc và trồi lên 
từ chứng đắc jhãna - là cái hữu ích thực tiễn cho sự 
thuần thục chứng đắc jhãnas - và sự tu tập tuệ quán 
vào bản chất vô thường của jhãnas.''^^'^ 

[MN I 62] Hai (Mahã-)Satipatthãna-suttas và bản 
Madhyama-ãgama tiên đoán thời gian cần thiết để có 
chứng ngộ trọn vẹn hay không trở lại tính từ bảy năm 

1214. Những khảo hướng tương tự về tu tập tuệ quán có thể được 
tìm thấy trong MN 52 ở MN I 350,12 hay trong MN 64 ở MN I 
435,31 chắng hạn. Lời tường thuật về quán dharmas được tìm 
thấy trong DN 22 ở DN II 313,11 cũng đề cập đến quán jhãnas 
trong lời giải thích chi tiết về tám thánh đạo, tuy không giới 
thiệu khía cạnh tuệ quán của các jhãnas. Những lời trình bày 
như vậy được dùng để nhắc nhở là tu tập tuệ quán không thể 
hoàn toàn tách rời khỏi tu tập định ở mức độ thâm sâu hơn. Thực 
ra, theo câu kệ tìm thấy trong Dhammapada, tu tập jhãna và tuệ 
phụ thuộc vào nhau, lối trình bày cho thấy jhãnas là phần tự 
nhiên của quán satipatựhãna, so với Dhp 372: n 'atthi jhãnam 
apannãsa, pannã n 'atthi ajjhãyato (không có thiền định cho 
ai không có tuệ, và không có tuệ cho ai không có thiền định); 
và câu kệ tương đương 58 trong Gãndhãrĩ Dharmapada trong 
Brough 1962/2001: 127), kệ 62 trong Patna Dharmapada của 
Cone 1989: 119 hay trong Roth 1980b: 103; so thêm với kệ 
34:12 trong tuyển tập Dharmapada tiếng Hán, T 210 ở T IV 
572al8 (được dịch trong Dhammajotỉ 1995: 254). Điều tương 
tự như thế lại xuất hiện ở kệ 32:25 trong Udãna-(varga) tiếng 
Sanskrỉt trong Bernhard 1965: 439, với bản tiếng Hán tương 
đương T 212 ở TIV 766629 và T 213 ở TIV 796c20 (được dịch 
trong Willemen 1978: 160, kệ 17), và câu kệ tương đương tiếng 
Tây Tạng trong Beckh 1911: 135 hay trong Zongtse 1990: 388. 




SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


749 


xuống đến tối thiểu bảy ngày để đạt được thành tựu 
cao thượng như vậy,^^^^ tương tự, kinh Madhyama- 
ãgama tính từ bảy năm xuống cho đến khi đạt đến 
triển vọng chỉ nội trong một ngày. 

Một trường hợp đáng chú ý khác là bản Madhyama- 
ãgama đề cập rõ ràng về các tỳ khưu ni trong phần 
tiên đoán. Việc đề cập đến các tỳ khưu ni gợi nhớ lại 
các kinh PãỊi khác, theo các kinh này, nhiều tỳ khưu ni 
đã là những vị thành tựu satipaịỊhãna.^^^'^ 

HÉT PHẦN PHỤ ĐÍNH 


1215. DN22ỞDNII315,5;MN 10 ở MN 163,12. 

1216. MÃ 98 ở T I 584626 chỉ ra rằng ai “tu tập như thế này trong 
buối sáng, sẽ đạt đến tiến bộ trong buổi chiều tối”. Với ai có 
năm yếu tố nỗ lực, MN 85 ở MNII 96,17 hình dung là chỉ trong 
một ngày người tu có thế đạt được “visesam adhigamissati (đạt 
đến siêu việt, thù thắng), tưong tự như “tu tiến” hay “thăng 
tiến” (Hirakawa 1997: 596 liệt kê parã-^kram và ã-^kram có 
thể là những chữ tưong đưong, được đề cập trong MÃ 98. Để 
thấm định giá trị của lời tiên đoán này trong MN 85, cần ghi 
nhớ là điều kiện đế đạt đến trạng thái siêu việt này phải cần đến 
một Như Lai là vị đạo sư (tathãgatam vinãyakam labhamãno: 
được Như Lai giảng dạy). 


1217. SN47: 10 ở SN V 154,27. 




CHỮ VIÉT TẮT & SÁCH THAM KHẢO & 
TRÍCH DẪN 


AAD Abhidhamma Áp Dụng, Như Nhiên, 
Toronto, 2002. 

AENV The AM Embracing Net of Views (Kinh 
Phạm Võng và Chú Giải), Bhikkhu Bodhi, 
BPS, 1992. 

AH The Art of Happiness, Mirko Prýba, 

Shambhala, 1989. 

AIVVS As It Was Said (MAPC), F. L. VVoodvvard, 
PTS, 2003. 

ÃMB Ãnãpãnasati Mindfulness With 
Breathing, Buddhadãsa Bhikkhu, Dhamma 
Study-Practice Group Publication, Bangkok, 
Thailand, 1987. 

AS Abhidhamma Studies, Nyanaponika 

Thera, BPS, 1985. 

BA The Book of Analysis, u Thittila, PTS 

1995. 

BD 1 The Book of DiscipMne, (Vinaya-Piịaka), 
Vol IV (SuttaVibhahga-PãrãJika), I. B. 
Horner, PTS, 2000. 

BD 2 The Book of Discipline, (Vinaya-Pitaka), 
Vol II (SuttaVibhahga), I. B. Horner, PTS, 
2004. 

BD 3 The Book of Discipline, (Vinaya-Piịaka), 
Vol III (SuttaVibhahga), I. B. Horner, PTS, 
2004. 

BD 4 The Book of Discipline, (Vinaya-Pitaka), 
Vol IV (Mahãvagga), I. B. Horner, PTS, 
2000 . 


SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


751 


BD 5 TheBookoíD\sc\p\\ne, yo\y (Cullavagga), 
I. B. Horner, PTS, 1997 

BKTC 1 Kinh Tăng Chi Bộ 1, TT Minh Châu, Viện 
Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1996. 
BKTC 2 Kinh Tăng Chi Bộ 2, TT Minh Châu, Viện 
Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1996. 

BKTC 3 Kinh Tăng Chi Bộ 3, TT Minh Châu, Viện 
Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1996. 

BKTC 4 Kinh Tăng Chi Bộ 4, TT Minh Châu, Viện 
Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1996. 

BPE Buddhist Psychological Ethics, C.A.R 

Rhys Davids, PTS 1997. 

BPR The Buddhist Philosophy of Relations, 

Ledi Sayadavv, BPS, 1986. 

BPT Bộ Pháp Tụ, Đại Trưởng Lão Tịnh Sự, 

1990. 

BPT1 Bộ Phân Tích 1 , Đại Trưởng Lão Tịnh Sự, 

1992. 

BPT2 Bộ Phân Tích 2, Đại Trưởng Lão Tịnh Sự, 
1992. 

CCB The Central Concept of Buddhism, Th. 

Stcherbatsky, Motilal Banarsidass, 1994. 

CDB I The Connected Discourse of the Buddha, 

Vol I, Bhikkhu Bodhi, VVisdom, 2000 

CDB II The Connected Discourse of the Buddha, 

Vol II, Bhikkhu Bodhi, VVisdom, 2000. 

CĐTL Con Đường Thanh Lọc (The Path of 
Puriíication, Visuddhimagga) 

CF Contemplation of Peeling, Nyanaponika, 

BPS, 1983. 



752 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


CMA A Comprehensive Manual of 
Abhidhamma, Bhikkhu Bodhi, BPS, 1993. 
CN & NCĐ Bộ Chất Ngữ và Bộ Nhân Chế Định, HT 

Tịnh Sự, 1993. 

CP Clearing the Path, Nãnavĩra Thera, Path 

Press, Bangkok, 1987. 

CPh Compendium of Philosophy, s. z. Aung, 
PTS, 1995. 

CPU Cetovimutti, Pannăvimutti & Ubhato- 

bhãgavimutti, Lily de Silva, trong Pãli 
Buddhist Revievv, 1978, vol. 3, n.3, tr. 118- 
45. 

CR Concept and Reality, Bhikkhu Nãnananda, 

BPS, 1986. 

CSMN I Comparative study of Majjhima-nikãya, 

Anãlayo, Dharma Drum Publishing 
Corporation, Taivvan, 2011. 

CVVPV Collected Wheel Publications, Vol. V, 
BPS, n.d. 

DB II Dialogues of the Buddha II, T. w. Rhys 
Davids, PTS, 2002. 

DB III Dialogues of the Buddha III, T. vv. & C.A.R 
Rhys Davids, PTS, 2010 

DBPVV The Dhammapada, the Buddha’s Path 
of VVisdom, Acharya Buddharakkhita dịch, 
Bhikkhu Bodhi giới thiệu, BPS, 1996. 

DD II The Dispeller of Delusion II, Bhikkhu 
Nãnamoli, PTS, 1996. 

DPR The Discourse on the Pruits of 
Recluseship, Bhikkhu Bodhi, BPS, 1989. 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


753 


DI 

Dial II 
DPPN I 
DPPN II 
DRV-SSC 

ĐVNG 
EB I 
EBMS 

EBTK 

EV I 
EV II 
Ex. I II 

FH 


Development of Insight, Achaan Naeb, 
trong quyển Living Dhamma, Teachings of 
Twelve Buddhist Masters, Jack Korníield, 
Shambala, 1996. 

Dialogues of the Buddha II, T. w. Rhys 
Davids, PTS, 2002. 

Dictionary of PãỊi Proper Names, Vol. I 
Malalasekera, PTS, 1997. 

Dictionary of PãỊi Proper Names, Vol. II 
Malalasekera, PTS, 1997. 

The Discourse on Right View, The 
Sammãditthi Sutta and its Commentary, 
Bhikkhu Nãnamoli anó Bhikkhu Bodhi, BPS, 
1991. 

Đạo Vô Ngại Giải, Nguyễn Văn Ngân, 
2015. 

Encyclopaedia of Buddhism, Vol I, 

Government oíCeylon, 1961. 

Early Buddhist Meditation Studies, 

Anãlayo, Barre Center for Buddhist Studies, 
MA 2017 

Early Buddhist Theory of Knovvledge, K. 

N. Uayatilleke, Motilal Banarsidass, 1998. 
Elders’Verses I, K.R. Norman, PTS, 2015. 
Elders’Verses II, K.R. Norman, PTS, 2015. 
The Expositor I, II, Pe Maung Tin, PTS, 
1976. 

Foodforthe Heart, Venerable Ajahn Chah, 
The Sangha VVat Pah Nanachat, Ubon, 
Thailand, 1992. 



754 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


GAP 

GD 

Gd 

GDC 

GTBNTH 

HBM 

HT 

IFI 

IMN 

INM 

IS 

It 

Jd I & II 
Ja III & IV 
KL 


Guide through the Abhidhamma-Pitaka, 

Nyanatiloka, BPS, 1983. 

The Group of Discourse 2"'^ ed., PTS 
2001 . 

The Guide, Bhikkhu Nãnamoli, PTS, 1977. 

The Great Discourse on Causation, 
Bhikkhu Bodhi, BPS, 1995. 

Giải Thoát Bằng Năm Tập Hợp, Như 

Nhiên, Toronto, 2002. 

The Heart of Buddhist Meditation, 

Nyanaponika Thera, BPS, 1962. 

Human Types, B. c. Law, PTS, 1997. 

Investigation For Insight, Susan Elbaum 
Jootla, The VVheel 301/302, BPS, 1983 
Index to the Majjhima-nikãya, M. Yamazaki 
and Y. Ousaka, PTS 2006. 

Insight By the Nature Method, 
Buddhadãsa, trong quyển Living Dhamma, 
Teachings of Twelve Buddhist Masters, 
Jack Korníield, Shambala, 1996. 

Ideal Solitude, Bhikkhu Nãnananda, BPS, 
1984. 

The Itivuttaka, Peter Maseíield, PTS, 2000. 
The Uãtaka Vols. I & II, R. Chalmers & 
VV.H.D. Rouse, PTS, 2013. 

The Uãtaka Vols. III & IV, H.T. Prancis, & 
R.A. Neil, VV.H D. Rouse, PTS, 2005. 

The Key to Liberation, Venerable Ajahn 
Chah, The Sangha VVat Pah Nanachat, 
Ubon, Thailand, 1998. 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


755 


KS IV Kindred Sayings, Vol. IV, F. L. VVoodvvard, 
PTS, 1996. 

KS V Kindred Sayings, Vol. V, F. L. VVoodvvard, 
PTS, 1997. 

KT Kinh Tập (trong KTiB 1), TT Minh Châu, 

1999. 

KTB1 Kinh Trung Bộ 1, TT Minh Châu, Viện 
Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1992. 

KTB 2 Kinh Trung Bộ 2, TT Minh Châu, Viện 
Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1992. 

KTB 3 Kinh Trung Bộ 3, TT Minh Châu, Viện 
Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1992. 

KTiB 1 Kinh Tiểu Bộ Tập I, TT Minh Châu, 1999. 

LABT Linguistic Approach to Buddhist 

Thought, Genjun H. Sasaki, Motilal 
Banarsidass, 1992. 

LD Living Dhamma, Teachings of Tvvelve 

Buddhist Masters, Jack Korníield, 
Shambala, 1996 

LDB The Long Discources of the Buddha, 

Maurice VValshe, VVisdom Publications, 
Boston, 1995. 

MA A Manual of Abhidhamma, Nãrada, BMS, 

1979. 

MAPC The Minor Anthologies of the Pali Canon 
Part II, F. L.VVoodvvard, PTS, 2003. 

MLDB The Middle Length Discources of the 

Buddha, Nãnamoli & Bhikkhu Bodhi, 
VVisdom Publications, Boston, 1995. 

MLFU The Mind Like Fire Unbound, Thanissaro 
Bhikkhu, Dhamma Dana Publications, Barre 



756 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


Centeríor Buddhist Studies, Massachusetts, 
USA 1993. 

MLS II Middle Length Sayings II , I.B. Morner, 
PTS, 2002. 

MLS III Middle Length Sayings III, I.B. Morner, 
PTS, 2013. 

MM The Magic of the Mind, Bhikkhu 

Nãnananda, BPS, 1985. 

MPE Mindtulness in Plain English, Menepola 
Gunaratana, VVisdom Publications, 1991. 
MQ I Milinda’s Questions I, I. B. Horner, PTS, 

1963, 2015. 

MQ II Milinda’s Questions II, I. B. Horner, PTS, 

1964, 1999. 

MRIUM The Minor Readings and the lllustrator of 
Ultimate Meaning, Nãnamoli, PTS 1978. 
MTVĐ Mi Tiên vấn Đáp, HT Giới Nghiêm dịch, TK 
Giới Đức hiệu chính, NXB Phương Đông, 
2015. 

NDB The Numberal Discourse of the Buddha, 

Bhikkhu Bodhi, VVisdom, 2012. 

NEP The Noble Eighttold Path, Bhikkhu Bodhi, 
BPS, 1984. 

Nett Nettippakarana (bản dịch The Guide), 

Bhikkhu Nãnamoli, PTS, 1977. 

NLE Nibbãna As Living Experience, Lily de 
Silva, BPS, 1996. 

NNCCCĐP Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật, 

Nguyễn Văn Ngân, NXB Hồng Đức, 2016. 

OB Studies in the Origins of Buddhism, G. c. 

Pande, Motilal Banarsidass, 1957. 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


757 


PAB 

A Philological Approach To Buddhism, 

K. R. Norman, PTS, 2008. 

PAEBP 

The Psychological Attitude of Early 
Buddhist Philosophy, Lama Anagarika 
Govinda, Motilal Banarsidass, 1991. 

PBR 1.2 

Pali Buddhist Revievv, Vol 1.2, Bhikkhu 
Bodhi, Aggregates and ClingingAggregates, 
Pali Buddhist Union, England, 1976. 

PBR 3.3 

Pali Buddhist Revievv, Vol 3.3, Pali 
Buddhist Union, England, 1978. 

PC 

Pháp Cú (trong KTiB 1, tr. 32-114), TT Minh 
Châu, 1999. 

PoC 

Points of Controversy, s. z. Aung và c. A. 
F. Rhys Davids, PTS, 2001. 

PD 

The Path of Discrimination, Nãnamoli, 
PTS, 1997. 

PDNA 

Philosophy and its Development in the 
Nikãyas and Abhidhamma, Fumimdro 
VVatanabe, Motilal Banarsidass, 1983. 

PEB 

Psalms of the Early Buddhists, Mrs. Rhys 
Davids, PTS, 2000. 

PEGBTT 

A Pãli-English Glossary of Buddhist 
Technical Terms, Nãnamoli, BPS, 1994. 

PF 

The Path of Preedom (Con ĐiPỜng Giải 
Thoát, Vimuttimagga), N.R.M. Ehara, 
Soma Thera, Kheminda Thera, BPS, 1995. 

PIM 

Practical Insight Meditation, Ven. Mahasi 
Sayadavv, BPS, 1991. 

PoC 

Points of Controversy, Shwe Zan Aung, 
PTS, 2001. 



758 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


PM The Power of Mindfulness, Nyanaponika, 

EPS, 1986. 

PTNV Phật Thuyết Như Vậy (trong KTiB 1, tr. 
291-456), TT Minh Chau, 1999. 

pp The Path of Puritication (Con Đường 

Thanh Lọc), Nãnamoli, BPS, 1991. 

PPA Philosophy and Psychology in the 

Abhidhamma, Herbert V. Guenther, Motilal 
Banarsidass Publisers, Delhi, 1991. 

PPB The Psychology & Philosophy of 

Buddhism, Bác Sĩ vv. F. Uayasuriya, BMS, 
1988. 

PS Protection Through Satipatthana, 

Nyanaponika Thera, BPS, 1990. 

PSI The Path of Serenity and Insight, 

Henepola Gunaratana, Motilal Banarsidass, 
1994. 

PT Phân Tích, Nguyễn Văn Ngân, Toronto, 

2005. 

PTC I Pãli Tipitakaiti Concordance, Vol. I, PTS. 

PTC II Pãli Tipitakaríi Concordance, Vol. II, PTS. 

PTT Phật Tự Thuyết (trong KTiB 1, tr. 115-290), 

TTMinh Châu, 1999. 

PTu Bộ Pháp Tụ, Đại Trưởng Lão Tịnh Sự, 

1990. 

Q&A Questions and Ansvvers, Venerable 

Ajahn Chah, trong quyển Living Dhamma, 
Teachings of Twelve Buddhist Masters, 
Jack Korníield, Shambala, 1996. 

QKM 1 The Questions of King Milinda Part I, T. 

vv. Rhys Davids, LPP Publication, tái bản 
1996. 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


759 


QKM 2 The Questions of King Milinda Part II, T. 

w. Rhys Davids, LPP Publication, tái bản 
1996. 

RE The Requisites of Enlightenment, Ledi 

Sayadavv, BPS, 1983. 

sc The Simile of the Cloth (trong CVVP V), 

Nyanaponika Thera, BPS, 1988. 

Sn Sutta-Nipãta (Kinh Tập), K. R. Norman, 

PTS, 2001. 

SSD Satipatthãna Sutta Discourses, s. N. 

Goenkã, VRI, 1998. 

T & I Tranquility & Insight, Amadeo Solé-Leris, 
Shambhalá, Boston, 1986 

TBK 1 TriPỜng Bộ Kinh 1, TT Minh Châu, Chùa 
Kỳ Viên Hoa Thịnh Đốn, tái bản 1986. 

TBK 2 Trường Bộ Kinh 2, TT Minh Châu, Chùa 
Kỳ Viên Hoa Thịnh Đốn, tái bản 1989. 

TBK 3 Trường Bộ Kinh 3, TT Minh Châu, Kinh Đại 
Niệm Xứ, Chùa Kỳ Viên Hoa Thịnh Đốn, tr. 
290-315, tái bản 1987. 

TBK4 Trường Bộ Kinh 4, TT Minh Châu, Chùa 
Kỳ Viên Hoa Thịnh Đốn, tái bản 1991. 

TiBK I Tiểu Bộ Kinh Tập I, TT Minh Châu, 1982. 

TiBK II Tiểu Bộ Kinh Tập II, TT Minh Châu, 1982. 

TL ATechnique of Living, Based on Buddhist 

Psychological Principles, Leonard A. 
Bullen, BPS, 1982. 

TLNK Trưởng Lão Ni Kệ (trong TiBK I), TT Minh 
Châu, 1982. 

TLTK Trưởng Lão Tăng Kệ (trong TiBK II), TT 
Minh Châu, 1982. 



760 


Dịch giả NGUYỄN VĂN NGÂN 


TN Thinker’s Notebook, Bhikkhu Nanamoli, 

BPS, 2008. 

TPTYL I Thắng Pháp Tập Yếu Luận I, TT Minh 
Châu, Chùa Kỳ Viên Hoa Thịnh Đốn, tái 
bản 1989. 

TPTYL II Thắng Pháp Tập Yếu Luận II, TT Minh 
Châu, Chùa Kỳ Viên Hoa Thịnh Đốn, tái 
bản 1989. 

u & I The Udãna & The Itivuttaka, John D. 
Ireland, BPS, 1997. 

uc I The Udãna Commentary Vol. I, Peter 
Maseíield, PTS, 2001. 

uc II The Udãna Commentary Vol. II, Peter 
Maseíield, PTS, 2003. 

Ud Udãna, Peter Maseíield, PTS, 2007. 

VRI (96) Mahã Satipatthãna Sutta 1996. 

VRI (98) Satipatthãna Sutta Discourse 1998. 

WA The Wings to Avvakening, Thanissaro 

Bhikkhu, Dhamma Dana Publications, Barre 
Centeríor Buddhist Studies, Massachusetts, 
USA 1996. 

WM The Way of Mindtulness, Satipatthãna 

Sutta Commentary, Soma Thera, BPS, 
1981. 



SATIPATTHÃNA CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỬNG NGỘ 


761 


CÁC CHỮ TẮT KHÁC 

DN Dĩgha Nikăya (Trường Bộ Kinh). 

EÂ Ekottarika-ãgama (Tăng Nhất A Hàm). 

MÃ Madhyama-ãgama (Trung A Hàm). 

M, MN Majjhima Nikãya (Trung Bộ Kinh). 

SÂ Sarpyukta-ãgama (Tạp A Hàm). 

SHT Sanskrithandschriften aus den 

Turfanfunden 

SN Sarpyutta Nikãya (Tương ưng Bộ Kinh). 

T Taishõ edition 

B® Bản Miến Điện 

c® Bản Tích Lan 

ct, n. chú thích, note 

đ. đoạn 

id. cùng tác giả vừa nêu 

n.d. no date (không ghi thời gian xuất bản) 

nđ nghĩa đen 

p. page 

pa. paragraph, đoạn 

RD Rhys Davids 

sđd sách đã dẫn ở trên 

s® Bản Thái Lan 

tr. trang 



DANH SÁCH CÁC QUÝ HỪU HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG CUỐN SÁCH 

CON ĐƯỜNG THẲNG ĐÉN CHỨNG NGỘ 


STT 

TÊN 

ĐỊA ĐIẾM 

1 

Tống Ngọc Dũng 


2 

Chị Lê Ngọc Diệp 

Hà Nội 

3 

Phan Thi Phương Thúy 

Hà Nội 

4 

Bùi Phong Châu 

Hà Nội 

5 

Nguyễn Thị Kim Liên 

Hà Nội 

6 

Nguyễn Hồng Hà 

Hà Nội 

7 

Nguyễn Bá Thảnh 

Hà Nội 

8 

Phạm Lan Anh 

Hà Nội 

9 

Phạm Thị Miên 

Hà Nội 

10 

Bà Lê Nguyên Bình 

Hà Nội 

11 

Đàm Minh Thắng 

Hà Nội 

12 

Bạn Trần Hà Dung 

HCM 

13 

Bạn Chương 

HCM 

14 

Anh Nguyễn Xuân Vinh 

HCM 

15 

Nguyễn Việt Huy 

HCM 

16 

Nguyễn Ngọc Thanh Huy 

HCM 

17 

Nguyễn Hữu Thạch 

HCM 

18 

Dương Thị Thanh Vân 

HCM 

19 

GĐ Thanh Loan 

HCM 

20 

GĐ Diệu Ảnh 

HCM 

21 

GĐ Bích Chiêu 

HCM 

22 

Linh Molko 

HCM 

23 

Sis Hien Phan 

HCM 

24 

Bạn Trần Tiểu Nhiên 

HCM 

25 

Trần Mỳ Tiên 

HCM 

26 

GĐ Tịnh Từ (Fb: Nguyễn Hải) 

HCM 

27 

Chinh Nghĩa Nguyễn 

Lai The Quan 

HCM 

28 

Thương Manh Nguyễn 

HCM 

29 

Hà Vĩnh Duy 

HCM 

30 

Chị Mai (Trần Thanh Huyền) 

HCM 

31 

Hà Trương 

HCM 




















































































35 

Nguyễn Thi Thu Hà 

HCM 

36 

Trần Bích Hiền (Phuớc Duyên) 

HCM 

37 

Mai Thi Kim Dung 

HCM 

38 

Hà Thị Thu Tri 

HCM 

39 

Trần Thị Thanh Hanh 

HCM 

40 

Tâm Liên 

HCM 

41 

Trần Thị cẩm Tú 

HCM 

42 

Chu Dinh Vinh Quang 

HCM 

43 

Ông, Bà Phạm Ngọc Hòe, 

Lê Thị Hảo, cùng các con cháu. 

HCM 

44 

Ngo Huynh Huong My 

HCM 

45 

Tôn Nữ Cát Khánh 

HCM 

46 

Mai Ngọc Quỳnh Anh 

HCM 

AI 

Võ Thị Kiều Loan 

HCM 

48 

Cô Đồng Thị Thiên Huong 

HCM 

49 

Nguyễn Thị Thu Trang 

HCM 

50 

Bảo Huơng 

Hung Y ên 

51 

Trần Huyền Trân 

Long Xuyên 

52 

Ms Nga (Thụy Sỳ) 

HCM 

53 

Lê Tmng Dũng 

HCM 

54 

Đào Nguyễn 

HCM 

55 

Matthew Đỗ 

USA 

56 

Tuyết Đỗ 

USA 

57 

Vivian Đỗ 

USA 

58 

Quang Đỗ 

USA 

59 

Thanh Tâm Nguyễn 

USA 

60 

Mai Tôn Nữ 

USA 

61 

Moon Nguyễn 

USA 

62 

Nguyễn Kim Bảo 

USA 

63 

Cô Hoàng Oanh 

USA 








































































HỌI LUẠT GIA VIẸT NAM 

nhẢ xuẨt bản hỔng Đức 

65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc65@gmail.com 
Điện thoại: 024.3 9260024 Fax: 024.3 9260031 


SATIPATTHANA 

CON ĐƯỜNG THẲNG TỚI CHỨNG NGỘ 

Bhikkhu Anãlayo 
Nguyễn Văn Ngân dịch 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Sửa bản in: Nguyễn Văn Ngân 
Trình bày: Phuơng Yen 


In 1.000 cuốn, khổ 16cm X 24cm tại Xí nghiệp in Lahasa 774 
Truờng Chinh, p. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM. số XNĐKXB: 
3100 - 2017/CXBIPH/40 - 55/HĐ. số QĐXB của NXB: 
0820/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 02/10/2017. In xong và nộp luu 
chiểu năm 2017. Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN) 978- 
604-89-1109-6 


Satìpatthãna 

Con Đường Thẳng Tới Chứng Ngộ 

& 

Nghiên Cứu Đối Chiếu với các bộ A Hàm 

của Bhikkhu Anãlayo - Nguyễn văn Ngân dịch 


Tỳ khưu Anãlayo sinh năm 1962 ở Đức, xuất gia năm 1995 ở 
Sri Lanka (Tích Lan), tốt nghiệp Tiến sĩ với luận án về 
Satipatthãna tại đại học Peradeniya nàm 2000. Với sự cẩn 
thận chu đáo, tỳ khưu Anãlayo đâ sắp xếp phối hợp các kinh 
điển trong tạng PãỊi với các tác phẩm nghiên cứu tỉ mỉ hiện 
hành cùng với những hướng dẫn của các thiền sư đương 
thời, để đưa ra nhiều gợi ý phong phú, vô cùng chính xác với 
chánh bản PãỊi, rõ ràng cho người học Giáo Pháp của Đức 
Phật thời hiện đại... 

Đây là công trình nghiên cứu rất tỉ mỉ, nội dung rất phong 
phú, không những dành cho người mới học Satipatthãna, mà 
còn lá tài liệu cho những học giả muốn đi sâu thêm về đề tài 
này. Quý vị sẽ nhận chân được tất cả những giá trị tiềm ẩn 
chứa đựng trong kinh Satipatthãna, nhờ bộ óc khôi việt của 
tỳ khưu Anãlayo... 


Sách Biêu - Không Bán (This book is not for sale). 
Hình bìa: Tượng Phật chùa Tích Lan, Canada. 




















